1574 


Na Yết La Hát La: Nagarahara or Nagara 
(skÐ—Theo Eitel trong Trung Anh Phật Học 
Từ Điển, đây là tên của một vương quốc cổ, 
nằm trên bờ nam sông Cabool, khoảng 30 dặm 
về phía Tây của Jellalabad—According to The 
Dictonary of Chinese-English Buddhist Terms, 
this 1s the name of an ancient kingdom on the 
southern bank of the Cabool River, about 30 
miles west of Jellalabad. 


Nã: 
I)_ Giựtlấy: To take——To lay hold of. 
2) Loài quỷ chuyên làm người ghê sợ: 


Damara (skÙ-Demons that 
senfient beings. 
Nai Lưng: To toil—To work hard. 


Nài: To insist. 


affright 


Nài NỈ: To beg——To request earnestly. 

Nại: 

I1) Đè xuống: To press down. 

2)_ Nhẫn nại—To endure——To bear. 

3) Quả na: berries or musk. 

4) Quả xoài: Amra (skt)—A mango. 

Nại Địa Ca Diếp Ba: Nadi-Kasyapa (skt)— 
Còn gọi là Na Đề, em ruột của ngài Ma Ha Ca 
Diếp, sau nầy sẽ thành Phật hiệu là Phổ Minh 
Như Lai—A brother of Maha-Kasyapa, to be 
reborn as Buddha Samanta-Prabhasa. 

Nại Hà: Con sông trong địa ngục mà mọi 
chúng sanh (linh hồn) phải vượt qua không thể 
tránh được—The Inevitable river In purgatory 
to be crossed by all souls. 

Nại Hà Cầu (Kiều): Chiếc cầu trong địa 
ngục, mọi tội nhân đều phải qua và rơi 
xuống—The bridge in one of the hells, from 
which certain sinners always fall. 

Nại Lạc Ca: Naraka (skt). 

1) Địa ngục: Hell—The hells. 

2) Nơi chịu khổ: The place of torment. 

Nại Lợi: Niraya (skÐ)——Địa ngục—Hell. 

Nại Mạt Đà: Narmada (skt)—Con sông mà 
bây giờ có tên là Nerbudda—The modern 
Nerbudda river. 


Nại Nữ: Anradarika or Amrapali (skÙÙ— 
Người đàn bà sanh ra trên cây xoài, người đã 
hiến “Nại Uyển” cho Đức Phật—A woman 
who 1s said to have been born on a mango tree, 
and to have given the Plum-garden to the 
Buddha. 

Nại Oán Hại Nhẫn: Sự nhẫn nhục trước 
những oán hận và gây tốn hại cho chính 
mình —The patlence which endures enmity 
and InJury. 

Nam: 

1) Daksina (skt—Phía nam—South. 

2) Người nam: Male. 

Nam Ai: Name of a sad piece of music. 

Nam Bộ: Jambudvipa (skt —See Nam Thiệm 
Bộ Châu. 

Nam Căn: Bộ phận sinh dục nam——The male 
Organ. 

Nam Châu: Jambudvipa (skt—See Nam 
Thiệm Bộ Châu. 

Nam Cư Sĩ: Laymen 

Nam Diêm Phù Đề: Jambudvipa (sk)—See 
Nam Thiệm Bộ Châu. 

Nam Dương Huệ Trung: Nan-Yang Hui- 
Chung 675-775—Nam Dương Huệ Trung là 
tên của một nhà sư có ảnh hưởng rất lớn với 
các sư nhà Đường vào khoảng những năm 761 
đến 775 sau Tây Lịch. Nam Dương là môn đô 
của Lục Tổ Huệ Năng. Người ta kể rằng, đến 
năm 16 tuổi, Nam Dương không hề nói một lời 
nào, cũng như không bao giờ băng qua chiếc 
cầu trước nhà. Một hôm, có một thiển sư vừa 
qua cầu trước ngõ, ông vội vàng bước qua cầu 
để gặp thầy và xin được làm đệ tử. Thấy được 
tài năng của chàng thiếu niên, thầy bèn phái 
chàng đến gặp Lục Tổ Huệ Năng. Lục Tổ tiên 
đoán Huệ Trung sẽ là một vị Phật độc nhất 
trên thế giới, nên nhận làm đệ tử và kế thừa 
Pháp của Ngài—Nan-Yang, a noted monk who 
had mnfuence with the Tang emperors from 
761 to 775 A.D. Nan-Yang Hui-Ch ung, an 
early Chinese Ch'an master, a disciple and 
Dharma successor of Hui-Neng. It is said that 











1575 


he did not speak a single word till the age of 
sixteen and would never cross the bridge in 
front of his parents” house. One day a Ch'an 
masfer was approaching the house, he ran over 
the bridge to the master and requested him to 
accept him as a disciple. The master, who 
recognized the boy”s great potential, sent him 
to the monastery of Hui-Neng. Hui-Neng told 
him that he would be a “Buddha standing 
alone In the world,” accepted him as a student 
and later confirmed him as his Dharma 
SUCC€SSOT. 
#* For more Information, please see Huệ 
Trung Thiền Sư. 
Nam Đốn Bắc Tiệm: Thiền của hai tông 
bắc ở trung Quốc —Southern 
1mmediate, Northern gradual. 
#* For more Information, please see Nam 
Tông and Nam Năng Bắc Tú. 
Nam Hải Ma La Da Sơn: Malayagiri 
(skÐ—Núi Ma La Da phía nam Ấn Độ —The 
Malaya mountains in Malabar answering to the 
western Ghats; a district in the south of India (a 
mountain in Ceylon). 
Nam Hành: Daksinayana (skt). 
1) Mặt trời trịch về phương nam, cứ sáu 
tháng là nó di chuyển từ bắc xuống nam 
một lần: The course or declination of the 
sun to the south; the half- year in which it 
moves from north to south. 
Khoảng thời gian sáu tháng: A period of 
six months. 
Nam Kha: Empty dream. 
Nam La: Malava (sk—Nam La là một 
vương quốc ở miễn Trung Ấn Độ, tổng hành 
dinh của tà phái ngoại đạo, bây giờ là Malwa, 
đối lại với Bắc La ở Gujarat—Southern Lara, 
an anclent kingdom 1m central India; 
headquarters of heretical secfs, in the present 
Malwa, In contrast with northern Valabhi In 
Gularat. 
Nam Mô: Namo or Namah (skt—Nam 
Mầu—Na Mô—Nạp Mô—Na Mầu—Nam 


nam và 


2) 


Mang—Nạp Mặc—Nẵng Mồ 
hướng về Phật, quy-y tín thuận). 
1) Quy Mạng —Homage——To submit oneself 
to——To make obeisance. 
Kỉnh Lễ: To pay homage to—To bow to— 
An expresson of 
command—Complete 
Reverence——Devotion. 
3) Cứu Độ: Trust for salvation. 
Nam Mô A Di Đà Phật: Namah Amitabha 
or Namo Amitayuse-Buddha (sk—Nam Mô 
A Di Đà Phật, là quy mệnh đối với Đức Phật 
A Di Đà hay chúng sanh một lòng quy ngưỡng 
nơi lời nguyện cứu độ của Đức Phật A Di Đà 
mà niệm hồng danh của Ngài, tức là mở cửa đi 
vào cõi Tịnh Độ —Namah Amitabha, the 
formula of faith of the Pure Land sect, 
representing the believing heart of all beings 
and Amitabha's power and will to save; 
repeated In the hour of death It opens the 
entrance to the Pure Land. 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật: 
Sakya Muni Buddha—Namo 
Fundamental (Original) Teacher Sakyamuni 
Buddha—Homage to our Teacher Sakyamuni 
Buddha—Con xin quy mạng Đức Phật Thích 
Ca Mâu NI. 
Nam Mô Chư Tổ Bồ Tát: 
Descending line of Patriarchs Bodhisattvas. 
Nam Mô Cực Lạc quốc A Di Đà Phật: 
Namo The Land of Ultimate Bliss Amitabha 
Buddha. 
Nam Mô Cực Lạc Thế Giới A Di Đà 
Phật: Namo Amitabha Buddha of the Land of 
Ultimate Bliss. 
Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa: Nama! 
Wonderful-Law Lotus-Flowerl—Câu trí nệm 
của Tông Pháp Hoa bên Nhật ——The recitation 
of the Nichiren Sect. 
** For more information, please see Bổn Tích 
Nhị Môn. 


(chúng sanh 


2) 
submission to 


commitment— 





Namo 


Namo 


1576 


Nam Mô Dược Sư Hội Thượng Phật Bồ 
Tát: Namo Medicine Master Assembly of 
Buddhas and Bodhisattvas. 

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Phật: 
Namo Quelling Disasters Lengthening Life 
Medicine Master. 

Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát: 
Namo Kuan Shi Yin Great Compassion 
Bodhisatva—Namo  Great Compassionate 
Bodhisattva Avalokitesvara—Namo Kuan Shi- 
Yin Bodhisattva of great Compassion. 

Nam Mô Đại Thánh Khẩn Na La Vương 
Bồ Tát: Namo Great Holy Kinnara King 
Bodhisattva. 

Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát: 
Namo Universadl Worthy Great Conduct 
Bodhisattva (Namo Samantabhadra 
Bodhisattva of great conduct†). 

Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương 
Bồ Tát: Namo Earth Treasury King Vow 
Bodhisatva—Namo Great Vows Earth Store 
Bodhisatva (Namo Earth Store King 
Bodhisattva of great vows). 

Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát: Namo 
Great Sfrength Bodhisattva—Namo 
Bodhisattvva Mahasthama—Namo Bodhisattva 
who has atfained great strength. 

Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ 
Tát: Manjusi Great Wisdom 
Bodhisattva (Bodhisattva of great wisdom). 
Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc 
Tôn Phật: Namo Maitreya Honored Future 
Buddha (Namo the Honoured Buddha 
Maitreya, Soon to be born in the world). 

Nam Mô Già Lam Thánh Chúng Bồ 
Tát Namo Holy Assembly of Temple- 


Namo 


Guarding Bodhisattvas. 

Nam Mô Hộ Pháp Chư Thiên Bồ Tát: 
Namo AI Heavenly Dharma-Protecting 
Bodhisattvas. 


Nam Mô Hộ Pháp Thiên Long Bồ Tát: 
Namo All Guardian 
Bodhisattvas. 

Nam Mô Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ 
Tát: Namo Vajrapani Bodhisattvas, Dharma 
Protector and Honoured Deva (God). 

Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha 
Tát: Homage to the Enlightened Being, Cloud 
Canopy of Fragrance Bodhisattva, Mahasattva. 
Nam Mô Kim Cang Tạng Bồ Tát: Namo 
Vaira Treasury Bodhisattvas. 

Nam Mô Lăng Nghiềm Hội Thượng 
Phật Bồ Tát: Namo Shurangama Assembly 
of Buddhas and Bodhisattvas. 

Nam Mô Lịch Đại Tổ Sư Bồ Tát: Namo 
Generations of Patriarchs, Bodhisattvas. 

Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát: 
Namo Sea Vast Lotus Pool Assembly of 
Buddhas and Bodhisatvas—Homage to the 
Pool Assembly of Buddhas 
Bodhisattvas as vast as the sea. 

Nam Mô Phạm Võng Giáo Chủ Tỳ Lô 
Xá Na Phật: Namo (Homage) Lord of 
Brahma Net, Vairocana Buddha. 

Nam Mô Phật: Quy mệnh đối với Phật, với 
Tam Bảo, với Phật A Di Đà—Namo Buddha; I 
devoted myself entirely to the Buddha, or 
Triratna, or Amitabha. 

Nam Mô Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm: 
Namo Supreme Shurangama of the Buddhaˆs 
Summit. 

Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát: Namo 
Kuan Shi Yin Bodhisattva. 

Nam Mô Sư: Master of Namah, i.e. Buddhist 
or Taoisf prlests and SOrC€r€rs. 

Nam Mô Tam Bảo: See Nam Mô Phật. 
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc thế giới 
Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật: Namo Great 
Mercful and Compassionate Buddha 
Amitabha of the Western Land of Ultimate 
Bliss. 


Dharma Deva 


Lotus and 








1577 


Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma 
Ha Tát: Homage to the Bodhisattva, 
Mahasattva of the Clear Cool Ground. 

Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ 
Tát: Namo Pure Assembly of Bodhisattvas as 
Vast as the Oceans—Namo Great Pure Sea- 
Vast Assembly of Bodhisattvas. 

Nam Mô Thập Phương Tam Thế Nhứt 
Thiết Chư Phật: Namo all Buddhas of the 
Ten Directions (Quarters) and three times 
(Namo all Buddhas everywhere throughout all 
realms of time). 

Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật: Namo 
Sakyamuni Buddha. 

Nam Mô Thường Trụ Thập Phương 
Pháp: Namo Permanently dwelling Ten 
Drrections Dharmas—Namo Eternally Abiding 
(Everlasting) Dharma of the ten directions. 
Nam Mô Thường Trụ Thập Phương 
Phật: Eternaly Dwelling Ten 
Drrections Buddhas—Namo Eternally Abiding 
(Everlasting) Buddhas of the ten directions. 
Nam Mô Thường Trụ Thập Phương 
Tăng: Namo Eternally Dwelling (abiding) of 
of  Sanghas—Namo 
Eternally Abiding (Everlasting) Sangha of the 
ten directIons. 

Nam Mô Tiêu Tai Diền Thọ Dược Sư 
Phật: Namo Medicine Master Buddha who 
dispels calamities and lengthens life. 

Nam Mô Tịnh Nhãn Bồ Tát Ma Ha Tát: 
Namo Universal Eye Bodhisattva, Mahasattva. 
Nam Mô Trời: Namo Heaven—Từ nầy 
thường được dân miễn quê Việt Nam dùng để 
cầu nguyện—This term is usually used to pray 
by the Vietnamese countryside people. 

Nam Mô Vu Lan Hội Thượng Phật Bồ 
Tát Namo Homasge To The Ullambana 
Assembly of Buddhas and Bodhisattvas 

Nam Năng Bắc Tú: Nam tông được xem 
như tông đốn ngộ của Lục Tổ Huệ Năng, bắc 


Namo 


the Ten Directions 


tông được xem như tông tiệm ngộ của đại sư 

Thần Tú—Huệ Năng của Nam Tông, Thần Tú 

của Bắc Tông) — The southern of the Sixth 

Patriarch Hui-Neng came to be considered the 

orthodox Intuitional school or the Immediate 

method, the northern of the great monk Shen- 

Hsiu came to be considered as the gradual 

medthod. 

** For more Information, please see Nam 

Tông and Nam Đốn Bắc Tiệm. 

Nam Nhạc Hoài Nhượng Thiền Sư: Nan- 

Yueh-Huai-]ang, sanh năm 677 sau Tây Lịch 

tại Kim Châu, ông là một thiển sư xuất sắc đời 

nhà Đường, đại đệ tử của Lục Tổ Huệ Năng, 
và cũng là thầy của Mã Tổ. Nam Nhạc xuất 
gia năm 15 tuổi với luật Sư Hoàng Cảnh. Sau 
khi thọ giới cụ túc, sư học hết Tạng Luật, 
nhưng sư không thỏa mãn nên du phương tìm 
đến một vị thầy tên là Huệ An ở núi Tung 

Sơn. Dù sư có tiến bộ, nhưng Hòa Thượng Huệ 

An bảo sư nên đến Tào Khê tham vấn Lục Tổ 

Huệ Năng —Nan-Yueh was born In 677 A.D. 

1n ]ing-Chou, one of the famous Zen masfters 

during the Tang dynasty. He was the great 
disciple of the Sixth Patriarch. He left home at 
the age of fifteen to study under a Vinaya 
master named Hung-]ing. After his ordination, 
he studied the Vinayapitaka, but he became 
dissatisfied, and then traveled to see a teacher 
named Hui-An on Mount Tsung. Although 

Nan-Yueh made some spiritual progress with 

Hui-An, he soon continued on to Tsao-XI to 

studied with the Sixth Patriarch Hui-Neng. 

e Sư đến Tào Khê tham vấn Lục Tổ Huệ 
Năng. Tổ hỏi: “Ở đâu đến?” Sư thưa: “Ở 
Tung Sơn đến.” Tổ hỏi: “Vật gì đến?” Sư 
thưa: “Nói ¡in tuổng một vật tức không 
trúng.” Tổ hỏi: “Lại có thể tu chứng 
chăng?” Sư thưa: “Tu chứng tức chẳng 
không, nhiễm ô tức chẳng được.” Tổ nói: 
“Chính cái không nhiễm ô nầy là chỗ hộ 
niệm của chư Phật, người đã như thế, ta 
cũng như thế. Tổ Bát Nhã Đa La ở Tây 
Thiên có lời sấm rằng: “Dưới chân ngươi 


1578 


sẽ xuất hiện NHẤT MÃ CÂU (con ngựa 
tơ) đạp chết người trong thiên hạ. Ứng tại 
tâm ngươi chẳng cần nói sớm.” Sư hoát 
nhiên khế hội. Từ đây sư ở hầu hạ Tổ 
ngót mười lăm năm—Nan-Yueh came to 
Tsao-XI to study with Hui-Neng. Hui- 
Neng said to Nan-Yuch: “Where did you 
come from?” Nan-Yueh said: “From 
Mount Song.” Hui-Neng said: “What 1s 1t 
that thus come?” Nan-Yueh couldn't 
answer. After eipht years, Nan-Yuch 
suddenly attaned cenliphtenment. He 
informed the Sixth Patriarch of this, 
saying: “I have an understanding.” The 
Sixth Patriarch said: “What 1s 1t?” Nan- 
Yueh said: “lo say Its a thing misses the 
mark.” The Sixth Patriarch said: “hen 
can 1t be made evident or not?” Ñan-Yueh 
said: “I don”t say It canˆt be made evident, 
but 1t cant be defiled.” The Sixth 
Patriarch said: “Just this that 1s undefiled 1s 
what 1s upheld and sustained all Buddhas. 
You are thus. [ am also thus. “Prajnadhara 
has foretold that from beneath your feet 
will come a horse which wIll trample to 
death everyone In the world. Bear this in 
mind but don't soon repeat 1t.” Nan-Yueh 
experienced Great 
Enlightenment. He then served the Sixth 
Patriarch for fifteen years. 

Có vị Sa Môn ở huyện Truyền Pháp hiệu 
Đạo Nhất, hằng ngày ngồi thiền. Sư biết 
đó là pháp khí (người hữu ích trong Phật 
pháp) bèn đi đến hỏi: “Đại đức ngồi thiển 
để làm gì?” Đạo Nhất thưa: “Để làm 
Phật.” Sau đó sư lấy một cục gạch đến 
trên hòn đá ở trước am Đạo Nhất ngồi 
mài. Đạo Nhất thấy lạ hỏi: “Thầy mài 
gạch để làm gì?” Sư đáp: “Mài để làm 
gương.” Đạo Nhất nói: “Mài gạch đâu có 
thể thành gương được?” Sư hỏi lại: “Ngồi 
thiển đâu có thể thành Phật được?” Đạo 
Nhất hỏi: “Vậy làm thế nào mới phải?” 
Sư nói: “Như trâu kéo xe, nếu xe không 


suddenly 


đi, thì đánh xe là phải hay đánh trâu là 
phải?” Đạo Nhất lặng thính, sư nói tiếp: 
“Ngươi học ngồi thiền hay học ngồi Phật? 
Nếu học ngồi thiền, thiển không phải ngồi 
nằm. Nếu học ngôi Phật, Phật không có 
tướng nhất định, đối pháp không trụ, 
chẳng nên thủ xả. Ngươi nếu ngôi Phật, 
tức là giết Phật, nếu chấp tướng ngôi, 
chẳng đạt ý kia.” Đạo Nhất nghe sư chỉ 
dạy như uống để hồ, lễ bái hỏi: “Dụng 
tâm thế nào mới hợp với vô tướng tam 
muội?” Sư bảo: “Ngươi học pháp môn tâm 
địa như gieo giống, ta nói pháp yếu như 
mưa móc, nếu duyên ngươi hợp sẽ thấy 
đạo nây.” Đạo Nhất lại hỏi: “Đạo không 
phải sắc tướng làm sao thấy được?” Sư 
nói: “Con mắt pháp tâm địa hay thấy được 
đạo. Vô tướng tam muội cũng lại như 
vậy.” Đạo Nhất hỏi: “Có thành hoại 
chăng?” Sư nói: “Nếu lấy cái thành hoại 
tụ tán, thiện ác mà thấy đạo, là không thể 
thấy đạo. Nghe ta nói kệ: 

Tâm địa hàm chư chủng, 

(Đất tâm chứa các giống) 

Ngộ trạch tức giai manh 

(Gặp ướt liền nẩy mầm) 

Tam muội hoa vô tướng 

(Hoa tam muội không tướng) 

Hà hoại phục hà thành? 

(Nào hoại lại nào thành?) . 
Nhờ những lời nầy mà Đạo Nhất khai ngộ 
tâm ý siêu nhiên—During the Kai-Yuan 
era of the Tang dynasty (713-741) there 
was a novice monk called Ma-Tsu T”ao- 
Y¡ who consfantly practice Zen meditation 
upon Mount Heng. Nan-Yueh knew that 
Tao-Y!I wWas a great vessel for the 
Dharma, and once walked up to him and 
said: “ What does your Worthiness intend 
to do by sitting in meditation?” Ma-Tsu 
said: “Iintend to become a Buddha.” Nan- 
Yuch then picked up a piece of tile from 
the ground and began grinding on a rock. 
Tao-Y¡ then asked: “What are you trying 


1579 


to make by grinding that?” Nan-Yueh said: 
“Ƒm grinding 1t to make a mirror.” T”ao- 
Y1 said: “How can you make a mrror by 
grinding a tile on a rock?” Nan-Yuch said: 
“If you can”t make a mirror by grinding a 
te on a rock, how can you become a 
Buddha by sitting in medifation?” T?ao-Y1 
said: “What is the correct way?” Nan- 
Yueh said: “lt can be compared to an ox 
pulling a cart. If the cart doesn”t move, do 
you strike the cart or strike the ox?” T”ao- 
Y¡ didnt answer. Nan-Yueh then said: 
“Are you sifting In order fo practice Zen, 
or are you siting to be a Buddha? If 
you re sitting to practice Zen, then know 
that Zen 1s not found im siting or lying 
down. lf you re siting to become a 
Buddha, then know that Buddha has no 
fixed form. With respect to the constantly 
changing world, you should neither grasp 
1t nor reJect 1t. lf you sit to become a 
Buddha, you kil Buddha. If you grasp 
sitting form then you have not yet reached 
the meaning.” When T”ao-Yi heard this 
I1nstruction 1t was as though he had drunk 
sweet nectar. He bowed and asked: “How 
can one culúvate mind to be In accord 
with formless samadhi?” Nan-Yueh said: 
“Youre studying the Dharma gate of 
mind-ground, and this activity 1s like 
planing seeds there. The essential 
Dharma of which I speak may be likened 
to the rain that falls upon the seeded 
ground. In this same manner your 
auspiclous karmic conditions will allow 
you to perceive the Way.” T”ao-Yi then 
asked: “The Way 1s without color or form. 
How can one perceive 1f?” Nan-Yueh 
said: “The Dharma eye of mind-ground 
can perceive the true way. The formless 
samadhi is likewise perceived.” T”ao-Y1 
then asked: “Does 1t have good and bad, 
or not?” Nan-Yueh said: “If the Way 1s 
seen In the agsgregation and disintegration 


of good and bad, then it is not the way. 
Listen to this verse: 

“The mind-ground fully sown, 

When moisture comes, all seeds sprout 

The formless flower of samadhi, 

How can It be bad or good?” 
At these words T”ao-Y1 experienced great 
enlightenment and unsurpassed 
realization. 
Đệ tử nhập thất gồm có sáu người, sư ấn 
khả rằng: “Sáu người các ngươi đồng 
chứng thân ta, mỗi người khế hội một 
phẩn—Six disciples entered Nan-Yueh- 
Huai-Rangˆs room tO received 
transmission. He commended each of 
them, sayIng: “Six of you represent my 
body, each in accord with one part Of If.” 
Người được chân mày ta, giỏi về uy nghi 
là Thường Hạo—Chang-Hao Inherits my 
eyebrows and therr dignified appearance. 
Người được mắt ta giỏi về ngó liếc là Trí 
Đạt—Zhi-T”a Inherits my eyes and therr 
stern glare. 
Người được tai ta giỏi về nghe lý là Thản 
Nhiên —T”an-Ran ¡nherits my ears and 
therr ability to hear true princIple. 
Người được mũi ta giỏi về biết mùi là 
Thần Chiếu —Shen-Zhao inherits my nose 
and its ability to perceive smelling. 
Người được lưỡi ta giỏi về đàm luận là 
Nghiêm Tuấn—Yuan-Xuan inherits my 
tongue and 1s abilfty to articulate 
speaking. 
Người được tâm ta giỏi về xưa nay là Đạo 
Nhất—T?ao-Yi inherits my mind and its 
knowledge of past and present. 
Sư lại bảo: “Tất cả các pháp đều từ tâm 
sanh, tâm không chỗ sanh, pháp không 
thể trụ. Nếu đạt tâm địa, việc làm không 
ngại, không phải thượng căn thì đè đặt 
chớ nói (nhất thiết chư pháp giai tùng tâm 
sanh, tâm vô sở sanh, pháp vô sở trụ. 
Nhược đạt tâm địa sở tác vô ngại, phi ngộ 
thượng căn nghi thận từ tai) —Nan-Yueh 


1580 


also said: “AII dharmas are born of mind. 
Mind 1s unborn. Dharmas are nonabiding. 
When one reaches the mind-ground, 
one”s actions are unobstructed. Be careful 
using this teaching with those not of 
superior undersfanding. 

Có vị Đại đức đến hỏi sư: “Như gương 
đúc tượng, sau khi tượng thành không biết 
cái sáng của gương đi về chỗ nào?” Sư 
bảo: “Như Đại đức tướng mạo lúc trẻ thơ 
hiện thời ở đâu?” Đại đức lại hỏi: “Tại 
sao sau khi thành tượng không chiếu soi?” 
Sư bảo: “Tuy không chiếu soi, nhưng đối 
y một điểm cũng chẳng được.”—A great 
worthy one asked Nan-Yueh: “lf an 
Image 1s reflected in a mirror, where does 
the lipht of the Iimage go when Ifs no 
longer observed?” Nan-Yueh said: “It's 
similar to remembering when Your 
Worthiness was a child. Where has your 
chidlke appearance gone now? The 
worthy one asked: “But afterward, why 
does the Image not remain?” Nan-Yueh 
said: “Although 1t 1s no longer reflected, 1t 
can be reproved even slightly.” 

Sau Đạo Nhất đi giáo hóa ở Giang Tây, 
sư hỏi chúng: “Đạo Nhất vì chúng thuyết 
pháp chăng?” Chúng thưa: “Đã vì chúng 
thuyết pháp.” Sư hỏi: “Sao không thấy 
người đem tin tức về?°Chúng lặng thỉnh. 
Sư bèn sai một vị Tăng đi thăm. Trước khi 
hỏi: Lầm cái gì? Y trả lời, nhớ ghi 
những lời ấy đem về đây.” Vị Tăng đi 
thăm, làm đúng như lời sư đã dặn. Khi trở 
về vị Tăng thưa: “Đạo Nhất nói: “Từ loạn 
Hỗ sau ba mươi năm, chưa từng thiếu 
tương muối.” Sư nghe xong gật đầu— 
Once after T”ao-Y¡ left Nan-Yueh and 
was teaching 1n JjJiang-Hsl, Nan-Yueh 
addressed the monks, saying: “Is T”ao-Y1 
teaching for the benefit of beings or not?” 
Some monks In the congregation replied: 
“Heˆs been teaching for the benefit of 


beinss.” Nan-Yueh said: “ve never 


heard any specific news about this.” The 
congregation couldn”t offer any news on 
this. Nan-Yueh dispatched a monk to Ma- 
Tsu”s place, Instructing him: “Wait until 
he enters the hall to speak, and then ask 
him: “Whafs going on?” Take note of his 
answer and then bring 1t back to tell it to 
me.” The monk then carried out Nan- 
'Yueh”s Instructions. He returned and said: 
“Master Ma-Tsu said: “In the thirty years 
since the barbarlan uprising lve never 
lacked sauce.” Nan-Yueh 
approved this answer. 
e - Sư thị tịch vào năm 744 sau Tây Lịch—He 
died in 744 A.D. 
Nam Nhân: A man. 
Nam Nữ: Male and female. 
Nam Phong: South wind. 
Nam Phổ Đà: Tên một ngôi chùa nổi tiếng 
trong quận sáu, thành phố Sài Gòn, Nam Việt 
Nam. Chùa được xây dựng vào năm 1953 và 
đã trải qua bốn đời trụ trì. Chùa kiến lập ba 
ngôi điện thờ của Phật Thích Ca, Bồ Tát Quán 
Thế Âm, và Bồ tát Địa Tạng. Nam Phổ Đà là 
ngôi chùa nổi tiếng của người Trung Hoa bên 
tỉnh Phúc Kiến, thuộc dòng Thiền Phổ Đà Tây 
Sơn. Chánh điện tôn trí thờ Tam Bảo với tượng 
Phật bằng đá, tượng gỗ Tây Thiên Tam Thánh, 
hai bên có tượng Già Lam, Hộ Pháp. Mặt sau 
thờ Tổ Bồ Để Đạt Ma—Name of a famous 
pagoda, located im the sixth district, Saigon 
City, South Vietnam. The pagoda was built in 
1953 and headed by four successive elders. lt 
was consfructed with three Holy Shrines 
worshippIng Sakyamuni Buddha, 
Avalokitesvara Bodhisattva, and Yama of 
Hell. Nam Phổ Đà is a famous Chinese pagoda 
from Fu-Chian province belonging to the 
Buddhist sect of Tsi-Shan Ch'an T2ih. In the 
the Main Hall stand stone statues of the Three 
Jewels and the wooden statues of the Three 
Noble (Ones of the West are 
worshipped. On both sides of the statues stand 
those of Buddhist Bonze, Dharma Guardian. 


salt or 


Heaven 


1581 


Patriarch Bodhidharma 1s worshipped ¡1n the 
Back Haill. 
Nam Phù: Jambudvipa (skt—See Nam 
Thiệm Bộ Châu. 
Nam Phương: 
quarter. 
Nam Phương Phật Giáo: Nam Phương Phật 
Giáo đối lại với Bắc Phương Phật Giáo (từ đời 
vua A Dục trở về sau, Phật giáo truyền từ 
vùng nam Ấn Độ như Tích Lan, Miến Điện, 
Thái Lan)—Southern Buddhism, 1n contrast 
with Northern Buddhism (Mahayana—Bắc 
phương Phật giáo). 
Nam Phương Vô Cấu Thế Gới: Theo Kinh 
Pháp Hoa thì Nam Phương Vô Cấu Thế Giới 
là thế giới mà nàng Long Nữ đã thành Phật— 
According to the Lotus Sutra, the Southern 
Pure Land ¡1s a land to which the dragon-maid 
went on attaining Buddhahood. 
Nam Sơn: Ngài Đạo Tuyên đời nhà Đường là 
vị tổ của tông Tứ Phần Luật, trụ trì tại chùa 
trong núi Chung Nam, nên chùa được gọi là 
Nam Sơn—Southern hill, name of a monastery 
which gave its name to T”ao-Hsuan of the 
Tang dynasty, founder of the Vynaya school. 
** For more Information, please see Đạo 
Tuyên. 
Nam Tạng: 
I1) Tạng Kinh Pali của miền Nam Ấn (ở các 
xứ Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan)—The 
Southern collection or Edition of Buddhist 
Canon from Ceylon, Burma, and Thailand. 
Nam Tạng Kinh của Trung Quốc, ấn bản 
tại Nam Kinh đời nhà Minh (1368-1398)— 
The Southern Collection, or edition, of the 
Chinese Buddhist Canon, published at 
Nanking under the ming dynasty (1368- 
1398). 
Nam Thanh Nữ Tú: Handsome man and 
woman. 


Nam Tháp Quang Dũng Thiền Sư: Zen 


Phương nam—Southern 


2) 


Master Nan-Ta-Kuang-Yong—See Quang 
Dũng Thiền Sư. 


Nam Thiệm Bộ Châu: Jambudvipa (skt)— 
Nam Châu —Nam Bộ—Nam Diêm Phù Đề— 
Nam Phù—Nam Thiệm Bộ Châu, một trong tứ 
đại châu, tọa lạc phía nam núi Tu Di, bao gồm 
thế giới được biết đến bởi người Ấn Độ thời cổ 
sơ. Theo Eitel trong Trung Anh Phật Hoc Từ 
Điển, Nam Thiệm Bộ Châu bao gồm những 
vùng quanh hồ Anavatapta và núi Tuyết (tức 
là cõi chúng ta đang ở, trung tâm châu nầy có 
cây diêm phù. Chính ở cõi nầy, Đức Phật đã 
thị hiện, và ở cõi nầy có nhiều nhà tu hành 
hơn hết)—The Southern Continent, one of the 
four continents, that situated south of Mount 
Meru, comprising the world known to the early 
Indian. According to Eitel in The Dictionary of 
Chinese-English Buddhist Terms, Jambudvipa 
includes the following countrles around the 
Anavatapta lake and the Himalayas: 





1) Bắc—North:: Hung Mông Thổ—Huns- 
Mongolians-Turks. 

2) Đông -East: Trung Quốc-Đại Hàn- 
Nhật —China-Korea-Japan. 

3) Nam—South: 

a) Bắc Ấn—Northern India: Hai mươi bảy 
vương quốc——Twenty-seven kingdoms. 

b) Đông Ấn—-Easten India: Mười Vương 
quốc——Ten kingdoms. 

©) Nam Ấn -Southern India: Mười lăm 


vương quốc—Eifteen kingdoms. 

Trung Ấn—Central India: Ba mươi Vương 
quốc——Thirty kingdoms. 

Tây Ấn—Western Indian: Ba mươi bốn 
vương quốc——Thirty-four kingdoms. 

Nam Thiên Nhất Trụ: Tên của một ngôi 
chùa nổi tiếng nằm trong quận Thủ Đức, thành 
phố Sài Gòn, Nam Việt Nam. Chùa được Hòa 
Thượng Trí Dũng kiến lập vào năm 1959, được 
làm theo kiểu chùa Một Cột ở Hà Nội. Chánh 
điện được xây cất rất công phu. Các pho tượng 
Phật, các bàn hương án, bao lam, và phù điêu 
là những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc. Chùa 
có bản kinh Phật bằng lá bối do Thủ Tướng Ấn 
Độ tặng năm 1964—Name of a famous 
pagoda located ¡in Thủ Đức district, Saigon 


đ) 


©) 


1582 


City, South Vietnam. lt was built in 1959 by 
Most venerable Trí Dũng. Its general structure 
follows the design of One-Pillar Pagoda in Hà 
Nội. The Main Hall was consftructed skillfully. 
The Buddha statues, altars, carved drafts, bas- 
reliefs, efc. are magnificient masterpieces. The 
pagoda has conserved a sutra copied on palm 
leaves, a gIft from Indian Prime Mimister In 
1964. 
Nam Thiên Trúc: Nam Ấn Độ— Southern 
India. 
Nam Tông: Nam Tông, hay trường phái Đạt 
Ma chia làm hai phái bắc nam, bắc Thần Tú, 
nam Huệ Năng, vào khoảng năm 700 sau Tây 
Lịch-The Southern sect, or Bodhidharma 
school, divided into northern and southern, the 
northern under Shen-Hsiu, the southern under 
Hui-Neng, around 700 A.D. 
Nam Trung Tam Giáo: Tam giáo của Đức 
Thích Ca Mâu Ni đã được Dương Tử thuyết 
giảng The three modes of Sakyamunis 
teaching as expounded by the teachers south 
of Yang-Tze: 
I) Tiệm Giáo: Tiệm giáo đưa hành giả từng 
bước vào niết bàn—The gradual method, 
leading the disciples step by sfep to 
nIrvana. 
Đốn Giáo: Đốn Giáo được Phật Thích Ca 
dùng để giảng dạy cho hàng Bồ Tát—The 
1immediate method, by which he Instructed 
the bodhisatvas, revealing the whole truth. 
Bất Định Giáo: Bất định giáo ứng dụng 
từng riêng lẻ—The 
undetermmned method, by whiích the 
teaching 1s adapted to each individual or 
8TOUD. 
Nam Tuyển: Nam Tuyển, đệ tử của ngài Mã 
Tổ—Nan-Ch'uan, the Tang 
dynasty around 800, a disciple of Ma-Tzu. 
#* For more Information, please see Nam 
Tuyển Phổ Nguyện Thiền Sư. 
Nam Tuyền Phổ Nguyện Thiền Sư: Nan- 
Chuan-Pu-Yuan 749-835_-Thiển sư Nam 
Tuyển Phổ Nguyện sanh năm 749, là đệ tử của 


2) 


3) 


cho cá nhân 


a monk of 


Mã Tổ và là thầy của Triệu Châu. Nam Tuyển 

là một trong những thiển sư lớn của Trung 

Quốc vào thời nhà Đường. Nam Tuyển đã 

nghiên cứu sâu xa triết học Phật giáo, đặc biệt 

là triết thuyết của các phái Pháp Tướng, Hoa 

Nghiêm và Tam Luận của Trung Quốc. Khi 

ông đến học với Mã Tổ Đạo Nhất, ông đạt 

được đại giác thâm sâu—Zen master Nan- 

Chˆuan-Pu-Yuan was born in 749 A.D., was a 

diseiple of Ma Tsu (Mã Tổ) and a teacher of 

Zhao-Chou. Nan-Ch?uan, one of the great 

Chinese Zen masters of the Tang dynasty. 

Nan-Ch'uan already had a period of intensive 

study of Buddhist phiosophy behind him, 

including the teachings of the Fa-Hsiang, Hua- 

Yen, and San-Lun doctrines of Chinese 

Buddhism. When he came to Ma-Tsu, under 

whose gpuidance he realized profound 

enlightenmernt. 

e Trong cuộc gặp gỡ đầu tiên với Mã Tổ, 
người ta nói sư đã đạt được Du hý tam 
muội (chánh định ngao du tự tạ1)—At his 
first meeting with Ma-Tsu, he 1s said to 
have “insfantly forgot the net of delusions 
and delighted in samadhi.” 

e Một hôm, sư bưng cháo cho chúng Tăng, 
Mã Tổ hỏi: “Trong thùng thông là cái gì?” 
Sư thưa: “Ông già nên ngậm miệng, nói 
năng làm gì?”—One day, Nan-Chuan 
wWas Serving rice gruel to the monks from a 
bucket, Ma-Tsu asked: “Whats ¡in the 
bucket?” Nan-Ch°uan said: “The old monk 
should close his mouth and say this!” 

e Năm 795, sau khi được Mã Tổ truyền 
pháp. sư đến núi Nam Tuyển cất am, lấy 
tên ngọn núi nầy làm tên mình, và ở mãi 
hơn ba mươi năm chưa từng xuống núi. 
Niên hiệu Thái Hòa năm 827. Liêm sứ 
thành Tuyển Châu là Lục Công Tuyên 
nghe đạo phong của sư bèn cùng Giám 
quân, và nhiều thiển sư khác trong vùng 
đồng đến thỉnh sư xuống núi, với tư cách 
đệ tử thỉnh thầy. Từ đây, sư mở rộng đạo 
huyền, số người tham học không khi nào 


1583 


dưới vài trăm —lIn 795, after gaining 
transmission from Ma-Tsu, Nan-Ch uan 
built a solitary hut on Mount Nan-Chuan 
in Chi-Chou, from which his naem 1s 
derived, 
than thirty years practicing Zen. In 827, a 
high-ranking official named Ln-Kung and 
some Zen monks persuaded and Invited 
Nan-Chuan to descend from the mountain 
and honoured him by becoming his 
student. Due to this event, Nan-Chˆ?uan”s 
reputaton spread widely 
numbering 1n hundreds came to study 
under him. 

Sư dạy chúng: “Mã Tổ ở Giang Tây nói 
“Tức tâm tức Phật,` Vương lão sư chẳng 
nói thế ấy, mà nói 'Chẳng phải tâm, 
chẳng phải Phật, chẳng phải vật,` nói thế 
có lỗi chăng?” Triệu Châu lễ bái lui ra— 
Once, Zen master Nan-Ch°uan said: “Ma- 
Tsu of Jiang-XI said: “Mind 1s Buddha.' 
But old teacher Wang doesn't talk that 
way. Its not mind, Its not Buddha, It's not 
a thing. Is there any error In speaking 
thus?” Zhao-Chou bowed and went out. 
Nhà Đông nhà Tây tranh nhau hai con 
mèo, sư trông thấy liền bảo chúng: “Nói 
được là cứu con mèo, nói không được thì 
chém nó.” Chúng Tăng đều ngơ ngác 
không nói được. Sư liền chém con mèo. 
Triệu Châu ở ngoài đi vào. Sư dùng câu 
nói trước hỏi. Triệu Châu liền cỡi giày để 
trên đầu đi ra. Sư bảo: “Giá khi nảy có 
ngươi ở đây, đã cứu được con mèo.”—The 
monks of the eastern and western halls 
were arguing about a cat. Nan-Chuan 
pIicked 1t up and said to the monks: “Say 
the appropriate word and you ll save the 
cat. If you don't say the appropriate word 
then 1t gets cut in two†” The monks were 
silent. Nan-Ch"uan cut the cat 1n two. 
Later, Zhao-Chou returned from outside 
the temple and Nan-Ch°uan told him what 
had happened. Zhao-Chou then removed 


and remained there for more 


and students 


his sandals, placed them on his head and 
went out. Nan-Ch"uan said: “If you had 
been there, the cat would have been 
saved.” 

Sư thượng đường dạy chúng: “Phật Nhiên 
Đăng nói: “Nếu tâm tướng khởi nghĩ sanh 
ra các pháp là hư giả chẳng thật.` Vì cớ 
sao? Vì tâm còn không có, lấy gì sanh ra 
các pháp, ví như bóng phân biệt hư không, 
như người lấy tiếng để trong rương, cũng 
như thối lưới mà muốn được đầy hơi. Cho 
nên lão túc bảo: 'Chẳng phải tâm, chẳng 
phải Phật, chẳng phải vật. Nói thế là dạy 
các huynh đệ chỗ đi vững chắc. Nói: “Bồ 
Tát Thập Địa trụ chánh định Thủ Lăng 
Nghiêm được pháp tạng bí mật của chư 
Phật, tự nhiên được tất cả thiển định giải 
thoát thần thông diệu dụng, đến tất cả thế 
giới khắp hiện sắc thân, hoặc thị hiện 
thành Phật chuyển bánh xe Đại Pháp, vào 
Niết Bàn, khiến vô lượng vào một lỗ chơn 
lông, nói một câu trải vô lượng kiếp cũng 
không hết nghĩa, giáo hóa vô lượng ngàn 
ức chúng sanh được vô sanh pháp nhẫn, 
còn gọi là sở tri ngu vi tế. Sở tri ngu cùng 
đạo trái nhau. Rất khó! Rất khó! Trân 
trọng —Zen Master Nan-Ch uan-Pu- 
Yuan entered the hall and addressed the 
monks, saying: “Dipamkara Buddha said: 
“The arising in mind of a single thought 
øIves birth to the myriad things.” “Why 1s If 
that phenomenal existence Is empty? lf 
there Is nothing withimn mind, then how 
does one explain how the myriad things 
arlse? Isnt it as If shadowy forms 
differentiate emptiness? This question 1s 
like someone grasping sound and placing 
1t in a box, or blowing info a net to fill the 
air. Therefore some old worthy said: “Its 
not mind. It's not Buddha. It”s not a thing.” 
Thus we Just teach you brethren to go on a 
Journey. Its said that Bodhisattvas who 
have passed through the ten stages of 
development and attained the Surangama 


1584 


Samadhi and the profound Dharma store- 
house of all Buddhas naturally realize the 
pervasive wondrous liberaton of Zen 
samadhi. Throughout all worlds the form- 
body 1s revealed, the  highest 
awakenng Is manifested. The great 
Wheel of Dharma 1s turned, nirvana Is 
entered, and limitless space can be placed 
in the hole on the point of a feather. 
“Although a single phrase of scriptfure 1s 
recited for endless eons, its meaning 1s 
never exhausted. Is teaching transports 
of beings to the 
atfainment of the unborn and enduring 
Dharma. And that called 
knowledge or Ignorance, even In the very 
smallest amount, 1s completely contrary to 
the Way. So difficult! So difficult!. Take 
carel" 

Một trong những công án gây ấn tượng 
mạnh nhất về Nam Tuyền được ghi trong 
thí dụ 40 Bích Nham Lục. Đại sư Lục 
Hoàn nói với Nam Tuyển trong cuộc trò 
chuyện. Lục Hoàn hỏi, “Triệu Pháp sư nói 
“Trời đất cùng ta đồng gốc, vạn vật cùng 
ta một thể,` thật là kỳ quái! Nam Tuyển 
chỉ một bông hoa trong vườn rồi nói với 
Đại Sư, “Thời nhân thấy gốc hoa nầy 
giống như cơn mộng.”—One of the most 
Impressive koans with Nan-Chuan 1s 
example 40 of the Pi-Yen-Lu. Lu-Huan 
Tai-Fu said to Nan-Chˆuan In the course of 
ther conversation, “Chao the Dharma 
teacher said, “Heaven and Earth and I 
have the same root; the ten thousand 
things and I are one body.” Absolutely 
wonderful! Nan-Chuan, pointing to a 
blossom ĩn the garden said, “The man of 
our fimes sees this blossoming bush like 
someone who 1s dreaming.” 

Nam Tuyển còn nổi tiếng về những châm 
ngôn sinh động và những thuật ngữ trái 
nghịch được ông dùng để đào tạo đệ tử. 
Có lúc ông tuyên bố có vẻ đi ngược lại 


and 


counfless  billions 


whiích Is 


với thầy Mã Tổ của mình như: “Ý thức 
không phải là Phật; nhận thức không phải 
là đường đi (Vô Môn Quan 34) —Nan- 
Ch uan hIs 
€Xpr€sSIons paradoxical 
pronouncements 1n the course of Zen 


was famous for vivid 


and 


training, come a number of much-cited 


Zen saymgs Thus ¡in apparent 
confradiction of his master Ma-Tsu, such 
as  “Consciousnes ¡is not Buddha, 


knowledge ¡1s not the way.” (Wu-Men- 
Kuan 34). 

Một thí dụ nổi tiếng khác trong Vô Môn 
Quan 27 cũng được biết tới, “Con đường 
không phải là tinh thần, không phải là 
Phật, cũng không phải là sự vật.”— 
Another equally well known 1s example 
27 of the Wu-Men-Kuan: “he way 1s not 
mind, 1t is not Buddha, If 1s not things.” 
Nam Tuyển có 17 người kế vị Pháp, trong 
đó Triệu Châu Tùng Thẩm và Trường Sa 
Cảnh Sầm là hai đệ tử lớn—Nan-Chuan 
had seventeen dharma successors, among 
them Chao-Chou-Tsung-Shen and Chˆang- 
Sha-Ching-Tsen were two most prominent 
disciples. 

Nam Tuyển được nhắc tới trong các thí dụ 
14, 19, 27 và 34 của Vô Môn Quan, cũng 
như trong các thí dụ 28, 31, 40, 63, 64 và 
69 của Bích Nham Lục —Nan-Chuan 
appears In examples l4, 19, 27, and 34 of 
the Wu-Men-Kuan, and in examples 28, 
31, 40, 63, 64 and 69 of the Pi-Yen-Lu. 
Những châm ngôn thuyết giảng của Nam 
Tuyển được thu thập vào Trịnh Châu Nam 
Tuyển Phổ Nguyện Thiền Sư Quang 
Lục —Nan-Chˆuan”s 
1nstrucfons are recorded in the Ch'ing- 
Chou-Nan-Ch"uan-Pu-Yuan-Ch'an-Shih 
Kuang-Lu or Great Collection of the 
Words of the Ch”n Master Nan-Chuan-Pu- 
Yuan from Ch"ing-Chou. 

Sư thị tịch năm 834—He died in 834. 


commenfs and 


Nan: Khó khăn——Difficult—Hard. 


1585 


Nan Đà: Nanda (skt). 


l) 


2) 


3) 


Hoan Hỷ: Happiness—Pleasure—]oy— 
Felicity. 

Mục Ngưu Nan Đà là tên của một vị Tỳ 
Kheo, nhân hỏi Phật về 11 công việc thả 
trâu mà biết hết thẩy mọi trí tuệ của Phật: 
Name of a disciple, Cowherd Nanda, who 
enliphtened after asking the Buddha about 
the II methods of taking care of a 
cowherd. 

Thiện Hoan Hỷ Nan Đà là một vị A La 
Hán đệ tử của Phật, khác với ngài A Nan 
Đà. Ông là một trong những đại đệ tử của 
Đức Phật, con vua Tịnh Phạn và bà đì 
cũng là di mẫu của Phật là bà Ma Ha Ba 
Xà Ba Đề. Khi sanh ra ông có một dáng 
dấp vui vẻ nên được đặt tên là Thiện 
Hoan Hỷ. Lúc Đức Phật xuất gia thì ông 
thế ngôi Thái Tử của Ngài để sau nầy nối 
ngôi vua Tịnh Phạn. Ngay lúc ông sắp 
cưới nàng Sundari xinh đẹp và lên ngôi 
vua, thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trở về 
thành Ca Tỳ La Vệ lần đầu tiên kể từ 
ngày Ngài đắc đạo. Nan Đà gặp Phật và 
xuất gia gia nhập giáo đoàn. Lúc đầu ông 
bị vướng víu bởi những nghi nan vọng 
tưởng, nhưng dưới sự hướng dẫn của Phật 
chẳng bao lâu sau ông đắc quả A La Hán. 
Ngài Nan Đà cũng có dáng dấp giống y 
như Phật, chỉ thấp hơn Phật chừng ba tấc; 
ngài cũng có ba mươi hai tướng hảo của 
Phật, dù không toàn hảo. Vì thế khi ngài 
mặc áo vàng, rất nhiều khi người ta tưởng 
lầm ngài là Phật; cho nên Đức Phật bảo 
ngài nên mặc áo đen cho mọi người phân 
biệt được với Phật: Sundarananda, an 
arhat, different from Ananda. He was one 
of the Buddha's great diseiplies and 
younger half brother, the son of 
Shuddhodana and Sakyamunis maternal 
aunt Mahaprajapati He had a graceful 
figure and was known as Sundarananda or 
Beautfll` Nanda. After Sakyamuni 
remounced the secular world, Nanda took 


his place as heir to King Shuddhodana. 
Just as he was about to marry the beautiful 
Sundari, Sakyamuni Buddha returned to 
Kapilavastu for the first trme following his 
Awakening, and Nanda was persuaded to 
Join the Buddhist Order. lt is said that he 
was for some time tormented by doubts 
and second thoughts, under Sakyamuni 
Buddha”s guidance, he was eventually 
able to fully dedicate himself to Buddhist 
practice and attained the state of arhat. 
Nanda was only three Iinches shorter than 
Buddha and had all thirty-two outstanding 
traifs of the Buddha, though not as perfect. 
Thus, when he wore his golden ropes, 
many times Buddhists mistakenly assumed 
he was Buddha; therefore, the Buddha had 
him wear a black rope so everyone could 
distinguish Buddha and Nanda. 

4) Một vị khác nữa cũng tên Nan Đà, người 
bán sữa, đã cúng dường sữa lên Đức Phật: 
Another Nanda, a milkman, who gave 
Sakyamumi mIlk. 

53) Một người đàn bà nghèo cũng tên Nan 
Đà, dùng hết gia tài một đồng tiền mua 
dầu đốt đèn cúng Phật: A poor woman 
who used the only penny she had (could 
only offer a cash) to buy oil for a lamp to 
Buddha. 

6) Tên của một vị Long Vương: Name of a 
Naga King. 

Nan Đà Bạt Nan Đà: Tên của hai Long 

Vương Nan Đà và Bạt Nan Đà, đã bảo vệ xứ 

Ma Kiệt Đà —Name of Nanda and Upananda, 

two naga brothers, who protected Magadha. 

Nan Đề: Nandi (sk0. 

1) Người hạnh phúc—The happy one. 

2) Tên của Thần Visnu: Name of Visnu. 

3) Tên của Thần Siva: Name of Siva. 

4) Tên của một vị Tăng người gốc vùng bắc 
Ấn: Name of a monk from northern India. 

5) Từ dùng để chỉ tháp mộ: A term for 
“stupa.” 


1586 


Nan Đề Ca: Nandika (sk)— Tên của một 
trong số các người em của Để Bà Đạt Đa— 
Name of one of Devadatta”s brothers. 
Nan Đề Ca Vật Đa: Nandikavarta or 
Nadyavarta (skQ—Xoay vòng kiết tường hay 
xoay quắn về bên phải, như kiểu tóc xoắn của 
Đức Phật—Joyous or auspicilous turning or 
turning to the right, 1.e. curling as a Buddha”s 
harr. 
Nan Độ: Chúng sanh cương cường rất khó tế 
độ —Hard to cross over, to save or fo be saved. 
** For more Information, please see Nan Hóa, 
and Nan Hóa Tam Cơ in Vietnamese- 
English Section. 
Nan Độ Hải: Biển sanh tử luân hồi khó lòng 
mà vượt qua được —The ocean hard to cross, 
the sea of life and death, or mortality. 
Nan Hóa: Khó chuyển hóa—Difficult of 
COnversion, or transformation. 
Nan Hóa Tam Cơ: Ba loại căn cơ khó giáo 
hóa tế độ —Three kinds of capacides which 
are difficult to transform. 


I) Loại hủy báng Đại Thừa: Those who 
defame the Mahayana. 

2) Loại phạm tội ngũ nghịch: Those who 
commit the five ultimate betrayals or five 
Ørave SInS. 

3) Loại Xiến Để: Those who abandon 


Buddha-truth—See Xiển Để and Nhất 

Xiển Đề ¡in Vietnamese-English Section, 

and lcchantika in Sanskrit/Pali- 
Vietnamese Section. 

Nan Hữu: Hy Hữu—Hard to have—Rare. 

Nan Nhập: Khó vào—Difficult to enter or 

afftain. 

Nan Phục: Khó khắc phục—Difficult to 

subdue——Uncongquerable. 

Nan Phục Địa: Phật Địa (không có sức mạnh 

nào có thể hàng phục được Đức Phật)— 

Buddha Land. 

Nan Thắng: Khó hàng phục, địa thứ năm 

trong mười Bồ Tát Địa, trong giai đoạn nầy 

mọi dục vọng phiển não đều được điều phục 








và thông suốt chân lý của vạn hữu—Hard to 

overcome, or be overcome, unconquerable, the 

fiíth of the ten bodhisattva stages when all 

passion 

understanding of all things attained. 

** For more Information, please see Thập Địa 

Phật Thừa. 

Nan Thắng Địa: See Nan Thắng, and Thập 

Địa Phật Thừa in Vietnamese-English Section. 

Nan Tư: Khó có thể suy đoán được, từ dùng 

để tán thán Phật Pháp—A term used to praise 

Buddha-truth, meaning hard to think of, or hard 

to realize——Incredible. 

Nanh Vuốt: Clutches. 

Nanh Vuốt Tử Thần: The clutches of death. 

Nào: Which. 

Nảo: Draft. 

Não: 

l) Não phiền: 
Annoyance—Vexation. 

2) Óc: Brain. 

Não Lòng: Heart-rending. 

Não Nề: Agonizing—Thrilling. 

Não Nùng: Sorrowful—Sad. 

Não Nuột: Agonized crying. 

Nạp: 

I1) Bá nạp: Nạp những mảnh vải rách lại với 

nhau——To patch rags together. 

Dâng nạp——To offer——To pay. 

Nạp Y: Áo của chư Tăng Ni được đùm vá 

bằng những mảnh vải rách: A monk”s or 

nun”s øgarment, supposed to be made of 

TaØS. 

Thu nạp: To receive—To take. 


and ïllusion ¡is overeome and 


Rage——lrritation— 


2) 
3) 


4) 
Nạp Bá: Loại áo trùm vai, được chư Tăng 
mặc khi thuyết pháp —A stole worn during 
teaching. 

Nạp Chúng: Các vị Tăng chúng mặc y áo bá 
nạp—Monks who wear patched robes. 

Nạp Cốt: Thu lấy xương cốt đem chôn—To 
bury bones, or a skeleton. 





1587 


Nạp Cụ: Thọ nhận cụ túc giới nơi thân 
mình —To accept all the commandments, or 
rules. 

Nạp Già Lê: Sanghati (skt)—Còn gọi là Nạp 
Già Lê, là loại áo Tăng Già Lê trong bộ Nạp 
Y, từ 9 đến 25 mảnh vá lại với nhau—The 
sanghatI or coat of patches varying from 9 to 
25 (patched of seven pieces and upwards). 
Nạp Giới: Thụ giới hay là thụ nhận giới thể 
nơi thân mình —To receive or accept the 
commandmeIns. 

Nạp Mạo: Chiếc nón được làm bằng những 
vật liệu vải do đàn na bố thí—A cap made of 
bits of gIven material. 

Nạp Mộ: Namah (sk)—See Nam Mô. 

Nạp Phược Ba: Nạp Phược Ba, tên của một 
thành phố cổ mà người ta đã lấy tên ngài 
Huyền Trang để đặt cho nó. Thành phố nầy 
nằm gần khu vực Y Tuần, đế đô của nhà Hán, 
sau nầy được biết như là Nob hay Lop trong 
truyện ký của Marco Polo. Bây giờ là thành 
phố Charkhlik—Na-Fu-Po, Hsuan-Tsang's 
name for a cify on the ancient site of I-Hsun, 
capial of Shan-Shan In the Former Han 
dynasty, afferwards known as Nob or Lop In 
Marco Polo. It corresponds to the modern 
Charkhlik. 

Nạp Phược Đề Bà Củ La: Navadevakula 
(skÐ—Theo Eitel trong Trung Anh Phật Học 
Từ Điển, Nạp Phược Đề Bà Củ La, một thành 
phố cổ chỉ cách Kanyakubdja có vài dậm về 
phía đông nam, bên bờ đông sông Hằng, bây 
giờ là thành phố Nobatgang—According to 
Eiel in The Dictionary of Chinese-English 
Buddhist Terms, Navadevakula, an ancient 
cify, a few miles south-east of Kanyakubdja, 
on the eastern bank of the Ganges. The present 
Nobatgang. 

Nạp Phược Tăng Già Lam: 
Navasangharama (sk—Theo Eitel trong 
Trung Anh Phật Học Từ Điển, Nạp Phược 
Tăng Già lam là ngôi tự viện cổ gần thành 
Baktra, nổi tiếng với ba thứ xá lợi của Đức 





Phật, răng Phật, bổn nước nhỏ, và cây tích 
trượng của Phật —-According to Eitel ¡in The 
Dictionary of Chinese-English Buddhist Terms, 
Navasangharama, an ancient monastery near 
Baktra, famous for three relics of Sakyamuni, 
a tooth, a basin, and a staff. 

Nạp TỬ: Còn gọi là Nạp Tăng, tên gọi khác 
của Thiền Tăng (Thiển Tăng thường mặc áo 
nạp y đi chu du đó đây; tuy nhiên, nạp tăng 
dùng chung cho tất cả Tỳ Kheo chứ không 
riêng Thiển Tăng)—A monk, especially a 
perIpatetic monk. 

Nạp Xà Ư Đồng: Bỏ rắn vào ống, ví với việc 
thiển định cột tâm——To put a snake into a tube, 
1.e. medifation able to confine unruly thoughts. 
Nạp Y: Phấn Tảo Y——-Nhặt lấy những mảnh 
vải rách mà người ta vứt đi để kết lại làm áo 
cho Tăng Ni (bất kể vải rách ấy là của người 
hốt phân hay của hạng thủ đà la)—A monk's 
robe, garmen(s made of castaway rags, the 
patch-robe of a monk. 

Này: Here. 





Nấy: To bounce. 

Nảy Chỗi: To shoot—To sprout 

Nẵy Đom Đóm: To see stars. 

Nẵy Nở: To increase—To grow. 

Nãy: Hồi nấy—Just now. 

Nặc: Lời hứa hẹn—A promise——To promise. 
Nặc Cù Đà: Nyagrodha (skt)—Cây vả (sung) 
Ấn Độ —The Indian fig-tree. 

Nặc Cự La: Nakula (skÙ—Một trong l6 vị 
La Hán —One of the sixteen arhats. 

Nặc Già Nặc: Nagna (skt). 

1) Trần truỗng—Naked. 

2) Đạo sĩ lõa thể: A naked mendicant. 

3) Tên của Thần Siva: A name of Siva. 

4 Kim Cang vương: A Vajra-king. 

Nặc Ngôn: See Nặc. 








Năm: 
1) Five. 
2) Year. 


1588 


Năm Đại Suy Tướng Của Chư Thiên 
Lúc Sắp Mạng Chung: Five major 
deterioration of  heavenly 
beings who are nearing death—See Ngũ Suy. 
Năm Đại Tội: Five grave offenses—Five 
deadly sins (kiling one”s father or one”s 
mother or an arahant, causing dissension 
withm the Sangha, causing the Tathagata to 
bleed)—See Ngũ Nghịch. 

Năm Đạo Sĩ. The five learned monks—See 
Năm Đệ Tử Đầu Tiên Của Đức Phật. 

Năm Đặc Tính Của Công Án: Thiền 
chẳng phải là tâm lý học hay triết học, mà là 
một kinh nghiệm mang đầy ý nghĩa sâu xa và 
chứa đầy những nội dung sống động và siêu 
thoát. Trong Thiển, kinh nghiệm là chung 
quyết, là quyển năng của chính nó. Nó là chân 
lý cứu cánh, không do từ tri kiến thế gian mà 
ra; nó thỏa mãn mọi khát vọng của con người. 
Mỗi người phải thực hiện ngay trong chính 
mình, chứ không dựa vào những quyền năng từ 
bên ngoài. Ngay cả giáo lý của Phật Thích Ca, 
hay thuyết của chư Tổ, dù có thâm sâu và 
chân chính đi nữa, chẳng dính gì đến ai cả nếu 
như người ta không tiêu hóa chúng thành sinh 
mệnh của chính mình; ấy là nói rằng chúng 
phải xuất phát ngay từ những kinh nghiệm 
riêng tư của mình. Theo Thiễển sư D.T. Suzuki 
trong Thiển Luận, Tập II, sự thể hiện kinh 
nghiệm vừa kể trên gọi là “ngộ. Tất cả mọi 
công án là những phát ngôn của “ngộ” không 
qua trung gian trí thức. Có năm đặc tính của 
thực tập công án—Zen is neither 
psychology nor philosophy, but 1t 
experience charged with deep meaning and 
laden with living, exalting contents. The 
experilence 1s final and its own authorIty. Ít Is 
the ultimate truth, not born of relative 
knowledge, that gives full satisfaction to all 
human wants. lt must be realized directly 
within oneself: no outside authoritles are to be 
relied upon. Even the Buddha”s teaching and 
the master's discourses, however deep and 
true they are, do not belong to one so long as 


characteristics 


VIỆC 
IS an 


they have not been assimilated into his being, 
which means that they are to be made to ørow 
directly out of one°s own living experlence. 
According to Zen Master D.T. Suzuki in the 
Essays of Zen Buddhism, Book II, the above 
mentioned realization of experience ¡is called 
“satorl.` All koans are the utterances od satori 
with no Intellectual meditations. There are five 
characfteristics concerning the koan exercIse. 

l) Công án được để ra cho người học là để 
dẫn tới tâm trạng căng thẳng cực độ: The 
koan 1s given to the student first of all to 
bring about a highly wrought-up state of 
CONSCIOuSness. 

Khả năng biện biệt được gác lại, tức là 
đình chỉ hoạt động phù phiếm hơn của tâm 
trí hầu cho những phần chính yếu và sâu 
xa hơn, thường thường vùi sâu, có thể 
được khai phát và thành tựu những bổn 
phận của chúng: The reasoning faculty is 
kept 1m abeyance, that 1s, the more 
superficial activity of the mind 1s set at 
rest so that 1ts more cenfral and profounder 
parts which are found generally deeply 
buried can be broupht out and exercised to 
perform therr nafive functions. 

Những trung tâm hành xử, vốn dĩ là những 
căn cơ của một cá tính, được vận dụng 
đến mức tối đa để giải quyết công án. 
Đây là điều mà Thiền sư nói đến khi ông 
nhắc đến tin lớn và nghi lớn như hai thế 
lực cốt yếu nhất cần có để quy định phẩm 
tính của một môn đệ Thiển có khả năng. 
Còn như việc tất cả người xưa quyết ý 
dâng hết thân tâm của mình cho sự thành 
thục của Thiền, thì điều đó cho thấy cái vĩ 
đại của lòng tin tưởng của họ nơi chân lý 
tối hậu, và cũng chứng tỏ sức mạnh của 
tinh thần tham sách của họ, gọi là 'khổ 
cần;` cái tỉnh thân ấy không từng xao lãng 
hoạt động cho đến lúc đạt được mục đích, 
nghĩa là cho đến lúc hiện chứng được Phật 
tính: The effective and conative centres 
which are really the foundations of one”s 


3) 


4) 


1589 


personal character are chargd to do their 
utmost soluton of the koan. This 1s what 
the Zen master means when he refers to 
''reat faith°and 'reat spirit of Iinquiry'”as 
the two most essential powers needed in 
the qualificatlon of a successfulỦ Zen 
devotee. The fact that all great masfters 
have been willing to give themselves up, 
body and soul, to the mastery of Zn, 
proves the greatness of their faith 1n 
ulimate reality, and also the strength of 
their spirit of inquiry known as “seeking 
and contriving,` which never suspends Its 
acfivity until 1t attains 1fs end, that 1s, until 
1t has come In(o the very presence of 
Buddhata 1tself. 

Khi sự viên mãn của tỉnh thân tới tột độ 
như thế ở đây nổi bật là một trạng thái 
trung tính của tâm thức mà các nhà tâm lý 
học khảo cứu về ý thức tôn giáo gọi nhằm 
là “xuất thần. Trạng thái tâm thức thhiển 
nầy khác hắn xuất thần vì rằng xuất thần 
là đình chỉ những thế lực tâm lý trong khi 
tinh thần thì đắm chìm torng việc chiêm 
ngưỡng một cách thụ động: trái lại, trạng 
thái tâm thức của thiền là một trạng thái 
đã được thúc đẩy bởi sự thực tập vô cùng 
tích cực của tất cả những khả năng cốt 
yếu tạo thành một nhân cách. Ở đây 
chúng được tập trung hẳn vào một sở tri 
độc nhất, gọi là trạng thái “nhất tâm." Nó 
cũng được coi như là một trạng thái đại 
nghi. Đây là lúc tâm thức thường nghiệm 
với tất cả nội dung vừa hữu thức vừa vô 
thức, đang vượt qua ranh giới của nó, và 
bằng trí năng, bắt liên lạc với cái bất khả 
tri, siêu việt, vô thức. Trong trạng thái 
xuất thần, không có sự xé rào vượt qua 
như thế, bởi vì nó là một thứ cứu cánh 
nh, không cho phép tiến xa thêm nữa. 
Trong trạng thái xuất thần, chẳng có tương 
đương nào với hành vi “nhẩy xuống vực 
thẳm' hay “buông tay: When the mental 
Intepration thus reaches 1ts hiphest mark 


5) 


there obfains a neutral state of 
conscilousness which 1s erroneously 
desgnaed as “ecstasy` by the 


psychological student of the religious 
This 
essentially differs 
ecsfasy in this: Ecstasy 1s the suspension 
of the mental powers while the mind 1s 
passively engaged In contemplation; the 
Zen sfate of consciousness on the other 
hand, is the one that has been brought 
by Intensely  active 
exercise of all the fundamental facultes 
consfitutineg one's 'ersonality. They are 
here positively concentrated on a single 
obJect of thought, which 1s called a state of 
oneness (ekagra). It 1s also known as a 
state of fixation. This is the point where 
the empirical consciousness with all 1ts 
conftenfs both conscIlous and unconscIous 1s 
about to tip over Ifs border-line, and get 
noetically related to the Ủnknown, the 
Beyond, the Ủnconscious. In ecsfasy there 
1s no such fippIng or transition, fÍOr 1f 1s a 
sac finalfty not permiting further 
unfoldment. There 1s nothing in ecstasy 
that corresponds to “throwing oneself 
down the precipice,' or 'letting go the 
hold.' 
Sau hết, cái thoạt tiên có vẻ như đình chỉ 


COnSCIOousness. Zen stae of 


COnSCIousness from 


about the  most 


tạm thời tất cả mọi khả năng của tâm thần 
nay bỗng được chất đầy những tinh lực 
mới mẻ chưa từng mơ tưởng đến. Sự biến 
đổi đột nhiên nây diễn ra thường thường 
là do tác động của một âm thanh, một ảnh 
tượng hay một hình thức của hoạt động 
tính điều động. Một cái nhìn thấu suốt 
được phát sinh từ những vùng sâu thắm 
ngay giữa lòng tâm thức, khi một nguồn 
suối của một đời sống mới đã tuôn trào, 
và cùng lúc, công án vén mở những bí mật 
của nó: Finally, what at first appears to be 
a temporary suspense of all psychic 
faculties suddenly becomes charged with 


1590 


nre energIes hitherto undreamed of. This 
abrupt transformaton has taken place 
que frequently by the intrusion of a 
sound, or a vision, or a form of motor 
acfivity. A penetrating Insight 1s born of 
the inner depths of consciousness, as the 
Source of a new life has been tapped, and 
with 1t the koan yIelds up 1ts secrefs. 

Năm Đẳng Cấp Chúng Sanh: Theo Kinh 

Lăng Già, về quan điểm tôn giáo, có năm 

đẳng cấp chúng sanh—According to The 

Lankavatara Sutra, from the religious poInt of 

view, there are five orders of beinøs. 

lI) Những chúng sanh thuộc hàng Thanh 
Văn—Those who belong to the Sravaka 
order: Các chúng sanh thuộc hàng Thanh 
Văn được chứng ngộ khi nghe được những 
học thuyết về các Uẩn, Giới, Xứ, nhưng 
lại không đặc biệt lưu tâm đến lý nhân 
quả; các ngài đã giải thoát được sự trói 
buộc của các phiền não nhưng vẫn chưa 
đoạn diệt được tập khí của mình. Họ đạt 
được sự thể chứng Niết Bàn, và an trú 
trong trạng thái ấy, họ tuyên bố rằng họ 
đã chấm dứt sự hiện hữu, đạt được đời 
sống phạm hạnh, tất cả những gì cần phải 
làm đã được làm, họ sẽ không còn tái sinh 
nữa. Những vị nầy đã đạt được tuệ kiến 
về sự phi hiện hữu của “ngã thể” trong 
một con người, nhưng vẫn chưa thấy được 
sự phi hiện hữu trong các sự vật. Những 
nhà lãnh đạo triết học nào tin vào một 
đấng sáng tạo hay tin vào “linh hồn” cũng 
có thể được xếp vào đẳng cấp nầy— 
Those belong to the Sravaka order who 
are delighted at listening to such doctrines 
as concern the Skandhas, Dhatus, or 
Ayatanas, but take no special Interest in 
the theory of causation, who have cut 
themselves loose from the bondage of evil 
passlons but have not yet destroyed therr 
habitenergy. They have atfaned the 
realizaton of Nirvana, abiding in which 
state they would declare that they have 


2) 


3) 


put an end to existence, ther le of 
moralify 1s now atfained, all that Is to be 
done ¡1s done, they would not be reborn. 
These have gained an Insight into the non- 
existence of an ego-subsfance in a person 
but not yet Into that in obJects. These 
philosophical leaders who believe In a 
creator or in the ego-soul may also be 
classified under this order. 

Những chúng sanh thuộc hàng Bích Chi 
Phật —Those of the Partyekabuddha order: 
Đẳng cấp Bích Chi Phật bao gồm những vị 
hết sức lưu tâm đến những gì dẫn họ đến 
sự thể chứng quả vị Bích Chi Phật. Họ lui 
vào sống độc cư và không dính dáng gì 
đến các sự việc trên dời nầy. Khi họ nghe 
nói rằng Đức Phật hiện thân ra thành 
nhiều hình tướng khác nhau, khi thì nhiều 
thân, khi thì một thân, thi triển thần thông 
thì họ nghĩ rằng đấy là dành cho đẳng cấp 
của chính họ nên họ vô cùng ưa thích 
những thứ ấy mà đi theo và chấp nhận 
chúng—The Pratyekabuddha order 
comprises those who are Intensely 
Interested In anything that leads them to 
the realizaton of. Pratyekabuddhahood. 
They would retire Into solitude and have 
no affachment to worldly things. When 
they hear that the Buddha manifests 
himself in a varlety of forms, sometimes In 
øroup, sometimes sinply, exhibiting 
miraculous powers, they think these are 
meant for their own order, and immensely 
delighted in them they would follow and 
accept them. 

Những chúng sanh thuộc hàng Như Lail— 
Those of the Tathagata order: Chư vị có 
thể nghe thuyết giảng về những chủ để 
như những biểu hiện của tâm hay cảnh 
giới siêu việt của A Lại Da mà từ đấy 
khởi sinh thế giới của những đặc thù nây, 
nhưng chư vị lại có thể không cảm thấy 
chút nào ngạc nhiên hay sợ hãi. Những 
chúng sanh trong đẳng cấp Như Lai có thể 


a) 


b) 


C) 


4) 


5) 


1591 


được chia làm ba loạ—Those who may 
listen to discourse on such subjects as 
manifestations of mind, or transcendental 
realm of the Alaya, from which starts this 
world of particulars, and yet they may not 
at all feel astonished or friphtened. The 
Tathagata order may be again divided Into 
three. 

Những vị đã đạt được tuệ kiến thấu suốt 
chân lý rằng không có một thực thể đặc 
thù nào đằng sau những gì mà người ta 
nhận thức: Those who gain an Insipht Into 
the truth that there 1s no individual reality 
behind one perceIves. 

Những vị biết rằng có một nhận thức tức 
thời về chân lý trong tâm thức sâu kín 
nhất của con người: Those who know that 
there 1s an immediate perception of the 
truth In one”s inmost conscIousness. 
Những vị nhận thức rằng ngoài thế giới 
này còn có vô số Phật độ rộng lớn bao la: 
Those who perceive that besides this 
world there are a great number of Buddha- 
lands wide and far-extending. 

Những chúng sanh không thuộc đẳng cấp 
rõ ràng nào ——Those who belong to no 
definite order: Những chúng sanh có bản 
chất bất định, vì những chúng sanh nào 
thuộc đẳng cấp nầy có thể nhập vào một 
trong ba đẳng cấp vừa kể trên tùy theo 
hoàn cảnh của mình —Those who are of 
the indeterminate nature. For those who 
belong to 1t may take to either one of the 
above three orders according to their 
OppOFrfumifies. 

Những chúng sanh vượt ra ngoài các đẳng 
cấp trên -Those who are altogether 
outside these order: Hãy còn một đẳng 
cấp khác nữa của những chúng sanh 
không thể được bao gồm trong bất cứ 
đẳng cấp nào trong bốn đẳng cấp vừa kể 
trên; vì họ không hề mong muốn cái gì để 
giải thoát, và vì không có mong muốn ấy 
nên không có giáo lý nào có thể nhập vào 


b) 


lòng họ được. Tuy nhiên, có hai nhóm phụ 
thuộc nhóm nầy và cả hai nhóm nầy đều 
được gọi là Nhất Xiển Đề (see Nhất Xiển 
Đề and Vô Chủng Xiếển Để) _—There ¡s 
sữill another class of beings which cannot 
be comprised under any of the four 
already mentiond; for they have no desire 
whatever for emancipation, and without 
this desire no religious teaching can enter 
into any heart They belong to the 
lcchantika Two sub-classes, 
however, may be distinguished here. 
Những người đã từ bỏ tất cả các thiện căn 
Those who have forsaken all roots of 
meri: Những người phỉ báng các học 
thuyết dành cho chư Bồ Tát mà bảo rằng 
các học thuyết ấy không phù hợp với kinh 
luật cũng như học thuyết giải thoát. Vì sự 
phỉ báng nầy, họ tự cắt đứt mọi thiện căn 
và không thể nào vào được Niết Bàn— 
Those who vilify the doctrines meant for 
the Bodhisattvas, saying that they are not 
1n accordance with the sacred texts, rules 
of morality, the of 
emancipation. Because of this vilification 
they forsake all the roots of merit and do 
not enfer into Ñirvana. 

Những người lúc đã nguyện độ tận chúng 
sanh ngay từ lúc mới khởi đầu cuộc tu 
hành của họ—Those who have vowed at 
the beginning to save all beings: Họ gồm 
những vị Bồ Tát mong muốn đưa tất cả 
chúng sanh đến Niết Bàn mà tự mình thì 
từ chối cái hạnh phúc ấy. Từ lúc khởi sự 
đạo nghiệp của mình, các ngài đã nguyện 
rằng cho đến khi mọi đồng chúng sanh 
của họ được đưa đến an hưởng hạnh phúc 
vĩnh cửu của Niết Bàn, họ sẽ không rời 
cuộc đời khổ đau nầy, mà phải hành động 
một cách kiên trì với mọi phương tiện có 
thể được để hoàn tất sứ mạng của mình. 
Nhưng vì vũ trụ còn tiếp tục hiện hữu thì 
sẽ không có sự chấm dứt cuộc sống, cho 
nên các vị nầy có thể không bao giờ có cơ 


order. 


and doctrine 


1592 


hội để hoàn tất công việc mà tịnh trú 
trong Niết Bàn tnh lặng. Cơ may cũng 
đến cho cả những người phỉ báng Bồ tát 
thừa khi nhờ lực trí gia hộ của chư Phật, 
mà cuối cùng họ theo Đại thừa và do tích 
tập thiện nghiệp mà nhập Niết Bàn, vì chư 
Phật luôn luôn hành động vì lợi ích của tất 
cả mọi chúng sanh dù chúng sanh có thế 
nào đi nữa. Nhưng đối với các vị Bồ Tát, 
không bao giờ nhập Niết Bàn vì các ngài 
có tuệ giác sâu xa, nhìn suốt bản chất của 
các sự vật là những thứ dù đang như thế, 
vốn vẫn ở ngay trong Niết Bàn. Như vậy 
chúng ta biết đâu là vị trí của chư vị Bồ 
tất trong công việc vô tận của các ngài là 
dẫn dắt hết thảy chúng sanh đến trú xứ tối 
hậu —They are Bodhisattvas who wish to 
lead all beings to Nưrvana. Deny 
themselves of this bliss. They vowed in 
the begiInning of their religIous career that 
until everyone of therr fellow-beings 1s led 
to enjoy the eternal happiIness of Nirvana, 
they themselves would not leave this 
world of pain and suffering, but must 
strenuously and with every possible means 
work toward the completon of therr 
mission. But 
termination of life as long as the universe 
confinues to exist, Bodhisattvas may have 
no chance for ever to rest themselves 
quietly with their work finished in the 
serenity of Nirvana. The time will come 
even to those who speak evil of the 
Bodhisattvayana when through the power 
of the Buddhas they finally embrace the 
Mahayana and by amassing stock of merIf 
enter Iinto Nirvana, for the Buddhas are 
always working for the benefit of all 
beings no matter what they are. But as for 
Bodhisatvas they never enter Into 
Nirvana as they have a deep Insight Into 
the nature of things which are already in 
Nrrvana even as they are. Thus, we know 
where Bodhisattvas stand In their never- 


as there wil be no 


ending task of leading all beings into the 

final abode of rest. 
Năm Đề Nghị Của Đức Phật Ích Lợi 
Thực Tiễn Cho Hành Giả: Five practical 
suøsestons given by the Buddha will be 
beneficial to all. 
I)_ Cố tạo những tư tưởng tốt, trái nghịch với 
loại tư tưởng trở ngại, như khi bị lòng sân 
hận làm trở ngại thì nên tạo tâm từ: 
Harbouring a good thought opposite to the 
encroaching one, e.g., loving-kindness In 
the case of hatred. 
Suy niệm về những hậu quả xấu có thể 
xảy ra, như nghĩ rằng sân hận có thể đưa 
đến lỗi, 
Reflecting upon 
COnsequences, e.g., 
resulfs in murder. 
Không để ý, cố quên lãng những tư tưởng 
xấu xa ấy: Simple neglect or becoming 
wholly Inattenftive to them. 
Đi ngược dòng tư tưởng, phăng lần lên, 
tìm hiểu do đâu tư tưởng ô nhiễm ấy phát 
sanh, và như vậy, trong tiến trình ngược 
chiều ấy, hành giả quên dần điều xấu: 
Tracing the cause which led to the arising 
of the unwholesome thoughts and thus 
forgetting the retrospective 
DrOc€ss. 
Gián tiếp vận dụng năng lực vật chất: 
Direct physical force. 
Năm Đệ Tử Đầu Tiên Của Đức Phật: 
Theo Đức Phật và Phật Pháp của Hòa Thượng 
Narada, năm vị đệ tử đầu tiên của Đức Phật là 
những vị Kiểu Trân Như, Bạt Đề (Bhaddiya), 
Thập Lực Ca Diếp (Dasabala-Kasyapa), Ma 
Nam Câu Lợi (Mahanama), và Át Bệ (Assaj1). 
Kiểu Trần Như là vị trẻ tuổi nhất trong tám vị 
Bà La Môn được vua Tịnh Phạn thỉnh đến dự 
lễ quán đảnh Thái Tử sơ sanh. Bốn người kia 
là con của bốn trong bẩy vị Bà La Môn lớn 
tuổi kia. Tất cả năm anh em đều cùng nhau 
vào rừng tu học. Ngay khi hay tin Thái Tử Tất 
Đạt Đa rời bỏ cung điện, cả năm anh em cùng 


2) 
nhân, vân vân...: 
possible 
anger sometimes 


tội sát 


evil 


3) 


4) 


theẩm ï¡n 


5) 


1593 


đi tìm đạo sĩ Cổ Đàm để phục vụ Ngài. Nhưng 
đến khi Thái Tử chấm dứt cuộc tu khổ hạnh ép 
xác, các vị ấy thất vọng, bỏ Ngài đi Isipatana. 
Chẳng bao lâu sau khi các vị nầy rời bỏ Thái 
tử thì Ngài đắc quả thành Phật. Ngay sau khi 
Đức Phật thành đạo, Ngài cất bước đi về 
hướng vườn Lộc Uyển của xứ Ba La Nại. 
Thấy Phật từ xa đến, năm vị đạo sĩ (anh em 
Kiểu Trần Như) bàn tính quyết định không 
đảnh lễ Ngài với lòng tôn kính như xưa. Các vị 
ấy hiểu lầm thái độ của Ngài trong cuộc chiến 
đấu để thành đạo quả, vì Ngài đã từ bỏ lối tu 
khổ hạnh cứng nhắc và chứng tỏ là tuyệt đối 
vô ích đó. Năm vị đạo sĩ nầy nói chuyện với 
nhau: “Nầy các đạo hữu, đạo sĩ Cổ Đàm đang 
đi đến ta. Đạo sĩ ấy xa hoa, không bên chí cố 
gắng và đã trở lại với đời sống lợi dưỡng. Đạo 
sĩ ấy không đáng cho ta niềm nở tiếp đón và 
cung kính phục vụ. Ta không nên rước y bát 
cho đạo sĩ ấy. Nhưng dầu sao chúng ta cũng 
nên dọn sẵn một chỗ ngồi. Nếu đạo sĩ Cổ 
Đàm muốn ngồi với chúng ta thì cứ ngôi.” Tuy 
nhiên, trong khi Đức Phật bước gần đến, với 
cung cách oai nghi, Ngài đã cảm hóa được 
năm vị đạo sĩ, và không ai bảo ai, năm người 
cùng đến đảnh lễ Ngài, sau đó người thì rước y 
bát, người dọn chỗ ngồi, người đi lấy nước cho 
Ngài rửa chân, vân vân. Mặc dầu vậy, họ vẫn 
gọi Ngài bằng danh hiệu “đạo hữu,” một hình 
thức xưng hô của những người ngang nhau, 
hoặc để người trên xưng hô với kẻ dưới. Khi 
đó Đức Phật mới nói: “Nâầy các đạo sĩ, không 
nên gọi Như Lai bằng tên hay bằng danh từ 
“đạo hữu.” Như Lai là Đức Thế Tôn, là Đấng 
Toàn Giác. Nghe đây, các đạo sĩ, Như Lai 
thành đạt đạo quả Vô Sanh Bất Diệt và sẽ 
giảng dạy giáo pháp. Nếu hành đúng theo lời 
giáo huấn của Như Lai, các thầy cũng sẽ sớm 
chứng ngộ, do nhờ trí tuệ trực giác, và trong 
kiếp sống nầy, các thây sẽ hưởng một đời sống 
cùng tột thiêng liêng trong sạch. Cũng vì muốn 
đi tìm đời sống cao thượng ấy nhiều người con 
trong các gia tộc quý phái đã rời bỏ gia đình, 
sự nghiệp, để trở thành người không nhà 


không cửa.” Năm vị đạo sĩ bèn trả lời: “Nầy 
đạo sĩ Cổ Đàm, trước kia, với bao nhiêu cố 
gắng để nghiêm trì kỷ luật mà đạo hữu không 
thành đạt trí tuệ siêu phàm, cũng không chứng 
ngộ được gì xứng đáng với chư Phật. Bây giờ 
đạo hữu sống xa hoa và từ bổ mọi cố gắng, 
đạo hữu đã trở lại đời sống lợi dưỡng thì làm 
sao mà có thể thành đạt được trí huệ siêu 
phàm và chứng ngộ đạo quả ngang hàng với 
chư Phật?” Sau đó Đức Phật giải thích thêm: 
“Này các đạo sĩ, Như Lai không xa hoa, không 
hể ngừng cố gắng, và không trở về đời sống 
lợi dưỡng. Như Lai là Đức Thế Tôn, là Đấng 
Toàn Giác. Nghe nầy các đạo sĩ! Như Lai đã 
thành đạt đạo quả Vô Sanh Bất Diệt và sẽ 
giảng dạy Giáo Pháp. Nếu hành đúng theo lời 
giáo huấn của Như Lai, các thầy cũng sẽ sớm 
chứng ngộ, do nhờ trí tuệ trực giác, và trong 
kiếp sống nầy các thầy sẽ hưởng một đời sống 
cùng tột thiêng liêng trong sạch. Cũng vì muốn 
đi tìm đời sống cao thượng ấy mà nhiều người 
con trong các gia tộc quý phái sẽ rời bỏ gia 
đình sự nghiệp, để trở thành người không nhà 
cửa.” Lần thứ nhì năm đạo sĩ vẫn giữ nguyên 
thành kiến và tỏ ý thất vọng. Đến lần thứ ba, 
sau khi được Đức Phật lập lại lời xác nhận, 
năm đạo sĩ vẫn giữ vững lập trường, tổ ý hoài 
nghi. Đức Phật hỏi lại: “Nầy các đạo sĩ! Các 
thây có biết một lần nào trước đây Như Lai đã 
nói với các thầy như thế không?” Quả thật 
không. Đức Phật lập lại lần thứ ba rằng Ngài 
đã là Đấng Toàn Giác và chính năm đạo sĩ 
cũng có thể chứng ngộ nếu chịu hành động 
đúng lời giáo huấn. Đó là những lời nói chân 
thật do chính Đức Phật thốt ra. Năm vị đạo sĩ 
là bậc thiện trí, mặc dầu đã có thành kiến 
không tốt, nhưng khi nghe như vậy đã nhận 
định chắc chắn rằng Đức Phật đã thành tựu 
đạo quả vô thượng và có đầy đủ khả năng để 
hướng dẫn mình. Năm thầy bấy giờ mới tin lời 
Đức Phật và ngồi xuống yên lặng nghe Giáo 
Pháp Cao Quý. Trong khi Đức Phật thuyết 
pháp cho ba vị nghe thì hai vị kia đi khất thực, 
và sáu vị cùng độ với những thực vật mà hai vị 


1594 


đem về. Qua hôm sau hai vị nầy nghe pháp thì 
ba vị kia đi khất thực. Sau khi được Đức Phật 
giảng dạy, tất cả năm vị đều nhận định thực 
tướng của đời sống. Vốn là chúng sanh, còn 
phải chịu sanh, lão, bệnh, tử, và ái dục, các vị 
tìm thoát ra vòng đau khổ ấy để đến chỗ 
không sanh, không lão, không, bệnh, không tử, 
không phiền não, không ái dục, cảnh vắng 
lặng tột bực vô song, niết bàn, cảnh chân toàn 
tuyệt đối, nơi không còn sanh lão bệnh tử, 
phiển não và ái dục. Trí huệ phát sanh, năm vị 
thấu hiểu rằng sự giải thoát của các vị rất là 
vững chắc, không thể lay chuyển, và đây là 
lần sanh cuối cùng. Các vị không bao giờ còn 
tái sanh nữa. Đức Phật đã giảng Kinh Chuyển 
Pháp Luân, để cập đến Tứ Diệu Đế, là bài 
pháp đầu tiên mà Đức Phật giảng cho năm vị. 
Khi nghe xong, Kiểu Trần Như, niên trưởng 
trong năm vị, đắc quả Tu Đà Hườn, tầng đầu 
tiên trong bốn tầng Thánh. Về sau bốn vị kia 
cũng đạt được quả vị nầy. Đến khi nghe Đức 
Phật giảng kinh Anattalakkhana Sutta, để cập 
đến pháp vô ngã thì tất cả năm vị đều đắc quả 
A La Hán—According to The Buddha and His 
Teaching, written by Most Venerable Narada, 
the first five disciples of the Buddha were 
Kondanna, Bhaddiya,  Dasabala-Kasyapa, 
Mahanama, and Assajil They were of the 
Brahmnn clan. Kondanna was the youngest and 
cleverest of the eipht brahmins who were 
summoned by King Suddhodana to name the 
infant prince. The other four were the sons of 
those older brahmins. All these five retired to 
the forest as ascetics in anticipation of the 
Bodhisattva while he was endeavouring to 
attain Buddhahood. When he gave up his 
useless penances and severe austerifies and 
began to nourish the body sparingly to regain 
his lost strenegth, these favourite followers, 
disappointed at his change of method, deserted 
him and went to Isipatana. Soon after their 
departure the Bodhisattva aftained 
Buddhahood. Right after his enliphtenment, 
the Buddha started out to the Deer Park In 


Benares. The five ascetics saw him coming 
from afar decided not to pay him due respect 
as they miscontrued his discontinuance of rigid 
ascetic practices which proved absolutely 
futle during his strugele for enliphtenment. 
They convinced one 
“Friends, this ascetic Gotama 1s coming. He 1s 
luxurious. He has given up striving and has 
turned Into a life of abundance. He should not 
be greeted and waited upon. His bowl and robe 
should not be taken. 
should be prepared In case he wished to sIt 
down with us.” However, when the Buddha 
confinued to draw near, his august personality 
was such solemnly that they were compelled 
to receive him with due honour. One came 
forward and took his bowl and robe, another 
prepared a seat, and yet another prepared 
water for his washing of feet. Nevertheless, 
they addressed him by name and called him 
fiend (avuso), a form of address applied 
generally to juniors and equals. At this time, 
the Buddha addressed them thus: “Do not, 
Bhikkhus, addressed the Tathagata by name, 
or by tile “friend.” An Exalted One, O 
Bhikkhus, is the Tathagata. A fully enlightened 
he.  Give O_ Bhikkhus! 
Deathlessness has been attained. I shall 
Iinstruct and teach the Dharma. lf you act 
according to my Insfructions, you will before 
long realize, by your own Intuitive wisdom, 
and live, atfainng 1n this lifể Itself, that 
Supreme consummation of the holy life, for the 
sake of which sons of noble families riphtly 
leave the household for 
Thereupon the five ascetics replied: “By that 
demeaner of yours, avuso Gotama, by that 
discipline, by those painful austerities, you did 
nof any superhuman specIfic 
knowledge and Insight worthy of an Ariya. 
How will you, when you have become 
luxurious, have given up striving, and have 
turned Into a life of abundance, gaIn nay such 
superhuman specific knowledge and Insipht 


another as follow: 


Nevertheless a seat 


One Is 


©ar, 


homelessness. 


atain to 


1595 


worthy of an Ariya?” In further explanation, 
the Buddha said: “he Tathagata, O Bhikkhus, 
1s not not luxurIous, has not øiven up sfriving, 
and has not turned 1nto a life of abundance. An 
the Tathagata A fully 
enlightened one 1s he. Give ear, O Bhikkhus! 
Deathlessness has been attained. I shall 
Iinstruct and teach the Dharma. lf you act 
according to my Instructions, you will before 
long realize, by your own intuitive wisdom, 
and live, atfainng 1n this liíe Itself, that 
Supreme consummation of the holy life, for the 
sake of which sons of noble families riphtly 
leave the household for homelessness." For 
the the prejudiced ascetics 
expressed their disappointment in the same 
For the second time the Buddha 
Teassured of his 
enlightenment. When the adamant ascetics 
refusing to believe him, expressed theIr view 
for the third time, the Buddha questioned them 
thus: “Do you know, O Bhikkhus, of an 
occasion when I ever spoke to you thus 
before?” The five ascetics replied: “Nay, 
indeed Lord!” The Buddha then repeated for 
the  thírd that he had gained 
enlightenment and that they also could realize 
the truth If they would act according to his 
Instructions. It was indeeda frank utterance, 
1ssuing from the sacred lips of the Buddha. The 
cultured ascetics, thouph adamant in their 
views, were then fully convinced of the great 
achievements of the Buddha and of his 
competence to act as their moral guide and 
teacher. They believed his words and sat In 
silence to listen to his noble teaching. Three of 
the ascetics the Buddha instructed, while three 


exalted one 1s 


second time 
manner. 


theom atfainment to 


time 


went out for alms. With what the two ascetics 
brought theIr the 
maintained themselves. The next day, two of 
the ascetics he instructed, while the other three 


from almsround SIX 


ascetics went out for alms. With what the three 
broupht back, six sustained themselves. And 
those five ascetics thus admonished and 


1nstructed by the Buddha, being themselves 
subJect to bìĩrth, decay, death, sorrow, and 
passlons, realized the real nature of life and, 
seeking the  birthless, decayless, 
diseaseless, deathless, sorrowless, passionless, 
incomparable supreme peace, Nrrvana, 
affained the incomparable security, Nirvana, 


Ouf 


which 1s free from birth, decay, disease, death, 
Sorrow, and passions. The knowledge arose in 
them that their deliverance was unshakable, 
that It was their last birth and that there would 
this again. The 
Dhammacakkappavattana Sutta, which deals 
with the Four Noble Truths, was the first 
discourses delivered by the Buddha to them. 
heAring it, Kondanna, the eldest, attained the 
first stage of sainthood. After receiving further 


be no more of state 


1nstructions, the other four attained SotapattI 
later. On hearing the Anattalakkhana Sutta, 
which deals with soullessness, all the five 
atained Arahantship, the final stage of 
sainthood. 

Năm Điểm Phải Biết Tự Xét Lấy Mình 
Của Người Tu Tịnh Độ: Theo Hòa Thượng 
Thích Thiền Tâm trong Liên Tông Thập Tam 
Tổ, để tránh bị ma chướng trên đường tu, có 
năm điểm mà người tu Tịnh Độ phải tự xét lấy 
mình —According to Most Venerable Thích 
Thiển Tâm ¡in The Thirteen Patriarchs of 
Pureland Buddhism, to prevent 
obstructions on the cultivating path, there are 


demonIc 


five points any Pureland practiioner should 
know how to reflect on one's self. 

1) Muốn sanh về Tây Phương Cực Lạc, 
không phải chỉ dùng chút ít phước lành 
hay đôi chút công hạnh lơ là mà được: If 
wishing to gain rebirth in the Western 
Pureland of Ulimate Bliss, it takes much 
more than a few good meritorlous and 
virtuous deeds. 

Muốn thoát được sự thống khổ luân hồi 
trong vạn kiếp, không phải chỉ dùng tâm 
dần dà, chờ hẹn hay biếng trễ mà được: If 
wishing to find liberation from the eternal 


2) 


1596 


sufering ¡1n tens and thousands of 
reincarnatlons of the cycle of rebirths, If 
cannot be accomplished by procastinating 
and being lazy. 

Phải nghĩ rằng cơn vô thường mau chóng, 
mới sáng sớm đó đã lại đến xế chiều. Đâu 
nên không siêng năng, lo dự bị trước hay 
sao?: It Is necessary to think that the 
1mpermanence of life is sudden, time truly 
flies, the morning had just come but night 
has arrved. Why not be diligent and 
Drepare in anticipation. 

Nên nhớ rằng sức chí nguyện không thắng 
nổi sức tình ái được: Remember the 
“wheel power” 1s unable to overcome the 
“powerful forces of love, lust and desires.” 
Lại cũng nên nhớ rằng tâm niệm Phật 
không hơn nổi tâm dục trần được: Also 
remember that the Buddha Recitation 
Mind 1s not stronger than the the mind of 
worldly desires. 

Năm Điều Kiện Cần Thiết Để Tạo Nên 
Nghiệp Sát Sanh: Five necessary conditions 
to complete the evil of killing—See Sát Sinh 
Œ@). 

Năm Điều Kiện Cần Thiết Để Thành 
Công Của Người Tu Thiền: 
conditons to be successful for a Pure Land 
practitioner—Theo Hòa Thượng Thích Thiển 
Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu, nếu luận xét 
trên đường hành đạo, khi chưa được sanh về 
Cực Lạc, thì tu Tịnh Độ cũng có thể bị ma 
chướng. Song phần nhiều là do hành giả không 
hiểu giáo lý, chẳng khéo trị tâm, để nội ma 
phát khởi khiến chiêu cảm ngoại ma đến phá 
hoại. Nếu giữ được tâm bình tĩnh, thì với oai 
lực công đức của câu hổng danh, ngoại ma 
không làm chi được, và phiền não cũng lần lần 
bị tiêu trừ. Vì thế người tu Tịnh Độ, ma cảnh 
nếu có cũng là phân ít. Trái lại người tu Thiền, 
ma cảnh hiện nhiều, bởi chỉ nương vào tự lực. 
Bậc Thiền sĩ phải đủ năm điều kiện sau đây. 
Nếu vị tu thiển nào không hội đủ năm điều 


3) 


4) 


5) 


Flive 


kiện trên rất dễ bị ma chướng làm tổn hại— 


While treading the Way but not yet reborn In 
the Pure Land, the practitioner of Buddha 
Reciaion may also encounter demonic 
obstacles. However, in most cases, this 1s 
because he does not understand the Dharma 
and 1s not skillful at reining In his mind, letting 
I1nternal demons or afflictions spring up, which, 
1n turn, attract external demons. If he can keep 
hs mind empty and stll and recite the 
Buddha's name, external demons will be 
powerles and afflictions gradually 
disappear. Thus, the Land 
practiioner, even If demonic obstacles do 
appear, they are few in number. Advanced 
Zen practiioners, on the other hand, face 
many demonic occurrences because they rely 
only on their own strength and self-power. A 
Zen follower should fulfill the following five 
to be Ha 

does these 


wil 


for Pure 


conditions successful. Zen 
practitloner 
conditions, he is very easily subJect to get 
harm from demons: 

1) Giới hạnh tĩnh nghiêm: He should keep 
the precepts strictÌy. 

Căn tánh lẹ làng sáng suốt: His nature and 
roofs should be quick and enlightened. 
Phải hiểu rõ đạo lý, khéo phân biệt tướng 
chánh tà, chân, vọng: He should have a 
clear understanding of the Dharma, 
skilfully distinguishing the correct from 
the deviant, the true from the false. 

Ý chí mạnh mẽ vững bên: He should be 
fñirm and stable in his determination. 

Phải nương nơi bậc thiện tri thức thông 
kinh điển, ,, đã có kinh nghiệm tu thiển 
nhiều năm để nhờ sự hướng dẫn: He 
should be guided by a good advisor, who 
has a thorough understanding of the sutras 
and many years experience 1n medifation. 
Năm Điều Lợi Ích Của Người Giữ Đủ 
Giới: Theo Kinh Đại Bát Niết Bàn và Kinh 
Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có năm 
điều lợi ích cho người đủ giới—According to 
the Mahaparinbbana Sutta and the Sangiti 


not  meet five 


2) 


3) 


ẩ) 


5) 


1597 


Suffa in the Long Discourses of the Buddha, 
there are five advantages fo one of good 
moralifty and of success In moralIty: 

l) Người giữ giới nhờ không phóng túng nên 
được tài sản sung túc: Throuph careful 
attention to his affatrs, he gains much 
wealth. 

Người giữ giới tiếng tốt đồn khắp: He gets 
a good reputation for morality and good 
conduct. 

Người giữ giới, khi vào hội chúng nào, Sát 
Đế Lợi, Bà La Môn, Sa Môn hay cư sĩ, vị 
ấy vào một cách đường hoàng, không dao 
động: Whatever assembly he approaches, 
whether of Khattiyas, Brahmins, Ascetics, 
Householders, he 
confidence and assurance. 
Người giữ giới khi mệnh chung sẽ chết 
một cách không sợ sệt, không dao động: 
At the end of his life, he dies unconfused. 
Người giữ giới, sau khi thân hoại mệnh 
chung được sanh lên thiện thú hay Thiên 
giới: After death, at breaking up of the 
body, he arises ¡in a good place, a 
heavenly world. 

Năm Điều Nguy Hiểm Của Người Ác 
Phá Giới: Sampada—Five dangers to the 
1mmoral through lapsing from morality——Theo 
Kinh Đại Bát Niết Bàn và Kinh Phúng Tụng 
trong Trường Bộ Kinh, có năm điều nguy hiểm 
người giới —According the 
Mahaparinibbana Sutfa and the Sangiti Sutfa In 
the Long Discourses of the Buddha, there are 
five dangers to the Iimmoral through lapsing 
from morality (bad moralty or failure In 
morality): 

1) Người ác giới vì phạm giới luật do phóng 
dật thiệt hại nhiều tài sản: 
great loss of property through neglecting 
hIs affalrs. 

Người ác giới, tiếng xấu đồn khắp: He 
gets bad reputation for Iimmorality and 
misconduct. 


2) 


3) 


Or does so with 


4) 


5) 


2 ⁄ 
cua ac {O 


He suffers 


2) 


3) Người ác giới, khi vào hội chúng sát Đế 
Lợi, Bà La Môn, Sa Môn hay cư sĩ, đều 
vào một cách sợ sệt và dao động: 
Whatever assembly he approaches, 
whether of Khattiyas, Bramins, Ascetics, 
or Householders, he does so differently 
and shyly. 

Người ác giới, chết một cách mê loạn khi 
mệnh chung: At the end of his life, he dies 
confused. 

Người ác giới, khi thân hoại mạng chung 
sẽ sanh vào khổ giới, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục: After death, at the breaking up of 
the body, he arises In an evil state, a bad 
fate, in suffering and hell. 

For more Information, please see Năm 
Điều Lợi Ích Của Người Đủ Giới. 

Năm Đức Tính Căn Bản Của Người Tu 


Thiền: Five basic characteristics of any Zen 


4) 


5) 


+ 


culfIVatOrS: 
1) Giới hạnh tĩnh nghiêm: Strictly keep the 
precepts. 


2) Căn tánh nhanh nhẹn sáng suốt: Nature 
and roots should be active (swIfft) and 
enlightened. 

Thấu triệt chân lý và khéo phân biệt 
chánh tà chân ngụy: Understand clearly 
the Buddha teachings skillfully 
distinguish right from wrong, as well as 
true from false. 

4) Ý chí 
determination. 

Luôn nương theo chư thiện hữu tri thức, 
những người làu thông kinh điển, tính 
chuyên tu hành để được hướng dẫn đúng 
đắn: Should always culdvate with good 
advisors, who have a thourough 
knowledge of the and  who 
zealously practise meditation to obtain the 
right guidance. 

Năm Huyền Nghĩa: 
meanings or terms—See Ngũ Huyền Nghĩa 
Tam Luận Tông. 

Năm Khi Mười Họa: Rarely 


3) 


and 


kiên định: Firm and stable 


5) 


Sufras 


Five wonderful 


1598 


Năm Loại Ngôn Ngữ: Five courses of 
speech—Theo Kinh Ví Dụ Cái Cưa trong 
Trung Bộ, Đức Phật dạy: “Chư Tỳ Kheo, có 
năm loại ngôn ngữ mà các người có thể dùng 
khi nói với các người khác.” Đó là——According 
to the Kakacupama Sutta in the Middle Length 
Discourses of the Buddha, the Buddha taupht: 
“Bhikkhus! There are five courses of speech 
that others may use when they address you.” 
They are: 

1) Đúng thời hay phi thời: Their speech may 

be timely or untimely. 


2) Chân thật hay không chân thật: True or 
unfrue. 

3) Như nhuyễn hay thô bạo: Gentle or harsh. 

4) Có lợi ích hay không lợi ích: Connected 
with good or with harm. 

5) Với từ tâm hay với sân tâm: Spoken with 


a mind of loving-kindness or with Inner 
hate. 
Năm Món Ngăn Che: Five hindrances or 
covers—See Ngũ Ác, Ngũ Cái, and Ngũ Triển 
Cái. 
Năm Mươi Hai Tâm Sở: Theo Luận Vi 
Diệu Pháp (A Tỳ Đạt Ma), có 52 tâm sở— 
According to the Abhidharma, there are fifty- 
two mental states: 
(A) Tâm Sở Phổ Thông—Universal Mental 
FactOrs: 


1) Xúc: Phasso (p)—Contact. 

2) Thọ: Vedana (p)—Feeling. 

3) Tưởng: Sanna (p)—Perception. 

4)_ Tác Ý (Hành): Cetana (p)—Volition. 

5) Nhất Điểm: Ekagagta (p)—One- 
poIntedness. 

6) Mạng Căn: Jivitindiyam (p)—LIfe 
faculty. 

7)_ Chú Ý: Manasikaro (p)—Attention. 

(B) Tâm Sở Riêng Biệt—Occasional Mental 
FactOrs: 

8) Tâm: Vitakko (p)—Initial application. 


9) Sát: Vicaro (p)—Sustained application. 
10) Xác Định: Adhimokkho (p)—Decision. 
11) Tinh Tấn: Viriyam (p)—Enersy. 


12) Phỉ: Piti (p)—Zest. 

13) Dục: Chando (p)—Desrre. 

(C) Tâm Sở Bất Thiện—Unwholesome 
Mental Factors: 

a) Tâm Sở Bất Thiện Phổ Thông— 
Unwholesome Ủniversal Mental Factors: 

14) Si: Moho (p)—Delusion. 

15) Vô Tàm: Ahirikam (p)—Shamelessness. 

16) Vô Quý: Anottappam (p)—Fearlessness of 
wrong-doing. 

17) Phóng Dật: 
Restlessness. 

b) Tâm Sở Bất Thiện Riêng Biệt— 
Unwholesome Occasional Mental Factors: 

18) Tham: Lobho (p)}—Greed. 

19) Tà Kiến: Ditthi (p)—Wrong views. 

20) Ngã Mạn: Mano (p)—Concett. 

21) Sân: Doso (p)—Hatred. 

22) Ganh Ty: Issa (p)—Envy. 

23) Xan Tham: Macchariyam (p)—Avarice. 

24) Lo Âu: Kukkuc-cam (p)—Worry. 

25) Hôn Trầm: Thinam (p)—Sloth. 

26) Thụy Miên: Middham (p)—Torpor. 

27) Hoài Nghi: Vicikiccha (p)—Doubt. 

** For more Information, please see Mười 
Bốn Tâm Sở Bất Thiện. 

(D) Tâm Sở Đẹp —Beautiful Mental Factors: 

28) Tín: Saddha (p)—Faith. 

29) Niệm: Sati (p)—Mindfulness. 

30) Tàm: Hi (p)—Shame. 

31) Quý: Ottappam (p)—Fear of wrong-doing. 

32) Không Tham: Alobho (p)—Non-greed. 

33) Không Sân: Adoso (p)—Non-hatred. 

34) Xá: Tatramjjhattata (p)—Neutrality of 
mind. 

35) Tâm Sở Vắng Lặng: Kayapassadhi (p)— 
Tranquility of mental body. 

36) Tâm Vắng Lặng: Citapassadhi (p)— 
Tranquilify of conscIousness. 

37) Tâm Sở Khinh An: Kayalahuta (p)— 
Lightness of menfal body. 

38) Tâm Khinh An: Cittalahuta (p)—LiIghtness 
Of consciousness. 


Uddhaccam (p)— 


1599 


39) Tâm Sở Nhu Thuận: Kayamuduta (p)— 
Malleability of mental body. 

40) Tâm Nhu Thuận: Citamuduta 
Malleability of conscIousness. 

41) Tâm Sở Thích Ứng: Kayakammannata 
(p)—Wieldiness of mental body. 

42) Tâm Thích Ứng: Citta-kammannata (p)— 
Wieldiness of consciousness. 

43) Tâm Sở Tinh Luyện: Kayapagunnata 
(p)—Proficiency of mental body. 

44) Tâm Tĩnh Luyện: Citta-pagunnata (p)— 
Proficiency of consciousness. 

45) Tâm Sở Chánh Trực: Kayuljjukata (p)— 
Rectitude of mental body. 


(p)— 


46) Tâm Chánh Trực: Citujjukata (p)— 
Rectitude of consciousness. 

(E) Tâm Sở Tiết Chế—Abstinences: 

47) Chánh Ngữ: Sammavaca (p)—Right 


speech. 

48) Chánh Nghiệp: Sammakammanto (p)— 
Right action. 

49) Chánh Mạng: Samma-ajivo (p)—Right 
livelihood. 

(F) Tâm Sở Vô Lượng——Illimitables: 

50) Bi: Karuna (p)—Compassion. 

5I) Hỷ: Mudita pana (p}—Appreciative joy. 

(G) Tâm Sở Tuệ Căn—Non-Delusion: 

52) Tuệ Căn: Pannmdrya (p)—Wisdom 
faculty. 

** For more Information, please see Năm 

Mươi Mốt Tâm Sở. 

Năm Mươi Mốt Tâm Sở: Theo Đại Thừa, 

có 5l tâm sở—According to the Mahayana, 

there are fifty-one Dharmas Interactive with 

the Mind: 

(A) Năm tâm sở biến hành: Sarvatraga 
(skÐ——Five universally Interactive. 

l) Tác ý: Manaskara (skÙ—Chú tâm vào 

Việc gØÌ—Attentlon—Pay 

something. 

Xúc: Sparsha (skÐ—Sau khi chú tâm vào 

việc øì, người ta có khuynh hướng tiếp xúc 

với nố—Contact—After paying attention 


atfention on 


2) 





on something, one has a tendency to want 

fo come 1n confact with It. 

Thọ: Vedana (sk)——Một khi “tiếp xúc” đã 

thành lập, thọ liền khởi lên—Feeling— 

Once contact 1s established, feeling arises. 

Tưởng: Samjna (skt)—Khi “thọ” đã khởi 

lên th tưởng liển xảy 

Conceptualizaion—Once feeling arises, 

concepftualization ocCurs. 

Tư: Cetana (skt)—Một khi đã có “tưởng” 

là “Tư” hay sự suy nghĩ liền theo sau— 

Deliberation—Once 

“conceptualization,” then “deliberation” 

Sefs In. 

Năm tâm sở biệt cảnh: Viniyata (skÐ) 

FIve particular stafes. 

Dục: Chanda (skt)—Dục là mong muốn 

cái gì đó—Desire—Desire means to want 

for something. 

Thắng giải: Adhimoksha (skt)—Hiểu biết 

rõ ràng, không còn nghi ngờ gì cả— 

Resolution—Supreme understanding. 

There 1s no doubt at all. 

Niệm: Smrii (skt—Nhớ ràng— 

Recollection—Remembering clearly. 

Định: Samadhi (skt)—Chuyên chú tâm tập 

trung tư tưởng vào một cái gì đó— 

Concentraton—Exclusively pay attention 

to something. 

Tuệ (Hue): Prajna (skt)—Khả năng phán 

đoán mà một người bình thường cũng 

có—]udgment—Abilify to judge which 

aV€raỹ€ De€rson pOSS€SSe€S. 

(C) Mười một thiện tâm: Eleven wholesome: 
Kushala (skÐ——Eleven Wholesome. 

11) Tín: Shraddha (skt)—Tin tưởng—Có niềm 
tin hay có thái độ tin—Faith—To have a 


3) 


4) 


T{a—— 


5) 


there 1S 


(B) 


6) 


7) 


8) 


TỐ 





9) 


10 


`=< 


sense of belief or an attitude of faith. 

12) Tấn: Virya (sk)—Một khi đã có niềm tin, 
chúng ta phải biến niềm tin thành hành 
động với sự tỉnh cần—Vigor—Once one 
has faith, one should put It into action with 
VIPOFT. 


1600 


13) Tàm: Hri (skt)—Còn có nghĩa là “tự xấu 


+ “+ ^ 
hổ hối hận —Shame—AIso means 
“Repentance.” 


14) Quí: Apatraya (skt)—Cảm thấy thẹn với 
người—Remorse—Embarrassment. 

15) Vô tham (không tham): Alobha (skÐÙ—— 
Absence of greed. 

16) Vô sân (không sân): Advesha (skt)— 
Absence of anger. 

17) Vô si (không si): Amoha (skt)—Absence 
Of Ienorance. 

18) Khinh an: Prashraddhi (skt)—Nhẹ nhàng 
thơ thới—Người tu thiền thường trải qua 
giai đoạn “khinh an” trước khi tiến vào 
“định”—LiIght ease, an initial expedient In 
the cultivation of Zen. Before 
samadhi ¡s actually achieved, one 





experiences “1ight-ease.” 
Bất phóng dật: Apramada (skt)——Không 
buông lung mà theo đúng luật lệ—Non- 


19 


` 


laxness——To follow the rules. 

Hành xả: Upeksha (skt——Làm rồi không 
chấp trước mà ngược lại xả bỏ tất cả 
những hoạt động ngũ 
Renunciation—Not to grasp on the past, 


20) 
uẩn— 


but to renounce everything withn the 

activity skhandha which 1s not in accord 

with the rules. 

Bất hại: Ahimsa (sk)——Không làm tổn hại 

sinh vật—Non-harming—Not harming any 

living beings. 

(D) Sáu phiền não căn bản: Klesha (skt)—Six 
fundamenrtal afflictions. 

22) Tham: Raga (skt)—Tham tài, sắc, danh, 
thực, thùy hay sắc, thinh, hương, vị, xúc— 
Greed—Greed for wealth, sex, fame, 
food, sleep or greed for forms, sounds, 


21 


~ 


smells, tastes, and objects of touch. 
Sân: Pratipha (skt)—Không đạt được cái 
mình ham muốn sẽ đưa đến sân hận— 


23 


`= 


Anger—Not obtaining what one 1s øreedy 
for leads to anger. 
Sỉ: Moha (skt—Khi giận dữ đã khởi lên 


& 


thì con người sẽ không còn gì ngoài “si 


24 


` 


mê”——lgnorance—Once anger arIses, one 
has nothing but “ignorance.” 

Mạn: Mana (skÙ—Ngã mạn Tự cao tự 
phụ làm cho chúng ta khinh thường người 
khác —Arrogance——Arrogance 
pride and conceit which causes one to look 
down on others. 

Nghỉ: vicikisa (sk)— Không tin hay 
không quyết định được—Doubt—Cannot 
beleve or make up ones mind on 
something. 

27) Ác kiến: Drishti (skÐ—lImproper views— 
See Ngũ kiến và Tà kiến. 

Hai mươi tùy phiển não: Upaklesha 
(skÐ——Twenty derivative afflictions. 


25) 


means 


26 


` 


(Œ) 


a) Mười Tiểu Tùy phiền não—Ten Minor 
Grade Afflictions: 
28) Phẫn: Krodha (skt)—Phẫn tới bất thình 


nh và là sự phối hợp của giận hờn— 
Wrath which comes sudenly and 1s a 
combination of anger and hatred. 

Hận: Upanaha (sk)—Hận xãy ra khi 
chúng ta đè nén sự cảm xúc giận vào sâu 
trong—Hatred—-Hatred happens 
when one represses the emotional feelings 
deep inside. 

Não: Pradasa (skt——Não là phản ứng tình 
cảm nặng nề hơn “hận”—Rage, of which 
the emotional reaction 1s much more 


29 


` 


bên 


30 


`=< 


severe than hatred. 
31) Phú: Mraksha (skt—Che dấu —Covering 
or hiding something Inside. 


32) Cuống: Maya (skÙ— Sự dối gạt— 
Decet—False kimndnes or phone 


1ntenftion. 

33) Siểm: Shathya (skt)—N¡nh bợ——Flattery. 

34) Kiêu: Mada (sk—Conceit—Think high 
Of self and low of others. 

35) Hại: Vihimsa (sk)—Muốn làm tổn hại 
a—Harming—To want to harm other 
people. 

36) Tật (Đố ky ganh ghét): Irshya (skt)—Bằng 
cách nầy hay cách khác, ganh ghét đố ky 
với người hơn mình —Jealousy—To 





1601 


become envious of the who surpass us in 

one way or other. 
37) Xan (Bỏn xẻn): Matsarya (skt—Người 
bỏn xẻn tự gói chặt tài sản, chứ không 
muốn chia xẻ với ai—Stinginess—One is 
tipht about one”s wealth, not wishing to 
share 1t with others. 
Hai Trung Tùy Phiển 
Intermediate Grade Afflictions: 
Vô tàm: Ahrikya (skt)—Lầm sai mà tưởng 
mình đúng nên không biết xấu hổ—Lack 
of shame——To do wrong, but always feel 
self-righteous. 
Vô quí: Anapatrapya (skÙ—Vô quí cố 
nghĩa là không biết thẹn, không tự xét coi 
mình có theo đúng tiêu chuẩn với người 
hay không—Lack of remorse—Never 
examine fo see IÝ one 1s up to the 
standards of others. 
Tám Đại Tùy Phiển Não—Eight Major 
Grade Afflictions: 
Bất tín: Ashraddhya (sk)—Không tín 
nhiệm hay tin tưởng ai, không tin chánh 
pháp—Lack of faith —Not trust or believe 
1n anyone, not to believe In the truth. 
Giải đãi (Biếng nhác trễ nải): Kausidya 
(sk)—Không lo đoạn ác tích thiện— 
try 
unwholesome deeds and to perform good 
deeds. 
Phóng dật: Pramada (sk)——Làm bất cứ cái 
gì mình thích chứ không thúc liễm thân 
tâm theo nguyên tắc—Laxiness—Not to 
let the body and mind to follow the rules 
but does whatever one pleases. 
Hôn trầm: Styana (skt—Mðờ tối hay ngủ 
sục trong tiến trình tu tập—Torpor—To 
feel obscure In mind or to fall asleep in 
the process. 
Trạo cử: Auddhatya (skÙ—Người luôn 
nhúc nhích không yên——Restlessness— 
One 1s agitated and cannot keep still. 


b) Não—Two 


38 


`=< 


39 


` 


C) 


40 


`=< 


4I 


` 


Lazinness—Not to to  eÌliminate 


42 


` 


43 


` 


44 


` 


45) Thất niệm: Mushitasmriti (sk)——Không 
giữ được chánh niệm—Distraction—To 
lose proper mindfulness. 


46) Bất chánh tri: Asamprajanya (sk)—Biết 
không chơn chánh, tâm tánh bị uế nhiễm 
ám ảảnh-lmproper knowledge—One 
become obssesses with defilement. 

47) Bất Định (Tán loạn): Wikshepa (skt— 
Tâm rối loạn——Scatteredness. 

(Œ) Bốn bất định: Aniyata (skÙ—Four 
unfixed. 


Thụy miên: Middha (skt)—Buồn ngũ làm 
mờ mịt tâm trí—To fall asleep to obscure 
the mind. 

49) Hối: Kaudritya (skt)—Ăn năn việc làm ác 
trong quá khứ -Regret or repent for 
wrong doinøs in the past. 

50) Tầm: Vitarka (skt)—Tìm cầu sự việc làm 
cho tâm tánh bất ổn——lInvestigation (to 
cause the mind unstable). 

51) Tư: Vicara (skt)——Cứu xét chính chắn làm 
cho tâm tánh yên ổn—Correct 
Examination (to pacIfy the mind). 

Năm Nhân Duyên Khiến Cho Người 

Vãng Sanh Tịnh Độ Không Thối 

Chuyển: Five reasons why those who are 

reborn 

retrogression—Kinh Vô Lượng Thọ dạy rằng 
những kẻ vãng sanh Tịnh Độ đều trụ nơi chánh 
định, và đều là các bậc A Bệ Bạt Trí, tức là 
bậc Bất Thối Chuyển. Cổ Đức đã dạy: “Không 
nguyện vãng sanh Tịnh Độ thì khó lòng vãng 
sanh; tuy nhiên, một khi đã thực nguyện thì tất 
cả đều được vãng sanh. Không sanh Tịnh Độ 
thì khó thành tựu Bất Thối Chuyển; tuy nhiên, 
khi đã vãng sanh Tịnh Độ thì tất cả đều được 
bất thối chuyển.” Theo Hòa Thượng Thích 

Thiển Tâm trong Tịnh Độ Thập Nghi Hoặc 

Vấn Luận, có năm nhân duyên khiến cho 

người vãng sanh Tịnh Độ không còn bị thối 

chuyển nữa—The Infinite Sutra confirms that 
those who achieve rebirth in the Pure Land 
always dwell in correct samadhi, and are all at 
the  sftage of 


48) 


in the Pure Land achieve non- 


“Avaivarika” or non- 


1602 


retrogression. The anclens have said: 
“Without a vow to be reborn, rebirth cannot be 
achieved; however, with a sincere vow, all 
achieve rebirth. Without rebirth in the Pure 
Land, the stage of non-retropgression cannot 
easily be reached; however, with rebirth, all 
achieve non-retrogression. According to Most 
Venerable Thích Thiền Tâm in the Treatise on 
The Ten Doubts, question number 19, there 
are five reasons why those who are reborn in 
the Pure Land achieve non-retroøress1on: 

I) Do nguyện lực đại bi của Phật nhiếp trì: 
The power of the Buddha's great, 
COmpasslonate vow embraces and protecfs 
them. 

Ánh sáng hay trí huệ Phật thường soi đến 
thân, nên lòng Bồ Đề của chư thiện nhân 
luôn luôn tăng tiến: The Buddha's light or 
wisdom always shines upon them, and, 
therefore, the Bodhi Mind of 
superior people wIll always proøress. 
Nơi cối Tây Phương Tịnh Độ, chim, nước, 
rừng cây, gió, âm nhạc thường phát ra 
tiếng pháp “khổ, không, vô thường và vô 
ngã;` hành giả nghe rồi sanh lòng niệm 
Phật, niệm Pháp, niệm Tăng: In the 
Western Pure Land, the birds, water, 
forests, trees, wind and music all preach 
the Dharma of “suffering, emptiness, 
1mpermanence and no-self.` Ủpon hearing 
this, practiloners begin to focus on the 
Buddha, the Dharma and the Sangha. 
Chúng sanh được sanh về Cực Lạc, thì bạn 
lành toàn là các bậc Bồ Tát thượng thiện, 
tuyệt tất cả các chướng nạn, ác duyên, lại 
không có ngoại đạo tà ma, nên tâm 
thường an tịnh: Those who are reborn In 
the Pure Land have the hiphest level 
Bodhisattvas as their companions and are 
free from all obstacles, calamities and evil 


2) 


these 


3) 


4) 


conditions  Moreover there 
externalists or evil demons , 


Minds are always calm and still. 


are  nO 


so thel1r 


5) Đã được sanh về Tịnh Độ thì thọ lượng vô 
cùng, đồng với chư Phật và chư Bồ Tát, an 
nhiên tu tập trải qua vô biên a tăng kỳ 
kiếp: Once they are reborn in the Pure 
Land, ther lie span 1s Iinexhaustible, 
equal that of the Buddhas 
Bodhisattvas. Thus they can peacefully 
cultivate the Dharma for countless eons. 

Năm Nhuần: Leap year. 

Năm Pháp Nội Tâm Một Vị Tỳ Kheo 

Cần Phải Có Nếu Muốn Chỉ Trích Một 

VỊ Khác: Theo Kinh Phúng Tụng trong 

Trường Bộ Kinh, có năm pháp nội tâm một vị 

Tỳ Kheo cần phải có nếu muốn chỉ trích một 

vị khác—According to the Sangiti Sutta in the 

Long Discourses of the Buddha, there are five 

poinfs to be borne In mind by a monk wishing 

to rebuke another: 

1) Tôi nói đúng thời, không phải phi thời: I 

will speak at the right time, not at the 

wrong time. 

Tôi nói đúng sự thật, không sai sự thật: I 

will speak (state) the truth, not what 1s 

false. 


tO and 


2) 


3) Tôi nói một cách từ tốn, không nói lời ác 
khẩu: I will speak gently, not roughly. 
Tôi nói lời có lợi ích, không nói lời không 
lợi ích: I wIll speak for his good, not for his 
harm. 
Tôi nói lời có lòng từ, không phải lời sân 
hận: I will speak with love In my heart, not 
with enmity. 
Năm Phép Cung Kính Của Chông Đối 
Với Vợ: Theo Kinh Toát Yếu Đạo Lý Cho 
Người Cư Sĩ, Đức Phật đã ban hành năm phép 
cung kính của người chồng đối với người vợ 
như sau——ln the Sigalovada Sutta, the Buddha 
laid down the five ways for a husband to show 
compassion and respect for his wIfe as follows: 
1) Luôn lễ độ và thanh tao nhã nhặn với vợ: 
He should always minister to her by 
COUTf©SY. 


4) 


5) 


1603 


2) Không tỏ ý khinh thường vợ: Not to 
despIse her. 

3) Trung thành với vợ: To be faithful to her. 

4) Trao quyển hành quản lý trong nhà cho 
vợ: To delegate authority 1n the household 
to her. 

5) Mua sắm nữ trang cho vợ: To provide her 
with ornaments. 

Năm Phép Cung Kính Của Vợ Đối Với 

Chồng: Theo Kinh Toát Yếu Đạo Lý Cho 

Người Cư Sĩ, Đức Phật đã ban hành năm phép 

cung kính yêu thương của người vợ đối với 

chồng như sau—In the Sigalovada Sutta, the 

Buddha laid down the guidelines of five ways 

for a wlife to show compassion and respect to 

her husband as follows: 

1) Làm tròn bổn phận của mình: To perform 
her duties well. 

2) Ân cần tiếp đón thân bằng quyến thuộc 
bên chồng: To be hospitable to her 
husband”s relatives and friends. 

3) Trung thành với chồng: To be faithful to 
her husband. 

4) Cẩn thận giữ gìn tiền bạc của cải mà 
chồng kiếm được: To protect what he 
brings home. 

5) Luôn khéo léo, siêng năng cần mẫn trong 
công vIiỆc: Be always skiled and 
1ndusfrious 1n discharging her duties. 

Năm Phiền Trược Chưa Được Đoạn 

Tận: Đức Phật dạy trong Trung Bộ Kinh, kinh 

Tâm Hoang Vu, có năm phiền trược chưa được 

đoạn tận—In the Middle Length Discourses of 

the Buddha, the Wilderness in the Heart Sutra, 
the Buddha confirmed: “There 
shackles in the heart.” 

I) Phiển trược thứ nhất chưa được đoạn 
tận —The first shackle in the heart that he 
has not severed: Ở đây vị Tỳ Kheo đối với 
những dục, không phải không tham ái, 
không phải không dục cầu, không phải 
không ái luyến, không phải không khao 
khát, không phải không nhiệt tình, không 
phải không khát ái, thì tâm của vị Tỳ 


are fÍive 


2) 


3) 


4) 


Kheo đó không hướng về nỗ lực, chuyên 
cần, kiên trì, tỉnh tấn—Here a bhikkhu ¡s 
not free from lust, desire, affection, thirst, 
fever, and craving for sensual pleasures, 
and thus his mind does not ¡incline to 


ardour, devotion, perseverance, and 
striving. As his mind does not Incline to 
ardour, devotion, perserverance, and 
Sfriving. 


Phiển trược thứ hai chưa được đoạn tận— 
The second shackle In the heart that he 
has not severed: Vị Tỳ Kheo nào đối với 
tự thân không phải không tham ái, không 
phải không dục cầu, không phải không ái 
luyến, không phải không khao khát, không 
phải không nhiệt tình, không phải không 
khát ái, thì tâm của vị Tỳ Kheo đó không 
hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh 
tấn—A bhikkhu ¡is not free from lust, 
desire, affection, thirst, fever, and craving 
for the body (the rest remains the same as 
1n the last part of 1). 

Phiển trược thứ ba chưa được đoạn tận— 
The third shackle in the heart that he has 
not severed: Vị Tỳ Kheo nào đối với các 
sắc pháp không phải không tham ái, 
không phẩi không dục cầu, không phải 
không ái luyến, không phải không nhiệt 
tình, không phải không khát ái, thì tâm 
của vị Tỳ Kheo đó không hướng về nỗ 
lực, chuyên cần, kiên trì, tính tấn—A 
bhikkhu 1s not free from lust, desire, 
affection, thirst, fever, and craving for 
form (the rest remains the same as the last 
part of 1). 

Phiển trược thứ tư chưa được đoạn tận— 
The fourth shackle In the heart that that he 
has not severed: VỊ Tỳ Kheo nào ăn cho 
đến thỏa thê, cho đến bụng chứa đầy, 
sống thiên nặng về khoái lạc, về sàng tọa, 
khoái lạc về ngủ nghỉ, khoái lạc về thụy 
miên—A bhikkhu eats as much as he likes 
until his belly is full and indulges in the 
pleasues of sleeping, lolling, and 


1604 


drowsing... As his mind does not Iinclined 
to ardour, devotion, perserverance, and 
SfrIving. 

Phiển trược thứ năm chưa được đoạn tận: 
Tỳ Kheo nào sống phạm hạnh với mong 
cầu được sanh thiên giới với ý nghĩ: “Ta 
với giới nầy, với hạnh nầy, với khổ hạnh 
nầy hay với phạm hạnh nầy sẽ được sanh 
làm chư Thiên này hay chư Thiên 
khác ”—A bhikkhu lives a holy life 
asprring to some order of gods thus: “By 


5) 


this virtue or observance or asceficism or 
holy life, I shall become a great god or 
some lesser god,” and thus his mind does 
not ardour,  devotion, 
p©rserverance, and striving. 

Năm Phiền Trược Đã Được (Một Vị Tỳ 

Kheo) Đoạn Tận: Five shackles in the heart 

that he has severed—See Năm Phiển Trược 

Chưa Được Đoạn Tận (opposite meaning). 

Năm Suy Tướng: Five signs of decay—See 

Ngũ Suy. 

Năm Tâm Hành Sắc Giới: Five kinds of 

Fine-Material-Sphere Functional 

Consciousness—See Tâm Sắc Giới (II) (C). 

Năm Tâm Hoang Vu: Ceto-khila (p)—Five 

mental blockages—Theo Kinh Phúng Tụng 

trong trường Bộ Kinh, có năm tâm hoang vu— 

According to the Sangiti Sutta in the Long 

Discourses of the Buddha, there are five 

mental blockages: 

U Ở đây vị Tỳ Kheo nghi ngờ, do dự, không 
quyết đoán, không có thỏa mãn đối với vị 
Đạo Sư. Thế nên vị ấy không nỗ lực đúng 
hướng, không hăng hái, không kiên trì và 
tinh tấn: Here a monk who has doubts and 

about the teacher, 1s 

dissatisfied and cannot settle his mind. 

Thus his mind 1s not inclined towards 


Incined to 


hesitations 


ardour, devotion, persistence and effort. 

Ở đây vị Tỳ Kheo nghi ngờ đối với Pháp, 
do dự, không quyết đoán, không có thỏa 
mãn đối với Pháp. Thế nên vị ấy không 
nỗ lực đúng hướng, không hăng hái, không 


2) 


kiên trì và tinh tấn: Here a monk who has 
doubts and hesitations about the Dhamma, 
1s đissatisfied and cannot setfle his mind. 
Thus his mind ¡s not ¡inclined towards 
ardour, devotion, persistence and effort. 

Ở đây vị Tỳ Kheo nghỉ ngờ đối với Tăng, 
do dự, không quyết đoán, không có thỏa 
mãn đối với Tăng. Thế nên vị ấy không 
nỗ lực đúng hướng, không hăng hái, không 
kiên trì và tinh tấn: Here a monk who has 
doubts and hesitations about the Sangha, 1s 
dissatisfed and cannot setfle his mind. 


3) 


Thus his mind 1s not inclined towards 
ardour, devotion, persistence and effort. 

Ở đây vị Tỳ Kheo nghi ngờ đối với Học 
Pháp, do dự, không quyết đoán, không có 
thỏa mãn đối với Học Pháp. Thế nên vị ấy 
không nỗ lực đúng hướng, không hăng hái, 
không kiên trì và tỉnh tấn: Here a monk 
who has doubts and hesitations about the 
training, Is dissatisfied and cannot settle 
his mind. Thus his mind is not inclined 
towards ardour, devotion, persistence and 
effort. 

Ở đây vị Tỳ Kheo tức giận đối với các vị 
đồng phạm hạnh, không hoan hỷ, tâm dao 
động, trở thành hoang vu. Vì thế vị ấy 
không nỗ lực đúng hướng, không hăng hái, 
không kiên trì và tỉnh tấn: Here a monk 
who 1s angry and displeased with his 
fellows in the holy life, he feels depressed 
and negative towards them. Thus his mind 
1s not Iinclined towards ardour, devotion, 
p€rsistence and effort. 

Năm Tâm Hoang Vu Đã Được Đoạn 
Tận: Five Wilderness in the heart have been 
completely abandoned (please see Năm Tâm 
Hoang Vu, Just reversing the meaning, or place 
a “no” ín front of each rule). 

Năm Tâm Quả Sắc Giới: Five kinds of 
Fine-Material-Sphere Resultant 
Consciousness—See Tâm Sắc Giới (II) (B). 


4) 


1605 


Năm Tâm Thiện Sắc Giới: Five kinds of 
Fine-Sphere-Material-Wholesome- 
Consciousness—See Tâm Sắc Giới (II) (A). 
Năm Thiện Nghiệp Tạo Quả Được 
Hưởng Trong Sắc Giới: Five kinds of 
kusala kamma which may ripen ¡n the realms 
of form—See Mười Lăm Tâm Thiện Thuộc 
Sắc Giới (A). 

Năm Thiện Nghiệp Tạo Quả Được 
Hưởng Trong Vô Sắc Giới: Five kinds of 
kusala kamma which may ripen In the formless 
realms—See Tứ Không Xứ (B). 

Năm Thời Kỳ Phát Triển Của Thai Nhi: 
The five evolutions of the embryo In the 
womb: 

1) Thai tụ: Kalalam (skt)——Embryo-Initiation. 


2) Sau 27 ngày: Arbudam (skÐ—After 27 
days. 

3) Sau 37 ngày: Pesi (skt)—After 37 days. 

4) Sau 47 ngày: Ghana (skt)—After 47 days. 

5)_ Sau 57 ngày khi tất cả các căn hình thành 


đầy đủ: Prasakha (sk)—After 57 days 
when all form and organs all complete. 
Năm Thứ Chỉ Tiều: Trong Kinh 
Pattakamma, Đức Phật nhắc nhở một người 
nên chỉ tiêu của cải của mình theo năm chỗ 
sau đây In the Pattakamma Sutta, the 
Buddha reminded a person should spend his 
wealth In five areas: 
1) Chi tiêu về thực phẩm, quần áo và các 
nhu cầu khác: Expenditure on food and 
clothing and other needs. 


2) Nuôi cha mẹ, vợ con và người làm: 
Maintain of parents, wIfe and children and 
S€TVaI(S. 

3) Chỉ tiêu về thuốc thang và những trường 
hợp khẩn cấp khác: For illness and other 
emergencIes. 

4) Chi tiêu về mục đích từ thiện: For 
charitable purposes. 

53 Chi tiêu vào những việc sau đây— 


Expenditures on the followinss: 


e Đối xử với thân quyến —Treating one”s 
relatives. 

e - Đối xử với khách—Treating one”s visitOrs. 

e Cúng dường để tưởng nhớ đến những 
người đã khuất —Offering alms in memory 
of the departed. 

e - Dâng lễ cúng dường chư Thiên—Offering 
merif to the deities. 

e Dâng lễ cúng dường chư Tăng Ni— 
Offerings to monks and nuns. 

e Trả thuế và lệ phí nhà nước đúng kỳ 
hạn —Payment of sfate taxes and dues in 
time. 

Năm Tiểu Suy Tướng Của Chư Thiên 

Khi Sắp Mạng Chung: Theo Kinh Đại Bát 

Niết Bàn, chư Thiên nào khi sắp mạng chung 

có năm tướng suy hiện ra. Năm suy tướng nầy 

gọi là năm tướng “tiểu suy”——According to the 

Parinrvana Sutra, heavenly beings who are 

nearing death will have the following five 

deterioration signs and characteristics. These 
characteristics are known as the five “minor 
deterioration” characterIstics: 

I1) Y phục và các đổ trang nghiêm nơi thân 
như vòng xuyến và chuỗi anh lạc kêu 
vang ra những tiếng không được thanh tao 
êm dịu như lúc bình thường: Clothing and 
other adorning items on the body such as 
arm gem bracelets and Jewel necklaces 
will no longer produce soothing and 
enchanting sounds as they usually did. 

I) Ánh quang minh nơi thân bỗng nhiên mờ 

yếu: The auras around their bodies will 

become dim. 

Sau khi tấm gội xong các giọt nước dính 

đọng nơi mình chớ không khô đi như lúc 

trước: After bathing the water droplets will 
remain on their bodies and will not dry 

Spontaneously as they usually d¡d. 

Tánh tình bình thường thong dong, phóng 

khoáng nay bị trì trệ lại một chỗ: Their 

personalty ordinarly delightful 
cheerful, today they seem uneasy and 
uncomfortable. 


2) 


3) 


and 


1606 


4_ Mắt luôn máy động không được trong 
lặng như mọi khi: The eyes will twitch 
consftantly and will not be as clear as they 
used to be. 

Năm Trường Hợp Để Phân Biệt Cảnh 

Ma Hay Cảnh Thật S$See Eive 


circumstances (criteria) that can help us to 
determine which events are real and which 
belong to the demonic realms 1n English- 
Vietnamese Section. 
Năm Trường Hợp Đi Chùa Bất Đắc Dĩ: 
FiIve relucfant situations the maJority of people 
go to temple—Theo Thượng Tọa Thích Hải 
Quang trong Thư Gửi Người Học Phật, ít thấy 
có người vì thực tình muốn thoát nẻo luân hồi, 
xa lầa sanh tử, cầu vãng sanh Tịnh Độ mà đến 
chùa tu hành. Có năm trường hợp đi chùa bất 
đắc dĩ. Dù thế nào đi nữa, việc tu hành như thế 
cũng gieo được nhân lành và phước đức về 
sau, còn tốt hơn là không tu hành hay không 
có tín tâm gì cả—According to Venerable 
Thích Hải Quang ¡in the Letters to Buddhist 
Followers, there are very few people who 
honestly wish to escape the cycle of rebirths, 
be liberated from bírnthh and death, to seek 
rebrrth to the Pureland to come to temple to 
cultivate. There are five reasons that Buddhists 
reluctantly go to temple. No matter what 
reasons, such cultivaton 1s still producing 
some wholesome deeds, 1s still better than no 
cultivation or having no faith. 

l) Có người vì bệnh nặng mà đi chùa vái van 
cho mau qua chóng khỏi: Some people øo 
to the temple to pray to quickly overcome 
their sickness or allmenI. 

2) Vì muốn cầu siêu trả hiếu cho cha mẹ mà 
đi chùa tụng kinh niệm Phật: Some people 
go to the temple to chant sutras and 
pracice Buddha the 
purpose to pray for their deceased parents 
as a Way to repay theIr parents” kindness. 

Vì cầu cho nhà cửa, sự nghiệp vững bền 

mà đến chùa lạy Phật, cúng dường: Some 

people come to the temple to prostrate to 


Reciaion with 


3) 


Buddha and make offerinss with the 
purpose to pray for their homes and daily 
subsistence fo remaiIn prosperous. 

Vì sợ tai nạn mà đến chùa vái nguyện ăn 
chay niệm Phật: Some people are afraid 
of calamities and disasfers so they come to 
the temple to vow to become vegefarians. 
Vì muốn trả cho rồi các lời vái van đã lỡ 
phát nguyện khi trước: Some people 
come to the temple because they wish to 
repay something they vowed before when 
they experienced hardships. 

Năm Xuất Ly Giới: Nissaraniya-dhatuyo 
(p)—The making 
deliverance—See Ngũ Xuất Ly Giới. 


4) 


5) 


ñve celements for 

Nắm: To 8rasp—To embrace. 

Nắm Chặt: To hold tightly. 

Nắm Cơ Hội: To embrace an opportunity. 

Nằm: To lie down. 

Nằm Đất: To lie on the ground. 

Nằm Mộng: To dream. 

Nằm Nghiêng: To lie on one's side 

Nằm Ngủ: To lie dormant. 

Nằm Ngửa: To lie on one's back. 

Năn NỈ: To insist. 

Nắn Nót: To write carefully. 

Nặn Óc: To puzzle oneˆs brain. 

Năng: 

I Khả năng: Sak 
Capability—Power. 

2) Thường xuyên: Năng lui tớ —Frequent— 
Often. 

Năng Duyên: Năng duyên đối lại với sở 

duyên, như tâm thức của nhãn nhĩ là năng 

duyên vì chúng phải nương vào ngoại cảnh sắc 

thanh (sở duyên)—The conditioning power in 

confrast with the conditioned, e.ø. the power of 

seeing and hearing In contrast with that which 

1s seen and heard. 

Năng Đại Sư: Còn gọi là Năng Hành Giả, 

hay Lục Tổ Huệ Năng của Thiển Tông Trung 

Hoa—The sixth patriarch, Hui-Neng of the 








(sk)—Able—Can— 


1607 


Chinese Chan School—See Huệ Năng in 

Vietnamese-English Section, and Hui-Neng In 

Sanskri/Pali-Vietnamese Section. 

Năng Đoạn Kim Cang Kinh: 

Vajracchedika-sutra (skt)—Kinh Kim Cang, 

tóm lược của Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa 

Kinh, được ngài Huyền Trang dịch sang Hoa 

ngữ— The Diamond Sutra, translated by 

Hsuan-Tsang, the 

PraJnaparamifa-sutra. 

Năng Động: To be dynamic. 

Năng Lập: Phương pháp của nhân minh luận, 

có đầy đủ chính nhân và chính dụ để thành lập 

tôn pháp gọi là năng lập—A proposition In 

logic that can be established, or postulated. 

Năng Lực: Power. 

Năng Lực Trí Năng: Inasaki (skÙ— 

Intellectual faculty. 

Năng Lượng: Energy. 

Năng Nhân: 

l) Có lòng Mighty loving- 
kindness—Able In generosify, Indicating 
Sakyamuni”s character. 


an extract from 


nhân: in 


2) Người có khả năng: An able man. 
3) Phật Thích Ca: Sakyamuni Buddha. 
4) Một vị vua thời cổ, có lẽ do tưởng tượng, 


trị vì 16 xứ ở Ấn Độ, người mà Đức Phật 
đã đọc lại cho nghe Kinh Nhân Vương— 
An ancient king, probably Imaginary, of 
the “sixteen countries” of India, for whom 
the Buddha 1s said to have dicfated the 
Mighty in Loving-kindness Sutra. 
Năng Sở: Pháp tự động là năng, pháp bị động 
là sở, như khả năng chuyển hóa là “năng hóa,” 
và vật được chuyển hóa là “sở hóa” (năng 
duyên, sở duyên; năng kiến, sở kiến; lục thức 
và lục căn có khả năng phát khởi mối cảm gọi 
là năng, lục trần có sức thu lấy mối cảm gọi là 
sở)—Active and passive ideas, e.g. ability to 
transform or transformable and the obJect that 
1S transformed. 
Năng Thí Thái TỬ: The great princely 
almsgiver—See Đại Thí Thái Tử and Đại X. 


Năng Thiền Chủ: Able to be lord. 

Năng Thủ: Grahaka or Grahana (sk0. 

se - Sự nắm lấy hay sự nhận thức: Seizing or 
p©rceiving. 

e - Người nắm chấp hay nhận thức: One who 
S€1Z€S OT D€TC€IV€S. 

Năng Thuyết: Able speak. 

Năng Tín: Năng tín là có thể tin được, đối lại 

với sở tín hay cái được tin—Can believe, or 

can be believed, contrasted with that which Is 

believed. 

Năng Trì: Có khả năng trì giữ giới luật (theo 

pháp thọ giới trong Kinh Phạm Võng, Giới 

Hòa Thượng hướng về người thọ giới mà nói 

rõ từng giới tướng trong thập giới trọng cấm 

rồi hỏi: “Ông có thể giữ được giới đó không?” 

Người thọ giới trả lời: “Năng Trì hay có thể 

giữ được.” Sau lời đáp “năng trì” là coi như đã 

thọ giới đó)—Ability to keep or maintain the 

commandmeIns. 

Năng Y: Tùy thuộc vào, từ dùng để đối lại 

với sở y, như cây cỏ trên đất đai; cây cỏ là 

“năng y” và đất đai là “sở y.”—Dependent on, 

that which relies on something else, e.g. 

vegetaion on land; land is that which 

vegeftation relies on—See Sở Y. 

Nắng Chang Chang: Buming sun. 

Nắng gắt: See Nắng Chang Chang. 

Nằng Năng: To insist stubbornly 

Năng: Heavy. 

Năng Đầu: To have a bad headache. 

Năng Gánh: Heavy load. 

Năng Nghiệp: Heavy karma. 

Năng Nhọc: Hard work. 

Năng Tai: To be hard of hearing. 

Năng Tru: Overloaded—Overburdened. 

Năng Trịch: Very heavy. 

Nâng Cao: To raise. 

Nâng Đổ: To support—To help. 

Nấp: 

1) To hide. 








1608 


2) Lid—Cover. 

Nấp Bóng: To be under someone's protection 

Nâu Sông: Monk's clothes—Clothes which 

have been dyed In brown. 

Nấu Cát Làm Cơm: 

l1) Cooking sands for food. 

2) Something which 1s 
achieve. 

Nẩy Lên: To bounce. 

Né: To evade. 

Nẻ: Cracked. 

Ném: To cast—To fling---To throw. 


Impossible to 


Nén: To restrain—To control. 

Nền Giận: To control one”s anger. 

Nén Lồng: To control oneself. 

NÑeo: To anchor. 

Néo: To tighten. 

Nẻo: Way—Direction. 

Nép Vào: To draw back. 

Nét: 

l) Appearance. 

2) Line—Stroke. 

Nê: Bùn. 

Nê Lý Để: Nirrti (sk)—Một trong các vua La 
Sát—One of the raksa-kings. 

NÑê Nhân: Kẻ tội đồ trong chốn địa ngục—A 
sufferer in niraya, or hell. 

NÑê Tháp: Theo tục Ấn Độ, nghiền hương 
thành bột, trộn đặc lại như bùn, để làm tháp 
nhỏ cao chừng năm sáu tấc, để kinh điển bên 
trong mà cúng dường. Mật Giáo dùng pháp 
cúng dường “Nê Tháp” nầy để cầu kéo dài 
tuổi thọ và dứt bỏ mọi tỗi lỗi khổ đau—Paste 
pagoda; a mediaeval Indian custom was to 














make a small pagoda five or six Iinches high of 
1ncense, pÏlace scriptures in and make offerings 
to 1f. The esoterics adopted the custom, and 
worshipped for the purpose of prolonging life 
and ridding themselves of sins, or sufferings. 


Nê Tố Mộc Điêu: Những bức tượng (bằng 
đất thì nắn, bằng gỗ thì chạm trổ)—Modelled 
clay and carved wood, Images. 

Nê Vi Trần: Mritparamanu (sk)—Bụi đất— 
Clay-atom—Trong Kinh Lăng Già, Đức Phật 
dạy: “Một khối đất sét thì không khác, cũng 
không phải không khác với các hạt bụi hay 
nguyên tử của nó-—lIn the Lankavatara Sutra, 
the Buddha taught: “A lump of clay 1s neither 
different nor not-different from 1s atoms.” 





NỂ: To respect. 

Nếm: To taste. 

Nên: To ought to—Would rather—Had better. 

Nên Chỉ: Therefore. 

Nền Móng: Foundation. 

Nền Tảng Dục Vọng: Base passion. 

Nền Tảng Phật Pháp: Basic Buddhist 

Teaching. 

Nếp Sống: Life. 

Nết: Conduct—Behavior—Morals. 

Nêu: 

1) To raise—To bring up a subJect. 

2) A pole set up in front of the house during 
seven first days of the year. 

Nếu Cần: If necessary. 

Nếu Có Thể: If possible. 

Nếu Không: If not. 

Nếu thế: If so—If that is the case. 

Ñi: bhiksuni (sk)—Tỳ Khưu Ni—Nun—A 

female bhiksu. 

NÑi Ba La: Nepala (sk)——Nepal, xưa kia cũng 

là phần đất Nepal bây giờ, nằm về phía Đông 

của tỉnh Kathmandu—Nepal, anciently 

corresponding to that part of Nepal which lies 

east of Kathmandu. 

NÑi Bách Giới Chúng Học: See Bách Giới 

Chúng Học NI. 

Ni Ca La: Niskala (skt). 

I1) Cây Ni Ca La: The name oÝ a tree. 

2) Không hột hay trơ trọi: Seedless or barren. 

















1609 


Ni Càn Đà Nhược Đề Tử: Nirgrantha- 
jnatiputra (sk)—Một người chống đối Đức 
Phật khi Ngài còn tại thế, chủ thuyết của ông 
ta là thuyết “định mệnh,” mọi thứ đều có sẵn 
định mệnh, và không có sự tu hành nào có thể 
cải đổi được định mệnh của con người —An 
opponent of Sakyamuni. His doctrines were 
determinist, everything being fated, and no 
religious practices could change one”s lot. 

Ñi Câu Đà: Nyag-rodha (skt). 

1) Một loại cây giống như cây đa, tàng rộng, 
lá giống như lá hồng, trái gọi là “đa lặt” 
được dùng để làm thuốc ho—The down 
ørowing tree, Eicus Indica, or banyan; high 

spreading, like 

persmmon leaves, fruit called “to-lo” 
used as a cough-medicine. 

Cũng được diễn dịch như là cây liễu, có lẽ 

do tính chất rũ xuống của tàng cây—Also 

Iinterpreted as the willow, probably from 

the drooping characferIstic. 

Ni Chúng Chủ: The Mistress of the nuns 

(Gautami—MahaprajJapatIl, the foster-mother 

of Sakyamunn). 

Ñi Cô: A nun—A young Buddhist Nun—See 

Tỳ Kheo Ni. 

NÑi Dạ Ma: Niyama (skt). 

l) Nguyện: 
Determinaton——Resolve. 


and — wide leaves 


2) 


Restrain—Vow—— 


2) Bất Thối Bồ tát: A degree of Bodhisattva 
progress, never turning back. 
Ni Dân Đà La: Nimindhara (skt)— 


Nemimdhara (skt——Ni Dân Đạt La. 

1) Ni Dân Đạt La là tên của ngọn núi ở 
ngoài cùng của bảy vòng núi kim sơn— 
Ñimindhara maintaining the circle, 1.e. the 
outermost ring of the seven concentric 
ranges of the world, the mounfain that 
holds the land. 

Ni Dân Đạt La còn là tên của một loại cá 
có cái đầu được coi như giống núi Ni Dân 
Đạt La vậy —The name of a sea fish 


2) 


whose head Is supposed to resemble this 
mountain. 

Ni Di Lưu Đà: Nirodha (skt). 

1) Diệt: Extinction—Annihilation. 

2) Diệt Đế hay Diệu Đế thứ ba trong Tứ 
Diệu Đế. Một khi dây nghiệp bị bứt đứt 
thì sẽ không còn dính mắc vào sanh tử 
luân hồi nữa: The third of the four noble 
truths. With the breaking of the chain of 

there 1s tO 


karma no further bond 


reincarnation. 
Ni Đà Na: Nidana (skÐ). 
1) The twelve causes or links in the chain of 
existence—See Thập Nhị Nhân Duyên. 
Trong các kinh thường có bài “Tự” như lời 
tựa nêu lên lý do vì sao Đức Phật lại 
thuyết pháp—Applied to the purpose and 
OCcasion of writing sutras, Ñidana means: 


2) 


a) Biệt Tự: Có người hỏi nên thuyết sự đó— 
Those writen because of a request or 
query. 

b) Thông Tự: Nidana (skÐ——Vì nhân duyên 


mà thuyết sự hay nói về một biến cố đặc 
biệt—Those wriftten because of certain 
events. 
Ni Đà Na Mục Đắc Ca: Nidana-matrka 
(skÐ—Hai trong mười hai bộ Kinh Phật —Two 
of the twelve divisions of the sutras: 
1l) Ni Đà Na: Ndana (skÒ—K¡nh Nhân 
Duyên—Dealing with nidanas. 
Mục Đắc Ca: Matrka (sk)—Kinh Bổn 
Sự—Dealing with previous Incarnations. 
NÑi Đại Sư: An abbess. 
Ni Đàn: The nuns alta—A convent or 
nunery. 
Ni Để: Nidhi (skt)—Pranidhana (sk)—Nghi 
hoặc——To be doubtful. 
Ni Giới: Rules for nuns (348). 
Ni Kiền: Nirgrantha (sk)—Ni Kiện—N¡i Càn 
Đà. 
I1) Vô hệ, vô kết hay không bị trói buộc bởi 
những hệ phược của tam giới: Freed from 
all ties. 


2) 








1610 


2) Một loại xuất gia ngoại đạo tu theo lối 
khổ hạnh cởi truỗng bôi tro—A naked 
heretic mendicant or devotee who 1s Íree 
from all ties, wanders naked, and covers 
himself with ashes. 

Ni Kiện Đà Phất Đát La: Nirgrantha-putra 
(sk)—See Ni Kiền. 

NÑi Kiện Độ: Bhiksu-khanda (skt)——Một phần 
trong Tứ Phần Luật nói về luật của Tỳ Kheo 
ÑI—A division of Vinaya, confaining the rules 
for nuns. 

Ñi Kiện Tha Ca: Một loại quỷ Dạ Xoa 
không có cần cổ——A kind of throatless yaksa. 
NÑi La: Nila (skt)—Màu xanh da trời đậm hay 
màu xanh lá cây——Dark blue or green. 

Ni La Âu Bát La: Nilotpala (sk)—Bông sen 
xanh—The blue lotus. 

NÑi La Bà Đà La: Nilavajra (sk)—Ni Lam 
Bà—Km Cang chùy màu lam—The blue 
vajra or thunderbolt. 

Ni La Ô Bát La: See Ni La Âu Bát La. 

NÑi La Phù Đà: Nirarbuda (skt)—See Ni Lạt 
Bộ Đà. 

Ni La Tế Đô: Nilapita (sk)—Những chiếu 
chỉ và báo cáo hàng năm được kể đến trong 
Tây Du Ký — “The blue collection” of annals 
and royal edicts, mentioned 1n the record of 
the Voyage to the West. 

Ni La Ưu Đàm Bát La: Nila-udumbara 
(sk)—Loại hoa Ưu Đàm Bát La có hoa màu 
xanh đậm —An udumbara with dark blue 
coloured flowers. 

NÑi Lạt Bộ Đà: Nirarbuda (skt)—N¡ La Phù 
Đà——tên gọi của địa ngục thứ hai trong tám 
địa ngục lạnh —Bursting tumours, the second 
naraka of the eight cold hells. 

NÑi Lâu Đà: Nirodha (skt—See Ni Di Lưu 
Đà. 

Ni Liên Thiền: Nairanjana (skÙ)—Neranjara 
(p)—Ni Liên Thiền Na—Tên của con sông Ni 
Liên Thiền, một phụ lưu về hướng Đông của 
sông Phalgu. Bây giờ dân Ấn Độ gọi là sông 








Lilajana với nước trong xanh, tinh khiết và mát 
mẻ. Dòng sông phát xuất gần vùng Simeria, 
trong quận Hazaribad, miễn trung tiểu bang 
Bihar, thuộc vùng đông bắc Ấn Độ. Nơi mà 
nhà tu khổ hạnh Sĩ Đạt Đa đã thăm viếng và 
tắm sau khi Ngài từ bỏ lối tu khổ hạnh. Trên 
bờ sông Ni Liên có khu rừng Sa La, nơi Đức 
Phật đã nghỉ ngơi vào buổi chiều trước khi 
Ngài lên ngồi thiển định 49 ngày dưới cội Bồ 
Đề và thành đạo tại Bồ Để Đạo Tràng, cách 
một khoảng ngắn về phía tây sông Ni Liên— 
The name of a river NarranjJana (NHajan) that 
flows past Gaya, an eastern tributary of the 
Phalgu, during the Buddha”s time. Ït 1s now 
called by Indian people the Phalgu or LilaJana 
river with 1s clear, blue, pure and cold water. 
The river has 1fs source near the Simeria 
reglon In the district of Hazaribad in the 
central Bihar state of the northeast India. This 
river Wwas visied and bathed by Siddarttha 
after he gave up his ascetic practices. There 
was a Sala grove on the banks where the 
Buddha spent the afternoon before the night of 
his  enliphtenment siing_ medifation 
forty-nine days under the Bodhi-Tree, located 
1n the present-day Buddha-Gaya village which 
1S Sifuated at a short distance to the west of this 


after 


TIVCT. 

Ni Ma La: Nirmanarati (skt)—Ni Ma La 
Thiên—- Hóa Lạc Thiên Lạc Biến Hóa 
Thiên—Tu Mật Đà Thiên —Cõi trời hóa lạc, 
cõi trời thứ năm trong sáu cõi trời dục giới, nơi 
thọ mệnh lâu đến 8.000 năm—Devas who 
delipht in transformations, the fifth of the six 
devalokas of desire, where life lasts for 8,000 
V€ATS. 

Ni Pháp Sư: A nun teacher—Effeminate. 

Ni Sư: An abbess. 

Ni Sư Đàn: Nisidana (skÙ—A thing to sit or 
lie on, a mat. 

NÑi Tát Đàm: Nguyên tử, thành phần vật chất 
nhỏ nhấ—An atom, the smallest possible 
particle. 





1óI1 


Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề: Naihsargika- 
prayascittika (skÙ—Xả Đọa, một trong ngũ 
thiên tội: 


I) Ni Tát Kỳ (Xả): Tội được xả bỏ vì người 
phạm biết thú tội và sám hối— The sin is 
bemng forgiven on confesson and 
restoration being made. 

2) Ba Dật Đề (Đọa): Tội phải bị đọa vì người 


phạm không chịu thú nhận và sám hối— 
The sin is not being forgiven because of 
refusal to confess and resfore. 
Ni Trưởng: Master of the nuns. 
NÑi Tư Phật: Sugatacetana (skt)—Một vị đệ 
tử, người đã khinh thị Đức Thích Ca Mâu Ni 
Phật trong tiền kiếp khi Ngài còn là Thường 
Bất Khinh Bồ Tát, nhưng về sau nầy nhờ Phật 
Thích ca thọ ký mà thành Phật Ni Tư—A 
disciple who slighted Sakyamunl In his former 


Incarnaion of Never-Despite, but who 
aferwards atfaned throupnh hỉm to 
Buddhahood. 


Ñi Tự: A nunery or convenI. 

Ni Tỳ Khưu: Tỳ Khưu N—A female bhiksu 
(bhiksun)——A nun. 

NÑi Viện: Ni tự—Nunnery—Ni viện đầu tiên 
được thành lập tại Trung Hoa dưới triều đại 
nhà Hán—The first nunery In China 1s said to 
have been established in the Han dynasty. 
Ních: Chật ních—Crowded. 

Niêm Cổ: Niêm Để—Nêu lên những nguyên 
tắc thời xưa——To refer to ancient examples. 
Niêm Hoa Vi Tiếu: Sự việc nây không xuất 
hiện cho mãi đến năm 800 sau Tây Lịch (vì 
không được các bậc tông sư đời Tùy và Đường 
nói đến. Đến đời Tống thì Vương An Thạch lại 
nói đến sự việc nây), nhưng lại được coi như là 
điểm khởi đầu của Thiền Tông (theo Kinh Đại 
Phạm Thiên Vương vấn Phật thì Phạm Vương 
nhân đến núi Linh Thứu, đã dâng Phật một 
cành hoa Ba La vàng rồi xả thân làm sàng tọa 
thỉnh Phật thuyết pháp. Đức Thế Tôn đăng 
tọa, giơ cành hoa lên cho đại chúng xem, 
nhưng không ai hiểu Thế Tôn muốn nhắn nhủ 


øì, duy chỉ một mình Ca Diếp mỉm cười. Nhân 

đó Đức Thế Tôn lại nói: “Ta có chính pháp 

nhãn tạng, Niết Bàn diệu tâm, thực tướng vô 

tướng trao lại cho Ma Ha Ca Diếp.”)— 

“Buddha held up a flower and Kasyapa 

smiled.” This Incident does not appear tiHÏ 

about 800 A.D., but 1s regarded as the 

beginning of the tradition on which the Ch'an 

or Infuitional sect based its existence. 

Niêm Hưởng: Dâng hương cúng Phật —To 

take and offer incense. 

Niêm Ngữ: Pháp Ngữ Lục, một từ ngữ đặc 

biệt trong nhà Thiển—To take up and pass on 

a verbal tradition, a Zen term. 

Niêm Y: Thâu nhặt quần áo —To gather up 

the garmerI. 

Niềm An Lạc Sâu Xa: A profound peace 

Niềm Nở: Warm—To welcome someone with 

a Warm reception. 

Niềm Thương: Affection. 

Niềm Tin: Belief—Faith—Saddhâ (s). 

Niềm Tin Mù Quáng: Blind acceptance. 

Niệm: Smrti (skt—Sati (p). 

l) Ký ức không quên đối với cảnh: 

Recollection—Mindfulness—Memory—— 

Wrath—ldea—Thought—To thnk on— 

Remembrance—Thinkng of or upon— 

Calling to mind—Reflect—To remember. 

Niệm Kinh: To read——To recIte—To say. 

Niệm bao gồm những nghĩa sau đây— 

“Sati” has the following meanings: 

e Sự chăm chú: Attentiveness. 

e Sự chú tâm mạnh mẽ vào vấn để gì: 
Fixing the mind strongly on any subject. 

e - Sự chú tâm vào một điểm: Mindfulness. 

e - Sự hôi tưởng: Remembrance. 

e - Ký ức (sự nhớ): Memory. 

e - Sự lưu tâm: Attentiveness. 

se - Sựngẫmnghĩ: Reflection. 

e - Sự tưởng nhớ: Recollection. 

e  Ý thức: Consciousness. 

e _ Tất cả những gì khởi lên từ trong tâm: All 
that arise from our mind. 








2) 
3) 


1612 


Niệm Biết: 

e_ Biết theo trí phân biệt của phàm phu: 
Smrifi-vijnanana  (skÐ—Knowing 
accordance with ordinay people”s 
knowledge—A_ thought of knowing— 
Discerning thought. 

e Niệm tỉnh thức: Smriti-buddhi or Smriti- 
Jnanin (sk—A thought of awareness 

Niệm Căn: Smrtindriya (skt—Một trong năm 

căn—The root or organ of memory, one of the 

five indriya. 

#*% For more Information, please see Ngũ Căn. 

Niệm Châu: Niệm chuỗi—To tell beads. 

Niệm Chuỗi: See Niệm châu. 

Niệm Định: Chánh niệm và chánh định— 

Correct memory and correct samadhI. 

Niệm Giác Chỉ: Một trong bẩy giác chỉ— 

Holding the memory continually, one of the 

Sapta bodhyansa. 

** See Thất Bồ Đề Phần. 

Niệm Hương Buổi Sáng: Incense Praise at 

mOorning recitafion. 

Niệm Kinh: Đọc kinh hay tụng kinh—To 

read prayers——To repeat the sutras. 

Niệm Lậu: Dòng trí nhớ của ảo tưởng—The 

leakages or stream of delusive memory. 

Niệm Lục Tự Di Đà: See Recite Amitabha 

Buddha. 

Niệm Lực: Smrtibala (skt)—Một trong ngũ 

lực hay một trong thất bổ đề phần, sức chuyên 

niệm có thể diệt trừ được ảo tưởng giả tạo— 

Power of memory or thought (mindfulness) 

which destroys falsity, one of the five powers 

or bala, or one of the seven bodhyanga. 


in 








Niệm Ngôn: Tâm niệm thế nào thì miệng nói 
ra thế ấy —As the mind remember, so the 
mouth speaks; also the words of memory. 
Niệm Niệm: Ksana of a ksana (skt—Khoảng 
cách giữa hai niệm quá ngắn, không thể xen 
tạp bởi bất cứ thứ gì —A ksana ¡s the ninetieth 
part of the duration of a thought—An Instant— 
Thought after thought. 


Niệm Niệm Tương Tục: 
I) Sự tương tục không ngừng nghỉ: Unbroken 
confinuIty. 

2) Sự tương tục của niệm niệm hay thiển 
quán vào một vật thể: Continuing instant 
in unbroken thought or medifation on a 
subJect. 

Niệm Phật tương tục không ngừng: 
Unceasing intonaton (mvocation) of a 


3) 


Buddha”s name. 

Niệm Niệm Vô Thường: Hết thảy các pháp 

hữu vi sinh diệt không dừng trụ trong từng sát 

na—No-permanence of Instant after Insftant, 
1e. the Iimpermanence of all phenomena— 

Unceasing change. 

Niệm Pháp: To pray to the Dharma— 

Mindfulness of the Dharma. 

Niệm Phật: 

(D Ý nghĩa của Niệm Phật —The meanings of 
Buddha Recitation: 

1) Niệm hồng danh Phật ra tiếng hay không 
ra tiếng (gọi tên Phật bằng lời), hay quán 
tưởng về tướng tốt của Phật —To repeat 
the name of a Buddha audibly or 
inaudibly, or visualization of the Buddha”s 
auspIcious marks. 

Mục đích của niệm Phật —The purpose of 

Buddha Recttation: 

1) Mục đích trước mắt của việc niệm Phật là 
đạt được nhất tâm, từ nhất tâm người ta có 
thể từ từ thấy tánh để rồi đạt được mục 
đích tối hậu là Phật quả—To pray to 
Buddha——To repeat the name of a Buddha 
(audibly or inaudibly}—Mindfulness of the 
Buddha—-The ¡intermediae goal of 
Buddha Reciaion 1s to achieve one- 
pointed mind; from one-pointed mind 


qI) 


gradually one can see one”s own nafture or 


( acheve the ulimate goal of 
Buddhahood—See Recte Amitabha 
Buddha. 


2) Trong Kinh Vô Lượng Thọ, Đức Thích 
Tôn có lời huyền ký như sau: “Đời tương 


lai, kinh đạo diệt hết, ta dùng lòng từ bi 


3) 


4) 


1613 


thương xót, riêng lưu trụ kinh Vô Lượng 
Thọ trong khoảng một trăm năm. Nếu 
chúng sanh nào gặp kinh nây, tùy ý sở 
nguyện, đều được đắc độ.”—In the Long 
Amitabha Sutra, Sakyamuni Buddha made 
the following prediction: “In the days to 
come, the paths of the sutras will come to 
extinction. I, with compassion and mercy, 
will purposely make this sutra survive for 
a hundred years. Anybody who encounters 
this sutra wIll, according to his wish, surely 
attain Enlightenment.” 

Trong Kinh Đại Tập, Đức Thế Tôn đã 
bảo: “Trong thời mạt pháp, ức ức người tu 
hành, ít có kẻ nào đắc đạo, chỉ nương theo 
Pháp môn Niệm Phật mà thoát luân 
hồi In the Great Heap Sutra, 
Sakyamuni Buddha predicted: “In the 
Dharma-Ending Aøe, among multitude of 
practitloners, very few wIll attain the Way. 
The most they can expect Is to rely on the 
Pure Land method to escape Birth and 
Death. 

Ngài Thiên Như Thiền Sư, sau khi đắc 
đạo, cũng đã khuyên dạy: “Mạt pháp về 
sau, các kinh diệt hết, chỉ còn lưu bốn chữ 
A Di Đà Phật để cứu độ chúng sanh. Nếu 
kẻ nào không tin, tất sẽ bị đọa địa ngục.” 
Bởi đời mạt pháp về sau, khi các kinh đều 
diệt hết, chúng sanh căn cơ đã yếu kém, 
ngoài câu niệm Phật, lại không biết pháp 
môn nào khác để tu trì. Nếu không tin câu 
niệm Phật mà tu hành, tất phải bị luân 
hồi. Và trong nẻo luân hồi, việc lành khó 
tạo, điều ác dễ làm, nên sớm muộn gì 
cũng sẽ bị đọa địa ngục—Elder Zen 
Master T”ien-Ju, having attained the Way, 
also admonished: “In the Dharma-Ending 
Age, all sutras will disappear, and only the 
words”Amitabha Buddha” will remain to 
bring liberation to sentient beings.” This 1s 
because, In the distant future, deep 1n the 
Degenerate Age, when all sutras have 
disappeared and people”s capacifies are af 


5) 


a low level, they will not be aware of any 
method other than Buddha Recitation. If 
they do not believe 1n and practice Pure 
Land, they will certainly remain mired in 
the cycle of Birth and Death. Within that 
cycle, øood actions are difficult to perform 
while bad deeds are easy to commit. Thus 
sooner or later they are bound to sink into 
the hellish realms. 

Theo Ấn Quang pháp sư, một bậc cao 
Tăng thời cận đại ở Trung Hoa, cũng đã 
bảo: “Sự cao siêu nhiệm mầu của pháp 
môn niệm Phật, chỉ có Phật với Phật mới 
hiểu biết hết được. Những kẻ khinh chê 
pháp môn niệm Phật, không phải chỉ 
khinh chê hạng ông già bà cả tu Tịnh Độ, 
mà chính là khinh chê luôn cả chư Phật và 
các bậc đại Bổ Tát như Văn Thù, Phổ 
Hiển, Mã Minh, và Long Thọ. Thời mạt 
pháp đời nay, chúng sanh nghiệp nặng 
tâm tạp. Nếu ngoài môn Niệm Phật mà tu 
các môn khác, nơi phần gieo trí huệ phước 
đức căn lành thì có, nơi phần liễu sanh 
thoát tử trong hiện thế thì không. Tuy có 
một vài vị cao đức hiện những kỳ tích phi 
thường, song đó đều là những bậc Bồ Tát 
nương theo bản nguyện để dạy dỗ chúng 
sanh đời mạt pháp, như trong Kinh Lăng 
Nghiêm đã nói. Nhưng các vị ấy cũng chỉ 
vừa theo trình độ của chúng sanh mà thị 
hiện ngộ đạo chớ không phải chứng đạo. 
Chỉ riêng pháp môn Tịnh Độ, tuy ít người 
tu chứng được niệm Phật tam muội như 
khi xưa, nhưng có thể nương theo nguyện 
lực của mình và bản nguyện của Phật A 
Di Đà, mà đới nghiệp vãng sanh về cõi 
Tây Phương Cực Lạc. Khi về cõi ấy rồi thì 
không còn luân hồi, không bị thối chuyển, 
lần lần tu tập cho đến lúc chứng quả vô 
sanh” —The Patriarch Yin Kuang, a 
Chinese Pure Land Master of recent 
times, also said: “he magnificence and 
extaordinary nature of the Buddha 
Recitation dharma can only be fully 


1614 


understood among the Buddhas. For those 
who look down on this dharma door of 
Buddha Recitaton, not only will they 
belittle the “old men and elderly women” 
who are practicing Pureland, they will also 
belitle the Buddhas and the Maha- 
Bodhisattvas sụch aS ManJusrl, 
Samantabhadra, Asvaghosha, and 
Nagarjuna. In the current Dharma-Ending 
Age, sentlent beings bear heavy karma 
and ther minds are deluded. If they 
practice other methods rather than Buddha 
Recitation, they can expect to sow the 
seeds of merit, virtue and wisdom but not 
to escape the cycle of Birth and Death in 
their present lifetimes. Although there are 
a few Instances of great monks exhibiting 
extraordinary achievement, they are in 
realy transformaton Bodhisattvas. In 
accordance with their vows, they act as 
examples for sentent beings 1n the 
Dharma-Ending Aøe, as 1s ftaught in the 
Surangama Sutra (a key Zen text). Even 
then, these Bodhisatvas, adapting 
themselves to people's "apacities, can only 
take the expedient appearance of having 
awakened to theWay, but not having 
attaned Enliphtenment. In the specific 
case of Pure Land, very few sentienf 
beings can achieve the Buddha Recitation 
Samadhi these days, compared to earlier 
tmes. However, through Buddha 
Reciftation, they can take their residual 
karma along with them to the Pure Land 
by relying on their own vows and those of 
Amitabha Buddha. Once there, they have 
escaped Birth and Death, achieved non- 
refrogression, and can progress in 
cultivation until they reach the stage of 
Non-Brrth.” 


(ID Tịnh Độ và Thiền — The Pure Land and 


Zen—Nhiễu đại thiển sư Trung Quốc đã 
ngộ bên Thiền vẫn âm thầm hành trì và 
hoằng hóa pháp môn niệm Phật. Trong số 


các vị nầy, có những vị đã đạt được đại 
ngộ như Thiền sư Vĩnh Minh, Thiên Y 
Hoài, Viên Chiếu Bản, và Tử Tân, vân 
vân. Đến như ngài Bách Trượng Hoài Hải, 
đệ tử kế thừa pháp của Thiền sư Mã Tổ 
Đạo Nhất ở Giang Tây, người mà những 
tòng lâm trong thiên hạ đều phải theo 
cách thức kiến lập thanh quy pháp chế. Từ 
xưa đến nay chưa có ai đám có lời thị phi 
hay trái với pháp chế nầy. Theo thanh quy 
của ngài, thì nghi thức tụng cầu cho những 
vị Tăng bệnh nặng có lời văn như sau: 
“Phải nhóm chúng lại, tất cả đồng tụng 
bài kệ tán Phật A Di Đà, rồi cao tiếng 
niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc trăm 
câu, hoặc ngàn câu. Khi niệm xong, hồi 
hướng phục nguyện rằng “Nếu các duyên 
chưa mãn, sớm được an lành. Như hạn lớn 
đến kỳ, nguyện sanh về An Dưỡng Địa.” 
Đây rõ ràng là bằng chứng chỉ quy Tịnh 
Độ vậy. Lại trong nghi thức đưa những vị 
Tăng đã tịch có đoạn nói: “Đại chúng 
đồng niệm A Di Đà Phật hồi hướng phục 
nguyện rằng: Thần siêu cõi Tịnh, nghiệp 
dứt đường trần, thượng phẩm sen nở hiện 
kim thân, nhứt sanh Phật trao phần quả 
ký.” Đến như lúc trà tỳ, trong thanh quy 
lại dạy: “Vị Duy Na chỉ dẫn khánh niệm 
“Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới 
Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật mười lần, 
đại chúng đồng xướng họa theo. Khi 
xướng xong lại hồi hướng rằng “Trước đây 
xưng dương mười niệm, phụ giúp vãng 
sanh.” Tất cả những thanh quy nhà Thiển 
vừa kể trên trong các thiển gia, chứng 
minh rõ ràng sự quy hướng Tịnh Độ của 
các ngà —Many great Zen masfers in 
China, already achieved greaft 
enlightenment In Zen, quietly practiced 
and propagated Pure Land Teachings. 
Among them are found many Elder 
Masters of hiph achievement, including 
Masters Yung Ming, T”ien-I-Huai, Yuan- 
Chao-Pen, and 'Tzu-Shen, etc. Even Zen 


1615 


Master PaI-Chang-HuaI-Hai, direct 


successor to the great Zen Master Ma- 


Tsu-Tao-I 1 Chiang-HIs. Zen 
communites throughout the world are 
establshed on his model and have 


adopted the “Pure Rules” for monasterles 
which he ¡instituted. Since ancient times, 
no one has dared to critIcize or violate this 
set of rules. According to these rules, 
prayers for the benefit of seriously IlI 
monks and nuns ¡nclude the following 
passage: “he fourfold assembly should 
gather together , and all shall recite verses 
Of praise to Amitabha Buddha and chant 
hs name from one hundred to one 
thousand times. At the end, the following 
words of transference should be read “If 
conditions have not yet come to an end, let 
him quickly recover. If the time of death 
has arrived, we pray that he will be reborn 
in the Pure Land.” This 1s clearly pointing 
the way back to the Pure Land.” 
Moreover, the liurgy for sending off 
deceased monks ¡ncludes this passage: 
“[he great assembly should all recite the 
name of Amitabha Buddha In unison, 
transfering the merits and making the 
following vows: Let his soul be reborn in 
the Pure Land, his karma In the world of 
dust severed; let him be rborn in the upper 
lotus grade, with a golden body. May he 
also receive a prediction of Buddhahood 
in one lifetime.” Furthermore, at the time 
Of burial or cremation, the Pure Rules 
stipulate: “he monk in charge of the 
service should lead the way, striking the 
small bell, and recite the name of 
Amitabha Buddha ten times, with the great 
assembly following the unison. After 
recitadion, the following words of 
transference should be read “We have jJust 
intoned the Buddha”s name ten times to 
AI of the above 


assilst In rebirth.” 


(IV)Phân loại 


Ù 


2) 


mentioned Pure Rules clearly pointing the 
way back to the Pure Land. 

Niệm Phật —Categorles of 
Recitation of Buddha-name: Theo Hòa 
Thượng Thích Thiển Tâm trong Tịnh Độ 
Thập Nghi Hoặc Vấn Luận, có hai loại 
niệm Phật —According to Most Venerable 
Thích Thiển Tâm ¡in The Treatise on the 
Ten Doubts, question number three, there 
are tfwo kinds of Recitation of Buddha- 
name: 

Duyên Tưởng Niệm Phật: Niệm Phật là 
duyên tưởng theo ba mươi hai tướng tốt 
của Phật, làm sao cho khi mở mắt hay 
nhắm mắt cũng đều thấy Phật One 
method of Buddha Recitation 1s to focus 
on or visualize the thirfy-fwo auspIcious 
siens of the Buddha, concentrating the 
Mind so that, asleep or awake, you always 
see the Buddha. 

Chuyên Xưng Danh Hiệu: Một phương 
pháp khác thông dụng hơn là chuyên xưng 
danh hiệu, chấp trì không tán loạn, cứ bền 
giữ như thế, trong đời nầy cũng được thấy 
Phật. Phép xưng danh cần phải lắng lòng 
không cho tán loạn, mỗi niệm nối tiếp 
nhau, buộc tâm nơi hiệu Phật. Khi miệng 
niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tâm phải soi 
theo mỗi câu mỗi chữ cho rành rẽ rõ ràng. 
Khi xưng danh hiệu Phật, không luận ít 
hay nhiều, đều phải một lòng một ý tâm 
tâm nối nhau. Niệm như thế mới có thể 
diệt được tám triệu kiếp tội nặng nơi 
đường sanh tử. Nếu chẳng vậy thì tội 
chướng khó trừ—Another, 
common employed 
concentrate exclusively on reciting the 
Buddha”s name, holding fast 
sinplemindedly and without Interruption. 
In this way, the practiloner will see the 
Buddha ¡in this very life. This method 
requires that the Mind be calm, still and 
undisturbed, each recitation follows one 
before, the Mind focus on the Buddha 


tiêu more 


method ¡1s to 


3) 


a) 


b) 


C) 


1616 


name. WRhile the mouth recites the 
Buddha”s name, the Mind should clearly 
contemplate each and every utterance, so 
that each and every word 1s clear and 
distinct. During recifation, regardless of 
the number of utterances, Mind and 
thoupht should be utterly sincere and 
focussed. Only with such singleminded 
practice can each utterance erase “eipht 
million eons of heavy transpressions.” 
Otherwise, 
difficult to eradicate. 

Lý Sự Niệm Phật—Theoretcal and 
Practcal Buddha Recitation: Niệm Phật 
đều có lý và sự —Reciung Buddha has 
theory and practice. 

Lý Niệm Phật—Theoretical Buddha 
Recitation: Lý là lẽ phải là điều suy luận. 
Đây là cảnh giới giải ngộ thuộc về phần 
chơn tánh —Theorles are truths, are the 
matfer of thoughts and reflections. This 1s 
the realm of being able to penetrate 
deeply into the True Nature. 

Sự Niệm Phật—-Practical Buddha 
Reciaton: Sự là phương tiện, là công 
hạnh hành trì tu tập, là hình thức. Đây là 
cảnh giới thuộc về phần tướng—Practice 
1s a skillful method or means toward an 
end, the effort put forth in cultivation and 
application of theory. This 1s regarded as 
the ralm of Form-Characteristic. 

Tuy nhiên, nếu luận đến chỗ cùng cực thì 
lý là sự và sự là lý, tánh là tướng, tướng là 
tánh. Lý tức sự, sự tức lý; lý sự đều viên 
dung lẫn nhau mà Kinh Hoa Nghiêm gọi 
là lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Trên 
đường tu tập, lý sự làm trong ngoài cho 
nhau, phối hợp cùng giúp đỡ lẫn nhau cho 
được thành tựu. Có lý thì việc làm mới có 
giềng mối cương lãnh, có sự mới chứng 
minh và thực hiện được điểu suy luận để 
đi đến mục tiêu và thâu đoạt kết quả vãng 
sanh hay giác ngộ. Lý như đôi mắt sáng 
để nhìn đường; sự như đôi chân khỏe để 


karmic obstructions are 


tiến bước. Nếu không có mắt hoặc có mà 
lờ lạc, tất đễ lạc đường. Nếu không có 
chân, thì dù cho mắt có sáng tổ bao nhiêu 
cũng chẳng làm sao đi đến nơi đến chốn 
được. Nếu như có lý mà không có sự, thì 
cũng như người có họa đồ, biết rõ đường 
lối mà chẳng chịu đi. Ví bằng có sự mà 
không có lý, thì cũng như kẻ tuy có ởi 
nhưng mờ mịt đường đi, không người 
hướng đạo. Có lý lại thêm có sự, thì cũng 
như người đã thông suốt đường lối rồi, vừa 
cất bước hành trình, tất sẽ về đến nơi bảo 
sở. Cho nên trên đường tu hành nếu có sự 
mà chẳng có lý thì chẳng đi đến đâu, đôi 
khi còn bị lầm đường. Tuy nhiên, đáng sợ 
nhất là những kẻ hiểu lý mà không hành 
sự, tức là không thực hành, chỉ ngồi nói 
suông, thì dù cho có nhàn đàm hý luận cả 
đời cũng chẳng tiến được chút nào. Vì vậy 
Phật pháp có thể độ hạng người ngu dốt 
chẳng thông một chữ, chớ vô phương độ 
những kẻ thế trí biện thông mà không chịu 
hành trì ~-However, I1f this discussion 1s 
taken to the ultimate level, then theory 1s 
practice, practice 1s theory. True nature 1s 
form characteristic, and form characferistic 
1s true nature. Theory and practice are 
perfectly which the 
Avatamsaka Sutra called “Iheory and 
practice are without limitation, practice- 
practice without limitation.` On the path of 
cultivation, theory and practice are the 
Iinnside and outsde of each other, 
respectively combining to help each other 
achieve completeness or enlightenmeit. 
Theory Is necessary fo provide purpose 
and direction; practice gives validation 
and proof for reasons and deductions of 
theory to reach goals and achive results of 
gaining rebirth or enliphtenment. Theory 
1s like two shining eyes to look on the path 
of enlightenment; practice 1s like a palr of 
strong healthy legs making strides. lf eyes 
are missing or blind, or are working 


harmonious 


(V) Chơn 


1617 


1nsufficiently, 1t 1s easy to get lost on the 
path. If legs are missing, then no matfer 
how sufficlent the eyes are, It 1s 
1mpossIble to reach the aimed destination. 
Moreover, knowing theory but not practice 
1S similar to a person who has a map, and 
clearly knows the path to enlightenment, 
but refusing to travel. Having practice but 
not knowing theory 1s similar fo a person 
who despite traveling finds the progress 1s 
slow, offen gets lost, without anyone to 
rely on for guidance. Having both theory 
and practice 1s similar to a person who 
knows clearly the path and once the travel 
begiIns knows the proper destination will 
be reached. Therefore, on the cultivated 
path, having pracice but missing 
theoretical understanding will not be of 
any help. However, the most disturbing 
thing 1s those who understand theory but 
refuse fo practice, Instead always speak 
hollowly, and not practice what they 
speak. Even though they are able to 
debate, discuss, and analyze theory In the 
most magnificent manner throughout their 
entire lives, they wIll never make any 
progress In their whole life. Therefore, the 
Buddha Dharma can help those who are 
Ipgnorant and completely uneducated but 
have no means to help those with “worldly 


intelligence`” who lack pracice and 
application of their knowledge. 
Niệm Phật—Truthully and 


genuinely recite Buddha: Theo Đại Sư Ấn 
Quang—According to Great Master Yin- 
Kuang: 

1) Mỗi câu tràng hạt Phật là Tâm, 

2) Phật đã là Tâm chạy uổng tìm. 

3) Bể Phật dung hòa Tâm với Cảnh. 

4) Trời Tâm bình đẳng Phật cùng sanh. 

5) Bỏ Tâm theo Phật còn mơ mộng. 

6) Chấp Phật là Tâm chẳng trọn lành. 

7) Tâm Phật nguyên lai đều huyễn giả. 

§) Phật Tâm đồng diệt đến viên thành. 


l) 
2) 
3) 


A) 
5) 


6) 
7) 


8) 


] 


Each recifation overfilled with Buddha 

as the Mind, 

Buddha 1s Mind, do not waste time 
searching. 

Buddhahood 1s Mind and Environment in 
harmony. 

Equality of Mind 1s the birth of a Buddha. 
Abandon the True Mind but wish to fllow 
Buddha 1s a delusional dream. 

Attach to Mind 1s Buddha will not lead to 
8Øoodness. 

Mind, Buddha is inherently artificial and 
1lUSOFy. 

Buddha, Mind both eliminated, attains 
Perfection.” 

Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Liên 
Tông Thập Tam Tổ đã chú giải—Most 
Venerable explaned ¡in the Thirteen 
Patriarchs of Pureland Buddhism: 

Mỗi câu tràng hạt Phật là Tâm——Khi lần 
chuỗi niệm Phật, thì tâm phải thanh tịnh, 
nghĩa là miệng niệm, tai nghe rõ tiếng 
niệm Phật, và ý không suy nghĩ vu vơ, nói 
cách khác, chớ nên khởi sanh vọng tưởng, 
thì ngay đó mỗi câu niệm đều được cảm 
ứng đạo giao hay tương ưng với chư Phật. 
Đây chính là “Sự Tướng Hành Trì” là 
pháp thức niệm Phật của hàng liên hữu 
hiện nay: Each recitation overfilled with 
Buddha as the Mind—When Pureland 
cultivators count beads reciting Buddha, 
the Mind needs to be pure and quiescent; 
mouth recites Buddha, ear listens clearly 
to the sounds of Buddha Recitation, Mind 
does not wander and think about any thing 
else, In other words, do not let any 
thought 
accomplished, in that very moment, each 
recitation will be harmonious, establishing 
the “miraculous connections” with 
Buddha. This ¡is presently the “form- 
Practice,” which is the dharma practice of 
Buddha Recitation Lotus cultIvators. 


delusional arise. Ilf this 1s 


2) 


3) 


1618 


Phật đã là Tâm uổng chạy tìm—Phải biết 
Phật không phải từ bên ngoài đến, mà 
chính thật là do từ Tâm của mình mà 
thành. Vì cái tâm ấy nó bao hàm hết khắp 
cả mười phương pháp giới (see Tâm I-H). 
Một tâm mà hay sanh ra tất cả. Nếu hành 
giả nhất quyết cầu Phật ở ngoài Tâm 
mình thì kẻ đó chưa rõ pháp môn “Lý 
Tánh Duy Tâm.” Cổ đức dạy: “Phật tại 
Tây Phương vốn chẳng xa. Tây phương 
ngay ở tại lòng ta.” Lại nữa, tam đồ ác 
đạo vốn không xa, tam đồ ngay ở tại lòng 
ta. Cho nên hành giả luôn bình tâm kiểm 
điểm xem trong Tâm mình có Phật hay chỉ 
có Tam Đổ —Buddha ¡is Mind, do not 
waste time searching—Ït 1s Important to 
understand Buddha does not come from 
the outside, but is attained from within the 
cultivators  Mind. the Mind 
encompasses all the ten directions of 
dharma realms (see Tâm I-H). One Mind 
can gIve rise to everything. If anyone who 
culivates but is determined to find 
Buddha outside of his or her Mind, then 
suụch a person 1s one who 1s not clear about 
the dharma door of “Theory Nature Is 
Withn The Mind” or everything comes 
from the Mind. Old saints taught: “The 
Buddha In the West ¡1s inherently not far, 
Western direction truly exists within our 
nature.” Moreover, it 1s necessary to know 
that the three domains, evil paths are 
inherently not far, three domains truly 
exist from within our nature. Therefore, 
Just  calmly 
peacefully re-examine our Minds to see 1f 
Buddha exists or the three domains and 
unwholesome paths exIst. 

Bể Phật dung hòa Tâm với Cảnh—Muốn 
được thành đạo giải thoát, chứng quả vị 
Đại Bồ Đề của Phật, hành giả phải dung 
hòa cả hai phần Sự và Lý. Phải biết Tâm 
là Lý vì nó vô hình vô tướng. Còn Sự là 
Cảnh vì nó có hình có tướng— 


For 


sincere  cultIvators and 


4) 


5) 


Buddhahood 1s Mind and Environment 1n 
harmony—If anyone wishes to attain the 
Emancipation and the fruit of Ultimate 
Enliphtenment of Buddhahood, 1t 1s 
necessary to harmonize both Practice and 
Theory. Ït 1s Iimportant to understand that 
Mind is Theory because 1t 1s formless, and 
Practice 1s Environment because 1t has 
form. 

Trời Tâm bình đẳng Phật cùng sanh—Hễ 
Tâm bình đẳng thì chính là Tâm Phật, vì 
các pháp đều bình đẳng, đều có đủ ba 
môn giải thoát là Không, Vô Tướng, và 
Vô Nguyện như nhau cả. Phật được gọi là 
đấng Bình Đẳng, vì đối với tất cả các loài 
chúng sanh, Ngài đều dùng lòng từ bị, 
thương xót và hóa độ giống y như nhau. 
Tổ muốn nhắc chúng ta trong tu hành cho 
được thành đạo phải dứt bỏ cái tâm phân 
biệt—Equality of Mind 1s the bíth of 
Buddha—TIf the Equality of Mind exists 
then that 1s the Buddha's Mind for all 
dharmas are equal, fair, non-biased, and 
are complete with the following three 
doors of. emancipation and enlightenment 
of Emptiness, Non-Form, and Non-Vow. 
The Buddha ¡is known as the “Equality 
One” because 1n assoclaing with all 
sentient beings, He uses compassion, 
mercy, and empathy to transform and aid 
them regardless of their forms whether 
they are heavenly beings or are hell 
dwellers. The Patriarch wanted to remind 
all of us on the cultivated path, 1Ÿ anyone 
wishes fo affain enliphtenment, 1t 1s 
necessary to eliminate the “DIscriminatory 
Mind.” 

Bỏ Tâm theo Phật còn mơ mộng—Như có 
kẻ nào tu hành mà cứ để cho cái Tâm của 
mình cứ luôn luôn chạy theo vọng tưởng, 
tức là phan duyên, quên mất cái Chân 
Tâm của mình đi, tu như thế mà muốn 
được thành đạo hay được Phật rước về 
chốn Tây Phương Cựu Lạc, thì kẻ đó chỉ 


6) 


1619 


là người mơ mộng mà thôi, quyết sẽ 
chẳng bao giờ thành Phật được. Phật tử 
chơn thuần phải để cho Tâm của mình 
luôn thanh tịnh thì mới hợp với Tâm của 
Phật và mới thấy được Phật —Abandon 
True Mind but wish to follow Buddha 1s a 
delusional deam——Anyone who cultivates 
for enlightenment but always continue to 
alow the Mind 
thoughts or distractions, allowing for the 
Mind to pull and dictate one”s being, and 
to forpget about ones True Mind or 
Buddha Nature. If cultivated in this way 
but wishes to attain the enliphtened path, 
or have Buddha delivered to the Western 
Ultmate Bliss World, then such a person 
1s only a delusional dreamer, such an 
1ndividual 1s certain never see the Buddha. 
Sincere cultivators should always allow 
their minds to be pure and quiescent in 
order to accord with the Mind of the 
Buddha, and once this happens they wIll 
see the Buddha. 

Chấp Phật là Tâm chẳng trọn lành— 
Người tu hành nào mà cứ luôn miệng nói 
lý rằng tâm tôi đã là Phật, cần chỉ phải tu 
hành, cần chi phải lạy Phật hay niệm 
Phật, cần chi phải tụnh kinh, xuất gia, thọ 
giới, cần chi phải đi chùa nghe pháp, vân 
vân. Vì thế nên không chịu tu theo cách 
Hành Trì Sự Tướng, không chịu Y Giáo 
Phụng Hành. Ngược lại, Tâm chứa đầy 
những cống cao, ngã mạn, kẻ đó ắt chẳng 
được trọn lành. Khi lành chẳng được trọn, 
ắt phải là trọn ác. Tổ muốn nhắc chúng ta 
chớ nên nói lý suông “Phật là Tâm” trên 
đầu môi chót lưỡi mà bỏ đi sự thực 
hành—Attach to Mind is Buddha then will 
not attain øoodness—For cultivators who 
often speak hollowly and only in Theory, 
sụch as my Mind is already Buddha, then 
what 1s the need for a cultivated path? 
What 1s the need for prosfrating to 
Buddha, or reciting Buddha”s name? What 


to follow delusional 


7) 


1s the need to chant sutra, leave home, or 
taking precepts? What 1s the need for 
going to temples to listen to the Dharma? 
Etc. Thus, they refuse to cultivate, refuse 
to apply the teaching to practice, and their 
minds are filled with egotism and concett. 
Such people wIll never aftain goodness. If 
they never attain øgoodness, then clearly 
they will attain wickedness. The Patriarch 
would like to remind all of us that do not 
speak hollowly by saying “Buddha 1s 
Mind” then all 
practices and applications” because fo say 
and to do so one is guaranteed to “not 
affain øoodness” on the cultivated path. 

Tâm Phật nguyên lai đều giả huyễn— 
Trong cái Chơn Như Pháp Tánh Giới ấy, 
thì Tâm cũng không có, nghĩa là Tâm bất 
khả đắc, Phật cũng bất khả đắc. Nếu 
người tu hành nào mà còn thấy có Phật có 
Tâm thì còn bị dính mắc vào trong các sự 
chấp trước, ắt sẽ không bao giờ giải thoát 
được. Tổ muốn khai thị cho chúng ta về 
Đệ Nhất Nghĩa Không là cảnh giới đại 
triệt, đại ngộ của các bậc Thánh nhân giải 
thoát, chứ không phải là cảnh giới của 
hàng phàm phu bạt địa chúng ta. Vì chúng 
ta là phàm phu chưa chứng đắc một chút 
øì cả nên cần phải chấp vào nơi sự tướng 
để mà tu. Nghĩa là thấy có vọng tâm cần 
dứt trừ, hay thấy có Phật để cầu tiếp 
dẫn—Mind, Buddha ¡s inherently artificial 
and ilusory——lIn the True Dharma Realm 
Characteristic, the Mind does not existthe 
Buddha does not exIst either. Thus, 1Ý any 
cultivator still sees or discriminates there 
1s Buddha, there 1s Mind, that cultivator 1s 
sữll trapped and stucked In “attaching to 
forms and discriminations” and will never 
attain liberation and enliphtenment. The 
Patriarch wanted to open our Minds to 
follow the Highest and Most Deeply 
Penetrating Doctrine belonging im the 
realm of the “Great Enlightenment” of the 


and abandon “form 


8) 


1620 


Samtly Beingss who have 


liberaion and does not belong to the 
realm of the unenlightened mortals such 
as ourselves. Because we are ordinary 
mortals 
enliphtenment, If is necessary for us to be 
atached to the pracice and form 
characteristics In order to cultivate, In 
other words, we need the dharma as 
means for us to atfain enliphtenment. This 
means we 
delusional mind needing to be eliminated, 
and we see the existence of Buddha In 
order to pray for deliverance. 

Phật Tâm đồng diệt đến viên thành—Nếu 
như ai mà tu chứng đắc đến được cảnh 
giới không còn thấy có Tâm nữa như ngài 
Huệ Khả trả lời đức Đạt Ma Tổ Sư “Tôi 
tìm Tâm không được,` hay không thấy có 
Phật, thì các bậc ấy đã chứng đạo và trở 
về được cái thể Nhứt Chơn rồi vậy. Bát 
Nhã Tâm Kinh gọi là “Ngũ uẩn giai 
không" tức là phủi chân bước lên bờ giải 
thoát—Buddha, Mind both eliminated: 
Attan Perfection—If anyone 1s able to 
penetrate fully the state where the mind 
no longer exists or no longer seen, as the 
way the Second Patrlarch said to 
Bodhidharma “I cannot find the Mind,` or 
do not see the existence of Buddha; then 
sụch a person has attained enlightenment 
and has returned to Oneness of emptiness 
and Nirvana. The Heart Sutra refers to the 
Mind as the “Five Skandhas Emptiness.” If 
this 1s achieved, one has crossed over and 
landed on the shore of enlightenment. 


who  have not atfaned 


see the existence of the 


Niệm Phật Giả: Hành giả tu hành bằng cách 
niệm Phật, đặc biệt là Phật A Di Đà, với hy 
vọng được vãng sanh Cực Lạc—One who 
repeats the name of a Buddha, especially 
Amitabha, with the hope of entering the Pure 


Land. 


Niệm Phật Tam Muội: Buddha Recitation 


Samadhi. 


Ù 
2) 


(B 


Ù 


) 


attained (A) Khi niệm Phật, hành giả phải chú tâm 


nghĩ tưởng đến pháp thân Phật. Trong khi 
niệm Phật, hành giả nên thở ra vô đều 
đặn thế nào mà mình cảm thấy thoải mái 
nhất, chứ đừng gượng ép thở dài thở ngắn; 
vì pượng ép sẽ có nguy cơ bịnh đường hô 
hấp. Người làm công quả giúp việc nhà 
bếp dốt nát, mặt mày lem luốc, nhưng 
chuyên trì niệm hồng danh Phật sẽ thành 
tựu vãng sanh Cực lạc; ngược lại người 
thông minh đĩnh ngộ mà chỉ nhàn đàm hý 
luận, thì chuyện vào địa ngục là không thể 
nghĩ bàn—During repeating the Buddha”s 
the ¡ndividual whole-heartedly 
thinks of the appearance of the Buddha or 
of the Dharmakaya. During reciting the 
Buddhaˆs name, one should ¡inhale and 
exhale regularly and confortably; try not 
to lengthen or shorten your normal breath 


name, 


span because by trying to lengthen or 
shorten your breath, you may develop a 
respiratory problem. A person who come 
to the temple to help in the kitchen, dull- 
wit(ed, and face is covered with soot, but 
dilipently practises Buddha recitation will 
surely achieve the Pure Land rebirth; In 
confrast, an intelligent person spends all 
time ¡in øossiping, rebirth ¡in hells 1s 
inconceivable. There are two kinds of 
samadhi: 

Định Khẩu Tam Muội: A fixed mouth 
samadhI. 

Định Tâm Tam Muội: A fixed mind 
samadhI. 

Theo Đại Sư Huệ Viễn trong Liên Tông 
Thập Tam Tổ, niệm Phật Tam Muội là 
nhớ chuyên và tưởng lặng—According to 
Great Master Hui-Yuan in The Thirteen 
Patriarchs of Pureland Buddhism, Buddha 
Reciation  Samadhi 
rememberins” and “having quiescence.” 
Nhớ Chuyên—Often Remembering: Tâm 
trí lúc nào cũng chuyên nghĩ nhớ đến Đức 
Phật A Di Đà, chớ không bị chia chẻ 


means  “offen 


a) 


b) 


2) 


a) 


b) 


1621 


nhiều lối, do đó mà được vào trong cảnh 
“chí một, đồng.”—Often 
remembering means always to think and 
remember Amitabha Buddha and If this 1s 
the case, the mind will not be split Into 
Infinite directions; therefore, the cultivator 
1s able to penetrate the state of “single 
mind of complete equality.” 

Chí một—One mind: Đây là tâm chỉ có 
duy nhất một chí quyết, ấy là “cầu vãng 
sanh Cực Lạc.”—The mind that has only 
“one determination,” that Is “to gain 
rebirth In the Dlimate Bliss World.” 

Tâm Đồng—Complete Equality: Tâm 
giống y hệt như tâm của chư Phật, tức là 
tâm hoàn toàn lặng lẽ, thanh tịnh—This 
mind 1s similar to the Mind of Buddhas, 
which Is a mind of complete purity and 
quiescence. 

Tưởng Lặng—Having Quiescence: Tất cả 
các tư tưởng phù phiếm của chúng sanh 
đều bị lặng chìm hết cả. Làm được như 
vậy là được vào trong cảnh “khí thanh, 
thần sáng.” Hai điều nầy tự nhiên thầm 
hợp, nương về mà phát sanh ra diệu 
dụng——Tt is to have all our sentient beings” 
delusional thoughis, filled with afflictions, 
become completely tranquil and quIet. If 
this is achieved, the cultivator will be able 
(O center the s(at©€ of “pure mind and 
enliphtened spirit.” These two states wIll 
naturally and spontaneously combine to 
depend on each other to gIve rise fo an 
unfathomable connection with the Budhas 
and Bodhisattvas. 

Khí Thanh —Pure Mind: Khi khí thanh thì 
trí huệ phát sanh. Trí nầy có khả năng soi 
ngộ đến tất cả các đạo lý nhiệm mầu— 
When pure mind exIsfs, 1t will g1ve rise to 
Wisdom. This wisdom shines through and 
penetrates all of the most profound and 
magnificient Dharma teachings. 

Thần Sáng Enlightened Spiri: Thần 
sáng có nghĩa là tỉnh thần chiếu suốt các 


tâm 





nơi tăm tối, không chỗ tối tăm nào mà 
chẳng được soi tới —Enlightened spirit 
means the spirit wIll shine to all darkness, 
there Is no area of ipgnorance does not 
reach It. 

Niệm Phật Tán Loạn: To recie the 

Buddha”s name ¡1n a disturbed and agifated 

way—Phật tử chân thuần không nên niệm 

Phật tán loạn—Devoted practiioner should 

never reciIte the Buddha”s name ĩn a disturbed 

and agitated way. 

Niệm Phật Tông: Tông phái lấy việc xưng 

tụng hồng danh Đức Phật A Di Đà với chủ 

đích cầu nguyện vãng sanh Cực Lạc làm tôn 
chỉ, được sáng lập bởi các ngài Đạo Xước, 

Thiện Đạo và các vị khác vào thời nhà 

Đường—The sect which repeats only the name 

of Amitabha with the Intention to go to (be 

reborn) the Western Paradise after death, 
founded in the Tang dynasty by Tao-Ch”o, 

Shan- Tao, and others. 

Niệm Phật Và Lục Ba La Mật: Theo ngài 

Ngẫu Ích Đại Sư, Tổ thứ Chín của Trung Quốc 

Liên Tông Thập Tam Tổ, niệm Phật và hành 

trì Lục Độ không sai khác—According to 

Great Master Ou-I, the Ninth Patriarch of the 

Chinese Thirteen Patriarchs of the Pureland 

Buddhism, there are no differences between 

practicing Buddha Recitaton and practicing 

the Six Paramitas: 

1)_ Niệm Phật mà buông bỏ được thân tâm và 
thế giới ấy là Đại Bố Thí: Reciting the 
Buddha”s name without being attached to 
mind and body 1s the practice of “Great 
Giving.” 

2) Niệm Phật mà không khởi tham sân si ấy 
là Đại Trì Giới: Reciing the Buddha”s 
name without having greed, hatred, and 
Ignorance, Is the pracice of “Great 
Maintaining Precepts.” 

3) Niệm Phật mà không màng đến các điều 
nhơn ngã hay các lời thị phi, ấy là Đại 
Nhẫn Nhục: Reciting the Buddha”s name 
without attachments to self, others, ripht, 


1622 


wrong, better, worse or any similar øoSSIp 
1s the practIce of “Great Tolerance.” 

Niệm Phật không gián đoạn, không tạp 
vọng, ấy là Đại Tinh Tấn: Reciting the 
Buddha”s name without Interruptions and 
distractions 1s the pracice of “Great 
Vigor.” 

Niệm Phật không còn tưởng nghĩ đến các 
việc trần tục, dù lớn hay dù nhỏ, ấy là Đại 
Thiền Định: Reciting the Buddha°s name 
without delusional and chaotic thoughts 1s 
the practice of. “Great Meditation.” 

Niệm Phật mà không bị các pháp khác lôi 
kéo mê hoặc, ấy là Đại Trí Huệ: Reciting 
the Buddha's name without being allured 
and attracted by other cultivated paths or 
Dharma doors 1s the practice of “Great 
Wisdom.” 

Niệm Phật Vãng Sanh: Một người chỉ cần 
niệm Phật, thì dù trong quá khứ người ấy có 
phạm phải lỗi lầm, vẫn được phước đức của 
Phật A Di Đà và được nhận về Tây phương 
Cực Lạc ——ÏIf a person merely repeat the name 
of Amitabha, no matter how evil his lie may 
have been 1n the past, will acquire the merIfs 
of Amifabha and be received Into Western 
Paradise. 

Niệm Phật Vãng Sanh Nguyện: The 
eiphteenth vow of the forty-elpht vows of 
Amitabha—See Tứ Thập Bát Nguyện. 

Niệm Phật Vi Bổn: Phật A Di Đà sẽ rước 
người về Tây phương Cực Lạc dù người ấy chỉ 
niệm hông danh Ngài---Amitabha Buddha will 
revert or receive the one who merely repeat 
his name. 

Niệm Tăng: Mindfulness of the Sangha. 
Niệm Thiền: Niệm dục giới Thiên hay niệm 
Tam Giới Thiên, một trong sáu loại Dục Thiên 
(Tiểu Thừa nói niệm Dục giới Thiên, Đại 
Thừa nói niệm Tam Giới Thiên) —One of the 
six devalokas, that of recollection and desire. 
Niệm Trì: Duy trì trí nhớ không gián đoạn— 
To apprehend and to hold in memory. 


4) 


5) 


6) 


Niệm Trước: Từ loạn niệm dẫn đến chấp 
trước tưởng —Through perverted 
memory to cling to illusion. 

Niệm Tụng: 


vào ảo 


1) Niệm hồng danh một vị Phật: To recite, 
repeat, intone the name of a Buddha. 
2) Niệm Đà La Ni hay niệm chú: To recite a 


dharani or spell. 

Niệm Vô Thường: Instant after instant, 
always think about “no permanence.” 
Niệm Xứ: Smrtyupasthana (sk)—Dùng trí để 
quán sát cảnh —The presence in the mind of 
all memorles, the region which 1s 
contemplated by memory—ObJjects on which 
memory or the thought should dwell. 
** For more Information, please see Tứ Niệm 

Xứ. 
Niên: A year. 
Niên Giám: Yearbook. 
Niên Giới: Số năm thụ giớ—The number of 
y€ars since receiving the commandmenfts. 


Or 


Niên Ky: Ngày giỗ (ky) Anniversary of a 
death and the ceremonies associated with 1t. 
Niên Lạp: Cuối năm—The end of a year. 
Niên Mãn Thọ Cụ: Nhận cụ túc giới, thí dụ 
như thọ cụ túc giới vào tuổi 20—To receive 
full commandments, I1.e. be fully ordained at 
the regulation age of 20. 

Niên Thiếu Tịnh Hạnh: Người tịnh hạnh 
trẻ—A young brahman. 

Niên Tỉnh: The year-star of an individual. 
Niết: 








l) Bùn đen trong đáy ao: Black mud at the 
bottom of a pool. 

2) Bùn lầy: Muddy. 

3) Nhuộm đen: To blacken. 

4) Uế nhiễm: To defile. 


Niết Bàn: Nirvana (sk)—Nibbana (p)—Bát 
Nê Hoàn—Bát Niết Bàn—Bát Niết Bàn Na— 
Nê Viết—Nê Hoàn—Nê Bạn—Niết Bàn Na. 
(D Nghĩa của Niết Bàn— The meanings of 
Nirvana: Nirvana gồm *“Nir' có nghĩa là ra 


1623 


khỏi, và “vana` có nghĩa là khát ái. 
Nirvana có nghĩa lá thoát khỏi luân hồi 
sanh tử, chấm dứt khổ đau, và hoàn toàn 
tịch diệt, không còn ham muốn hay khổ 
đau nữa (Tịch diệt hay diệt độ). Niết Bàn 
là giai đoạn cuối cùng cho những ai đã dứt 
trừ khát ái và chấm dứt khổ đau. Nói cách 
khác, Niết Bàn là chấm dứt vô minh và 
ham muốn để đạt đến sự bình an và tự do 
nội tại. Niết Bàn với chữ “n” thường đối 
lại với sanh tử. Niết bàn còn dùng để chỉ 
trạng thái giải thoát qua toàn giác. Niết 
Bàn cũng được dùng theo nghĩa trở về với 
tánh thanh tịnh xưa nay của Phật tánh sau 
khi thân xác tiêu tan, tức là trở về với sự 
tự do hoàn toàn của trạng thái vô ngại. 
Trạng thái tối hậu là vô trụ Niết Bàn, 
nghĩa là sự thành tựu tự do hoàn toàn, 
không còn bị ràng buộc ở nơi nào nữa. 
Niết Bàn là danh từ chung cho cả Tiểu 
Thừa lẫn Đại Thừa. Theo Kinh Lăng Già, 
Đức Phật bảo Mahamati: “Nầy Mahamati, 
Niết Bàn nghĩa là thấy suốt vào trú xứ của 
thực tính trong ý nghĩa chân thật của nó. 
Trú xứ của thực tính là nơi mà một sự vật 
tự nó trú. Trú trong chính cái chỗ của 
mình nghĩa là không xao động, tức là mãi 
mãi tĩnh lặng. Nhìn thấy suốt vào trú xứ 
của thực tính đúng như nó nghĩa là thông 
hiểu rằng chỉ có cái được nhìn từ chính 
tâm mình, chứ không có thể giới nào bên 
ngoài như thế cả.” Sau khi Đức Phật vắng 
bóng, hầu hết các thảo luận suy luận siêu 
hình tập trung quanh để tài Niết Bàn. Kinh 
Đại Bát Niết Bàn, những đoạn văn bằng 
tiếng Bắc Phạn vừa được phát kiến mới 
đây, một ở Trung Á và đoạn khác ở Cao 
Dã Sơn cho thấy một thảo luận sống động 
về các vấn để như Phật tánh, Chân như, 
Pháp giới, Pháp thân, và sự khác nhau 
giữa các ý tưởng Tiểu Thừa và Đại Thừa. 
Tất cả những chủ điểm đó liên quan đến 
vấn đề Niết Bàn, và cho thấy mối bận tâm 
lớn của suy luận được đặt trên vấn để vô 


cùng quan trọng nây——Nirvana consists of 
“nr` meaning exit, and “vana` meaning 
craving. NÑirvana means the extinguishing 
or liberating from existence by ending all 
suffering. So Nirvana 1s the total 
extnction of desires and sufferings, or 
release (giải thoát). It ¡is the final stage of 
those who have put an end to suffering by 
the removal of craving from their mind 
(Tranquil extinction: Tịch diệ—ExtInction 
or extinguish: Diệt) —lInaction or without 
effort: Vô vi—No rebirth: Bất sanh— 
Calm joy: An lạc —lransmigration to 
extnction: Diệt độ). In other word, 
Nữvana means extinction of Ignorance 
and craving and awakening to Iinner Peace 
and Freedom. Nirvana with a small “n” 
síands agaInst samsara or birth and death. 
Nirvana also refers to the state of 
liberation through full enliphtenment. 
Nirvana 1s also used in the sense of a 
return to the original purity of the Buddha- 
nature after the disolution of the physical 
body, that 1s to the perfect freedom of the 
unconditioned state. The supreme goal of 
Buddhist endeavor—An attainable sfate In 
this lfe by right asprration, purity of Híe, 
and the eliminaton of egoism—The 
Buddha speaks of Nrrvana as “Unborn, 
unoriginated, uncreated, and unformed,” 
contrasing with the born, originated, 
created and formed phenomenal world. 
The ulimate state 1s the Nirvana of No 
Abode (Apratisthita-nirvana), that Is to 
say, the atfainment of perfect freedom, not 
being bound to one place. Nirvana 1s used 
in both Hinayana and Mahayana Buddhist 
schools. In the Lankavatara Sutra, the 
Buddha told Mahamati: “Oh Mahamati, 
Nữưvana means seeing In(o the abode of 
realify In Ifs true significance. The abode 
Of reality 1s where a thing stands by 1tself. 
To abide 1n one”s self-statlon means not to 
be astir, I.e., to be eternally quiescent. By 


qI) 


1624 


seeing into the abode of realify as 1t IS 
means to understand that there 1s only 
what is seen of one”s own mind, and no 
external  world After the 
Buddha's  departure, of the 
metaphysical discussions and speculations 
centered around the subject of Nirvana. 
The Mahaparinrvana Sutra, the Sanskrit 
fragments 
recently, one in Central Asia and another 
1n Koyasan, indicates a vivid discussion on 
the questons as to what 1s “Buddha- 
nature, “Thusness, “the of 
Prinnciple,  “Dharma-body' the 
distinction between the Hinayana and 
Mahayana ideas. All of these topics relate 
to the problem of Nirvana, and indicate 
the great amount of speculationundertaken 
on this most Importanf question. 
Đặc tánh Niết 
characteristics of Nirvana 


as such.” 


ImoS£ 


of which were điscovered 


Realm 
and 


của Bàn—The 


(A) Đặc tính tổng quát của Niết Bàn— 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 


7) 
8) 
9) 


10) 
a) 


b) 
C) 


(B) 


General characteristics of Nirvana: 
Thường Trụ: Permanent. 

Tịch Diệt: Tranquil extinguish. 
Bất Lão: No Aging. 

Bất Tử: No Death. 

Thanh Tịnh: Purity. 


Giải Thoát Release—Liberated from 
©xistence. 
Vô Vị: Inacion—W(thout efforE— 
Passiveness. 


Bất Sanh: No rebirth. 

An lạc: Calm Joy. 

Diệt Độ: Transmigration to extinction 

Diệt Sanh Tử: Cessaton of rebirth— 
Extncion or end of all retun to 
Teincarnation. 

Diệt Tham Dục: Extinction of passion. 
Chấm dứt hết thấy khổ đau để đi vào an 
lạc: Extinction of all misery and entry into 
blIss. 

Đặc Tính riêng của Niết Bàn—Special 
characteristics of Ñirvana: 


5 


2) 


Niết Bàn có thể được vui hưởng ngay 
trong kiếp nầy như là một trạng thái có 
thể đạt được: Nirvana may be enjoyed in 
the present life as an attainable state. 
Theo Kinh Niết Bàn thì Niết Bàn có đầy 
đủ những bản chất của cõi siêu việt sau 
đây —According to the Nïirvana Suữa, 
Nưvana has all of the followings 1n the 
transcendenfal realm: 

Thường (không cón bị chi phối bởi vô 
thường): Permanence (permanence versus 
1mpermanence). 

Lạc: Bliss (Bliss versus suffering). 

Ngã: Personality (Supreme self versus 
personal ego). 

Tịnh: Purity (Equanimity versus anxIety). 
Niết Bàn có đầy đủ những bản chất sau— 
Nưvana has all of the following 
characteristics—See Niết Bàn Bát VỊ. 
Theo Bồ Tát Long Thọ trong Triết Học 
Trung Quán, Niết Bàn hoặc thực tại tuyệt 
đối không thể là hữu (vật tổn tại), bởi vì 
nếu nó là hữu, nó sẽ bị kểm chế ở nơi 
sanh, hoại, diệt, vì không có sự tổn tại nào 
của kinh nghiệm có thể tránh khỏi bị hoại 
diệt. Nếu Niết Bàn không thể là hữu, thì 
nó càng không thể là vô, hay vật phi tổn 
tại, bởi vì phi tồn tại chỉ là một khái niệm 
tương đối, tùy thuộc vào khái niệm hữu 
mà thôi. Nếu chính “hữu: được chứng 
minh là không thể áp dụng cho thực tại, 
thì vô lại càng không thể chịu nổi sự soi 
xét chi li, bởi vì “vô” chỉ là sự tan biến của 
“hữu' mà thôi.` Như vậy khái niệm “hữu” 
và 'vô` không thể áp dụng đối với thực tại 
tuyệt đối, lại càng không thể nghĩ tới 
chuyện áp dụng những khái niệm nào 
khác, bởi vì mọi khái niệm khác đều tùy 
thuộc vào hai khái niệm nầy. Nói tóm lại, 
tuyệt đối là siêu việt đối với tư tưởng, và 
vì nó siêu việt đối với tư tưởng nên nó 
không thể được biểu đạt bằng tư tưởng, 
những gì không phải là đối tượng của tư 
tưởng thì chắc chắn không thể là đối 


(III)Phân 


Ù) 


1625 


tượng của từ—According to 
Nagarjuna the 
Madhyamaka Philosophy, the absolute 1s 
transcendent to both thought and speech. 
Neiher the concept of “bhava'” 
“abhava' 1s applicable to It. Ñirvana or the 
Absolute Reality cannot be a “bhava” or 
empirical existence, for im that case 1f 
would be subject to origination, decay, and 
death; there Is no empirical existence 
which 1s free from decay and death. If It 
cannot be “bhava” or existence, far less 


ngôn 
Bodhisattva in 


nOof 


can 1t be “abhava” or non-existence, for 
non-existence 1s only the concept of 
absence of existence (abhava). When 
“bhava' 1fself is proved to be Iinapplicable 
to Reality, “abhava” cannot stand scrutiny, 
for abhava Is known only as the 
disappearance of “bhava.” When the 
concept of “bhava” or empirical existence, 
and “abhava” or the negation of bhava 
cannot be applied to the Abslute, the 
quesftion of applying any other concept to 
1t does not arise, for all other concepfs 
depend upon the above two. In summary, 
the absolute ¡is transcendent to thoupht, 
and because 1t 1s transcendent to thought, 
It IS Inexpressible. What cannot be an 
object of thought cannot be an object of 
speech. 

Niết Bàn Categories of 
Nrvana: Theo Keith trong Trung Anh 
Phật Học Từ Điển, có hai loại Niết Bàn— 
According to Keith in The Dictionary of 
Chinese-English Buddhist Terms, there 
are two kinds of Nirvana: 

Hữu Dư Niết Bàn: Saupadisesa-nibbana 
(p Hữu Dư Y—Những vị đã đắc quả 
Niết Bàn, cái nhân sanh tử luân hồi đã 
hết, nhưng quả khổ ngũ uẩn vẫn chưa 
hoàn toàn dứt hẳn. Vị Thánh nầy có thể 
nhập Niết Bàn ngay trong kiếp nầy, nhưng 
phải đợi đến lúc thân ngũ uẩn chết đi thì 
quả khổ mới thật sự chấm dứt —Nirvana 


loại 


2) 


with 
residue—— 


remnant—NIrvana 
remainder—NIrvana with 
Nữrvana reached by those enlightened 
beings who have not yet completely rid 
themselves of their samsaric burden of 
skandhas—The has 
annihilated, but the remnant of effect still 
remains. A saint may enter Into this 
nirvana during life, but has continue to 
live In this mortal realm (has not yet 
eliminated the five aggregates) ti the 
death of his body—See Hữu Dư Niết Bàn. 
Vô Dư Niết Bàn: Anupadisesa-nibbana or 
Khandha-parinibbana (p)—Vô Dư Y——Nơi 
không còn nhân quả, không còn luân hồi 
sanh tử—Remnantless Nirvana or nirvana 


with a 


Cause been 


without residue—WRhere there are no 
more cause and effect, the connection 
with the chain of mortal life being ended. 
A saint enters this perfect nirvana upon 
the death of his body (the aggregates have 
been eliminated)—Final 
Nothng remaining—No further mortal 


suffering—See Vô Dư Niết Bàn. 


niIrvana—— 


(IV)Những vấn để liên quan đến Niết Bàn— 


5 


Problems concerning Nirvana: 

Theo Kinh Pháp Cú, mỗi khi có người hỏi 
Phật còn tổn tại sau khi chết hay không, 
hay Ngài đi vào thế giới nào sau khi Niết 
Bàn, luôn luôn Ngài im lặng. Khi Phật im 
lặng trước một câu hỏi cần trả lời là 
“phải” hay “không,” thì sự im lặng của 
Ngài thường có nghĩa là thừa nhận. Nhưng 
sự im lặng của Ngài trước câu hỏi về Niết 
Bàn là bởi vì thính giả của Ngài không thể 
hiểu nổi cái triết lý sâu xa nằm trong đó: 
In the Dharmapada Sutra, whenever the 
Buddha was asked by a questioner 
whether he was to live after death or what 
sort of world he was to enter after 
Nưrvana, he always remained silent. When 
the When the Buddha remained silent to a 
quesfion requiring an answer of “yes” or 
“no,” his silence usually meant assent. Ut 


2) 


3) 


1626 


his silence on the question concerning 
Nrvana was due to the fact that his 
listeners could not understand the 
profound philosophy 1nvolved. 

Vấn để then chốt của đạo Phật, dù chủ 
trương hình thức hay chủ trương duy tâm, 
đều quy vào sự tận diệt phiền não; bởi vì 
trạng thái méo mó đó của tâm được coi 
như là cội nguồn của tất cả mọi tội lỗi 
trong đời sống con người. Phiển não có 
thể bị diệt tận ngay trong hiện thế. Do đó, 
giải thoát sự méo mó như thế của tâm là 
đối tượng chính của tu trì trong Phật giáo. 
Niết Bàn hay sự tận diệt của phiền não, 
của dục vọng, của giác năng, của tâm trí, 
và ngay cả diệt tận ý thức cá biệt của con 
người: The main problem of Buddhism 
eiher formalisic or Idealistic, was 
concerning the 
passion, because this distorted state of 
mind 1s considered to be the source of all 
evils of human life. Human passion can be 
extinguished even during one”s lifetime. 
Therefore liberation from such disorder of 
mind 1s the chief object of Buddhist 
culture. Nirvana means the extinction of 
passion, of desire, of sense, of mind, and 
even of individual conscIousness. 

Trong tâm của người theo đạo Phật, Niết 
Bàn không chứa bất cứ ý tưởng thần thánh 
hóa nào về Đức Phật. Nó đơn giản chỉ cho 
sự liên tục vĩnh cửu của nhân cách của 
Ngài trong ý nghĩa cao nhất của chữ nầy. 
Nó chỉ cho việc trở về Phật tánh bản hữu 
của Ngài, là thân Chánh Pháp của Ngài 
chứ không phải là thân kinh điển như một 
số lầm tưởng. Pháp có nghĩa là lý thể mà 
Phật đã nhận được trong giác ngộ viên 
mãn. Niết bàn là thân lý thể không bị hạn 
cuộc trong ngôn ngữ nào cả: To Buddhist 
mind, Nrvana did not contain any Idea of 
deification of the Buddha. It simply meant 
the eternal continuation of his personality 
1n the hiphest sense of the word. lt meant 


extincion of human 


4) 


5) 


6) 


returning to his original state of Buddha- 
nature, which 1s his Dharma-body, but not 
his scripture-body as misunderstood by 
people. Dharma means the 1“eal' 'tself 
which the Buddha conceived In his perfect 
Enliphtenment. Nirvana 1s this Ideal body 
which Is without any restricting conditions. 
Các nhà chủ trương hình thức chủ trương 
kinh điển là sự biểu dương trọn vẹn cho lý 
thể của Phật. Do đó họ quan niệm Phật 
vĩnh viễn tổn tại trong thân giáo pháp, còn 
Niết Bàn là diệt tận vô dư của Ngài: The 
formalists, on the other hand, hold that the 
Scripfure 1s the perfect representation of 
the ideal of the Buddha. 
opinion that the Buddha lives forever In 


Hence their 


the scripture-body, Nirvana being his 
enfire annhilaion and extinction 
otherwise. 


Nguyên lý Niết Bàn hay trạng thái tắt lửa 
trong ánh sáng của thời gian và không 
gian. Đối với các triết gia, nhất là triết gia 
Ấn Độ, nếu tin rằng không gian và thời 
gian là vô hạn, thì đó là một ảo tưởng: 
The principle of Nirvana or the state of a 
fire blown out in the light of space and 
time. Ïlt was an illusion on the part of 
philosophers, especlally 
Indian philosophers, to believe that space 
and time were Infinite. 

Tuy nhiên, đạo Phật chưa từng nói không 
gian và thời gian là vô hạn, vì đạo Phật 
coi chúng là những chất thể vật lý. Lý 
thuyết không gian xoắn ốc do các nhà vật 
lý học hiện đại để ra, khá đả thông thuyết 
Niết Bàn. Vũ trụ hay pháp giới nói theo 
thuật ngữ là khu vực được chiếm cứ bởi 
không gian và thời gian, và trong khu vực 
đó chúng kiểm soát những ngọn sóng của 
hiện hữu. Vậy trên thực tiễn, thế giới 
thời-không là đại dương của những làn 
sóng sinh tử. Nó là môi trường của chu kỳ 
sinh tử, thế giới của sáng tạo, của năng 
lực, của nhân duyên, của ý thể, của tự tạo, 


some of the 


a) 


b) 


1627 


và của biến hành. Nó là môi trường của 
dục, của sắc và tâm: Buddhism, however, 
has never treated space and time as 
Infinite, for Buddhism takes them to be 
physical matters. The theory that space 1s 
curved, set forth by modern physicists, has 
considerably facilitated the elucidation of 
the doctrine of Nirvana. The unIverse, or 
the Realm of Principle (Dharmadhatu) as 
1t 1s technically called, 1s the reglon which 
1S Occupied by space and time and ïn 
which they control all the waves of 
existence. So In practice, the space-tine 
world 1s the ocean of the waves of life and 
death. It is the sphere of the flowing 
cycles of life or samsara, the world of 
Creation, of energy, of action, of causation 
and ideation, of self-creaton and of 
dynamic becoming. I( 1s the sphere of 
desire, matter (form) and mind. 

Không gian được coi như là một trong ngũ 
đại hay năm hành chất, và đôi khi nó được 
trình bày là có hình dáng tròn: Space 1s 
considered one of the five elements 
(earth, water, fire, air, and space), and It 1s 
Ssometimes represented to be of round 
shape. 

Một số trường phái coi thời gian là thực 
hữu, một số khác nói nó bất thực. Nhưng 
cần ghi nhận đặc biệt rằng thời gian chưa 
hề được coi như hiện hữu tách biệt không 
gian . Thế có nghĩa là, mọi loài và mọi vật 
đều có thời gian của riêng nó. Không gian 
và thời gian luôn luôn nương nhau. Loài 
người có trường độ sống trung bình, hay 
tuổi thọ khoảng trăm năm. Nhưng có 
người nói loài hạc lại sống cả ngàn năm, 
rùa sống tới vạn tuổi. Với các loài trời, 
người ta nói một ngày một đêm của chúng 
dài bằng cả 50 năm của người trần gian. 
Trái lại, ruồi nhặng chỉ sống ngắn ngủi 
trong một ngày:Tme 1s treated as real in 
some schools while in other schools 1t 1s 
But 1í 1s to be 


treated as unreal. 


particularly noted that time has never 
been considered to exist separately from 
space. That Is to say, every being or thing 
has time of Its own. Space and time are 
always correlative. Men have an average 
lifetime of one hundred years. But a crane 
1s said to live for a thousand years, and a 
forfoise even ten thousand years. And with 
the heavenly beings, their one day and 
nipht Is said to be as long as the whole 
fifty years of the earthly men. A day-fly, 
on the other hand, live a short wave-length 
of only one day. 


(V) Lời Phật dạy về Niết Bàn trong Kinh Pháp 


Cú —The Buddha”s teaching on Nirvana In 
the Dharmapada Sutra: Một số sinh ra từ 
bào thai, kẻ ác thì đọa vào địa ngục, người 
chính trực thì sinh lên chư thiên, nhưng cõi 
Niết bàn chỉ dành riêng cho những ai đã 
diệt sạch nghiệp sanh tử—Some are born 
in a womb; evil-doers are reborn ¡in hells; 
the righteous people go to blissful states; 
the undefiled ones pass away Into Nirvana 
(Dharmapada 126). 


Niết Bàn An Lạc Vĩnh Cửu: Eternal 
peace-Nirvana. 

Niết Bàn Ấn: See Niết Bàn Tịch Tĩnh Ấn. 
Niết Bàn Bát Vị: Tám loại pháp vị đầy đủ 
của Niết Bàn—The eight rasa, ¡.e. flavours or 
characfteristics of nirvana. 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 


Thường Trụ: Permanence. 

Tịch Diệt: Peace. 

Bất Lão: No growing old. 

Bất Tử: No death. 

Thanh Tịnh: Purity. 

Hư Không Siêu Việt: Transcendence. 
Bất Động: Unperturbedness. 

Khoái Lạc: Joy. 


Niết Bàn Bất Sinh: Anutpado-nirvanam 
(skÐ——Nrrvana means no-birth (anything that 1s 
subJect to birth-and-death 1s not Nirvana). 

Niết Bàn Châu: Niết Bàn Châu hay dòng 
sanh tử, nơi mà Đức Phật cứu vớt chúng sanh 
bằng thuyển Bát Chánh—Nirvana-island, ¡.e. 


1628 


the stream of mortality, from which stream the 

Buddha save men with his eipht-oar boat of 

truth. 

** For more Information, please see Bát 

Chánh Đạo. 

Niết Bàn Cung: Cung điện Niết Bàn của các 

bậc Thánh—The nirvana palace of the saints. 

Niết Bàn Đường: Diên Thọ Đường—Tĩnh 

Hành Đường—Vô Thường Viện—Nơi đưa chư 

Tăng đau nặng đến để nhập diệt, về hướng 

mặt trời lặn, góc tây bắc của tự viện —The 

nirvana hall, or dying place of a monk ím a 

monastery, 1n the direction of the sunset at the 

north-west cOrner. 

Niết Bàn Giới: Nirvana-dhatu (skU—Niết 

Bàn có thể tàng giữ muôn đức vô vi, nơi sanh 

ra các việc lợi lạc thế gian và xuất thế gian, 

một trong tam pháp vô vi—The realm of 
nirvana (the abode of Nirvana), or bliss, where 
all virtues are stored and whence all good 
comes, one of the three dharmas of Inactlon—— 

See Tam Vô Vị Pháp. 

Niết Bàn Hội: Lễ kỷ niệm ngày Đức Phật 

nhập diệt, ngày rằm tháng hai (có nơi cho là 

ngày 8 tháng 2, ngày 8 tháng 8, ngày rằm 
tháng ba, hay ngày 8 tháng chín) —The 

Nirvana assembly, seeond moon 15” day, on 

the anniversary of the Buddha”s death (some 

countries believe on different dates, 8 of 2"d 

moon, 8! of 8! moon, 15" of 3'° moon, or 8* of 

9” moon). 

Nit Bàn Hữu Dư: Nivana with 

remainder—See Niết Bàn (C) (1), and Hữu Dư 

Niết Bàn. 

Niết Bàn Kinh: Nirvana Sutra—Có hai bộ— 

There are fwO V€TSIONS: 

I1) Tiểu Thừa—Hinayana: 

a)_ Phật Bát Nê Hoàn Kinh, do Bạch Pháp Tổ 
đời Tây Tấn dịch—The Mahaparinirvana 
Sutra, translated Into Chinese by Po-Fa- 
Tsu from 290 to 306 A.D. of the Western 
Chin dynasty. 


b) 


c) 


) 


2) 
a) 


b) 


đ) 


©) 


Đại Bát Niết Bàn Kinh, do ngài Pháp 
Hiển dịch năm 118—The 
Mahaparinirvana Sutra, translated by Fa- 
Hsien around 1 18. 

Bát Nê Hoàn Kinh, dịch giả vô danh— 
The Mahaparimrvana Sutra, translator 
unknown. 

Tiểu Thừa Niết Bàn Kinh trong Kinh 
Trung Bộ—The Hinayana Nirvana Sutra 
in the Middle Length Discourses of the 
Buddha. 

Đại Thừa—Mahayana: 

Phật huyết Phương Đẳng Bát Nê Hoàn 
Kinh, do ngài Pháp Hộ Đàm Ma La Sát 
đời Tây Tấn dịch sang Hoa ngữ khoảng 
những năm 256 đến 316 sau Tây Lịch— 
Caturdaraka-samadhi-sutra, translated into 
Chinese by Dharmaraksa of the Western 
Chin 256-316 A.D. 

Đại Bát Nê Hoàn Kinh, do ngài Pháp 
Hiển cùng với ngài Giác Hiển Phật Đà 
Bạt Đà La đời Đông Tấn dịch sang Hoa 
ngữ khoảng những năm 317 đến 420 sau 


Tây Lịch —Mahaparinirvana Sutra, 
translated ¡into Chinese by Fa-Hsilen, 
topgcther with Buddhabhadra of the 


Eastern Chin around 317-420 A.D. 

Tứ Đồng Tử Tam Muội Kinh: Do Xà Na 
Quật Đa đời Tùy dịch sang Hoa ngữ, 
khoảng những năm 589 đến 618 sau Tây 
Lịch —Caturdaraka-samadhi-sutra, 
translated Into Chinese by Jnana-gupta of 
the Sui dynasty, around 589-618 A.D. 

Đại Bát Niết Bàn Kinh Bắc Bổn (đầy đủ) 
do Đàm Vô Sấm dịch sang Hoa ngữ vào 
khoảng những năm 423 sau Tây Lịch— 
The complete translaion of the 
Mahaparinrvana Sutra, northern book, 
translated by Dharmaraksa, around 423 
A.D. 

Đại Bát Niết Bàn Kinh Nam Bổn do hai 
nhà sư Trung Hoa là các ngài Tuệ Viễn và 
Tuệ Quân dịch sang Hoa ngữ —The 
Mahaparinirvana-sutra, produced in 


1629 


Chien-Yech, the modern Nan-King, by two 
Chinese monks, Hui-Yen and Hui-Kuan, 
and a literary man, Hsieh Ling-Yun. 
** For more Information, please see Kinh Đại 
Bát Niết Bàn. 
Niết Bàn Ky: Niết Bàn Hội—Lễ truy điệu 
Đức Phật nhập diệt vào ngày rằm tháng hai 
(treo tượng Niết Bàn, tụng Kinh Di Giáo)— 
The nirvana assembly, 2" moon 15” day, on 
the anniversary of the Budha's death. 
Niết Bàn Lạc: Cảnh vui sướng ở Niết Bàn, 
một trong ba niềm an lạc—Nirvana-joy or 
bliss, one of the three kinds of Joy. 
** For more Information, please see Tam Lạc. 
Niết Bàn Môn: 
Cửa vào Niết Bàn: The gate or door into 
NÑirvana. 
Cửa bắc nghĩa địa: The northern gate of a 
cemetery. 
Niết Bàn Nguyên Lý: The Principle of 
NÑirvana or Perfect Freedom. 
Để hiểu đạo Phật một cách chính xác, chúng 
ta phải bắt đầu ở cứu cánh công hạnh của 
Phật. Năm 486 trước Tây Lịch, hay vào 
khoảng đó, là năm đã chứng kiến thành kết 
hoạt động của Đức Phật vói tư cách một đạo 
sư tại Ấn Độ. Cái chết của Đức Phật, như mọi 
người đều rõ, được gọi là Niết Bàn, hay tình 
trạng một ngọn lửa đã tắt. Khi một ngọn lửa 
đã tắt, không thấy còn lưu lại một chút gì. 
Cũng vậy, người ta nói Phật đã đi vào cảnh 
giới vô hình không sao miêu tả được bằng lời 
hay bằng cách nào khác: To understand 
Buddhism properly we must begin at the end 
of the Buddha”s career. The year 486 B.C. or 
thereabouts saw the conclusion of theBuddha's 
activity as a teacher in India. The death of the 
Buddha 1s called, as ¡is well known, “Nirvana,” 
or “the sfate of the fire blown out.` When a fire 
1s blown out, nothing remain to be seen. So the 
Buddha was considered to have enetered Into 
an Invisible state which can In no way be 
depicted In word or in form. 


Trước khi Ngài chứng nhập Niết Bàn, trong 
rừng Ta La song thọ trong thành Câu Thi Na, 
Ngài đã nói những lời di giáo nầy cho các đệ 
tử: “Đừng than khóc rằng Đức đạo sư của 
chúng ta đã đi mất, và chúng ta không có ai để 
tuân theo. Những gì ta đã dạy, Pháp cùng với 
Luật, sẽ là đạo sư của các ngươi sau khi ta 
vắng bóng. Nếu các người tuân hành Pháp và 
Luật không hễ gián đoạn, há chẳng khác Pháp 
thân (Dharmakaya) của Ta vẫn còn ở đây mãi 
mãi: Just prior to his attaining Nirvana, In the 
Sala grove of Kusinagara, the Buddha spoke to 
His disciples to the following effect: “Do not 
wall saying “Our Teacher has pased away, and 
we have no one to follow.` What I have taught, 
the Dharma (ideal) with the disciplinary 
(Vinaya) rules, will be your teacher after my 
departure. If you adhere to them and practice 
them uninterruptedly, 1s 1t not the same as I1f 
my Dharma-body (Dharmakaya) remained 
here forever?” 

Dù có những lời giáo huấn ý nhị đó, một số đệ 
tử của Ngài đã nẩy ra một ý kiến dị nghị ngay 
trước khi lễ táng của Ngài. Do đó đương nhiên 
các bậc trưởng lão phải nghĩ đến việc triệu tập 
một đại hội trưởng lão để bảo trì giáo pháp 
chính thống của Phật. Họ khuyến cáo vua A 
Xà Thế lập tức ra lệnh cho 18 Tăng viện 
chung quanh thủ đô phải trang bị phòng xá cho 
các hội viên của Đại Hội Vương Xá: In spite 
of these thoughtful instructions some of his 
disciples were expressing a dissenting Idea 
even before his funeral. Ít was natural, 
therefore, for the mindful elders to think of 
calling a council of elders in order to preserve 
the orthodox teaching of the Buddha. They 
consulted King Ajatasatru who at once ordered 
the eiphteen monasteries around his capital to 
be repaired for housing the members of the 
coming Council of RaJagriha 

Khi thời gian đã tới, năm trăm trưởng lão được 
chọn lựa cùng hợp nhau lại. Ông A Nan đọc 
lại kinh pháp (Dharma) và pali đọc lại luật 
nghi (Vinaya). Thật ra không cần đọc lại các 


1630 


Luật, vì chúng đã được Phật soạn tập khi Ngài 
còn tại thế. Hội nghị đã kết tập tinh tấn về 
Pháp và Luật: When the time arrived five 
hundred selected elders met together. Ananda 
rehearsed the Dharmas (sutras) while Upali 
explained the origin of each of the Vinaya 
rules. There was no necessity of rehearsing the 
Vinaya rules themselves since they had been 
compiled during the Buddha's lifetime for 
weekly convocation for confessions. At the 
council a fine collection of the Dharma and the 
Vinaya was made, the number of Sutras Was 
decided, and the history of the disciplinary 
rules was compiled. 

Kết quả hoạt động của các trưởng lão được 
thừa nhận như là có thẩm quyển do những 
người có khuynh hướng chủ trương hình thức 
và thực tại luận. Tuy nhiên, có một số quan 
điểm dị biệt, Phú Lâu Na là một thí dụ, vị nầy 
sau bị giết chết lúc đang giảng pháp. Phú Lâu 
Na ở trong một khu rừng tre gần thành Vương 
Xá suốt thời đại hội, và được một cư sĩ đến 
hỏi, Ngài trả lời: “Đại hội có thể tạo ra một 
kết tập tinh tế. Nhưng tôi sẽ giữ những gì đã 
tự mình nghe từ Đức Đạo Sư của tôi.” Vậy 
chúng ta có thể cho rằng đã có một số người 
có các khuynh hướng duy tâm và tự do tư 
tưởng: The result of the elders” activity was 
acknowledged as an authority by those who 
had a formalistic and realistic tendency. There 
were , however, some who differed from them 
in their opinion. Purana, for Instance, wWas 
skilled in preaching. Purana was in a bamboo 
grove near Rajagriha during the council, and, 
being asked by some layman, 1s said to have 
answercd: “The council may produce a fine 
collection. But I will keep to what I heard from 
my teacher myself. So we may presume that 
there were some who had I1dealistic and free- 
thinking tendencIes. 

Niết Bàn Nguyệt Nhật: Ngày tháng Đức 
Thế Tôn nhập Niết Bàn, có nhiều thuyết, ngày 
rằm hay mồng 8 tháng hai; ngày mồng § tháng 
tám; ngày rằm tháng ba; ngày 8 tháng chín— 


The date of the Buddha's death, variously 
stated as 2" moon 15” or 8" day; 8” moon 8“ 
day; 3 moon 15” day; and 9” moon 8” day. 
Niết Bàn Phần: Một phân của Niết Bàn— 
The part or lot of nirvana. 

Niết Bàn Phật: 

Hình thức Niết Bàn của Phật (Ứng thân giáo 
hóa của Phật đã xong, lại thị hiện diệt độ)— 
The Nirvana-form of Buddha. 

Niết Bàn Tượng: The sleping Buddha, ¡.e. the 
Buddha entering nirvana—See Niết Bàn 
Tượng. 

See Câu Thị Na. 

Niết Bàn Phong: Gió Niết Bàn đưa tín hữu 
vào nẻo Bồ Để The nirvana-wind which 
wafts the believers Into bodhI. 

Niết Bàn Phược: Hệ phược của niết bàn hay 
niềm vui bám víu vào niết bàn mà không chịu 
vào Bồ tát địa để làm lợi cho chúng sanh— 
The fetter of nirvana, 1e. the desire for 
nirvana, entry upon the 
Bodhisattva life of saving others. 

Niết Bàn Sắc: Màu sắc niết bàn, như màu 
đen tượng trưng cho hướng bắc ——Nirvana- 
colour, 1.e. black representing north. 

Niết Bàn Sơn: Núi Niết Bàn vững chắc, đối 
lại với sự đổi thay của dòng luân hồi sanh tử— 


which hinders 


The steadfast mounfain of nirvana In contrasf 
with the changing stream of mortality. 

Niết Bàn Tăng: Nivasana (sk)—Nê Hoàn 
Tăng—Nê Phược Ta Na—Quyết Tu La—Nội 
y của chư Tăng Ni—An inner garment of 
monks and nuns. 

Niết Bàn Tế: Vùng hay khu vực niết bàn, đối 
lại với vùng của luân hồi sanh tử—The region 
of nirvana In confrast with the region with 
mortality or samsara (luân hồi sanh tử). 

Niết Bàn Thánh: Tên thường gọi của ngài 
Đạo Sinh đời Tần tìm thấy bộ Niết Bàn Kinh 
Lược Bản, phát minh ra nghĩa Phật thân 
thường trụ —AKA of T”ao-Shêng, pupil of 
Kumarajiva, who translated part of the NÑirvana 
sufra, asserted the eternity of Buddha. 


1631 


Niết Bàn Thành: Thành Niết Bàn, là nơi ở 
của các vị Thánh —-The Nirvana city, the 
abode of the saints. 

Niết Bàn Thực: Thực phẩm Niết Bàn, lấy 
dục vọng làm củi đốt, lấy trí huệ làm lửa, hai 
thứ chuẩn bị nấu thực phẩm Niết Bàn— 
Nrrvana food; the passions are faggots, wisdom 
1S fire, the two prepare nirvana as food. 

Niết Bàn Tịch Tĩnh Ân: 

I1) Pháp ấn Niết Bàn tịch tĩnh, một trong ba 
pháp ấn là vô thường, vô ngã và niết 
bàn —The seal or teaching of nirvana (one 
of the three proofs that the sutra was 
uffered by the Buddha, Its teaching of 
1mpermanence, non-ego, and nirvana). 

Ấn khế bảo chứng để được chứng quả niết 
bàn: The witness within to the attainment 


2) 


Of nirvana. 
Niết Bàn Tịnh Xá: Tên của một tịnh xá nổi 
tiếng trong thị xã Vũng Tàu. Tịnh xá được xây 
dựng vào năm 1969 trên triỀn núi Nhỏ ở Vũng 
Tàu và hoàn tất năm 1974. Tịnh xá gồm bốn 
tầng lầu, diện tích 1.000 mét vuông. Ở cổng 
vào tịnh xá có bức phù điêu long mã cao 4 
mét, rộng 2 mét, làm bằng nhiều mảnh sứ 
tráng men bể ghép lại. Đối diện là cây trụ 
phướn cao 21 mét, có 42 tầng, cũng ốp bằng 
những mảnh sứ tráng men bể có màu vàng đỏ, 
phía trên đầu chia thành hình ba nhánh sen. Ở 
chánh điện có tượng Phật Thích Ca nhập Niết 
Bàn, dài 12 mét, màu nâu hồng. Trên tầng ba 
có thuyển Bát Nhã đầu rồng, làm bằng xi 
măng đắp gạch men đủ màu, đài 12 mét. Tịnh 
xá còn giữ chiếc lư chạm hình tứ linh vật, đắp 
bằng các mảnh sứ bể rất công phu và khéo 
léo. Tịnh xá còn có một đại hồng chung cao 3 
mét 8, nặng 3 tấn 5—Name of a famous 
monastery, located in Vũng Tàu City. The 
monastery was built in 1969 on a slope of 
Mount Nhỏ and completed ¡in 1974. The 
monastery consists of four floors built on an 
area of 1,000 square meters. At the gateway, 
there is a bas-relief of a horse-dragon, 4 
meters hiph, 2 meters wide, made of pIeces of 


broken China earthernware. Across the bas- 
relief is a pennon pillar, 2l meters hiph, , with 
42 stairs with yellow and red enamelled tiles. 
On the upper part of the pilar emerge three 
branches of lotus. The statue of Buddha at His 
Parinirvana, I2 meters In heipht and pinkish 
brown 1n colour, is worshipped in the Main 
Hall. A dragon-deaded boat named Prajna, 12 
meters long, is made of cement covered by 
multcoloured enamelled tiles and placed on 
the third floor. The monastery has still kept an 
Incense burner having the shape of the four 
sacred animals. l( was cast painstakingly by 
pleces of broken China earthernware. A great 
bell of 3.8 meters in height, 3.8 meters In 
circumference and 3.5 tons in weight 1s also 
placed In the monastery. 

Niết Bàn Tông: Tông phái dựa vào Kinh 
Niết Bàn (một trong 13 tông phái Phật giáo 
Trung Quốc). Theo Giáo Sư Junjiro Takakusu 
trong Cương Yếu Triết Học Phật Giáo, dù việc 
nghiên cứu kinh Niết Bàn phát khởi ở cả hai 
miền Nam và Bắc, nhưng Niết Bàn tông lại 
được thành lập ở phương Nam, vì đa số học 
giả có tài năng đều quy tụ ở phương Nam. Về 
sau nầy khi tông Thiên Thai được thành lập thì 
Tông Niết Bàn được sáp nhập vào tông Thiên 
Thai—The based the 
Mahaparanrvana Sutra, one of the thirteen 
sec(s ¡in China (Đại Bát Niết Bàn Kinh). 
According to Prof. Junjiro Takakusu 1n The 
Essentials of Buddhist Philosophy, although 
the study of the Nirvana text sfarted and 
continued ¡n the South and ¡in the North, the 
Nivana School was founded in the South 
where most of the able scholars lived. When 
the T”ien-T”ai School appeared, the Southern 
branch of the Nirvana Sect merged In the 
T1en-T”a1 Sect. 

Niết Bàn Tướng: Tướng nhập diệt hóa thân 
thứ tám của Đức Phật, tức là tướng nhập diệt 
của Đức Thế Tôn (Đức Phật giáo hóa chúng 
sanh đến năm 80 tuổi thì hóa duyên hết, ngài 
liền đến giữa hai cây Ta La bên bờ sông Bạt 


school on 


1632 


Đề, tại thành Câu Thi Na, vùng trung Ấn Độ, 
thuyết giảng xong Kinh Niết Bàn rồi nhập 
diệt) —The 8® sien of the Buddha, his entry 
1nto nirvana, 1.e. his death, after delivering “1n 
one day and nighf” the Parinirvana Sutra. 

Niết Bàn Tượng: Ứng thân giáo hóa của 
Phật đã xong, lại thị hiện diệt độ. Chỉ còn lại 
tượng Niết Bàn (lúc ngài nhập diệt an nhiên tự 
tại giống như lúc ngài nằm ngủ)—The 
sleeping Buddha, 1e. the Buddha entering 
nirvana. 

Nit Bàn Vô Dư: Nivana without 
remainder—See Niết Bàn (C)(2), and Vô Dư 
Niết Bàn. 

Niết Ca La: Niskala (skt). 

Tuyệt chủng tử: Không hột—Seedless. 

Bất khả phân: Indivisible. 

Sống trong giây phút ngắn ngủi: A short time 
to live. 

Một thời gian ngắn: A short time. 

Tạm thời: Temporary. 

Niết Lý Để: Nirrt (skt). 

Sự hoại diệt: Destruction. 

Vị Nữ Thần của tử thần và sự hoại diệt, cai 
quản phía tây nam (Thần Niết Lý): The 
goddess of death and corruption, regent of the 
south-west. 

Niết Lý Để Phương: Hướng tây nam—The 
south-west quarter. 

Niết Mạt: Nimat or Calmadana (skt)—Theo 
Eitel trong Trung Anh Phật Học Từ Điển, Niết 
Mạt là một vương quốc và thành phố cổ, nằm 
về phía đông nam biên giới sa mạc Gobi— 
According to Eiel in The Dictionary of 
Chinese-English Buddhist Terms, Calmadana 
1s an anclent kingdom and city at the south- 
east borders of the desert of Gobi. 

Niệu Sàng Quỷ Tử: Loài quỷ luôn đi tiểu 
vô cùng hôi thúi—A urinating ghost. 

Nín: To be silent—To hold one”s tongue. 

Nín Bặt: To stop suddenly. 

Nín Hơi: To hold oneˆs breath 

Nín Cười: To refrain from laughing 








Ninh: Thà là —Better than—Rather. 
Ninh An: Dễ chịu —At ease—Reposeful. 
Nịnh: To flatter. 

Níu: To grab——To catch—To cling. 

No Ấm: To be ín comfort. 

Noãn: Ấm—Warm—To warm. 








Noãấn Liêu: Còn gọi là Noãn Động, Noãn 
Tịch, hay Noãn Tự. Người mới vào tự viện 
được cúng dường hay được sắm sửa cho những 
thứ như trà, quả, vân vân. Cũng chỉ người mới 
vào phải mua sắm những thứ nầy để mời 
những người đã trụ tại đây từ trước —Presenfs 
Of tea, fruit, etc., broupht to a monasfery, or 
offered to a new arrival. 

Noãn Pháp: Pháp đầu tiên trong tứ gia hạnh; 
trong giai đoạn nầy hành giả chỉ trụ tâm nơi tứ 
diệu đế—The first of the four good roots; the 
stage In which dialetic processes are left 
behind and the mind dwells only on the four 
dogmas and sixteen disciplines. 

Noãn Sanh: Những loài từ trứng mà sanh ra, 
một trong tứ sanh —Form of oviparous birth., 
as with birds, one of the four ways of coming 
1nfO eXIs(ence. 

#* For more Information, please see Tứ Sanh. 
Nói: Vatii (p)—Vakti (skÙ To speak—To 
Ssay—To tell. 

Nói Ấp Úng: To speak indistinctly. 

Nói Chuyện Vô Ích: Idle talk. 

Nói Dối: Lying. 

(A) Nghĩa của nói dố—The meanings of 
lying—See Ngũ Giới (4), Bất Vọng Ngữ, 
Bất Ỷ Ngữ, and Vọng Ngữ. 

Theo Đức Phật và Phật Pháp của Hòa 
Thượng Narada, có bốn điều kiện cần 
thiết để tạo nên nghiệp nói dối— 
Accordng to The Buddha and His 
Teachings, there are four conditions that 
are necessary fo complete the evil of 
lying: 

1) Có sự giả dối không chân thật: An untruth. 


(B 


` 


1633 


2) Ý muốn người khác hiểu sai lạc sự thật: 
Decerving Intention. 


3) Thốt ra lời giả dối: Utterance. 

4) Tạo sự hiểu biết sai lạc cho người khác: 
Actual deception. 

(C) Theo Đức Phật và Phật Pháp của Hòa 
Thượng Narada, có những hậu quả không 
tránh khỏi của sự nói dối—According to 
The Buddha and His Teachings, written by 
Most Venerable Narada, there are some 
ineviable consequences of lying as 
follow: 

I1) Bị mắng chưởi nhục mạ: Being subject to 
abusive speech. 

2) Tánh tình đê tiện: Vilification. 

3) Không ai tín nhiệm: Ủntrustworthiness. 

4)_ Miệng mồm hôi thúi: Stinking mouth. 


Nói Dông Dài: To talk at length. 

Nói Đúng: To speak accurately. 

Nói Gạt: To mislead someone by lying. 
Nói Gièm: To hint. 

Nói Gở: To talk of bad omen. 


Nói Hành: To backbie—To speak ilH of 
someone. 


Nói Hớt: 
COnVersafion. 


To mmterupt (mtrude) 1m a 
Nói Huyền Thuyên: Vacala or Vagvana 
(skÐ——TO talk too much—Chattering. 

Nói Khác Làm Khác: Talking is one thing, 
but doïng 1s another. 

Nói Khe Khếẽ: To speak ¡in a low voice. 

Nói Khích: To give someone encouragement. 
Nói Khoác: To boast about—To brag. 

Nói Lắng: To divert by speaking on another 
subJect. 

Nói Lắp Bắp: To stutter—To gabble. 

Nói Lầm Bầm: Japati (p & sk—See Nói 
ầm. 


áE 


ói Lẩy: To talk in an aggressive tone. 
ồi Lên: To talk secretly 

Nói Leo: To interrupt adult. 

ói Léếp Nhép: Vacata (skt)——Talkative. 


Z Z 








Z 


Nói Liều: To speak thoughtlessly. 

Nói Lậu: To repeat like a parrot. 

Nói Lời Đâm Thọc: Pisunavaca (p). 

Nghĩa của nói lời đâm thọc—The meaning of 
“slander” or pisunavaca: Nói lời đâm thọc là 
có nói không, không nói có để gây chia rẽế— 
To slander means to tw1sf SfOrI©S. 





Theo Đức Phật và Phật Pháp của Hòa Thượng 
Narada, có bốn điều kiện cần thiết để thành 
lập nghiệp nói lời đâm thọc—According to 
The Buddha and His Teachings, written by 
Most Venerable Narada, 
conditions that are necessary to complete the 
evil of slandering: 

Những người là nạn nhân của sự chia rẽ: 
Persons that are to be divided. 

Ý muốn phân ly những người ấy hay ý muốn 
lấy lòng một người: The intention to separate 


there are fÍour 


them or the desire to endear oneself to 
another. 
Cố gắng để thực hiện sự phân ly: 


Corresponding effort. 
Thốt ra lời nói đâm thọc: The communication. 


Theo Đức Phật và Phật Pháp của Hòa Thượng 
Narada, đây hậu quả không tránh khỏi của sự 
nói lời đâm thọc—According to The Buddha 
and His Teachings, there is one inevifable 
consequences of slandering: BỊ chia rẽ với bạn 
bè—The dissolution of friendship without any 
sufficient cause. 

Nói Lời Hung Ác: Harsh spech. 

Nói Lời Nhằm Nhí: Samphappalapa (p)— 
Nói lời nhảm nhí vô ích —Frivolous talk. 

Theo Hòa Thượng Narada trong Đức Phật và 
Phật Pháp, có hai điều kiện cần thiết để thành 
lập nghiệp nói lời nhảm nhí vô ích—According 
to Most Venerable in The Buddha and His 
Teachings, there are two conditions that are 
necessary to complete the evil of frivolous 
talk: 

Ý muốn nói chuyện nhẳm nhí: The inclination 
towards frivolous talk. 


1634 


Thốt ra lời nói nhảm nhí vô ích: Its narration. 


Theo Đức Phật và Phật Pháp của Hòa Thượng 
Narada, đây là những hậu quả không tránh 
khỏi của việc nói lời nhằm nhí—According to 
The Buddha and His Teachings, written by 
Most Venerable Narada, these are the 
1nevifable consequences of frivolous talk: 

Các bộ phận trong cơ thể bị khuyết tật: 
Defective bodily organs. 

Lời nói không minh bạch rõ ràng (làm cho 
người ta nghi ngờ): Incredible speech. 

Nói Lời Thô Lỗ: Pharusavaca (p}—Lời nói 
thô lỗ cộc cằn—Harsh speech. 

Theo Hòa Thượng Narada trong Đức Phật và 
Phật Pháp, có ba điều kiện cần thiết để thành 
lập nghiệp nói lời thô lỗ—According to The 
Buddha and His Teaching, wriften by Most 
Venerable Narada, there are three conditions 
that are necessary to complete the evil of 
harsh speech: 

Một người khác để cho ta nói lời thô lỗ: 
person to be abused. 

Tư tưởng sân hận: Angry thought. 

Thốt ra lời thô lỗ: The actual abuse. 


A 


Theo Đức Phật và Phật Pháp của Hòa Thượng 
Narada, đây là những hậu quả không tránh 
khỏi của sự nói lời thô lỗ cộc cằn——According 
to The Buddha and His Teachings, written by 
Most Venerable Narada, these are Iinevitable 
consequences of harsh speech: 

Không làm gì hại ai cũng bị họ ghét bỏ: Being 
detested by others though absolutely harmless. 
Tiếng nói khàn khàn, chứ không trong trẻo: 
Having a harsh voIce. 

Nói Lớn Tiếng: To talk loud. 

Nói Lưỡng Lự: To speak hesitatingly. 

Nói Lưu Loát: To speak fluently 

Nói Một Đường Làm Một Nẻo: To talk in 
one way and act in another way 

Nói Một Mình: To speak (talk) to oneself. 








Nói Ngập Ngừng: To speak ¡in a hesitating 

Way. 

Nói Nghiềm Trang: To speak in earnest 

Nói Nhây: To be everlastingly repeating the 

Same SfOFÿ. 

Nói Nhiều: Talkative. 

Những lời Phật dạy về “Nói nhiều” trong Kinh 

Pháp Cú The Buddhas teachings on 

“Talkative” In the Dharmapada Sutra: 

Chẳng phải cậy nhiều lời mà cho là người có 

trí, nhưng an tịnh không cừu oán, không sợ hãi 

mới là người có trí—A man 1s not called a 

learned man because he talks much. He who 1s 

peaceful, without hatred and fearless, 1s called 

learned and wise (Dharmapada 258). 

Chẳng phải cậy nhiều lời mà cho là người hộ 

trì Chánh pháp, nhưng tuy ít học mà do thân 

thực thấy Chánh pháp, không buông lung, mới 

là người hộ trì Chánh pháp—A man 1s not 

called a guardian of the Dharma because he 

talks muụch. He who hears litle and sees 

Dharma mentally, acts the Dharma well, and 

does not neglect the Dharma, 1s indeed, a 

follower in the Dharma (Dharmapada 259). 

Nói Như Vẹt: To speak like a parrot. 

Nói Phách: To brag——To boast. 

Nói Phớt Qua: To scratch the surface of the 

subJect. 

Nói Quàng Xiêng: Talk nonsense. 

Nói Quanh: To beat about the bush. 

Nói Sảng: To rave. 

Nói Suông Sã: To use familiar terms with a 

SUP€TIOT D€TSOn OT a Sfranger. 

Nói Thẳng: To speak openly. 

Nói Thầm: Nói thầm: Japati (p & skU)—Nói 

lâm bầm—To murmur—To mutter—To speak 

to oneself—To whisper. 

I) Đang nói thầm: Japanam (p)—lapa 
(skÐ——Mutteringe—Whispering. 

Nói Thật: To tell (speak) the truth. 

Nói TỉỶ Mi: To tell all the details. 

Nói Toạc Ra: To speak openly. 














1635 


Nói Tốt: To speak well of someone. 

Nói Trái Lại: To contracdict. 

Nói Trôi Chảy: See Nói Lưu Loát. 

Nói Trước: To speak first. 

Nói Tục Tĩu: To use obsene language. 

Nói Uổng Tiếng: To waste one`s words. 

Nói Ứng Khẩu: To speak impromptu—To 
speak off-hand. 

Nói Vấn Tắt: To speak briefly. 

Nói Xấu: Back biting. 

Nói Xéo: To talk at someone. 

Nói Xía: To take part in the conversation. 
Nói Xỏ: To talk sarcastically. 

Nồi: Race. 

Nom: To look—To visit—To see. 

Non: 

1) Non trẻ: Young. 

2) Núi non: Mountain. 

Non Choet: Too young. 

Non Gan: Chicken-hearted. 

Nõn Nà: White and soft. 

Nóng Bức: Very hot. 

Nóng Lòng: Impatien—Anxious. 

Nóng Nảy: Hot-headed—Impatient. 

Nóng Ruột: See Nóng Lòng. 

Nóng Tính: Quick-tempered—Hot headed— 
Furlous—Anery 

Nô Bộc: A slave. 

Nô Hóa: To enslave. 

Nô Lệ: Slaves. 

Nổ Bùng: To break out---To explode. 

Nỗ Đạt La Sái: Durdharsa (skt). 

Hộ pháp trong nội viên Mạn Đà La của Đức 
Tỳ Lô Giá Na: Guardian of the inner gate In 
Vairocana”s mandala. 

Khó để ý: Hard to behold. 

Khó nắm giữ: Hard to hold. 

Khó vượt qua: Hard to overcome. 

Nỗ Lực: To strive—To endeavour. 

Nỗ Lực Của Chính Mình: Own efforts. 














Nỗ Lực Giác Ngộ: To 
enliphtenment. 

Nỗ Lực Thành Tựu Quả Vị Phật: To 
strive to gain Buddhahood. 


Nối Dòng: To carry on the lineage. 


strugøle for 


Nối Duyên: To marry again—To remarry. 
Nối Nghiệp: To succeed—To take over. 

Nổi Bật: Prominent. 

Nổi Danh: Famous—Celebrated—Well- 
known——Eminent—Distinguished 

Nổi Điên: To get mad. 

Nổi Giận: To get angry. 

Nổi Lênh Đênh: Floating. 

Nổi Loạn: Atrocities. 

Nổi Tiếng: Well-known—Celebrated. 

Nỗi Buôn: Feeling of sadness. 

Nỗi Lòng: Feelings. 

Nội: Antar, Antah, Pratyag, or Pratyak (skÙ— 
Bên trong—Within——lInner: 
Inside——Interior——Inward. 








Internal— 








Nội Bí: Tâm sâu kín bí mật bên trong của Bồ 
Tát, mặc dù bên ngoài có dáng vẻ của Thanh 
Văn —The mystc of the 
bodhisattva, though externally he may appears 
to be a sravaka (hearer—Thanh văn). 

Nội Chúng: Chỉ Tăng chúng, để phân biệt 
với chúng tại gia hay là ngoại chúng —The 
1nner company, i.e. the monks, In contrast with 
the laity (Ngọai tục). 

Nội Chúng: Chủng tử được chứa đựng trong 
thức thứ tám, là căn bản của muôn ngàn hiện 
tượng—The seed contained in the eiphth 
vijnana (Alaya-vijnana), the basis of all 
phenomena. 


1nner mind 


Nội Chữ: Các món ăn nấu trong Tăng phòng 
là một trong những món bất tịnh, do đó Tỳ 
Kheo không được ăn—Cooked food in a 
monastic bedroom, becoming thereby one of 
the unclean foods—See Nội túc thực. 

Nội Chứng: Pratyak-sakshatkara or Antar- 
sakshatkriya (skt). 


1636 


l) Nội Chứng: Inner assurance—lnner- 
realization—Inner ©experience——lInner 
WIfness. 

2) Chân lý mà mình chứng được từ trong 


tâm: The witness of realization within— 

One”s own assurance of the truth. 
Nội Chướng: Những chướng ngại xuất phát 
từ bên trong—The 
hindrances or obstacles. 
Nội Cung Phụng: Nội Cúng—VỊ Tăng phụ 
trách bàn thờ trong đại nội (cung vua)—A tifle 
for the monk who served at the altar in the 
Imperial palace. 
Nội Cúng: See Nội Cung Phụng. 
Nội Duyên: Ý thức trong tâm phân biệt các 
pháp khởi lên từ năm thức—The condition of 
perception arising from the fÍive senses— 
Immediate, conditional or environmental 
causes, 1n contrast with the more remote. 
Nội Điển: Giáo điển của Phật—Buddhist 
SCrIpfures. 
Nội Đạo Tràng: See Nội Tự. 
Nội Giáo: Phật giáo, đối lại với ngoại tông— 
Buddhism, In contrast with other cults. 
Nội Giới: Tâm ý The realm of mind as 
confrast with that of the body (Ngoại giới). 


Iinernal or mental 


Nội Học: Học Phật pháp—The inner learning 
(Buddhism). 

Nội Huân: Inner censine—Primal ignorance 
or unenliehtenment, or fumigation within, or 
inner influence. According to the Awakening 
of faith, inner censing acfs upon original 
Iintelligence causes the common uncontrolled 
mind to resent the miserles of morftality and to 
seek nirvana—Nội Huân, ở trong cái chân như 
của bản giác, lặng lẽ nung đốt huân tập vọng 
tâm để sinh ra Bồ Đề Tâm. Còn gọi là Minh 
Huân. Theo Khởi Tín Luận thì “nội huân” là 
bản giác huân tập vô minh trong tâm chúng 
sanh, nhân đó mà khiến vọng tâm chán nỗi 








Jế sa Jổ: - vK ` 5 +A 
khổ sinh tử, để cầu cảnh vui sướng của Niết 
Bàn. 


Nội Khất: The bhiksu monk who seeks 
confrol from within himself (mental process, as 
compared with Ngoại Khất the one who aims 
at confrol by physical discipline such as 
observing moral disciplines, fasting, efc). 

Nội Không: Empty within (no soul or self 
withnn). 

Nội Ký: Người biên chép sổ sách hay sớ trong 
tự viện—The clerk or the writer of petitlons, or 
prayer in a monastery. 

Nội Ma Ngoại Ma: Internal demons and 
external demons. Nếu chúng ta để nội ma khởi 
đậy thì lập tức ngoại ma sẽ kéo đến phá nát 
công trình tu tập ngàn đời của ta—If we allow 
Internal demons arise or spring up, external 
demons will immediately come to Infiltrate to 
destroy our thousand years (lives after lives) of 
cultivation. 

Nội Minh: Adhyatma-vidya (sk)——Một trong 
ngũ minh, nói về nội giáo của Phật pháp——A 
treatise on the inner meaning of Buddhism. 
Nội Môn Chuyển: Tâm thức duyên vào 
pháp mà chuyển, chỉ hai thức bẩy và tám trong 
bát thức —The psychological elemenfs In the 
seventh and eiphth CONSCIOUSR€SS€S 
(CategorIes). 

Nội Ngã: Chấp thân tâm của mình bảo đó là 
thường hằng, ngược lại với ngoại ngã là chấp 
tự tại thiên ngoài thân, coi đó là vị chúa tể— 
The antaratman or ego within—One”s own 
soul or self, in contrast with bahiratman (ngoại 
ngã/an external soul or personal or divine 
ruler). 

Nội Ngoại: Internal and external—Subjective 
and obJective. 


Nội Ngoại Đạo: 


l) Nội giáo và ngoại giáo: Withm and 
without the relipion—Buddhisfs and non- 
Buddhists. 

2) Ngoại đạo trong nội đạo: Heretics within 


the religion. 
Nội Ngoại Không: 
I1) Khoảng không bên trong và bên ngoài. 


1637 


2) Căn bên trong và trần bên ngoài đều 
không thật-The space 
outside—lnternal  organ 
object are both unreal, or not material. 
Nội Ngoại Kiêm Minh: Nội ngoại đều sáng. 
Trong ngũ minh thì bốn minh đầu là ngoại 
minh, minh thứ năm là nội minh—lInner and 
outer both “bright,” the first four of the 
Pancavidya are “outer” and the fifth “inner.” 
**For more Information, please see Ngũ Minh. 
Nội Ngoại Pháp: Bahyamdhyamaka (skt)— 
Các pháp bên trong và bên ngoài—External 
and Internal dharmas. 

I1) Nội Pháp: Thế giới bên trong—Internal 
Dharmas or Internal world. 

Ngoại Pháp: Bahyabhava (sk)—Thế giới 
bên ngoài—External world—Trong Kinh 
Lăng Già, Đức Phật dạy: “Phật tử muốn 
được thanh tịnh, phải tu tập bằng cách 
không chấp vào sự hiện hữu hay phi hiện 
hữu của ngoại pháp.”-——In the Lankavatara 
Sutra, the Buddha taught: “Buddhists who 
want to be purified, must not cling to the 
©xIstence or non-existence of an external 


Inside and 


and external 


2) 


world.” 
Nội Phàm: See Phàm Phu (2) (a). 
Nội Pháp: Buddhism, in contrast with other 
relipgIlons (Ngoại pháp). 
Nội Sứ: The clerk or writer of petitions. 
Nội Tâm: Insight—The mind or heart within. 
Nội Tâm Mạn Đà La: Bí Mật Mạn Đà 
La—Mạn Đà La trung tâm trong kinh Đại 
Nhựt hay là Trung Tòa trong Kim Cang Liên 
Hoa Giới —The central heart madala of the 
Vairocana Sutra, or the central throne ¡in the 
diamond realm lotus. 
Nội Tà: See Nội Tự. 
Nội Thai: Bên trong thai tạng giới hay là tám 
vật trong tám cánh hoa ở trung tâm của mạn 
đà la—The Inner Garbhadhatu or the eight 
obJects In the eight leaves in the central øroup 
of the mandala. 








Nội Thức: Tâm thức đối với ngoại cảnh— 
Internal perception. 

Nội Tình: Hoàn cảnh hay tình hình bên 
trong——Internal situation. 

Nội Trần: Antar-guna or Antar-alambana 
(sk—lnner mental objects—Nội 
những pháp sở duyên với ý thức (mind 
consciousness), còn pháp sở duyên với năm 
thức là ngoại trần— The inner six gunas (the 
inner dusts), associated with mind, in contrast 
with the other five gunas, qualitles or atfrIbufes 
of the visible, audible, etc. 

Nội Trận: Phần trước bàn thờ nơi chư Tăng 
ngồi làm lễ—The inner ranks, the part of the 
altar where the monks sIt. 





trần là 


Nội Triền: Inner tangle (network of craving). 
Nội Túc Thực: Thực phẩm dành cho các vị 
Tỳ Kheo, để qua một đêm trong phòng thì gọi 
là nội túc thực, do đó là một trong những món 
ăn bất tịnh, Tỳ Kheo không được ăn—Food 
that has been kept overnight in a monastic 
bedroom and 1s therefore one of the unclean 
foods. 
Nội Tự: Nội Đạo Tràng— Tháp Phật hay tự 
viện trong cung, nơi chư Tăng tể tựu về hành 
lễ trong ngày sanh nhật của nhà vua—The 
Buddhist shrinnes or temples in the palace 
where Buddhist ceremonies in the palace on 
the emperor”s birthday. 
Nội Viện: Thiện pháp đường hay nội đường 
của cung Trời Đâu Suất, nơi Phật Di Lặc ngồi 
thuyết giảng— The inner court of the Tusita 
heaven, where Maitreya dwells and preaches. 
Nội Vô Vi: Inner quiescence. 
Nội Y: Antaravasaka (sk—Một trong ba loại 
y mà chư Tăng Ñi thường mặc bên trong——One 
of the three regulation garments of a monk—— 
The inner garment. 
Nông: 
l1) Cạn: Shallow—Not deep. 
2) Nhà nông: Farmer——AgrIculture—— 
Farming. 


1638 


3) Thủ đà la: Giai cấp thấp nhứt ở Ấn Độ 
trong thời Đức Phật còn tại thế—Sudra 
caste, the lowest class In India at the time 
of the Buddha. 


Ng: To owe. 

Nợ Đời: Debt of nature. 

Nợ Lút Đầu: Deep in debt—Sunk in debt. 
Nợ Nần: Dents. 

Nợ Nhà: Duty towards one”s family 
Nợ Nước: Duty towards one”s country 
Nơi Khác: Elsewhere. 

Nơi Sinh: Birthplace. 

Nới: To loosen. 

Nới Rộng: To broaden. 

Nơm Nớp: Fearful. 

Núi: Mountain. 








Núi Đao: Mountain of swords and knives— 
Quả núi toàn bằng đao kiếm; những kẻ có tội 
bị nghiệp lực mang lên tận đỉnh, kế đến gió 
lạnh thổi làm cho tê cóngchân cẳng. Khi họ bị 
té thì thân thể bị đao kiếm phanh ra từng 
miếng nhỏ. Núi đao dành cho những kẻ trên 
dương thế có tội sát sanh hay người làm nghề 
đồ tế——A mountain which is composed entirely 
of swords and knives; those with offenses will 
be brought to the top by their karmic pOW€F. 
The cold wind gusts freeze the prisoners” feet. 
As they fall and tumble down the mountain, 
their bodies are maimed to little pieces. This 
mountain 1s reserved for those who offten 
murder sentient beings as well as those who 
work as butchers. 

Núi Kỳ Xà Quật: Mount Grdhrakuta. 

Núi Tu Di: Mount Sumeru. 

Núm:To seize. 

Nung: 

1) Mú: Pus. 

2) Nấu nướng: To burn—To bake. 

Nung Đúc: To form. 

Nung Huyết Địa Ngục: Địa ngục đầy mủ 
máu của tội nhân—The hell of pus and blood. 


Nuôi: To nourish. 

Nuôi Dưỡng: To rear—To bring up. 

Nuốt: To swallow. 

Nuốt Lệ: To control ones tears. 

Nuốt Lời: To swallow (break) one°s words. 
Nuốt Nhục: To swallow an insult. 

Nuốt Sống: To swallow something raw 
(uncooked). 

Nuốt Trọng: To swallow without chewing. 
Nuột: Não nuột—Agonizing. 

Núp: To hide—To take cover or shelter. 
Nữ: Woman—Female. 








Nữ Bịnh: 
l) Người nữ như một căn bệnh: Woman as a 
disease. 


2) Bệnh của người nữ: Bệnh đàn bà— 
Feminine disease. 

Nữ Căn: Yoni (sk)—Bộ phận sinh dục của 

người nữ—The female sex-organ. 

Nữ Cư Sĩ: Upasika (skt—Nữ Phật tử tại gia 

phụng sự Phật giáo mà không trở thành ni 

cô—Laywomen—A lay woman who devotes 
herself to Buddhism at home without becoming 

a nun. 

Nữ Đức: A woman of virtue—Vua Tống Huy 

Tông đời nhà Tống (1102-1126 sau Tây Lịch) 

đã đổi danh từ “Ni” hay “Tỳ Kheo Nï” ra “Nữ 

Đức”—The emperor Hui-Tsung of the Sung 

dyansty (1101-1126 A.D.) changed the term 

“Nun”or “Bhiksuni” to “ÀA woman of virtue.” 

Nữ Hạnh: Feminine virtue. 

Nữ Kiệt: Heroine. 

Nữ Nhân: 

1) Người nữ: Woman. 

2) Theo Kinh Niết Bàn thì Phật nói đó là nơi 
cư trú của chư ác: According to the 
Nrvana Sutra, the Buddha described 
Woman as the “abode of all evil.” 

Nữ Nhân Bái: Lối chào của người nữ—A 

womans salutation, ereeting, or obeisance: 

1) Đứng vái: performed by standing. 

2) Nhún gối: Bending the knees. 


1639 


3) Để hai tay trước ngực và hơi cúi mình: 
Putting hands together before the breast 
and bending the body. 

Nữ Nhân Bát Dục: Tám loại mà người nữ 

ưa thích—The eight feminine atfractIons: 

I1) Sáu dục đầu cũng giống như trong Nữ 
Nhân Lục Dục—See Nữ Nhân Lục Dục— 
From one to six are the same to that of the 
SIx Feminine Attractions. 

7) _ Tế hoạt dục: Attraction to Refinement. 

8) Nhân tướng dục: atfraction to Appearance. 

Nữ Nhân Cấm Chế: Tại một vài nơi thờ 

phượng có bảng cấm Phụ nữ đến—“Women 

forbidden to approach,” a sign placed on 
certain altars. 

Nữ Nhân Lục Dục: Sáu loại dục mà người 

nữ ưa thích —The six feminine attractions: 


1) Sắc dục: Attraction to Colour. 

2) Hình mạo dục: Attraction to Looks. 
3) Uy nghi dục: Attraction to Style. 

4) Ngôn ngữ dục: Attraction to Talk. 

5) Âm thanh dục: Attraction to Voice. 
6) Hình thái dục: Attraction to Carriage. 


Nữ Nhân Quyến Thuộc Luận Sư: Một 

trong 20 phái ngoại đạo cho rằng Ma Hê Thủ 

La Thiên tạo ra người nữ đầu tiên, rồi vị nầy 

sanh ra hết thảy chúng sanh—-One of the 

twenty heretical sects, held that 

Mahesvara created the first woman, who begot 

all creatures. 

Nữ Nhân Vãng Sanh Nguyện: Lời nguyện 

thứ 35 trong 48 lời nguyện của Phật A Di 

Đà - The thirty-fif vow of Amitabha 

Buddha—See Tứ Thập Bát Nguyện (35). 

Nữ Phạm: The woman offence—Sexual 

1mmorfality on the part of a monk. 

Nữ Quốc: Vương quốc Nữ nơi chánh quyền 

Mẫu Hệ chiếm ưu thế—The woman-kingdom, 

where matriarchal government 1s said to have 

prevailed. 

Nữ Sắc: Woman beauty. 

1) Đức Phật dạy nữ sắc là một chuỗi phiển 
não, một tai ương phiền muộn.”—The 


who 


Buddha said: “Woman beaufy 1s a chain of 
serious delusion, a ørievous calamity.” 
Theo Trí Độ Luận, thà dùng sắt nóng đốt 
cháy đôi mắt còn hơn là ngắm nhìn người 
nữ với trái tim rung động —According to 
the sastra on the PraJna-Paramita-Sutra, 1 
1s better to burn out the eyes with a red- 
hot Iron than behold woman with unsteady 
heart. 

Nữ Tặc: According to the Sastra on the 
Prajna-Paramita Sutra, woman as a robber, the 
cause of sexual passion, stealing away the 
riches of religion. 

Nữ Tăng: Ni Cô hay Ni Sư—A Nun or 
BhiksunI. 

Nữ Thần: Goddess. 

Nữ Thiên: Thiên nhân nữ tính trong Dục giới; 
tuy nhiên, không có nữ thiên trong cõi sắc và 
vô sắc—Female devas ¡in the desire realm; 
however, there are no female devas In the 
realms of form and formlessness. 

Nữ Tính: Femaleness. 

Nữ Tình: Sexual desire. 

Nữ Tử Xuất Định: Chuyện nàng Ly-Ý nhập 
định Tam Muội ở gần tòa Phật mà ngài Văn 
Thù không thể đánh thức dậy được; người nầy 
chỉ có thể bị đánh thức dậy bởi một vị Bồ tát 
đã lột bổ được ngũ uẩn và thành đạt giác ngộ 
Bồ Để mà thôi—The story of a woman named 
Li-I who was so deeply in samadhi before the 
Buddha that ManJusri could not arouse her; she 
could only be aroused by a bodhisattva who 
has slouphed off the skandhas and attained 
enlightenmernt. 

Nửa: Half. 

Nửa Chín Nửa Sống: Half-cooked. 

Nửa Đường: Half way. 

Nửa Đùa Nửa Thật: Half in jest, half in 
€arnest 

Nửa Thức Nửa Ngủ: Drowsy 

Nửa Tỉnh Nửa Mê: Semi-consciousness 
Nửa Tối Nửa Sáng: Half-light 


2) 








1640 


Nữ Sắc: Erotism 

Nữa: More. 

Nức Danh: Very famous. 

Nức Lòng: Enthusiastic. 

Nực Mùi: To exhale odour. 

Nựng Nịu: To caress. 

Nước: Water. 

Nước Đổ Lá Môn: To preach to deaf ears— 
To water off a duck”s back 

Nước Thánh: Holy water. 

Nườm Nượp: Crowded—Flocked. 
Nương: Lady——Wife——Mother—Aunt. 
Nương Nấu: To take refuge ïn. 
Nương Nhờ: To depend on. 

Nương Tay: To handle with care. 


Nương Tựa Vào Chính Mình: To rely on 
oneself. 


Nương Vào Phật Pháp Mà Hóa Giải Trở 
Ngại: 
hindrnaces. 

Nướng: To grill_—To roast—To bake. 
Nứt: A crack. 





To base on the dharma to resolve 








NG 


Nga: 
l1) Cao: Hiph. 
2) Đói: Hungry. 


3) Đòi hỏi: Demanding. 
4) Con ngài của tằm: A moth. 
5) Con ngỗng: Hamsa (sk)—A goose. 


Nga Mi Sơn: Núi Nga Mi là một trong bốn 
ngọn núi nổi tiếng ở phía tây huyện Nga Mi, 
thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Hai núi đối nhau như 


mày ngài (Tam Nga gồm Đại Nga, Trung Nga, 
Tiểu Nga, chu vi khoảng 1000 dậm, gồm trên 
40 thạch động lớn nhỏ) —O-Mei-Shan, or 
Mount Omi, one of the four famous peaks In 
China, in Omi district, Szech-Wan province. 
Two of Ifs peaks are said to be like a moth”s 
eyebrows. 

Nga Mi Tự: See Quang Tướng Tự. 

Nga Thú Đăng Hỏa: Con người chạy theo 
dục vọng như những con thiêu thân phóng 
mình vào ánh đèn vậy—Like a moth flying 
1nto the lamp, 1s man after his pleasures. 

Nga Vương: Raja-hamsa (skt). 

1) Nga vương được so sánh với Đức Phật, 
trong 32 tướng tốt của Phật là tay chân 
mạn võng tướng hay có tướng lưới đan 
(giữa các ngón chân và tay của Đức Phật 
có màng lưới đan liền giống như chân của 
loài ngỗng: The king-goose, leader of the 
flight, i.e. Buddha, one of whose thirty-two 
marks 1s webbed hands and feet. 

Tướng đi uy nghi của Đức Phật giống như 
loài ngỗng: The walk of a Buddha is 
dignified like that of the goose. 

Nga Vương Biệt Nhũ: Trong một hợp chất 
nước và sữa, thì vua của loài ngỗng có thể chỉ 
uống chất sữa, còn bỏ nước lại, dùng hình ảnh 
nầy để ví với vị Bồ Tát chỉ thấm nhuần chơn 
lý Phật và bỏ đi những thứ tạp nhạp khác—A 
king-goose 1s reputed to be able to absorb the 
milk from a mixture of milk and water, leaving 
the water behind, so with a bodhisattva and 
truth. 

Nga Vương Nhấn: Dùng hình ảnh vua của 
loài ngỗng biết phân biệt sữa và nước, để ví 
với học giả có Pháp Nhãn biết chọn lựa sáng 
suố The eye of the king-goose, 
distinguishing milk from water, used for the 
eye of the truth-discerner. 

Ngà Ngà Say: To be slightly drunk 

Ngả: To incline—To lean. 

Ngã Mình: To lie down. 


2) 


164 





Ngã: Atta (p)—Atman (skt)—Ego—I—Me 
Self—Mygself. 

I) Tôi —Của tô—Cái của tôi —Cá nhân— 
Chủ tể của thân so với vị vua trị vì trong 
một xứ—I, My, Mine——Personality—The 
master of the body, compared to the ruler 
of the country. 

Ngoại đạo cho rằng ngã là thân ta, còn 
đạo Phật thì cho rằng Giả Ngã là sự hòa 
hợp của ngũ uẩn, chứ không có thực thể 
(vô thường, và vô ngã) —The erroneous 
Ideas of a permanent self continued In 


2) 


reincarnation 1s the sources of all 1lusion. 
Bụ the Nirvana sutra definitely asserts a 
permanent ego 
world, above the range of reincarnation; 
and the trend of Mahayana supports such 
permanence. Ego composed of the five 
skandhas and hence not a permanent 


in the transcendental 


entity. Ït Is used for Atman, the self, 
personalty. Buddhism take 
fundamental dogma, I.e. Impermanence, 
no permanent ego, only a temporal or 
functional ego. The erroneous Ida of a 


aS a 


permanent self continued In reincarnation 

1s the souce of all 1llusion. 
Ngã Ái: Yêu cái ta, yêu hay chấp vào thực 
ngã, khởi lên với thức thứ tám—Self-love; the 
love of or attachment to the ego, arising with 
the eiphth vijnana. 
Ngã Ba La Mật: Ngã Ba La Mật là một 
trong thứ được nói đến trong kinh Niết Bàn, là 
cái ngã siêu việt và tự tại là thường, lạc, ngã, 
tịnh— The ego paramita in the four based on 
the Nrvana sutra in which transcendental eøo 
1S SOVereign, I.e. has a real and permanent 
nature; the JOY, 
personality, and purIty. 
Ngã (Nhân) Chấp: Atma-graha (skt)——Chấp 
vào khái niệm của một cái ngã thật—Chấp 
vào Thường ngã—Chấp vào cái ngã thường 
hằng chứ không phải là sự phối hợp của năm 
uẩn sanh bởi nhân duyên—Holding to the 
concept of the reality of the ego——Permanent 


four are p€ermanence, 


personality—The  atman—Soul—Self—This 
holding 1s an 1llusion—The clinging to the 1dea 
of self£ The false tenet of a soul, or ego, or 
permanent Individual, that the Individual 1s 
real, the ego an independent unit and not a 
mere combinaton of the five skandhas 
produced by cause and effect disintegrating. 
Ngã Đẳng Mạn: Manatimana (sk)—Ngã 
mạn cho rằng ta bằng những kẻ hơn ta, đây là 
một trong chín loại ngã mạn —The pride of 
thinking oneself equal to those who surpass us, 
one of the nine kinds of pride. 
Ngã Điền Đảo: Phiển não vì cho rằng ngã là 
có thực—One of the four Inverted or upside- 
down ideas, the Illusion that the ego 1s real— 
The illusion that the ego has real existence. 
** For more Information, please see Tứ Điên 
Đảo. 
Ngã Đức: Sức mạnh hay đức của ngã được 
định nghĩa như là tự tại, khắc phục và giải 
thoát—Power or virtue of the ego, the ego 
being defined as sovereign, master, free. 
Ngã Hữu: Ảo tưởng cho rằng cái ngã là có 
thật —The that the ego has real 
©xIstence. 
Ngã Không: The non-reality of the atman, 
the soul, the person. 
Ngã Không: Chúng Sanh Không—The 
emptiness of a self or egolessness—Nhân 
Không—Chúng sanh tuy hết thảy đều có cái 
tâm thân do ngũ uẩn hòa hợp giả tạm mà 
thành, nhưng không có cái thực thể thường 
nhất của mình, nên gọi là ngã không—Iilusion 
of the concept of the reality of the ego, man 
being composed of elementfs and disinteprated 
when these are dissolved—See Vô Ngã. 
Ngã Không Chân Như: Giáo thuyết Tiểu 
Thừa về “Ngã Không Chân Như” Kỳ thật 
không có cái thực ngã—The Hinayana 
doctrine of Impersonality In the absolute, that 
1n truth there 1s no ego; this position abrogaftes 
moral responsIblity. 


1lusion 


1642 


Ngã Kiến: Thân Kiến—Tà kiến cho rằng 
thân tứ đại do ngũ uẩn hợp thành mà cho là 
thực, là thường trụ cố định—False view that 
every man has a permanent lord within— 
Wrong view on the existence of a permanent 
ego—The erroneous doctrine that the ego or 
self composed of the temporary five skandhas, 
1S a reality and permanent. 

Ngã Liệt Mạn: Unamana (skt)—Sự ngã mạn 
cho rằng ta không kém hơn kẻ hơn ta là bao, 
đây là một trong cửu mạn The pride of 
thinking myself not much inferior to those who 
far surpass me, one of the nine kinds of pride. 
** For more information, please see Cửu Mạn. 
Ngã Lòng: To lose courage——To lose heart— 
Discouraged—Disheartened. 

Ngã Mạn: Asmimana (p)—Abhimana or 
atma-mada (skt). 

1l) Sự kiêu hãnh tự ngã: 
Super1orIty——Self-suffilciency——Pride 
self. 

Cậy vào cái ta mà khinh mạn hay kiêu 
ngạo người khác: Exalting self and 
depreciatng others—Self-intoxicatlon or 
pride of self. 

Tính tự cao tự đại của cái ta: Ego- 
conceit—EgotIism. 

Ngã Mạn Cống Cao: Pride—The pride of 
thnking oneself Is superior to equals— 
Exalting self and depreciating others—Egotism 
Or OVerweening pride. 

Ngã Mặn: See Khai Tố. 

Ngã Ngã Sở: Tôi và cái của tôi (thân ta và 
các sự vật ngoài thân ta nhưng thuộc về ta)—I 
and mine——The self and Its possession. 


Self- 
of 


2 
cua 


2) 


3) 


Ngã Ngư: Sự ngu sỉ của cái ngã, hay sự chấp 
chặt vào ảo tưởng của một thực ngã —Ego 
1pgnorance, holding to the illusion of the reality 
of the ego. 

Ngã Ngũ: Concluded—Settled. 

Ngã Ngữ Thủ: Ngôn ngữ của kẻ mê chấp đủ 
loại ngã kiến, gọi là ngã ngữ thủ, là một trong 
tứ thủ—The to doctrines 


atfachment Or 


sfatements about the ego, one of the four kinds 
Of attchment. 

*#* For more information, please see Tứ Thủ. 
Ngã Nhân Tứ Tướng: Bốn tướng ngã 
nhân—Four ejects of the ego in the Diamond 
sutra (Kinh Kim Cang): 

l) Ngã tướng: The appearance of ego—Nơi 
ngũ uẩn mà ảo chấp là có thực ngã nên 
sanh lòng khinh khi người nghèo, kẻ 
ngu—The illusion that in the five skandhas 
there 1s a real ego; thus creating the idea 
of looking down on the poor, stupid and 
deluded. 

Nhân tướng: Human appearance— Chấp 
cái ngã là người khác hay đạo khác —The 
ego of a man or that this ego Is a man and 
different from beings of the other paths— 
Man 1s different from other organisms. 
Chúng tướng: Living beings 
appearance—Chấp ngã đưa vào ngũ uẩn 
mà sanh—The ego of all beings, that all 
beings have an ego born of the five 
skandhas—AlI the living are produced by 
the skandhas. 

Thọ giả tướng: The appearance of 
longevity—Chấp thọ mệnh một thời của 
cái ngã, từ đó sanh ra chấp trước vào 
tướng sự và ao ước phúc lợi—LIÍe 1s 
limited to the organism——The ego has aøe, 
Ie. a determined or fated perlod of 
existence, thus creatng the idea of 
attaching all appearances and desiring for 
welfare and profït. 

Ngã Pháp: Ngã và pháp— The self or ego 
and things. 

Ngã Pháp Câu Hữu Tông: Độc Tử Bộ— 
Ngã Pháp Câu Hữu Tông là một tông phái 
Tiểu Thừa cho rằng ngã và pháp đều có thật— 
The school that regards the ego and things as 
real, the Vatsiputriya school. 

Ngã Quỷ: See Ngạ Quỷ. 

Ngã Sỉ: Ego-infactuaton, confused by the 
belief in the reality of the ego. 


2) 


3) sanh 


4) 


1643 


Ngã Sở: Attaniya or Atmaniya (p)—Atmiya 

(sk)—Cái thuộc về của tôi hay cái do ta sở 

hữu—Mine—Belonging to oneself. 

Ngã Sở, Ngã Sở Hữu, Ngã Sở Sự: 

I)_ Ngã Sở: Cái ta có—Mine. 

2) Ngã Sỡ Hữu: Personal—SubJective. 

3) Ngã Sở Sự: Personal conditions, 
pOSS€sslons, or anything related to the self. 

Ngã Sở Kiến: Tà kiến cho rằng sự vật thuộc 

về ta, vì sự vật chỉ là giả hợp chứ không có 

thật—The ¡Incorrect view that anything 1s 

really mine, for all things are but temporal 

combinatIons. 

Ngã Sở Tâm: Tâm nghĩ rằng nó là chủ của 

vạn hữu— The mind that thinks it is owner of 

things. 

Ngã Sự: 

I1) Thân tôi: My body. 

2) Chính tôi: Myself. 

3) Công việc của tôi: My affairs. 

Ngã Thắng Mạn: Adhimana (sk)—Ngã 

mạn cho rằng ta hơn những kẻ ngang hàng với 

ta—The pride of thinking onself superlor to 

equals, one of the nine kinds of pride. 

** For more information, please see Cửu Mạn. 

Ngã Thất: “Ngã” chính là nhà chứa đựng 

những khổ đau phiền não—The ego as the 

abode of all suffering. 

Ngã Thức: 


COnSCIousness. 


Atman-vijnana (skt—I- 

Ngã Tướng: Egoism—Ý niệm cho rằng có 

thực ngã hay bất cứ ai tin rằng có thực ngã— 

The concept of the ego as real or anyone who 

believes in a real eøo. 

** For more Information, please see Ngã Nhân 
Tứ Tướng. 

Ngã Tưởng: Tưởng nghĩ đến tự ngã vì cho 

rằng tự ngã là có thực——Thought of self—The 

thought that the ego has reality. 

Ngã Xuống: To collapse 

Nga: Đói—Hungry—Famished—Starving. 


Nga Quỷ: Pretas (skt)— Tiếng Phạn âm là 
Tiết Lệ Đa, dịch là quỷ đói. Ngạ quỷ là một 
trong ba đường ác. Ngạ quỷ là loại quỷ miệng 
như cây kim nhỏ, đến độ không thể ăn uống. 
Ngạ quỷ có nhiều loại và tùy theo quả báo mà 
thọ khổ khác nhau. Người có chút phúc đức thì 
chịu khổ ít, người khác ít phúc đức hơn thì 
không được ăn uống lại phải chịu cực hình liên 
tục; có kẻ được làm chúa ngục cho Diêm 
Vương, lại có kẻ phải lang thang trong chốn 
nhân gian, nhứt là lúc về đêm. Theo Tỳ Kheo 
Khantipalo trong Đạo Phật Được Giải Thích, 
ngạ là luôn luôn cảm nhận những khát ái 
không bao giờ thỏa mãn, và trong nấc thang 
tâm thức, ngạ quỷ là loài chúng sanh ở dưới 
con người. Chúng sanh đi về cảnh giới ngạ quỷ 
do bởi lòng tham. Hãy nghĩ đến những người 
cứ bám chặt vào tiền tài, vào những sở hữu vật 
chất. Những người hà tiện, những người thích 
thú trong sự thủ đắc các thứ nhiều hơn, tốt hơn, 
lớn hơn so với người khác; những người như 
thế đang triển khai các yếu tố tâm thức mà 
nếu họ chấp chặt vào đó thì chúng sẽ dẫn họ 
thác sanh vào loài ngạ quỷ—Hungry spirits, 
one of the three lower destinies. They are also 
called needle-mouth ghosts, with mouths so 
small that they cannot satisfy their hunger or 
thirst. They are of varied classes, and are 1n 
differing degrees and kinds of suffering, some 
wealthy and light torment, others possessing 
nothing and In perpetual torment; some are 
Jatlers and executioners of Yama In the hells, 
others wander to and fro amongst men, 
especlally at nigh(. According to Bikkhu 
Khantipalo, “Hungry” means experiencing 
consfantly unsatisfied cravings, and prefa 1s a 
kind of being which 1s below man ¡n the 
spiritual scale. With greed, sentient beings 
some to the state of pretas. Think of peopl 
whose attachments to money and materlal 
DOSS€sslons are very strong. The misers of this 
world are those who rejJoice In having more, 
better and bigger things than other people.Such 
people are developing factors of mind which 1f 


1644 


they persist in them, will lead them to uprIse 

among these hungry ghosts. 

Nga Quỷ Ái: Một trong hai loại ái, hạng 

phàm phu ái trước ngũ dục như sự ham muốn 

của loài quỷ đói —Desire as eager as that of a 

hungry ghost, one of the two kinds of love. 

** For more information, please see Nhị Ái. 

Nga Quỷ Đạo: Con đường của ngạ quỷ hay 

của những kẻ có nghiệp nhân ngạ quỷ, một 

trong lục đạo (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, a tu 

la, nhân và thiên)—The destiny of the hungry 

ghosts, one of the six paths. 

Nga Quỷ Giới: Thế giới của loài ngạ quỷ, 

một trong thập giới—The realm of hungry 

ghosfs, one of the ten realms or staftes of 

©XIstence. 

Ngạ Quỷ Thành: Thành trì của loài ngạ 

quỷ—The city or region of the hungry 

ghosts—See Ngạ Quỷ Giới. 

Nga Quỷ Thú: See Ngạ Quỷ Đạo. 

Ngạc Ngư: Cá sấu—An alligator. 

Ngạc Nhiên: To be surprised (astonished). 

Ngách: Back street. 

Ngạch: 

I)_ Bỗng nhiên: Suddenly. 

2) Cái trấn: The forehead. 

3) Con số cố định: A fixed number. 

Ngạch Cửa: Threshold of door. 

Ngạch Thượng Châu: Hạt châu kim cương 

trên trán, ý nói mọi người đều có Phật tánh— 

The pearl on the forehead, e.g. the Buddha- 

nafure in every one. 

Ngại: 

I) Chướng ngại: Hindrance—A stumbling- 
block. 

2) Lo ngại: Hesitan—Worried. 

Ngại Ngùng: To hesitate. 

Ngắn: To be sick of (disgusted). 

Ngàn: 

1) Một ngàn: Thousand. 

2) Núi rừng: Mountains and forests. 


Ngạn: 


l1) Bờ sông: Kula (skt)—River bank—Shore. 
2) Hoàn thành: Accomplished. 

Ngạn Đạt Phược: Còn gọi là Cần Thát Bà— 
See Gandharva In SanskrIVPali-Vietnamese 
Section. 

Ngạn Đầu: Bờ biển khổ—The shore of the 
Ocean of suffering. 

Ngạn Ngữ: Proverb. 

Ngạn Thọ: Cây mọc bên bờ sông, nói về sự 
sống không chắc chắn—A tree on a rivers 
brink, life”s uncertaInty. 

Ngạn Tông: Sư Ngạn Tông, người gốc miễn 
bắc Trung Quốc. Ông là một dịch giả và cũng 
là một nhà trước tác nổi tiếng vào khoảng 557- 
610 sau Tây Lịch —Yen-T”sung, a famous 
monk, native of Northern China, a translator 
and writer, about 557-610 A.D. 

Ngạn Tung: Ngạn Tung là một vị Tăng đời 
nhà Đường, ông là một dịch giả và cũng là 
một nhà trước tác, nhưng không rõ vào khoảng 
thời gian nào —Yen-Ts°ung, a Tang monk, 
translator and writer, date unknown. 

Ngang Bướng: Stubborn. 

Ngang Hàng: Equal—To be on the same 
rank (class). 

Ngang Nhiền: Proudly—Haughty. 

Ngang Tàng: Unsubmissive. 

Ngang Trái: Obstacles. 

Ngạnh: Ương ngạnh—Hard—Obstinate. 
Ngạnh Nhu: Hard and soft. 

Ngao Du: To travel. 

Ngao Ngấn: 
Disappointed. 
Ngạo Nghễ: Disdainful—Scornful. 
Ngay: StraighC—Direct. 

Ngay Lập Tức: Immediately——At once. 
Ngay Sau Khi: Soon after. 

Ngay Thật: Sincere—Honest—Candid. 
Ngày Cúng Cô Hồn: All Soul's Day. 
Ngày Lành: Lucky day. 


Disgusted—DIscouraged—— 








1645 


Ngày Phật Thích Ca Xuất Gia: Ngày Đức 
Phật Thích Ca xuất gia là ngày mồống tám 
tháng hai âm lịch—Sakyamuni Buddha”s 
Leaving Home Day, the 8” day of the second 
month Lunar calendar. 


Ngày Xấu: Unlucky day. 

Ngày Xưa: Formerly. 

Ngắm Nhìn: To behoid. 

Ngăn Cần: See Ngăn ngừa. 

Ngăn Nắp: Well-ordered. 

Ngăn Ngừa: To prevent. 

Ngắn: Short. 

Ngắt: 

I1) Ngắt (cắt): To pick—To pluck. 

2) Ngắt đứt: To interrupt. 

3) Chán ngắt: Tiresome——Wearisome. 
Ngặt:  Sưrict 
Difficult. 
Ngặt Vì: Unfortunately. 

Ngâm: To chant—To mutter—To hum. 
Ngâm Phúng: Ngâm Vịnh—To intone—To 
repeat. 

Ngâm Vịnh: See Ngâm Phúng. 

Ngẫm Nghĩ: To reflec—To meditate—To 
think. 


Ngậm Câm: To hold one's tongue—To be 
silent. 


Ngậm Đắng Nuốt Cay: To endure hardships 
Ngậm Hờn: To keep (habour) a resentment. 
Ngậm Miệng: To shut (close) one”s mouth. 
Ngậm Ngùi: To have compassion—To pity. 











severe——Stern—Dangerous—— 


Ngậm Oan: To bear injustice in silence. 
Ngậm Vành: To be grateful forever. 
Ngân: Rupya (skt). 

1l) Bạc—Sllver. 

2) Tiền bạc: Money. 

Ngân Sắc: Màu bạc—Silver-colour. 

Ngần Ngại: To hesitate. 

Ngẩng Đầu: To hold up (raise) one”s head. 
Ngất Đi: To be unconscious. 








Ngật: 

1) An —To eat. 

2) Chấm dứt: To finish—To end—To stop. 
Ngật Khí La: Khakkhara (skt)—Cây gậy của 
Vị sư trụ tr —A beggar's staffFEAn abbots 
sfaff. 

Ngật Tố: Ăn chay—To eat vegetarian food. 
Ngẫu: 

I)_ Ngẫu nhiên: Suddenly. 

2) See Ngầu Tượng. 

Ngẫu Ngộ: Sudden meeting. 

Ngẫu Nhiên: Suddenly——Unexpectedly. 
Ngẫu Tượng: An idol—An image. 

Ngầy Ngật: To feel sick. 

Ngoại Điển: Giáo điển thế gian—Ordinary 
scripfures—Non-Buddhist scriptures. . 

Ngoại Giáo: Non-Buddhist cults, in contrast 
with Buddhism. 

Ngoại Phàm: See Phàm Phu (2) (b). 

Nghe: To hear. 

Nghe Bóng Nghe Gió: To hear vague 
TUmOUrs. 

Nghe Đồn: To hear a rumour. 

Nghe Được: Hearable. 

Nghe Lên: To listen secretly. 

Nghe Lốm: To overhear. 

Nghe Lời: To obey. 

Nghe Mang Máng: To hear vaguely. 

Nghe Ngóng: To keep one”s ears open. 

Nghe Pháp: Listen to the Dharma—lf we 
listen to the Dharma teaching but don”t 
practice 1t, we are like a spoon 1n a pof OŸ soup. 
Every day, the spoon 1s in the pot but It never 
knows the taste of the soup—Nếu chúng ta chỉ 
nghe Pháp mà không thực hành Pháp, chúng ta 
cũng như cái muỗng trong nổi canh. Hằng 
ngày, cái muỗng ở trong nồi canh, nhưng nó 
không bao giờ biết được vị của canh. Vì thế 
cho nên chúng ta phải quán sát và hành thiển 
mỗi ngày. 

Nghe Phong Phanh: To hear vaguely. 











1646 


Nghe Tỉn: To hear the news. 

Nghe Văng Vắng: To hear vaguely ín the 
distance. 

Nghén: Obstructed—Blocked. 

Nghẹn: Chocked. 

Nhgẹn Ngào: To be chocked by tears. 
Nghèo: Poor. 

Nghèo Đối: Poor—Poverty. 

Nghèo Khó: See Nghèo Đói. 

Nghèo Khổ: Wretched—Needy. 

Nghèo Nàn: Needy. 

Nghèo Tiền: Poor in money. 

Nghèo Tín Ngưỡng (Phật pháp): Poverty 
of the religion. 

Nghẹt: Blocked—Choked. 

Nghề Hèn Mọn: Ignoble trades—Những 
nghề mà một Phật tử nên tránh, bao gồm nghề 
xẻ thịt, săn bắn, câu cá, đánh trận, làm vũ khí, 








bán chất độc, thuốc và rượu làm hại người— 
Trades Buddhist should avoid, 
includes butchery, hunting, fishing, warfare, 
weapon makers, dealers of poisons, drugs and 
drinks which stupefaction 
1ntoXIcafion. 

Nghề Lương Thiện: Honest profession. 
Nghênh: Nghênh tiếp —To go to meet. 
Nghênh Tiếp: Được Đức Phật A Di Đà 
nghênh tiếp về Tây Phương Cực Lạc —To 
receive——To be received by Amitabha Into his 
Paradise. 

Nghêều Ngao: To sing to oneself. 

Nghi: 

I1) Nghi lễ: Ceremony. 

2) Nghi ngờ: Vicikifsa (skt)—Doubtful. 

3) Uy nghi: Manner—Mode—Style. 

Nghỉ Cái: Tánh hay nghi hoặc che lấp mất 
tâm thức, khiến không thấy được chân lý, 
không thực hành được thiện nghiệp, đây là 
một trong năm triển cái—The overhanging 
cover of doubt, which prevents sentient beings 
from seeing and practicing øood deeds, one of 


whiích a 


cause and 


the  five mental and  moral 


hindrances. 


COVCFS OF 


** For more Information, please see Ngũ 
Triển Cái. 
Nghi Chấp: The holding to doubt. 
Nghỉ Hoặc: DoubtfulL—Suspicious—— 
Uncertain—Doubt and delusion. 
Nghi Hoặc Thô Thiển: Gross doubt. 
Nghỉ Hoặc Vi Tế: Subtle doubt. 
Nghỉ Hối: To repent of doubt. 
Nghỉ Kết: Do nghi ngờ lý chân đế, gây vô số 
vọng nghiệp, nên bị trói buộc vào tam giới 
không thoát ra được——The bondage of doubt. 
Nghi Kiến: Sự nghi ngờ chân lý Phật pháp 
gọi là nghi kiến, một trong thập tà kiến— 
Doubtful views—Doubtfully to view, one of 
the ten wrong vIews. 
** For more Information, please see Thập Tà 
Kiến in Vietnamese-English Section. 
Nghỉ Ky: To suspect——To distrust. 
Nghỉ LỄ: Rites—Rituals 
Nghỉ Nan: To doubt—To suspect. 








Nghỉ Ngại: To worry—To suspect—To doubt. 
Nghỉ Nghĩa: Ambiguity. 

Nghỉ Ngờ: To doubt—To suspect. 

Nghỉ Ngút: To emit thick smoke. 

Nghi Sử: Bị nghi hoặc sai khiến mà lưu 
chuyển trong tam giới—The messenger, 








tempter, or lictor, of doubt. 

Nghỉ Tâm: Cái tâm luôn nghi hoặc— 
Suspilcious or dublious mind—A doubting 
heart. 

Nghỉ Thành Thai Cung: Vùng biên địa 
quốc độ của Đức Phật A Di Đà có một tòa 
cung điện gọi là “Nghi Thành Thai Cung,” nơi 
trú ngụ của những người đã vãng sanh mà 
trong lòng còn nghi ngờ Đức A Di Đà. Họ sẽ ở 
đây 500 năm mà không nghe thấy Tam Bảo— 
The palace womb for doubfers outside 
Amitabhaˆ°s heaven, or those who call on him 


but are in doubt of him (where all doubters of 


1647 


Amitabha) are confined for 500 years until fit 

to enjoy his paradise (born info the Pure Land). 

Nghi Thích: Cái gai hay chướng ngại của 

nghi hoặc——The thorn of doubt. 

Nghỉ Thức: Mode—Style—Manner. 

Nghi Tình Và Đại Ngộ: Inquiring spirit and 

øreat enlightenmernt. 

I1) Theo Thiển sư D.T. Suzuki trong Thiển 
Luận, Tập II, Cao Phong là người chủ 
trương tu tập công án như vây: “Công án 
tôi thường đặt cho các môn nhân là “vạn 
pháp qui Nhất, Nhất qui hà xứ? Tôi 
khuyên họ hãy tham cứu câu nầy. Tham 
cứu câu ấy tức là đánh thức một mối nghi 
tình lớn đối với ý nghĩa cứu cánh của công 
án. Vạn pháp thiên sai vạn biệt được qui 
về Một, nhưng rồi Một trở về đâu? Tôi 
bảo họ, hãy đem hết sức mạnh bình sinh 
mà đeo mỗi mối nghi tình nầy, đừng lúc 
nào xao lãng. Dù đi, đứng, nằm, ngôi, hay 
làm các công việc, đừng để thời giờ luống 
trôi qua. Rồi ra cái Một trở về đâu? Hãy 
cố mà đi tìm một câu trả lời chính xác cho 
câu hỏi nầy. Đừng buông trôi mình trong 
cái vô sự; đừng luyện tập tưởng tượng 
phiêu du, mà hãy cố thực hiện cho được 
cái trạng thái toàn nhất viên mãn bằng 
cách đẩy nghi tình lướt tới, bển bỉ và 
không hở. Rồi các ngươi sẽ thấy mình như 
một kẻ bịnh ngặt, chẳng còn muốn ăn 
uống gì nữa. Lại như một thằng khờ, 
không hiểu cái gì ra cái gì hết. Khi công 
phu đến đây, giờ là lúc tâm hoa của các 
ngươi bừng nở. —According to Zen 
master D.T. Suzuki in the Essays 1m 
Buddhism, Book II, Zen master Kao-Feng- 
Yuan-MIao talked about the koans as 
follows: “The koan I ordinarily øIve to my 
pupils 1s “All things return to One; where 
does the One return?ˆ I make them search 
after this. To search after It means to 
awaken a great Iinquiring spirit for the 
ulimate meaning of the koan. The 
multitudiness of things 1s reducible to the 


2) 


One, but where does the One finally 
return? I say to them: “Make this inquiry 
with all the strength that lies In your 
personality, øiving yourself no time to 
relax In this effort. In whatever physical 
position you are, and in whatever business 
you are employed, never pass your time 
1dly. Where does the One finally return? 
Try to get a definite answer fo this query. 
Do not give yourself up to a state of doIing 
nothing; do not exercise your fantastic 
1magination, but try to bring about a state 
of identification by pressing your SpIrIt Of 
1nquiry forward, steadily and 
uninterruptedly. You will be then like a 
person who 1s criically 1l, having no 
appetite for what you eat or drink. Again 
you wWIll be like an Idiot with no 
knowledge of what 1s what. When your 
searching spirit comes to this sfage, the 
time has come for your mental flower to 
burst out.” 

Thiền Sư Cổ Âm Tịnh Cầm, vào khoảng 
cuối thế kỷ thứ 15, đã nói rõ về nghi tình 
và đại ngộ như sau: “Công phu có thể 
được thực hành tốt đẹp nhất là ở nơi 
không có tiếng động và tạp loạn: hãy dứt 
bỏ tất cả những điều kiện quấy nhiễu, hãy 
dừng lại suy tư và nghĩ tưởng, để hết tâm 
chí vào việc tiến hành công án, đừng bao 
giờ buông thả nó ra khỏi trung tâm của 
“thức, dù khi đi, đứng, nằm hay ngồi. 
Đừng bao giờ quan tâm đến việc mình 
đang ở trong cảnh ngộ nào, dù khi vừa 
lòng hay trái ý, mà luôn luôn hãy cố giữ 
lấy công án trong lòng, phẩn quang tự 
chiếu, và tự hỏi ai là kẻ đang theo đuổi 
công án chẳng biết mệt thế, và tự hỏi như 
vậy không ngớt. Cứ tiến hành như thế, hết 
sức là hăng hái, nghi chính kẻ đang nghi, 
chắc chắn sẽ đến lúc không còn nghi vào 
đâu được nữa, tuổng như các người đã đi 
đến chính tận nguồn của dòng suối và 
thấy mình đang bị những ngọn núi vây 


3) 


1648 


hãm chung quanh. Đây là lúc gốc cây 
cùng sắn bìm chằng chịt gẫy đổ, tức là khi 
sự phân biệt chủ khách hoàn toàn bị xáo 
trộn, khi kẻ bị nghi và cái bị nghi hòa hợp 
thành một khối duy nhất. Một khi thức 
tỉnh từ sự hợp nhất nầy, thì cái ngộ lớn sẽ 
hiện đến—Zen master Ku-Yin-Ching- 
Chỉin, late In the fifteenth century, has this 
sayIing regarding the Inquiring spirit and 
great cenlightenment: “Searching and 
confriving (kung-fu) may best be practised 
where noise and confusion do not reach; 
cut yourself of from all disturbing 
conditions; put a stop to speculation and 
1magination; and apply — yourself 
wholeheartedly to the task of holding on to 
your koan, never letting It go of the 
center of consciousness, whether you are 
siting or lying, walking or standing stilL. 
Never mind in what condiion you are 
placed, whether pleasing or disapreeable, 
but try all the time to keep the koan 1n 
mind, and reflect within yourself who 1t 1s 
that 1s pursuing the koan so untiringly and 
asking you this question so unremittingly. 
As you thus go on, Infensely In earnest, 
inguiring after the Inquirer himself, the 
time will most assuredly come to you 
when It 1s absolutely impossible for you to 
go on with your Inquiry, as 1ƒ you had 
come to the very founfain of a stream and 
were blocked by the mounfains all around. 
This 1s the tine when the tree together 
with the entwining wistaria breaks down, 
that 1s, when the distinction of subject and 
object Is utferly obliterated, when the 
inguiring and the inquired are fused Into 
one perfect identity. Awakening from this 
1dentification, there takes place a great 
enliphtenmernt that brings peace to all your 
1nquiries and searchings. 

Hòa Thượng Thiên Kỳ Thụy đã có lời 
khuyên về “nghi tình và đại ngộ” như sau: 
“Hãy gột sạch tâm khỏi tất cả những 


khôn ngoan lừa lọc của thế gian, hãy dứt 
ra khỏi mình những tham sân do ngã chấp, 
và đừng để những mối suy nghĩ nhị biên 
(phân hai) quấy phá, để cho tâm thức 
được lau chùi sạch sẽ. Khi đã thanh lọc 
được như vậy rồi, hãy để khởi công án 
trước tâm “Vạn pháp qui Nhất, Nhất qui 
hà xứ?' Hãy nghiền ngẫm vấn để nầy từ 
thủy chí chung, hoặc bằng nhiều nghi vấn, 
hoặc đơn độc một suy nghĩ, hoặc chỉ 
nghiền ngẫm cái Một ở nơi đâu. Bất cứ 
bằng cách nào, cứ để cho hết thẩy đầu 
mối của các câu hỏi ghi đậm trên ý thức 
của các người, khiến cho nó trở thành cái 
độc nhất là cái đích chú tâm. Nếu các 
người để phân biệt lý luận xen vào chuỗi 
dây liên tục bển bỉ của những nghi tình, 
kết quả sẽ làm sụp đổ hết cả công trình tu 
tập. Một khi các người chẳng được công 
án trước tâm, chẳng có cơ duyên nào để 
chứng ngộ hết. Lúc đó sự tu tập thiển 
quán của các người chẳng khác khác nào 
nấu cát mà muốn thành cơm. Cái cốt yếu 
bậc nhất là khơi dậy cái đại nghi và gắng 
thấy cho được cái Một qui về đâu. Lúc 
nghi tình được giữ linh hoạt liên tục, khiến 
cho những giải đãi, hôn trầm, tán loạn 
không còn cơ hội móng khởi; không cầu 
tìm kiếm ráo riết, rốt rồi thời cơ cũng sẽ 
đến, đây là lúc tâm hoàn toàn nhập định. 
Thế là dù đi hay đứng, dù nằm hay ngồi 
mà không phải để ý hẳn vào những việc 
đang làm ấy, cũng không hay biết mình 
đang ở đâu, đông hay tây, nam hay bắc; 
quên luôn cả lục tình; ngày đêm như nhau 
cả. Nhưng đây chỉ là mới nửa đường của 
ngộ, chứ chưa phải là ngộ hoàn toàn. Các 
người cần phải nỗ lực kỳ cùng và quyết 
liệt để xuyên qua đây, một trạng thái siêu 
thoát nơi đó hư không sẽ bị đập vỡ thành 
từng mảnh và vạn hữu đều được qui về 
cái bình đẳng toàn diện. Đấy lại như mặt 
trời ló dạng khỏi mây mù, thì các pháp thế 
gian hay xuất thế gian đều hiện ra rõ 


1649 


rệt.” —Most Venerable T”ien-Ch”i-Shui”s 
advice to students of Zen as follows: 
“Have your mind thoroughly washed off of 
all cunning crookedness, 
yourselves from greed and anger which 
rise from egotism, and let no dualistic 
thoughts disturb you any longer that your 
consciousness ¡1s wiped perfectly clean. 
When this purgation 1s effected, hold up 
your koan before the mind “All things are 
resolvable ¡into the One, and when 1s this 
One Where 1s 1t really 
ulimately resolved? Inquire this 
problem from beginning to end, several as 
So many querles, or undividedly as one 
plIece of thought, or simply inqurre Info the 
whereabouts of the One. In any event, let 
the whole string of questions be distinctly 
1mpressed upon yOur conscIousness SO aS 
to make ¡in the exclusive objJect of 
attention. If you allow any idle thoupht to 
enter Into the one solid uninterruptible 
chain of Iinquiries, the outcome wIll ruin 
the whole exercise. When you have no 
koan to be held before your minds, there 
will be no occasion for you to realize a 
of cenlightenment. To 
enliphtenment without a koan 1s like 
boiling sands whiích will never yield 
nourishing rice. The first essential thing 1s 
to awaken a great spIrit of inguiry and 
strive fo see where the (One finally 
resolves 1(self. When this spirit Is kept 
constantly alive so that no chance 1s given 
to languor or heaviness or ofioseness fO 
assert Itself, the time will come fo you 
without your specially seeking it when the 
of  perfect 
concentration. That 1s to say, when you are 
Sifting, you are not conscIous of the fact; 
so with your walking or lying or standing, 


and SeVeT 


resolved? 
1nto 


sfate seek 


mmnd  attains a  state 


4) 


you forget that you are In possession of 
the six senses; the day 1s like the night, the 
vise-versa. But this 1s still midway to 
enlightenment, enlightenment 
1(self. You will have yet to make another 
final and decided effort to break through 
this, a stafe of ecsatcy, when the vacuIty 
of space will be smashed to pieces and all 
things reduced to perfectevenness. Ít 1s 
again like the sun revealing Ifself from 
behind the clouds, when things worldly 
and super-worldly present themselves In 
perfect obJectIvIty.” 

Thật vậy, chúng ta không đề khởi công án 
hiện tiền, mà phải đặt nó vào trong tâm 
bằng tất cả sức mạnh của nghi tình. Một 
khi công án được chỉ trì bởi một tinh thần 
như thế, thì theo Thiển Sư Đại Huệ, nó 
giống như một ngọn lửa cháy lớn đốt cháy 
tất cả những con sâu hý luận đang xăm 
tới. Và cũng chính vì vậy mà tất cả các 
Thiển sư đều đông ý rằng “Trong sự tham 
Thiển, điều trọng yếu nhất là giữ vững 
nghi tình; nghi tình càng mạnh, ngộ càng 
lớn. Quả thực chẳng bao giờ có ngộ nếu 
không có nghi— In fact, we can't Just hold 
up a koan before the mind, we must make 
1t Ooccupy the very center of affention by 
the sheer strength of an Inquiring spIrIt. 
When a koan Is cultivated with such a 
Spirit, according to Zen masfter Ta-Hui, 1t 
1s like a greatf consuming fire which burns 
up every Insect of idle speculation that 
approaches 1t. Therefore, It Is almost a 
common sense saying among Zen masters 
to declare that, “In the mastery of Zen the 
most important thing 1s to keep up a spIrit 
of ¡inquiry; the stronger the spirit the 
øreater wIll be the enliphtenment that 
follows; there 1s, indeed, no enlightenment 
when there 1s no SpIrIf OŸ inqu1ry. 


and not 


you are not all conscious of what you are Nghi Vấn: A doubtful question. 


dong; nor are you aware of your Nghỉ 


: To rest. 


whereabouts, east or west, south or north; sở 
Nghĩ: 


1650 


l1) Suy nghĩ: To think. 


fisherman. After leaving home he became a 


2) Toan liệu: To estimate—To compare—To disciple ofZen Master Xue-T'ou. 


Guess—To 
Intend. 
Nghĩ Đến Phúc Lợi Của Tha Nhân: To 

think of the welfare of others. 

Nghĩ Lại: To think over. 

Nghĩ Ngợi: To thnk—To meditate—To 

ponder. 

Nghĩ Thâm: To think inwardly. 

Nghĩ Tội: To judge a case. 

Nghĩ Tưởng: Ideations. 

Nghị Lực: Energy. 

Nghị Quyết: Resolution. 

Nghĩa: 

1) Con kiến: Ant. 

2) Đỡ đầu: Foster (father, mother, brother, 
sister, son, daughter, efc). 

3) Đúng: Right—Proper—Righteous—Loyal. 

4) Nghĩa lý: Artha (skÙ —Meaning— 
Significance. 

Nghĩa Bóng: Figurative sense (meaning). 

Nghĩa Cử: Good deed. 

Nghĩa Dũng: Loyal abd courageous. 

Nghĩa Đà La Ni: Năng lực tổng trì không để 

mất chân thực nghĩa của Như Lai, đây là hạnh 

tu của Bồ Tát là giữ được tất cả những gì mà 

các ngài nghe—Truth dharani, the power of 

bodhisattvas to retain all truth they hears. 

Nghĩa Đen: Literal sense of a word. 


adjudge——To 








Nghĩa Hẹp: Narrow meaning (sense). 

Nghĩa Hiệp: Chivalrous—Knightly. 

Nghĩa Hoài Thiên Y: See Nghĩa Hoài Thiển 
Sư. 
Nghĩa Hoài Thiền Sư: Zen master Yi-Huai- 
Tien-Yi—Thiển sư Nghĩa Hoài Thiên Y sanh 
năm 993, quê ở Lạc Thanh, tỉnh Triết Giang, 
con nhà chài lưới. Sau khi xuất gia, sư là đệ tử 
của Thiển Sư Tuyết Đậu —Zen master Yi- 
Huai-T”len-Y1 was born in 993 in Luo-Qing, 
Zhe-liang Province. He was the son of a 








decide— To se 


Trong lần gặp gỡ đầu tiên, Tuyết Đậu hỏi: 
“Ngươi tên gì?” Sư thưa: “lên Nghĩa 
Hoài.” Tuyêt Đậu hỏi: “Sao chẳng đặt 
Hoài Nghĩa?” Sư thưa: “Đương thời đến 
được.” Tuyết Đậu lại hỏi: “Ai vì ngươi đặt 
tên?” Sư thưa: “Thọ giới đến giờ đã mười 
năm.” Tuyết Đậu hỏi: “Ngươi đi hành 
khất đã rách bao nhiêu đôi giày?” Sư 
thưa: “Hòa Thượng chớ lừa người tốt.” 
Tuyết Đậu nói: “Ta không xét tội lỗi, 
ngươi cũng không xét tội lỗi, ấy là sao?” 
Sư không đáp được. Tuyết Đậu đánh, bảo: 
“Kẻ rỗng nói suông, đi đi!” Sư vào thất, 
Tuyết Đậu bảo: “Thế ấy chẳng được, 
chẳng thế ấy cũng chẳng được.” Sư suy 
nghĩ. Tuyết Đậu lại đánh đuổi ra. Như thế 
đến bốn lần—At their first encounter, 
Xue-Tou said: “What 1s your name?” Yi- 
Huai-T?lan-YI said: “Yi-Huai.” Chong- 
XIan said: “Why 1snt 1t Huai-Yi?” 
(Reversing the order of the two characters 
of this name creates the Chinese word 
“doubt). Yi-Huai said: “The name was 
given to me.” Chong-Xian asked: “Who 
gave you this naem?” Yi-Huai said: “I 
received 1t at my ordination nearly ten 
years ago.” Chong-Xian asked: “How 
many pairs of sandals have you worn out 
since you set out traveling?” Y¡-Huai said: 
“The master shouldn`” deceive people!” 
Chong-Xian said: “[ haven” said anything 
Iimproper. What do you mean?” Yi-Huai 
remained silent. Chong-X1an then hit him 
and said: “Strip off the silence and there”s 
a fraud! Get out!” Later when Yi-Huai 
was In Chong-Xians room for an 
interview, Chong-Xian said: “Practicing 
like this you wonỶt attain 1t. Ñot practIcing 
like this you won”t atfain it. This way or 
not this way, neither way will attain 1t.” 
Yi-Huai began to speak out Chong-XiIan 
drove him out of the room with blows. 


1651 


Hôm sau khi sư nhơn gánh nước, đòn gánh 
gẫy làm rơi cặp thùng. Sư đại ngộ, làm bài 
kệ: 

“Nhất nhị tam tứ ngũ lục thất 

Vạn nhẫn phong đầu độc túc lập 

Ly long hàm hạ đoạt minh châu 

Nhất ngôn khám phá Duy Ma Cật.” 

(Một hai ba bốn năm sáu bảy 

Chót núi muôn nhẫn một chơn đứng 

Dưới hàm Ly Long đoạt minh châu 

Một lời đủ phá Duy Ma Cật). 

The next day, while Yi-Huai fetched 
water from the well and carried 1t with a 
shoulder pole back to the temple, the 
people suddenly broke. As the bucket 
crashed the ground Yi-Huai 
suddenly enlightened. He then composed 
the following verse that Xue-Tou greatly 
DraIse€: 

“One, two, three, four, five, six, seven, 
Alone atop the 80,000-foot peak, 
Anatching the pearl from the Jaws of the 
black dragon, 

A single exposes VimalakIrtI. 

Sư thượng đường dạy chúng: “Phàm là 
Tông Sư (Thầy trong Thiền tông) phải đọa 
trâu của kẻ đi cày, cướp thức ăn của người 
đói, gặp nghèo thì sang, gặp sang thì 
nghèo, đuổi trâu của người đi cày khiến 
cho lúa mạ tốt tươi. Cướp thức ăn của 
người đói khiến họ hằng dứt đói khát. Gặp 
nghèo thì sang nắm đất thành vàng, gặp 
sang thì nghèo biến vàng thành đất. Lão 
Tăng cũng chẳng đuổi trâu của người cày, 
cũng chẳng cướp thức ăn của người đói. 
Sao gọi là trâu của người cày, ta nào cần 
dùng. Thức ăn của người đói, ta nào muốn 
ăn. Ta cũng chẳng biến vàng thành đất. 
Sao vậy? Vì vàng là vàng, đất là đất, ngọc 
là ngọc, đá là đá. Tăng là Tăng, tục là tục. 
Trời đất xưa nay, nhật nguyệt xưa nay, núi 
sông xưa nay, con người xưa nay. Tuy 
nhiên như thế, đập nát cái cổng mê sẽ gặp 
Đức Đạt Ma——Yi-Huai entered the hall 


{O WaS 


and addressed the monks, saying: “A 
distinguished teacher of our sect said: 
“You must drive away the ox from the 
plowman, grab away the starving man's 
food, regard the mean as noble, and 
regard the noble as mean. If you drive the 
ox away, then the plowman" crop will be 
abundant. Ilf you snatch away the food, 
then you wIll forever end the starving 
man”s hunger and thirst. Taking the mean 
as noble, a handful of dirt becomes gold. 
Taking the noble as mean, you chanse 
gold into dirt.” But as for me, I don”t drive 
away the plowman”s food. Why 1s that? 
Moreover, I don't turn a handful of dirt 
into gøold, or gold ¡into dit. And why 1s 
this? Because gold 1s gold; dirt 1s dirt; jade 
1s Jade; stone 1s stone; a monk 1s a monk; 
and a layperson 1s layperson. Since 
antiquity there have existed heaven and 
earth, sun and moon, mountains and rIvers, 
people and their relationships. This being 
so, how many of the deluded can break 
through the San Mountain Pass and meet 
Bodhidharma?” 
Nghĩa Keo Sơn: Close friendship. 
Nghĩa Khí: Sense of justice. 


Nghĩa Kinh: The meaning of the sutras. 


Nghĩa Lệ: 

1) Ý nghĩa và luật lệ: Meaning and rules, or 
method. 

2) Tên tắt của chỉ quán: An abbreviation for 


“Samatha Chỉ 
Quán. 

Nghĩa Lý: Sense—Meaning. 

Nghĩa Môn: Cổng vào Chánh Nghĩa, hay 

những trường phái giảng giải chân thực nghĩa 

của Như Lai —The gate of righteousness; the 

schools, or sec(s of the meaning or truth of 

Buddhism. 

Nghĩa Sâu Rộng: A dcep and wide 

meaning——LIberal sense. 

Nghĩa ST: Righteous man. 


and Vipasyana”—See 


1652 


Nghĩa Số: Meaning and commen(s on or 

explanations. 

Nghĩa Thanh Thiền Sư: Đầu Tử—Zen 

Master Yi-Qing-Tou-Tzi—Thiển sư Nghĩa 

Thanh Đầu Tử sanh năm 1032, là Pháp tử của 

trường phái Tào Động, nhưng không phải là đệ 

tử trực tiếp của Thiển Sư Đại Dương —Zen 

master Yi-Qing-T”ou-Tzi was born in 1032, 

was the Xao-T”ong Zen school Dharma herr, 

but not the direct student of T”a-Yang. 

e Sư xuất gia năm lên bẩy tuổi tại chùa 
Diệu Tướng. Thoạt tiên sư học Luận Bách 
Pháp của Tông Duy Thức. Về sau sư nghe 
kinh Hoa Nghiêm, đến câu “Tức tâm tự 
tánh,” sư liền phát tỉnh, nói: “Pháp la văn 
tự đâu có thể giảng ư?” Sư bèn cất bước 
du phương qua các thiển hộ —He left 
home at the age of seven to live at Miao- 
Xiang Temple. Initially, he studied the 
“Hundred Dharmas Doctrine” of the 
Consciousness-Only school of Buddhism. 
Later, he undertook the practices of the 
Hua-Yen school, but upon reading the 
words “Mind ¡is self-nature,” he had an 
Iinsight, saying: “Dharma 1s not found in 
the written word, and how can one speak 
of 1t?” He then went traveling to find and 
study under a Zen teacher. 

e  Thiển Sư Viên Giám ở hội Thánh Nham, 
một đêm nằm mộng thấy có nuôi con 
chim ưng sắc xanh, tỉnh giấc ông cho là 
một điểm lành. Đến sáng ngày ấy, sư liền 
đi đến . Sư lễ ra mắt, Giám nhận cho ở và 
dạy khán câu “Ngoại đạo hỏi Phật: 
“Chẳng hỏi có lời, chẳng hỏi không lời.” 
Sư khán câu nầy trải qua ba năm, một 
hôm Giám hỏi: “Ngươi ghi được thoại đầu 
chăng, thử nêu ra xem?” Sư nghĩ đáp lại, 
bị Giám bụm miệng. Bỗng nhiên sư khai 
ngộ, bèn đẳnh lễ. Giám bảo: “Ngươi diệu 
ngộ huyền cơ chăng?” Sư thưa: “Nếu có 
cũng phải mửa bỏ.” Lúc đó, thị giả ở bên 
cạnh nói: “Hoa Nghiêm Thanh ngày nay 
như bệnh được ra mô hôi.” Sư ngó lại, 


bảo: “Ngậm lấy miệng chó, nếu nói lăng 
xăng, Ta buồn nôn.” Sau đó ba năm, 
Giám đem tông chỉ của tông Tào Động chỉ 
dạy, sư đều diệu khế. Giám trao giày, y 
của Đại Dương Huyền và dặn dò: “Ngươi 
thay ta nối dòng tông Tào Động, không 
nên ở đây lâu phải khéo hộ trì.” Sau đó 
Giám nói kệ: 

“Tu Di lập Thái Hư 

Nhật nguyệt phụ nhi chuyển 

Quần phong tiệm ỷ tha 

Bạch vân phương y cải biến 

Thiếu Lâm phong khởi tùng 

Tào Khê động liêm quyện 

Kãm Phụng túc long sào 

Thần đài khởi xa tiển.” 

(Tu Di dựng trong không, 

Nhật nguyệt cạnh mà chuyển 

Nhiều đẳnh đều nương y 

Mây trắng mới biến đổi 

Thiếu Lâm gió tòng tay 

Động Tào Khê cuốn sáo 

Phụng vàng đậu ổ rồng 

Nhà rêu đậu xe nghiền). 
At that time, Zen master Yuan-]ian was 
staying at Sacred Peak. One night he saw 
a blue eagle 1n a dream and took 1t as an 
omen. The next morning, T”ou-Tz1I arrived 
and Yuan-]ian received him 
ceremoniously. Now because a non- 
Buddhist once asked the Buddha: “[ don't 
ask about that which may be spoken of, 
and I don't ask about what may not be 
spoken of... After three years Yuan-]ian 
asked Tou-TzI: “Lefs see If you 
remember your “hua-tou.' Tou-Tzi 
began to answer when Yuan-]ian suddenly 
covered T”ou-Tzi's mouth with his hand. 
Tou-Tzi the experienced enlightenmeit. 
He bowed. Yuan-]ian said: “Have you 
awakened to the mysterious function?” 
TPou-TzI said: “Were it like that Ứd have 
{O SpIt It out.” At that time an attendant 
síanding to one side said: “l[oday Qing 


1653 


Hua-Yan (T”ou-TzI) 1s sweating as 1f he 
were 1l!” T”ou-Tz1 turned to him and said: 
“Don't speak insolently! If you do so again 
II vomit!” After three more years, Yuan- 
Jian revealed to T”ou-TzI the essential 
doctrine passed down from T”ong-Shan 
and T”ou-Tzi grasped 1t entirely. Yuan- 
Jian presented T”ou-Tzi with T?a-Yang”s 
portrait, sandals, and robe. He then 
I1nstructed him to carry on the method of 
this school in my behalf, so that it wIll not 
end here. Well and befittingly sustain and 
preserve 1t.” Yuan-]ian then wrote a verse 
and presented to T”ou-Tz1: 

“Mt. Sumeru stands in the greta void. 

lt supports the spinning sun and moon. 
Upon Its counfless peaks do rest, 

The white clouds there transformed. 

The Shao-Lin wind sows a forest. 

The Cao-T”ong screen rolled up. 

A golden phoenix lives In a dragon”s nest. 
Imperial moss 1s crushed by a wagon. 

Sư đến Viên Thông không thưa hỏi gì, chỉ 
ăn cơm xong rồi ngủ. Tri sự thấy thế, bạch 
với Viên Thông: ““Irong Tăng đường có vị 
Tăng cả ngày lo ngủ, xin thực hành theo 
qui chế.” Viên Thông bảo: “Khoan! Đợi ta 
xét qua.” Viên Thông cầm gậy đi vào 
Tăng đường, thấy sư đang nằm ngủ, Viên 
Thông gõ vào giường, quở: “Trong đây tôi 
không có cơm dư cho Thượng Tọa ăn xong 
rồi ngủ.” Sư thưa: “Hòa Thượng dạy tôi 
làm gì?” Viên Thông bảo: “Sao chẳng 
tham thiển?? Sư thưa: “Món ăn ngon 
không cần đối với người bụng no.” Viên 
Thông bảo: “Tại sao có nhiều người 
không chấp nhận Thượng Tọa?” Sư thưa: 
“Đợi họ chấp nhận để làm gì? Viên Thông 
hỏi: “Thượng Tọa đã gặp ai rồi đến đây?” 
Sư thưa: “Phù Sơn.” Viên Thông bảo: “Lạ! 
Được cái gì mà lười biếng.” Viên Thông 
bèn nắm tay, hai người cười rồi trở về 
phương trượng.”—When T”ou-tzIi-Y1-Qing 
arrived at Yuan-Tong”s place, rather than 


going for an Interview with that teacher at 
the appointed time, he remained sleeping 
in the monk's haill. The head monk 
reported this to Yuan-Tong, saying: 
“There is a monk who”s sleeping In the 
hall during the day. Fll go deal with 1t 
according to the rules.” Yuan-Tong asked: 
“Whi is it?” The head monk said: “he 
monk Qing.” Yuan-Tong said: “Leave 1t 
be. II go find about it.” Yuan-Tong then 
took his staff and went Iimnto the monk”s 
hall. There he found T”ou-TzI-Yi-Qing in 
a deep sleep. Hitting the sleeping platform 
with his staff, he scolded him: “I don't 
offer any “leisure rice”` here for monks so 
that they can go to sleep.” Tou-TzI-Y1- 
Qing woke up and asked: “How would the 
master prefer that I practice?” Yuan-Tong 
said: “Why don't you try practicing Zen?” 
Yi-Qing said: “Fancy food doesn”t Interest 
someone who”s sated.” Yuan-Tong said: 
“But I don”t think you ve goften there 
vet” Yi-Qing said: “What point would 
there be in waiting until you believe 1t?” 
Yuan-Tong said: “Who have you been 
studying with?” Yi-Qing said: “Fu-Shan.” 
Yuan-Tong said: “No wonder you re so 
obstinate! They then held each other”s 
hands, laughed, and went to talk in Yuan- 
Tong”s room. From this incident Y1-Qing”s 
repufation spread widely. 

Ban đầu Sư trụ trì tại Bạch Vân. Sau sư 
đời đến Đầu Tử. Sư thượng đường dạy 
chúng: “Nếu luận việc nầy như loan 
phụng bay giữa hư không chẳng để dấu 
vết, như con linh dương mọc sừng ai tìm 
được dấu chơn, rồng vàng chẳng giữ đầm 
lạnh, thổ ngọc đâu gá bóng cóc. Nếu lập 
chủ khách thì phải ngoài cõi Oai Âm lay 
đầu, hỏi đáp nói bày vẫn còn ở giữa 
đường. Nếu đứng tròng chẳng nhọc thấy 
nhau—T”ou-TzI-Yi-Qing first taught on 
White Cloud Temple in lJian-Chou. He 
later moved to the Sheng-Yin Monastery 


1654 


in Shu-Chou (located on Mt. Qian) Zen 
master Yi-Qing entered the hall and 
addressed the monks, saying: “ “To speak of 
this affair 1s like a phoenix soaring Into the 
heavens, not leaving a trace behind. It”s 
like a ram whose horns are entangled in a 
tree, and thus does not touch the ground. 
Where will you find any tracks? A golden 
dragon 1n not concealed In a cold swamp. 
A jade rabbit nests In the moonlipht. In 
order to establish the guest and host, you 
must stick your head out beyond the noIsy 
world. If you answer my questions 
properly, you re singing at the edge of the 
mysterious road. But ¡n that case, you re 
stull only halfway there. lf youre still 
Staring don't 
belabor what you see†” 
e Năm 1083, lúc gần thị tịch, sư có làm bài 
kệ: 
“Lưỡng xứ trụ trì 
Vô khả trợ đạo 
Trân trọng chư nhơn 
Bất tu tầm thảo.” 
(Trụ trì hai nơi, không thể giúp đạo 
Trân trọng các ngươi, Chẳng cần tìm 
thảo)—When Yi-Qing was near death, he 
composed a poem: 
“As the abbot of two temples, 
I couldn”t assist the Buddha way. 
MẸy parting message to you all, 
Don't go seeking after something.” 
Nghĩa Thú: Con đường chánh đạo—The path 
of truth, the right direction, or obJecftive. 
Nghĩa Thuật: See Nghĩa Vệ. 
Nghĩa Tịnh: Ngài Nghĩa Tịnh Tam Tạng 
Pháp Sư (635-713), một vị sư nổi tiếng thời 
Đường. Khi ngài được mười tuổi thì Huyễn 
Trang trở về Trung Hoa, nhưng ngài đã tự 
chuẩn bị cho mình một cuộc sống tu sĩ Phật 


in miscomprehension, 


Giáo. Ngài gia nhập giáo đoàn năm 14 tuổi. 
Tuy đã nuôi ý định đi Ấn Độ từ năm 652, 
nhưng mãi đến khi 37 tuổi ngài mới thực hành 
được ý định. Năm 671 ngài mới có thể bắt đầu 


dong buồm đi Ấn Độ, trải qua hơn 25 năm, đi 
qua hơn 30 quốc gia; tuy nhiên, ngài dùng rất 
nhiều thì giờ tại tu viện Na Lan Đà. Năm 695, 
ngài trở về Lạc Dương, Trung Quốc, được tiếp 
đón nông hậu và đầy vinh dự (người ta nói 
Thiên Hậu đã ra tận cửa Thượng Đông để đón 
ngài). Ngài mang về hơn 400 bộ kinh. Đầu 
tiên ngài hợp tác với Thực Xoa Nan Đà 
(người nước Vu Điền) dịch Kinh Hoa Nghiêm. 
Sau đó ngài còn dịch rất nhiều bộ kinh khác 
gồm 56 bộ kinh với 230 quyển. Các cuộc hành 
trình của ngài không có sự đa dạng và chủ 
đích khoa học như của ngài Huyền Trang, 
nhưng lại quan tâm nhiều đến con người. 
Trong chuyến đi năm 671, ngài đã ở lại tám 
tháng tại Sumatra, sáu tháng tại Srivijaya, một 
quốc gia vùng biển đang phát triển, nay là 
Palembang, và hai tháng tại Mã Lai. Ngài lên 
bộ tại Tamralipti vào năm 673 và từ đó đi đến 
Ma Kiệt Đà (Magadha), thánh địa hàng đầu, 
rồi đến chiêm bái Bodh-Gaya cùng các thánh 
địa khác. Ngài lưu lại viện đại học Na Lan Đà 
mười năm, nghe bài giảng của các bậc thây về 
giáo pháp và thu thập kinh sách. Ngài rời Ấn 
Độ cũng bằng ngã Tamralipta, sống bốn năm 
tại Srivijaya, trau đổi Phạn ngữ để sau nầy 
dịch kinh sách. Vào năm 689, ngài trở lại 
Trung Quốc. Ngài đã để lại những ký sự quý 
báu về “Tây Vực Cầu Pháp Cao Tăng” (Hồi 
Ký về Các Tu Sĩ Xuất Chúng Đi Tìm Chánh 
Pháp ở Phương Tây), được Chavannes dịch 
sang Pháp ngữ. “Ghi Nhận Về Đạo Phật Tại 
Ấn Độ và Quân Đảo Mã Lai” được J. 
Takakusu dịch sang Anh. Sách cho chúng ta 
một ý niệm khá rõ về sự sốt sắng tận tụy của 
những người hành hương mà số lượng đông 
hơn ta tưởng, về tỉnh thần chấp nhận hiểm 
nguy của họ. Thật vậy, đây là một chuỗi dài 
buồn thảm về các câu chuyện đây những biến 
cố lâm ly, cả trên bộ lẫn dưới biển. Nghĩa Tịnh 
đã ngậm ngùi nói: “Tuy có thành công nhưng 
con đường đầy những gian nan. Vùng Thánh 
địa thật quá xa vời và bao la. Trong số đông 
những người toan tính, có mấy người đạt được 


1655 


kết quả thật sự, có mấy người hoàn thành được 
nhiệm vụ của mình. Những sa mạc mênh 
mông đây sỏi đá của vùng đất Voi (Ấn Độ), 
những dòng sông lớn chói chang ánh mặt trời 
đội sức nóng thiêu đốt, hoặc những vực sâu, 
những đợt sóng cao ngất. Khi đi trên bộ một 
mình bên kia Thiết Môn giữa Samarquand và 
Bactria, người ta lạc vào giữa hàng ngàn ngọn 
núi, dễ rơi xuống đáy vực từ những vách đá 
dựng đứng; khi đi thuyền đơn độc bên kia trụ 
đồng (phía nam Tonkin) thì phải băng qua vô 
số vùng châu thổ và có thể bị thiệt mạng. Vì 
thế cho nên trong số năm chục người ra đi thì 
số sống sót trở về chỉ đếm trên đầu ngón tay.” 
Theo Nghĩa Tịnh, nhiều tu sĩ Cao Ly, băng qua 
vùng Trung Á, hay đi đường biển, rất nhiều 
trong số họ đã chết tại Ấn Độ, chứ không bao 
giờ được nhìn thấy lại xứ sở của mình. Ngài thị 
tịch năm 79 tuổi—I-Ching, 635-713 A.D., the 
famous monk during the Tang dynasty, who 
was only about ten years old when Hsuan- 
Tsang returned to China, but he had already 
prepared himself for the life of a Buddhist 
monk. He was admitted to the Order when he 
was fourteen. Though he formed the Idea of 
travelling to India in 652, but he dịd not carry 1t 
out ti he was thirty-seven years old. In 671, 
he set out by the sea route for India, where he 
remained for over twenty years, travelling 
over 30 counfries; however, he spent half this 
period In the Nalanda monastery. He returned 
to China (Lo-Yang) in 695, was received with 
much honour, brought back some four hundred 
works, translated with Siksananda the 
Avatamsaka Sutra, later translated many other 
works (56 sutras comprised of 230 books) and 
left valuable account of his travels and life In 
India. His itineraries lack the variety and 
Scienftific Interest of those of Hsuan-Tsang, but 
they are full of human Interest. On his outward 
voyage in 671, he spent eipht months In 
Sumatra, sIX at Srivijaya, a rising maritine 
State, now Palembang, and two months in 
Malaysia in the neighborhood. He landed at 


Tamralpi in 673 and thence went to 
Masgadha, the holy land and worshipped at 
Bodh-Gaya and other sacred spots. He spent 
ten years at Nalanda, hearing the teaching 
from different masters, and collecting holy 
books. In 685, he left India, again by way of 
Tamralipti. He spent four years 1n SrIvijaya to 
learn more Sanskrit in order to translate sacred 
works later on. In 689, he returned to China to 
fetch collaborators for his work and after went 
back to stay at SriviJaya for another five years. 
He finally returned to China In 695. One of I- 
Chng`s works, A Record of the Buddhist 
Religion as practised ím India and the Malay 
Archipelago, has been translated into English 
by a Japanese scholar, J. Takakusu. More 
Inferesting In some ways are his Memoirs on 
the Eminent Monks who went In Search of the 
the Western (Countries, which 
translated Into French by Chavannes. This 
gives us a fair idea of the earnestness and 
devotion of the pilgrims whose numbers were 
large than we are apt to Iimagine and of the 
spirit with which they braved the dangers of 
their enterprises. It 1s, in fact, a melancholy 
succession of tales, full of pathetic Iincidents 
both on land and sea. I-Ching remarks 
wistfully: “However, triumphal, the path was 
strewn with difficulties; the Holy Places were 
far away and vast. Of dozen who brought forth 
leaves and flowers, and of several who made 
an attempt, there was scarcely one who bore 
any fruit or produced any real results, and few 
who competed theIr task. The reason for this 
was the immensity of the stony deserts of the 
Land of the Elephant (India), the great rIvers 
and the briliance of the sun which pours forth 
1s burning heat, or else the towering Waves 
heaved up by the giant fish, the abysses, and 
the waters that rise and swell as high as the 
heavens. When marching solitary, beyond the 
lron Gates between Samarquand and Bactria, 
one wandered amongst the ten thousand 
mountains and fell ¡into the botom of 


Law mm 


1656 


precipices; when sailing alone beyond the 

Columns of Coper (south of Tontkin), one 

crossed the thousand deltas over fifty In 

number, while those who survive were only a 

handfuil of men.” According to I-Chỉing, 

several Korean monks had gone to India, the 
majority across Central Asia, some by the sea 
route; of them, I-Ch'ing says: “They died In 

India, and never saw their country again. He 

đied at age 79. 

Nghĩa Tồổn Tuyết Phong Thiền Sư: Zen 

Master Xue-Feng-Yi-Cun—Thiển sư Nghĩa 

Tổn Tuyết Phong sanh năm 822 tại Tuyển 

Châu (bây giờ thuộc tỉnh Phúc Kiến). Năm 

mười hai tuổi sư đến ở chùa và xuất gia năm 

17 tuổ—Zen Master Xue-Feng-Yin-Cun was 

born in 822 in Quan-Chou (now Fu-]ian 

Province). He left home to stay at Yu-]lian 

temple and became a monk at the age of 

Seventeen. 

e - Tại Động Sơn, sư làm trưởng ban trai phạn 
(Phạn Đầu) đang đãi gạo. Khâm Sơn hỏi: 
“Đãi cát bỏ gạo hay đãi gạo bỏ cát?” Sư 
đáp: “Gạo cát đồng thời bỏ.” Khâm Sơn 
hỏi: “Như vậy đại chúng lấy gì ăn?” Sư 
bèn lật úp thau đãi gạo. Khâm Sơn nói: 
“Cứ theo nhơn duyên nây, huynh hợp ở 
Đức Sơn.”—Xue-Feng served as a rice 
cook at Tong-Shan. One day as he was 
straining the rice, T”ong-Shan asked him: 
“Do you strain the rice out from the sand, 
or do you strain the sand out from the 
rice?” Xue-Feng said: “Sand and rice are 
both strained out at once.” Tong-Shan 
said: “In that case, what will the monks 
eat?” Xue-Feng then tipped over the rice 
pot. Tong-Shan said: “Go! Your affinity 
accords with Te-Shan!” 

e - Sư đến tạm biệt Động Sơn, Động Sơn hỏi: 
“Ngươi đi đâu?” Sư thưa: “Đi về trong 
đánh núi.” Động Sơn hỏi: “Đương thời từ 
đường nào ra?” Sư thưa: “Từ đường vượn 
bay đẳnh núi ra.” Động Sơn hỏi: “Nay 
quay lại đường nào đi?” Sư thưa: “Pừ 


đường vượn bay đảnh núi đi” Động Sơn 
bảo: “Có người chẳng từ đường vượn bay 
đảnh núi đi, ngươi biết chăng?” Sư thưa: 
“Chẳng biết.” Động Sơn hỏi: “Tại sao 
chẳng biết?” Sư thưa: “Y không mặt 
mày.” Động Sơn bảo: “Ngươi đã chẳng 
biết, sao biết không mặt mày?” Sư không 
đáp được —When Xue-Feng left Tong- 
Shan, Tong-Shan asked him: “Where are 
you going?” Xue-Feng said: “Ứm 
returning to Ling-Zhong. Tong-Shan said: 
“When you left Ling-Zhong to come here, 
what road did you take?” Xue-Feng said: 
“TJ took the road throuph the Flying Ape 
Mountain.” Tong-Shan asked: “And what 
road are you taking to go back there?” 
Xue-Feng said: “lm returning through the 
Flyinng Ape Mountains as well.” Tong- 
Shan said: “There”s someone who doesn”t 
take the road throuph Flying Ape 
Mountains. Do you know him?” Xue-Feng 
said: “[ don”t know him.” Tong-Shan said: 
“Why dont you know him?” Xue-Feng 
said: “Because he doesnt have a face.” 
Tong-Shan said: “If you don”t know hìm, 
how do you know he doesn't have a 
face?” Xue-Feng was silent. 

Sư cùng Nham Đầu đi đến Ngao Sơn ở Lễ 
Châu gặp tuyết xuống quá nhiều nên 
dừng lại. Nham Đầu mỗi ngày cứ ngủ, sư 
một bề ngồi thiển. Một hôm, sư gọi Nham 
Đầu: “Sư huynh! Sư huynh! Hãy dậy.” 
Nham Đầu hỏi: “Làm cái gì?” Sư nói: 
“Đời nay chẳng giải quyết xong, lão Văn 
Thúy đi hành khất đến nơi chốn, bị y chê 
cười, từ ngày đến đây sao chỉ lo ngủ?” 
Nham Đầu nạt: “Ngủ đi! Mỗi ngày ngồi 
trên giường giống như thổ địa, ngày sau 
bọn ma quỷ nam nữ vẫn còn.” Sư chỉ trong 
ngực nói: “Tôi trong ấy còn chưa ổn, 
không dám tự dối.” Nham Đầu nói: “Tôi 
bảo ông sau nầy lên chót núi cất thảo am 
xiển dương đại giáo, sẽ nói câu ấy.” Sư 
thưa: “Tôi thật còn chưa ổn.” Nham Đầu 


1657 


bảo: “Nếu ông thật như thế, cứ chỗ thấy 
của ông mỗi mỗi thông qua, chỗ phải tôi 
sẽ chứng minh cho ông, chỗ chẳng phải tôi 
sẽ vì ông đuổi dẹp.” Sư thưa: “Khi tôi mới 
đến Diêm Quan, thấy thượng đường nói 
nghĩa sắc không, liền được chỗ vào.” 
Nham Đầu nói: “Từ đây đến ba mươi năm 
rất ky không nên nói đến.” Sư thưa: “Tôi 
thấy bài kệ của Động Sơn qua sông “Thiết 
ky tùng tha mít, điều điều giữ ngã sơ, cừ 
kim chánh thị ngã, ngã kim bất thị cừ.”” 
Nham Đầu nói: “Nếu cùng ấy tự cứu cũng 
chưa tột.” Sau sư hỏi Đức Sơn “Việc trong 
tông thừa từ trước con có phần chăng?” 
Đức Sơn đánh một gậy hỏi: “Nói cái gì?” 
Tôi khi đó giống như thùng lủng đáy.” 
Nham Đầu nạt: “Ông chẳng nghe nói “Từ 
cửa vào chẳng phải của báu trong nhà.” 
Sư thưa: “Về sau làm thế nào mới phải?” 
Nham Đầu bảo: “Về sau, nếu muốn xiển 
dương Đại Giáo, mỗi mỗi từ trong hông 
ngực mình lưu xuất, sau nầy cùng ta che 
trời che đất đi!” Sư nhơn câu ấy đại ngộ 
liền đảnh lễ, đứng dậy kêu luôn: Sư 
huynh! Ngày nay mới là thành đạo ở 
Ngao Sơn.” At that moment 1t was like the 
botom falling out of a bucket of water.”—— 
When Xue-Feng was traveling with Yan- 
Tou on Tortoise Mountamn 1n Li-Chou 
Province, they were temporarily stuck in 
an inn during a snowsftorm. Each day Yan- 
Tou spent the entire day sleeping. Xue- 
Feng spent each day siting in Zen 
meditation. One day, Xue-Feng called out: 
“Elder Brother! Elder Brother! Get up!” 
Yan-T°ou said: “What 1s 1t?” Xue-Feng 
said: “Don°t be idle. Monks on pilgrimage 
have profound knowledge as therr 
companion.  This companion must 
accompany us at all ttmes. But here today, 
all you are doïng 1s sleeping.” Yan-T”ou 
yelled back: “Just eat your fill and sleep! 
Sitting there in meditation all the time 1s 
like being some day figure In a villager”s 


hut. In the future you' II just spook the men 
and women of the village.” Xue-Feng 
pormted to his own chest and said: “[ feel 
unease here. I donˆt dare cheat myself. by 
not practicing diligently.” Yan-T”ou said: 
“[always say that some day you'll build a 
cottaøe on a lonely mountain peak and 
expound a great teaching. Yet you still 
talk like this!” Xue-Feng said: “m truly 
anxIous.” Yan-T”ou said: “Tf that 's really 
so, then reveal your understanding, and 
where 1f Is correct [ll confirm 1t for you. 
Where 1t”s Incorrect [ll root 1t out.” Xue- 
Feng said: “When I first went to Yan- 
Kuanˆs place, I heard him expound on 
emptiness and form. At that time I found 
an entrance.” Yan-T”ou said: “And then I 
saw Tong-Shan”s poem that said: “Avoid 
seeking elsewhere, for that ”s far from the 
Self, now I travel alone, everywhere I 
meet If, now 1t s exactly me, now Ïl”m not 
1t.” Yan-T”ou said: “If thats so, you'll 
never save yourself” Xue-Feng said: 
“Later I asked De-Shan: “Can a student 
understand the essence of the ancient 
teachings?° He struck me and said: “What 
did you say?” At that moment 1t was like 
the bottom falling out of a bucket of 
water.” Yan-l”ou said: “Havent you 
heard 1t said that “what comes In through 
the front gate 1sn't the family”s Jewels?” 
Xue-Feng said: “Then, in the future, what 
should I do?” Yan-T”ou said: “In the 
future, If you want to expound a great 
teaching, then it must flow forth from your 
own breast. In the future your teaching 
and mine will cover heaven and earth.” 
When Xue-Feng heard ths he 
experienced unsurpassed enlightenmeit. 
He then bowed and said: “Elder Brother, 
at last today on Tortoise Mountain ve 
affained the Way!” 

Một vị Tăng hỏi: “Hòa Thượng thấy Đức 
Sơn được cái gì liền thôi?” Sư đáp: “Ta đi 


1658 


tay không, về tay không.”—After Xue- 
Feng asumed the abbacy at Snow Peak, a 
monk asked him: “When the Master was 
at Te-Shans place, what was 1t you 
attained and allowed you to stop looking 
further?” Xue-Feng said: “[ went with 
empty hands and returned with empty 
hands.” 

Sư hỏi vị Tăng mới đến: “Vừa rời chỗ nào 
đến?” Vị Tăng thưa: “Phú Thuyền đến.” 
Sư hỏi: “Biển sanh tử chưa qua, vì sao lại 
phú thuyền (úp thuyển)?” Vị Tăng không 
đáp được, bèn trở về thuật lại cho Phú 
Thuyển. Phú Thuyển bảo: “Sao không nói 
y không sanh tử.” Vị Tăng trở lại nói lời 
nầy. Sư bảo: “Đây không phải lời của ông. 
Vị Tăng thưa: “Phú Thuyền nói thế ấy.” 
Sư bảo: “Ta có 20 gậy gởi cho Phú 
Thuyễn, còn ta tự ăn 20 gậy, chẳng can hệ 
gì đến Xà Lê.”—Xue-Feng asked a monk: 
“Where have you come from?” The monk 
sad: “From Zen master Fu-Chuan”s 
place.” Xue-Feng said: “You haven't 
crossed the sea of life and death yet. So 
why have you overturned the boat?” ”he 
monk was speechless. He later returned 
and told Zen master Fu-Chuan about this. 
Fu-Chuan said: "W“y didnt you say “Ít 1s 
not subject to life and death”?” The monk 
refurned to Xue-Feng and repeated this 
phrase. Xue-Feng said: “This Isnt 
something you said yourself”” The monk 
said: “Zen master Fu-Chuan said this.” 
Xue-Feng said: : Isend twenty blows to 
Fu-Chuan and gIve twenty blows to myself 
as well for interfering your own affaIrs.” 
Một hôm, sư ở trong nhà Tăng dóng cửa 
trước cửa sau xong nối lửa đốt, lại kêu: 
“Cứu lửa! Cứu lửa! Huyền Sa đem một 
thanh củi từ cửa số ném vào trong. Sư bèn 
mở cửa—One day, Xue-Feng went into 
the monk”s hall and started a fire. The he 
closed and locked the front and back 
doors and yelled “Firel Fire!” Xuan-Sha 


took a piece of firewood and threw 1t In 
though the window. Xue-Feng then 
opened the door. 

e - Sư thượng đường dạy chúng: “Núi Nam có 
một con rắn mũi to, hết thảy các ông đều 
phải khéo xem.” Trường Khánh bước ra 
thưa: “Hôm nay trong nhà này có người 
tán thân mất mạng.” Vân Môn lấy cây 
gậy ném trước sư rồi ra bộ sợ. Có người 
đem việc nầy thuật lại Huyền Sa. Huyễn 
Sa nói: “Phải là Huynh Lăng mới được. 
Tuy nhiên như thế, nếu ta thì chẳng vậy.” 
Vị Tăng hỏi: “Hòa Thượng làm thế nào?” 
Huyền Sa nói: “Dùng núi Nam làm gì?”— 
Zen master Xue-Feng entered the hall and 
addressed the monks, saying: “South 
Mountain has a turtle-nosed snake. All of 
you here must take a good look at 1t.” 
Chang-Qing came forward and said: 
“Today in the hall there and many who are 
losing therr bodies and lives.” Yun-Men 
then threw a staff onto the pround in front 
of Xue-Feng and affected a pose of being 
frightened. A monk told Xuan-Sha about 
ths and Xuan-Sha said: “Granted that 
Chang-Qing understands, still I  don't 
agree.” The monk said: “What do you say, 
Master?” Xuan-Sha said: “Why do you 
need South Mountain?” 

e Sư thị tịch năm 908, được vua ban hiệu 
“Đại Sư Chơn Giác”—He died ¡in 908. 
Afer his death he received the 
posthumous tile “Great Teacher True 
Awakening.” 

Nghĩa Tướng: Nghĩa lý và tướng trạng— 

Meaning and form, truth and 1ts aspect. 

Nghĩa Vệ: Thuật để cứu đàn kiến (tại một nơi 

ngập nước, đàn kiến bị nước cuốn trôi, có 

người lấy cành cây bắc ngang qua cho chúng 
bò lên)—The duty and mode of saving lives of 
anfs. 

Nghĩa Vô Ngại: Hiểu biết thông đạt và giảng 

giải nghĩa lý chư pháp một cách trôi chảy 

không trở ngại, một trong tứ vô ngại của chư 


1659 


Bồ Tát Unobstructed knowledge of the 

meanineg, or the truth; complete knowledge, 

one of the four unobstructed eloquences of 

Bodhisattvas. 

** For more Information, please see Tứ Vô 
Ngại. 

Nghĩa Ý: Meaning and aim. 

Nghịch: Vama (skQ_— Chống lại hay đối 

nghịch go against—OpposIte—— 

Contrary——Resist—In the opposife direction. 

Nghịch Báng: Chống báng lại—To resist and 

abuse. 


lạ —To 


Nghịch Cảnh: Adverse circumstances— 
Adversity. 

Nghịch Dụ: Phép dẫn dụ đi ngược lại từ quả 
trở về nhân, từ ngọn về gốc, thí dụ như biển có 
nguồn là sông to, sông to có nguồn là sông 
nhỏ, sông nhỏ có nguồn là suối, vân vân— 
Argument by 1llustration from effect to cause, 
e.g. the source of the ocean 1s the river, of the 
river the streams, of the smaill rivers the 
streams, €fc. 

Nghịch Duyên: Bất thuận duyên, đối lại với 
thuận duyên; thiện với Phật quả là thuận 
duyên, ác là nghịch duyên (thuận với đường 
lối đạo Phật là thuận duyên, ngược với đường 
lối đạo Phật là nghịch duyên)—Resisting 
aCC€SSOFTV Cause, In contrast with the accordant 
cause (thuận duyên); as goodness ¡is the 
accordanf cause so evil 1s the resisting cause of 
the Buddha way. 

Nghịch Đức: Contrary to virtue. 

Nghịch Hóa: Khả năng của chư Phật và chư 
Bồ Tát, giáo hóa những kẻ theo tà giáo hay 
những người đối địch với mình—The ability of 
the Buddhas and bodhisattvas to convert the 
heterodox or opponen(s. 

Nghịch Lộ Già Da Đà: Vama-lokayata 
(sk)—Lộ Già Da Đà là tên của một phái 
ngoại đạo thuận theo tình đời. Nghịch Lộ Già 
Da Đà hay Tả Thuận Thế Ngoại Đạo, là phái 
chống lại thuận thế ngoại đạo. Lộ Già Da Đà 
hay Thuận Thế là hạng vứt bỏ Thánh thư của 


Lão Trang—The Lokayata were mafterlalistic 
and “worldly” followers of Carvaka school; the 
Vama-lokayata were opposed the 
conventlons of the An earlier 
Iinterpretation of Lokayata 1s, HIÍ response to 
questions, the sophistical method of Chuang- 
Tsu being mentioned as Evil questioning, 
which 1s above method reversed. 


{O 
world. 


Nghịch Luân: Contrary to morality— 
Immoral. 

Nghịch Lưu: 

I1) Tìm đường giải thoát khỏi những phiền 


trược bằng cách đi ngược lại dòng đời— 
To resist it and seek a way of escape by 
getfing rid of life”s delusions. 

Đi ngược lại dòng sanh tử luân hồi và 
nhập vào đạo quả Niết Bàn, giai đoạn 
Thanh Văn hay thứ nhất của A La Hán: 
To go against the current (the stream of 
transmisraton and enter the path of 
nirvana), the first staøe of the arhat, that of 


2) 


a sravaka. 
Nghịch Lý: Opposed (contrary) to common 
S€nse. 
Nghịch Mắt: To offend the eyes. 
Nghịch Ngợm: Restless. 
Nghịch Nhĩ: To shock the ears. 
Nghịch Quán: Làm ngược lại với thứ tự hay 
phương thức quán là nghịch quán (thí dụ như 
quán thập nhị nhân duyên thì không nương 
theo thứ tự vô minh, hành, thức, vân vân; mà 
lại đi ngược từ tử, lão, bệnh, sanh, hữu, vân 
vân; hay là theo quả mà dò nhân)—The 








1nverse method in meditation. 

Nghịch Thuận: Còn gọi là “Vi Thuận.” Trái 
ngược với chân lý gọi là nghịch, thuận với 
chân lý là thuận—The adversaties, resisting 
and complying, opposing and according with, 
reverse or direct, backward or forward. 
Nghịch Tu: Dự Tu—Những Phật sự sau khi 
một người đã quá vãng —To observe In 
confrary order; to observe before death the 
Buddhist rites in preparation for It. 





1660 


Nghịch Ý: Against one's will. 
Nghiêm: 
I)_ Nghiêm khắc: Strict. 
2) Nghiêm trọng: Severe—Grave. 
Nghiêm Cấm: To prohibit—To forbid. 
Nghiêm Cẩn: Solemn and careful. 
Nghiềm Chính: Severe—Strict. 
Nghiêm Đường: Father. 
Nghiềm Đường Huấn Nữ Thập Giáo: 
Trong Đức Phật và Phật Pháp, Đức Phật đã 
từng dạy rằng ngoài của hổi môn rất quan 
trọng, và những món trang sức quý giá, người 
cha khôn ngoan còn dạy con gái mười điều sau 
đây ——lIn The Buddha and His Teaching, the 
Buddha taught: “The marrlage festival was 
conducted on an elaborate scale. On the 
wedding day, in addition to a large dowry and 
an exquisitely rich ornament, a wise father 
should also gave his daughter the following ten 
admonItIons: 

I) Không đem lửa trong nhà ra ngoài ngõ: 
Người vợ không bao giờ nên nói xấu 
chồng và cha mẹ chồng với người ngoài. 
Cũng không nên đem chuyện xấu bên nhà 
chồng mà thuật lại cho người ngoài, vì 
không có lửa nào tệ hại hơn lửa nầy——Do 
not carry outside the Indoor fire. A wIfe 
should never speak IlI of her husband and 
parents-in-law to others. Neither should 
their shortcomings nor household quarrels 
be reported elsewhere, for there 1s no fire 
that may be compared to this fire. 

2) Không đem lửa ngoài ngõ vào nhà: Người 
vợ không nên nghe lời nói xấu của người 
khác. Người vợ không nên đem những lời 
phỉ báng nghe được từ hàng xóm, đem về 
kể lại và nói rằng: “Người nọ người kia đã 
nói xấu điều nầy hay điều khác.” Không 
có lửa nào tệ hại hơn lửa nầy—Do not 
take Inside the outdoor fire. A wife should 
not listen to the reports and sforIes of other 
households. In other words, a wife must 
not bring home the slander that she has 


3) 


5) 


6) 


7) 


8) 


heard by saying: “So and so said this or 
that unkind thing about you.” There 1s no 
fire that may be compared to this fire. 

Chỉ cho những người biết cho lại: Đồ trong 
nhà chỉ nên cho những người nào mượn 
rổi biết trả lại —Give only to those that 
wish to return the give. Things should be 
lent to those who do return borrowed 
articles. 

Không cho những người không biết cho 
lại: Không nên cho những người mượn đồ 
rồi giữ luôn chứ không chịu trả lạ—Do 
not give to those that do not deserve the 
gIve. No article should be lent to those 
who do not them (borrowed 
artieles). 

Đối với bà con bạn bè, thì phải cho cả hai, 
dù họ có biết trả lại hay không: Give both 
to kinsmen and frinds that give and do not 
Ø1ve. Ít 1s fo say, poor kinsfolk and friends 
should be helped even 1f they do not 
T€pay. 

Ngồi một cách an vui: Phải ngôi đúng chỗ 
thích nghi. Khi thấy cha mẹ chồng đến 
phải đứng dậy để tỏ lòng kính trọng, chứ 
không được ngồi—Sit happily. A wife 
should sit in a becoming way. Õn seeing 
her parents-in-law or her husband, she 
should stand up as a sign of respect, and 
not remained seated. 

Ăn một cách an vui: Có nghĩa là trước khi 
ăn cơm phải coi có dọn đây đủ cho cha 
mẹ chồng và chồng chưa. Cũng phải coi 
chừng người làm trong nhà, phải xem coi 
họ có được chăm sóc đầy đủ không—Eat 
happily means that before partaking of her 
meals, a wife should first see that her 
parents-in-law and husband are served. 
She should also see that her servants are 
well cared for. 

Ngủ một cách an vui: Nghĩa là trước khi đi 
ngủ phải quan sát nhà cửa, bàn ghế. Cửa 
nẻo phải then gài cẩn thận. Phải xem coi 
những người làm trong nhà có làm đủ bổn 


Tefurn 


1661 


phận của họ chưa, và cha mẹ chồng đã đi 
ngủ chưa. Thế thường người vợ phải thức 
khuya đậy sớm. Trừ khi nào ốm đau bệnh 
hoạn, không bao giờ ngủ ngày —Sleep 
happlly means before sleeping, a wIfe 
should see that all doors are closed, 
furniture 1s safe, servants have performed 
ther duties, and parentsin-law have 
retired. As a rule, a wIfe should rise early 
in the morning and, unless unwell, she 
should not sleep during the day. 

Coi chừng củi lửa: Phải xem chồng và cha 
mẹ chồng như lửa. Mỗi khi có việc với 
cha mẹ chồng và chồng phải nên hết sức 
thận trọng như phải thận trọng với lửa 
vậy —Tend the fire. Parents-in-law and 
husband should be regarded as flames of 
fire. One should deal carefully with them 
as one would deal with fire. 

Tôn trọng các vị trời trong nhà: Cha mẹ 
chông và chồng phải được tôn kính như 
những vị trời trong nhà. Nên nhớ Đức 
Phật thường nhắc đến cha mẹ chồng như 
những vị trời trong nhà —Honour the 
household divintles. Parents-in-law and 
husband should be regarded as divinities. 
lt is noteworthy that the Buddha himself 
refers fO parents-in-law as 
deserving her respect. 


9) 


10 


`=< 


divinities 


Nghiêm Hình: Severe punishment. 

Nghiêm Khắc: To be very severe (strict, 
stern, hard) with. 

Nghiêm Khiết: Liêm khiết—Pure—Clean. 
Nghiềm Mệnh: strict order. 

Nghiềm Minh: Severe and just. 

Nghiêm Nghị: Grave—Severe. 

Nghiềm Pháp: Severe or strict laws. 
Nghiềm Phạt: To punish severely. 

Nghiêm Phụ: See Nghiêm Đường. 

Nghiêm Sư: Severe or strict master (teacher). 
Nghiêm Sức: Alamkaraka (skt Trang 
nghiêm——GlorIously adorned. 








Nghiêm Tịnh: Trang nghiêm thanh tịnh— 
Glorious and pure, øloriousÌy pure. 

Nghiềm Trang: 
Severe—Grave. 
ghiêm Trị: See Nghiêm Phạt. 

Nghiềm Trọng: Serious—Grave. 

Nghiêm Từ: Parents. 

Nghiềm Vương: See Diệu Trang Nghiêm 
Vương in Vietnamese-English Section. 
Nghiễm Nhiền: AII of a sudden—By 
accident. 

Nghiệm: 


Solemn—Serious—— 


Z 








I1) Chứng nghiệm: Experience—Try—Test— 
Exammne—lo verfy—To hold an 
1nqguest—To come true—To verIfy. 

2) Hiệu nghiệm: Efficient. 


Nghiệm Sinh Nhân Trung: Xem xét coi 

một người sau khi chết sẽ tái sanh vào cảnh 

giới nhân, Thiên, hay địa ngục, ngạ quỷ, súc 
sanh—An Inqurry into the mode of a person”s 

death, to judge whether he will be eborn as a 

man, deva, and so on with the other possible 

destinies such as hells, hungry ghosts, animals. 

Nghiên Cứu: To examine—To study. 

Nghiền: To crush. 

Nghiền Ngẫm: To ponder (reflec) over 

something. 

Nghiêng: Inclined—Sloping. 

Nghiềng Mình: To bend—To lean—To 

SfOOP. 

Nghiềng Ngửa: Full of ups and downs— 

Unstable. 

Nghiệp: Karma (skt)—Kamma (p) 

(A) Ý nghĩa của Nghiệp— The meanings of 
Karma: Nghiệp là một trong các giáo lý 
căn bản của Phật giáo. Mọi việc khổ vui, 
ngọt bùi trong hiện tại của chúng ta đều 
do nghiệp của quá khứ và hiện tại chỉ 
phối. Hễ nghiệp lành thì được vui, nghiệp 
ác thì chịu khổ. Vậy nghiệp là gì? Nghiệp 
theo chữ Phạn là “karma' có nghĩa là hành 
động và phản ứng, quá trình liên tục của 








1662 


nhân và quả. Luân lý hay hành động tốt 
xấu (tuy nhiên, từ 'nghiệp' luôn được hiểu 
theo nghĩa tật xấu của tâm hay là kết quả 
của hành động sai lầm trong quá khứ) xảy 
ra trong lúc sống, gây nên những quả báo 
tương ứng trong tương lai. Cuộc sống hiện 
tại của chúng ta là kết quả tạo nên bởi 
hành động và tư tưởng của chúng ta trong 
tiền kiếp. Đời sống và hoàn cảnh hiện tại 
của chúng ta là sản phẩm của ý nghĩ và 
hành động của chúng ta trong quá khứ, và 
cũng thế các hành vi của chúng ta đời nay, 
sẽ hình thành cách hiện hữu của chúng ta 
trong tương lai. Nghiệp có thể được gây 
tạo bởi thân, khẩu, hay ý; nghiệp có thể 
thiện, bất thiện, hay trung tính (không 
thiện không ác). Tất cả mọi loại nghiệp 
đều được chất chứa bởi A Lại Da và Mạt 
Na thức. Chúng sanh đã lên xuống tử sanh 
trong vô lượng kiếp nên nghiệp cũng vô 
biên vô lượng. Dù là loại nghiệp gì, không 
sớm thì muộn, đều sẽ có quả báo đi theo. 
Không một ai trên đời nây có thể trốn 
chạy được quả báo—Karma ¡is one of the 
fundamental doctrines of Buddhism. 
Everything that we encounter in this life, 
good or bad, sweet or bitter, 1s a result of 
what we did in the past or from what we 
have done recently in this life. Good 
karma produces happiness; bad karma 
produces pain and suffering. So, what 1s 
karma? Karma 1s a Sanskrit word, literally 
means a deed or an action and a reaction, 
the confinuing process of cause and effect. 
Moral or any good or bad action (however, 
the word “karma” Is usually used ¡n the 
sense of evil bent or mind resulting from 
past wrongful actions) taken while living 
which corresponding 

retribution, eiher good or 
transmiegration (action and reaction, the 
confinuing process of cause and effect)— 
Our present life is formed and created 
throupgh our actions and thoughfs In our 


causes future 


evil 


(B) 


previous lives. Our present lie and 
Circumstances are the product of our past 
thoughts and actions, and In the same way 
our deeds In this le will fashion our 
future mode of existence. A karma can by 
created by body, speech, or mind. There 
are good karma, evil karma, and 
indifferent karma. All kinds of karma are 
accumulated by the Alayavijnana and 
Manas. Karma can be cultivated through 
religIous practice (good), and uncultivated. 
For Sentent being has lived through 
Iinumerable reincarnations, 
boundless karma. Whatever kind of karma 
1s, a result would be followed accordingly, 
sooner or later. No one can escape the 
result of his own karma. 

Nghiệp Quả 
Recompenses: Như trên đã nói, nghiệp là 
sản phẩm của thân, khẩu, ý, như hạt giống 
được gieo trồng, còn quả báo là kết quả 
của nghiệp, như cây trái. Khi thân làm 
việc tốt, khẩu nói lời hay, ý nghĩ chuyện 
đẹp, thì nghiệp là hạt giống thiện. Ngược 
lại thì nghiệp là hạt giống ác. Chính vì 
vậy mà Đức Phật dạy: “Muốn sống một 
đời cao đẹp, các con phải từng ngày từng 
giờ cố gắng kiểm soát những hoạt động 
nơi thân khẩu ý chớ đừng để cho những 
hoạt động nầy làm hại cả ta lẫn người.” 
Nghiệp và quả báo tương ứng không sai 
chạy. Giống lành sanh cây tốt quả ngon, 
trong khi giống xấu thì cây xấu quả tệ là 
chuyện tất nhiên. Như vậy, trừ khi nào 
chúng ta hiểu rõ ràng và hành trì tính 
chuyên theo luật nhân quả hay nghiệp 
báo, chúng ta không thể nào kiểm soát 
hay kinh qua một cuộc sống như chúng ta 
ao ước đâu. Theo Phật Pháp thì không có 
thiên thần quỷ vật nào có thể áp đặt sức 
mạnh lên chúng ta, mà chúng ta có hoàn 
toàn tự do xây dựng cuộc sống theo cách 
mình muốn. Nếu chúng ta tích tụ thiện 
nghiệp, thì quả báo phải là hạnh phúc 


each  has 


và Báo—Karmas and 


(C) 


1663 


sướng vui, chứ không có ma quỷ nào có 
thể làm hại được chúng ta. Ngược lại, nếu 
chúng ta gây tạo ác nghiệp, dù có lạy lục 
van xin thì hậu quả vẫn phải là đắng cay 
đau khổ, không có trời nào có thể cứu lấy 
chúng ta—As mentioned above, karma 1s 
a product of body, speech and mind; while 
recompense 1s a product or result of 
karma. Karma ¡1s like a seed sown, and 
recompense 1s like a tree grown with 
fruts. When the body does good things, 
the mouth speaks good words, the mind 
thinks of good ideas, then the karma Is a 
good seed. In the contrary, the karma 1s an 
evil seed. Thus the Buddha taupht: “To 
lead a good life, you Buddhists should 
make every effort to confrol the activities 
of your body, speech, and mind. Do not let 
these activiies hurt you and others.” 
Recompense corresponds Karma without 
any exceptIon. Naturally, good seed will 
produce a healthy tree and delicious fruIts, 
while bad seed gIves worse free and fruIts. 
Therefore, unless we clearly understand 
and diligently cultivate the laws of cause 
and effect, or karma and result, we cannot 
confrol our lives and experilence a life the 
way we wWiIsh to. According to the Buddha- 
Dharma, no gods, nor heavenly deities, 
nor demons can assert their pOwers on us, 
we are ftotally free to build our lives the 
way we wish. lÝ we accumulate good 
karma, the result will surely be happy and 
Joyous. No demons can harm us. In the 
confrary, IfÝ we create evil karma, no 
matter how much and earnestly we pray 
for help, the result wIll surely be bifter and 
paInful, no øgods can save us. 

Nghiệp đi vào tiềm thức như thế nào— 
How does karma enter the Alaya- 
vijnana?: Khi chúng ta hành động, dù 
thiện hay ác, thì chính chúng ta chứng 
kiến rõ ràng những hành động ấy. Hình 
ảnh của những hành động nầy sẽ tự động 


in vào tiềm thức của chúng ta. Hạt giống 
của hành động hay nghiệp đã được gieo 
trồng ở đấy. Những hạt giống nầy đợi đến 
khi có đủ duyên hay điều kiện là nẩy 
mầm sanh cây trổ quả. Cũng như vậy, khi 
người nhận lãnh lấy hành động của ta 
làm, thì hạt giống của yêu thương hay thù 
hận cũng sẽ được gieo trồng trong tiểm 
thức của họ, khi có đủ duyên hay điểu 
kiện là hạt giống ấy nẩy mầm sanh cây và 
trổ quả tương ứng—When we act, either 
good or bad, we see our own actions, like 
an outsider who witnesses. The pictures of 
these actions wIll automatically imprint In 
our Alaya-vijnana (subconsclous mind); 
the seed of these actions are sown there, 
and await for enough conditions to spring 
up 1ts tree and fruits. Similarly, the effect 
in the alaya-vijnana (subconscious mind) 
of the one who has received our actIons. 
The seed of either love or hate has been 
sown there, waiting for enough conditions 
f{O spring up 1fs tree and fruIts. 


(D) Làm thế nào để chúng ta triệt tiêu 


nghiệp?—How do we eliminate karma?: 
Đức Phật dạy nếu ai đó đem cho ta vật gì 
mà ta không lấy thì đĩ nhiên người đó phải 
mang về, có nghĩa là túi chúng ta không 
chứa đựng vật gì hết. Tương tự như vậy, 
nếu chúng ta hiểu rằng nghiệp là những gì 
chúng ta làm, phải cất chứa trong tiểm 
thức cho chúng ta mang qua kiếp khác, thì 
chúng ta từ chối không cất chứa nghiệp 
nữa. Khi túi tiềm thức trống rỗng không có 
gì, thì không có gì cho chúng ta mang vác. 
Như vậy làm gì có quả báo, làm gì có khổ 
đau phiền não. Như vậy thì cuộc sống 
cuộc tu của chúng ta là gì nếu không là 
đoạn tận luân hồi sanh tử và mục tiêu giải 
thoát rốt ráo được thành tựu—The Buddha 
taught: “Tf someone gIve us something, but 
we refuse to accept. Naturally, that person 
will have to keep what they plan to gIve. 
This means our pocket 1s still empty.” 


1664 


Similarly, If we clearly understand that 
karmas or our own actlons will be stored 
in the alaya-vijnana (subconsclous mind) 
for us to carry over to the next lives, we 
wIll surely refuse fo store any more karma 
in the “subconscious mind” pocket. When 
the “subconscilous mind” pocket 1s empty, 
there 1s nothing for us to carry over. That 
means we don't have any result of either 
happiness or suffering. As a result, the 
cycle of birth and eath comes to an end, 
the goal of liberation 1s reached. 

Phân Loại Nghiệp——Categories of karma: 
Nhị Nghiệp: Two kinds of karma—Có hai 
loại nghiệp hoặc tốt hoặc xấu, hoặc cố ý 
hoặc không cố ý—There are two kinds of 
karma: One 1s good and the other 1s bad 
karma or intentional and unintentional 
karma—See Nhị Chủng Nghiệp. 

Tam Nghiệp: Three kinds of karma—Có 
nhiều loại nghiệp, nhưng đại để có ba 
loại: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý 
nghiệp —Three types of karmas: body 
karma, speech karma, 
karma—See Tam Nghiệp, and Tam Báo. 
Tứ Nghiệp: Four kinds of karma—See 
Bốn Loại Nghiệp. 

Lục Nghiệp: Six kinds of karma—See Lục 
Đạo. 

Thập Nghiệp: Thập ác và thập thiện—Ten 
evil acHons and/or ten paths of good 
action—See Thập Ác, and Thập Thiện 
Nghiệp in Vietnamese-English Section. 
Nghiệp Ách: Những tai ách đời nây là hậu 
quả của nghiệp gây tạo trong đời trước—The 
constraints of karma; I1.e. restricted conditions 
now as resulting from previous lIfe. 

Nghiệp Ảnh: Nghiệp như bóng theo sát 
hình —Karma-shadow, karma dogging one”s 
steps like a shadow. 

Nghiệp Báo: Quả báo sướng khổ tương ứng 
với thiện ác nghiệp—Karma-reward; the 
retribution of karma (good or evIil). 


Œ) 
Ù 


2) 


and mental 


3) 


4) 


5) 


Nghiệp Báo Thân: Theo tông Hoa Nghiêm, 
chư Bồ Tát vì thương sót chúng sanh mà hiện 
ra thân cảm thụ hay nghiệp báo thân, giống 
như thân của chúng sanh để cứu độ họ— 
According to the Hua-Yen sect, the body of 
karmaic retribution, especially that assumed by 
a bodhisattva to accord with the conditlons of 
those he seeks to save. 
**For more Information, please see Thập Thân 
Phật. 
Nghiệp Bất Thiện: Unwholesome kamma— 
See Bất Thiện Nghiệp. 
Nghiệp Bịnh: Bệnh nghiệp hay bệnh gây ra 
do nghiệp của nhiều đời trước—lllness as the 
result of previous karma. 
Nghiệp Bộ: Bộ số ghi nghiệp của chúng sanh 
được giữ bởi những vị “Cai Quản Nhân Quả” 
hay Minh Quan trong địa ngục—The record or 
account book, believed to be kept by the rulers 
of “Cause and Effecf” or the rulers of Hades 
who record the deeds of all sentient beings. 
Nghiệp Cảm: Sự cảm ứng hay ảnh hưởng 
của nghiệp (tùy thuộc vào nghiệp nhân thiện 
hay ác mà cảm thọ lạc hay khổ)—The 
influence of karma; caused by karma. 
Nghiệp Cảm Duyên Khởi: See Duyên 
Khởi ) (1Ú). 
Nghiệp Cảnh: Karma-mirror. 
Nghiệp Cận Tử: Asanna (p)—Death- 
proximate karma—Theo A Tỳ Đạt Ma Luận 
(Vi Diệu Pháp), cận tử nghiệp là điều gì mà ta 
làm hay nghĩ đến liên trước lúc lâm chung. 
Nếu một người xấu mà nhớ lại hoặc được làm 
một việc thiện trước lúc lâm chung, có thể nhờ 
đó mà người ấy được tái sanh vào cảnh giới tốt 
(may mắn) hơn; ngược lại, nếu một người tốt 
mà trước khi lâm chung lại nhớ đến một hành 
động bất thiện của mình, người ấy có thể tái 
sanh vào một trạng thái bất hạnh. Chính vì lý 
do quyết định tái sanh đó mà các xứ Phật Giáo 
có phong tục nhắc nhở người sắp chết những 
hành động lành người ấy đã làm trong đời, và 
tạo cơ hội cho người ấy tạo thiện nghiệp trước 


1665 


phút lâm chung. Khi không có trọng nghiệp, và 
nghiệp cận tử được thành lập, thì nghiệp cận tử 
sẽ giữ vai trò chính trong việc tái sanh. Điều 
nầy không có nghĩa là người ấy sẽ trốn thoát 
được những nghiệp thiện ác đã tạo ra trong 
đời. Khi gặp điều kiện thì những nghiệp thiện 
ác sẽ trổ quả tương xứng—According to the 
Abhidharma, death-proximate karma 1s an 
action, or a potent karma remembered or done 
shortly before death (dying moment), that 1s, 
1mmediately prior to the last Javana process. If 
a person of bad character remembers a good 
deed he has done, or performs a good deed Just 
before dying, he may receive a fortunate 
rebrrth; and conversely, IÝ a good person 
dwells on an evill deed done earlier, or 
performs an evil deed Just before dying, he 
may undergo an unhappy rebirrth. For this 
reason, or Iís sipnificant In determining the 
fututre bíth, in Buddhist 
customary to remind a dying person of his 
good deeds or to urge him to arouse gøood 
thoughts during the last moment of his life. 
'When there 1s no weiphty karma, and a potent 
death-proximate karma Is performed, this 
karma wIll generally takes on the role of 
generating rebirth. This does not mean that a 
person will espcape the fruits of the other øgood 
and bad deeds he has commifted during the 
When they meet with 
conditions, these karmas too w1ll produce theIr 
due results. 


COUnfril€S 1í 1S 


course of_ life. 


Nghiệp Cấu: Sự uế nhiễm của nghiệp— 
Karma defilement. 

Nghiệp Chủ: Property owner. 

Nghiệp Chúng: Karmabija (sk)—Nghiệp 
sanh ra quả khổ lạc trong luân hồi sanh tử, 
giống như hạt giống thế gian—Karma-seed 
which springs up In happy or 1m suffering 
rebrrth. 

Nghiệp Chúng Tử: Karmabija (skÙ— 
Karma-seed—See Nghiệp Chúng. 

Nghiệp Chướng: Karmavarana (skt— 
Những chướng ngại và ngăn trở do ác nghiệp 


gây ra làm ngăn cản bổ để (ác nghiệp ngăn 
cản chánh đạo) —The screen or hindrance of 
past karma which hinders the attainment of 
bodhi (hindrance to the attainment of Bodhi, 
which rises from the past karma). 
Nghiệp Chướng Trừ: Dấu hiệu đoạn trừ 
nghiệp chướng bằng lưỡi kiếm trí tuệ—A 
symbol indicating the cuting away of all 
karmaic hindrances by the sword of wisdom. 
Nghiệp Cố Ý: Karma-vipaka (skÐ—Nghiệp 
gây tạo bởi sự cố ý, đối lại với nghiệp vô 
tình —Intentional karma, ¡in contrast with 
unintentional karma (karma-phala). 
Nghiệp Duyên: Nhân duyên đem lại hậu quả 
từ nơi nghiệp (thiện nghiệp là nhân duyên 
mang lại lạc quả, ác nghiệp là nhân duyên 
mang lại khổ quả) —Karma-cause, karma 
Circumstance, condition resulting from karma. 
Nghiệp Dư: Một trong tam dư, chúng sanh tu 
hành (hạng nhị thừa) sau khi đã ha khỏi sinh tử 
hay hữu lậu nghiệp, vẫn còn lại vô lậu nghiệp 
có thể làm biến dịch sinh tử bên ngoài ba 
cõI—A remnant of karma after the six paths of 
©xistence, thee affer death 
remainders. 
** For more Information, please see Tam Dư. 
Nghiệp Đạo: Một trong tam đạo mà tất cả 
chúng sanh phải dẫm lên, việc xảy ra dù thiện 
hay dù ác đều dẫn chúng sanh đi trong ba nẻo 
sáu đường —The way of karma; the path of 
works, action or doing, either good or bad, 
productive of karma, one of the three paths all 
have to tread on. 
**For more Information, please see Tam Đạo 
(AI). 
Nghiệp Đạo Thần: Vị Thân quan sát những 
nghiệp gây tạo của chúng sanh—The gods 
who watch over men”s deeds. 


one of. the 


Nghiệp Điền: Khu ruộng nghiệp, hay cuộc 
sống mà trong đó những chủng tử được gieo 
tạo cho những kiếp lai sanh —The field of 
karma; the life in which the seeds of future 
harvests are sown. 


1666 


Nghiệp Hải: Ác nghiệp thì nhiều vô số như 
đại dương sâu rộng—The vast, deep ocean of 
evil karma. 

Nghiệp Hành: Những hành động ảnh hưởng 
đến sự tái sanh trong tương lai—Deeds, 
actions; karma deeds, moral action which 
1nfluences future rebirth. 

Nghiệp Hệ: Hệ phược hay sự trói buộc của 
nghiệp—Karma-bonds; karma-fetters 

Nghiệp Hệ Khổ Tướng: Trạng thái khổ gây 
nên bởi sự trói buộc của nghiệp —The 
suffering sfate of karma bondaøge. 

Nghiệp Hỗa: Lửa dữ của ác nghiệp hay lửa 
của địa ngục —The fires of evil karma; the fire 
of the hells. 

Nghiệp Hoặc: Nghiệp gây ra bởi lòng nghi 
hoặc—The karma caused by doubt. 

Nghiệp Hữu: Reality of karma—See Thất 
Chúng Hữu. 


Nghiệp Kết: 
I) Sự kết trói của nghiệp: The bond of 
karma. 


2) Nghiệp và sự kết trói của dục vọng: 
Karma and the bond (of the passion). 
Nghiệp Khổ: Thọ quả khổ do tác ác nghiệp 
(tạo tác ác nghiệp, nương vào ác nghiệp mà 
đắc quả khổ)—Karmaic suffering. 
Nghiệp Kim Cang: Karmavajra. 
Nghiệp Kính: Tấm gương nghiệp, cõi u minh 
dùng để soi thiện ác nghiệp của chúng sanh— 
Karma-mirror, that kept in Hades reveals all 
karma. 
Nghiệp Luân: Bánh xe nghiệp có luân 
chuyển chúng sanh luân hồi trong sáu nẻo— 
The wheel of karma which turns men 1nto the 
SIX paths Of transmigration. 
Nghiệp Lực: Nghiệp lực là sức mạnh của 
nghiệp tạo ra quả lạc khổ (sức mạnh của thiện 
nghiệp sinh ra lạc quả, sức mạnh của ác 
nghiệp gây ra khổ quả). Nghiệp lực ví như 
người chủ nợ. Có nhiều thứ chủ nợ mạnh yếu 
khác nhau lôi kéo, nên khi lâm chung thì thần 


thức của chúng ta bị chủ nợ nào mạnh nhứt lôi 
kéo trước tiên—The power of karma 1s the 
strength of karma which produces good or evil 
fruit. Karmic power Is the strength of karma. Ït 
1s similar to a debt collector. There are many 
diferent stong and weak debt collectors. 
When we die, our consciousness will be taken 
by the strongest and greatest debt collector. 
Nghiệp Lực Không Kiêng Nể Một Ai, 
Dù Tài Trí Hay Đần Độn: The power of 
karma respect nobody, the talented or the 
dull. 
Nghiệp Ma: Karma-maras (sk)—Ma hay ác 
nghiệp luôn theo chúng sanh quấy rối và ngăn 
cẩn việc tu hành và làm hại thiện đạo —The 
demons who or the karma which hinders and 
harms goodness. 
** For more Information, please see Thập 
Phiển Não. 


Nghiệp Não: 

1) Sự phiền não gây ra bởi nghiệp: Karmaic 
distress. 

2) Nghiệp và sự phiển não (cái nầy là nhân 


của cái kia, cái kia là quả của cái nầy): 
Karma and distress (one 1s the cause of 
another, and vice versa). 
Nghiệp Nặng Tu Vụng: Heavy karma, 
perfunctory practice. 
Nghiệp Ngăn Trở: Upapilaka (p)— 
Obstructive karma—Theo A Tỳ Đạt Ma Luận 
(Vi Diệu Pháp), nghiệp ngăn trở không có quả 
thiện ác của chính nó, nhưng có thể ngăn cẩn 
hay làm chậm trễ sự trổ quả của các nghiệp 
khác —According the Abhidharma, 
obstructive karma 1s a karma which cannot 
produce own (wholesome 
unwholesome), but nevertheless obstructs, 
frustrates, or delays some other karma from 
producing results, countering Its efficacy or 
shorteninng the duraton of its pleasant or 
paInful results. 
l1) Cho dù nghiệp tái tạo có cường thịnh vào 
lúc thành lập, mà bị nghiệp ngăn trở trực 


{O an 


1S result Or 


2) 


3) 


#) 


5) 


6) 


1667 


tiếp đối lại, sẽ làm cho nghiệp tái tạo trở 
nên vô hiệu quả—Even though a 
productive karma may be strong at a time 
It IS accumulated, an obstructive karma 
directly opposed to 1t may conferact 1t so 
that It becomes Impaired when producing 
1S reSults. 

Tỷ như một nghiệp tái tạo thiện có khuynh 
hướng đưa chúng sanh tái sanh vào cõi 
cao hơn, có thể bị nghiệp ngăn trở đưa vào 
tái sanh nơi cõi thấp hơn—For example a 
wholesome karma tending to produce 
rebrrth In a superlor plane of existence 
may be Iimpeded by an obstructive karma 
so that 1í øenerates rebirth in a lower 
plane. 

Nghiệp tái tạo tốt có khuynh hướng đưa 
chúng sanh tái sanh vào những gia đình 
cao sang, có thể bị nghiệp ngăn trở làm 
cho tái sanh vào những gia đình hạ tiện— 
A wholesome productive karma tends to 
produce rebirth among high families may 
be ¡mmpeded by an obstructive karma, 
therefore, 1t may produce rebirth among 
low families 

Nghiệp tái tạo tốt có khuynh hướng mang 
lại trường thọ cho chúng sanh, lại bị 
nghiệp ngăn trở làm cho đoản thọ—A 
wholesome productve karma tends to 
produce longevity may be Iimpeded by an 
obstructive karma, therefore le may 
become shortened. 

Nghiệp tái tạo tốt có khuynh hướng mang 
lại sắc diện đẹp đẽ, có thể bị nghiệp ngăn 
trở làm cho dung mạo trở nên tâm 
thường—A wholesome productive karma 
tends to produce beauty may be impeded 
by an obstructive karma, therefore 1t may 
produce a plain appearance. 

Nghiệp tái tạo bất thiện có khuynh hướng 
đưa chúng sanh tái sanh vào những đại địa 
ngục, có thể bị nghiệp ngăn trở đối kháng 
lại và chúng sanh ấy có thể tái sanh vào 
những địa ngục nhẹ hơn hay vào cõi ngạ 


quỶ—An unwholesome productive karma 
tends to produce rebirth in the great hells 
may be couteracted by an obstructive 
wholesome karma and produce rebirth In 
the minor hells or among the hunghry 
ghosts. 

Nghiệp Nhân: Các hành động thiện ác đã 

làm xong đều trở thành nghiệp nhân dẫn đến 

luân hồi (thiện nghiệp là nhân của lạc quả, ác 
nghiệp là nhân của khổ quả) ——Karma-cause— 

The deed as cause; the cause of good or bad 

karma leads to the next form of exIstence. 

Nghiệp Phạm: The constraints of karma. 

Nghiệp Phong: Karma wind. 

1) Gió mạnh cảm thụ do ác nghiệp: The 
fierce wind of evil karma. 

2) Gió thổi từ địa ngục trong thời mạt kiếp 
(những kẻ ở dưới địa ngục tùy theo tội 
nặng nhẹ mà phải chống đỡ nhiều hay ít 
với cơn gió mạnh nây): The wind from the 
hells, at the end of the age. 

3) Nghiệp giống như cơn gió thổi, đưa chúng 
sanh những chỗ tái sanh thiện ác: Gió 
thiện thổi vào chỗ chúng sanh tốt nên 
được sung sướng, gió ác thổi vào chỗ 
chúng sanh xấu nên chịu khổ sở_—Karma 
as wind blowing a person into øood or evil 
rebirth. 

Nghiệp Phược: Phiển trược hay sự trói buộc 

của nghiệp —Karma-bonds; the binding power 

of karma. 

Nghiệp Quả: Nghiệp quả là hậu quả tất 

nhiên của hành động theo luật nhân quả của 

nhà Phật. Hậu quả của nghiệp tái sanh tùy 
thuộc vào nghiệp gây tạo của những đời 

trước —The natural reward or retribution for a 

deed, brought about by the law of karma 

mentioned by the Buddha. The fruit of karma, 
conditons of rebirth depending on previous 
karmaIc conduct. 

Nghiệp Tái Tạo: Janaka (p)—Productive 

Karma—Theo A Tỳ Đạt Ma Luận (VI Diệu 

Pháp), nghiệp thiện hay bất thiện, trợ duyên 


1668 


cho sự tái sanh vào lúc lâm chung. Vào lúc 
được mẹ thọ thai, do nghiệp tái tạo mà thức tái 
sanh được phát sanh, cùng lúc ấy những thành 
phần vật chất của môt con chúng sanh mới 
cũng được thành lập như các căn, sự xác định 
tính nam nữ. Chỉ có nghiệp tái tạo dẫn tới tái 
sanh, nhưng tất cả các nghiệp thiện ác đều 
phải trổ quả trong những đời kế tiếp, không có 
ngoại lệ. Theo Phật giáo, chập tư tưởng cuối 
cùng thật là quan trọng vì chính cái nghiệp có 
năng lực mạnh nhứt trong giờ lâm chung, lành 
hay dữ, tạo điều kiện cho sự tái sanh kế liền 
đó. Nghiệp nầy gọi là nghiệp tái tạo. Cái chết 
của một chúng sanh chỉ là sự gián đoạn tạm 
thời của một hiện tượng tạm thời. Mặc dầu thể 
xác hiện tại tiêu diệt, nhưng một hình thể 
khác sẽ phát sanh tùy theo tư tưởng mạnh nhất 
trong giờ lâm chung; hình thể sau nầy không 
hoàn toàn giống hình thể trước, mà cũng 
không phải tuyệt đối là khác. Thể xác tan rã, 
nhưng luồng nghiệp lực vẫn tôn tại. Tiến trình 
tư tưởng cuối cùng ấy, gọi là nghiệp tái tạo, 
quyết định cảnh giới của kiếp sống tới. Thói 
thường thì tiến trình tư tưởng cuối cùng của 
một người tùy thuộc nơi phẩm hạnh của người 
ấy trong cuộc sống hằng ngày. Tuy nhiên cũng 
có trường hợp đặc biệt mà ngoại cảnh tạo nên 
cơ hội thuận lợi hay bất lợi làm cho một người 
tốt có thể có những tư tưởng xấu, hay một 
người xấu có thể có những tư tưởng tốt trong 
giờ phút lâm chung. Trong trường hợp nầy 
phẩm hạnh của người kia trong cuộc sống 
không đem lại ảnh hưởng nào cho sự tái sanh, 
nhưng không có nghĩa là quả phải có cho 
những hành động trong quá khứ đã tiêu mất. 
Quả ấy sẽ trổ lúc tương xứng với nhân đã 


gleo—Accordng to the Abhidharma, 
producive karma 1s wholesome or 
unwholesome  volitlon whích produces 
resulant mental sfates and karma-born 


materiality, both at the moment of rebirrth- 
linking and during the course of existence. At 
the moment of conception, productive karma 
generates the rebirth-linking consciousness 


and the karma-born types of. materlality 
constitutng the physical body of the new 
beinng. During the course of existence It 
produces and the 
confinuifies of karma-born materiality, such as 


other resultant cittas 
the sense faculties, sexual determination, and 
the heart-base. Only a karma that has attained 
the sfatus of a full course of action can perform 
the function of producing rebirth-linking, but 
all wholesome and unwholesome karmas 
without excepfion can produce results during 
the course of existence. Every subsequent 
birth, according to Buddhism, 1s conditioned by 
the good or bad karma which predominant at 
the moment of death. This kind of karma 1s 
technically known as reproductive karma. The 
death of a person is merely the temporary end 
of a temporary phenomenon. Though the 
present form perishes, another form which 1s 
absolutely the totally 
different takes place according to the thought 


neither same nor 
that was powerful at the death moment since 
the karmic force which hitherto actuated 1t 1s 
not annihilated with the dissoluion of the 
body. It ¡s this last thoupht process, which 1s 
termed “reproductive karma,” that determines 
the state of a person ¡n his subsequent bírth. 
As a rule, the last thought-process depends on 
the general conduct of a person in dally life. In 
some exceptional cases, 
favourable or unfavourable circumstances, at 
the moment of death a good person may 
experience a bad thoupht, and a bad person a 
good one. The future birth will be determined 
by this last thought-process, Irrespective of the 


perhaps due to 


general conduct. This does not mean that the 
effects of the past actions are obliterated. They 
will produce their Inevitable results as the 
appTOpriate moment. 

Nghiệp Tặc: Nghiệp có khả năng làm hại 
chúng sanh như một tên cướp nên gọi là 
nghiệp tặc—Robber-karma; evil karma harms 
as does a robber. 


1669 


Nghiệp Thằng: Sợi dây trói buộc của nghiệp 
hay nghiệp như sợi dây trối buộc—Karma 
cords; the bonds of karma. 
Nghiệp Thể: See Nghiệp Tính. 
Nghiệp Thiên: Nghiệp Thiên hay luật tự 
nhiên không thể tránh khỏi của “nhân quả”— 
The karma of heaven, 
1nevifable law of cause and effect. 
Nghiệp Thọ: Kết quả của nghiệp đời trước, 
như cuộc sống dài ngắn ở hiện tại được quyết 
định bởi nghiệp đời trước—That which ¡s 
received as the result of former karmaic 
conduct, 1.e. long or short life determined by 
previous karma. 
Nghiệp Thông: Báo Thông—Sức thần thông 
của nghiệp báo, một trong ngũ thông. Có được 
nghiệp thông là nhờ công đức tu hành trong 
nhiều đời trước (chư Thiên Long Hộ Pháp, chư 
Bồ Tát, chư Thiên đều dựa vào túc nghiệp tu 
hành của những đời trước mà có được sức thần 
thông)—Supernatural powers that have been 
acquired as karma by demons, spIrIfs, nagas, 
etc—Supernatural powers obtained from 
former karma, one of the five supernatural 
DOW€TS. 
** For more Information, please see Ngũ 
Thông. 
Nghiệp Thức: Karma-vijnana (sk)—Theo 
Khởi Tín Luận, nghiệp thức là cái thức căn 
bản lưu chuyển trong các loài hữu tình, là ý 
niệm dựa vào căn bản vô minh khiến chân tâm 
nhất như bắt đầu chuyển động hay vô minh lực 
làm cho tâm bất giác chuyển động, là kết quả 
cụ thể hiện tại của những hành động trong quá 
khứ—According to The Awakening of Faith, 
karmic consciousness; acfiVIfy-COnSCIOUSn€ssS 
in the sense that throuph the agency of 
Ipnorance an enliehtened mind begins to be 
disturbed; consciousness as the result of past 
behavior, that is concrefte consciousness In the 
present. 


1e. the natural 


Nghiệp Thực: Nghiệp là loại dinh dưỡng căn 
bản của sự hiện hữu của chúng sanh —Karma 
as nufritive basIs for succeeding existence. 
** For more Information, please see Tứ Thực. 
Nghiệp Thường: Acinna (p)—Habitual 
karma—Theo A Tỳ Đạt Ma Luận (Vi Diệu 
Pháp), nghiệp thường hay thường nghiệp là 
những thói quen mà chúng sanh thường làm, 
dầu tốt hay xấu (có khuynh hướng tạo nên tâm 
tánh của chúng sanh). Những thói quen hằng 
ngày, dù lành hay dù dữ, dần dần trở thành 
bản chất ít nhiều uốn nắn tâm tánh con người. 
Trong khi nhàn rỗi, tâm ta thường duyên theo 
những tư tưởng, những hành vi quen thuộc một 
cách tự nhiên lắm khi vô ý thức. Nếu không có 
trọng nghiệp hay cận tử nghiệp thì thường 
nghiệp quyết định tái sanh —According to the 
Abhidharma, habitual karma 1s a deed that one 
habitually or constantly performs either øood 
or bad. Habits, whether good or bad, become 
second nature. They more or less tend to 
mould the character of a person. In the 
absence of weighty karma and a potent-death- 
proximate karma, this type of karma generally 
assumes the rebirth generative function. 
Nghiệp Tích Tụ: Katata (p)—Reserve 
karma—Theo A Tỳ Đạt Ma Luận (Vi Diệu 
Pháp), nghiệp tích tụ là bất cứ nghiệp nào đủ 
mạnh để quyết định tái sanh, mà không phải là 
nghiệp tái tạo, nghiệp cận tử, hay nghiệp tiêu 
diệt. Loại nghiệp nầy sẽ quyết định tái sanh 
nếu không có các nghiệp kia chen vào. Nghiệp 
nầy giống như cái vốn dự trử của một cá nhân, 
gồm bốn loại —Reserve karma is any other 
deed, not ¡ncluded productive, death- 
proximate, destructive karmas, which 1s potent 
enough to take on the role of gøenerating 
rebrrth. This type of karma becomes operative 
when there 1s no karma of other three types fo 
exercise this function. This 1s as It were the 
reserve fund of a particular being, divided into 
four classifications: 
I1) Hành động bất thiện, tạo quả dữ trổ sanh 
trong dục giới: Akusala (p)—Có mười 


1670 


hành động bất thiện—Evil actions which 

may ripen 1n the sense-sphere. There are 

ten eviÏ actIOnS: 

Ba hành động bất thiện biểu hiện nơi 

thân —Three evil actions committed by 

deed: 

e Sát sanh: Panatipata (p)—KiIlling. 

e - Trộm cắp: Adinnadana (p)—Stealing. 

e - Tà dâm: Kamesu-micchacara (p)—Sexual 
misconduct. 


a) 


b) Bốn hành động bất thiện biểu hiện nơi 
khẩu—Four evil actions committed by 
word: 

e - Nói dối: Musavada (p)—Lying. 

e« Nói lời đâm thọc: Pisunavaca (p)— 
Slandering. 


e - Nói lời thô lỗ cộc cần: Pharusavaca (p)— 
Harsh speech. 
e Nói lời nhằm nhí vô ích: Samphappalapa 
(p)—Erivolous talk. 
Ba hành động bất thiện biểu hiện nơi ý— 
Three evil actions commifted by mind: 
e - Tham lam: Abhijjha (p)—Covetousness. 
e - Sân hận: Vyapada (p)—III-will. 
e -_ Tà kiến: Micchaditthi (p)—False views. 
2) Hành động thiện, tạo quả lành trổ sanh 
trong dục giới: Kusala (p)—Good actions 
which may ripen ¡n the sense-sphere. 
Hành động thiện, tạo quả lành trổ sanh 
trong sắc giới: Good actions which may 
ripen In the realms of form (rupaloka). 
Hành động thiện, tạo quả lành trong vô 
sắc giới: Good actions which may ripen in 
the formless realms (arupaloka). 
Nghiệp Tiêu Diệt: Upaghataka (p)— 
Destructive karma—Theo A Tỳ Đạt Ma Luận 
(Vi Diệu Pháp), nghiệp tiêu diệt là thứ nghiệp, 
thiện hay ác, có khả năng triệt tiêu nghiệp tái 
tạo, không cho nó trổ quả—According to the 
Abhidharma, a 
wholesome or unwholesome karma which 
supplants other weaker karma, prevenfs It from 
rIppening, and produces Instead 1ts own result. 


3) 


Ấ) 


destructive karma 1s a 


1) Một người nguyên lai do nghiệp tát tạo có 
thể sanh trường thọ, nhưng nghiệp tiêu 
diệt khởi lên gây nên hoạnh tử—A man 
may, through his productive karma, have 
been originally destined for a long life- 
span, ut a destructive karma may arise and 
bring about a premature death. 

Vào lúc cận tử, thoạt tiên một cảnh giới 
tái sanh xấu hiện ra vì nghiệp lực xấu, 
nhưng một nghiệp tiêu diệt tốt khởi lên, 
triệt tiêu ác nghiệp, do đó được tái sanh 
vào cảnh giới tốt hơn—At the time of 
near-death, sen of bad 
destination may appear by the power an 
evil karma, heralding bad rebirth, but then 
a good karma may emerge, expel the bad 
karma, and having caused the sign of good 
destination to appear. 

Một nghiệp xấu có thể thình lình khởi lên, 
tiêu diệt khả năng của nghiệp tái tạo tốt, 
để đưa đến việc tái sanh vào cảnh giới 
ác—A bad karma may suddenly arise, cut 
off the productive potential of a good 
karma, an generate rebirth in a woeful 
realm. 

Nghiệp Tính: Nghiệp thể hay tự thể của 
nghiệp—The nature of karma, 1fs essential 
being. 


2) 


at firstt a 


3) 


Nghiệp Trần: Sự uế nhiễm của ác nghiệp— 
Karma-dirt, the defilement or remains of evil 
karma. 

Nghiệp Trợ Duyên: Upatthambaka (p)— 
Supportive karma—Theo A Tỳ Đạt Ma Luận 
(Vi Diệu Pháp), nghiệp trợ duyên không đạt 
được cơ hội sanh quả của chính nó (nghĩa là nó 
không có tánh cách thiện hay bất thiện), nhưng 
nó đến gần và nâng đỡ nghiệp tái tạo và các 
nghiệp khác bằng cách làm cho những nghiệp 
nầy có thể tạo nên những quả sung sướng hay 
khổ đau —According to the Abhidharma, 
supportive karma does not øaIn an opporfunity 
fo produce 1ís own result (It 1s to say 1t does 
have the wholesome or unwholesome nature), 


but which, when some other karma or 


1671 


productive karma 1s exercising a productive 
function, supports It either by enabling It to 
produce ifs pleasant or painful results over an 
extended time without obstrucion or by 
reinforeng the Of ageregafes 
produced by another karma. 

I1) Khi nghiệp thiện được trợ duyên có thể: 
When through the productive function of 
wholesome karma, it may: 

Làm cho một chúng sanh được sanh vào 
cõi người: Cause one to be reborn as a 
human being. 

Góp phần làm cho đời sống kéo dài hơn: 
Contribute to the extension of one”s life 
Span. 


conftinum 


b) 


Bảo đảm sức khỏe tốt và giàu có: Ensure 
that one 1s healthy and wealthy. 

Cung cấp đầy đủ những thứ cần thiết cho 
cuộc sống: Well provide with the 
necessities Of life. 

Khi nghiệp bất thiện được trợ duyên, có 
thể—When an unwholesome karma has 
exercised Ifs productive function, It may: 
Làm cho một chúng sanh sanh vào cõi thú: 
Cause one to be reborn as an animail. 

Gây ra bệnh nặng: Cause a painful 
disease. 

Làm cho thuốc không còn khả năng hữu 
hiệu khi trị bệnh do đó mà bệnh bị kéo 


C) 


) 


2) 


b) 


C) 


dài: Prevent medicines from working 
efectively, thereby prolonging the 
disease. 


Nghiệp Tướng: Một trong tam tướng vi tế 
trong Khởi Tín Luận, dựa vào vô minh căn bản 
mà chân tâm bắt đầu hoạt động—Action, or 
activity, the karmaic, condiion of karmaic 
action. The first of the three subtle marks of 
the Awakening of Faith, when mental activIty 
1S stirred to action by unenliphtenment. 

** For more Information, please see Tam 

Tướng Vi Tế. 

Nghiệp Võng: Lưới nghiệp làm chúng sanh 
vướng mắc trong khổ đau của luân hồi sanh 


tử—The net of karma which entangles beings 
1n the sufferings of rebirth. 

Nghiệp Vô Hạn Định: 

Aparapariyavedaniya (p)—lIndefinitely 
effective karma—Theo A Tỳ Đạt Ma Luận (Vi 
Diệu Pháp), nghiệp vô hạn định là loại nghiệp 
mà quả của nó có thể trổ bất cứ lúc nào nó có 
dịp trổ quả trong những kiếp tái sanh. Nghiệp 
vô hạn định không bao giờ bị vô hiệu lực. 
Không có bất cứ ai, kể cả Đức Phật hay một vị 
A La Hán, có thể tránh khỏi hậu quả của 
nghiệp nầy. Ngài Mục Kiển Liên đã là một vị 
A La Hán trong thời quá khứ xa xôi, đã nghe 
lời người vợ ác tâm, âm mưu ám hại cha mẹ. 
Do hành động sai lầm ấy, ngài đã trải qua một 
thời gian lâu dài trong cảnh khổ và, trong kiếp 
cuối cùng, ngài bị một bọn cướp giết chết. Đức 
Phật cũng bị nghi là đã giết chết một nữ tu sĩ 
tu theo đạo lõa thể. Theo Kinh Tiên Thân Đức 
Phật thì Ngài phải chịu tiếng oan như vậy là vì 
trong một tiền kiếp Ngài đã thiếu lễ độ với 
một vị độc giác Phật. Đề Bà Đạt Đa toan giết 
Đức Phật, ông đã lăn đá từ trên núi cao làm 
trầy chơn ngài, theo truyện Tiển Thân Đức 
Phật thì trong một tiền kiếp Đức Phật đã lỡ tay 
giết chết một người em khác mẹ để đoạt của 
trong một vụ tranh chấp tài sắn—According to 
the Abhidharma, indefinitely effective karma 
1s a karma which can ripen at any tine from 
the onwards, 
whenever 1t gains an opporfunity to produce 
results. It never becomes defunct so long as 
the round of rebirth continues. No one, not 
even a Buddha or an Arahant, is exempt from 
experlencng the resuls of Indefiniely 
effective karma. No one 1s exempt from this 
class of. karma. the  Buddhas 
Arahants may reap the effects of theIr past 
karma. Arahant Mogøallana In the remote 
past, Instigated by his wicked wIfe, attempted 
to kilI his mother and father. As a result of this 
he suffered long in a woeful sfate, and in his 
last birth was clubbed to death by bandits. To 
the Buddha was ¡imputed the murder of a 


second — future existence 


Even and 


1672 


female devotee of the naked ascetics. This 
was the result of his having Insulted a Pacceka 
Buddha In one of his previous kalpa. The 
Buddha's foot was sliphtly ¡njured when 
Devattava made a futle to kill him. This was 
due to his killing a step-brother of his prevIous 
bình with the object of appropriating his 
property. 

Nghiệp Vô Hiệu Lực: Ahosi (p)—Defunct 
Theo A Tỳ Đạt Ma Luận (Vi Diệu 
Pháp), từ “Ahosi” không chỉ một loại nghiệp 
riêng biệt, mà nó dùng để chỉ những nghiệp 
khi phải trổ quả trong kiếp hiện tại hoặc kế 
tiếp, mà không gặp điều kiện để trổ. Trong 
trường hợp của các vị A La Hán, tất cả nghiệp 
đã tích lũy trong quá khứ, đến hồi trổ quả 
trong những kiếp vị lai thì bị vô hiệu hóa khi 
các vị ấy đắc quả vô sanh —According to the 
Abhidharma, the 
designate a special class of karma, but applies 
to karma that was due to ripen In either the 
presenf existence or the next existence but did 
not meet condiions conducive (O IS 
maturation. In the case of Arahants, all their 
accumulated karma from the past which was 
due to ripen in future lives becomes defunct 
wíh ther fnal passing away with their 
achievement of “non-birth” fruit. 

Nghiệp Vô Tình: Karma phala (skQ— 
Unitentional karma—See Nghiệp Cố Ý. 
Nghiệp Xứ: Karmasthana (sk—Nơi nhập 
định làm cho tâm dừng lại, như cõi Tịnh Độ— 
A place for working, of business, or a condition 
1n which the mind 1s maintained in meditation, 
by Iinfluence, the Pure Land. 

Nghiệp Xứng: Cái cân để cân nghiệp nặng 
nhẹ của Minh Quan nơi địa ngục—The scales 
of karma, In which good and evil are weighed 
by the rules of causes and effects or the rulers 
of Hades. 

Nghiệt: 

l) Ác nghiệt: Cruel—Wicked. 

2) Chổi non: A shrub—A tree-stump. 


karma 





tem ““ahos” does not 


3) Con vợ lẽ: An i1llicit son (son oŸ a 
concubine). 

4) Quả báo: Retribution. 

Nghiệt Đà Cự Tra: Gandhakuti (skÙ)— 

Hương Đài Điện hay căn buồng mà Đức Thế 

Tôn đã làm lễ dâng hương trong tịnh xá Kỳ 

Viên hay bất cứ nơi nào mà Ngài đã đi qua— 

A temple for offering Incense In the Jetavana 

monastery and elsewhere. 

Nghiệt La Ha: Grha or Graha (skQ—Nghiệt 

Lý Ha—Tên của một loài quỷ chuyên đi bắt 

người—Name of a demon, the se1zer. 

Nghiệt Lạt Bà: Garbha (sk)— Thai Tạng 

(bên trong thai)—The womb, Interlor part. 

Nghiệt Lý Ha: Grha (sk)—See Nghiệt La 

Ha. 

Nghiệt Tội: See Tội Nghiệt. 

Nghìn Phước: Thousand blessing. 

Nghỉnh: To 

welcome——TOo greet. 

Nghỉnh Giá: To meet the king. 

Nghỉnh Hôn: To meet the bride and bring her 

home. 

Nghỉnh Niền: To welcome the New Year. 

Nghỉnh Ngang: Arrogant—Haughty. 

Nghỉnh Tân: To receive guests. 


meet—To receive——To 


Nghỉnh Tiếp: To receive someone. 
Ngó: 

1) To see—To look at. 

2) Root (lotus). 


Ngó Chòng Chọc: To stare. 
Ngó Chừng: To keep watching. 
Ngó Lơ: 

1) To be careless. 

2) To avoid someone. 


Ngó Ngoái: To look back. 

Ngó Sen: Lotus root. 

Ngó Thấy: To see. 

Ngó Trân Trân: See ngó chòng chọc. 








Ngỏ Lời: To express——To speak to someone. 


1673 


Ngỏ Ý: To express (make known) one”s 

1ntenfion. 

Ngõ: Gate. 

Ngọ: 

l1) Vào giữa trưa: At noon time. 

2) The seventh Earth's stem (xem Mười Hai 
Con Giáp). 

Ngọ Cúng: Cúng ngọ—The noon offering of 

1ncense. 

Ngoa: To talk nonsense. 

Ngoa Ngôn: False stories. 

Ngoa Truyền: Handed down falsely from the 

past. 

Ngõa: 

I1) Miếng Ngói—Tile. 

2) Đồ Sứ: Pottery. 

Ngõa Bát: Bình bát bằng đồ sứ —An 

earthernware begging bowl. 

Ngõa Khí Kim Khí: 

Ngõa Khí: Một cái bình bằng sành, ám chỉ 

Phương Pháp Thanh Văn—An Earthern 

Vessel, implies the Sravaka Method. 

Kim Khí: Một cái bình bằng kim khí, ám chỉ 

Phương Pháp Bồ Tát—A golden vessel, 

1mplies the Bodhisattva-Method. 








Ngõa Sư: Đức Phật trong một tiền kiếp là một 
người thợ đổ gốm——The Buddha ¡n a previous 
1ncarnafion as a poffer. 

Ngọa: Sayana (skÐ. 

1) _ Nằm—Lying down. 

2) Ngủ: Sleeping. 

Ngọa Bịnh: To fall ¡II-_—To confine to bed by 
sIckness—Forced to stay in bed due to 1llness. 
Ngọa Cụ: Vật dụng để nằm như giường, 
chiếu, đồ ngủ—A couch, bed, mat, bedding, 
sleeping garments. 

Ngọa Pháp: Tư thế ngủ của chư Tăng NÑi— 
The sleeping manner of monks and nuns. 
Ngọa Phật: Phật nằm (tư thế lúc Ngài nhập 
Niết Bàn)—The Sleeping Buddha (the posture 
when he entered Nirvana). 


Ngọa Phật Tự: Chùa Phật Nằm (tư thế lúc 
Ngài nhập Niết Bàn)—A shrine of the 
Sleeping Buddha, 1.e. of the dying Buddha. 
Ngöái: 

l)_ Năm ngoái: Last (year). 

2) Nhìn ngoái lại: To look back. 

Ngoài: Outside——W¡ithout—Exterior— 
External. 

Ngoài Mưa: In the rain. 

Ngoài Nắng: In the sun. 

Ngoài Ra: Besides. 

Ngoại: Bahya (skt). 

l1) Outside—See Ngoài. 

2) Phía bên ngoại: Maternal side. 

Ngoại Biên: Peripheral 
Ngoại Cảnh: External 
world. 

Ngoại Chúng: Ngoại Tục—Chúng tại gia để 
phân biệt với chúng xuất gia hay nội chúng 
Tăng Ni —The laity, In contrast with the Inner 
company or the monks and nuns. 








things—External 


Ngoại Diện:  Appearance—External— 
Outward show. 
Ngoại Dụng: External  manifestaton 


(function or use). 

Ngoại Duyên: Ngoại duyên là hiện trạng 
thức duyên vào ngoại cảnh —The 
condition In which the five Internal senses 
attach to the five external obJects. 
Ngoại Điển (Ngoại Giáo): 
doctrine—Non-Buddhist scriptures. 
Ngoại Đạo: Chỉ các đạo không phải là Phật 
giáo ——Externalists—Outsiders—Outside 
doctrines—Non-Buddhist—Heresy——Heretics. 
Ngoại Đạo Lục Sư: See Lục Sư Ngoại Đạo 
and Lục Khổ Hạnh. 

Ngoại Đạo Lục Sư Ca Vương: Name of the 
king who, thirteen years after the destruction 
of the Jjetavana vihara, which had been rebuIlt 
“ive centuries” after the nirvana, again 


năm 


External 


restored 1t. 
Ngoại Giáo: Non-Buddhist cults. 


1674 


Ngoại Giới: 
I) Thân thể: The realm of the body, as 
conftrast with that of the mind (Nội giới). 


2)_ Năm giới căn bản của Phật giáo: The Five 
Baslc Precepts of Buddhism (no killing, no 
s(ealing, no lying, no sexual misconduct, 
no use of drugs or alcoho]). 

3) Vùng phụ cận: Environment. 


Ngoại Hải: Biển bao quanh tứ châu—The sea 
that surrounds the four world-continenfs. 
Ngoại Hình: Exteriority. 

Ngoại Học: Học những giáo thuyết không 
phải của đạo Phật—Study of outside, or non- 
Buddhist doctrines. 

Ngoại Hộ: Những che chở bên ngoài như 
quần áo và thực phẩm cho Tăng Nị, đối lại với 
Nội Hộ hay giới pháp do Phật chế định nhằm 
giúp cho thân khẩu ý tránh điều sai trái— 
External protection or aid, such as food, 
clothing for monks and nuns, contrasted with 
the Internal aid of the Buddhaˆs teaching. 
Ngoại Khất: Vị Tăng khất sĩ tìm cầu tự kiểm 
bằng những phương thức bên ngoài như ăn 
chay, đối lại với Nội Khất là vị Tăng khất sĩ 
tìm cầu tự kiểm bằng những phương thức từ 
trong nội tâm—The Mendicant monk who 
seeks self-control by external means, such as 
abstinence from food, as contrasted with the 
mendicant monk who seeks self-control by 
1nternal means or spiritual methods. 

Ngoại Không: External space. 

Ngoại Lai: Exodc. 

Ngoại Ngã: Bahiratman—External Ego—An 
external soul, or personal or divine ruler—A 
Creator or ruler of the world, such as S1va. 
Ngoại Ngoại Đạo: Ngoại đạo ngoài Phật 
pháp —Outside outsiders, those of other cults. 
Ngoại Pháp: 

Ngoại Chấp: Non-Buddhist or heretical rules 
Or tenets. 

Ngoại Điển: Kinh điển và sách vở của thế 
gian và ngoại đạo——Non-Buddhist doctrines. 
Ngoại Giáo: Non-Buddhist religlons. 


Ngoại Pháp: External doctrines. 

See Nội Ngoại Pháp (2). 

Ngoại Tham Dục: Ý nghĩ ham muốn tình 
dục với người khác, không phải là vợ hay 
chồng của mình—Sexual thoughts towards 
others than one”s own wIfe, or husband. 

Ngoại Thân: Maternal family—Mother”s 
family. 

Ngoại Tình: Adultery. 

Ngoại Trần: Sáu cảnh trần bên ngoài—The 
external obJects of the sIx senses. 

Ngoại TriềỀn: Outer tangle. 

Ngoại Tục: Chúng tại gia để phân biệt với 
chúng xuất gia hay nội chúng Tăng NÑi—The 








laity, In contrast with the monks or Inner 
company (nội chúng). 

Ngoại Tướng: Hình tướng hay hành vi bên 
ngoài—External appearance or conduct. 
Ngoại Vô Vi: Đối với ngoại cảnh chẳng động 
tâm hay giác quan chẳng bị khuấy động (mắt 
chẳng thấy sắc, tai chẳng nghe thanh, mũi 
chẳng ngửi hương, lưỡi chẳng nếm vị, thân 
chẳng tiếp xúc các thứ mịn màng, ý chẳng 
vọng niệm)—Unmoved by externals, none of 
the senses stirred. 

Ngoạm: To snap—To bite. 

Ngoan: 

1) Ngang ngạnh: Stupid—Obstinate. 

2) Ngoan ngoãn: Well-behaved—Good. 
Ngoan Cố: Stubborn—Obstinate. 

Ngoan Đạo: Pious—Devoted—Devout. 
Ngoan Đồng: Stupid chiid. 

Ngoan Không: Cái “Không” sai lầm mà 
những kẻ cuồng thiển thường hay chấp vào— 
False emptiness, Improper 
undersfanding of emptiness which “Mad Zen” 
pracHtoners always attach to—See Bác 
Tướng. 

Ngoan Ngoấn: To be obedien—Docile— 
Well-behaved 

Ngoan Phụ: Stubborn woman. 


and crooked 


1675 


Ngoạn Thạch Điểm Đầu: Kinh Niết Bàn 
một khi được thuyết giẳng thì ngay cả đá cũng 
phải gật đầu (theo Liên Xã Cao Hiền Truyện, 
thì ngài Trúc Đạo Sinh vào núi Hổ Khâu xếp 
đá làm học trò cho ngài giảng kinh Niết Bàn, 
các hòn đá đều cảm động gật đầu. Ngày nay 
muốn diễn đạt ý đã cảm hóa được người ta 
một cách sâu sắc thì gọi là Ngoan Thạch Điểm 
Đầu —-Moved by the reciing of the 
Mahaparinirvana Sutra, even the stupid stones 
nodded therr heads. 

Ngoạn: To make an excursion. 

Ngoạn Cảnh: To enjoy scenery. 

Ngoạn Mục: Pleasant to the eyes. 

Ngoay Ngoảy: To tum away. 

Ngoằn Ngoèo: Winding (zigzag). 

Ngöắt: To wave——To beckon. 

Ngoắt Ngoéo: Complicated. 

Ngóc: To lift up one”s head. 


Ngọc: Precious stone—Gem——Jade. 








Ngọc Da: Yu-Hua—Tên của một thiếu nữ mà 
Đức Phật đã nhân đó nói Ngọc Hoa Nữ 
Kinh —Name of the woman to whom the sutra 
'Yu-Hua 1s addressed. 

Ngọc Da Nữ Kinh: Yu-Hua Sutra—See 
Ngọc Da. 

Ngọc Hào: Chùm lông trắng (bạch mao) giữa 
hai chân mày của Phật nơi Ngài phóng quang 
đi khắp các cõi — The urna or white curl 
between the Buddha”s eyebrows, from which 
he sent forth his ray of light illuminating all 
worlds. 

Ngọc Hoa: Yu-Hua Palace—See Ngọc 
Tuyền Ngọc Hoa Lưỡng Tông (2). 

Ngọc Hoàn: Vòng ngọc thạch đeo ở một 
trong những cánh tay phải của “Thiên-Thủ” 
Quán Âm (Ngàn Tay Quán Âm)—The Jade 
ring In one of the right hands of the “thousand- 
hand” Kuan-Yn. 

Ngọc Hoàng: Emperor of Jade. 

Ngọc Nhu: Pliable jade, 1.e. beef. 


Ngọc Như Ý: Cintamani (skÐ——Fabulous 
øem——The philosopher”s stone—W¡sh- 
fulfilling Jewel—Wish-gem. 

Ngọc Nữ: A pretty girl, a precious maidens. 
** For more information, please see Bảo Nữ. 
Ngọc Phật: Một tượng Phật bằng ngọc thạch 
nổi tiếng được tìm thấy khi đào một cái giếng 
ở Khotan, cao khoảng từ 3 đến 4 bộ Anh—A 
famous jade Buddha recovered while digging a 
well in Khotan, 3 to 4 feet hiph. 

Ngọc Phương: Tên của một ngôi tịnh xá nổi 
tiếng nằm trong quận Gò Vấp, thành phố Sài 
Gòn, Nam Việt Nam. Tịnh xá được Ni Sư 
Huỳnh Liên kiến lập vào năm 1958, và được 
trùng tu lại trong những năm 1970 và 1972. — 
Name of a famous monastery located in Gò 
Vấp district, Saigon City, South Vietnam. It 
was bullt 1958 by Venerable Elder Bikkhuni 
Huỳnh Liên. It was rebuilt in 1970 and in 1972. 
Ngọc Thạch: Gem and stone. 

Ngọc Trai: Pearl. 

Ngọc Tuyền Ngọc Hoa Lưỡng Tông: Hai 
tông phái Ngọc Tuyển và Ngọc Hoa—The two 
schools of the Jade-fountain and Jade-flower: 
Ngọc Tuyển Tông: Thiên Thai Tông (Tien- 
Tai Secf)—Ngọc Tuyển là tên của một tự 
viện ở Đang Dương thuộc tỉnh Hồ Bắc, nơi Trí 
Khải Đại Sư (Trí Nhất), sơ tổ của tông Thiên 
Thai đã sống—Yu-Ch°uan sect, was the name 
of the monastery in Tang-Yang, Hupel, where 
Ch¡ih-I, the founder of the T”ien-T”ai school 
lived. 

Ngọc Tuyển Tông: Pháp Tướng Tông 
(Dharmalaksana Sect)—Ngọc Hoa là tên của 
một tự viện, nơi Huyền Trang, tổ của tông 
phái nầy đã sống và làm việc. Nơi đây ông đã 
dịch 600 cuốn của bộ kinh Đại Bát Nhã Ba La 
Mật Đa—Yu-Hua, was the name of a palace 
which was transformed Into a temple where 
Hsuan-Tsang, the founder in China, lived and 
worked. There he translated the Mahaprajna- 
Paramita-Sutra, 600 books (chuan). 


1676 


Ngọc Viên: Tên của một ngôi Tổ Đình thuộc 
hệ phái Khất Sĩ, tọa lạc trong thị xã Vĩnh 
Long, tỉnh Vĩnh Long, Nam Việt Nam. Tổ đình 
được Tổ Sư Minh Đăng Quang xây dựng năm 
1948. Ngôi chánh điện hình chữ nhật, tượng 
trưng cho “Thuyển Bát Nhã.” Giữa chánh điện 
là Pháp tháp nơi đặt tôn tượng của Đức Phật 
Thích Ca—Name of a monastery, a Patriarch 
Temple of the Vietnamese Medicant Sect, 
located in Vinh Long Town, Vinh Long 
province, South Vietnam. lt was established 
and built in 1948 by the Most venerable 
Master and Zen Master Minh Đăng Quang. 
The Main Hall 1s rectangular symbolizing the 
“Prajna Boat.” In the middle of the Main Haill 
1s the Dharma stupa where the statue of Lord 
Sakyamumi Buddha ¡s placed and worshipped. 
Ngoöi: To rise up (above mud or water). 

Ngon: Delicious—Tasty. 

Ngon Lành: Flavoursome. 

Ngón Tay Chỉ Trăng: Finger pointing to the 
moOH. 








Ngọn: Top (of tree or mountain—End— 
Extemity—Crest (of waves)—Blade (of 
ørass)—Summit (of hill or mountain). 


Ngọn Ngành: In detail. 

Ngóng: To wait impatiently. 

Ngóp: Lóp ngóp——To get up with difficutlty. 
Ngọt Dịu: Swectish. 

Ngọt Giọng: Sugary tone. 

Ngọt Mật Chết Ruôồi: You catch more flies 
with honey than with verjuice. 

Ngỗ Nghịch: Insubordinate—Disobedient. 








Ngộ: 

l) Đẹp Đẽ: Pretty. 

2) Gặp gỡ: Tri ngộ—To meet. 

3) Giác Ngộ: Budh (skÐ). 

a)  Bừng tỉnh: Tỉnh thức: Jagarati (p)—]agara 
(skÙ—To apprehend—To awake—To 
awaken——To wake up. 

b)_ Giác ngộ: Sambodhi (skt—Knowledge— 


Enlightenment. 


c©ì Làm tỉnh ngộ: Sambodhana (skt— 
Arousinge—Awaking——Recogn1zing. 
d) Nhận ra điểu gì mình đã quên: 


PratyabhiJanati or Pratyabhijna (skÐ——To 
T€COgniZe—TO T€COV€r CONSCIOUSn€SS—— 
Regaining knowledge or recogTifion. 
Nhận ra rõ ràng: Vabodha 
Sakshatkarana (sktÐ——Realization. 

? Tự chứng ngộ: Self-realization—To 
becom aware. 

Tự mở mắt tâm, để biết rõ bản tánh và do 
đó biết rõ bản tánh của cuộc sinh tổn: 
Opening the Mind”s eye—Awakening to 
one”s True-nature and hence of the nafure 


OT 


8) 


of all existence. 

See Enlightenment in English-Vietnamese 
Section. 

Ngộ Ân: Vị sơ tổ của tông Thiên Thai Sơn 
Ngoại, thị tịch năm 986 sau Tây Lịch (Ngài 
Ngộ Ân chùa Từ Quang đời Tống, là chi phái 
của Cao Luận Tôn Giả Thanh Tùng, và là sơ 
tổ của phái Thiên Thai Sơn Ngoại. Ngài tới 
học yếu chỉ Tam Quán với ngài Chí Nhân, 
danh tiếng lừng lẫy. Ngộ Ân truyền cho Hồng 
Mẫn và Nguyên Thanh; Nguyên Thanh truyền 
cho Trí Viên; Trí Viên truyền cho Quảng 
Chiếu; Quảng Chiếu truyền cho Kế Tế và My 
Nhuận)——Founder of the external school of the 
Trien- Tai, đied in 986 A.D. 

Ngộ Ân: Thiển Sư Ngộ Ấn (1019-1088)—Zen 
Master Ngộ Ấn Người ta nói rằng mẹ ngài 
bỏ ngài từ khi còn là một đứa trẻ. Một nhà sư 
Chiêm Thành lượm ngài đem về nuôi. Năm 19 
tuổi ngài thọ cụ túc giới. Về sau ngài học thiển 
với Thiển sư Quảng Trí và trở thành Pháp tử 
đời thứ tám dòng Vô Ngôn Thông. Rồi ngài tới 
Thiên Ứng dựng thảo am tu thiển. Hầu hết 
cuộc đời ngài, ngài chấn hưng và hoằng hóa 
Phật giáo ở Bắc Việt. Ngài thị tịch năm 1088, 
thọ 69 tuổi—]t is said that he was abandoned 
by his mother when he was child. A Champa 
monk picked him up and raised him ĩn his 
temple. He received complete precep(s at the 
age of I9. Later he studied meditation with 


h) 





1677 


Zen master Quảng Trí at Quán Đảnh Temple. 
The latter transmitted Dharma to him to be the 
Dharma heIr of the eighth generation of the 
Wu-Yun-T”ung Zen Sect. Later, he went to 
Thiên Ứng to build a thatch hut and stayed 
there to practice meditation. He spent most of 
his life to revive and expand Buddhism ¡n the 
North. He passed away In 1088, at the age of 
69. 

Ngộ Biến: To meet with a danger. 

Ngộ Chân Long Cốc: Zen Master Ngộ 
Chân Long Cốc—Thiển sư Ngộ Chân Long 
Cốc, quê ở Nam Việt. Ngài là một thiển sư 
thuộc dòng Lâm Tế, nhưng không rõ đời nào. 
Ngài khai sơn chùa Đức Vân trên núi Chứa 
Chan ở Biên Hòa. Lúc cuối đời ngài đi vân du, 
ngài thị tịch hồi nào và ở đâu không ai biết— 
A Vietnamese zZen master from South 
Vietnam. He was a monk from the the Linn 
Chih Zen Sect; however, his generafion was 
unknown. He built Đức Vân Temple on Mount 
Chưa Chan in Biên Hòa province. Late In his 
líe, he became a wandering monk. His 
whereabout and when he passed away were 
unknown. 

Ngộ Diện: Face to face. 

Ngộ Đạo: To realize (enlighten) the path. 
Theo Kinh Pháp Cú, câu 280, Đức Phật dạy—— 
According to the Dharmapada Sutra, verse 
280, the Buddha taught: “Khi đáng nỗ lực, 
không nỗ lực, thiếu niên cường tráng đã lười 
biếng, ý chí tiêu trầm và nhu nhược: kẻ biếng 
nhác làm gì có trí để ngộ Đạo —One who does 
not strIve when If Is time to sfrive, who though 
young and strong but slothful with thoughts 
depressed; such a person never realizes the 
path.” 

Ngộ Độc: Poisoned. 

Ngộ Giải: Understand wrongly. 

Ngộ Hiểm: To be in danger. 

Ngộ (Lãnh) Hội: To understand wrongly. 
Ngộ Nạn: To be in danger. 

Ngộ Nghĩnh: Lovely—Pretty. 








Ngộ Nhận: To mistake. 
Ngộ Nhập: 
Giác ngộ lý thực tướng, hay nhập vài lý thực 
tướng (tỉnh ngộ và đắc nhập là hai trình độ 
liên tiếp của người tu Phật. Trong Kinh Pháp 
Hoa, phẩm Phương Tiện, Đức Phật đã dạy: 
“Muốn làm cho chúng sanh ngộ nhập tri kiến 
Phật, nên ngài đã thị hiện ở đời”) —To 
aprehend or perceive and enter Into the Idea of 
reality. 
Sugandhara, SƯ nưỜiI 
Kashmir: Sugandhara, name of a Kashmir 
monk. 
Ngộ Nhất Thừa: Ekayanavabodha (sk— 
Realization of the One Vehicle—See Nhất 
Thừa. 
Ngộ Phán: Mistrial. 
Ngộ Phật, Mê Phàm: Those who greatly 
realize delusion are Buddhas; those who are 
øreatly deluded are ordinary people. 
Ngộ Sát: 
Cõi nước nơi những người giác ngộ an trụ để 
tự ngộ và giác ngộ cho chúng sanh, như Ta Bà 
thế giới là ngộ sát của Đức Phật Thích Ca: The 
ksetra or land of enliphtenment or perception, 
1.e. Saha world is the Buddha”s ksetra. 
Giết hại chúng sanh, nhưng không cố ý sát 
snh: To kiI throuph neglipence— 
Manslaughter. 
Ngộ Tân Tử Tâm Thiền Sư: Thiển Sư Ngộ 
Tân Tử Tâm ở Hoàng Long, sanh năm 1044 tại 
Thiểu Châu. Sư xuất gia và thọ cụ túc giới tại 
tuviện Phật Đà lúc còn rất trẻ. Về sau sư vân 
du tới viếng Thiển Sư Hoàng-Long-Tổ Tâm 
thuộc dòng Lâm Tế—Zen master Wu-Xin- 
Tzu-Ximn-Huang-Lung was born ¡im 1044 in 
Shao-Chou. As a very young man, he en(ered 
FoTuo Monastery where he gained 
ordination. Later he traveled to visit the 
teacher Huang-Lung-Zu-Xin of the Lin-Chi 
lineage. 
e - Một hôm ngài thượng đường thuyết pháp: 
“Này chư Thượng Tọa, thân người khó 


tên của một nhà 


1678 


được, Phật pháp khó nghe. Thân nầy 
không nhắm đời nay độ, còn đợi đời nào 
độ thân nầy? Nay còn sống đó, các ngài 
hãy tham thiền đi, tham thiền là để buông 
bỏ. Buông bỏ cái gì? Buông bỏ tứ đại, ngũ 
uẩn; buông bỏ bao nhiêu nghiệp thức từ 
vô lượng kiếp đến nay; hãy nhìn xuống 
dưới gót chân của mình mà suy xét cho 
thấu đáo để thấy đạo lý ấy là gì? Suy tới 
lui hốt nhiên tâm hoa bừng nở, chiếu khắp 
mười phương. Sự chứng ngộ thì không thể 
trao truyền dù chính các ngài biết rõ nó là 
cái gì. Đây là lúc các ngài có thể biến đất 
lớn thành vàng ròng, quậy sông dài thành 
biển sữa. Há không sướng khoái bình sinh 
hay sao! Vậy thì đừng phí thì giờ niệm 
ngôn niệm ngữ mà hỏi đạo hỏi thiển nơi 
sách vở; bởi vì đạo thiển không ở nơi sách 
vở. Dù cho thuộc lòng một bộ Đại Tạng 
cũng như Bách gia chư tử, chẳng qua là 
những lời rỗi rãi, khi chết đi chẳng dùng 
được gì. One day he entered the hall to 
preach his disciples: “O brothers, to be 
born as a human being 1s a rare event, and 
So 1S the opportunmify to listen to discourSes 
on Buddhism. If you fail to achieve 
emancipation in this life, when do you 
again expect to achieve I1? While still 
alive, be therefore assiduous 1n pracfIcing 
The practice of 
abandonments. The of 
what? You may ask. Abandon your four 
elements (bhuta), abandon your five 
aggregates (skandha), abandon all the 
workings of your relafive consciousness 
(karmavijnana), which you have been 
cherishing eternity; retre within your 
inner being and see info the reason of It. 
As your self-reflection grows deeper and 
deeper, the moment w¡ll surely come upon 


meditation. CONSISfS 


abandonments 


you when the spirtual flower will 
suddenly burst into bloom, 1lluminating the 
entre universe. The experlence 1s 


incommunicable, though you yourselves 


know perfectly well what it 1s. This 1s the 
moment when you can transform this great 
earth Into solid gold, and the great rIvers 
1nto an ocean of milk. What a satisfaction 
this 1s then to your daily life! Being so, do 
not waste your tine with words and 
phrases, or by searching for the truth of 
Zen In books; for the truth is not to be 
found there. Even If you memorize the 
whole Tripitaka as well as all the ancient 
classics, they are mere idle words which 
are of no use whatever to you at the 
momernt of your death. ” 

e - Sư thị tịch năm 1115. Tháp cốt của sư đã 
được xây về phía bắc của tu viện Hối 
Đường—He died in 1115. The master”s 
stupa was built north of the abbotf's room 
at Hui-T”ang Monastery. 

Ngồi: To sit. 

Ngôi Bó Gối: To sit with one's arms around 

one”s knees. 

Ngôi Chễm Chệ: To sit solemnly (in state). 

Ngôi Không: To stay idle. 

Ngôi Lì: To sỉt tight. 

Ngôi Thiền: To sit in meditative position— 

To meditate. 

Ngôi Tréo Ngoảy: To sit with one leg across 

(over) the other. 

Ngôi Xếp Chéo Lồng: Thế ngôi Thiền theo 

kiểu Nhật Bản, ngồi xếp chéo lỏng, không 

phẩi bán già mà cũng không phải kiết già— 

The cross-legeed sifing position 

Originated from Japan. It 1s neither the half- 

lotus nor the full-lotus. 

Ngôi Yên: To sit sill. 

Ngôn: Vaca (p & skt)—Lời nói —Words— 

Speech—To speak. 

Ngôn Cú: Câu —Sentence. 

Ngôn Giáo: Spoken teaching. 

1) Giáo thuyết nguyên thủy của Phật Tổ 
Thích Ca, chưa được ghi lại bằng chữ viết 
cho đến đầu thế kỷ thứ nhứt Tây lịch, khi 
mà Tạng Kinh Pali được ghi lại trên những 








loose 


1679 


lá kè, trong các tự viện ở Tích Lan—The 
oripinal teaching of the Buddha, which 
was not recorded in writing unuil the IŸ 
century B.C., when Pali canon was wriffen 
on palm leaves in the monasteries 1n SrI 
Lanka. 

Giáo Thuyết của Đức Phật biểu hiện bằng 
ngôn ngữ: The teaching of Buddha as 
embodied in words. 

Ngôn Hành: Vaci-sankhara (p)—Vacika- 
samskara (skÐ— Lời nói và hành động— 
Saying and doinge—WOords and deeds——Verbal 
functions of the mind. 

Ngôn Luận: Speech. 

Ngôn Ngữ: Language—Words 
Verbal expression. 

Ngôn Thuyên: Ngôn ngữ là công cụ để giải 
thích, làm rõ nghĩa lý, giống như cái nơm là 
dụng cụ để bắt cá—Words as explaining 
meaning; explanation. 

Ngôn Thuyết: See Ngôn Ngữ. 

Ngôn Thuyết Pháp Tướng: See Desana in 
Sanskri/Pali-Vietnamese Section. 

Ngôn Trần: Những điều được trình bày ra 
bằng lời nói, như pháp suy luận trong Nhân 
Minh Học ——Things set out in words, 1e. a 
syllogism. 

Ngôn Từ: Words—Language—Trong Kinh 
Lăng Già, Đức Phật dạy: “Chính do con người 
không biết rõ cái bản tánh của các ngôn từ, 
nên người ta xem ngôn từ là đồng nhất với ý 
nghĩa.”——In the Lankavatara Sutra, the Buddha 
taught: “It Is owing to his not perfectly 
understanding the nature of words that he 
regards them as Identical with the sense.” 
Ngôn Y: Tùy vào ngôn ngữ mà giải thích. Tất 
cả các pháp hữu vi đều quy vào loại có thể 
định nghĩa hay giải thích bằng ngôn ngữ (khác 
với pháp vô vi không thể gọi ra bằng tên, 
không thể bằng lời) —Word- 
dependence, I.e. that which can be expressed 
1n words, the phenomenal or describable. 


2) 





Speech. 


diễn tả 


Ngốn Ngang: In disorder—Out of order—lIn 
confusion. 

Ngộp: To feel dizzy. 

Ngộp Thở: To suffocate—To chock. 

Ngơ Ngẩn: Foolish—Feather-brained. 

Ngờ Nghệch: Stupid—Idiot. 

Ngờ Vực: Suspect—Doubt. 

Ngỡ: To believe——To think. 

Ngợi Khen: To praise—To congratulate—To 
compliment. 

Ngợm: Stupid—ldiot. 

Ngớt: To die down—To decrease. 

Ngớt Mưa: Rain is dying down (almost over). 
Ngu: Monkey-witted—Silly—Stupid 
lgnorant. 

Ngu Dại: Foolish—Stupid. 

Ngu Độn: Vô minh và đần độn—Ignorant and 
dull-witted. 

Ngu Hoặc: Mê hoặc bởi vô minh—Deluded 
by Ignorant, the delusion of Ignorance. 

Ngu Kiến: My humble (modest) opinion. 





Ngu Muội: Ignorance. 

Ngu Pháp: Còn gọi là Tiểu Thừa Ngu Pháp, 
một trong hai loại Tiểu Thừa, Thanh Văn và 
Duyên Giác, chỉ mê chấp ở ngu pháp mà 
không hiểu được diệu lý pháp không của Đại 
Thừa—Ignorant, or immature law, or method, 








1e. that of sravakas and pratyeka-buddhas, 
Hinayana. 

Ngu Phu: Bala (sk0. 

l) Người không giác ngộ: A man not yet 
1lluminated, 1.e., Ienorant. 

Kẻ bị vô minh chế ngự—lgnorant, 
1Immature, 
avidya (ignorance). 

Ngu Phu Sở Hành Thiền: Balopacarikam 
(sk)—Theo Kinh Lăng Già, đây là một trong 
bốn thứ Thiền định. Dù người thực hành loại 
Thiển định nầy bị xem là kẻ ngu si kém trí, 


2) 
a simpleton, dominated by 


đây vẫn là một loại Thiền thông dụng mà 
phần đông người ta thực tập, trong đó có cả 


1680 


những người thông minh và nhạy trí. Tuy 
nhiên, Đại Thừa còn đi xa hơn các loại Thiển 
định nầy là những thứ vốn ít nhiều vẫn có tính 
cách tương đối, thiếu tự nhiên và không phải 
là loại tối thượng; vì loại Thiền nầy chú trọng 
về quán bất tịnh, về sự vô thường của các sự 
vật và về những khổ đau của cuộc đời, vân 
vân, là bài học đầu tiên cho những người mới 
nhập môn Phật giáo—According the 
Lankavatara Sutra, this is one of the four kinds 
of Dhyanas. Though he 1s regarded as ignorant 
or dull-witted (bala) who practices this kind of 
Dhyana, this 1s the ordinary form of medifation 
carried on by most people, some of whom are 
quiteintelligent and sharp-witted. However, 
the Mahayana goes beyond these meditations 
which are more or less relative and artificial 
and not of the highest sort; for meditating on 
Impurilies, the Impermanence of  thinss, 
sufferings of life, etc., 1s the first lesson for the 
beginners of Buddhism. 

Ngu Sỉ: Mudha (skt)—Tiếng Phạn là Mộ Hà, 
có nghĩa tâm tính ám muội, hay vô minh và 
không giác ngộ, không có trí sáng suốt để 
thông đạt sự lý (còn gọi là vô trí, vô kiến, vô 
hiện quan, hôn muội, ngu si, vô minh, và hắc 
ám)—Thick-skulled (headed)—Stupid— 
lgnorant and unenlightened. 

Ngu Tăng: Vị tăng bị vô minh khống chế— 
lgnorant monk. 

Ngu Xuẩn: Foolish—Stupid. 

Ngù Ngờ: Simple-minded—Nave. 

Ngủ Chập Chờn: To sleep with one eye 
Open. 

Ngủ Li Bì:To sleep all day (around the 
clock). 

Ngủ Mê Như Chết: To sleep heavily. 

Ngủ Ngon: To sleep well. 

Ngủ Nướng: To lie late abed. 

Ngủ Tỉnh: To sleep with one`s eyes open. 
Ngũ: Panca (skt)—Five. 

Ngũ A Hàm: The five Agamas: 

l1) Trường A Hàm: Dirghagama. 


{O 








2) Trung A Hàm: Mahdyamagama. 

3) Tạp A Hàm: Tăng Dục Đa A Hàm— 
Samyukftagama. 

4) Tăng Nhất A Hàm: Ương Quật Đa La A 


Hàm—Ekottarikagama. 
5)_ Khuất Đà Ca A Hàm: Ksudrakagama. 
Ngũ A Hàm Thiên: See Ngũ Tịnh Cư thiên. 
Ngũ Ác: Nivarana (skt)—The five sins: 


I1) Sát sanh: Kiling. 

2) Trộm cắp: Stealing. 

3) Tà dâm: Sexual misconduct. 

4) Vọng ngữ: Lying. 

5) Uống chất cay độc: Drinking intoxicants. 


Ngũ Ác Thú: See Ngũ Thú. 

Ngũ Âm: The five notes of the musical scale 
(instrument). 

Ngũ Ấm Ma: The five maras associated with 
the five skandhas—See Ngũ Uẩn. 

Ngũ Ấn: See Ngũ Độ (B). 

Ngũ Ba La Mật: Năm Ba La Mật—The five 
paramiftas: 








I1) Bố thí: Dana—Almsgiving. 

2) Tnì giới: Sila—Commandment-keeping. 

3) Nhẫn nhục: Ksanti—Patience under 
provocafion. 

4)_ Tinh tấn: Virya—Zeal. 

5) Thiển định: Dhyana—Meditation. 


Ngũ Bách Dị Bộ: Năm trăm bộ phái khác 
nhau được thành lập 500 năm sau ngày Phật 
nhập diệt—The five hundred sectfs according 
to the five hundred years after the Buddha”s 
death. 

Ngũ Bách Do Tuần: Theo Kinh Pháp Hoa 
thì con đường đi đến đất châu bảo là con 
đường dài năm trăm do tuần đầy khó khăn 
nguy hiểm—According to the Lotus Sutra, the 
Journey to the Land of Treasure is the five 
hundred Yojanas of difficult and perilous 
Journey. 

Ngũ Bách Đại La Hán: Năm trăm vị Đại 
La Hán là những vị đã soạn ra bộ Vi Diệu 
Pháp Tỳ Ba Sa Luận, bốn trăm năm sau ngày 
Phật nhập diệt—Five hundred great arhats 


1681 


who formed the synod under Kaniska and are 
supposed compilers of the Abhidharma- 
Mahavibhasa-Sastra, four hundred years after 
Buddha entered nirvana. 

Ngũ Bách Giới: 500 giới Tỳ Kheo Ni, thật sự 


là 348— The five hundred rules for nuns, 
actually 348—See Giới Cụ Túc. 





Ngũ Bách Sỉnh: Five hundred generations. 
Ngũ Bách Thế: Five hundred generations. 
Ngũ Bách Vấn Sự: Năm trăm câu hỏi của 
ngài Mục Kiển Liên hỏi Phật về vấn để giới 
luậ—The five hundred questions of 
Mahamaudgalyayana to the Buddha on 
discipline. 


Ngũ Bảo: Năm thứ quí là vàng, bạc, trân 

châu, san hô, mã não—The five precious 

things such as gold, silver, pearls, coral and 

amber. 

Ngũ Bảo Thiên Quan: See Ngũ Phật Bảo 

Quan. 

Ngũ Bất Chính Thực: Năm thứ không hợp 

cho một vị Tăng ăn—FIve improper things for 

a monk to eat: 

l1) Cành non: Twigs. 

2) Lá cây: Leaves. 

3) Bông: Flowers. 

4) Trái: Frui. 

53) Bột: Powder. 

Ngũ Bất Hoàn Quả: See Ngũ Tịnh Cư 

Thiên. 

Ngũ Bất Hoàn Thiên: Năm tầng trời mà 

chúng sanh không còn bị tái sanh vào các 

đường dữ nữa—FIive Heavens-from-which- 

there-Is-no-return because the residents do not 

ever fall back to the lower realms. 

** For more Information, please see Ngũ Tịnh 
Cư Thiên. 

Ngũ Bất Khả Tư Nghì: Theo Trí Độ Luận, 

có năm thứ bất khả tư nghì—According to the 

Sastra on the PraJna-Paramita Sutra, there are 

five Inconceivable or thoughf-surpassing or 

beyond mentation thingøs. 


I) Chúng sanh vô biên bất khả tư nghì: The 


number of living beings—lnnumerable 


number of  sentent beings 1S 
1nconceivable. 

2) Nghiệp quả báo bất khả tư nghì: All the 
consequences of karma—Karmic 


consequence 1s Inconceivable. 

Định lực của Thiền giả là bất khả tư nghì: 
The powers of a sfate of dhyana—The 
concenfration power of a Zzen practitioner 
1S Inconcervable. 

Lực của các rồng là bất khả tư nghì: The 
poWers of nagas—The power of dragons 1s 
1nconceivable. 

Phật pháp là bất khả tư nghì: The powers 
of the Budhas—The Buddha Law 1s 
1nconce1vable. 

Ngũ Bất Năng Xứ: Theo Kinh Phúng Tụng 
trong Trường Bộ Kinh, có năm bất năng xứ 
(năm điều mà một vị Tỳ Kheo không thể làm 
được)—According to the Sangiti Sutta, there 
are five impossible things: 

1) Một vị lậu tận Tỳ Kheo không thể cố ý sát 
hại đời sống loài hữu tình: An Arahant is 
incapable of deliberately taking the life of 
a living being. 

Một vị lậu tận Tỳ Kheo không thể cố ý 
lấy của không cho để tạo tội trôm cắp: An 
Arahant 1s incapable of taking what Is not 
Øiven so as to consfifute theft. 

Một vị lậu tận Tỳ Kheo không thể cố ý 
hành dâm: An Arahant is Incapable of 
committing sexual Intercourse. 

Một vị lậu tận Tỳ Kheo không thể tự mình 
biết mà nói láo: An Arahant ¡s incapable 
of telling a deliberate lie. 

Một vị lậu tận Tỳ Kheo không thể tiêu 
dùng các vật chứa cất vào các thú vui dục 
lạc như khi còn là cư sĩ: An Arahant 1s 
incapable of storing up goods for sensual 
indulsence as he did formerly in the 
household life. 


3) 


4) 


5) 


2) 


3) 


4) 


5) 


1682 


Ngũ Bất Thối: Năm điều bất thối theo Pháp 
Tướng Tông—The non-backslidings 
according to the Dharmalaksana: 


five 


I) Tín Bất Thối: Never receding from the 
faith obtained. 

2) Vị Bất Thối: Never receding from the 
poSition attained. 

3) Chứng Bất Thối: Never receding from the 
realization attained. 

4) Hạnh Bất Thối: Never receding from a 
rIphf course of action. 

5)_ Luật Nghi Bất Thối: Never receding from 


being In accordance with procedures. 
Ngũ Bí Mật: Năm vị Kim cang Bồ Tát—The 
five Bodhisattvas of the Diamond realm: 
I)_ Kim Cang Tát Đỏa: Tất cả các loài chúng 
sanh đều có lục đại tự tánh, ở đây nói về 
các loài hữu tình chúng sanh, được đặt ở 
trung tâm——Vajrasattva represenfs the six 
of 
existence and here ¡indicates the biírth of 


fundamental  elements senfienf 
bodhisattva sentience, in the middle. 

Dục Kim Cang: Bodhisattvas of Desire— 
Bồ tát Dục hay phàm phu mới gặp được 
giáo thọ A Xà Lê, được đặt ở phía Đông. 
Dục ở đây là muốn phát tâm Bồ Đề và 
cứu độ chúng sanh—Ordinary people who 
have jJust met the Acarya, 1n the East— 
Desire 1s that of bodhi and the salvation of 
all. 

Xúc Kim Cang: Bồ Tát Xúc hay vị đã 
phát tâm Bồ Đề, tu hạnh đại bi, và muốn 
tiếp xúc với thế giới bên ngoài để cứu độ, 
được đặt ở phía Nam—Bodhisattvas of 
Contac—-One who has the 
Bodhicitta, vowed to practice great loving 
kindness, and wanted to confact with the 
needy world for Its salvation, in the South. 
Ái Kim Cang: Bodhisattvas of Love—Vị 
đã thành tựu Phật quả và phát nguyện 
thương yêu chúng sanh, được đặt ở phía 
Tây- One  who has the 
Buddhahood and vowed to love all 
sentient beings. 


2) 


3) 


resolved 


4) 


attained 


3) Mạn Kim Cang: Bodhisattvas of Pride— 
Vị đã tự tại nơi Niết Bàn, được đặt ở phía 
Bắc-One who entered Nirvana (pride 
here means the power of nirvana), in the 
North. 

Ngũ Bí Mật Mạn Đà La: Mạn Đà La gồm 

mười bảy hình ảnh, gồm năm vị Kim Cang Bồ 

Tát (see Ngũ Bí Mật) và mười hai vị thị giả 

theo hầu—The Mandala of this group contains 

sevenfteen figures representing the 

Bodhisatvas with theIr 

subordinates. 


five 
©SOf€TIC twelve 
Ngũ Biên: Năm loại biên kiến — The five 
alternatives: 


l1) Thị Hữu: Things exIst. 

2) Thị Vô: Things do not exIst. 

3) Diệc Hữu Diệc Vô: Both exist and non- 
©XIsf. 

4) Phi Hữu Phi Vô: Neither exist nor non- 
©xIsf. 


5) Phi Phi Hữu, Phi Phi Vô: Neither non-exIst 
nor are without non-exIstence. 

Ngũ Biến Hành: Năm loại tâm sở tương ứng 
với mọi tâm vương—The five universal menfal 
acfIvities assoclated with every thoupht: 

I1) Tác Ý: The idea. 

2) Xúc: Contact. 

3) Thọ: Reception. 

4) Tưởng: Conception. 

5) Tư: Perception. 

Ngũ Bình: Năm cái bình mà Phật giáo Mật 
Tông dùng để dâng hoa cúng Phật, hoa trong 
bình được cắm chung với năm quý vật, năm 
loại hạt và năm loại thuốc trộn với nước hoa—— 
The five vases used by the esoteric school for 
offering flowers to their Buddha, the flowers 
are stuck In a mixture of the five precIous 
things, the five grains and the five medicines 
mingled with scented water. 

Ngũ Bình Quán Đảnh: Lễ Quán Đảnh với 
năm bình tượng trưng cho trí huệ của năm vị 
Phật—Baptism with water of the five vases 
representing the wisdom of the five Buddhas— 
See Ngũ Phật. 


1683 


Ngũ Bình Trí Thủy: Năm bình là biểu 
tượng của năm phần trong Kim Cang Giới và 
nước hoa trí huệ của năm vị Phật —The five 
vases are emblems of the five departments of 
the Vajradhatu, and the fragrant water of the 
wisdom of the five Wisdom-Buddhas—See 
Ngũ Phật Trí. 

Ngũ Bố Thí: Five kinds of dana or charity— 
See Ngũ Chủng Bố Thí. 

Ngũ Bố Úy: Five Fears—See Ngũ Úy. 

Ngũ Bồ Đề: The five bodhi or stages of 
enlightenment: 

I) Phát tâm bổ để: Vì vô thượng Bồ Đề mà 
phát tâm—Resolve on supreme bodhI. 
Phục tâm bồ để: Chế phục phiển não mà 
tu hành các hạnh Ba La Mật—Mind 
confrol (the passlons and observance of 
the paramifas). 

Minh tâm bồ đề: Quán sát các pháp để tu 
hành Bát Nhã Ba La Mật—Mental 
enliehtenment, study and in 
knowledge and in the prajnaparamitas. 
Xuất đáo bồ để: Xuất ly tam giới và đạt 
đến nhất thiết trí —Mental expansion, 
freedom the of 
reincarnation and attainment of Complete 
knowledge. 

Vô thượng bồ đề: Đạt tới tình trạng vô dục 
và vô thượng Bồ Để —Attainment of a 
passilonless condiion and of supreme 
perfect enlightenment. 


2) 


3) 
1ncrease 
4 


from limifations 


5) 


Ngũ Bộ: The fñive classes or proups. 

(A) Tứ Diệu Đế và Tu Đạo: The Four Noble 
truths and Practice—See Tứ Diệu Đế and 
Tu Đạo. 

Tiểu Thừa Ngũ Bộ: The five early 
Hinayana Sects—See Nhất Thiết Hữu 
Bộ. 

Năm bộ của Kim Cang Giới: The five 
groups of Vajradhatu Mandala—See Kim 
Cang Giới Ngũ Bộ. 

Ngũ Bộ Đại Luận: The five great sastras: 


(B) 


(C) 


1) Du Già Sư Địa Luận: Ceremonials of the 
esoteric cult for ridding from calamity. 
2) Phân Biệt Du Già Luận: Ceremonials of 


the esoteric cult for prOsperIty. 


3) Đại Thừa Trang Nghiêm Kính Luận: 
Ceremonials of the esoteric cult for 
subduing evils (SpIrItS). 

4) Biện Trung Biên Luận Tụng: Ceremonials 


Of the esoteric cult for seeking the love of 
Buddhas. 

Kim Cang Bát Nhã Luận: Ceremonials of 
the esoteric cult for calling the good to ai¡d. 
Ngũ Bộ Đại Luật: The first fñve volumes of 
Vinayana of Hinayana Sects. 


5) 


I) Đàm Ma Cúc Đa: Tứ Phần Luật (Pháp 
chính, pháp hộ, pháp kinh, pháp mật)— 
Dharmagupta. 

2) Tát Bà Đế Bà: Thập Tụng Luật— 
Sarvastivada. 

3) Di Sa Tắc Bộ: Ngũ Phần Luật— 
Mahisasaka. 

4) Ca Diếp Di Bộ: Giải Thoát Giới Kinh— 
KasyapIya. 

53) Bà Thu Phú La Bộ: Vatsiputriya. 

Ngũ Bộ Đại thừa Kinh: Năm bộ kinh lớn 


trong trường phái Thiên Thai—The five chief 
Mahayana Sutras In the T”1en-T”a1 Sect: 

I1) Hoa Nghiêm: Avatamsaka Sutra. 

2) Đại Tập: Mahasanghata Sutra. 

3) Đại Bát Nhã: Mahaprajna Suta. 

4) Pháp Hoa: Lotus Sutra. 

5)_ Niết Bàn: Nirvana Sutra. 

Ngũ Bộ Giáo Chủ: The five Dhyani- 
Buddhas—See Ngũ Trí Như Lai. 

Ngũ Bộ Hợp Đoạn: Năm bộ hợp đoạn—To 
cut off the five classes of misleading things— 
See Ngũ Bộ (A). 

Ngũ Bộ Tôn Pháp: See Ngũ Chủng Tu 
Pháp. 

Ngũ Cái: Năm nắp che hay năm chướng ngại 
về tính thần và luân lý khiến chúng sanh 
chẳng thấy chẳng trì được thiện pháp—Eive 
covers, mental and moral hindrances, which 


1684 


prevent sentien(t beings from seeing and 
practicing good deeds. 


1) Tham dục: Desire. 

2) Sân nhuế: Anger. 

3) Thụy miên: Drowsiness. 

4) Trạo hối: Sự xao động ăn năn trong tâm— 
ExcItability. 

53) Nghi pháp: Doubt. 

xkxk 


See Ngũ Ác and Ngũ Triển Cái. 

Ngũ Canh: 

(A) Năm canh hay năm thời trong đêm: The 
five night watches. 

(B)_ Canh thứ năm trong đêm: The fifth period 
or watch of the nipht. 

Ngũ Cảnh: Năm cảnh hay năm pháp, là cảnh 

giới sở duyên của ngũ căn —The five objects 

of the five senses, corresponding to the senses: 


1) Sắc: Form. 

2) Thanh: Sound. 
3) Hương: Smell. 
4) VỊ: Taste. 

5) Xúc: Touch. 


Ngũ Căn: Pancendriyani (skt) 

(A) Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ 
Kinh, có năm căn—According to the 
Sangiti Sutta In the Long Discourses of 
the Buddha, there are five roots or 
faculties (indriyani)—The five organs of 
the senses—FIve spiritual faculties: 


1) Mắt: Eyes. 

2) Tai: Ears. 

3) Mũi: Nose. 

4) Lưỡi: Tongue. 
53) Thân: Body. 
Lo 


Ngũ căn có thể là những cửa ngõ đi vào 
địa ngục, đồng thời chúng cũng là những 
cửa ngõ quan trọng đi vào đại giác, vì từ 
đó mà chúng ta gây tội tạo nghiệp, nhưng 
cũng nhờ đó mà chúng ta có thể hành trì 
chánh đạo—The five sense-organs can be 
entrances to the hells; at the same time, 
they can be some of the most Important 
entrances to the great enliphtenment; for 
with them, we create karmas and sins, but 


also with them, we can practise the right 

Way. 
(B) Năm Căn Khác —Five more faculties: 
l) Lạc Căn: Sukha (p)—Pleasant bodily 
feeling. 
Khổ Căn: Dukkha (p)—Pain. 
Hỷ Căn: Somanassa (p)—Gladness. 
Ưu Căn: Domanassa (p)—sadness. 
Xả Căn: Upekha (p)—Indifferent feeling. 
Năm Căn Khác—Five more facultles— 
The five positive agents—The five roofs 
that gIve 
dharmas: 
Tín Căn: Sraddhendriya (skt)—Saddha 
(p)—Tin tưởng vững chắc nơi Tam Bảo và 
Tứ Diệu Đế—FEaith or virtue of beliefF— 
Sense of belief in the Triple Gem and the 
Four Noble Truths. 
Tấn Căn: Viryendriya (skt}—Tinh tấn tu 
tập thiện pháp —Energy (vigor) or virfue 
Of active vigor—Sense of endeavor or 
Vigor to cultivate good deeds. 
Niệm Căn: Smrtndriya (sk—Nhớ tới 
chánh niệm—Memory, mindfulness, or 
virtue of midfulness—Sense of memory or 
right memory. 
Định Căn: Samadhindriya (skt)—ĐịỊnh tâm 
lại một chỗ hay chuyên chú tâm vào một 
chỗ—Visionary meditation, samadhi, or 
virftIe of concenfratlon—Concenfratlon— 
Sense of meditation. 
Huệ Căn: Prajnendriya (skt—Trí huệ 
sáng suốt không vọng tưởng hay sự hiểu 
biết hay suy nghĩ chân lý—Virtue of 
wisdom vor awareness—Sense of wisdom 
or thinking of the truth. 
Ngũ Căn Bản: See Ngũ Căn Bản Phiền Não. 
Ngũ Căn Bản Phiền Não: Năm phiền não 
căn bản—The five great passions or đisturbers 
or Klesas: 


rise to other wholesome 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


1) Tham: Desrre. 

2) Sân: Anger or hatred. 

3) Si: Stupidity or Ignorance. 
4) Mạn: Pride. 


1685 


5) Nghi: Doubt. 

Ngũ Căn Sắc: The five senses correspond to 

colOUTS: 

I) Tín Căn tương ứng với sắc Trắng có nghĩa 

là vì tin nơi Tam Bảo và Tứ Diệu Đế nên 

chúng sanh có thể vượt qua mọi cấu 
nhiễm: The sense of belief corresponds to 

White colour, signifies that owing to the 

belief in the Triple Gem and the Four 

Noble Truths, sentient beings are able to 

overcome all defilements. 

Tấn Căn tương ứng với sắc Đỏ, có nghĩa 

là đại cần dũng: Energy or Vigor 

corresponds to Red colour, sipgnifies great 
endeavor. 

Niệm Căn tương ứng với sắc Vàng, có 

nghĩa là đạt đến chánh niệm để có Định 

Tuệ: Mindfulness corresponds to Yellow 

colour, sipmfles that cultivafors try tO 

reach right memory so that they can obtain 
both Concentration and Wisdom. 

Định Căn tương ứng với sắc Xanh, có 

nga là Đại Không Tam Muội: 

Concentration corresponds to Blue colour, 

signifies Great Empty samadhiI. 

Huệ Căn tương ứng với sắc Đen, có nghĩa 

là sắc cứu cánh của Như Lai: Wisdom 

corresponds to Black colour, signifles the 
supreme colour of the Tathagata. 

Ngũ Cấm: See Ngũ Giới. 

Ngũ Cần Chỉ: Theo Kinh Phúng Tụng trong 

Trường Bộ Kinh, có năm cần chi—According 

to the Sangiti Sutta in the Long Discourses of 

the  Buddha, of 
endeavour: 

1) Ở đây vị Tỳ Kheo có lòng tin, tin tưởng sự 
giác ngộ của Như Lai: “Đây là Thế Tôn, 
bậc A La Hán, Chánh Đẳng Giác (Chánh 
Đẳng Chánh Giác), Minh Hạnh Túc, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, 
Phật, Thế Tôn.”—Here a monk has faith, 
trusting ¡1n the enlightenment of the 
Tathagata: “Ihus this Blessed Lord ¡1s an 


2) 


3) 


4) 


5) 


there are five factors 


Arahant, a fully-enliphtened Buddha, 
perfected in knowledge and conduct, a 
Well-Farer, Knower of the world, 
unequalled Trainer of men to be tamed, 
Teacher of gods and humans, a Buddha, a 
Blessed Lord.” 

Vị ấy thiểu bệnh, thiểu não, sự tiêu hóa 
được điểu hòa, không lạnh quá, không 
nóng quá, trung bình hợp với sự tinh tấn: 
He 1s In good health, suffers little distress 
sickness, having a good digestion that 1s 
neither too cold nor too hot, but of a 
middling  temperature 
exertion. 

Vị ấy không lường đảo, dối gạt, nêu rõ tự 
mình một cách chơn thật đối với bậc Đạo 
Sư, đối với các vị sáng suốt hay đối với 
các vị đồng phạm hạnh: He ¡s not 
fraudulent or deceitful, showing himself as 
he really 1s to his teacher or to the wIse 
among his companion in the holy life. 

Vị ấy sống siêng năng, tính tấn, từ bổ các 
ác pháp, thành tựu các thiện pháp, cương 
quyết, kiên trì nỗ lực, không tránh né đối 
với các thiện pháp: He keeps his energy 
consfantly strred up for abandoning 
unwholesome arOusing 
wholesome sfates, and 1s steadfast, firm In 
advancing and persisting in wholesome 
sfaf©s. 

VỊ ấy có trí tuệ, thành tựu trí tuệ hướng 
đến sự sanh diệt của các pháp, thành tựu 
Thánh quyết trạch, đưa đến sự đoạn diệt 
chơn chánh các khổ đau: He is a man of 
wisdom, with 
concerning rising and cessation, wuth the 
Ariyan penetraton that leads the 
complete destruction of suffering. 

Ngũ Câu Luân: Năm vị đồng tu với Phật 
Thích Ca và cũng là năm đệ tử quy-y đầu tiên 
với Ngài —Sakyamunis 
Sakyamumi five old companions In asceticism 
and first converfs. 


Ngũ Chánh Hành: See Ngũ Chánh Hạnh. 


2) 


suitable for 


3) 


4) 


states and 


5) 


endowed wisdom 


{O 


five comrades— 


1686 


Ngũ Chánh Hạnh: The five proper courses 

to ensure the bliss of the Pure Land: 

l) Tụng đọc chánh hạnh: Tụng đọc Kinh A 

Di Đà, Kinh Vô Lượng Thọ và Kinh Quán 

Vô Lượng Thọ —lIntone the three sutras 

(Amitabha, Infinie Life, Meditation on 

the Infinite Life). 

Quán sát chánh hạnh: Quán sát về Tây 

Phương Tịnh Độ—Meditate on the Pure 

Land. 

LỄ bái chánh hạnh: LỄ bái Đức Phật A Di 

Đà —WorshIp solely Amitabha. 

Xưng danh chánh hạnh: Xưng tụng hồng 

danh Đức Phật A Di Đà TInvoke the 

name of Amitabha Buddha. 

Tán thán cúng dường chánh hạnh: Tán 

thán cúng dường Đức Phật A Di Đà — 

Extol and make offerings to Amitabha 

Buddha. 

For more Information, please see Ngũ 

Chúng Pháp Sư. 

Ngũ Chánh Sắc: See Ngũ Sắc. 

Ngũ Châu: The five continents. 

Ngũ Chỉ Tác Pháp: Avayava (sk)—Năm 

chi tạo pháp—The five parts of a syllogIsm: 

1) Lập Tông: Nói về sở tính của chư pháp— 
Pratijna (skt)—The proposition. 


2) 


3) 


4) 


5) 


+ 


2) Biện Nhân: Dựa theo các pháp mà kiến 
lập ra ngôn luận thuận ích với đạo lý— 
Hetu (skt)—The reason. 

3) Dẫn Dụ: So sánh với các pháp dễ hiểu— 
Udaharana (skÐÙ——The example. 

4 Hợp: Upanaya (skÐ)——The application. 

5) Kết: Nigamana (skU——The summing up or 


conclusion. 
Ngũ Chúng Ma: The five maras associated 
with the five skandhas—See Ngũ Uẩn. 
Ngũ Chúng Xuất Gia: Five groups of the 
order: 
l) Ty Kheo: Monks. 
2) Tỳ Kheo Ni: Nuns. 
3) Thức Xoa Ma Na: Nun-Candidates. 
4) Sa DI: Male novices. 


5) Sa DIN¡I: Female novices. 

Ngũ Chúng A Na Hàm: See Ngũ Tịnh Cư 

Thiên. 

Ngũ Chúng A Xà Lê: Năm loại giáo thọ— 

FIve categorles Of acarya. 

I) Xuất Gia A Xà Lê: Người sở y đắc xuất 
gia hay người phụ trách dạy dỗ những 
người gia—One who has 
charged of novices. 


mới xuất 


2) Giáo Thọ A xà Lê: Giáo Thọ Tăng—A 
teacher of the discipline. 
3) Yết Ma A Xà Lê: Thọ Giới Tăng hay vị 


Tăng làm phép thọ giới yết ma—A 

teacher of duties. 

Thọ Kinh A Xà Lê: VỊ Tăng dạy kinh cho 

người khác—A teacher of the scriptures. 

Y Chỉ A Xà Lê: Thầy y chỉ (dù chỉ trong 

một thời gian rất ngắn) —The master of 

the commumity (though in a very short 

period of time). 

Ngũ Chúng Ác Bệnh: Năm loại bệnh ngặt 

nghèo trong thành Vaisali vào thời của Đức 

Phật—-FIve epidemics In Vaisali during the 

Buddha's lifetime: 

I)_ Xuất Huyết Mắt: Bleeding from the eyes. 

2) Xuất Mủ Tai: Pus discharged from the 
©ars. 


4) 


5) 


3) Xuất Huyết Mũi: Nose-bleeding. 

4) Chứng Cứng Hàm: Chứng khít hàm— 
LockJaw. 

53) Chứng Táo Bón: Astringent taste of all 


food. : 
Ngũ Chủng Ân: The signs of the five kinds 
Of vision—See Ngũ Nhãn. 
Ngũ Chúng Bát: See Ngũ Chủng Bất Hoàn. 
Ngũ Chúng Bất Hoàn: Theo Kinh Phúng 
Tụng trong Trường Bộ Kinh, có năm loại bất 
hoàn hay ngũ chủng Na Hàm——According to 
the Sangiti Sutta In the Long Discourses of the 
Buddha, there are five kinds of anagamins (Na 
Hàm) who never return to the desire-real: 
I) Trung Gian Bát Niết Bàn: Thánh giả bất 
hoàn chết ở Dục giới rồi vãng sanh về Sắc 


1687 


giới —The “less-than-half-timer”——The 
anagamin who enters on the intermediate 
staøe between the realm of desire and the 
higher realm of form. 

Sinh Bát Niết Bàn: Đã sanh ra trong cõi 
Sắc giới thì không bao lâu sau sẽ đoạn lìa 
tất cả mọi phiền não còn sót lại—The 
anagamin 
who 1s born Into the form world and soon 


2) 


“more-than-half-timer”——The 


overcome the remains of illusions. 

Hữu Hạnh Bát Niết Bàn: Đã sanh vào cõi 
bất hoàn một thời gian sau khi tinh tấn tu 
tập sẽ đi đến quả vị cuối cùng là Niết 
Bàn—The “gainer with exertion—The 
anagamin who diligently works his way 
throuph the final stage. 

Vô Hạnh Bát Niết Bàn: Đã sanh vào cõi 
bất hoàn mà không chịu tinh tấn tu hành 
thì quả vị cuối cùng sẽ bị trì hoản—The 
“gainer without exertion”—The anagamin 
whose final departure 1s delayed through 
lack of aid and slackness. 

Thượng Lưu Bát Thú A-Ca-Ni-Sa: Người 
đã sanh vào cõi bất hoàn đi từ Hạ Thiên 
tiến lên Thượng Thiên để cuối cùng đạt 
đến cứu cánh Niết Bàn—He who goes 
upsteamto the hiphes—The anagamin 
who proceeds from lower to higher 
heavens Info nirvana. 

Ngũ Chủng Bất Nam: Pandakas (skt— 
Năm loại bất nam—Five kinds of impotent 
males or eunuchs: 

I)_ Sinh Bất Nam: Impotent male by birth. 

2) 


3) 


4) 


5) 


Kiền Bất Nam: Bị thiến mất nam căn— 
Impotent male by emasculation. 

Đô Bất Nam: Loại thấy người khác dâm 
là xuất tính khí-lImpotent male by 
unconfrollable emission. 

Biến Bất Nam: Loại gặp nam thì nữ căn 
khởi, mà gặp nữ thì nam căn khởi— 
Hermaphrodite. 

Bán Bất Nam: Loại chỉ dùng được nam 
căn trong nửa tháng——lImpotent for half a 
month. 


3) 


4) 


5) 


Ngũ Chúng Bất Phiên: Năm loại từ ngữ 
chẳng phiên dịch được do Ngài Huyền Trang 
đời Đường quy định—Five kinds of terms 
which Hsuan-Tsang did not translate but 
transliterated: 
1) Bí Mật Chi: Vì huyền bí thâm mật nên 
không phiên dịch được mà chỉ phiên âm 
như Chú Đà La Ni—-The Esoteric— 
Cannot be translated such as 
mantras. 
Hàm Đa Nghĩa: Vì nhiều nghĩa nên không 
dịch được mà chỉ phiên âm—Those with 
Several meanings. 
Thử Phương Sở Vô: Những thứ không có 
nơi nầy (Trung Hoa) nên không dịch được 
mà chỉ phiên âm—Those without 
equivalent in China. 
Thuận Theo Cổ Lệ: Có thể phiên dịch 
được, nhưng vì muốn theo cổ lệ nên giữ 
nguyên chữ mà chỉ phiên âm—Old- 
established terms. 
Vi Sinh Thiện: Muốn làm cảm động người 
nghe để họ phát thiện tâm nên không 
phiên dịch —Those which would be less 
1mpressive when translated. 
Ngũ Chúng Bố Thí: Năm loại bố thí—The 
five kinds of almsgiving or danas: 
I) Thí cho kẻ ở phương xa lại: Alsmgiving to 
those from afar (a distance). 


Dharani 


2) 


3) 


4) 


5) 


2) Thí cho kẻ sắp đi xa: Almsgiving to those 
going afar (going to a distance). 

3) Thí cho kể bịnh tật ốm đau: Almsgiving to 
the sick. 

4) Thí cho người đói khát: Almsgiving to the 
hungry. 

3 Thí trí huệ và đạo đức cho người: 


Almsgivinng to those wise In Buddhist 
doctrine. 
Ngũ Chúng Chánh Hành: See Ngũ Chánh 
Hạnh. 
Ngũ Chủng Chánh Sắc: See Ngũ Chánh 
Hạnh. 
Ngũ Chúng Cúng Dường: Five kinds of 
offerings—See Ngũ Cúng Dường. 


1688 


Ngũ Chúng Dục Vọng: Five types of 
desire—See Ngũ Dục. 

Ngũ Chủng Duy thức: Năm loại Duy 
Thức—FIve kinds of wisdom or immsipht or 
Idealistic represenfaton 1n the sutras and 
sastras (the first four are objective and the fifth 
1S SubjJecfIv€): 


I) Cảnh Duy thức: Căn cứ vào cảnh mà 
thuyết về Duy Thức —Wisdom or insight 
1n objective condifions. 

2) Giáo Duy thức: Giải thích về Duy Thức— 
Wisdom or Insight In interpretation. 

3) Lý Duy thức: Luận về thành tựu đạo lý 
Duy Thức—Wisdom or ¡mmsigh(t ín 
principles. 

4) Hành Duy thức: Nói rõ quán pháp của 
Duy Thức—Wisdom or ¡mmsigh(t in 
medifation and practice. 

5) Quả Duy thức: Nói về diệu cảnh giới của 


Phật quả——W¡isdom or insight ¡in the fruits 
or results of Buddhahood. 

Ngũ Chúng Đàn Pháp: Năm loại tất địa— 

The five kinds of Mandala ceremonials—See 

Ngũ Chúng Tu Pháp. 

Ngũ Chúng Hạnh: See Ngũ Chủng Pháp Sư. 

Ngũ Chúng Hộ Ma: Five kinds of braziers. 

1-4) From one to four—See Hộ Ma (2). 

5) Kính Ái Hộ Ma: Được sự thương yêu hộ trì 
của chư Phật và chư Bổ Tát —To obtain the 
loving protection of the Buddhas and 
Bodhisattvas. 

Ngũ Chúng Kim Cang Sứ: See Ngũ Đại 

Sứ Giả. 

Ngũ Chúng Linh: The five kinds of bells— 

See Ngũ Linh. 

Ngũ Chúng Ma: The five kinds of Maras 

associated with the five skandhas—See Ngũ 

Uẩn. 

Ngũ Chúng Na Hàm: See Ngũ Chủng Bất 

Hoàn 

Ngũ Chúng Quán Đảnh: See Ngũ Chủng 

Tu Pháp. 

Ngũ Chúng Pháp Giới: See Ngũ Pháp Giới. 


Ngũ Chúng Pháp Sư: Năm loại Pháp Sư— 

The five kinds of masters of the Law: 

I1) Thụ Trì Pháp Sư: Ghi nhớ và trì giữ không 
quên: Receives and keeps. 


2) Đọc Kinh Pháp Sư: Pháp sư chuyên nhìn 
vào kinh mà đọc —Reads. 

3) Tụng Kinh Pháp Sư: Pháp sư đã thuộc 
kinh không cần đọc mà vẫn tụng được—— 
RecItes. 

4) Giảng Thuyết Pháp Sư: Pháp sư có khả 
năng đem các lời kinh Phật mà giảng giải 
cho người khác—Expounds. 

5) Thư Tả Pháp Sư: Pháp sư chuyên ghi chép 
lại kinh điển để truyền bá—Copies the 
Ssuftra. 

Lo 


For more Information, please see Ngũ 
Chánh Hạnh. 
Ngũ Chúng Pháp Thân: Năm loại pháp 
thân của Phật —The five kinds of a Buddha”s 
dharmakaya: 
(A) Theo trường phái Thiên Thai—According 
to the T”ien-T”a1 Sect: 
I) Như như trí pháp thân: Cái thực trí đã 
chứng ngộ lý như như—The spiritual body 
of bhutafathata-wisdom (Sambhogakaya). 
Công đức pháp thân: Hết thảy công đức 
thành tựu The spiritual body of all 
virfuous achievement (Sambhogakaya). 
Tự pháp thân: Ứng thân— The spiritual 
body of the 
(Nrmakaya). 
Biến hóa pháp thân: The spiritual body of 
of transformatlon 


2) 


1ncarnaton 1n world 
4) 
unlimited  powers 
(Nrmakaya). 

Hư không pháp thân: Lý như như lìa tất cả 
tướng cũng như hư không—The spiritual 
body of unlimited space (Dharmakaya). 
Theo Kinh Hoa nghiêm——According to 

the Flower Adornmernt Sutra: 


5) 


(B 


` 


l) Pháp tánh sanh thân: Thân Như Lai do 
pháp tánh sanh ra—The body or person of 
Buddha born from the dharma-nature. 

2) Công đức pháp thân: Thân do muôn đức 


của Như Lai mà hợp thành—The 


1689 


dharmakaya evolved by Buddha-virtue, or 
achievemernt. 

Biến hóa pháp thân: Thân biến hóa vô 
hạn của Như Lai, hễ có cảm là có hiện, có 
cơ là có ứng— The dharmakaya with 
unlimited powers of transformation. 

Thực tướng pháp thân: Thực thân hay thân 
tướng Như Lai—The 
dharmakaya. 

Hư không pháp thân: Pháp thân Như Lai 
rộng lớn tràn đầy khắp cả hư không. Pháp 
thân của Như Lai dung thông cả ba cõi, 
bao trùm tất cả các pháp, siêu việt và 
thanh thịnh—The universal dharmakaya. 
The dharmakaya as being like space 
which enfolds all things, omniscient and 
pure. 

For more Information, please see Ngũ 
Phần Pháp Thân and Ngũ Thân. 

Ngũ Chúng Quán Đảnh: Năm loại quán 
đảnh— The five abhisecani baptisms of the 
©soteric school: 

I) Quán đánh dành cho A Xà Lê (Giáo thọ 
sư): Abhisecani baptsm for ordaining 
acaryas, teachers or preachers of the Law. 
Quán đánh dành cho thu nhận đệ tử: 
Abhisecan bapism for admiting 
disciples. 

Quán đảnh dành cho chấm dứt tai ương, 
khổ đau và tội lỗi: Abhisecani baptism for 
putting an end to calamifles or suffering 
fOT SInS. 

Quán đảnh dành cho sự tiến bộ và thành 
công: Abhisecani baptism 
advancement or success. 

Quán đảnh dành cho việc kiểm soát 
những thói hư tật xấu: Abhisecani baptism 
for controlling evil spirits or getting rid of 
difficulties. 

For more Information, please see Ngũ 
Chúng Tu Pháp. 

Ngũ Chúng Tam Muội: Năm loại Tam 
muội—Five kinds of samadhi: 


3) 


4) 


^ 2 
vô của real 


5) 


+ 


2) 


3) 


2 
for 


5) 


+ 


I1) Tứ Thiền Bát Định trong luân hồi sanh 
tử: On mortality, four medifations and 
eipht concenftraftions. 

2) Thanh Văn Tứ Đế: Sravaka on the four 
truths (axioms). 

3) Duyên Giác Thập Nhị Nhơn Duyên: 
Pratyeka-buddha on the twelve nidanas. 

4_ Bồ Tát Lục Độ Vạn Hạnh: Bodhisattva 
on the six paramifas and ten thousand 
Øood practices. 

5) _ Phật Thừa bao trùm tất cả: The Buddha- 


vehicle which Iincludes all others. 
Ngũ Chúng Tam Quy: Năm giai đoạn quy 
y—There are five stages of taking refuges: 
(A) 


1) Quy Y Phật: Take refuge In the Buddha. 

2) Quy Y Pháp: Take refuge In the Dharma. 

3) Quy Y Tăng: Take refuge In the Sangha. 

4) Quy Y Bát giới: Take refuge In the eight 
commandmens. 

53) Quy Y Thập giới: Take refuge In the Ten 

commandmens. 

(@B) The fñve modes of trisarana, or 
formulas of trust in the Triratna, taken by 
those who: 

1) Phiên tà: Turn from heresy. 

2) Tnì ngũ giới: Take the  five 

commandmens. 

3) Tnì bát giới: Take the  eight 

commandmens. 

4 Tn Thập giới Take the ten 

commandmens. 

53 Trì cụ túc giới Take the complete 

commandmens. 


Ngũ Chúng Tán Loạn: See Ngũ Tán Loạn. 
Ngũ Chúng Tạng: Tám vạn bốn ngàn pháp 
môn của Đức Phật có thể được chia ra làm 
năm tạng (tùy theo căn cơ trình độ của chúng 
sanh, họ phải dùng một trong năm chủng tạng 
nầy mà tu tập. Khi Đức Phật còn tại thế, Ngài 
quan sát trong hàng đệ tử của Ngài, thấy ai có 
sở trường chuyên môn nào thì phó chúc giáo 
pháp cho họ thọ trì và truyền bá, tức là thọ 
lãnh giáo pháp từ kim khẩu của Đức Phật. Sau 


1690 


khi Đức Phật diệt độ, các vị nầy y theo chánh 
pháp mà truyền trì diệu lý, như tôn giả A Nan 
(Ananda) đa văn, thọ trì Tạng Kinh, Tôn giả 
Ưu Ba Ly (Upali) thọ trì Tạng Luật, tôn giả Ca 
Chiên Diên (Katyayana) thọ trì Tạng Luận, Bồ 
tát Văn Thù Sư Lợi (Manjusri) có đại trí nên 
thọ trì Bát Nhã Đại Thừa, ngài Kim Cang Thủ 
Bồ Tát (Vajrapam) được truyền thọ Mật chú 
Đà La Ni (Dharam), vân vân—The five 
“stores” or the five differentiations of the one 
Buddha-nature: 
l) Như Lai Tạng: The Tathagata-nature, 
which 1s the fundamenfal universal nature 
possessed by all the living. 


2) Chánh Pháp Tạng: Pháp giới tạng—The 
Source or treasury of all right laws and 
Virfues. 

3) Pháp Thân Tạng: The storehouse of the 
dharmakaya obtained by all saints. 

4) Xuất Thế Tạng: Xuất thế gian thượng 
thượng tạng—The eternal spiritual nature, 
free from earthly errors. 

3 Tự Tánh Thanh Tịnh Tạng: The 


storehouse of the pure Buddha-nature. 
Ngũ Chúng Tánh: The five germ-natures or 
roots of bodhisatva developmernt: 
1) Tập Chủng Tánh: Ngôi vị thập trụ, tu tập 
không quán, phá bỏ các hoặc kiến—The 
øerm-nature of study of the void or 
Immaterial, which corrects all illusions of 
time and space (Thập trụ). 
Tánh Chủng Tánh: Ngôi vị thập hạnh, có 
khả năng phân biệt bản tánh của vạn 
pháp-The germ-natire of  ability 
discriminate all the natures of phenomena 
and transform the living (Thập hạnh). 
Đạo Chúng Tánh: The middle-way germ- 
nature, which attains Insight Iinto Buddha- 
laws (Thập hồi hướng). 
Thánh Chúng Tánh: Ngôi vị thập địa, bổ 
tát phá bỏ vô minh để đi từ Hiển giả đến 
Thánh—-The saint germ-nature which 
produces holiness by destroying Ignorance 
(Thập địa in which the bodhisattva leaves 


2) 


{O 


3) 


4) 


the ranks of the sages and becomes the 
Saints). 


5) Đẳng Giác Chủng Tánh: Ngôi Bồ Đề có 
khả năng tiến đến Phật quả—The bodhi- 
rank germ-natre which produces 
Buddhahood. 


Ngũ Chúng Tạp Hạnh: See Nhũ Chánh 
Hạnh. 

Ngũ Chúng Tăng Thượng Duyên: Five 
excellent causes—See Ngũ Duyên. 

Ngũ Chúng Tham: Theo Thanh Tịnh Đạo, 
có năm loại tham—According to The Path of 
Purification, there are five kinds of avarice: 


1) Tham đối với chỗ ở: Avarice about 
dwellings. 

2) Tham đối với quyến thuộc: Avarice about 
families. 

3) Tham đối với lợi lộc: Avarice about gain. 

4) Tham đối với pháp: Avarice about 
Dharma. 

5) Tham đối với tiếng khen: Avarice about 
praIse. 


Ngũ Chúng Thiên: Năm loại chư Thiên— 
Five classes of devas 

I) Từ 1 đến 3 cũng giống như trong Tam 
Chúng Thiên: From 1 to 3 are similar to 
that of the three classes of devas—See 
Tam Chủng Thiên. 

Nghĩa Thiên: Các bậc Bồ Tát từ Thập Trụ 
trở lên có khả năng ngộ giải thâm nghĩa 
Đại Thừa—AII Bodhisattvas above the ten 
stages. 

Đệ Nhất Nghĩa Thiên: Chư Phật và Bồ 
Tát chẳng biến dịch, vì thường trụ nên 
chẳng sinh, chẳng già, chẳng bịnh, chẳng 


l) 


2) 


chết—A Supreme heaven with 
Bodhisatvas and Buddhas ¡in eternal 


1mmutability. 

Ngũ Chủng Thiền: The five varieties of 

medifation. 

1) Phàm Phu Thiển: Thiền phàm phu dành 
cho tất cả mọi người, giúp ta tập trung và 
kiểm soát tâm, là loại thiển không chứa 
đựng nội dung triết lý hay tôn giáo. Thiền 


2) 


1691 


phàm phu là thứ thiển thực hành thuần túy 
vì tin rằng nó có thể cải thiện sức khỏe 
tinh thần lẫn thể xác. Tuy nhiên, dù thiển 
phàm phu có ích lợi rất nhiều trong việc tu 
tập hơn là đọc vô số sách đạo đức triết 
học, vẫn không thể giải quyết được vấn 
để nền tảng của con người và mối tương 
quan của con người và vũ trụ, vì nó không 
thể phá vỡ được cái mê hoặc cơ bản về 
chính mình của hạng người thường, là 
mình rõ ràng khác với vũ trụ—Ordinary 
Zen for anybody and everybody, which 
help people learn to concentrate and 
confrol their mind, being free from any 
philosophic or religious content. Ordinary 
1S a pure Zen practice, in the belief that If 
can Improve both physical and mental 
health. However, the fact remains that 
ordinary Zen, although far more beneficial 
for the culuivation of the mind than the 
reading of countless books on ethics and 
philosophy, ¡1s unable to resolve the 
fundamental problem of man and his 
relation to the universe, because 1t cannot 
plerce the ordinary man”s basic delusion 
of himself as distinctly other than the 
unIV€TSe. 

Ngoại Đạo Thiền: Thiển ngoại đạo hay 
thiển theo con đường bên ngoài Phật giáo, 
thí dụ như phép Yoga của Ấn Độ, phép 
tĩnh tọa của Khổng giáo, hay phép tĩnh 
tâm thực hành của Ki Tô giáo, vân vân. 
Một khía cạnh của thiền ngoại đạo là nó 
thường được thực hành để luyện các năng 
lực hoặc kỹ năng siêu nhiên khác nào đó 
ngoài tầm với của người thường, chẳng 
hạn như đi chân trần trên những lưỡi kiếm 
bén, hoặc nhìn những con chim sẽ khiến 
chúng trở nên tê liệt. Một khía cạnh khác 
của thiển ngoại đạo là thực hành để được 
tái sanh vào các cõi trời. Tất cả những 
khía cạnh nầy đều không phải là mục tiêu 
của thiển Phật giáo; mục tiêu tối thượng 
của người tu thiển Phật giáo là thành 


3) 


Phật—An outside way of meditation or 
Outsider Zen, i.e. Indian (Hindu) Yoga, 
the  qulet siting of Confucianism, 
contemplaton practices 1n Christilanty, 
etc. One aspect of the outsider Zen 1s that 
1í IS offen practiced In order to cultivate 
Various supranormal powers or skills, or to 
master certain arfs beyond the reach of 
ordinary man, 1.e walking barefooted on 
sharp sword blades or staring at SparrOoWs 
so that they become paralized. Another 
aspect of the outsider Zen 1s that 1t 1s 
practiced to obtaimn rebirth In various 
heavens. These aspects of the outsider 
Zen are not the obJects of Zen Buddhism; 
the ultimate goal of Buddhist meditaftors 1s 
to become a Buddha. 

Tiểu Thừa Thiền: Thiền Tiểu Thừa nhằm 
chỉ dạy chúng ta cách đưa từ trạng thái 
tâm nầy đến trạng thái tâm khác, thí dụ 
như từ mê mờ đến giác ngộ. Tuy nhiên, 
Thiển Tiểu Thừa chỉ chú trọng đến sự an 
tâm của một mình mình mà thôi. Mục đích 
của Thiển Tiểu Thừa là đạt được một 
trong tứ Thánh quả của Tiểu Thừa— 
Hinayana Zen or Zen of Smaill Vehicle. 
This 1s the vehicle or teaching that 1s to 
take you from one state of mind to another 
state of mind, Ie. from delusion to 
enlightenment. However, Zen of the Smal 
Vehicle looks only into one”s own peace 
of mind. The purpose of Zen of Small 
Vehicle 1s fo attain one of the four degrees 
of saintliness of Hinayana. 


** For more Iinformation, please see Tứ 


Á) 


Thánh Quả. 

Đại Thừa Thiền: Thiền Đại Thừa hay là 
thiển được chuyên chở bằng cổ xe lớn. 
Đây chính là một loại thiển Phật giáo vì 
mục đích của nó là kiến tánh ngộ đạo 
trong cuộc sống hằng ngày của mình. 
Trong thực hành thiển Đại thừa, khởi đầu 
là ý thức về chân tánh, nhưng khi đã ngộ 
thì chúng ta mới nhận ra rằng tọa thiển 


5) 


1692 


còn hơn là một phương tiện để ngộ, vì tọa 
thiển là sự thực hiện thật sự của chân 
tánh. Trong Thiên Đại Thừa thì đối tượng 
là giác ngộ, nên người ta dễ nhận lầm tọa 
thiển chỉ là một phương tiện mà thôi. Kỳ 
thật tất cả những vị Thầy đã ngộ đạo đều 
cho rằng tọa thiền chính là sự thực hiện 
của Phật tánh vốn có chứ không phải chỉ 
là một kỹ thuật để đạt được sự ngộ đạo. 
Nếu tọa thiển không khác hơn một kỹ 
thuật như thế, người ta sẽ thấy rằng sau 
khi ngộ đạo thì tọa thiền sẽ không còn cần 
thiết nữa. Nhưng chính Đạo Nguyên đã 
chỉ rõ rằng ngược lại mới đúng, CÀNG 
CHỨNG NGỘ SÂU CÀNG THẤY CẦN 
THỰC HÀNH—Mahayana Zen or Great 
Vehicle Zen, this Is a truly Buddhist Zen, 
for 1t has Ifs central purpose, seeing Into 
your essential nature and realizing the 
way ¡in your daily life. In the practice of 
Mahayana Zen your aim in the beginning 
1S fo awaken to your true-nature, but upon 
enliphtenment you realize that meditation 
1S more than a means to enlightenmeit. lt 
1s the actualization of your true-nature. 
The object of the Mahayana Zen 1s 
Awakening, It 1s easy to mistakenly regard 
mediftation as but a means. However, any 
enliphtened masters point out from the 
beginning that medifation 1s in fact the 
actualizaton of the Iinnate Buddha-nature 
and not merely a technique for achieving 
enliphtenment. Ilf meditaion were no 
more than such a technique, 
follow that affter awakening meditation 
would be unnecessary. But Tao-Yuan 
himself pointed out, precIsely the reverse 
1s frue; THE MORE DEEPLY YOU 
EXPERIENCE  AWAKENING, THE 
MORE YOU PERCEIVE THE NEED 
FOR PRACTICE. 


It would 


chư Phật trong quá khứ như Phật Thích Ca 
Mâu Ni và Phật A Di Đà. Đây là sự biểu 
lộ của sự sống tuyệt đối, sự sống trong 
hình thức tinh khiết nhất. Đây là cách tọa 
thiển mà thiển sư Đạo Nguyên bênh vực, 
nó không dính dáng øì đến việc phấn đấu 
để ngộ hay đạt được bất cứ một đối tượng 
nào khác. Trong phương pháp thực hành 
cao nhất nầy, phương tiện và cứu cánh là 
một. Thiển Đại Thừa và Thiển Tối 
Thượng Thừa kỳ thật bổ sung cho nhau. 
Khi được thực hành đúng bạn ngồi trong 
niềm tin kiên định rằng tọa thiển chính là 
thể hiện Chân tánh không ô nhiễm của 
mình, và đồng thời bạn ngồi trong niềm 
tin trọn vẹn rằng cái ngày ấy sẽ đến, khi 
bạn kêu lên: “Ô, nó đây rồi!” Bạn sẽ nhận 
ra chân tánh nầy không lầm lẫn. Vì thế, 
về mặt tự thức, bạn không cần cố gắng để 
ngộ—Zen of the hiphest vehicle. This 1s 
the culminaton and crown of Buddhist 
Zen. This Zen was practiced by all 
Buddhas of the past, namely Sakyamuni 
and Amitabha. It is the expression of the 
Absolute Life, life in 1fs purest form. Ït 1s 
the meditaton that T”ao-Yuan chiefly 
advocated and 1t involves no struggle for 
awakening or any other objects. In this 
highest practice, means and end are jusf 
one, Mahayana Zen and Zen of the 
highest vehicle are In fact complementary 
for one another. When riphtly practiced, 
you si In the firm conviction that 
meditaton 1s the actualizaton of your 
undefiled True-nature, and at the same 
time you sit in complete faith that the day 
will come when, exclaiming “Oh, this 1s 
1” You wIll unmistakably realize this 
True-nature. Therefore you need not self- 
conscIously strive for enlightenment. 


Ngũ Chúng Thông: See Ngũ Thông. 


Tối Thượng Thừa Thiên: Tối thượng thừa Ngũ Chủng Thuyết Nhân: The five kinds 
thiển là đỉnh cao cùng tột của thiển trong of those who have testified to Buddhism: 


Phật giáo. Thiển nầy được thực hành bởi (A) 


1693 


I1) Phật tự khẩu thuyết: The Buddha. 


2) Phật đệ tử thuyết: Đệ tử Phật thuyết 
pháp —Buddhist disciples. 

3) Bậc Hiển triết thuyết hay tiên nhân 
thuyết: The sages. 

4) Bậc Thánh nhân hay chư Thiên thuyết: 
The saints—Devas. 

5) Hóa nhân hay Phàm phu thuyết: The 


1ncarnated beIngs. 

() Theo Kinh Hoa Nghiêm—According to 
the Flower Adornment Sutra: 

I1) Phật thuyết: The Buddha. 


2) Bồ Tát thuyết: Bodhisattvas. 

3) Thanh văn thuyết: Sravakas (hearers). 

4)_ Nhân thuyết: Men. 

5) Khí hay Chư pháp (vạn vật) thuyết: All 


things. 
Ngũ Chúng Tín Tâm: The five right objects 
of faith: 
1) Fromone to four: See Tứ Tín Tâm. 
3) Ngũ Ba La Mật—The five 

paramitas: 
e Bố Thí: Almsgiving. 
e Trì Giới: Morality. 
e Nhẫn Nhục: Patience. 
e - Tinh Tấn: Zeal (Progress). 
e - Thiển Định: Meditation. 
Ngũ Chúng Tu Pháp: Năm loại tu pháp— 
FIve kinds of esoteric ceremonIal: 
I) Phiến Để Ca: Tức Tai hay Tịch Tai có 
nghĩa là dập tắt tai họa—Santika (skÙ— 
For stopping calamities. 
Bố Sắc Trừng Ca: Paustika (sk)—Tăng 
ích hay Tăng vinh có nghĩa là tăng 
trưởng——FOr Success or pFOSp€Tity. 
A Tỳ Già Lỗ Ca: Điều phục hay hàng 
phục—Abhicaraka (skt—For supressing 
OT ©XOFCISIng. 
A Yết Sa Ni: Câu triệu hay Nhiếp triệu có 
nghĩa là vời đến —Akarsani (skt)—For 
calling or attracting of good beinøs or aid. 
Phạt Thi Ca La Nã: Kính ái hay Khánh 
ái—Vasikarana (skt)——FEor seeking the aid 
of Budhas and Bodhisattvas. 


2) 


3) 


4) 


5) 


Ngũ Chúng Tỷ Lượng: Năm phương pháp 
suy lý trong Phật giáo—The five inferences in 
Buddhism logic: 

I) Tướng Tỷ Lượng: Căn cứ vào thứ đã thấy 
mà suy lý ra những thứ khác——lInference 
from appearance (fire from smoke). 

Thể Tỷ Lượng: Từ bộ phận mà suy ra cái 
lý của toàn thể--Inference from the 
corporeal (two or more things from one). 
Nghiệp Tỷ Lượng: Từ nghiệp tác mà suy 
lý nghiệp tác—lnference from action 
(animal from 1ts footmark). 

Pháp Tỷ Lượng: Từ một bộ phận sự vật 
mà suy lý ra các bộ phận khác——Inference 
from recognized law (old age from birth). 
Nhân quả tỷ lượng: Thấy cái nhân mà suy 
ra cái lý của quả——lInference from cause 
and effect (a traveller has a destination). 
Ngũ Chuyên: Năm thứ chuyên cần— Theo 
Chân Tông của Nhật Bản, muốn vãng sanh 
Tịnh Độ, Phật tử phải tu một trong năm thứ 
chuyên sau đây—According to the Japanese 
Shin Sect, to ensure rebirth ¡in the Pure Land, 
Buddhists must devote practicing one of the 
following devotions: 

I1) Chuyên Lễ: Devotion in worship. 


2) 


3) 


4) 


5) 


2) Chuyên Độc Tụng kinh điển: Devotion in 
reciting or reading sutras. 

3) Chuyên Quán: Devotion in meditation. 

4) Chuyên niệm hồng danh Phật: Devotion in 
Invocaton of the name of Amitabha 
Buddha. 

53) Chuyên Tán thán chư Phật: Devotion In 


praIsing Buddhas. 
Ngũ Chuyển: Năm chuyển hay năm giai 
đoạn phát triển từ nhân đến quả theo Mật 
Giáo —The five evolutions or developments 
according to the Esoteric Secfs: 
I1) Phát Tâm Bồ Đề hay nguyện đắc thành 
quả vị Phật: To resolve on Buddhahood. 
2) Tu Hành hay trì giữ giới luật: Observance 
of the rules. 


1694 


3) Giác ngộ Bồ Để: Do nhân hành mà chứng 
được quả——Attainment of 
enliphtenment. 

Năng lực cứu độ tha nhân: Đạt tới khả 

năng cứu độ tha nhân —Attainment of 

power to aid others according to need. 

Đạt thành quả vị Niết bàn: Attainment of 

Nrrvana. 

Ngũ Chuyển Thành Thân: See Ngũ 

Chuyển and Ngũ Tướng Thành Thân. 

Ngũ Chướng: Năm chướng ngại—The five 

hindrances. 

(A) Năm chướng ngại mà Phật nói tới trong 
Kính Pháp Hoa—The five hindrances 
which the Buddha mentioned in the Lotus 
Suftra: 


đạo 


4) 


5) 


I) Tín Chướng: Khi dễ hay lừa dối là một 
chướng ngại cho niềm tin—Deception is a 
bar to faith. 

2) Tiến Chướng: Lười biếng là một chướng 
ngại cho tỉnh cần tu tập—Sloth or laziness 
1S a bar to zeal of cultivation. 

3) Niệm Chướng: Sân hận hay giận dữ là 
một chướng ngại cho chánh niệm—Anger 
1S a bar to remembrance. 

4) Định Chướng: Thù hận là một chướng 
ngại cho thiển định: Hatred is a bar to 
meditation. 

53) Tuệ Chướng: Oán ghét là một chướng 
ngại cho việc phát sanh trí tuệ—The 
discontent 1s a bar to wisdom. 

(B) Theo Kinh Đại Nhật, có năm chướng 
ngạI—According to the Vairocana Sutra, 
there are five hindrances: 

I) Phiển Não Chướng: The hindrances of 
passlon-nature (original sin). 

2) Nghiệp Chướng: The hindrances of karma 
caused In previous lives. 

3) Sinh Chướng: The hindrances of the 
affatrs of life. 

4) Phát Chướng: The hindrances of no 
friendly or competent precepftor. 

5) Sở tri Chướng: The hindrances of partial 


knowledge. 


** For more Information, please see Ngũ 
Chướng Ngại. 

Ngũ Chướng Ngại: Năm chướng ngại cho sự 

tiến bộ tinh thần, làm rối loạn sự nhìn sâu vào 

vạn hữu, ngăn cản con người đạt tới sự tập 

trung hoàn toàn, cũng như khám phá ra chân 

lý—FIve hindrances to spiritual progress that 

hinder the mind, obstruct Insight, and prevent 

cultivators atfaining complete 

concenfration and from knowing the truth (FIve 

factors (hindrances) which blind 

Our vision from the truth): 

(A) Theo quan điểm Phật Giáo Đại Thừa— 
According to the point of view of 
Mahayana Buddhism: 


from 


l) Tham dục: Kamachanda (p)—Tham ái 
duyên theo dục giới—Sensuous lust— 
Grecd. 

2) Sân hận: Vyapada (p)—III-will_—Hatred. 

3) SI mê: Ignorance—Physical and mental 
{OTpOT. 

4) Lo âu: Uddhaccakukkucca (p— 
Restlessness and worry. 

53) Nghi hoặc: Vicikiccha (p)—Doubt. 

(B) Theo quan điểm Phật Giáo Nguyên 
Thủy—According to the point of view of 
Theravada Buddhism: 

l) Tham dục hay tham ái duyên theo dục 
giới: Kamachanda (p)—Sensual desires. 

2) Sân hận: Vyapada (p)—Hatred. 

3) Hôn trầm dã dượi: Thinamiddha (p)— 
Sloth and torpor. 

4) Phóng dật lo âu: Uddhaccakukkucca (p)— 
Restlessness and worry. 

3) Hoài nghi: Vicikiccha (p)—Doubt, or 
1ndecision. 

3k 


For more Information, please see Five 
kinds of Hindrances In English- 
Vietnamese Section. 

Ngũ Chướng Của Nữ Nhân: Theo phẩm 
Đề Bà trong Kinh Pháp Hoa, người nữ có năm 
chướng ngại —According to the Lotus Suữra, 
Devadatta Chapter, there are five hindrances 
or obstacles of women: 


1695 


1) Chẳng được làm Phạm Thiên Vương: 
Inability to become Brahma-kinss. 


2) Chẳng được làm Đế Thích: Inability to 
become Indras. 

3) Chẳng được làm Ma Vương: Inability to 
become Mara-kinss. 

4) Chẳng được làm Chuyển Luân Vương: 
Inability to become Cakravarti-kings. 

5) Chẳng được làm Phật: Inability to become 


Buddhas. Kỳ thật, một người mang thân 
nữ muốn thành Phật thì phải tu trong kiếp 
nầy sao cho chuyển thành người nam 
trong kiếp lai sanh trước khi thành Phật— 
In fact, I a woman wants to become a 
Buddha, that person has to cultivate 1n this 
le so that in her next rebirth she can 
become a man. 


Ngũ Chướng Tam Tòng Của Nữ Nhân: 


Năm chướng ngại và ba phục tòng của người 
nữ—The five hindrances and the three 
subbordinations oŸ women: 

(@Ó) Năm Chướng Ngại—The five 





hindrances—See Ngũ Chướng Của Nữ 
Nhân. 

đT) Tam Tòng—The three subordinations: 

l) Tại gia tòng phụ: Ở nhà thì phục tòng 
cha—At home she must subordinate to her 
father. 


2) Xuất giá tòng phu: Khi lấy chồng thì phải 
phục tòng chồng——When she gets married, 
she must subordinate to her husband. 

3) Phu tử tòng tử: Khi chồng qua đời thì phải 


phục tòng người con trai cả—When her 

husband dies, she must subordinate to her 

eldest son. 
Ngũ Công Đức Môn: Năm loại công đức 
phải thành tựu để được vãng sanh về cõi Tịnh 
Độ của Đức Phật A Di Đà ——The five effective 
Or meritorIous øates to Amitabha”s Pure Land: 
I1) Lễ Bái Môn: Đem thân nghiệp thờ kính 
Phật A Di Đà—Worship Amitabha Budha. 
Tán thán Môn: Đem khẩu nghiệp xưng 
danh hiệu Đức Phật A Di Đà —Praise 
Amitabha Buddha. 


2) 


3) Tác Nguyện Môn: Hướng về A Di Đà 
Phật mà phát nguyện sanh về cõi Cực 
Lạc —Vow to Amitabha Buddha. 

Quán sát Môn: Đem trí huệ thiển định 
xem xét các công đức của cõi Phật A Di 
Đà —Meditate on Amitabha Buddha. 

Hồi hướng Môn: Sẵẳn sàng chịu khổ để 
cứu dộ chúng sanh, đem tất cả công đức 
của mình bế thí lại cho hết thảy chúng 
sanh—Wlllingness to suffer for universal 
salvation. 

Ngũ Cụ Túc: Năm thứ đồ thờ đầy đủ—The 
five complete utensils for worshIp: 

1) (2) Hai bình bông: Two flower vases. 

2)_ (2) Hai chân đèn: Two candlesticks. 

3) (1) Lư hương: a censer. 

Ngũ Cúng Dường: Năm thứ lễ vật để cúng 
dường—The five kinds of offerings—The five 





4) 


5) 


Buddhist offerinss: 

(A) 

I) Đổ Hương: Hương xức— Thuốc cao— 
Unguents. 


2) Hoa Man: Tràng hạt —Chaplets. 


3) Thiêu Hương (nhang hay hương thấp): 
Incense. 

4) Phạn Thực: Thực phẩm—Food. 

5)_ Đăng Minh: Đèn hay nến thắp —Lamps or 
candles. 

(B) 


1) Nước: Water. 

Nhang: Incense. 

Hoa: Flowers. 

Gạo: Rice. 

Đèn: Candles. 

Theo Kinh Đại Bảo Tích, Đức Phật dạy có 
năm thứ cúng dường Pháp Thân và Sanh 
Thân Phật: “Này chư Tỳ Kheo! Cho dù 
chúng sanh cúng dường Pháp Thân hay 
Sinh Thân ta cũng đều nhận, thọ cho đó. 
Bởi do nơi cúng dường như vậy, các chúng 
sanh ấy sẽ được đầy đủ các quả báo thiện 
lành, chứng được tam thừa, tâm không 
thối chuyển. Các người thiện nam tín nữ 
hữu tâm và cúng thí như vậy, có thể thanh 


l) 


1696 


tịnh được thân tâm, trang nghiêm quả vị 
vô thượng Bồ Để, có thể được an lạc vi 
diệu, hay bố thí tất cả vật cho tất cả 
người, trong tất cả thời gian. Người ấy có 
thể thọ được tất cả các quả báo lành. Lại 
nữa, tất cả các vật thực dù tịnh hay bất 
tịnh, dù là thượng vị hay đô tối dở, cho chí 
đến cát, đá, bùn, đất, sỏi, sạn, gạch, ngói, 
độc dược, vân vân mỗi khi đưa vào trong 
miệng của Như Lai thì đều hóa thành ra 
chất thượng vị Cam Lỗ hết cả ”— 
According to the Great Jewel Collection 
Sutra, there are five kinds of offerings for 
the purpose of the Buddha*s Dharma Body 
and Birth-Body: “Bhikshus! Whether 
sentent beings make offerings to the 
Dharma-Body or Birth-Body, I 
receive and approve of them. Through 
their offerings, those sentient beinsgs will 
acquIre complete 
consequences, attain the three vehicles, 
and their minds will not regress. For the 
good men and faithful women who have 
faith and make offerings In that way, 1t 1S 
possible for them to purify their bodies 
and minds, adorn the achievement of the 
Ultimate Enlightenment of Buddhahood. lt 
1S possible to have the ultimate peace and 
happiness, and they offen make offerings 
of all materials goods to all people across 
all periods past, present, and future. Such 
a person will reap all the wholesome 
consequences of those actions. Moreover, 
with all edible Items, whether they are 
pure or Iimpure, most tasteful or greatly 
distasteful, Iincluding Items such as sand, 
rock, dirt, mud, brick, roof tile, poison, 
etc, when they are placed ¡mto the 
Tathagataˆ”s mouth. All are turned Into the 
most delicious and holiest of foods.” 

Nếu có chúng sanh nào vì Pháp Thân 
hoặc sanh thân của ta mà tạo dựng nhà 
cửa, chỗ kinh hành, để cúng dường ta, thời 
ta liền thọ dụng: Build homes, places of 


wil 


wholesome 


worship, etc, to make offerings to me, l 
will mmediately accept. 

2) Nếu có chúng sanh nào tạo dựng rừng 
cây, vườn hoa, giảng đường, tịnh xá để 
cúng dường ta, thời ta liền thọ dụng: Build 
parks, flower gardens, roads, and temples 
(to make offerngs to me, I  wil 
1mmediately accept. 

3) Nếu các hàng đệ tử có những ẩm thực, 
ngọa cụ như giường, nệm, chăn, chiếu, 
vân vân, thuốc men, phòng nhà dâng cúng 
ta thời ta liền thọ dụng: The various level 
of Buddhists who have foods, bedding 
materials such as mattresses, blankets, 
etc., medicines, and places to live, efc, 
make offerings to me, I will accept. 

4) Nếu có các Pháp sư thăng tòa thuyết 
pháp, thời lúc ấy ta cũng chí tâm lắng 
nghe: If any Dharma Master build high 
thrones to speak of the Dharma, during 
such time, I will concentrate to listen. 

5) Nếu có người cúng thí cho vị pháp sư ấy 
những y phục ẩm thực, ngọa cụ, thuốc 
men, phòng nhà, vườn rừng, xe cộ, ruộng 
nương, tỳ nô, thời ta cũng liền nhận thọ 
cho đó: If someone makes offerings to that 
Dharma Master, such as Buddhist robes, 
foods, bedding materials, medicines, a 

a garden, vehicle, crop field, 
servants during such time I will also 
accept those offerings. 

Ngũ Cư: See Ngũ Tịnh Cư Thiên. 

Ngũ Diệu: Năm thứ tính diệu chỉ năm cảnh 

của Sắc, Thanh, Hương, VỊ, và Xúc trong cõi 

Tịnh Độ The five wonders of purified or 

transcendental sipht, sound, smell, taste, and 

touch In the Pure Land. 

Ngũ Diệu Cảnh Giới Lạc: Cảnh giới hỷ lạc 

của Sắc, Thanh, Hương, Vị và Xúc nơi cõi 

Tịnh Độ The JjJoys of puriied 

transcendental sight, sound, taste, smell and 

touch In the Pure Land. 

Ngữ Dục: Five Desires—Phàm phu định 

nghĩa hạnh phúc là được thỏa mãn những ham 


room, 


Or 


1697 


muốn của mình, nhưng theo đạo Phật thì càng 
ham muốn nhiều thì càng khổ nhiều, vì ham 
muốn của con người thường là vô cùng vô tận 
mà sức lực của con người lại hữu hạn. Một khi 
ham muốn không được thỏa mãn là đau khổ. 
Khi chỉ thỏa mãn được một phần ham muốn, 
thì chúng ta vẫn tiếp tục theo đuổi chúng, và vì 
đó mà chúng ta gây thêm nhiều đau khổ. Chỉ 
khi nào chúng ta tự biết đủ hay không còn 
chạy theo ham muốn thì chúng ta mới thật sự 
có được sự yên ổn nơi thân tâm—Ordinary 
people define happiness as the satisfaction of 
all desires, but Buddhism believes that more 
desire brings more suffering because these 
desires are boundless but our ability to realize 
them is limited. Once desires are unfulfiled, 
we suffer. When desires are partially fulfilled, 
We confinue ther complete 
fulfllment, and we create more suffering. Ït 1s 
only after we feel self-sufficilent with few 
desires, and no longer pursue fulfillment of 


{O  pDUTSUC 


desires, we then can have a peaceful state of 

mind. 

() Nghĩa của Ngũ Dục— The meanings of 
FIve Desires: 

(A) Năm thứ dấy lên lòng dục của con người 
từ bên trong là sắc, thanh, hương, vị, và 
xúc—The five creature desires stimulated 
by the objects of the five earthly senses— 
The five desires, arising from the objects 
of the five senses or internal organs, such 
as things seen, heard, smelt, tasted, or 
touched. 


(B) Ngũ dục là năm thứ dục dấy lên dục vọng 
của con người từ bên ngoài —Five desires 
are five kinds of desire stimulated by 
external materials. 

(ID Nội dung của Ngũ Dục —The contents of 
Five kinds of Desires: 

1) Tài Dục: 


e  Ham muốn của cải, thế lực và tiền tà— 
Desires of wealth, power, and money. 
e - Ham muốn về tài năng: Desires for talent. 


2) Sắc Dục: Ham muốn sắc dục—Desire of 
sex or beauty. 

3) Danh Dục: Ham muốn danh tiếng, ảnh 
hưởng và tiếng khen—Desire of fame, 
influence and praIses. 

4) Thực Dục: Ham muốn ăn uống—Desire of 
food and drink or eating. 

5) Thùy Dục: Ham muốn ngủ nghỉ—Desire 
of sleep and rest. 

3k 


Đức Phật ví chúng sanh chạy theo dục lạc 
của thế gian như những đứa trẻ đang liếm 
mật trên lưỡi dao. Không có cách gì mà 
họ không bị đứt lưỡi —Buddha 
Sakyamunl compared  sentienf 
chasing after the fleeting pleasures of this 
world to a child licking honey off a sharp 


cắt 
beings 


kmfe. There 1s no way they can avoid 

hurting themselves. 
Ngũ Dục Công Đức: Panca-kama-guna 
(p)—FIve strands of sense-desire—Theo Kinh 
Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có năm 
dục công đức—According to the Sangiti Sutta 
in the Long Discourses of the Buddha, there 
are five sfrands of sense-desire (cords of 
sensual pleasure): 
I1) Sắc do nhãn nhận thức, sắc nầy khả ái, 
khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích và hấp 
dẫn lòng dục: A sight seen by the eye as 
being desire, attractive, nice, charming, 
associated with lust and arousing passion. 
Âm thanh do tai nhận thức, âm thanh nầy 
khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích 
và hấp dẫn lòng dục—A sound heard by 
the ear as being desire, atfracfIve, nice, 
and 


2) 


charming, associated with lust 
arOuSing passion. 

3) Mùi hương nầy do mũi nhận thức, mùi nầy 
khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích 
và hấp dẫn dục vọng—A smell smelt by 
the nose as being desire, afttracfIve, nice, 
charming, associaed with lust and 
ârOuSing passion. 

Vị do lưỡi nhận thức, vị nầy khả ái, khả 


hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích và hấp dẫn 


4) 


1698 


lòng dục—A flavour tasted by the tongue 
as being desire, atfractive, nice, charming, 
associated with lust and arousing passion. 
Xúc chạm do thân nhận thức, xúc chạm 
nầy khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích 
thích và hấp dẫn dục vọng—A tangible 
object felt by the body as being desire, 
attractive, nive, charming, associated with 
lust and arousing passion. 


5) 


Ngũ Duy: Pancatanmatrani (sk)—Năm yếu 
tố sanh ra từ ngã mạn, vi tế và thô thiển—The 
five subtle and rudimentary elemenfs out of 
which rise the five sensations: 

1) Thanh Duy: Sensation of sound. 


2) Xúc Duy: Sensation of touch. 
3) Sắc Duy: Sensation of form. 

4) Vị Duy: Sensation of taste. 

53) Hương Duy: Sensation of smell. 


Ngũ Duy Lượng: See Ngũ Duy. 

Ngữ Duyên: Five excellent causes 
blessedness: 

(A) 

1) Trì giới: Keeping the commandments. 


of 


2)_ Đủ đầy thực phẩm và quần áo: Sufficient 
food and clothing. 

3) Sống ẩn dật: Living and practicing in a 
secluded abode. 

4) Chấm dứt mọi lo âu: Cessation of worry. 

53) Chọn đúng thiện hữu tri thức: Selecting or 
choosing good friendshIp. 

(B) : 

1) Loại trừ tội lôi: Riddance of sins. 

2) Hộ trì trường thọ: Protection through long 
life. 

3) Quán tưởng Phật hay Đức A Di Đà: Vision 
of Buddha or Amitabha. 

4) Phổ Cứu A Di Đà: Universal salvation by 
Amitabha. 

5) Chắc chắn vãng sanh Tây Phương Cực 


Lạc: Assurance of Amitabha”s heaven. 
Ngũ Dược: See Ngũ Dược Thảo. 
Ngũ Dược Thảo: Eive kinds of roots used as 
food in sickness. 
I1) Củ cải: Turnip. 


2) Hành: Onion. 

3) Bột hoàng tinh: Arrowroot. 

4)_ Củ cải đỏ: Radish or carrot. 

5) Rễ cây khử độc: A root curing poison. 


Ngữ (Trọng) Đi The ñve heavy 
blockacges or serious hindrances—See Ngũ 
Độn Sử. 

Ngũ Đài: See Ngũ Đài Sơn. 

Ngũ Đài Sơn: Pancasirsha—Pancasikha— 
Một trong bốn ngọn núi thiêng liêng của Phật 
giáo Trung quốc (gần hướng đông bắc của tỉnh 
Sơn Tây). Ngũ Đài Sơn là pháp hội của Văn 
Thù Sư Lợi Bổ Tát -One of the four 
mountains sacred to Buddhism In China (near 
the north-eastern border of Shansi). The 


mountaimn that contains the Buddhist 
Congregalon of the ManJusi Maha 
Bodhisattva. 


Ngũ (Trọng) Vân: The five banks of clouds 
or obsfrucfions 
chướng. 

Ngũ Đại: 

(A) Năm thế hệ: Five generations. 

(B) Năm triều đại thời cổ Trung Quốc: The 
five dynastiles of Ancient China. 

Năm đại hay năm yếu tố lớn—The five 


for a woman—See Ngũ 


(C) 
elements: 
1) Đất: Earth. 


2) Nước: Water. 

3) Lửa: Fire. 

4 Gió: Wind. 

53) Hư không: Space. 


** Những tông phái Mật giáo dùng năm ngón 
tay, khởi đầu bằng ngón tay út, làm biểu 
hiệu cho ngũ đại —The esoferic secfs use 
the five fingers, beginning with the little 
finger, to symbolize the five elements. 
Ngũ Đại Châu: The five continents: 

I) Á châu: Asia. 


2) Âu châu: Europe. 
3) Mỹ châu: America. 
4) Phi châu: Afirca. 
5) Úc châu: Australia. 


1699 


Ngũ Đại Dương: The five oceans: 

1) Ấn Độ dương: Indian Ocean. 

2) Bắc Băng dương: Arctic Ocean. 

3) Đại Tây dương: Atlantic Ocean. 

4)_ Nam Băng dương: Antarctic Ocean. 

5) Thái Bình dương: Pacific Ocean. 

Ngũ Đại Hình: Năm biểu trưng của năm yếu 
tố lớn——The symbols of the five elements: 


I1) Đất hình vuông: Earth as square. 

2) Nước hình tròn: Water round. 

3) Lửa hình chữ nhật: Fire triangular. 

4 Gió hình bán nguyệt: Wind half moon. 

5) Hư không bao gồm tất cả các hình trên: 


Space 1s the combination of the other four. 
Ngũ Đại Lực Bồ Tát: The five powerful 
Bodhisattvas guardians of the four quarters and 
the center. 

Ngũ Đại Phi Tình: Chúng vô tình quan hệ 
trực tiếp với ngũ đại, trong khi chúng hữu tình 
quan hệ với ngũ đại cộng thêm tâm thức—The 
Inanimate connected directly with the five 
great elements, while the animate connected 
wih the same five, plus the mind or 
perception. 

Ngũ Đại Quán: Meditation on the five 
elements—See Ngũ Đại. 

Ngũ Đại Sắc: Năm màu chính— The five 
chief colours: 


1) Màu vàng biểu trưng cho đất: Yellow for 
earth. 

2) Màu trắng biểu trưng cho nước: White for 
Wat€T. 

3) Màu đỏ biểu trưng cho lửa: Red for fire. 

4) Màu đen biểu trưng cho gió: Black for 
wind. 

5) Màu xanh da trời biểu trưng cho hư không: 


AzZure for space or sky. 
Ngũ Đại Sứ Giả: Ngũ Thiên Sứ Giả—Năm 
sứ giả lớn—The five duta—Five great lictors 
or deva-messengers: 
1) Sanh: Birth. 
2) Già: Old-age. 
3) Bịnh: Disease. 


4) Khổ: Sufferngs-Earthly laws and 
punishments. 


5) Chết: Death. 

Ngũ Đại Thiên Sứ Giả: See Ngũ Đại Sứ 
Giả. 

Ngữ Đại Tông Phái: The five great 
Buddhist schools: 


I1) Trường phái giáo thuyết: The Teaching 
school. 

2) Trường phái Luật: The Vinaya school. 

3) Thiền tông: The Zen school. 

4) Mật tông: The Secret school. 

53) Tịnh Độ tông: The Pure Land school. 


Ngũ Đảnh: Pancasikha (skt)—The five locks 

on a boyˆs head—See Ngũ Phật Đảnh Tôn. 

Ngũ Đảnh Luân Vương: See Ngũ Phật 

Đảnh Tôn. 

Ngũ Đảnh Sơn: See Ngũ Đài Sơn. 

Ngữ Đao: The five 

skandhas—See Ngũ Uẩn. 

Ngũ Đạo: The five gat—See Ngũ Thú. 

Ngũ Đạo Chuyển Luân Vương: Một trong 

Thập Ngục Vương, người xử lại tội nhân sau 

ba năm thọ ngục—One of the ten kings of 

Hades who retrles the sufferers on their third 

year Of imprIsonmeIt. 

Ngũ Đạo Lục Đạo: Năm nẻo sáu đường— 

The five gat, the six gat—See Ngũ Đạo and 

Lục Đạo. 

Ngũ Đạo Minh Quan: Một vị quan trong 

Thập Ngục Vương—An officer in the retinue 

of the ten kings of Hades. 

Ngũ Đạo Tâm: Theo A Tỳ Đạt Ma Luận, có 

năm loại đạo tâm—According to the 

Abhidharma, there are five kinds of path 

CONSCIOUSness. 

A. Đạo Tâm Nhập Lưu—Path consciousness 
Of stream-entry: 

I)_ Tâm Nhập Lưu Đạo Sơ Thiền, đồng phát 

sanh cùng Tầm, Sát, Phỉ, Lạc và Nhất 

Điểm: The first jhana path consciousness 

of steam-entry together with Initial 


swords—The five 








1700 


application, sustained application, zest, 
happiness, and one-pointedness. 

Tâm Nhập Lưu Đạo Nhị Thiền, đồng phát 
sanh cùng Sát, Phỉ, Lạc, và Nhất Điểm: 
The second jhana path consciousness of 
topether with 
applicaton, zest, happiness, 


2) 


stream-entry sustained 

and one- 

pointedness. 

Tâm Nhập Lưu Đạo Tam Thiển, đồng 

phát sanh cùng Phỉ, Lạc, và Nhất Điểm: 

The thrd jhana path consciousness of 

Stream-entry together with zest, happiness, 

and one-pointedness. 

Tâm Nhập Lưu Đạo Tứ Thiền, đồng phát 

sanh cùng Lạc và Nhất Điểm: The fourth 

Jhana path consciousness of stream-entry 

topether with happiness 

pointedness. 

Tâm Nhập Lưu Đạo Ngũ Thiển, đồng phát 

sanh cùng Nhất Điểm: The fifth jhana path 

COnSCiousness of stream-entry together 

with one-pointedness. 

B. Ngũ Nhứt Lai Đạo Tâm—FIve kinds of 
path conscious of once-returnng—The 
same as In (A), just replace “Stream- 
entry” with “Once-returning.” 

C. Ngũ Bất Lai Đạo Tâm—Five kinds of 

path consciousness of non-returning——The 

same as In (A), Jjust replace “Stream- 
entry” with “Non-returning.” 

Ngũ Vô Sanh Đạo Tâm—Five kinds of 

path consciousness of Arahantship—The 

same as In (A), Jjust replace “Stream- 
entry” with “Arahantship.” 

Ngũ Đạo Tướng Quân: Một vị tướng quân 

trong Thập Ngục Vương chuyên giữ số bộ 

đời—A general in the retinue of the ten kings 
of Hades, who keeps the book of life. 

Ngũ Đế: Năm chân lý—The five parijnanas, 

ordinarily those arising from the five senses: 


3) 


A) 


and one- 


5) 


I1) Nhân đế: Tập đế—The cause. 
2) Quả đế: Khổ đế—The effect (suffering). 
3) Trí đế: Năng tri đế hay Đạo đế— 


DiagnosIs. 


4)_ Cảnh đế: Sở tri đế hay Diệt đế—The end 
or cure (the extinction of suffering). 

Thắng đế: Chân Như—The supreme 
aXIom. 

Ngũ Điều Cà Sa: See Ngũ Điều Y. 

Ngũ Điều Y: 

]) 


5) 


Ngũ điều cà sa—Áo của người xuất gia tu 
Phật thường được may bằng năm mảnh 
chấp lạ The monks robe of five 
patches, ordinarily worn In the monasfery, 
when abroad and for general purposes. 

Hạ Y: Termed as the lowest of the grades 
of patch-robes. 

Viện Nội Đạo Hành Tạp Tác Y: Áo mặc 
để làm việc trong khuôn tự viện—It is 


2) 
3) 


styled the garment ordinary worn in the 

mOnaSsft€ry. 
Ngũ Đình Tâm Quán: Năm phép quán để 
lắng tâm và diệt trừ ngũ dục The five 
meditations for settling the mind and ridding 1t 
of the five errors of desires, hate, Ignorance, 
the self, and a wayward or confused mind— 
The five-fold procedures for quieting the mind. 
(A) Năm phép quán theo Phật Giáo Đại 
Thừa—The five meditatons for setting 
the mind in Mahayana Buddhism: 
Quán Bất Tịnh: Quán thân bất tịnh— 
Contemplation of the Impurity of the 
body—Quán thế gia bất tịnh để diệt trừ 
tham dục và keo kiệt. Ngoài ra, Phật dạy 
nên quán Thân và chư pháp bất tịnh. Kỳ 
thật dưới lớp da, thân thể chúng ta chứa 
đựng toàn là những thứ nhơ nhớp và hôi 
thúi như thịt, xương, máu, mủ, đàm, dãi, 
phân, nước tiểu, vân vân. Thế nên sau khi 


l) 


quán sát tường tận, chúng ta thấy rõ không 
có gì để ôm ấp thân nầy—Meditation on 
Iimpurity of the worldly life to adjust the 
mind with regard to passion and avarIce. 
Besides, the Buddha also advised us to 
contemplate that the body and all things as 
Iimpưure or filthy (vileness of all things). In 
fact, beneath the layers of skin, our body 
confains filthy and smelly substances such 


2) 


3) 


4) 


1701 


as meat, bones, blood, pus, phlegm, saliva, 
excrement, urine, etc. After reflecting 
carefully of it, we can conclude that our 
body 1s hardly worth cherishing. 

Quán Từ bi: Quán từ bi để thương xót các 
loài hữu tình, đồng thời vun bồi ý niệm 
thiện cảm với mọi người cũng như diệt trừ 
sân nhuế, lấy từ bi diệt trừ sân hận. Chúng 
ta nên quán rằng tất cả chúng sanh, nhất 
là con người, đều đồng một chân thể bình 
đẳng. Vì thế, nếu muốn, họ cũng có thể 
đoạn trừ lòng thù hận và mở rộng lòng 


yêu thương cứu độ chúng sanh— 
Contemplaion on Compassion and 
Loving-kindness—Meditatlon on  pity 


(mercy) for all and to rid of hate and to 
cultivate the idea of sympathy to others 
and to stop the tendency of anger and 
destroy resentment. We must visualize 
that all sentient beings, especially people 
equally have a Buddha-nature. So, they 
are able, If they want, to eradicate hatred 
and develop kindness and compassion to 
save others. 

Quán Nhân Duyên: Quán sát lý mười hai 
nhân duyên để trừ khử vô minh để thấy 
rằng vạn pháp vạn hữu, hữu hình cũng như 
vô hình đều vô thường. Chúng do duyên 
sanh mà có. Thân ta, sau khi trưởng thành, 
già, bệnh, chết; trong khi tâm ta luôn thay 
đổi, khi giận khi thương, khi vui khi 
buồn—Contemplation on the twelve links 
of Dependent Origination or Causality to 
rid of Ignorance. Contemplation on Cause 
and Condition to see that all things in the 
world either visible or 1mvisible are 
Impermanent. They come ¡into being 
through the process of conditions. Our 
body, adulthood, sgrows older, 
delibitates and dies; whle our mind 1s 
always changing, at times filled with anger 
or love, at times happy or sad. 

Quán giới phân biệt: Quán giới phân biệt 
để nhận thức sự sai khác giữa các quan 


after 


a) 


b) 


5) 


(B) 


điểm, để diệt trừ ngã kiến——Meditation on 
diversity of realms to see the difference of 
standpoints and to get rid of selfish views. 
Quán giới phân biệt là phân biệt và quán 
tưởng sự giả hợp của 1§ giới gồm 6 căn, 6 
trần và sáu thức để thấy chúng không thật 
có “ngã pháp.” Mục đích là để diệt trừ 
ngã chấp và pháp chấp: Contemplation on 
the Relativity of the eiphteen realms aIms 
at discerning the falsity of the union of the 
18 realms of sIx sense organs, six obJecfs, 
and six related Alaya conscIousnesses, so 
as to øet rid of the ego-attachment and the 
dharma-attachment. 

Quán chư pháp để có sự phân biệt chân 
chánh cũng như diệt trừ bản ngã: 
Contemplation on all dharmas to obtain 
right discrimination and to rid of the self. 
Quán Sổ tức (trì tức niệm): Đếm số hơi 
thở nhằm đưa đến sự tập trung tư tưởng và 
diệt trờ loạn tâm. Đây là phương thức hay 
nhất cho người sơ cơ kiểm soát và thanh 
tịnh tâm mình bằng cách đếm hơi thở vào 
thở ra: Contemplation on counting breath 
(Breathing) leading to concenfratlon so as 
rd of (inattentIve— 
đistracted——unsettled—confused) mind (to 


{O scaftered 
correct the tendency of mental dispersion). 
This is the best way for beginners to 
confrol and pacIfy their mind by counting 
therr breathing In and out. 

Năm phép quán theo Phật Giáo Nguyên 
Thủy. Trong kinh Trung A Hàm, Đức Phật 
đã chỉ vạch 5 điều mà hành giả cần quán 
chiếu, để loại trừ những tư tưởng bất 
thiện, tâm trở lại an trụ vững vàng và 
vắng lặng, hợp nhất và định vào để mục 
mà mình đang quán chiếu, để tự mình làm 
chủ lấy con đường mà tiến trình tư tưởng 
mình đã trải qua. Tự mình cắt ha tham ái 
và trọn vẹn tháo gỡ thằng thúc phát sanh 
bởi tham ái. Làm được như vậy là tự mình 
đã khắc phục ngã mạn và chấm dứt khổ 
đau—The five meditations for setting the 


Ù 


2) 


1702 


minh in the Theravada Buddhism. In 
Maljhima Nikaya, the Buddha pointed out 
five things a cultivator should always 
reflect 
thoughts, and to help the mind stand firm 
and calm, 
concentrated within 


on 1n order fo remove evil 
unfied and 
subJect of 
meditaton. To accomplish these, that 
meditator 1s called the master of the paths 
along which thoughts travel. He thinks the 
thoupht that he wants to think. He has cut 
off craving and removed the fetter fully; 
mastering pride he has made an end of 
suffering: 
Nếu khi suy niệm về 
những tư tưởng xấu xa tội lỗi, bất thiện, 
kết hợp với tham sân si phát sanh đến 
hành giả, để loại trừ những tư tưởng bất 
thiện ấy, vị nầy nên hướng tâm suy niệm 
về một đề mục khác có tính cách thiện 
lành. Chừng ấy tâm bất thiện bị loại trừ. 
Do sự loại trừ nây, tâm trở lại vững vàng 
an trụ, và trở nên vắng lặng, hợp nhất và 
định vào để mục mình đang quán chiếu: If 
throuph reflection on an object, evIl, 
unwholesome thoughts associated with 
desire, 
meditator, in order to get rid of them he 
should reflect of another obJect which 1s 
wholesome. Then the evil, unwholesome 
thoughts are removed; they disappear. By 
their removal the mind stands firm and 
becoming calm, unified and concenfrated 
within his subject of meditation. 
Nếu khi đã hướng tâm về để mục khác có 
tính cách thiện lành mà những tư tưởng 
bất thiện vẫn còn phát sanh, hành giả nên 
suy xét về mối hiểm họa của nó như sau: 
“Quả thật vậy, những tư tưởng nầy của ta 
rõ ràng là bất thiện, đáng bị chê trách, và 
chúng sẽ đem lại quả khổ.” Chừng ấy, 
những tư tưởng bất thiện sẽ bị loại trừ tan 
biến. Do sự loại trừ nầy mà tâm của hành 
giả trở lại vững vàng an trụ, và trở nên 


become 
1S 


một để mục mà 


hate and delusion arise in a 


3) 


4) 


vắng lặng, hợp nhất và định vào để mục 
mình đang quán chiếu: If the evil thoughts 
stll arise in a meditator who reflects on 
another obJect which is wholesome, he 
should consider the disadvanfages of evil 
thoughts thus: “Indeed, these thoughts of 
mine are unwholesome, blameworthy, and 
bring painful consequences.” Then his evil 
thoughts are removed, they disappear. By 
their removal the mind stands firm and 
becoming calm, unified and concenfrated 
within his subJect of meditation. 

Nếu đã suy xét về hiểm họa của những tư 
tưởng bất thiện mà nó vẫn còn phát sanh, 
hành giả nên phát lờ đi, không để ý đến, 
không lưu tâm suy niệm về các pháp bất 
thiện ấy nữa. Chừng ấy những tư tưởng 
bất thiện sẽ bị loại trừ tan biến. Do sự loại 
trừ nầy mà tâm hành giả trở lại vững vàng 
an trụ, và trở nên vắng lặng, hợp nhất và 
định vào để mục mình đang quán chiếu: 
If the evil thoughts still arise 1m a 
medifator thinks their 
disadvantages, he should pay no attention 
to, and not reflect on those evil thoughts. 
The the evil thoughts are removed, they 
disappear. By ther removal the mind 
síands firm and becoming calm, unified 
and concentrated withim his subject of 
medifation. 

Nếu đã không để ý đến, không lưu tâm 
suy niệm về các tư tưởng bất thiện ấy nữa, 
mà chúng vẫn còn phát sanh, hành giả nên 
suy niệm về việc loại trừ nguồn gốc của 
những tư tưởng bất thiện ấy. Chừng ấy, 
những tư tưởng bất thiện bị loại trừ tan 
biến. Do sự loại trừ nầy mà tâm hành giả 
trở lại vững vàng an trụ, và trở nên vắng 
lặng, hợp nhất và định vào để mục mình 
đang quán chiếu: If the evil thoughts still 
arise in a meditator who pays no attention 
to and does not reflect on evil thoughts, he 
should reflect on removing the roof of 
thouphts. Then the  evi 


who OVe€T 


those 


1703 


unwholesome thoughts are removed, they 
disappear. By their removal, the mind 
stands firm and becoming calm, unified 
and concenfrated withim his subJect of 
medifation. 

Nếu đã suy niệm về việc loại trừ nguồn 
gốc của những tư tưởng bất thiện ấy mà 
chúng vẫn còn phát sanh, hành giả nên 
cắn răng lại và ép lưỡi vào đóc giọng, thu 
thúc, khắc phục và lấy tâm thiện kiểm 
soát tâm bất thiện. Chừng ấy, những tư 
tưởng bất thiện bị loại trừ tan biến. Do sự 
loại trừ nầy mà tâm hành giả trở lại vững 
vàng an trụ, trở nên vắng lặng, hợp nhất 
và định vào đề mục mà mình đang quán 
chiếu: If the evil thoughts still arise in a 
meditator who reflects on the removal of 
their root, he should with clenched teeth, 
and tongue pressed against his palate 
resfraint, overcome and control the evil 
mind with the good mind. Then the evil 
thoughts are removed, they disappear. By 
their removal the mind stands firm and 
becoming calm, unified and concenfrated 
within his subJect of meditation. 

Ngũ Đình Tứ Niệm: Ngũ Đình Tâm quán và 
Tứ Niệm Xứ nhằm giúp cho tâm định nh 
cũng như thoát khỏi ngũ dục và loạn tâm— 
Five meditaions and four foundations of 
mindfulness for settling the mind and ridding 1t 
of the five errors of desire, hate, Ignorance, 
self, and wayward or confused mind. 
(A) Ngũ Đình Quán: 
medifatons—See Ngũ Đình Tâm Quán. 
Tứ Niệm Xứ: Four foundatons of 
mindfulness—See Tứ Niệm Xứ. 

Ngũ Độ: Năm phương tiện đưa chúng sanh 
qua biển sanh tử— The five means of 
transporfation over the sea of mortality to 
salvation (five paramifas): 

(A) 

I) Bố thí: Almsgiving. 

2) Trì giới Commandment-keeping. 

3)_ Nhẫn nhục: Patience unđer provocation. 


5) 


Tâm Five 


(B) 


4) Tinh tấn: Zeal. 

5) Thiển định: Meditation. 

**. See Lục Độ Ba La Mật. 

(B) Năm vương quốc Ấn Độ hay năm tôn giáo 
lớn ở Ấn Độ The five kingdoms of 
anclent India or five great religions of 
India. 

Ngũ Độc: The five kysaya periods of 

turbidity, Impurity or chaoS: 

I) Kiếp độc: The kalpa ¡in decay, when it 

suffers deterloration and øIves rise to the 

ensung form—The defilement of the 
world-age, when war and natural disasters 
are rIfe. 

Kiến of view, 

egoilsm—The defilement of views, when 

1ncorrect, perverse thougphts and Ideas are 
predominant. 

Phiền não độc: The passions and delusions 

of desire, anger, stupidity, pride, and doubt 

prevalTEThe deflement of passions, 
when all kinds of transgressions are 
exalted. 

Chúng sanh độc: In consequence human 

TmIS€TIeS happIness 

decreaces—The defilement of the human 

being condition, when people are usually 
dissatisfied and unhappy. 

Mệnh độc: Human lifetime gradually 

diminishes to ten years—The defilement 

of the life-span, when the human life-span 
as a whole decreases. 

Ngũ Độn Sử: Panca-klesa—Năm thứ mê mờ 

ám độn bắt nguồn từ thân kiến mà sanh ra— 

Five dull, unintelligent, or síupid vices or 

tempfatilons—FIive envoys of sfupitity caused 

by the illusion of the body or self: 

I) Tham: Desire—Hankering after—Greed, 
which causes clinging to earthly life and 
things, therefore reincarnation. 


2) độc: Deterioration 


3) 


4) 


Increase and 


5) 


2) Sân: Anger or resentment. 
3) Sĩ: Stupidity or foolishness. 
4) Mạn: Arrogance. 

53) Nghĩ: Doubt. 


1704 


Ngũ Đồng Duyên Ý Thức: Ý thức cùng với 
năm thức khác duyên với năm cảnh —The 
conception wih the 
perceptions of the five senses. 


mental combines 


Ngũ Giả Danh Hảo Tâm Bố Thí Nhân: 
Năm loại người giả danh hảo tâm mà bố thí— 
Five kinds of people who pretend to gøIve out 
of goodness of theIr hearts. 


Ngũ Đức Tự Tứ: Năm đức tự tứ—Cử hành l) Miệng nói tốt, hoặc nói bố thí mà không 
nghi thức tự tứ cử tội trong ngày kết thúc an cư bao giờ chịu thực hành, chỉ là những lời 
kiết hạ The five virues require in a hứa trống rông: Talk of goodness or 
confessor at the annual confessional ending the giving, but they never carry out what they 
rainy retreat: say, only hollow speech or empty 
I) Bất Ái: Không luyến ái —Freedom from promises. - 
predilections. 2) Lời nói và hành động đều trái ngược nhau, 
2) Bất Nhuế: Không sân hận — Freedom tức là ngôn hành bất tương ưng: Speech 
from anger and actions contradict one another. 
3) Bất Bố: Không sợ hãi—Freedom from 3) Bố thí mà trong tâm luôn mong cầu được 
Tà : bồi hoàn bằng các sự đền ơn đáp nghĩa: 
4) Bất Sĩ: Không sỉ mê—- Freedom from Give but ther minds always hope that 
ignorance or not easily đeceived their actions will be compensated and be 
5) Trị tự tứ bất dữ tự tứ: Biết tự tứ và không TDEH HỆU EEOHEEDM SN 


biết tự tứ —Discernment of shirkers of 
confession. 
Ngũ Gia Sở Cộng: Năm nhà của chung hay 
tiền của thế gian đều có một thứ cám dỗ 
chung—The five classes of wealth 1n the world 
which have ther common prey, the wealth 


strugsled for by others: 

1) Vua: Rulers. 

2) Giặc: Thieves. 

3) Lửa: Fire. 

4) Nước: Water. 

53) Con ác: Prodigal sons 


Ngũ Gia Thất Tông: Năm nhà bảy phái, chỉ 
sự phân chia tông phái trong Thiền tông Trung 
Hoa. Thiền Tông Trung Hoa chia làm hai phái 
Bắc Thần Tú, Nam Huệ Năng. Bắc Thần Tú 
vẫn duy trì một tông không bị phân chia, Nam 
Huệ Năng chia ra làm bảy phái (Qui Ngưỡng, 
Lâm tế, Tào Động, Vân Môn, Pháp Nhãn, 
Hoàng Long và Dương Kỳ)—Divisions of the 
Chinese Zen or Meditative School. It divided 
ino Northern and Southern schools under 
Shen-Hsu and Hui-Neng respectively. The 
northern school continued as a unit, the 
southern divided Into seven secfs. 


4) Bỏ ra có một tấc mà muốn thâu vào một 
thước: Give little but want a great deal In 
refturn. 

Gieo trồng ít mà muốn đặng trái nhiều: 
Plant few seeds but wish to harvest 


5) 


abundance of fruits. 
Ngũ Giác: 
(A) Lầu năm góc: Pentagon. 
(B) Năm loại giác—The five states of bodhi 
or states of enlightenment: 
Bổn giác: Trí huệ hay sự hiểu biết tuyệt 
đối bên trong hay Bồ Đề vốn sẵn có trong 
mỗi người —Absolute eternal wisdom, or 
bodhi which possessed by everyone. 
Thủy giác: Thể giác hay trí huệ Bồ Đề 
trong giai đoạn cuối cùng, dựa vào công 
phu tu hành mà có—Bodhi In 1s Initial 
Sfaøes or In action, arising from right 
observances. 
Tương tự giác: Bổ Tát ở ngôi Thập Tín 
được giác thể tương tự như Thủy Giác— 
Bodhisattva-attainment of bodhi in action 
of the ten faiths. 
Tùy phần giác: Bồ Tát ở ngôi Thập Trụ, 
Thập Hành và Thập Hồi Hướng, từng 
phần được thủy giác—Further 


l) 


2) 


3) 


4) 


1705 


Bodhisattva-enlightenment in action of the 
ten erounds, ten necessary activifties and 
ten kinds of dedications, according to their 
capacify, attain Bodhi In 1(s final stages. 

3) Cứu cánh giác: Diệu Giác—Thành tựu 
viên mãn bổn giác—To reach the final or 
complete enliphtenment—To reach the 
perfect quiescent staøe of orginal bodhi. 

Ngũ Giải Thoát Luân: The five wheels of 

liberaton or salvation (the five mandala ¡n 

which are the Five Dhyani-Buddhas)—See 

Ngũ Phật. 

Ngũ Giải Thoát Thành Thục Tưởng: 

Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, 

có năm giải thoát thành thục tưởng— 

According to the Sangiti Sutta in the Long 

Discourses of the Buddha, there are five 

perceptions of making for maturlty of 

liberation: 

I) Vô Thường Tưởng: Anicca-sanna (p)— 
The perception of Impermanence. 

2) Khổ Tưởng Trong Vô Thường: Anicce- 
dukkha-sanna (p)—The perception of 
suffering in impermanence. 

3) Vô Ngã Tưởng trong Khổ: Dukkhe-anatta- 

(p)—The perception of 
1mpersonality In suffering. 

4) Đoạn Trừ Tưởng: Pahana-sanna (p)—The 
perception of abandoning. 

5) Vô Tham Tưởng: Viraga-sanna (p)—The 
perception of dispassion. 

Ngũ Giải Thoát Xứ: Vimuttayatanani (p)— 

FIve bases of deliverance—Theo Kinh Phúng 

Tụng trong Trường Bộ Kinh, có năm giải thoát 

Xứ —According to the Sangiti Sutta in the Long 

Discourses of the Buddha, there are five bases 

of deliverance: 

1) Giải Thoát Xứ Thứ Nhất—The first base 
of deliverance: Ở đây vị Tỳ Kheo, khi 
nghe bậc Đạo Sư, hay một vị đồng phạm 
hạnh đáng kính nào thuyết pháp, đối với 
pháp ấy, hiểu được nghĩa lý và văn cú. 
Nhờ vậy mà sanh khoan khoái, nhờ khoan 
khoái hỷ sanh. Nhờ hỷ tâm, thân khinh an 


sanna 


2) 


3) 


sanh. Nhờ thân khinh an, lạc thọ sanh. 
Nhờ lạc thọ, tâm được định tỉnh —Here, 
the teacher or a respec(ed fellow-disciple 
teaches a monk Dhamma. Anh he receIves 
the teaching, he gaIns a grasp of both the 
spirit and the letter of the teaching. At this, 
Joy arises In him, and from this Joy, 
delighf; and by this delight his sense are 
calmed, he feels happiness as a result, and 
with this happiness his mind 1s established. 
Ở đây vị Tỳ Kheo không nghe giáo pháp, 
nhưng vị ấy, theo điều đã nghe đã học từ 
trước, thuyết pháp một cách rộng rãi cho 
các người khác, vị ấy đối với pháp ấy, 
hiểu được nghĩa lý và văn cú. Nhờ vậy mà 
sanh khoan khoái, nhờ khoan khoái sanh 
hỷ. Nhờ hỷ tâm mà thân khinh an. Nhờ 
thân khinh an, lạc thọ sanh. Nhờ lạc thọ 
tâm được định tỉnh —Here a monk who 
has not heard the teaching, but In the 
course of teaching Dhamma to others he 
has learnt It by heart as he has heard 1t. At 
this, Joy arises in him, and from this Joy, 
delighf; and by this delight his senses are 
calmed, he feels happiness as a result, and 
with this happiness his mind 1s established. 
Giải Thoát Xứ Thứ Ba—The third base of 
deliverance: Ở đây vị Tỳ Kheo không 
được nghe bậc Đạo Sư hay một vị đồng 
phạm đáng kính nào thuyết pháp, cũng 
không theo điều đã nghe, điều đã học 
thuyết pháp một cách rộng rãi cho các 
người khác. Vị ấy theo điều đã nghe đã 
học, tụng đọc pháp một cách rõ ràng, do 
vậy đối với pháp ấy hiểu được nghĩa lý và 
văn cú. Nhờ hiểu được nghĩa lý và văn cú 
mà thân được khinh an. Nhờ thân khinh 
an, lạc thọ sanh. Nhờ lạc thọ, tâm được 
định tỉnh —-Here a monk who has not 
heard the teaching, but as he 1s chanting 
the Dhamma, Joy arises 1n him, and from 
this Jjoy, delight; and by this delipht his 
senses are calmed, he feels happiness as a 


4) 


5) 


1706 


result, and with this happiness his mind 1s 
established. 

Giải Thoát Xứ Thứ Tư—The fourth base 
of deliverance: Ở đây vị Tỳ Kheo, không 
nghe một bậc Đạo Sư hay một vị đồng 
phạm hạnh thuyết pháp; cũng không theo 
điều đã nghe đã học mà thuyết pháp rộng 
rãi cho các người khác; cũng không theo 
điểu đã nghe đã học, tụng đọc một cách 
rõ ràng. Vị ấy theo những điều đã nghe đã 
học, dùng tâm tầm cầu, suy tư, quán sát 
pháp ấy. Nhờ vậy mà đối với pháp Ấy 
hiểu được nghĩa lý và văn cú. Nhờ hiểu 
nghĩa lý và văn cú, khoan khoái sanh. Nhờ 
khoan khoái sanh, hỷ tâm sanh. Nhờ hỷ 
tâm, thân khinh an. Nhờ khinh an, lạc thọ 
sanh. Nhờ lạc thọ, tâm được định tỉnh: 
Here a monk who has not heard the 
teaching from a teacher or a respected 
fellow-disciple; nor has he taught the 
Dhamma; nor has he chanted the 
Dhamma; but when he applies his mind to 
the Dhamma, thinks and ponders over If 
and concentrates his affention on If, Joy 
arises in him, and from this Joy, delight; 
and by this delight his senses are calmed, 
he feels happiness as a result, and with 
this happiness his mind 1s established. 

Giải Thoát Xứ Thứ Năm —The fifth base 
of deliverance: Ở đây vị Tỳ Kheo không 
nghe bậc Đạo Sư hay một vị đồng phạm 
hạnh đáng kính nào thuyết pháp, cũng 
không theo điều đã nghe đã học thuyết 
giảng một cách rộng rãi cho các người 
khác, cũng không theo điều đã nghe đã 
học dùng tâm tầm cầu, suy tư, quán sát, 
nhưng vị Tỳ Kheo ấy khéo nắm giữ một 
định tướng, khéo tác ý, khéo thọ trì, khéo 
thể nhập nhờ trí tuệ, nên đối với pháp ấy 
hiểu được nghĩa lý và văn cú. Nhờ hiểu 
được nghĩa lý và văn cú, nên khoan khoái 
sanh. Nhờ khoan khoái sanh, hỷ tâm sanh. 
Nhờ hỷ tâm, thân khinh an. Nhờ thân 
khinh an, lạc thọ sanh. Nhờ lạc thọ, tâm 


định tỉnh —-Here a monk who has not 
heard the teaching from a teacher or a 
respected fellow-disciple; nor has he 
taught the Dhamma; nor has he chanted 
the Dhamma; nor has he thought or 
pondered over the Dhamma; but when he 
has properly ørasped some concenfraftion- 
sen (samadhinimitam) has well 
considered 1t, applied his mind to 1t 
(supadharitam), and has well penetrated 1t 
wih wisdom (suppatividdham-pannaya). 
At this, Joy arises in him, and from this 
Joy, delipht; and by this delight his senses 
are calmed, he feels happiness as a result, 
and with this happimness his mind 1s 
established. 

Ngũ Gián Sắc: See Ngũ Sắc. 

Ngũ Giáo: Năm giáo phái của tông Hoa 

Nghiêm. Có hai nhóm —The five divisions of 

Buddhism according to the Hua-yen School. 

There are two ørOups: 

(A) Từ sư Đỗ Thuận xuống đến sư Hiển 
Thủ—From Tu-Shun down to Hsien- 
Shou: 

I1) Tiểu Thừa Giáo: Theravada (skt—Phái 
Tiểu Thừa Theravada giải thích về “ngã 
không,” chư pháp là có thật, và niết bàn là 
đoạn diệt (dành cho hạng chúng sanh có 
căn cơ thấp kém nhỏ nhoi). Giáo lý nầy 
thuộc kinh điển A Hàm. Mặc dù chúng 
phủ nhận sự hiện hữu của một bản ngã cá 
biệt, lại chủ trương thực hữu và thừa nhận 
sự hiện hữu của tất cả pháp sai biệt hay 
pháp hữu. Theo kinh điển nầy thì Niết 
Bàn là cứu cánh diệt tận, nhưng lại không 
thấu triệt về tính cách bất thực (pháp 
không) của chư pháp. VỀ duyên khởi, 
luận, giáo lý nầy thuộc về nghiệp cảm 
duyên khởi —The Doctrine of the Small 
Vehicle or Hinayana. The Hinayana 
corresponds to the Agama sutras which 
1nterpret that the self is without substance, 
the separate elements or dharmas are real, 
and nirvana 1s their total annihilation. This 


2) 


a) 


1707 


doctrine refers to the teaching of the four 
Agamas. Althouph they deny the 
existence of the personal self (pudgala- 
sunyata), they are realistic and admit the 
existence of all separate elements 
(dharma). They hold that Nirvana 1s total 
extinction, and yet they do not understand 
much of the unreality of all elements 
(dharma-sunyata). As to the causation 
theory, they attribute it to action- 
1nfluence. 

Đại Thừa Thủy Giáo: Khởi thủy Đại 
Thừa, được chia làm hai chi (giáo lý dạy 
cho những người vừa bước lên Đại Thừa). 
Cả hai đều không thừa nhận sự hiện hữu 
của Phật tánh trong mọi loài, nên cả hai 
được xem như là nhập môn sơ thủy——The 
Elementary Doctrine of the Great Vehicle 
(Mahayana). The primary or elemenftary 
staøe of Mahayana is divided Into two 
seclons  Since neiher admis the 
existence of the Buddha-nature (Buddha- 
svabhava) 1n all beings, both 
considered to be elementary: 

Tướng Thủy Giáo: Giáo lý nhập môn y cứ 
trên sai biệt tướng của chư pháp, như Pháp 
Tướng Tông. Tướng Thủy Giáo phân tách 
về tánh đặc thù của chư pháp, được tìm 
thấy trong các kinh Du Già—The 
elementary doctrine based on the specific 
all (dharma- 
laksana), e.g., the Idealistic School or 
Dharmalaksana. Realisic Mahayana 
which analyzes the specific and distinct 
character of the dharmas, found 1n the 
Yogachara Sutras. 

Pháp Tướng tông nêu lên thuyết A-Lại-Da 
duyên khởi trên nền tẳng pháp tướng và 
không biết đến nhất thể của sự và lý. Vì 
tông nầy chủ trương sự sai biệt căn để của 
năm hạng người, nên không thừa nhận 
rằng mọi người đều có thể đạt đến Phật 
quả—The Dharmalaksana School sets 
forth the theory of causation by Ideation- 


are 


character of elements 


b) 


3) 


sdore (Alaya-vijnana) on the basis of 
phenomenal charateristics (laksana) and 
does not recognize the unity of fact and 
principle. Also, since 1t maintains the basic 
distinction of five specles of men, 1t does 
not admt that all atfain 
Buddhahood. 

Không Thủy Giáo: Giáo lý nhập môn y cứ 
trên sự phủ định về tất cả các pháp hay 
pháp không, như Tam Luận Tông. Không 
Thủy Giáo dạy về lẽ không của chư pháp, 
được tìm thấy trong các kinh Bát Nhã— 
The clementary doctine based 
negaton of all elements or dharma- 
sunyafa, e.g., San-Lun School. This 1s the 
Idealistic Mahayana that holds all dharmas 
are non-substantial, found In Prajna or 
Wisdom Sutras. 

Tam Luận tông chủ trương thiên chấp về 
“Không” trên căn cứ của “tự tánh” 
(Svabhava-alaksana) hay tánh vô tướng 
không có bản chất tổn tại, nhưng lại thừa 
nhận nhất thể của hữu, nên tông nầy xác 
nhận rằng mọi người trong tam thừa và 
năm chủng tánh đều có thể đạt đến Phật 
quả—The San-Lun holds the one-sided 
view of “Void” 
nature” or no abiding nature, but admitting 
the unity of being and non-being, 1t affirms 
that men of the three vehicles and the five 
specles are all able to attain Buddhahood. 
Đại Thừa Chung Giáo: Đại Thừa trong 
giai đoạn cuối dạy về Chân Như 
(dharmatathata) và Phật tánh phổ quát, 
dạy về lẽ chân như bình đẳng, và khả 
năng thành Phật của chúng sanh, tìm thấy 
trong Kinh Lăng Già, Đại Bát Niết Bàn 
hay Đại Thừa Khởi Tín Luận, vân vân. 
Giáo lý nầy thừa nhận rằng tất cả chúng 
sanh đều có Phật tánh và đều có thể đạt 
đến Phật quả. Thiên Thai tông theo giáo 
lý nầy. Chân lý cứu cánh Đại Thừa được 
trình bày bằng giáo lý nầy. Do đó, nó 
được gọi là giáo lý thuần thục hay Thục 


men can 


On 


on the basis of “own 


4) 


a) 


b) 


1708 


Giáo. Trong thủy giáo, sự và lý luôn tách 
rời nhau, trong khi ở chung giáo, sự lúc 
nào cũng là một với lý, hay đúng hơn cả 
hai là một. Như Lai Tạng Duyên Khởi là 
đặc điểm của giáo lý nầy. Nó cũng còn 
được gọi là Chân Như Duyên Khởi —The 
Fmal Mahayana teaching, or the 
Mahayana In Ifs final staøe which teaches 
the Bhutatathata 
Buddhahood, or the essentially true nature 
of all things and the ability of all beings to 
atain Buddhahood. This 1s the fñnal 
metaphysical concepts of Mahayana, as 
presented In the Lankavatara Sutra, the 
Mahaparinirvana text, and the Awakening 
of Faith, etc. This doctrine asserts that all 
living beings have Buddha-nature and can 
attain Buddhahood. The T”1en-T”ai School 
adheres to this doctrine. By this teaching 
the Ulimate Truth of Mahayana 1s 
expounded. Therefore, 1t is called the 
Doctrine of Maturity. As It aprees with 
reality, 1t also called the True Doctrine. In 
the elemenfary doctrine, fact and principle 
were always separate, while In this final 
doctrine, fact 1s always identified with 
principle, or in short, the two are one. The 
theory by Matix of the 
Thuscome 1s special to this doctrine. Ït 1s 
also called the theory of causatlon by 
Thusness or Tathafta. 

Đại Thừa Đốn Giáo: The Abrupt Doctrine 
of the Great Vehicle. 

Giáo lý nầy chỉ cho ta sự tu tập không cần 
ngôn ngữ hay luật nghi, mà gọi thẳng vào 
trực kiến của mỗi người—This means the 
traning without word or order, directly 
appealing to one”s own I1nsIght. 

Giáo lý nầy nhấn mạnh đến “trực kiến,” 
nhờ đó mà hành giả có thể đạt đến giác 
ngộ viên mãn tức khắc. Tất cả văn tự và 
ngôn ngữ đều đình chỉ ngay. Lý tánh sẽ tự 
biểu lộ trong thuần túy của nó, và hành 
động sẽ luôn luôn tùy thuận với trí huệ và 


and unIversal 


causation 


c) 


d) 


5) 


tri kiến —This teaching emphasized on 
one”s own Insipht by which one can attain 
enliphtenment all at once. All words and 
speech will stop at once. Reason will 
present 1(self in i(s purify and action wIll 
always  comply 
knowledge. 

Đốn giáo bằng chánh định nơi tư tưởng 
hay niềm tin chứ không bằng tu trì thiện 
nghiệp. Giáo lý nầy dạy cho người ta 
chứng ngộ tức thì dựa trên những giảng 
giải bằng lời hay qua tiến trình thực hành 
tu tập cấp tốc, ầm thấy trong Kinh Duy 
Ma Cật-The Mahayana Immediate, 
abrupt, direct, sudden, or Intuitive school, 
by right concenfration of thought, or faith, 
apart from good works (deeds). This 
teaching expounds the abrupt realization 
of the ulimate truth without relying upon 
verbal explanations or progression through 
Varlous sfapes Of practice, 
Vimalakiri Suta. 

Giáo lý nầy chủ trương nếu tư tưởng 
không còn mống khởi trong tâm của hành 
giả thì người ấy là một vị Phật. Sự thành 
đạt nây có thể gặt hái được qua sự im 
lặng, như được Ngài Duy Ma Cật chứng 
tỏ, hay qua thiển định như trường hợp của 
Tổ Bồ Đề Đạt Ma, sơ tổ Thiển Tông 
Trung Hoa—This doctrine holds that If 
thought ceases fo arise In one”s mind, the 
man 1s a Buddha. Such an attainment may 
be gained through silence as shown by 
Vimalakirti, a saintly layman In Vaisali, or 
through medifaton as In the case of 
Bodhidharma, the founder of Chinese 
Chˆan School. 

Viên Giáo: Viên giáo dạy về Nhất Thừa 
hay Phật Thừa. Viên giáo Hoa Nghiêm, 
phối hợp tất cả làm thành một tông, được 
tìm thấy trong các Kinh Hoa Nghiêm và 
Pháp Hoa. Có hai trình độ của Đại Thừa 
Viên Giáo—The Round Doctrine of the 
Great Vehicle or the Perfect teaching 


with wisdom and 


found ¡n 


a) 


ii) 


1709 


expounds the One Vehicle, or the Buddha 
Vehicle. The complete or perfect teaching 
of the Hua-Yen, combining the rest Into 
one all-embracing vehicle, found in the 
Avatamsaka and Lotus Sutras. There are 
two grades of the round or perfect 
doctrine. 

Nhất Thừa Đồng Giáo: One Vehicl of the 
Identical Doctrine—Trong đó nhất thừa 
được giảng thuyết bằng phương pháp đồng 
nhất hay tương tự với cả ba thừa. Nhất 
Thừa của tông Hoa Nghiêm bao gồm tất 
cả các thừa. Tuy nhiên, tùy theo căn cơ 
mà giảng ba thừa để chuẩn bị cho những 
kẻ khát ngưỡng. Cả ba đều tuôn chảy từ 
Nhất Thừa và được giảng dạy bằng 
phương pháp đồng nhất như là một. Theo 
tông Hoa Nghiêm thì ba thừa nầy là ——In 
which the One Vehicle 1s taught an 
1dentical or similar method with the other 
three Vehicles. The One Vehicle of the 
Avatamsaka School 1s inclusive of all 
Vehicles. However, for the convenience 
the three vehicles are taught to prepare 
the aspiran(s. The three flow out of the 
One Vehicle and are taught the 
1dentical method as the one. The three 
Vehicles recognized by the Avatamsaka 
School. 

Tiểu Thừa: Hinayana (skt—The Small 
Vehicle. 


in 


Đại Thừa Tiệm Giáo: The Gradual 
Mahayana. 

Đại Thừa Thủy Giáo: The Elementary 
Mahayana. 

Đại Thừa Chung Giáo: The Final 
Mahayana. 


Đại Thừa Đốn Giáo: The Abrupt Doctrine 
of the Great Vehicle. 

Nhất Thừa Biệt Giáo: Trong đó nhất thừa 
được nêu lên hoàn toàn khác biệt hay độc 
lập với những thừa khác như trường hợp 
giáo lý Hoa Nghiêm trong đó nói lên học 
thuyết về thế giới hỗ tương dung nhiếp. 


(B) 


Ù 


2) 


3) 


) 


5) 


+ 


Nhất Thừa cao hơn ba thừa kia. Nhất thừa 
là chân thật còn ba thừa được coi như là 
quyển biến (tam quyển nhất thật): One 
Vehicle of the Distinct Doctrine in which 
the One Vehicle 1s set forth entirely 
distinct or ¡ndependent from the other 
Vehicles, as in the case of the teaching of 
the Avatamsaka School, in which the 
doctrine of the world of totalistic harmony 
mutually relating and penetrating 1s set 
forth. The One Vehicle 1s higher than the 
other three. The One Vehicle 1s real while 
the three are considered as temporary. 
Theo Khuê Phong—According to Kuei- 
feng: 

Nhân Thiên Giáo: Những ai giữ ngũ giới 
sẽ tái sanh trở lại vào cõi người và những 
ai hành thập thiện sẽ được tái sanh vào 
cõi trời —Rebirth as human beings for 
those who keep the five commandments 
and as devas for those who keep the ten 
commandmens. 

Tiểu Thừa Giáo: See Tiểu Thứa Giáo in 
(A). 

Đại Thừa Pháp Tướng: See Đại Thừa 
Thủy Giáo (a). 

Đại Thừa Pháp Tướng Giáo: See Đại 
Thừa Thủy Giáo (b). 

Nhất Thừa Hiển Tính Giáo: Trình bày 
Phật tánh phổ quát. Nhất Thừa Hiển Giáo 
bao gồm cả Đại thừa chung giáo, Đốn 
giáo và Viên giáo—The one vehicle 
which reveals the universal Buddha- 
nature. It Includes the Mahayana 1n Its 
stage, the the 
complete or perfect teaching of the Hua- 
Yen. 

For more Information, please see Ngũ Thời 
Giáo. 


final Immediate and 


Ngũ Giáo Chương: Công trình của Đại sư 
Pháp Tạng thời nhà Đường giải thích giáo 
nghĩa của Ngũ Giáo —The work prepared by 
Fa-Tsang of the T”ang dynasty, explaining the 
doctrine of the five schools. 


1710 


Ngũ Giáo Hoa Nghiêm: See Ngũ Giáo. 
Ngữ Giới: (sk)—Eive 
Precepts—Trong cả hai trường phái Nguyên 
Thủy và Đại Thừa, Đức Phật dạy các đệ tử 
của Ngài, nhất là Phật tử tại gia giữ gìn ngũ 
giới Dù Kinh Phật không đi vào chi tiết, 
nhưng các đạo sư cả hai trường phái đã giải 
thích rất rõ ràng về năm giới nầy-——In both 
forms of Buddhism, Theravada and Mahayana, 
the Buddha taught his disciples, especially lay- 
disciples to keep the Five Precept(s. Although 
details are not given ¡in the canonical texfs, 
Buddhist teachers have offered many good 
1nterprefations about these five precepts: 
() Nghĩa của ngũ giớ—The meanings of 
Panca-veramani: 
(A) The five commandments of Buddhism 
(against murder, theft, lust, lying and 
drunkenness)—Năm giới cấm của Phật tử 
tại gia và xuất gia, tuy nhiên Phật chế ngũ 
giới đặc biệt cho những Phật tử tại gia. 
Người trì giữ năm giới sẽ được tái sanh 
trở lại vào kiếp người (giới có nghĩa là 
ngăn ngừa, nó có thể chận đứng các hành 
động, ý nghĩ, lời nói ác, hay đình chỉ các 
nghiệp báo ác trong khi phát khởi. Năm 
giới là điểu kiện căn bản làm người, ai 
giữ tròn các điều kiện cơ bản nầy mới 
xứng đáng làm người. Trái lại thì đời nầy 
chỉ sống bằng thân người, mà phi nhân 
cách, thì sau chết do nghiệp cảm thuần 
thục, khó giữ được thân người, mà phải 
tái sanh lưu chuyển trong các đường ác 
thú. Do đó người học Phật, thọ tam 
quy/Saranagamana, phải cố gắng trì ngũ 
giớl/Panca-veramana)—The five basic 
commandments of Buddhism—The five 
basc prohibiions binding all 
Buddhists, and laymen alike; 
however, these are especlally for lay 
disciples. The observance of these five 
ensures rebirth In the human realm: 
Không sát sanh: Pranatipataviratih (skÙ—— 
Panatipata (p). 


Panca Veramani 


on 
monks 


l) 


a) Không sát sanh hay tàn hại sinh mạng của 
loài hữu tình. Trong giới luật thì giới nầy 
đứng đầu. Không sát sanh còn có nghĩa là 
không cố tâm giết hại sinh mạng, dù cho 
sanh mạng ấy là sinh mạng của loài vật, 
vì loài vật cũng biết đau khổ như chúng ta. 
Trái lại, phải luôn tôn trọng và cứu sống 
sinh mạng của muôn loài. Đức Phật đã 
dạy “tội ác lớn không gì bằng giết hại sinh 
mạng; công đức lớn không gì bằng cứu 
sống sinh mạng.”—Not to take life— 
Against murder—Not to kill or InJure any 
living being—Refraining from taking life. 
This 1s the first of the five commandmehns. 
Pranatipata-viratih also means not to have 
any Intention to kill any living being; this 
ineludes animals, for they feel pain Just as 
human do. Ôn the confrary, one must lay 
respect and save lives of all sentient 
beings. The Buddha always taught In his 
sutras: “he greatest sin 1s killing; the 
highest merit 1s to save senfient lives.” 

Theo Hòa Thượng Dhammananda trong 
Những Hạt Ngọc Trí Tuệ Phật Giáo, sự 
cấm lấy đi mạng sống không những chỉ 
cho loài người mà cho tất cả các sinh vật 


b) 


thuộc mọi loài, cả lớn lẫn bé, từ con sâu 
con kiến. Mỗi ngày, một số lớn súc vật bị 
giết để làm thực phẩm, người ăn thịt 
nhiều, trong khi người ăn chay lại ít. Trong 
lãnh vực khoa học, nhiều con vật được 
dùng trong nhiều cuộc khảo cứu và thử 
nghiệm. Trong lãnh vực hành pháp, vũ khí 
được xử dụng để diệt tội phạm. Những cơ 
quan bảo vệ luật pháp trừng trị kẻ phạm 
pháp. Những kẻ hiếu chiến xử dụng vũ 
khí để giết hại lẫn nhau. Những hành 
động kể ra trên đây là những thí dụ không 
bị coi là bất hợp pháp hay đi ngược lại lễ 
lối sinh hoạt hằng ngày trên thế giới. Thật 
ra, người ta còn có thể cho là sai khi cấm 
làm những hành động đó. Ngày nay nhiều 
động vật bị cấy những vi trùng, và nhờ 
những vi trùng, những mâm bệnh, và 


1711 


nhiều loại vi trùng đã được khám phá. 
Hầu hết mọi thứ đều chứa vi trùng, ngay 
cả đến nước uống. Tuy có một phân lớn 
những Đất tịnh được ngăn lại bởi máy lọc, 
vi trùng vẫn qua được. Cho nên vô số vi 
trùng vào trong cuống họng ta với mỗi 
ngụm nước. Cũng giống như vậy với thuốc 
men, bất cứ lúc nào thuốc men được dùng 
đến, vô số vi trùng bị giết. Những vi trùng 
có được coi như là chúng sinh hay không 
phải là chúng sinh? Nếu như vậy, không ai 
có thể hoàn toàn tuân theo giới nầy được. 
Ngoài ra có một số người quan niệm là 
người không giết mạng sống con vật cũng 
nên không ăn thịt, vì ăn thịt là khuyến 
khích người khác sát sanh, tội cũng không 
kém gì người giết—According to Most 
Venerable Dhammananda In the Gems of 
Buddhism Wisdom, the prohibition against 
the taking of any life applies not only to 
humanity but also to creatures of every 
kind, both big and small; black ants as well 
as red ants. Each day a vast number of 
animals are slaughtered as food, for most 
people eat meat, while vegeferIans are not 
common. In the field of science, animals 
many 
experiments. In the administrative field, 
arms are used In crime suppression. Law 
enforcement  agencles punish 
breakers. Belligerents at war use arms fo 
destoy one another. The actions cited 
here as wxamples are not regarded as 
1llegal or as running counter to normal 
worldly practice. Indeed, 1t may even be 
considered wrong to abstain from them, as 
1s the case when constables or soldiers fail 
police military duties. 
Nowadays many kinds of animals are 
known to be carriers of microbes and, 
thanks to the microscope, øerms and many 
sorfs of  microbes have been detected. 
Almost everythinng confains them, even 
drinking water. Only the larger Impurities 


are used ïn researches and 


law 


in the1r OF 


+ 


2) 


+ 


are caught by filter; microbes can pass 
through. So Infinite microbes pass Into our 
throats with each draught of water. Ït is the 
same medicines. Whenever they are used, 
eiher externally or Internally, they 
destoy myriads of microbes. Are these 
microbes to be considered as living beings 
in the sense of the first sila or are they 
nof? lÝ so, perhaps no one can fully 
comply with it. Besides, some are of the 
opinon that people who refrain from 
taking the life of animals should also 
refrain from eating meat, because If 
amounfs to encouraging slaughter and 1s 
no less sinful according to them. 

For more Information, please see Sát Sinh, 
and Không Sát Sinh in Vietnamese- 
English Section. 

Không trộm cắp: Adattadanaviratih 
(sk)——Adinnadana (p)—Lấy bất cứ thứ gì 
mà không được cho bởi chủ nhân hay trộm 
cắp cũng sai ngay cả về mặt pháp lý. 
Không trộm cắp có nghĩa là không trực 
tiếp hay gián tiếp phỉnh gạt để lấy của 
người. Trái lại còn phải cố gắng bố thí cho 
muôn loài. Đức Phật đã từng dạy “họa lớn 
không øì bằng tham lam; phước lớn không 
øì bằng bố th —Taking possession of 
anything that has not been given by Ifs 
owner or stealing, Is also wrong, even 
legally speaking. Not to steal—AgaInst 
theftNot to take anything which does 
not belong to you or what 1s not given to 
you—Refraining from taking what 1s not 
given. Adattadana-virath means 
directly indirectly  taking 
belongings. On the confrary, one should 
gIve things, not only to human beinss, but 
also to animals. The Buddha always taught 
mm his sutras “desire brings great 
misfortune; øIving brings great fortune.” 
For more information, please Trộm Cấp, 
and Không Trộm Cắp in Vietnamese- 
English Section. 


nOf 


Or otherˆs 


3) 


+ 


4) 
a) 


1712 


Không tà dâm: Kamamithyacaradvirath 
(skÐ——Kamesu-micchacara (p)—Không tà 
dâm có nghĩa là không lang chạ với vợ 
hay chồng người, hoặc với người không 
phải là vợ hay chồng của mình. Gian dâm 
là sai. Người phạm tội gian dâm không 
còn được kính nể và không được ai tin 
cậy. Tà dâm dính líu tới những người mà 
mối liên hệ vợ chồng phải tránh theo tập 
tục, hay với những người cấm bởi pháp 
luật, hay bởi Pháp, là sai. Cho nên ép 
buộc bằng phương tiện vũ lực hay tiền 
bạc một người đã có gia đình hay người 
chưa có gia đình ưng thuận là tà dâm. Mục 
đích của giới thứ ba là gìn giữ sự kính 
trọng gia đình và mỗi người liên hệ để 
bảo vệ tính cách thiêng liêng bất khả xâm 
phạm—Not to engage In Iimproper sexual 
conduct. Aøgainst lust, not to commif 
adultery, to abstain from all sexual excess, 
or refraining from sexual misconduct. This 
includes not having sexual Intercourse 
with another”s husband or wife, or being 
Irresponsible in relationship. 
Adultery is wrong. One who commIts 1t 
does not command respect nor does one 
InspIre confidence. Sexual misconduct 
involving person with whom conjugal 
relations should be avoided to custom, or 
those who are prohibited by law, or by the 
Dharma, 1s also wrong. So 1s coercing by 
physical or even financial means a 
married or even unmarried person Into 
consenting to such conduct. The purpose 
of this thưd silia is to preserve the 
respectability of the family of each person 
concerned and to safeguard 1fs sanctity 
and Inviolability. 

Eor more information, please see Bất Dâm 
Dục, Tà Dâm, and Không Tà Dâm in 
Vietnamese-English Section. 

Không vọng ngữ: Mrsavadavrratih (skt)— 
Không nói dối bao gồm không nói lời độc 
ác, không nói lời thêu dệt, không nói lưỡi 


sexual 


hai chiều, không nói lời gian trá, như có 
nói không, không nói có. Trái lại, phải nói 
lời chân thật ngay thẳng hiển hòa, lợi 
mình lợi người. Tuy nhiên, trong những 
trường hợp đặc biệt, đôi khi người ta 
không thể nói được sự thật, chẳng hạn họ 
phải nói dối để khỏi bị hại, và bác sĩ nói 
dối để giúp đỡ tinh thần bệnh nhân. Nói 
dối vào những trường hợp như vậy có thể 
trái ngược với giới luật, nhưng không hẳn 
là trái ngược với lòng từ bi hay mục đích. 
Cấm nói dối mục đích là đem lại lợi ích 
hỗ tương bằng cách gắn vào sự thật và 
tránh sự xúc phạm bằng lời nói. Giống 
như vậy, lời phát biểu làm hại hạnh phúc 
người khác, chẳng hạn như lời nói hiểm 
độc, sỉ nhục, phỉ báng nhằm nhạo báng 
người khác và khoe khoang mình là người 
đáng tin, có thể là sự thật, nhưng những 
lời như vậy bị coi là sai vì chúng trái với 
giới luật —Not to lie, deceive or slander— 
Against lying, deceiving and slandering—— 
Refraining from lying speech. Not to lie 
includes not saying bad things, not 
ØOSSiping, not twisting sforles, and not 
Iying. On the contrary, one must use the 
ripht gentle speech, which gives benefit to 
oneself and others. However, sometimes 
they are unable to speak the truth; for 
instance, they may have to lie fo save 
themselves from harm, and doctors lie to 
bolster their patlents” morale. Lying under 
these circumstances may be confrary to 
the sila, but 1t is not entirely contrary to 
the loving-kindness and to 1ts purpose. 
This sila aims at bringing about mutual 
benefits by adhering to truth and avoiding 
verbal Simllarly, 
anothers well-being, for 
example, malicious, abusive or slanderous 
speech intended either to deride others or 
to vaunt oneself may be truthful, yet they 
must be regarded as wrong, because they 
are confrary to the sila. 


offences. ufterances 


harmful to 


b) 


+ 


5) 


a) 


b) 


1713 


Có bốn biểu hiện vọng ngữ—There are 
four committed by word: 

Nói dối: Musavada (p)—Lying. 

Nói đâm thọc hay nói lời hủy báng: 
Pisunavaca (p)—Slandering. 

Nói lời thô lỗ cộc cần: Pharusavaca (p)— 
Harsh speech. 

Nói lời nhãm nhí vô ích: Samphappalapa 
(p)—Erivolous talk. 

Eor more information, please see Bất 
Vọng Ngữ, Bất Ÿ Ngữ, and Vọng Ngữ in 
Vietnamese-English Section. 

Không uống rượu: Madyapanaviratihh 
(skÐ——Sura-meraya-maJJa-pamadatthana 
(p)—Không uống rượu, không uống những 
chất say, cũng như không dùng cần sa ma 
túy—Not to drink alcohol, refrain from 
1nfoxIcants, not to abuse drug. 

Rượu là thứ làm rối loạn tinh thần, làm 
mất trí tuệ. Trong hiện tại, rượu là nguyên 
nhân sanh ra nhiều tật bệnh; trong vị lai 
thì rượu chính là nguyên nhân của ngu sĩ 
mê muội. Kinh Phật thường ví rượu hại 
hơn thuốc độc. Muốn tu tập hay phát huy 
trí tuệ phải tuyệt đối không uống rượu. 
Ngoài ra, cũng không được dùng các thứ 
thuốc kích thích thần kinh như thuốc 
phiện—AIlcohol and other inftoxicating 
subsftances cause mental confusion and 
reduce memory. Not to drink Intoxicanfs 
(alcohol) means against drunkenness, to 
abstain from all Intoxicants, or refraining 
from strong drink and sloth-producing 
druøs. IÝ one wanfs to improve his 
knowledge and purify his mind, he should 
not to drink alcohol or take any drugs such 
as cocaine, which excites the nervous 
Sysfem. 

Đức Phật bảo chúng ta không nên dùng 
chất say. Có rất nhiều lý do tại sao phải 
giữ giới nầy. Một thi sĩ đã viết về người 
say như sau—The Buddha has asked us to 


refrain from Intoxicants There are a 


multifude of reasons as to why we should 
follow this precept. 
“Người say chối bỏ lẽ phải 
Mất trí nhớ 
Biến thể khối óc 
Suy yếu sức lực 
Lầm viêm mạch máu 
Gây nên các vết nội và ngoại thương 
bất trị 
Là mụ phù thủy của cơ thể 
Lầ con quỷ của trí óc 
Là kẻ trộm túi tiễn 
Lầ kẻ ăn xin ghê tởm 
Lầ tai ương của người vợ 
Là đau buôn của con cái 
Là hình ảnh một con vật 
Là kẻ tự giết mình 
Uống sức khỏe của người khác 
Và cướp đoạt sức khỏe của chính 
mình.” 
“Drunkenness expels reason, 
Drowns memory, 
Deface the brain, 
Diminish strength, 
Inflames the blood, 
Causes 
1nternal wounds. 
Is a witch to the body, 
A devil to the mind, 
A thief to the purse, 
The beggarˆs curse, 
The wife”s woe, 


incurable external and 


The children”s sorrow, 

The picture of a beast, 

And self murder, 

'Who drinks to otherˆs health, 
And rob himself of his own. 


c)  Ruợu đã từng được xem như là một trong 


những nguyên nhân chính của sự sa đọa 
và tinh thần con người. Hiện nay các loại 
ma túy được xem là độc hại và nguy hiểm 
hơn cả ngàn lần. Vấn đề nầy đã và đang 
trở thành vấn nạn trên khắp thế giới. 
Trộm cắp, cướp bóc, bạo dâm và lừa đảo 


+ 


qI) 


l) 


2) 


3) 


Ÿ) 


1714 


ở tầm mức lớn lao đã xãy ra do ảnh hưởng 
độc hại của ma túy —Alcohol has been 
described as one of the prime causes of 
man's physical and moral degradation. 
Currently heroin 1s considering a thousand 
times more harmful and dangerous. This 
problem ¡1s now worldwide. Thefts, 
robberies, sexual crimes and swindling of 
vast amgnitude have taken place due to 
the pernicious influence of drugs. 

For more Information, please see Không 
Uống Rượu ¡in Vietnamese-English 
Secton. 

Công Dụng Của Ngũ Giới: Ngũ giới giúp 
chúng ta những điều sau đây—The 
benefits of the five precepts. Observing of 
the five precepts will help us with the 
followings: 

Khiến cho đời sống chúng ta có phẩm chất 
hơn: Help make our lie have more 
quality. 

Khiến cho chúng ta được mọi người kính 
trọng: Help us obtain dignity and respect 
from others. 

Khiến cho chúng ta trở thành một thành 
viên tốt trong gia đình, một người cha 
hiển, mẹ tốt, con ngoan: Help make us a 
good member of the family, a good father 
or mother, a filial ch¡1d. 

Khiến chúng ta trở thành công dân tốt của 
xã hội: Help make us good citizens of the 
SOCI€fY. 


Ngũ Hạ Phần Kết: Theo Kinh Phúng Tụng 
trong Trường Bộ Kinh, có năm thứ Kết hoặc 
của Dục giới trong tam giới—According to the 
Sangtti Sutta In the Long Discourses of the 
Buddha, there are five bonds ¡in the lower 
desire-realms or the lower fetters which hold 


the individual in the realms of desire: 


(A) 
l) 


Tham Kết (Phiển não của tham dục): 
Desire—Sensual desire—Sensuality. 


2) 


3) 


4) 


5) 


(B 


` 


Ù 
2) 
3) 
4) 


5) 


Sân Kết (Sân Nhuế Kết —Phiển não của 
sự giận đỡ): Dislike—TII-will— 
Resentmert. 

Thân Kiến Kết (Phiển não của ngã kiến): 
Sakkaya-ditthi (p)—Thân kiến và tà kiến 
về tự ngã —Wrong view on Personality- 
belief, self, identity view, or egoIsm. 

Giới Thủ Kết (Phiển não của chấp thủ 
giới cấm hay tà kiến một cách phi lý): 
Silabbata-paramasa (p)—Heretical 
1deals—Attachment to rite and ritual— 
Distorted grasp of rules and vows—False 
tenets. 

Nghi Kết (Phiền não của sự nghi hoặc): 
Doubt—-Hoài nghi, không tin chắc về 
Phật, Pháp, Tăng và sự tu tập tam học, 
giới, định, huệ—Doubt about the Buddha, 
the Dharma, the Sangha and the 
cultivaton on the three of 
discipline, concenfration and wisdom. 
Theo Vi Diệu Pháp—According to 
Abhidharma: 

Tham Kết: Phiển não của tham dục— 


studies 


Desrre. 

Sân Nhuế Kết: Phiển não gây ra do sân 
giận—Dislike. 

Mạn Kết: Phiển não gây ra do ngã mạn 
cống cao—Pride. 

Tật Kết: Phiển não gây ra do tật đố— 
Envy. 

Xan Kết: Phiền não gây ra do tham lam 
bỏn xẻn—Stinginess. 


Ngũ Hải: Năm biển hay năm loại nghĩa phần 
trong vô tận viên minh tính hải mà Bồ Tát Phổ 
Hiền thấy được trong Kinh Hoa Nghiêm—The 
five “seas” or InfinifIes seen In a vision by P°u- 
Hsien In the Flower Adornment Sutra: 


l) 
2) 


3) 


Nhất thiết chúng thế giới hải: All the 
worlds. 

Nhất thiết chúng sanh hải: AlI the living 
beings. 

Pháp giới nghiệp hải: Universal karma. 


4) 


5) 


1715 


Nhất thiết chúng sanh dục lạc chư căn hải: 
The roots of desire and pleasure of all the 
living. 

Nhất thiết tam thế chư Phật hải: All the 
Buddhas, past, present, and future. 


Ngũ Hành: Năm hành——The five elements: 


(A) 


5) 


Theo Tứ Thư—According to the four 
Saint Books: 

Kmm: Metal. 

Mộc: Wood. 

Thủy: Water. 

Hỏa: Fire. 

Thổ: Earth. 

Theo Khởi Tín Luận—According to the 
Awakening of Faith: 

Bố Thí Hành: Almsgiving. 
Trì GIới Hành: 
commandments. 


Keeping the 
Nhẫn Nhục Hành: Patience under insult. 
Tinh Tấn Hành: Zeal or Progress. 

Thiền Định Hành: Meditation. 

Theo Kinh Niết Bàn—According to the 
Nirvana Sutra: 

Thánh Hành: Chỉ hành tu tập Giới Định 
Tuệ của chư Bồ Tát—Saintly 
bodhisattva deeds. 

Phạm Hành: Tu hành phạm hạnh của chư 
A-La-hán—Arhat or noble deeds. 

Thiên Hành: Bồ Tát nhờ vào chân lý mà 
thành diệu hạnh—Deva deeds. 

Anh Nhi Hành: Bồ tát dùng tâm từ bi thị 
hiện nhân thiên Tiểu thừa—Children's 
deeds or normal good deeds of men, devas 
and Hinayanists. 

Bệnh Hành: Bồ Tát vì lòng từ bi cứu độ 
mà hòa với chúng sanh, cũng có phiển 
não và bệnh khổ như chúng sanh— 
Sickness conditions, illness or delusions— 
Bodhisattvas enter into these lines of 


Or 


conduct and conditions fo save sentient 
beings. 


Ngũ Hiển: Five sages. 
Ngũ Hiển: See Ngũ Thông Thân. 
Ngũ Hình: The five punishments: 


5 
2) 
3) 


4) 
5) 


Tử hình: Death penalty. 

Chung thân: Life sentence. 

Cấm cố hữu hạn: Sentence for a limited 
term. 

Câu lưu: Detention. 

Phạt vạ: Fine. 


Ngũ Hoặc: Năm thứ mê mờ ám độn—The 
five fundamental passions and delusions: 


l) 
2) 


3) 


4) 


5) 


Tà kiến: Wrong views. 

Chấp vào dục giới: Clinging or attachment 
to the desire-realm. 

Chấp vào sắc giới: Clinging or attachment 
to the form-realm. 

Chấp vào vô sắc giới Clnging or 
attachmernt to the formless-realm. 

S¡ mê: The state of unenlightenment or 
1pnorance. 


Ngũ Học Xứ: Five rules of training—See 
Ngũ Giới. 

Ngũ Hối: The five stages in a penitential 
S€TVIC€: 

(A) Ngũ Hối Thiên Thai— The five stages in a 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


penitential service 1n T”Ien-T”a1 Sect: 

Sám Hối: Phát lồ sám hối tội lỗi đã qua 
để ngăn ngừa tái phạm —Confess of past 
sins and forbidding them for the future. 
Khuyến Thỉnh: Khuyến thỉnh thập phương 
chư Phật chuyển pháp luân: Appeal to the 
universal Buddhas to keep the law-wheel 
rolling. 

Tùy Hỷ: Tùy hỷ thiện tác hay đối với mọi 
thiện căn đều hoan hỷ tán thấn— 
ReJoicing over the øgood ¡n self and others. 
Hồi Hướng: Hồi hướng công đức hay đem 
tất cả thiện căn sở tu hướng vào chúng 
sanh và Phật đạo—Offering all one”s 
goodness to all the living and to the 
Buddha-way. 

Phát Nguyện: Thệ nguyện thành Phật 
bằng cách làm tất cả các hạnh lành, tránh 
tất cả các việc ác, thanh tịnh tâm ý và hồi 
hướng công đức hay phát nguyện tu trì tứ 
hoằng thệ nguyện—To vow to become a 
Buddha by doing all good deeds, avoiding 


1716 


all bad deeds, purifying the mind and 
bestowal of acquired merifs or resolve to 
observe and practice the four universal 
VOWS (magnanimous vows§). 


(B) Chân Ngôn Ngũ Hối: Năm pháp sám hối 
của tông Chân ngôn—The five stages in a 
penitental service 1n Shingon Sect— 
Shingon Sect divides the ten øgreat vows Of 
the Universadl Good Bodhisattva 
(Samantabhadra) ¡Into five sfages of 
penitenfial service: 

1) Qui Mệnh —Submission: 

a)_ Lễ Kỉnh chư Phật: Worship and respect all 
Buddhas. 

b) Xưng Tán Như Lai: Praise the Thus Come 
Ones. 

c) Quảng Tu Cúng Dường: Make abundanct 
offerings. 

2) Sám Hối: Sám hối nghiệp chướng— 
Repentance—repent misdeeds and mental 
hindrances or karmic obstacles. 

3) Tùy Hỷ: Tùy hỷ công đức —Rejoicing— 
Rejoice at others” merifs and virtues. 

4)_ Khuyến Thỉnh—Appeal to the Buddhas: 

a) Thỉnh Chuyển Pháp Luân: Request the 
Buddha to turn the dharma wheel. 

b) Thỉnh Phật Trụ Thế: Request the Buddha 
to remain In the world. 

c Thường Tùy Phật Học: Follow the 
teachinøs of the Buddha at all times. 

5) Hồi Hướng —Bestowal of all acquired 
m€TIfS: 

a) Hằng Thuận Chúng Sanh: Accommosate 
and benefit all sentient beinøss. 

b) Phổ Giai Hồi Hướng: Transfer merits and 


virtues universally. 

Ngũ Hội Niệm Phật: Năm cách niệm Phật 
A Di Đà do Sư Pháp Chiếu đời nhà Đường 
sáng lập ra—Five ways of Iintoning Amitabha 
established by Fa-Chao of the T”ang dynasty. 
Ngũ Hội Pháp Sư: See Ngũ Hội Niệm Phật. 
Ngũ Hội Pháp Sự Tụng: See Ngũ Hội 
Niệm Phật. 


Ngũ Huyền Nghĩa Tam Luận Tông: Theo 
Ngài Long Thọ Bồ Tát trong Trung Quán 
Luận, thì Nhị Đế Trung Đạo được bằng “Năm 
Huyền Nghĩa —According to Nagarjuna 
Bodhisattva in the Madhyamika Sastra, the 
Middle Path of the Twofold Truth 1s 
expounded by the “five terms.” 

1) Tục Đế Phiến Diện: The one-sided 
worldly truth— Chủ trương thuyết thực 
sinh thực điệt của thế giới hiện tượng— 
Maintains the theory of the real production 
and the real extinction of the phenomenal 
world. 

Chân Đế Phiến Diện: The one-sided 
higher truth-— Chấp vào thuyết bất diệt 
của thế giới hiện tượng—Adheres to the 
theory of the non-production and non- 
extinction of the phenomenal world. 

Trung Đạo Tục Đế: The middle path of 
worldly tru —Thấy rằng không có giả 
sinh hay giả diệt —One sees that there is a 
temporary production temporary 
extinction of phenomenon. 

Trung Đạo Chân Đế: The middle path of 
the higher truth—Giả bất sinh giả bất diệt 
hay thấy rằng không có giả sinh hay giả 
diệt One sees there Is neither 
Contemporary production 
confemporary extinction. 

Nhị Đế Hiệp Minh Trung Đạo: Nếu ta 
nhận định rằng không có sinh diệt hay bất 
sinh bất diệt thì đó là trung đạo, được biểu 
thị bằng sự kết hợp của tục đế và chân 
đế—One considers that there ¡s neither 
production-and-extinction nOoF 
production-and non-extinction, 1t 1s the 
middle path elucidated by the union of 
both popular and higher truths. 

Ngũ Hưởng: Ngũ phần hương—Lấy năm thứ 
hương ví với ngũ phần pháp thân—Five kinds 
Of incense——The five attributes of dharmakaya 
or spiritual body of the Tathagata—Five kinds 
Of Incense or fragrance, corresponding with the 
five kinds of dharmakaya: 


2) 


3) 


and 


4) 


nOT 


5) 


non- 


1717 


l1) Giới hương: The dharmakaya 1s above all 
moral conditIons. 
2) Định hương: The dharmakaya 1s tranquil 


and apart from all false ideas. 


3) Huệ hương: The dharmakaya 1s wise and 
OmnISCI€II. 

4 Giải thoát hương: The dharmakaya is free, 
unlimited, unconditoned, which ¡1s the 
Sfate Of nirvana. 

5) Giải thoát tri kiến hương: The dharmakaya 


has perfect knowledge. 
Ngũ Kết: Theo A Tỳ Đạt Ma Luận, có năm 
kết hay năm loại vọng hoặc giống như dây trói 
buộc chúng sanh vào luân hổi sanh tử— 
According to the Abhidharma, there are five 
bonds which bind men to mortality: 


1) Tham Kết: Tham lam—Desire. 

2) Sân Kết: nóng giận hay phẫn nộ—Hate. 

3) Mạn Kết: Kiêu mạn hay cậy mình khinh 
người—Pride. 

4) Tật Kết: Ghen ghét (với sự giàu sang hay 
hay ho của người)—Envy. 

5) Xan Kết: Bồn xẻn hay tham tiếc của cải— 


Grudging. 
Ngũ Kết Nhạc Tử: Một trong những thần 
nhạc của trời Đế Thích, người dùng sáo thủy 
tnh để thán Phật—-One of Indra”s 
musiclans who praised Buddha on a crystal 


tán 


lute. 

Ngũ Khan: Năm loại bủn xỉn—Five kinds of 
selfishness or meanness: 

1) Trụ Xứ Khan: Một mình ta ở đây, chẳng 
cho ai khác vào đây—This abode (house 
or place) 1s mine and no one else”s. 

Gia Chủ Thí Khan: Một mình ta ở nhà nầy 
làm việc bố thí, chứ chẳng ai khác—This 
almsgiving household is mine and no one 


2) 


else”s. 
Thí Khan: Một mình ta nhận của bố thí 
nầy—I am the only one who receive this 


3) 


alms. 
Dư Tán Khan: Một mình ta nhận sự tán 
thán nầy chứ chẳng ai khác—I am the 


4) 


only one who deserve this praise; no one 
else who deserves this. 

Pháp Khan: Một mình ta biết thâm nghĩa 
của kinh nầy chứ chẳng cho người khác 
biế——I am the only one who has the 
knowledge of truth, but I don't want to 
share with any one else. 

Ngũ Khổ: Năm nỗi khổ đau của con người— 
The five afflictions that are the lot of every 
man: 


5) 


I1) See Tứ Khổ. 

2) Ái Biệt Ly Khổ: Sufferings due to 
Separation (parting) from the loved ones— 
See Bát Khổ (5). 

3) Oán Tắng Hội Khổ: Sufferings due to 
meetng with the uncongenmial (the 
hated)—See Bát Khổ (6). 

4) Cầu Bất Đắc Khổ: Sufferings due to 
unfulflled wishes, or failure in one”s 
aims—See Bát Khổ (7). 

53) Ngũ Ấm Thạnh Suy Khổ: Sufferings due 


(O the raging aggregates, Or sufferings 
caused by the five skandhas—See Bát 
Khổ (8). 

Ngũ Kiến Thô Thiển: Five gross servants: 

1) Tham: Greed. 

2) Sân: Anger. 

3) Sĩ: Stupidity. 

4) Mạn: Atrrogance. 

53) Nghi: Doubt. 

Ngũ Kiến Vi Tế: Panca drstayah (sk)—Năm 

loại kiến giải sai lầm, trái với đạo pháp—The 

fñive sharp wrong sharp 

servants—FIve sharp views: 

1A) Thân kiến: Chẳng biết rằng thân nầy 
chẳng thường hằng, chỉ do năm uẩn giả 
hợp—VIew of the body—The view that 
there 1s a real and permanent body or 

IB) Ngã kiến: Cho rằng có một bản ngã 
trường tồn—View of egoism—The view 
that there 1s a real self or ego, or 

1C) Ngã kiến sở: Cho rằng có cái sở hữu thật 
của mình và của người —View of mine 


VIews—FIve 


1718 


and thne—The view that there 1s a real 

mine and thine. 
2) Biên kiến: Chấp rằng chết rồi là đoạn tuyệt 
hoặc có thân thường trụ sau khi chết— 
Extreme View (of extinction and/or 
permanence)—Being preJudiced to one 
extreme or another. 
Tà kiến: Phủ nhận lý nhân quả—Perverse 
view which denying cause and effect— 
Deviant views. 
Kiến thủ: Chấp lấy đủ mọi tri kiến thấp 
kém mà cho rằng hay rằng tuyệt —The 
View Of grasping at views—Stubborn 
perverted views, viewing inferior thing as 
Superilor, or counting the worse as the 
better 
Giới cấm thủ: Chấp trì những giới cấm 
phi lý mà cho là con đường để đi đến cõi 
Niết Bàn—View of grasping at precepts 
and prohibitons—Rigid view in favor of 
TIporous ascetic prohibifIons. 
Ngũ Kiếp Tư Duy: Năm kiếp tư duy—Đức 
Phật A Di Đà đã trải qua năm kiếp tư duy 
trước khi lập ra bốn mươi tám lời bổn 
nguyện—The five kalpas spent by Amitabha 
thinking out and preparing for his forty-eipht 
VOWS. 
Ngũ Kiết: The five bonds to mortality: 
Tham dục: Desire. 


3) 


4) 


5) 


2) Sân hận: Hate. 

3) Ngã mạn cống cao: Pride. 

4) Đố ky: Envy. 

5) Ghen ghét: Grudging. 

Ngũ Kim: The five metals: 

l1) Vàng: Gold. 

2) Bạc: Silver. 

3) Đồng: Copper. 

4) Sắt: Iron. 

5) Chì: Lead. 

** Number (Š) 1s sometimes also 
mentfioned as Thiết (tin). 

Ngĩ Kinh: The five clasics (from 

Confucius). 


Ngũ Linh: Năm loại chuông được dùng trong 
trường phái Chân Ngôn tại Nhật —The five 
kinds of bells used by the Shingon In Japan: 


1) Ngũ Điểm Linh: Chuông năm điểm—The 
five-pronged bell. 

2) Báu Linh: The Precious bell. 

3) Nhứt Điểm Linh: The one-pronged bell. 

4) Tam Điểm Linh: The three-pronged bell. 

5) Tháp Linh: Tháp linh được đặt chính giữa, 


còn tất cả những chuông khác được đặt ở 
các góc của bàn thờ —The bell of the 
stupa which ¡1s placed in the centre while 
other bells are placed at four corners of 
the altar. 

Ngũ Loại Thiên: See Ngũ Thiên. 

Ngũ Loại Thuyết Pháp: See Ngũ Chủng 

Thuyết Nhân. 

Ngũ Lợi Sử: Năm thiện nghiệp—The five 

higher wholesome deeds: 

(A) 


l1) Không tham: No greed. 

2) Không sân: No hatred (hate). 

3) Không sĩ: No stupidity. 

4) Không ngã mạn cống cao: Nor pride nor 
arrogance. 

53) Không nghi hoặc: No doubt. 

(B) 

I1) Thân kiến: The wrong views or illusion of 
the body or self. 

2) Biên kiến: The extreme views. 

3) Tà kiến: Wrong views. 

4) Thủ kiến: Wrong views in self-grasping. 

5) Giới kiến: Wrong views in understanding 


the precepts. 

Ngũ Luân: The five wheels or things that 

turn: 

(A) Năm qui tắc luân lý trong thời phong 
kiến—The ve moral obligations in the 
feudal regIme: 


1) Quân thần: Between king and subject. 
2) Phụ tử: Between father and son. 

3) Phu phụ: Between husband and wffe. 
4) Huynh đệ: Between brothers. 

5) Bằng hữu: Between friends. 


1719 


(B) Theo Mật Giáo, có năm yếu tế luân 
chuyển—Thế giới nằm trên năm bánh xe 
đang chuyển—Five 
according to the Esoteric Sects—The earth 
rests on the five revolving spheres or 


luân elements 


wheels: 
1) Địa Luân: Đất—The wheel of Earth. 
2) Thủy Luân: Nước—The wheel of Water. 
3) Hỏa Luân: Lửa—The wheel of Fire. 
4_ Phong Luân: Gió—The wheel of Wind or 
aIr. 
53) Hư Không Luân: The wheel of Space. 


(C)_ Năm thứ tạo nên thế giới theo Câu Xá— 
Five foundations of the world according 


to Kosa: 
I) Hư Không Luân: The wheel or circle of 
Space. 
2) Phong Luân: The wheel or circle of Wind 
or Air—See Phong Luân. 
3) Thủy Luân: The wheel or circle of Water. 
4)_ Hỏa Luân: The wheel or circle of Fire. 
3) Địa Luân: Kim Cang Luân: The wheel or 


circle of Vajra or Earth. 
(D) Ngũ thể—Five members of the body: 
1-2) (2) Hai đầu gối: Two knees. 
3-4) (2) Hai cùi chỏ: Two elbows. 
5)_ (1) Đầu: Head. 
** For more Information for (D), please see 
Ngũ Thể Đầu Địa. 
Ngũ Luân Quán: Quán về năm yếu tố đất, 
nước, lửa, gió, và hư không, với hình thức và 
màu sắc của từng thứ —Contemplation on the 
five elements—A meditaton of the esofteric 
school on the five elements, earth, water, fire, 
air and space with their germ-words, their 
forms, and their colors. 


I1) Địa (đất) tương ứng với hình Vuông và 
màu Vàng: The Earth corresponds to 
Square and Yellow. 

2) Thủy (nước) tương ứng với hình Tròn và 


màu Trắng: Water corresponds to Round 
and White color. 


3) Hỏa (lửa) tương ứng với hình Tam Giác và 
màu Đỏ: Fire corresponds to Triangular 
and Red color. 

Phong (g1ó) tương ứng với Bán Nguyệt và 
màu Đen: Wind or air corresponds to Half- 
moon and Black color. 

Hư Không tương ứng với hình Tròn và 
màu Xanh da trời: Space corresponds to 
Spherical shape and Blue color. 

Ngũ Luân Tam Muội: See Ngũ Luân Quán. 
Ngũ Luân Tế: Hư Không Luân— Tầng thấp 
nhất của thế giới— The fiffh wheel limit or 
world foundation. 

Ngũ Luân Tháp Bà: Theo Mật Giáo (Chân 
ngôn), đây là hình Tam Muội trên đỉnh tháp 
của Đức Đại Nhật Như Lai, thường được xây 
trên phần mộ—A stupa with five wheels at the 
top; chiefly used by the Shingon Sect on 
Øraves as Indicating the indwelling Vairocana. 
Ngũ Lực: Panca-balan—Năm sức mạnh hay 
khả năng tâm linh được phát triển bằng cách 
củng cố ngũ căn—The five powers or faculties 
for any cultivator—The powers of five 
spiritual which developed 
through strengthening the five roots. These 
DOW€TS are: 

(A) 

I) Tín lực: Sức mạnh của lòng tin có khả 
năng loại bỏ mọi tà tín—Power of Faith or 
force of belief which precludes all false 
belief—The faith to believe. 

Tấn lực: Sức mạnh của nghị lực giúp 
chúng ta vượt thắng mọi trở lực—Power 
of Zeal or force of active vipgor which 
leads to overcoming all obstacles—The 
will to make the endeavor. 

Niệm lực: Sức mạnh của sự cảnh giác hay 
là sự chú tâm đạt được nhờ thiển định— 
Power of Memory, or mindfulness, or 
force of mindfulness which 1s achieved 
though meditaion—-The faculty of 
alertness. 

Định lực: Sức mạnh của Tam Ma địa 
nhằm loại bỏ đam mê dục vọng—Power 


4) 


5) 


facultties are 


2) 


3) 


đ) 


5) 


(B) 


P, 
2) 


3) 


4) 


5) 


1720 


of Mediaton (Dhyana) or force of 
concentration which leads to eliminate all 
passlons and desires—The abilty to 
concentrate one”s mind. 

Huệ lực: Sức mạnh của trí năng, dựa vào 
chân lý Tứ Diệu Đế dẫn đến nhận thức 
đúng và giải thoát—Power of Wisdom 
(awareness) or force of wisdom which 
resís on Insipht Into the four noble truths 
and leads to the knowledge that 
liberates—The ability to maintain clear 
wisdom. 


Định lực: The power of meditation. 

Thông lực: The resuling supernatural 
DOWTS. 

Tá Thức lực: Adaptabilty or power of 
borrowing or revolving any required organ 
Of sense or knowledge, by being above the 
second dhyana. 

Đại Nguyện lực: The power of 
accomplishing a vow_ by a Buddha or 
bodhisattva. 

Pháp Uy Đức lực: The august power of 
Dharma. 


Ngũ Ma: Five maras—See Ngũ Uẩn. 

Ngũ Ma Lực: Năm thứ ma lực (sắc, thính, 
hương, vị, và xúc)—FIve kinds of Mara powers 
(Sắc: sight, Thinh: hearing, Hương: smell, VỊ: 
taste, Xúc: touch). 

Ngũ Minh: Pancavidya (sk)——Năm minh hay 
năm môn học xưa của Ấn Độ giúp con người 
phát triển trí huệ—The five sciences or studies 
of India which help people Improve theIr 
knowledge or wisdom: 


]) 


Thanh Minh: Sabdavidya (skt—Thuyết 
minh về ngữ pháp và luận văn trong ngôn 
ngữ. Đây là môn học về truyền đạt hay 
truyền tin, gồm những phương tiện thông 
tin, ngôn ngữ, chữ viết, và những kỹ thuật 
hiện đại về sự loan truyền tư tưởng và 
hình ảnh, như vô tuyến truyển thanh, 
truyền hình, điện thoại, viễn ấn, điện thư, 
vân vân—Crammar and composition. The 


2) 


3) 


learning of communication which 1ncludes 


all⁄Ð means of communication, all 
languages, wriings, and the modern 
technques of transmiting ideas and 


Images, I.e., radio, television, telephone, 
telegraph, fax, etc—See Thanh Minh (4). 

Công Xảo Minh: Silpakarmasthana (skt)— 
Thuyết minh về nghệ thuật và toán pháp, 
hay môn học về kỹ thuật mà trong thời 
Đức Phật còn tại thế bao gồm những kỹ 
thuật vế nông nghiệp, thương nghiệp, 
thiên văn, địa lý, kiến trúc, và các loại 
công nghệ. Trong thời đại hôm nay, công 
xảo minh bao gồm những ngành phát triển 
gia cư và thành thị, vận tải, năng lượng, 
thủy lợi, kiến thiết, quản lý kỹ nghệ và 
kinh doanh —The arts and mathematics. 
The learning of technology, which In the 
Buddha's the of 
agriculture, astronomy, 
øeography, architecture, and various kinds 
of crafts Nowadays, Silpakarmasthana 
ineludes housing and urban development, 


time ¡ncluded arts 


COTminerce, 


transporfation, technologIes, 
transporfation, energy, 1rripation, 
construction, ¡ndustrial and business 
managemeIt. 


Y Phương Minh: Cikisa (skÙ)—Thuyết 
minh về y thuật hay y học. Môn học về y 
khoa, hoặc về bệnh lý trị liệu. Trong thời 
Đức Phật còn tại thế, môn nây bao gồm 
những phương pháp và các thứ thuốc chữa 
những bệnh nội ngoại khoa, thủ thuật, và 
những cách vệ sinh phòng ngừa ở trình độ 
sơ khai. Hiện nay, Y phương minh bao 
gồm tất cả các môn sinh vật học, sinh lý 
học, thể chất học, giải phẩu học, y dược 
học, và tâm lý trị liệu với cách chữa trị 
phối hợp cả thể chất lẫn tỉnh thân— 
Medicine, or the learning of medicine, or 
the knowledge of curable diseases. At the 
Buddha”s time, it consisted of methods and 
treating 
external diseases, surgical operations to a 


medicines for internal and 


#) 


5) 


1721 


certain extent, and hygenic precautions. In 
modern time, biological, physiological, 
physical, medical and the art of healing 
the body and mind can be ¡included under 
this sclence. 

Nhân Minh: Hetuvidya (skt—Thuyết 
minh về lý luận hay lẽ chánh tà chân 
ngụy. Môn học về luận lý và khoa học, 
liên quan tới kiến thức về nguồn gốc của 
vũ trụ, trái đất, nước, năng lượng và không 
khí. Thời xưa, lãnh vực kiến thực nầy bị 
chế ngự bởi các ngành luận lý và triết 
học, nhưng hiện nay nó chú trọng vào tất 
cả những môn toán học, vật lý, hóa học 
vật lý nguyên tử, thiết kế lý luận trong 
các loại máy điện toán, và tất cả những 
môn khoa học cơ bản dùng vào cơ khí và 
công nghệ—LogIc—Reason—The 
learnng of Logic and Sclence 1s 
concerned with the knoeledge of the 
Oorigin of the universe, the earth, water, 
energy, and air. Originally, this realm of 
knowledge was dominated by realm of 
knowledge was dominated by logic and 
phylosophy, but in modern time, they are 
concerned mathematics, physIcs, 
chemistry, the sclence, logIstic physical. 
Nội Minh: Adhyatmatdya (skt—Triết 
học về tông phái Phật giáo hay trí tối 
thượng. Môn học về “Thể Hiện Chân Lý 
Nội Tâm,” về đại trí huệ và Bát nhã. Đức 
Phật đã để xướng những hướng đi cho các 
vị Bồ Tát. Các vị Bồ Tát phải có tài năng 
để có thể phục vụ cho chúng sanh và xã 
hội, với tư cách là những người tại gia, 
Phật tử phải thấy rằng Đức Phật đã để 
xường những hướng đi cho các vị Bồ Tát. 
Các vị Bồ Tát phải có tài năng để có thể 
phục vụ xã hội và chúng sanh, mà còn 
phải trau dôổi Phật huệ bằng cách không 
ngừng tu học, tham thiền, suy tư và quán 
tưởng—Philosophy or the knowledge of 
the  supreme spIrit 
Authoritative the 





atman— 
The 


Or 


of SCTIpfur€s. 


realization of the Inner Truth, perfect 
wisdom and all the hiegh knowledge of the 
enlightened. We can see that the Buddha 
laid down directions for Bodhisattvas to 
follow. They must be able to offer their 
services fo the commumty, or generral 
public, as a professional or practitioner of 
one of the branches of knowledge. At the 
time, they must the 
Buddha”s wisdom by consfantly learning, 
lisitening, meditating and contemplating. 

Ngũ Môn Thiền: Năm môn thiển—A 

fivefold meditations on: 

(A) 

l1) Vô thường: Impermanence. 

2) Khổ: Suffering. 

3) Không: Void. 

4)_ Vô ngã: Non-ego. 

5)_ Niết bàn: Nirvana. 

(B) See Ngũ Đình Tâm Quán. 

Ngũ Mộng: Năm cảnh mộng của vua A Xà 

Thế trong đêm Dức Như Lai nhập Niết Bàn— 

The five bad dreams of King Ajatasatru on the 

nipht that Buddha entered nirvana: 

l) Khi mặt trăng lặn thì mặt trời mọc lên từ 
đất: As the moon sank the sun rose from 
the earth. 

2) Sao sa như mưa: The stars fell like rain. 

3) Khói từ đất bốc lên: Smoke rose from the 
earth. 

4) Bảy sao chổi hiện lên trên trời: Seven 
comefs appeared. 

5) Trên trời có đám lửa lớn che kín cõi hư 
không rổi rớt xuống đất A great 
conflagration filling the sky then fell on 
the earth. 

Ngũ Na Hàm Thiên: See Ngũ Tịnh Cư 

Thiên. 

Ngữ Nạp Y: A monk's garment of five 

patches. 

Ngũ Ngại: See Ngũ Chướng Ngại. 

Ngữ Nghỉ: See Five Doubts ¡in English- 

Vietnamese Section. 


same cultivate 








1722 


Ngũ Nghịch: Phạm một trong năm trọng tội 
trên, chúng sanh phải sa vào A tỳ vô gián địa 
ngục và chịu khổ hình không ngừng trong tận 
cùng địa ngục—Gọi là “nghịch” hay “tội” vì 
thay vì phải hiếu kính, đáp lại bằng từ ái và 
cúng dường hay nuôi dưỡng, thì người ta làm 
ngược lại (trong Tứ Thập Bát Nguyện của Đức 
Phật A Di Đà, điều nguyện thứ 1§ có nói rằng: 
“Nếu tôi được làm Phật, thì chúng sanh mười 
phương chí tâm tín lạc, muốn sanh về nước tôi, 
cho đến mười niệm mà chẳng sanh đó, xin 
chẳng giữ lấy ngôi Chánh Giác. Chỉ trừ ra kẻ 
phạm tội ngũ nghịch, dèm pha Chánh Pháp.” 
Như thế chúng ta thấy tội ngũ nghịch là cực kỳ 
nghiêm trọng—See Tứ Thập Bát Nguyện)— 
Five hellish deeds—FIive Cardinal Sins—Five 
ultimate betrayals—Five grave sins (offenses) 
which cause rebirth In the Avici or hell of 
Iinterrupted (endless) suffering in the deepest 
and most suffering level of hell—They are 


considered “betrayals” or “sin” because 
instead of being filial, repaying kindness, 
offering, and providing nourishment, one 


commis the ultimate betrayals—The five 
ĐTaV€ SINS aF€: 
(A) Tiểu Thừa Ngũ Nghịch—The five deadly 
sins in Hinayana. 
I1) Giết cha (sát phụ): Kiling (murdering) 
one”s father. 
Giết mẹ (sát mẫu): Killing (murdering) 
one”s mother. 
Giết A La Hán: Giết hay làm tổn hại A- 
La-Hán, một vị đã giác ngộ, hoặc hãm 
hiếp một nữ tu cũng là phạm một trong 
ngũ nghịch-KiHng (murdering) or 
hurting an Arhat (a saint—an enlightened 
one)—lntenftionally murder an Arhat, who 
has already achieved enliphtenment or 
raping a Buddhist nun also considered as 
an Ultimate Betrayal. 
Gây bất hòa trong Tăng chúng: Gây bất 
hòa hay rối loạn trong Tăng chúng bằng 
cách loan truyển những tin đổn hay nói 
chuyện nhãm nhí làm cho họ phế bỏ đời 


2) 


3) 


#) 


sống tu hành—To disrupt the Buddhist 


Order—Causing dissension withmn the 
Sangha—Causing disturbance and 
distupion of harmony (disunity— 


destroying the harmony) among Bhiksus 
and nuns In monasferies by spreading lies 
and gossip, forcing them Into abandoning 
therr religIous lives. 
Làm thân Phật chảy máu bằng cách đâm, 
hay hủy hoại hình tượng Phật, hay gây 
thương tích cho thân Phật, hoặc hủy báng 
Phật pháp: Causing the Buddhas to 
bleed—To spiIl the Buddha'*s blood— 
Stabbing and causing blood to fall from 
Buddha or destroying Buddha statues— 
Injuring the body of a Buddha or insult the 
Dharma. 
(B) Đề Bà Ngũ Nghịch—The five 
unpardonable sins of Devadatta: 


5) 


l) Phá hòa hợp Tăng: Destoyed the 
harmony of the communIty. 
2) Ném đá lớn làm thân Phật chảy máu: 


Injured Sakyamuni with a bịg sfone, 

shedding his blood. 

Xúi vua A Xà Thế thả voi say để giày xéo 

Phật: Induced King AJjatasatruto let loose 

a ruting elephant trample down 

SakyamuI. 

Đấm chết Tỳ Kheo Ni Hoa Sắc: Killed a 

nun. 

Tẩm thuốc độc vào những móng tay, định 

khi vào lễ Phật sẽ hại ngài: Put poison on 

his finger-nails and salued Sakyamuni 

1ntending to destroy him thereby. 

(C) Đồng tội Ngũ Nghịch—Five Sins that 
cqual to the first five: 

l) Xúc phạm tới mẹ và Tỳ Kheo Ni thuộc 

hàng vô học là đồng với tội giết mẹ: 

Violation of a mother, or a fully ordained 

nun 1s equal to the sin of killing one”s 

mother. 

Giết Bồ Tát đang nhập định đồng với tội 

giết cha: Killing a bodhisattva in đhyana is 

equal to the sin of killing one”s father. 


3) 


{O 


4) 


5) 


2) 


3) 


4) 


5) 


1723 


Giết bậc Thánh giả hữu học đồng tội giết 
bậc Thánh vô học A La Hán: Killing 
anyone in training to be an arhat 1s equal 
to the sin of killing an arhat. 

Không để cho thành tựu hòa hợp Tăng là 
đồng với phá hợp Tăng: 
Preventing the restoration of harmony 1n a 
sangha 1s equal to the sin of destroying the 
harmony of the sangha. 

Phá tháp Phật là đồng tội với làm thân 
Phật chảy máu: Destroying the Buddha”s 
stupa Is equal to the sin of shedding the 
blood of a Buddha. 


tội hòa 


(D) Đại Thừa Ngũ Nghịch—The five great 


5 


2) 


3) 


4) 


5) 


sins in the Mahayana: 

Phá hại chùa tháp, thiêu hủy kinh tượng, 
lấy vật của Phật hay chư Tăng, hoặc 
khuyến khích người làm, hoặc thấy người 
làm mà sanh tâm hoan hỷ: Sacrilege, such 
as destroying temples, burning sutras or 
Iimages of Buddhas, stealing a Buddha”s or 
monk”s things, inducing others to do so, or 
taking pleasure therein. 

Hủy báng pháp của Thanh Văn, Duyên 
Giác hay Bồ Tát: Slander or abuse the 
teaching of Sravakas, Pratyeka-buddhas, 
or Bodhisattvas. 

Ngược đãi giết chóc chư Tăng Ni hoặc 
buộc họ phải hoàn tục: Ill-treatment, or 
kiling of monks or nuns, or force them to 
leave the monasteries to refurn to worldly 
life. 

Phạm một trong năm trọng tội trên: 
Commit any one of the five deadly sins 
gIiven above. 

Chối bỏ luật nhơn quả nghiệp báo, thường 
xuyên gây nghiệp bất thiện mà còn dạy 
người gây ác nghiệp, luôn sống đời xấu 
xa: Denial of the karma consequences of 
1IllÔ deeds, acting or teaching others 
accordingly, and unceasing evil life. 


Ngũ Ngũ Bách Niên: Năm lần năm trăm 
năm sau khi Phật nhập diệt, trong mỗi thời kỳ 
nầy đều thuyết một kiên cố để chỉ sự hưng 


phế của Phật pháp—The five periods each of 
500 years after the Buddha's death (five 
SUCC€SSIV€ periods): 


5 


2) 


3) 


4) 


5) 


Thời kỳ Giải Thoát Kiên Cố trong năm 
trăm năm đầu: The period of strong 
salvation n the first five hundred years. 
Thời kỳ Thiển Định Kiên Cố trong năm 
trăm năm thứ nhì: The period of strong 
medifaion In the second five hundred 
years. 

Thời kỳ Đa Văn Kiên Cố trong năm trăm 
năm thứ ba: The period of strong learning 
1n the third five hundred years. 

Thời kỳ Tháp Tự Kiên Cố trong năm trăm 
năm thứ tư: The period of stupa and 
temple building ¡in the fourth five hundred 
years. 

Thời kỳ Đấu Tranh Kiên Cố trong năm 
trăm năm thứ năm: The period of 
dissension 1n the fifth five hundred years. 


Ngũ Nhãn: Năm loại mắt hay thị giác—The 
five kinds of eye or vislon: 


l) 


2) 


3) 


4) 


Phàm Nhãn: Mắt thịt của nhục thân, có 
tầm nhìn giới hạn——Human eye——Physical 
eye—The flesh eye, or eye of the body— 
Limited vision. 

Thiên nhãn: Deva-Cakkhu (p)—Mắt của 
chư Thiên ở cõi trời sắc giới, nhưng người 
phàm tu thiền định vẫn đạt được loại mắt 
nầy (với thiên nhãn thì chẳng luận xa gần, 
trong ngoài, sáng tối, đều thấy được 
hết)—Celestial (god or deva) eye— 
Heavenly eye—Unlimited 
Attainable by men In dhyana. 
Huệ Nhãn: Panna-Cakkhu (p)—Mắt của 
các bậc Thanh Văn, Duyên Giác và A La 
Hán, hay là trí huệ soi rõ lý chân không 
VÔ 


©eye— 


tướng—Eye of wisdom—Hinayana 
wisdom—Eye that sees all things as 
unreal. 

Như Thị Nhãn hay Pháp Nhãn: 
Bodhisattva-Cakkhu (p)—Mắt trí huệ của 
chư Bồ Tát hay pháp nhãn nhìn thấu suốt 
sự vật để cứu độ chúng sanh—ObJective 


1724 


eye—Bodhisattva truth—Pháp nhãn—The 
Dharma Eye that penetrates all thinøs, to 
see the truth that releases men from 
reincarnation. 

Phật Nhãn: Buddha-Cakhu (p)— Thực 
Nhãn—Mắt của bậc giác ngộ thấu suốt 
mọi vật (Đức Phật có đủ mắt Phật và bốn 
trên)—Buddha eye—Buddha 
vision—Eye of the Enlightened One who 
see all and are omnIscIent. 


5) 


mắt 


Ngũ Nhân: Năm nguyên nhân—The five 
causes (four elements of earth, water, fire and 
wind which are the causers or producers and 
maintainers of ¡infnie forms of nature 
(results): 

(A) 


I1) Sinh nhân: Producing cause. 


2) Y nhân: Supporting cause. 

3) Lập nhân: Holding or establishing cause. 

4) Tnì nhân: Maintaining cause. 

5) Dưỡng nhân: Nourishing or Strengthening 
cause. 

(B) 


I) Sinh nhân: Chúng sanh theo nghiệp quả 
mà tái sanh—Cause of rebirth. 

Hòa hợp nhân: Thiện tâm hòa hợp với 
thiện pháp; bất thiện tâm hòa hợp với bất 
thiện pháp; vô ký tâm hòa hợp với vô ký 
pháp —lIntermingling cause (good with 
good, bad with bad, neutral with neutral). 
Trú nhân: Tất cả chúng sanh trụ vào 
những điều kiện hiện tại mà trụ—Cause 
of abiding In the present condition (the 
self in 1ts attachment). 

Tăng trưởng nhân: Nhân của sự phát triển 
hay trưởng dưỡng bản thân như thực phẩm 
áo quần—Cause of development (food, 
clothing, efc). 

Viễn nhân: Nhân xa như tinh huyết của 


2) 


3) 


4) 


5) 
cha mẹ để sinh ra thân nầy—Remoter 
cause, the parental seed. 

Ngũ Nhân Thuyết Kinh: See Ngũ Chủng 

Thuyết Nhân. 


Ngũ Nhẫn: Năm loại nhẫn nhục Ba La 
Mật ——Five kinds of Paramita Tolerance—The 
five stages of Bodhisattva-ksantI, patlence or 
endurance: 

I) Phục nhẫn: Điều phục nhẫn—Với loại 
nhẫn nầy hành giả có thể nhận chìm tham, 
sân, si, nhưng hạt giống dục vọng và phiển 
não vẫn chưa dứt hẳn. Đây là điều kiện tu 
hành của các bậc Bồ Tát Biệt Giáo, tam 
hiển thập trụ, thập hành, và thập hồi 
hướng——Self-control Conquering 
tolerance—With this tolerance, the 
cultivator 1s able to drown all greed, 
hated and Ignorance—The causes of 
passion and illusion controlled but not 
fñnally cut of, the condilon of the 
Diferentiated Bodhisattvas, ten stages, 
ten practices, and ten dedications. 

Tín nhẫn: Kiên trì đức tin từ Hoan Hỷ địa, 
Ly Cấu địa, đến Phát Quang địa, hành giả 
thuần khiết tin tưởng hễ nhân lành thì quả 
lành —Fatth Tolerance from the stage of 
Joy, to the Land of Purity and the Land of 
Radiance. The cultivator purely believes 
that good deeds good 
Consequences. 

Thuận nhẫn: Tùy thuận nhẫn từ Diễm 
Huệ địa, đến Cực Nan Thắng địa và Hiện 
Tiền địa, giai đoạn tu trì khiến cho hành 
giả có được đức nhẫn nhục của Phật và 
Bồ Tát (từ tứ địa đến lục địa)—Natural 
Tolerance from the Blazing Land to the 
Land of Extremely Difficult to conquer—— 
This tolerance using the pure Buddha-like 
1ntrinsic and natural that only Bodhisattvas 
have or the patlence progress towards the 
end of mortalIty. 

Vô sanh nhẫn: Vô sanh nhẫn từ Viễn 
Hành địa đến Bất Động địa và Thiện Huệ 
địa, giai đoạn tu đức nhẫn khiến hành giả 
nhập cái lý các pháp đều vô sinh (từ thất 
địa đến cửu địa)—No-thought Tolerance 
from the Far-Reaching Land to the 
Immovable Land and the Land of Good 


Or 


2) 


will result 


3) 


4) 


1725 


Thoughts—This 1s tolerance as vast and 
wide as the open sky or patience for full 
apprehension of the truth of no rebirth. 
Tịch diệt nhẫn: Tịch diệt nhẫn của hạng 
Pháp Vân địa hay Diệu Giác, giai đoạn 
hành giả dứt tuyệt mọi mê hoặc để đạt tới 
nết bàn tịch diệ—Maha-Nirvana 
Tolerance, or Nirvana Tolerance, or the 
patlence nirvana, the tolerance In the last 
staøe of Dharmamegha or the Land of 
Dharma Clouds—This 1s the tolerance of 
Buddha, everythng 1s  peaceful 
tranguill or the patence that leads to 
complete nirvana. 
Ngũ Nhiếp Luận: Một bộ luận của Ngài Vô 
Trước, thâu tóm tất cả yếu nghĩa của Đại 
Thừa; về sau Ngài Thiên Thân và Vô Tính 
tóm tắt và giải thích. Ngài Huyền Trang Tam 
Tạng dịch ra Hán văn—A sastra of Asanga, 
giving a description of Mahayana doctrine; 
which later on Vasubandhu and Wu-Hsing 
prepared a summary 1nterprefation. 
Hsuan-Tsang  translated Sastra  1ntO 
Chinese. 
Ngũ Như Lai: The five Dhyani-Buddhas or 
Tathagatas—See Ngũ Phật. 
Ngũ Niệm Môn: Năm cửa hành đạo của 
tông phái Tịnh Độ—The five devotional øgates 
of the Pure Land sect: 
I) Lễ Bái Môn: Thân niệm—WOorship of 
Amitabha with the body. 


5) 


and 


and 
this 


2) Khen Ngợi Môn: Khẩu niệm—lInvocation 
with the mouth. 

3)_ Tác Nguyện Môn: Quyết định Vãng Sanh 
niệm—Resolve the mind to be reborn in 
the Pure Land. 

4) Quán Sát Môn: Thiền định Vãng Sanh 
niệm—Meditaton on the glorles of the 
Pure Land. 

5) Hồi Hướng Môn: Hồi hướng niệm— 


Resolve to bestow one”s merits (works on 
Superogation on all creatures). 
Ngũ Niết Bàn: Five kinds of immediate 
Nirvana—Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, 


quyển Chín, phần Thập Hành Ấm Ma, Đức 
Phật đã nhắc nhở Ngài A Nan về năm Niết 
Bàn như sau: “Lại có người thiện nam, trong 
tam ma địa, chính tâm yên lặng kiên cố. Ma 
chẳng tìm được chỗ tiện. Cùng tột căn bản của 
các loài sinh. Xem cái trạng thái u thanh, 
thường nhiễm động bản nguyên. Chấp sau khi 
chết phải có, khởi so đo chấp trước. Người đó 
bị đọa vào luận năm Niết Bàn.” Vì so đo chấp 
trước năm Niết Bàn mà phải đọa lạc ngoại 
đạo, và mê lầm tính Bồ Để——According to the 
Surangama Sutra, book Nine, In the section of 
the ten states of formation skandha, the 
Buddha reminded Ananda about the five kinds 
of immediate Nirvana: “Further, in his practice 
of samadhi, the good person”s mind 1s firm, 
unmoving, and proper and can no longer be 
distrubed by demons. He can thoroughly 
Investigate the origin of all categorles of 
beings and contemplate the source of the 
subtle, fleeting, and consfant fluctuation. But If 
he begins to speculate on existence after 
death, he could fall Iinto error with five 
theores of. Nirvana. 
speculations about five kinds of Immediate 
Nirvana, he will fall into externalism and 
become confused about the Bodhi nature. 

I) Hoặc lấy Dục Giới làm Niết Bàn, xem 
thấy viên minh, sinh ra ưa mến: He may 
consider the Heavens of the Desire Realm 
a true refuge, because he contemplates 
their extensive brightness and longs for If. 
Hoặc lấy Sơ Thiển vì tính không lo: He 
may take refuge 1m the First Dhyana, 
because there his nature is free from 


Because of  these 


2) 


WOITY. 
Hoặc lấy Nhị Thiền tâm không khổ: He 
may take refuge In the Second Dhyana, 
because there his mind is free from 
suffering. 

Hoặc lấy Tam Thiền rất vui đẹp: He may 
take refuge In the Third Dhyana, because 
he delights In Its extreme Joy. 


3) 


4) 


1726 


5) Hoặc lấy Tứ Thiền khổ vui đều mất, 
chẳng bị luân hồi sanh diệt. Mê trời hữu 
lậu cho là vô vi. Năm chỗ an ổn cho là 
thắng tịnh. Cứ như thế mà bị xoay vần: He 
may take refuge In the Fourth Dhyana, 
reasoning that suffering and bliss are both 
ended there and that he will no longer 
undergo transmisration. 
are subject to outfows, but 

he thimks that they 
unconditioned; and he takes these five 
states of tranguility to be refuge of 
supreme purity. Considering back and 
forth in this way, he decides that these five 
Sfates are ultimate. 

Ngũ Phái Thiền: Năm phái Thiền của Thiển 

Tông Nam Trung Quốc. Năm phái thiển nầy 

đều là truyền thừa từ Lục Tổ Huệ Năng (638- 

713)—The five branches of the Southern 

school of Ch?an Buddhism In China. AlI the 

Southern Zen schools traced their lineage to 

Hui-Neng (638-713), the sixth patrlarch of 

Chinese Ch'an. 

1) Lâm Tế: Lin-Chi—Rinzal. 

2) Khuê Ngưỡng: Vĩ Ngưỡng—Kuei-Yang. 

3) Tào Động: Ts°ao-Tung. 

4) Vân Môn: Yun-Men. 

53) Pháp Nhãn: Fa-Yen. 


These heavens 
in his 


confusion are 


Ngũ Pháp: Pancadharma or 
Dharmapancakam (skÙ—Five laws or 
Caf€ØOFI€S: 


(A) Tướng Danh Ngũ Pháp: Theo Thiển Sư 
Suzuki trong Nghiên Cứu Kinh Lăng Gà, 
có năm pháp là Tướng, Danh, Phân Biệt, 
Chánh Trí, và Như Như. Những ai muốn 
đạt tới tỉnh thần của Đức Như Lai thì cần 
phải biết năm pháp nầy, những người tầm 
thường thì không biết chúng, vì không biết 
chúng nên thường phán đoán sai lầm và 
trở nên chấp trước vào những hình tướng 
bên ngoài—According to Zen Master D. 
T. Suzuki in The Studes In The 
Lankavatara  Sutra, five 
categorles of forms. They are Name 


there are 


]) 


(nama), 
Discrimination 


Appearance (nimitta), 
(Right Knowledge 
(samyagljnana), and Suchness (tathata). 
Those who are desirous of atfaining to the 
spirituality of the Tathagata are urged to 
know what these five categorIes are; they 
are unknown to ordinary minds and, as 
they are unknown, the latter judge 
wronely and become attached to 
appearances. 
Danh: Tên gọi các tướng hay hiện tượng. 
Danh không phải là những cái gì thực, 
chúng chỉ là tượng trưng giả lập, chúng 
không đáng kể để cho người ta chấp vào 
như là những thực tính. Phàm phu cứ trôi 
lăn theo dòng chảy của những cấu trúc 
không thực mà lúc nào cũng nghĩ rằng quả 
thực là có những thứ như “tôi” và “của 
tôi.” Họ cứ nắm chắc lấy những đối tượng 
giả tưởng này, từ đó mà họ tôn giữ tham 
lam, sân hận và si mê, tất cả đều che lấp 
ánh sáng của trí tuệ. Các phiển não nây 
dẫn họ đến các hành động mà những hành 
động nầy cứ tái diễn, tiếp tục dệt cái kén 
cho chính tác nhân. Tác nhân nầy giờ đây 
được giam giữ một cách an toàn trong cái 
kén ấy và không thể thoát ra khỏi sợi chỉ 
rối ren của các phán đoán sai lầm. Anh ta 
trôi dật dờ trên biển luân hồi sanh tử, và 
như con tàu vô chủ, anh ta phải trôi theo 
các dòng nước biển ấy. Anh lại còn được 
ví như bánh xe kéo nước, cứ luôn quay 
tròn trên cùng một cái trục mà thôi. Anh 
không bao giờ vươn lên hay phát triển, 
anh vẫn chính là anh chàng xưa cũ khờ 
khạo, mù quáng mò mẫm và phạm tội ấy. 
Do bởi si muội, anh không thể thấy được 
rằng tất cả các sự vật đều như huyên 
thuật, ảo ảnh hay bóng trăng trong nước. 
Do bởi si muội, anh không thể thoát ra 
khỏi ý niệm hư ngụy về ngã thể hay tự 
tính về “tôi” và “của tôi,” về “chủ thể” và 
“đối tượng,” về “sinh trụ dị diệt” Anh 
không thể hiểu được rằng tất cả những thứ 


1727 


nầy đều là những sáng tạo của tâm và bị 
diễn dịch sai lầm. Vì lý do ấy mà cuối 
cùng anh trở nên tôn giữ những khái niệm 
như đấng Tự Tại, Thời Gian, Nguyên Tử, 
và Thắng Giả, để rồi trở nên dính chặt 
trong các hình tướng mà không thể nào 
thoát ra được bánh xe vô minh—Names of 
all appearance or phenomena. NÑames are 
not things, they merely 
symbolical, they are not worth getting 
attached to as realities. lgnorant minds 
along the 
consftructions, thinking all the time that 
there are really such things as “me” and 
“mine.” They keep tenacious hold of these 
Iimaginary objects , over which they learn 
to cherish greed, anger, and Infatuation, 
altogether veiling the lipht of wisdom. 
These passions lead to actions, which, 
being repeated, øo on to weave a cocoon 
for the agent himself. He 1s now securely 
Imprisoned im 1t and is unable to free 
himself from the encumbering thread of 
wrong judgments. He drifts along on the 
ocean transmisraton, and, like the 
derelict, he must follow 1fs currents. He 1s 
agann compared to the water-drawing 
wheel turning around the same axle all the 
time. He never grows or develops, he 1s 
the old  blindly-propinng  sin- 
commitng blunderer. (Owing to this 
Infatuation, he 1s unable to see that all 
things are like maya, mirage, or like a 
lunar reflection In water; he ¡is unable to 


real are 


TmOV€ sream of. unreal 


same 


free himself from the false idea of self- 
substance (svabhava), of “me and mine,” 
of subJect and obJect, of birth, staying and 
death; he does not realize that all these 
are creatons of mind and wrongly 
Iinterpreted. For this reason he finally 
comes to cherish such notions as Ísvara, 
Time, Atom, and Pradhana, and becomes 
so Inextricably Iinvolved in appearances 


2) 


3) 


Bộ) 


that he can never be freed from the wheel 
Of Ignorance. 

Tướng: Các pháp hữu vi hay hiện tượng. 
Tướng nghĩa là các tính chất thuộc đối 
tượng cảm quan như mắt, mũi, vân vân— 
Appearances or phenomena. Appearances 
(nmita) mean qualiles belonging to 
sense-objects such as visual, olfactory, efc. 
Phân biệt (Vọng tưởng): Phân biệt là sự 
đặt tên cho tất cả các đối tượng và tính 
chất nầy mà phân biệt cái nầy khác với 
cái kia. Tâm phàm phu phân biệt tướng và 
hiện tượng, chủ quan lẫn khách quan, vì 
thế mà bảo rằng cái nầy là như thế nầy 
chứ không phải như thế kia. Từ đó chúng 
ta có những tên gọi như voi, ngựa, bánh 
Xe, người hầu, đàn bà, đàn ông, từ đó mà 
phân biệt xãy ra—Discrimination 
(vikalpa) means the naming of all these 
obJects and qualities, distinguishing one 
from Ordinary 
Of  appearance 
phenomena, both subJective and obJective, 
saying “this Is such and not otherwise;” 
and we have names such as elephant, 
horse, wheel, footman, 
wherein Discrimination takes place. 
Chánh trí: Samyagjnana (skÐ-—Trí huệ 
chân chánh thấy rõ những lỗi lầm của sự 
phân biệt của phàm phu. Chánh trí bao 
gồm hiểu đúng bản chất của Danh và 
Tướng như là sự xác nhận và quyết định 
lẫn nhau. Chánh trí là ở chỗ nhìn thấy cái 
tâm không bị dao động bởi các đối tượng 
bên ngoài, ở chỗ không bị mang đi xa bởi 
nhị biên như đoạn diệt hay thường hằng, 
và ở chỗ không bị rơi vào trạng thái của 
Thanh Văn hay Duyên Giác, hay luận 
triết gia—Corrective 
wisdom, which correct the deficiencies of 
of£ the ordinary 
discrimination. Right Knowledge consists 
in riphtly comprehending the nature of 
Names and Appearances as predicating or 


another. mertal 


discrimination Or 


Wwoman, man, 


điệu của các 


©TTOFS menftal 


5) 


(B) 


1728 


determining each other. It consists ¡in l) Tâm pháp: Tự tướng của thức—Mind 


seeing mind as not agitated by external 
objects, In not being carrled away by 
dualism such as nïhilism and eternalism, 
and In not faling the state of Sravakahood 
and Pratyekabuddhahood as well as into 
the position of the philosopher. 

Chân như (Như như): Bhutatathata (skt)— 
Tathata (skÙ—Chân như do chánh trí mà 
thấy được. Khi thế giới của Danh và 
Tướng được nhìn bằng con mắt của Chánh 
Trí thì người ta có thể hội được rằng phải 
biết Danh và Tướng không phải là phi 
hiện hữu, cũng không phải là hiện hữu. 
Chúng vốn vượt trên cái nhị biên về 
khẳng định và bác bỏ, và rằng tâm trụ 
trong một trạng thái yên tĩnh tuyệt đối, 
không bị Danh và Tướng làm sai lạc. 
Được như thế là đạt được trạng thái Như 
Như (tathata) và vì trong hoàn cảnh 
nâykhông ảnh hưởng nào nổi lên nên vị 
Bồ Tát thể nghiệm an lạc—Bhutatathata 
through 
understanding the law of the absolute or 
ultimate truth. When a word of Names and 
Appearances is surveyed by the eye of 
RightKnowledge, the 
achieved that they are to be known as 
neither non-existent nor existent, that they 
are In themselves above the dualism of 


or absolute wisdom reached 


realisation 1s 


assertion and refutation, and that the mind 
abides In a state of absolute tranquility 
undisturbed by Names and Appearances. 
With this 1s atftainned with the state of 
Suchness (fathata), and because in this 
condiion no Images are reflected the 
Bodhisattva experiences Joy. 

Sự Lý Ngũ Pháp: Theo Pháp Tướng Tông, 
hết thấy sự lý của pháp được chia làm 
năm loại—According tO the 
Dharmalaksana School, there are five 
categorles Into which things and therr 
principles are divided: 


2) 


4) 


5) 


( 


) 





Tám tâm pháp biệt lập nhau. Năm thức 
đầu lập thành nhận thức giác quan, thứ 
sáu là ý thức (mano-vijnana), thứ bảy là 
mạt na thức (manas) và thứ tám là A Lại 
Da thức (citta). Theo tự tánh, tất cả các 
thức nầy lệ thuộc vào một pháp khác, tức 
là y tha khởi tướng (paratantra-laksana) 
nhưng chúng không phải chỉ là tưởng 
tượng (parikalpitalaksana). Giả thuyết về 
thực tại biệt lập của § thức nây là lý 
thuyết riêng của Hộ Pháp và không thể 
tìm thấy ở đâu khác trong Phật giáo, ngay 
trong Thừa—Eight 
consciousnesses (mind) are all separate. 
The  first Consfifute 
consciousness (Vijnana), the sixth 1s the 


_‹ 
cả Tiểu 


five S€nS€- 
sense-center (mano-vijnana), the seventh 
1s the thought-center of self-conscIousness 
(ctta). By all of 

COnSCIOusnesses dependent 
something else, 1.e., cause (parafantra- 
laksana), but they are mere 
Iimaginaton  (parikalpita-laksana). The 
assumptlon of the separate reality of the 


nafure these 


are on 


not 


eipht conscilousnesses 1s  Dharmapala”s 
special 
Buddhism can 1t be seen, not even in 
Hinayana (see Bốn Phần Của Thức, và 
Tam Cảnh). 

Tâm sở pháp: Các pháp tương ứng với tám 
thức mà khởi lên—Mental conditions or 
activIties. 

Sắc pháp: Các pháp do tâm pháp và tâm 
sở pháp biến ra—The actual states or 
CafegorIes as conceived. 

Bất tương ưng pháp: Pháp giả lập— 
Hypothetic categorIes. 

Vô vi pháp: Thực tính tĩnh lặng của chư 
pháp—The state of rest, or the Inactive 
principle pervading all things. 

Lý Trí Ngũ Pháp: The five categorles of 
essential wisdom: 


tenet and nowhere else 1n 


1) Chân như: The absolute. 


1729 


2) Đại viên cảnh trí: Wisdom as the great 
perfect mirror reflecting all things. 

3) Bính đẳng trí Wisdom of the equal 
Buddha-nature of all beinss. 

4) Diệu quán sát trí: Wisdom of mystic 
insight Into all things and removal of 
1pgnorance and doubt. 

5) Thành sở tác trí: Wisdom perfect in action 


and bringing blessing to self and others. 
(D) Đề Bà Ngũ Pháp: See Đề Bà Ngũ Pháp. 
Ngũ Pháp Giới: Năm loại pháp giới—Five 
forms of dharmadhatu. 


I) Hữu vi pháp giới Sự pháp giớ—The 
phenomenal realm. 

2) Vô vi pháp giới Lý pháp giớ—The 
1nactive/noumenal realm. 

3) Diệc Hữu Vi Diệc Vô VI Pháp Giới: Sự lý 
vô ngại pháp giới (cả hữu vi lẫn vô vi): 
Interactive/Interdependent. 

4) Phi hữu vi phi vô vi: Sự Lý vô ngại pháp 
giới —Netther active nor Inactive. 

53 Sự sự vô ngại: Vô chướng ngại pháp 


giới —The unimpeded realm, the unity of 
phenomenal and noumenal (collective and 
individual). 
Ngũ Pháp Thành Thân: See Ngũ Tướng 
Thành Thân. 
Ngũ Phẩm: Năm phẩm đệ tử được Phật nói 
đến trong Kinh Pháp Hoa—Five grades of 
disciples mentioned in the Lotus Sutra: 


I1) Tùy Hỷ Phẩm: Nghe pháp thực tướng mà 
tín thọ và tùy hỷ—Those who hear the 
Buddha dharma and reJoice. 

2) Độc Tụng Phẩm: Độc tụng Phật pháp—— 
Read and repeat Buddha-sutras. 

3) Thuyết Pháp Phẩm: Thuyết giảng Phật 
pháp —Preach the Buddha-dharma. 

4) Kiêm Hành Lục Độ Phẩm: Trì niệm và 
thực hành Lục Độ Ba La Mật —Observe 
and meditate on the six paramIfas. 

53) Chính Hành Lục Độ: Tự độ và độ tha— 


Transform self and others. 
Ngũ Phần Giáo Pháp: Theo Hòa Thượng 
Thích Huyền Vi trong bộ Phật Lý Căn Bản, 


Phật giáo được chia làm hai bộ phận lớn là 
Hiển giáo và Mật giáo. Hiển giáo được Đức 
Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết bằng ngôn ngữ 
văn tự, trong khi Mật giáo không dùng ngôn 
ngữ, mà dùng tổng trì Đà La Ni do Đức Đại 
Nhật Như Lai chủ xướng. Không có sử liệu 
xác thật về việc kết tập kinh điển Mật giáo; 
tuy nhiên, theo các tông phái Mật tông tại Tây 
Tạng thì Giáo pháp Mật tông được chia làm 
năm phần—According to Most Venerable 
Thích Huyen Vi in His “Phật Lý Căn Bản,” 
Buddhism 1s composed of two main divisions: 
The open, or general teaching; and the esofteric 
schools. general  teaching 
preached by Sakyamuni Buddha with clear 
words, while the esoteric teaching, not by clear 


The open or 


words, but by dharani from Mahavairocana 
Tathagata. There is no documentation on the 
gathering of the esoteric canon; however, 
according to the esoteric secfs 1n Tibet, the 
correct doctrine of the Buddha 1s divided into 
five parts. 

I1) Tạng Kinh: Do ngài A Nan/Ananda trùng 
tụng—Sutra-pitaka. 

Tạng Luật: Do ngài Ưu Ba Ly/Upali trùng 
tụng——Vinaya-pitaka. 
Tạng Luận: Do 
Diên/Katyayana 
Abhidharma-pitaka. 
Trí Huệ Ba La Mật: Vận dụng trí huệ để 
vượt qua biển khổ sanh tử, để đến bờ giải 
thoát Niết Bàn (lý nầy được nói rõ trong 
các bộ kinh Bát Nhã)—Do ngài Văn Thù 
Sư Lợ1/Manjusri thọ trì——PraJnaparamita. 
Tổng Trì: Đà La Ni hay chú ngữ bí giáo 
thọ tr —Do ngài Kim Cang Thủ Bồ 
TáU/Vajrapan Bodhisatva thọ 
truyền bá—Dharani. 

Ngũ Phân Giới Bổn: Giới Kinh Ngũ Phần 
Luật của Sa Di— The five divisions of the Law 
1n the Mahisasaka Vinaya. 

Ngũ Phần Hương: See Ngũ Hương. 
Ngĩ Phần Pháp Thân: 
dharmakaya—Năm loại pháp thân công đức 


2) 


3) Ca Chiên 


tụng—— 


ngài 
trùng 


ẩ) 





5) 


trì và 


Panca- 


1730 


của Như Lai—-The five attributes of the 
dharmakaya or spiritual body of Tathagata. 
These five attributes surpass all conditions of 
form or the five skandhas, all materiality 
(rupa), all (vedana), all 
conscIousness (samjna), all moral actIvity 
(karman), all knowledge (viJjnana): 


Sensations 


I1) Giới: Ba nghiệp thân khẩu ý của Như Lai 
vượt trên mọi lỗi lầm sai trái —Budhha ¡s 
above all moral conditions. 

2) Định: Chân tâm của Như Lai tịch nh và 
xa la mọi vọng niệm——Tranquil and apart 
from all false ideas. 

3) Huệ: Chân trí Như Lai viên minh siêu 


phàm—WIse and omniscIent. 

Giải thoát: Thân tâm Như Lai giải thoát 

mọi hệ phược, đó là trạng thái Niết bàn— 

Free, unlimited, unconditioned, which 1s 

the state of nirvana. 

Giải thoát tri kiến: Như Lai biết được 

trạng thái thực sự giải thoát—Buddha has 

perfect knowledge of this sfate. 

Ngũ Phần Pháp Thân Hương: See Ngũ 

Hương. 

Ngũ Phật: Năm vị Phật—The five Dhyani- 

Buddhas. 

(A) Năm vị Phật của Kim Cang và Thai tạng 
giớ—The five DhyaniBuddhas of the 
Vajradhatu and Garbhadhati—The five 
Buddhas in their five manifesfations: 

1) Phật Tỳ Lô Giá Na: Vairocana (skt—Phật 

Đại Nhựt, tượng trưng cho pháp thân vĩnh 

cửu và thanh tịnh. Còn được gọi là Đại Tỳ 

Lô Giá Na Phật (là tinh túy của chư Phật). 

Ngài ngự tại trung tâm Thai Tạng và Kim 

Cang giới —Vairocana as eternal and pure 

dharmakaya. Also called Mahavairocana. 

He siuated ¡in the centre of both 

Garbhadhatu and Vajradhatu. 

A Súc Bệ Phật: Aksobhya (skt)—Còn gọi 

là Đông Phật, hay vị Phật tượng trưng cho 

Bất Lai Chuyển—Aksobhya, also called 

the Buddha of the Eastern Pure Land, as 

1mmutable and sovereign. 


4) 


5) 


l) 


2) Nam Phật: Ratnasambhava (skÙ—Bảo 
Sanh Phật, tượng trưng cho phước đức huy 
hoàng (bảo hộ cho các kho báu)— 
Ratnasambhava as bliss and glory. 
A Di Đà Phật: Amitabha (skt)——Còn gọi là 
Tây Phật, là vị Phật tượng trưng cho trí tuệ 
trong hành động: Also called Buddha of 
the Western Pure Land. Amitabha as 
wWisdom In actfion. 
Phật Thích Ca cho hóa thân độ chúng: 
SakyamunI as Incarnation nrmanakaya . 
(B) Giống như phần (A) chỉ thay thế Phật A Di 
Đà bằng Ly Bố Úy Như Lai, hay Bắc 
Phật—Same as In (A) with Amoghasiddhi, 
or the Northern Buddha replaces 
Amitabha—See Amoghasiddhi 
Sanskrit/Pali-Vietnamese Section. 





3) 


4) 


in 


(C) Theo Chân Ngôn tông—According to the 
Shingon Sect (Real or substantive word): 

1) Dược Vương Phật: BhaIsajya. 

2) Đa Bảo Phật: Prabhutaratna. 

3) Tỳ Lô Giá Na Phật: Vairocana. 

4) A Súc Bệ Phật: Aksobhya. 

5)_ Ly Bố Úy Phật: Amoghasiddhi. 

(D) 

l1) Dược Vương Phật: BhaIsajya. 

2) Đa Bảo Phật: Prabhutaratna. 

3) Tỳ Lô Giá Na Phật: Vairocana. 

4) A Súc Bệ Phật: Aksobhya. 

53) Thích Ca Mâu Ni Phật: Sakyamuni. 


Ngũ Phật Bảo Quan: Phật Đảnh gồm năm 
vị. Đức Tỳ Lô Giá Na trong Kim Cang Giới 
đội vương miện có năm điểm ám chỉ năm đặc 
tánh toàn trí được đại diện bởi Ngũ Phật Bảo 
Quan—A_ Buddha-crown containing the Five 
Dhyani-Buddhas. The five Buddhas are always 
crowned when holding the sakti, and hence are 
caled by the Tibetans the “Crowned 
Buddhas.” Vairocana in the Vajradhatu wears 
a crown with five poinfs Indicative of the five 
qualitles of perfect wisdom, as represented by 
the five dhyani-buddhas. 

Ngũ Phật Đảnh Pháp: Mật Giáo lấy hạnh 
tu của năm vị Bồ Tát trong Ngũ Phật Đảnh 


1731 


Tôn mà tu hành —Buddhists of the esoteric 
sect practice In accordance with the practices 
of the Five Bodhisattvas who sometimes stand 
on the left of Sakyamuni—See Ngũ Phật Đảnh 
Tôn. 

Ngũ Phật Đảnh Tôn: Ngũ Đảnh Luân 
Vương—Năm vị Bồ Tát thường đứng bên trái 
của Phật Thích Ca, tượng trưng cho năm trí 
tuệ—Five Bodhisattvas sometimes placed on 
the left of SakyamunI, Indicative of five forms 
of wisdom: 

I1) Bạch Tản Phật Đỉnh: Lấy lọng trắng làm 
hình Tam Muội Da, tượng trưng cho đức 
đại từ bi trong trắng truyền khắp pháp 
giới, một trong những danh hiệu của Quán 
Thế Âm Bồ Tát —Sitatapatra (skt)—with 
white parasol, symbol of pure mercy, one 
of the tifle of Avalokitesvara. 

Thắng Phật Đảnh: Jaya (skÙ)—Lấy thanh 
bảo kiếm làm hình Tam Muội Da, tượng 
trưng cho trí tuệ—With sword, symbol of 
wisdom or discretion. 

Tối Thắng Phật Đảnh: Vijaya (skQ—Tối 
Thắng Kim Luân Phật Đảnh—Chuyển 
Luân Vương Phật Đảnh—Lấy bánh xe 
vàng làm hình Tam Muội Da, tượng trưng 
cho công đức chuyển pháp luân không gì 
sánh bằng—With golden wheel symbol of 
unexcelled power of preaching. 

Hỏa Tụ Phật Đảnh: Tejorasi (sk—Còn 
gọi là Hỏa Quang, Quang Tụ hay Phóng 
Quang Phật Đảnh—Lấy ánh sáng làm 
hình Tam Muội Da, tượng trưng cho sự thu 
nhiếp chúng sanh —Collected brilliance 
with Iinsignia authority or a flame. 

Xả Trừ Phật Đảnh: Vikirna (skt)—Trừ 
Chướng Phật Đảnh- Thôi Toái Phật 
Đảnh—Trừ nghiệp Phật Đảnh —Trừ Cái 
Chướng Phật Đảnh—Lấy cái móc làm 
hình Tam Muội Da, tượng trưng cho công 
đức phá nát tất cả phiền não—Scattering 
and destroying all distressing delusion, 
with a hook as symbol. 


2) 


3) 


Sài 


3) 


Ngũ Phật Kiết Ma Ấn: Năm dấu ấn bằng 
tay của mỗi một trong năm vị Phật trong Kim 
Cang Giới —The manual signs by which the 
characteristic of each of the five Dhyani- 
Buddhas is shown 1n the diamond realm øroup: 
I1) Phật Tỳ Lô Giá Na hai tay nắm lại, dấu 
ấn của trí tuệ—Vairocana, the closed 
hand of wisdom. 

Phật A Súc Bệ, những ngón tay phải chạm 
đất, dấu ấn của trí tuệ vững chắc— 
Aksobhya, ripht( fingers touching the 
ground, firm wisdom. 

Nam Phật, tay phải mở ra và nâng lên, 
dấu ấn của thệ nguyện——Ratnassambhava, 
ripht hand open uplifted, vow-making sign. 
Phật A Di Đà, dấu ấn Tam Ma Địa, bàn 
tay trái bọc lấy những ngón tay phải, 
giảng pháp dứt nghi —Amitabha, samadhi 
sien, right fingers in left palm, preaching 
and ending doubt. 

Ly Bố Úy Như Lai hay Phật Thích Ca 
Mâu Ni, Nghiệp ấn và Niết bàn vĩnh 
cửu—Amoghasiddhi or Sakyamuni, the 
karma siøn, final nirvana. 

Ngũ Phật Ngũ Đại: Ngũ Phật tương ứng với 
ngũ đại —The five Buddhas correspond to five 
elemens: 

I) Phật Tỳ Lô Giá Na tương ứng với Hư 
Không: Vairocana Buddha corresponds to 
Space (Ether). 

Phật A Súc Bệ tương ứng với Đất: 
Aksobhya Buddha corresponds to Earth. 
Bảo Sanh Phật hay Nam Phật tương ứng 
với Lửa: Buddha 
corresponds to Fire. 

Phật A Di Đà tương ứng với Nước: 
Amitabha Buddha corresponds to Water. 
Phật Ly Bố Úy hay Bất không Phật tương 
ứng với Gió: Amoghasiddh Buddha 
corrsponds to Wind or Air. 

Ngũ Phật Ngũ Quan: Ngũ Phật tương ứng 
với ngũ quan—The five Buddhas correspond 
{O five senses: 


2) 


3) 


) 


5) 


2) 


3) 
Ratnasambhava 


4) 


5) 


1732 


I) Phật Tỳ Lô Giá Na tương ứng với Thị 

giác: Vairocana Buddha corresponds to 

Sipht. 

Phật A Súc Bệ tương ứng với Thính giác: 

Aksobhya Buddha corresponds to Sound. 

3) Phật bảo Sanh hay Nam Phật tương ứng 
VỚI Khứu giác: Ratnasambhava 
corresponds to Smell. 


2) 


4) Phật A Di Đà tương ứng với VỊ giác: 
Amitabha Buddha corresponds to Taste. 
5) Phật Ly Bố Úy hay Bất Không tương ứng 


với Xúc giác: Amoghasiddhi Buddha 
corresponds to Touch. 
Ngũ Phật Ngũ Sắc: Năm vị Phật tương ứng 
VỚI sắc The five Buddhas 
correspond to five colours: 
I) Phật Tỳ Lô Giá Na tương ứng với sắc 
Trắng: Vairocana Buddha corresponds to 
White. 
Phật A Súc Bệ tương ứng với sắc Xanh: 
Aksobhya Buddha corresponds to Blue. 
Phật Bảo Sanh hay Nam Phật tương ứng 
với sắc Vàng: Ratnasambhava Buddha 
corresponds to Yellow. 
Phật A Di Đà tương ứng với sắc Đỏ: 
Amitabha Buddha corresponds to Red. 
Phật Ly Bố Úy hay Bất Không Phật tương 
ứng với sắc Xanh lá cây: Amoghasiddhi 
Buddha coresponds to Green. 
Ngũ Phật Ngũ VỊ: Năm vị Phật tương ứng 
với năm vị thế—The five Buddhas correspond 
{O Íive pOSIfIons: 
I) Phật Tỳ Lô Giá Na ở Trung tâm: 
Vairocana Buddha in the Center. 


Năm màu 


2) 


3) 


4) 


5) 


2) Phật A Súc Bệ ở Đông Độ: Aksobhya 
Buddha ïn the East. 

3) Phật Bảo Sanh hay Nam Phật ở Nam Độ: 
Ratnasambhava Buddha 1n the South. 

4) A Di Đà Phật ở Tây Phương: Amitabha 
Buddha ïn the West. 

5) Ly Bố Úy hay Bất Không Phật ở phương „ 


Bắc: Amoghasiddhi Buddha in the North. 
Ngũ Phật Quan: See Ngũ Phật Bảo Quan. 


Ngũ Phật Quán Đảnh: Lễ quán đảnh với 

năm lọ nước thơm tượng trưng cho năm trí huệ 

Phật—-Baptsm with five of 

perfumed water, symbol of Budha-wisdom In 

1ts five forms—See Ngũ Phật Đảnh Tôn. 

Ngũ Phật Sinh Ngũ Bồ Tát: See Ngũ Phật 

Sinh Ngũ Bồ Tát, Ngũ Kim Cang, Ngũ Phẩn 

Nộ from (1) to (5) (a). 

Ngũ Phật Sinh Ngũ Bồ Tát, Ngũ Kim 

Cang, Ngũ Phẩn Nộ: A bodhisattva who 

represents the Buddha's dharmakaya, 

spiritual body; wisdom in graciousness and a 

pIerce or angry form agaInst evIÌ: 

I) Phật Tỳ Lô Giá Na dưới ba hình thức: 
Vairocana (Đại Nhật Như Lai) appears in 
the three forms: 

a. Chuyển Pháp Luân Bồ Tát Vajra- 
paramita Bodhisattva. 

b. Biến Chiếu Kim Cang: Universally 
Shinng Vajrasattva. 

c._ Bất Động Minh Vương: Arya-Acalanatha 

Raja. 

A Súc Bệ Phật dưới ba hình thức: 

Aksobhya appears in the three forms: 

a. Hư Không Tạng: Akashagarbha. 

._ Như Ý: Complete Power. 

c. Quân Trà Lợi Minh Vương: Kundali-Raja. 

3) Nam Phật (Bảo Sanh Phật) dưới ba hình 
thức: Ratnasambhava”s three forms: 

a. _ Phổ Hiển: Samantabhadra. 

b. Tát Đỏa: Sattva-vajra. 

c. Giáng thế 

TrailokyaviJaya-ra]a. 

A Di Đà: Amitabha Buddha: 

a. Quán Thế Âm: Avalokitesvara. 

b.. Pháp Kim Cang: DharmaraJa. 

c Mã đầu Minh vương: Hayagriva—The 

horse-head Dharmapala. 

Amoghasiddhi's (Bất Không Phật) three 

forms: 

. DI Lặc: Maitreya. 

b._ Nghiệp Kim Cang: Karmavajra. 

c._ Kim Cang Dạ Xoa: Vajrayaksa. 


của VaS€S 


Or 


Tam Minh vương: 


5) 


1733 


Ngũ Phật Sinh Ngũ Kim Cang: See Ngũ 

Phật Sinh Ngũ Bồ Tát, Ngũ Kim Cang, Ngũ 

Phẩn Nộ from (1) to (5) (b). 

Ngũ Phật Sinh Ngũ Phẩn Nộ: See Ngũ 

Phật Sinh Ngũ Bồ Tát, Ngũ Kim Cang, Ngũ 

Phẩn Nộ. 

Ngũ Phật Tánh (Tính): Năm bản tánh đặc 

biệt của Phật tánh—The five characteristics of 

a Buddha”s nature: 

(A) Tự Tánh Phật: Tam Nhơn Phật Tánh— 
Natural attributed Buddha-nature: 

1l) Tự tính trú Phật tánh: The Buddha's 
nature which 1s In all living beings, even 
those in the three evil paths (gati). 


2) Dẫn xuất Phật tánh: The Buddha°s nature 
developed by the right discipline. 

3) Trí đắc quả Phật tánh: The final or 
perfected Buddha-nature resulting from 
the development of the  original 
poftentiality. 

(B) Tu Tập Phật tánh: Acqured Buddha- 
nafure: 

4) Quả Phật tánh: The fruition of perfect 
enlightenmernt. 

5) Quả quả Phật tánh: The fruition of that 


fruition, or the revelation of parinirvana. 
Ngũ Phật Tử: Năm loại Phật tử—Five 
classes of Budhists: 
(A) Năm vị Phật tử đầu tiên của Phật —The 
Buddha's first five disciples. 


(B) 

l) Tỳ Khưu: Tăng—Bhikkhu. 

2) Tỳ KhưuN¡: N —Bhikkhuni. 

3) Ưu Bà Tắc: Cận sự nam—Upasaka. 
4)_ Ưu Bà Di: Cận sự nữ—Upasika. 
53) Cận trụ: Người mới tu—Novice. 
(C) 

1) Dự Lưu: Stream-enterer. 

2) Nhất Lai: Once-returner. 

3) Bất Lai: Non-returner. 

4) A-La-Hán: Arhat. 

5) Bích Chi: Pratyeka-buddha. 


Ngũ Phúc Thế Gian: The five worldly 
blessings: 


l) Phú (Giàu sang): Rich. 

2) Quý (Danh vọng): Honour. 
3) Thọ (Trường thọ): Long-lIfe. 
4) Khương (Khang kiện): Healthy. 


5) Ninh (An lành): Peace. 
Ngũ Phương: The five directions: 
l) Đông: East. 


2) Tây: West. 

3) Nam: South. 

4) Bắc: North. 

53) Trung Tâm: Center. 


Ngũ Quả: Pancaphala (skt)——Năm quả—The 
five Íruits or effects: 


(A) 
1) Dị Thục Quả:Vipakaphala (skt). 
a) Khi chạm phải một hành động xấu, người 


phạm phải chịu khổ đau; khi làm được 
một hành động tốt, người ấy hưởng sung 
sướng. Sung sướng và khổ đau trong tự 
chúng là không thuộc tính cách đạo đức, 
xét về nghiệp của chúng thì chúng trung 
tính. Do đó mà quả nầy có tên “Dị Thục” 
hay “chín muổi theo những cách khác 
nhau.”—When an evil deed is committed, 
the doer suffers pain; when a good deed 1s 
done, he enJoys pleasure. Pleasure and 
pamn ¡1n themselves are unmoral and 
neutral as far as their karmic character 1s 
concerned. Hence the name “differently 
rIpening.” 

Quả khổ đau hay an lạc của đời nầy là do 
nghiệp ác thiện của đời trước—Fruit 
ripenng divergenfly (pleasure and 
øoodness are 1n different cafeporIes; 
present organs accord in pain or pleasure 
with therr past good or evil deeds). 

Đẳng Lưu Quả: Nishyanda (skt) 

Khi làm một hành động xấu hay tốt, khiến 
cho người làm hành động ấy dễ có xu 
hướng tiến đến những hành động xấu hay 
tốt. Vì nhân quả thuộc cùng một bản chất, 
nên quả nây được gọi là “chảy trong cùng 
một dòng” hay “đẳng lưu.”——When an evil 
or a good deed is done, this tends to make 


b) 


2) 
a) 


b) 


3) 
a) 


b) 


C) 


A) 
a) 


1734 


the doer more easily disposed towards 
evils or øgoods. As cause and effect are of 
the same nature, this “phala” ¡1s called 
“flowing in the same course.” 

Do thiện tâm đời trước mà chuyển thành 
thiện tâm sau khi tái sanh; do ác tâm đời 
trước mà ác tâm đời nầy tăng trưởng— 
Fruit of the same order (goodness reborn 
from previous goodness)—S§ee Đẳng Lưu 
Quả. 

Độ Dụng Quả: Purushakara (skt). 

Nghĩa đen có nghĩa là sự vận dụng của 
người. Nó là kết quả của nhân tố trong 
công việc: Literally means man-working. 
lt is the effect produced by a human agent 
at work. 

Rau quả hay ngũ cốc sinh sôi từ đất lên do 
bởi ý chí, trí tuệ, và sự cần mẫn của người 
nông dân; vì mùa gặt là kết quả do bởi 
nhân tố con người mang lại, nên “Độ 
Dụng Quả” được đặt tên cho kết quả 
nầy Vegetables or cereals  grow 
abundantly from the earth owing to the 
wIll, intelligence, and hard work of the 
farmer; as the harvest 1s the fruit brought 
about by a human agency, the name 
purusha 1s given to this form of effect. 

Vị thế hiện tại và quả hành về sau, sự 
thưởng phạt đời nây do công đức đời trước 
mà ra: Present position and function fruit, 
the reward of moral merit in previous lIfe. 
Tăng Thượng Quả: Adhipatiphala (skt). 
Hễ có sự vật nào hiện hữu được là do bởi 
sự hợp tác tích cực hay tiêu cực của tất cả 
các sự vật khác, vì nếu sự hợp tác nầy 
thay đổi theo một cách nào đó thì sự vật 
kia sẽ không còn hiện hữu nữa. Khi sự 
đồng hiện hữu của các sự vật như thế 
được xem là kết quả của tính hỗ tương 
phổ quát, thì nó được gọi là “tăng thượng 
duyên.”—That anything at all exIsfs 1s due 
to the cooperation posifive or negafive of 
all other things; for 1f the latter interfere In 
any way, the former will cease to exIst. 


b) 


5) 
a) 


b) 


(B) 


5 


2) 
3) 


4) 
5) 


When thus the co-existence of things 1s 
regarded as the result of universal 
mutuality, 1t is called “the helping.” 

Quả siêu việt đời nầy là do khả năng siêu 
việt đời trước hay cái quả do tăng thượng 
duyên mà sinh ra, như nhãn thức đối với 
nhãn căn là tăng thượng quả—Dominant 
effect——Increased or superior effect (fruIt) 
OT OSIION ariSin# pr€eVIOUS 
endeavour and superIor capacIfy, ©.ø. ©y©- 


cearnest 


sight as an advance on the eye-organ. 

Ly Hệ Quả: Visamyoga (skt). 

Quả không bị ràng buộc bởi bất cứ hệ lụy 
nào, quả Niết bàn—Fruit of freedom from 
all bonds, nirvana fruit. 

Niết Bàn là kết quả của sự tu tập tâm linh, 
và vì nó khiến cho người ta thoát khỏi sự 
trói buộc của sinh và tử nên nó được gọi 
là “giải thoát khỏi sự trói buộc” hay “ly hệ 


A3 


quả.—Nrrvana 1s the fruit of spiriual 
discipline, and as it enables one to be 
released from the bondage of birth-and- 


death, It is called “freeing from bondaøge.” 


Thức: Conception (viewed 
psychologically). 

Danh Sắc: Formation mental and physical. 
Lục Nhập (Lục xứ): The six organs of 
perception complete. 

Xúc: The birth and contact with the world. 
Thọ: Consciousness. 


Ngũ Quan: Năm giác quan—The five senses: 


Ù) 


5) 


Thị giác (Mắt): Sight. 
Thính giác (Tai): Hearing. 
Khứu giác (Mãn): Small. 
VỊ giác (Lưỡi): Taste. 
Xúc giác (Thân): Touch. 


Ngũ Quan Đại Sứ: Năm đại sứ giả kiểm 
soát sanh, già, bệnh, khổ và chết —The five 
confrolling powers (magistrates) of birth, old- 
age, sickness, suffering, death. 

Ngũ Quan Vương: Vị vương thứ tư trong 
thập điện minh vương—Wu-Kuan-Wang, the 
fourth of the ten rulers of Hades. 


1735 


Ngũ Quán: Năm pháp quán trong Kinh Pháp 
Hoa——The five meditations in Lotus Sutra: 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


Chân quán: Không quán hay quán về lý 
chân đế mà đoạn trừ kiến hoặc và tư 
hoặc—Meditation on the truth (Không 
quán)—Meditation on the reality of the 
void, or Iinfñnite, In order to be rid of 
1llusion in views and thoughts. 

Thanh tịnh quán: Quán thanh tịnh để đoạn 
trừ những bất tịnh 
Meditatons on purity, to be rid of any 
remains of Iimpurity connected with the 
temporal things. 

Quảng đại trí huệ quán: Quán về trí huệ 
quảng đại và rộng lớn—Meditations on 
the wider and greater wisdom. 

Bi quán: Dùng ba phép quán kể trên mà 
quán về những điều kiện đáng thương của 
chúng sanh để cứu độ họ—Meditation on 
pItfulness, or the pitiable condition of the 
living, and by the above three medifations 
to medifate on therr salvation. 

Từ quán: Dùng ba cách quán kể trên mà 
quán rộng ra với bi quán để mang lại sự 
an lạc cho chúng sanh—Medifations on 
mercy and the extension of the first three 
meditations to carrying of Joy to all the 
living. 


còn xót lại— 


Ngũ Sanh: Five rebirths—Five sfates or 
conditions of a bodhisattva”s rebirth—See Ngũ 
Sinh. 


Ngũ Sắc: The five primary colors: 


l) 


Trắng: White. 

Xanh: Blue. 

Vàng: Yellow. 

Đỏ: Red. 

Đen: Black. 

For more Information, please see Ngũ Căn 
Sắc. 


Ngũ Sinh: Năm cách sinh của chư Bồ Tát — 
Five rebirths or sfates or conditions of a 
bodhisattva”s rebirth: 


]) 


Tức Khổ Sinh: Các ngài sanh ra trong đời 
khổ hay tự hy sinh để cứu khổ—To be 


2) 


3) 


4) 


5) 


reborn 1n calamities or to stay calamities 
by sacrificing himself. 

Tùy Loại Sinh: Tùy loài chúng sanh nào 
cần thì các ngài tái sanh vào đó mà hóa 
độ—To be reborn in any class that may 
need him. 

Thắng Sinh: Các ngài sinh vào chỗ phú 
quý giàu sang, tướng mạo đẹp đẽ để hóa 
độ chúng sanh—To be reborn 1n superior 
conditions, handsome, wealthy or noble. 
Tăng Thượng Sinh: Các ngài sinh ra làm 
nhiều thứ bậc vua chúa để tiện bể hóa độ 
chúng dân —To be reborn In various 
grades of kingshIp. 

Tối Hậu Sinh: Các ngài tái sanh lần cuối 
cùng để độ chúng sanh trước khi thành 
Phật —Final rebirth before Buddhahood. 


Ngũ Sở Y Độ: Năm cõi sở y—The five 
Buddha-ksetra or dependencies, the realms or 
conditions of a Buddha: 


l) 


2) 


3) 


4) 


5) 


Pháp Tính Độ: Cõi nương tựa của pháp 
thân thanh tịnh của Đức Như Lai, lấy 
Chân Như làm thể, nhưng thân và cõi đó 
không biệt—The Buddha's 
dharmakaya-ksetra, realim of his 
spiitual nature, depend on and yet 
1dentical with Bhutatathata. 

Thực Báo Độ: Tự Thọ Dụng Độ—Cõi mà 
báo thân viên mãn của Đức Như Lai 
nương tựa vào, lấy năm uẩn vô lậu làm 
thể—The Buddha°s sambhogakaya realm 
with Its five Iimmortal skandhas, 1.e. his 
glorified body for his own enJoyment. 

Sắc Tướng Độ: Cõi vi trần tướng hải của 
Đức Như Lai, lấy hậu đắc trí tự hành 
thể —The land or condition of his self- 
©xpression as wisdom. 

Tha Thụ Dụng Độ: Tha dụng thân của 
Đức Như Lai, lấy hậu đắc trí lợi tha làm 
thể—The Buddha°s sambhogakaya realm 
for the Joy of others. 

Biến Hóa Độ: Cõi nương tựa của biến hóa 
thân, tùy theo tâm của chúng sanh mà 
biến hiện thành đủ mọi cõi nước tịnh uế— 


sal 
OFT 


1736 


The the  Buddha's 
nirmanakaya depends, which results in his 
relation to every kind of condition. 


realm on which 


Ngũ Sơn: Năm núi—Five mountains and 

mONASf€rI€S: 

(A) Năm núi Ấn Độ—-Five mountains 1n 
India: 

I)_ Bề-Ba-La-Bạt-Thứ: Vaibhara-vana. 


2) Tát Đa Bát Na Cầu Ha: Saptaparnaguha. 

3) Nhân Đà La Thế La Cầu Ha: 
Indrasailaguha. 

4) Tát Pha Thứ Hồn Trực Ca Bát Bà La: 
SarpIskundika-Pragbhara 

53) Kỳ Xà Quật: Grdhrakuta. 

(B) Năm núi Trung Hoa—Five mounfains in 


China: 


I1) Kính Sơn: Ching Shan. 

2) Bắc Sơn: Bei Shan. 

3) Nam Sơn: Nan Shan. 

4_ A Dục Vương Sơn: King Asoka Shan. 
5) Thái Bạch Sơn: T”ai Po Shan. 


Ngũ Suy: Theo Kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức 
Phật dạy có năm thứ tướng suy thoái hay năm 
dấu hiệu rõ ràng của sự chết hay tiến gần đến 
sự chết của chư Thiên khi các ngài đã hưởng 
hết phước nơi cõi trời, sắp đi đầu thai— 
According to the Parinirvana Sutra, the Buddha 
mentioned about five signs of decay which 
refer to symptoms of imminent death or 
approaching death and rebirth in the lower 
realms, experienced by celestials and detities 
at the end of therr transcendental lives: 

1) Quần áo bẩn thỉu hôi hám: Unpleasant 
odor from dirty robes. 

Đổ mô hôi nách: Sweating under one's 
armpIt. 

Đầu cổ rối bù như hoa héo: One”s hair- 
flower on the head withers. 

Thân thể hôi thối nhơ nhớp: One°s body 
smeling bad duc to  uncontrolled 
discharges (body will emit an unpleasant 
odor). 

Không yên ổn hay không còn ưa thích chỗ 
ở của mình nữa: Uneasiness or anxiety— 


2) 


3) 


4) 


5) 


They no find  therr 
pleasurable. 

Ngũ Suy Tướng: Five marks of decay—See 

Ngũ Suy. 

Ngũ Sư: Năm loại pháp sư—The five masters 

or teachers: 

(A) 


1) Kinh Sư: Teachers of the sutras. 


longer place 


2) Luật Sư: Teachers of the Vinaya. 

3) Luận Sư: Teachers of the sastras. 

4 Pháp Sư: Teachers ofthe Abhidharma. 

5) Thiển Sư: Teachers of the Zen. Or 
medifation. 

(B) Dị Thế Ngũ Sư—Teachers of different 
perIods: 


I)_ Ma-Ha-Ca-Diếp: Mahakasyapa. 


2) A-Nan: Ananda. 

3)_ Ma Điển Đề: Madhyantika. 

4) Thương Na Hòa Tu: Sanavasa. 

5)_ Ưu Bà Cúc Đa: Upagupta. 

(C) Dị Thế Ngũ Sư liên hệ tới Luật Tạng— 


Teachers of the same periods connected 
with the Vunaya: 
I)_ Ưu Bà Ly: Upali. 


2) Đả Tả Câu: Dasaka. 
3)  TuNa Câu: Sonaka. 
4)_ Tất Dà Bà: Siggava. 
5) Mục Kiển Liên Tử Đế Tu: Moggaliputra 


Tissa. 
Ngũ Sư Tử: Năm sư tử phóng ra từ năm ngón 
tay Phật —The five lions that sprang from the 
Buddha”s finges. 
Ngũ Sứ Giả: See Ngũ Đại Sứ Giả. 
Ngũ Sự Thành Tựu: Sampada (p)—Five 
kinds of gain—Theo Kinh Phúng Tụng trong 
Trường Bộ Kinh, có năm sự thành tựu— 
According to the Sangiti Sutta in the Long 
Discourses of the Buddha, there are five kinds 
Of gain: 


1) Thân Thuộc Thành Tựu: Gain of relatives. 
2) Tài Sản Thành Tựu: Gain of wealth. 

3) Vô Bệnh Thành Tựu: Gain of health. 

xkxk 


Không có loài hữu tình nào, vì được thân 
thuộc, tài sản hay vô bệnh thành tựu mà 


17357 


được sanh lên thiện thú hay Thiên giới— 
No beings arise in a happy, heavenly sfate 
afer death because of the gain of 
relatives, wealth and health. 


4) Giới Thành Tựu: Gain of morality. 

5) Kiến Thành Tựu: Gain of right views. 

*t* Loài hữu tình, vì giới và kiến thành tựu 
mà được sanh lên thiện thú hay Thiên 
giớ—Beinss are reborn In a happy or 
heavenly state because of gains in 
morality and right views. 

+ 


For more Information, please see Ngũ Sự 
Tổn Thất. 

Ngũ Sự Tổn Thất: Vyasanani (p)—Theo 
Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có 
năm sự tổn thất—According to the sangiti 
Sutfa In the Long Discourses of the Buddha, 
there are five kinds of loss: 


I1) Thân thuộc tổn thất: Loss of relatives. 

2) Tài sản tổn thất: Loss of wealth. 

3) Tật bệnh tổn thất: Loss of health. 

** Không có loại hữu tình nào, vì thân thuộc 
tổn thất, tài sản tổn thất, tật bệnh tổn thất, 
mà sau khi hoại mạng bị sanh vào khổ 
giới, ác thú, đọa xứ hay địa ngục—No 
beinss fall into an evil state or a hell state 
after death because of loss of relatives, 
wealth or health. 

4) Giới tổn thất: Loss of morality. 

5) Chánh kiến tổn thất: Loss of right view. 

xk 


Beings do fall into an evil state or a hell 
state by loss of morality and right views. 
Ngũ Sự Vọng Ngữ: Năm điều vọng ngữ— 
The five kinds of false speech: 


1) Nói lời phi lý: Nonsense or trangression 
speech. 

2) Nói lời dối trá: Lying or false speech. 

3) Nói lời phỉ báng: Slandering. 

4) Nói lời khoe khoang lốế bịch: False 
boasting. 

5) Nói lời dối gạt: Deception. 


Ngũ Tà Kiến: Five types of false views. 
I) Thân Kiến: Body view—See Thân Kiến. 


Biên Kiến: One-sided view—See Biên 
Kiến. 


2) 


3) Tà Kiến: Improper view—See Tà Kiến. 

4) Kiến Thủ: Obstinate view—See Kiến Thủ 
Kiến. 

5) Giới Kiến Thủ: Precept Fixation view— 


See Giới Kiến Thủ. 
Ngũ Tà Mệnh: See Ngũ Tà Sư. 
Ngũ Tà Sư: Năm thứ tà mệnh của chư 
Tăng—Five Improper ways of gainng a 
livelhihood for a monk——Five kinds of deviant 
livelihood: 
I1) Trá hiện dị tướng: Giả dối hiện ra dị 
tướng để gạt người -Changing his 
appearance theatrically—DIsplaying an 
unusual appearance. 
Tự thuyết công năng: Nói ra cái hay giỏi 
của mình hay tự khoe tài giỏi để cầu lợi 
dưỡng—Advetrtse his own power or 
vitue—Using low volce 1m order to 
appear awesome. 
Chiêm tướng kiết hung: Xem bói tướng 
nói điều lành dữ của người để cầu lợi 
dưỡng——Fortune-tellinge—Performing 
divination and fortune telling. 
Cao thính hiện oal: Nói phách những lời 
mạnh dữ hoặc nói huênh hoang để cầu lợi 
dưỡng—Hectoring and bullying. 
Thuyết sở đắc lợi dĩ động nhơn tâm: Nói 
ra cái mối lợi mình kiếm được để làm 
động lòng người—Praising the øgenerosity 
of another to induce the hearer to bestow 
Dpresents. 
Ngũ Tác Nghiệp Căn: See Ngũ Tác Nghiệp 
Thân in Vietnamese-English Section. 
Ngũ Tác Nghiệp Thân: Năm căn tạo 
nghiệp—The five working organs: 


2) 


3) 


4) 


5) 


I1) Khẩu: Ngôn ngữ —Mouth—Speech. 

2) Thủ: Tay—Hands. 

3) Cước: Chân—Feet. 

4) Phái tính hay Sinh thực khí: Chỗ tiểu 


tiện—Sex Organ. 
Hậu môn: Chỗ đại tiện—Anus. 


1738 


Ngũ Tam Bát Nhị: Theo Kinh Lăng Già, 
năm pháp, ba tánh, tám thức và hai vô ngã là 
những phương tiện đưa hành giả đến cứu cán 
Phật quả—-According to the Lankavatara 
Sutra, Five Dharmas, Three Natures, Eipht 
Consciousnesses, Two kinds of Non-ego are 
all means to the end of Buddhahood. 

Ngũ Tán Loạn: Năm thứ tán loạn—The five 
Senses of mental distraction: 

1) Tự nhiên tán loạn: Năm thức chẳng giữ tự 
tính, chạy theo ngoại cảnh, niệm niệm 
biến thiên— The five senses themselves 
are not functioning properly. 

Ngoại tán loạn: Ý căn trì độn, theo đuổi 
ngoại trần nên không có khả năng định 
nh hay chú ý —External distraction or 
1nability to concentrate the aftention. 

Nội tán loạn: Tâm sinh cao thấp, niệm 
niệm chuyển dời bất định—lInternal 


2) 


3) 


distraction or mental confusion. 

Thô tán loạn: Chấp vào ngã và ngã sở mà 

bị tán loạn—DIstraction caused by of me 

and mine, personality and possession. 

Tư duy tán loạn: Tán loạn tư tưởng bởi 

Tiểu thừa-Confusion of  thought 

produced by Hinayana. 

Ngũ Tạng: 

(A) Năm bộ phận bên trong cơ thể—The five 
1nner organs (vIscera): 

1) Tâm (Tim): Heart. 


4) 


5) 


2) Can (Gan): LIver. 

3) Tỳ (Bao tử): Stomach. 

4) Phế (Phối): Lungs. 

53) Thận (Thận): Kidneys. 

(B) Ngũ Tạng Đại Thừa (kinh điển)—The 


fivefold Mahayana Canon: 
1) Kinh Tạng: The sutras. 


2) Luật Tạng: The vinaya. 
3) Luận Tạng: The Abhidharma. 
4) Tạp Tạng: The miscellaneous collection. 
5) Bồ Tát Tạng: Bodhisattva collection, 
or Chú Tạng: Spells. 
(C) Ngũ Tạng Mật Giáo (kinh điển)— The 


esoteric fivefold canon: 


1-3) From one to three are similar as in (B). 

4) Bát Nhã Ba La Mật: The PraJnaparamita. 

53) Đà LaN¡: Dharanis. 

Ngũ Tánh: See Ngũ Tính. 

Ngũ Tâm: Năm tâm khởi lên theo tiến trình 

giác tri ngoại cảnh The five condition of 

mind produced by obJective perceptIon: 

I1) Tốt Di tâm: Bất chợt nẩy sinh tâm— 
lmmediate or 
1mpression 


Instantaneous—The first 


2) Tầm cầu tâm: Attention or Inquiry. 

3) Quyết định tâm: Conclusion or decision. 

4)_ Nhiễm tịnh tâm: The effect, evil or good. 

5) Đẳng lưu tâm: The production therefrom 
Of the causation. 

Ngữ Tâm Hoang Vu: Five mental 


blockages—See Năm Tâm Hoang Vu. 

Ngũ Tâm Triển Phược: Cetaso-vinibandha 
(p)—FEive bondages—Theo Kinh 
Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có năm 
tâm triển phược —According to the Sangiti 
Sutta In the Long Discourses of the Buddha, 
there are five menfal bondages: 

1) Ở đây vị Tỳ Kheo tâm không ly tham, 
không ly dục, không ly ái, không ly khao 
khát, không ly nhiệt tình, không ly ái 
nhiễm đối với các DỤC VỌNG (kame). 
Tâm của vị ấy không hướng về nỗ lực, 
hăng hái, kiên trì và tỉnh tấn: Here a monk 
has not got rid of the passion, desire, love, 
thirst (pipasa), fever, craving (tanha) for 
SENSE DESIRE. Thus his mind 1s not 
Iincined  towards ardour, devotion, 
p€rsistence and effort. 

Ở đây vị Tỳ Kheo tâm không ly tham, 
không ly dục, không ly ái, không ly khao 
khát, không ly nhiệt tình, không ly ái 
nhiễm đối với THÂN. Tâm của vị ấy 
không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì 
và tinh tấn: Here a monk has not got rid of 
passion, desire, love, thirst, fever, craving 
for the BODY (kaye). Thus his mind 1s 
not ¡nclined towards ardour, devotion, 
p€rsistence and effort. 


mental 


2) 


1739 


3) Ở đây vị Tỳ Kheo tâm không ly tham, 
không ly dục, không ly ái, không ly khao 
khát, không ly nhiệt tình, không ly ái 
nhiễm đối với SẮC. Tâm của vị ấy không 
hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh 
tấn: Here a monk has not got rid of 
passion, desire, love, thirst, fever, craving 
for PHYSICAL OBJECTS (rupe). Thus his 
mind inclined towards ardour, 
devotion, persistence and effort. 

Ở đây vị Tỳ Kheo không ly tham, không 
Iy dục, không ly ái, không ly khao khát, 
không ly nhiệt tình, không ly ái nhiễm đối 
với THỰC (ăn uống). Vị Tỳ Kheo nầy ăn 
quá sức bao tử chịu đựng, hưởng thọ sự 
sung sướng về nằm, ngồi, xúc chạm và 
thụy miên. Tâm của vị ấy không hướng về 
nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn: Here 
a monk has not got rid of passion, desire, 
love, thirst, fever, craving for EATING as 
much as his belly will hold, he abandons 
himself to the pleasure of lying down, of 
contact, of sloth. Thus his mind 1s not 
ardour,  devotion, 


1S Of 


4) 


inclined  towards 
p€rsIstence and effort. 
Vị Tỳ Kheo sống đời phạm hạnh với hy 
vọng mong được thành một loại chư 
Thiên: “Với luật pháp nầy, với giới luật 
nầy, với khổ hạnh nầy hay với phạm hạnh 
nầy, tôi sẽ trở thành một loại chư Thiên 
này hay loại chư Thiên khác.” Tâm của vị 
nầy không hướng về nỗ lực, hăng hái, 
kiên trì và tỉnh tấn: A monk who practises 
the holy life for the sake of becoming a 
member of some body of devas (deva- 
nikaya), thinking: “By means of these rites 
or this discipline, this austerity or this holy 
life I shall become one of the devas, great 
or small.” Thus his mind 1s not inclined 
towards ardour, devotion, persistence and 
effort. 

Ngũ Tân: Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, ngũ 
vị tân đều bị cấm. Nếu ăn ngũ tân sống sẽ gây 
nên nóng nãy hay gây gỗ. Nếu ăn chín thì ngũ 


5) 


tân là những chất kích thích cho nhục dục. Vã 
lại, hơi thở của người ăn ngũ tân sẽ làm cho 
các thiện thần không chịu được và bỏ đi lúc 
người ấy tụng kinh. Chính vì thế mà Phật giáo 
khuyên nên tránh ngũ tân vì chúng khuấy 
động sự yên tỉnh của tâm——According to the 
Surangama Suữa, the five forbidden pungent 
roofs. lÝ eaten raw they are said fo cause 
1rretability of temper or anger and disputes. If 
eaten cooked, to act as an aphrodisiac, or they 
will Increase one”s sexual desire; moreover, 
the breath of the eater, If reading the sutras, 
will drive away the good spiris. Thus 
Buddhism advises practitioners to avoid them, 
as their consumption tends to disturb the 
peacefulness of the mind: 


1) Đại toán (tỏi): Garlic. 

2) Ba loại Cách thông (hành): Onion. 
3) Nén: Another form of onion. 

4) Kiệu: Another form of onion. 

53) Từ thông (hẹ): Leeks. 


Ngũ Tham Nhựt: Bốn ngày lễ bái: mổng 5, 

10, 20 và 25 trong tháng—WOorship on the four 

days: the fifth, the tenth, the twentieth, and the 

twenty-fifth. 

Ngũ Tham Thượng Đường: See Ngũ Tham 

Nhựt. 

Ngũ Thánh: See Ngũ Thông Thần. 

Ngũ Thạnh Ấm Khổ: 

(A)_ Khổ đau tỉnh thần và vật chất khởi lên do 
những hoạt động của Ngũ Uẩn—The 
mental and physical sufferings arising 
from the full-orbed activiies of the 
skandhas. 

(B) Một trong Bát Khổ: Ngũ Ấm thạnh suy 
khổ—One of the eight sufferings—See 
Ngũ Uẩn. 

Ngũ Thân: 

(A) Eive kinds of Buddha”s Dharmakaya: 


l) Như Như Pháp Thân: The spiritual body of 
wisdom. 
2) Công đức pháp thân: The spiritual body of 


all virtuous achievement. 


1740 


3) Tự thân: The body of Incarnation in the 
world. 

4) Biến hóa thân: The body of unlimited 
pOoWer of transformation. 

53) Hư không thân: The body of unlimited 
space. 

(B) The five closest relatives (kinships) in the 
family: 

l1) Cha: Father. 

2) Mẹ: Mother. 

3) Anh em: brothers. 

4) Chị em: Sisters. 

5) Chồng vợ: Husband and wife. 


Ngũ Thân Bất Tịnh: Five types of impurity 
of the body: 

I) Chủng tử bất tịnh: The impurity of its 
seeds—Chủng tử tạo nên thân thể của 
chúng ta bất tịnh vì chúng được tạo nên 
bởi tỉnh cha huyết mẹ——The seeds of our 
bodles are Iimpure because they are 
created from our fathers semen and 
motherˆs blood (egg). 

Cư trú bất tịnh: The impurity of its 
dwelling—Thai nhi nằm trong bụng mẹ, là 
nơi không tịnh—The embryo dwells in the 
mother”s womb which 1s not pure. 

Bản chất bất tịnh: The impurity of its own 
nature—Những chất đất, nước, lửa, gió 
tạo nên cơ thể chúng ta đều bất tịnh— 
Elements of earth, water, fire, air of which 
our bodies are formed are unclean. 

Ngoại tướng bất tịnh: The impurity of the 
outer marks—Chín lổ bên ngoài của cơ 
thể đều bất tịnh (như ghèn ở mắt và cứt 
rái Ởở tai) —Nine apertures of our outer 
bodies are always Impure (¡.e., eyes have 
eye mucus, ears have ear wax, ©fC). 

Căn bản bất tịnh: The ultimate impurity of 
the body—Sau khi chết, cơ thể chúng ta 
sình lên, trở màu xanh với đầy dòi bọ rất ư 
là bất tịnh —After death our bodies swell 
up, turn green, and breed worms, all of 
which 1s Impure. 


2) 


3) 


4) 


5) 


Ngũ Thần Thông: Pancabhijna (sk)——Năm 
thân thông hay ngũ thông hay ngũ trí chứng— 
The five supernatural powers—The five 
mysfical powers: 
l) Thiên Nhãn Thông: Divyacaksus (skt)— 
Thiên Nhãn trí chứng—Khả năng thấu rõ 
mọi sự mọi vật khắp trong sắc giới— 
Deva-vision, ¡instantaneous view of 
anything anywhere In the form-realm. 
Thiên Nhĩ Thông: Divyasrotra (skÙ— 
Thiên Nhĩ trí chứng—Khả năng nghe được 
âm thanh ở khắp mọi nơ—Deva 
hearinge—Abilty to hear any 
anywhere. 
Tha Tâm Thông: Paracita-jnana (skÙ—— 
Tha tâm trí chứng—Khả năng biết được 
tâm của người khác —Ability to know the 
thoughts of all other minds (knowledge of 
the minds of all others). 
Túc Mạng Thông: Purvanivasanusmrti- 
jnana (sk —Túc mạng trí chứng—Khả 
năng biết được đời trước của mình và của 
ngườ ——Knowledge of all 
©xistence or transmigratlons of self and 
others. 
Thần Túc Thông: Rddhi-Saksatkriya 
(sk)— Thần Túc trí chứng—Khả năng 
xuất hiện mọi nơi như ý, không gì ngăn 
ngạ—Power to be anywhere or do 
anything at wIllL 
Ngũ Thập: Fifty. 
Ngũ Thập Ác: Năm mươi thứ ác (Sắc có 17, 
Thọ có 8, Tưởng có 8, Hành có 9, và Thức có 
8 —The fify evils produced by the five 
skandhas (seventeen for form or rupa, eight for 
feelings, eipht for sensation, nine for volition, 
and eipht for COnSCiOusness). 
Ngũ Thập Âm Ma: The Eify Skandha- 
Demon States—Theo Kinh Lăng Nghiêm, 
quyển thứ Chín, có năm mươi ấm ma— 
According to The Surangama Sutra, book 
NÑine, there are fifty skandha-demon sfafes. 
I1) Thập Sắc Ấm Ma: Ten states within the 
form skandha—See Thập Sắc Ấm Ma. 


2) 


sound 


3) 


4) 


former 


5) 


1741 


2) Thập Thọ Ấm Ma: Ten states within the 
feeling skandha—See Thập Thọ Ấm Ma. 
Thập Tưởng Ấm Ma: Ten states within the 
thinking skndha—See Thập Tưởng Ấm 
Ma. 

Thập Hành Ấm Ma: Ten states within the 
formation skandha—See Thập Hành Ấm 
Ma. 

Thập Thức Ấm Ma: Ten states within the 
consciousness skandha—See Thập Thức 
Ấm Ma. 

Ngũ Thập Bát Giới: Năm mươi tám giới 
gồm mười giới trọng và bốn mươi tám giới 
khinh trong Kinh Phạm Võng—Fifty-eight 
the 
commandments and the forty-eight secondary 


3) 


4) 


5) 


commmandments ¡nclude ten prIimary 
commandmenfs in the Brahma Net Sutra. 

(A) Mười giới trọng: Primary 
Commandments—See Mười Giới Trọng 
trong Kinh Phạm Võng. 

Bốn Mươi Tám Giới Khinh: The forty- 
eight secondary commmaandments—See 
Bốn Mươi Tám Giới Khinh. 

Ngũ Thập Chu Niên: Fiftieth anniversary. 
Ngũ Thập Chuyển: See Ngũ Thập Triển 
Chuyển. 

Ngũ Thập Công Đức: See Ngũ Thập Triển 
Chuyển. 

Ngũ Thập Lục Ức Thất Thiên Vạn Tuế: 
Năm mươi sáu ức bẩy ngàn vạn năm, kể từ khi 
Đức Phật Thích Ca nhập diệt đến khi Phật Di 
Lặc xuất thế—The period to elapse between 


Ten 


(B) 








Sakyamuni Buddha”s nirvana and the advent 
of Maitreya Buddha (56,070,000,000 years). 
Ngũ Thập Nhị Chúng: Năm mươi hai loại 
chúng sanh, nhơn và phi nhơn, theo Kinh Niết 
Bàn, đều hội tụ về niết bàn của Phật—Fifty- 
two groups of living beings, human and not 
human, who, according to the Nirvana Sutra, 
assembled at the nirvana of the Buddha. 

Ngũ Thập Nhị Loại: See Ngũ Thập Nhị 
Chúng. 


Ngũ Thập Nhị Tâm Sở: Fifty-two mental 
factors—See Năm Mươi Hai Tâm Sở. 
Ngũ Thập Nhị Vị: Năm mươi hai giai đoạn 
trong tiến trình thành Phật —The fifty stages in 
the process of becoming a Buddha; of these 
fifty-one are to Bodhisattvahood (Thập tín: ten 
stages of faith; Thập trụ, Thập Hạnh, Thập hồi 
hướng, thập địa, Đẳng giác và Diệu giác): the 
fifty-first stage 1s “the balanced state of truth,” 
and the fiffy second stage to Buddhahood 1s 
“the fine sfate of truth.” 
Ngũ Thập Pháp: Năm mươi pháp hành thiển 
trong Đại Phẩm Bát Nhã—Fifty modes of 
meditation menfioned in the Maha-Prajna: 
l) (3) Tam Tam Muội: Three kinds of 
Samadhi—See Tam Tam Muội!). 


2) (4) Tứ Thiển-Four foundatons of 
mediftaton—See Tứ Niệm Xứ. 

3) (4) Tứ Vô Lượng Tâm: Four 
Immeasurable Minds—See Tứ Vô Lượng 
Tâm. 

4) (4) Tứ Vô Sắc Định: Four balanced states 


which transcend the world of matter—See 
Tứ Vô Sắc Định. 

(8) Tám Bội Xả: Eight liberations—See 
Bát Giải Thoát Tam Muội. 

(8) Bát Thắng Xứ: Eight victorious stages 
or degrees—See Bát Thắng Xứ and Bát 
Giải Thoát. 

(9) Cửu Thứ Đệ Định: Samadhi of the nine 
degrees—See Cửu Thứ Đệ Định. 

(10) Thập Nhứt Thiết Xứ: Ten kinds of 
universal dhyana. 

Ngũ Thập Tam Phật: Năm mươi ba vị Phật 
trong phẩm Nhập Pháp Giới của Kinh Hoa 
Nghiêm—Fifty-three past Buddhas or fifty- 
three honoured ones (wise ones) of the Hua- 
'Yen Sutra. 

Ngũ Thập Tam Thiện Tri Thức: Fifty- 
three good advIsors. 

Ngũ Thập Thiên Cúng: Năm mươi món 
cúng dường để diệt trừ ma quân để được an cư 
lạc nghiệp —The fiffy objects of worship for 


5) 


6) 


7) 


8) 


1742 


supressing demons and pestlences, and 
producing peace, øgood harvests, efc. 
Ngũ Thập Tiểu Kiếp: Năm mươi tiểu kiếp 
được nói đến trong Kinh Pháp Hoa, siêu phàm 
đến độ chỉ chừng như trong nửa ngày—The 
fifty minor kalpas which mentioned in the 
Lotus Sutra, are supernaturally made to seem 
as but hallf a day. 
Ngũ Thập Triển Chuyển: Xoay vân đến 
người thứ năm mươi, dù người thứ 50 được 
nghe kinh Pháp Hoa, còn được công đức tùy 
hỷ vô lượng vô biên, huống là người đầu tiên 
ở trong chúng hội được nghe mà tùy hỷ—The 
fiftieth turn, the greatness of the bliss of one 
who hears the Lotus sutra even at fiftieth hand; 
how much øgreater that of him who hears at first 
hand! 
Ngũ Thập Tự Môn: Mẫu tự phạn gồm có 
năm mươi chữ cá—The Sanskrit alphabet 
øIven as of ffifty letters. 
Ngũ Thể Đầu Địa: Trong cách lạy tỏ lòng 
tôn kính, hành giả buông thỏng cả năm bộ 
phận trong cơ thể xuống sát đất: đầu, đầu gối 
trái, đầu gối phải, cùi chỏ trái, cùi chỏ phải— 
In a devotional prostration, the practiioner 
drops five parts of the body to the ground: 
forehead, left knee, ripht knee, left elbow, 
right elbow. 
Ngũ Thiền: Five devas: 
(A) FEive devas in the Garbhadhatu who reside 
1n north, south, east, west and central. 
(B) The five kinds of devas: 


l) Thượng giới thiên: Devas In the upper 
realms of form and non-form. 

2) Hư không thiên: Devas In the sky (four of 
the six devas in the desire realm). 

3) Địa cư thiên: Devas on the earth (Other 
two of six devas on Sumeru). 

4) Du Hư không thiên: Wandering devas of 
the sky (sun, moon, sfars, etc). 

53) Địa hạ thiên: Under-world devas (nagas, 


aSuraS, maras, ©fC). 
Ngũ Thiên Sứ: See Ngũ Đại Sứ Giả. 


Ngũ Thiên Sứ Giả: See Ngũ Đại Sứ Giả. 
Ngũ Thiên Thượng Mạn: Năm ngàn Tăng 
thượng mạn. Khi Đức Phật sắp thuyết kinh 
Pháp Hoa thì có năm ngàn Tỳ Kheo tỏ lòng 
kiêu mạn, nghĩ rằng ta đã được quả cần gì 
phải nghe kinh Pháp Hoa, vì thế mà tự động 
rút lu—The five thousand supremely arrogant 
monks who left the great aembly, refusing to 
hear the Buddha preach the new doctrine of 
the Lotus Sutra—For more Information, please 
see The Lotus Sutra, SKIll in Means Chapter. 
Ngũ Thiên Trúc: See Ngũ Độ (B). 

Ngũ Thiên Tụ: Năm tội của người xuất 
gia—The five kinds of wrong-doing: 

1) Ba La DI Tội: Parajika (skÐ—Tội nặng 
nhất nên bị trục xuất ra khỏi giáo đoàn 
(Tỳ Kheo có bốn giới, Tỳ Kheo Ni có tám 
giớ1}—Sns demanding expulsion from the 
order, four for monks and eight for nuns— 
Sec Tứ Đọa. 

Tăng Tàn Tội: Sanghavasesa (skt)—Tăng 
Giá Bà Thi sa—Phạm tội nặng đáng lý bị 
trục xuất khỏi Tăng Đoàn, nhưng vì tỳ 
kheo biết sám hối với Tăng chúng, nên 
vẫn được ở lại giáo đoàn (Tỳ Kheo có 13 
gới và Tỳ Kheo Ni có I7 giớ}—Sins 
verging on expulsion, 
confession before and absolution by the 
assembly, 13 for monks and l7 for nuns. 
Ba Dật Để Tội: Prayascitta (skÐ)—Tội 
đáng đọa địa ngục (Tỳ Kheo có 120 giới 
và Tỳ Kheo Ni có 208 giới —Sins 
deserving hell which may be forgiven, 120 
for monks and 208 for nuns. 

Đề Xá Ni Tội: Pratidesaniya (sk)——Ba La 
Đề Xá Ni—Những tội nhẹ nên chỉ cần 
sám hối với chư Tăng (Tỳ Kheo có 4 giới 
và Tỳ Kheo Ni có 8 giới)—Sins which 
must be confessed, four for monks and 8 
for nuns. 

Đột Cát La Tội: Duskrta (skÙ—Ác Tác 
hay những sai phạm, lỗi lầm hay tội nhẹ 
hơn nơi thân (gồm 109 giới cho cả Tỳ 
Kheo lẫn Tỳ Kheo Ni)—Light sins, errors, 


2) 


which demand 


3) 


4) 


5) 


1743 


or faults in body, 109 for both monks and 
nuns—See Thất Diệt Tranh Pháp and Cụ 
Túc Giới Tỳ Kheo. 
Ngũ Thiên Tử: Năm vị trời ở mé đông bắc 
Kim Cương Bộ ngoài Mạn Đồ La của Thai 
Tạng Giớ—The five devas ¡in the 
Garbhadhatu-mandala located in the northeast. 
1) Bắc Thiên: Devas ¡in the North. 
2) Nam Thiên: Devas in the South. 
3) Đông Thiên: Devas in the East. 
4) Tây Thiên: Devas In the West. 
53) Trung Thiên: Devas in the Centre. 
Ngũ Thiện: Five good things—The first five 
commandments—See Ngũ Giới. 
Ngũ Thiều: The five burnings—Sự trái phạm 
năm giới sẽ dẫn đến hình phạt trong kiếp nầy 
cũng như đọa địa ngục trong kiếp lai sanh— 
The Infraction of the first five commandments 
leads to state punishment in this life and the 
hells in the next life. 
Ngũ Thọ: Năm thọ—The five vedanas or 
S€nSafIONS: 
(A) Thuộc về tinh thần: Limited to mental 
emotfion. 


1) Ưu Thọ: Sâu bi—Sorrow. 





2) Hỷ Thọ: Vui mừng do có sự phân biệt— 
Joy. 

(B) Thuộc về cảm giác: Limited to the senses: 

3) Khổ Thọ: Đau khổ—Pain. 

4) Lạc Thọ: Sung sướng không có sự phân 
biệt —Pleasure. 

(C) Thuộc về cả tính thần lẫn cảm giác: 
Limited to both mental emotion and the 
S€nSe€S: 

5) Xả Thọ: Trung tính, không khổ không 


lạc —Indiffernce. 
Ngũ Thời Giáo: The five periods of the 
Buddha's teaching—Nhiều thế kỷ sau thời 
Phật nhập diệt, có rất nhiều cố gắng khác 
nhau để phân chia các thời giáo thuyết của 
Đức Phật, thường là căn cứ trên nội dung các 
kinh điển từ lúc Đức Phật thành đạo đến lúc 
Ngài nhập Niết Bàn, giáo thuyết của Ngài tùy 
cơ quyển biến để lợi lạc chúng sanh, nhưng 


mục đích của giáo pháp vẫn không thay đổi— 
In the centuries that followed the Buddhaˆ's 
death, varIous atfempts were made fo organ1ze 
and formulate his teachings. Different systems 
appeared, basing themselves on the recorded 
Scriptures, each purportng to express the 
Buddha”s intended meaning from the time of 
his enlightenment until his nrvana. The reason 
of his teachings of different sutras Is for the 
benefits of many different living beings, but 
the purpose of his doctrine was always the 
same: 

(A) Tông Thiên Thai chia một đời thuyết pháp 
của Đức Phật ra làm năm thời kỳ —A 
Tlen-T”ai classificaton of the Buddha”s 
teaching Info five periods: 

l) Thời kỳ Hoa Nghiêm (Nhũ VỊ): Ksira 

Thời kỳ nầy được ví như sữa tươi hay thời 

kỳ thuyết pháp đầu tiên của Phật, gọi là 

Hoa Nghiêm Thời cho chư Thanh Văn và 

Duyên Giác — Thời kỳ nầy lại được chia 

làm ba giai đoạn mỗi giai đoạn bẩy ngày 

ngay sau khi Phật thành đạo khi Ngài 

Thuyết Kinh Hoa Nghiêm. Tông Thiên 

Thai cho rằng Phật Thích Ca Mâu Ni 

thuyết Kinh Hoa Nghiêm ngay sau khi 

ngài đạt được giác ngộ; tuy nhiên điểu 
nầy là một nghi vấn vì Kinh Hoa Nghiêm 
chỉ có trong Phật Giáo Đại Thừa mà 
thôi—Fresh milk—Buddha”s ñrsf 
preachng. This perod 1s called 

Avatamsaka (Hoa Nghiêm) for sravakas 

and pratyeka-buddhas—This perlod 1s 

divided Into three divisions each of seven 
days, affter his enliphtenment, when he 
preached the content of the Avatamsaka 

Sutra. According to the T”ien-T”ai sect, 

the Avatamsaka Sutra was delivered by 

Sakyamumi Buddha immediately after his 

enlightenment; however, this 1S 

questionable because the Hua-Yen Sutra 
1s a Mahayana creation. 

A Hàm (Agamas): Lộc Uyển—Lạc vị 

(dadhi)—Sữa cô đặc được chế ra từ sữa 





2) 


3) 


4) 


5) 


+ 


(B 


Ù 


` 


1744 


tươ—Thời kỳ 12 năm Đức Phật thuyết 
Kinh A Hàm trong vườn Lộc Uyểến— 
Coagulated milk for the Hinayana—The 
twelve years of the Buddhaˆs preaching of 
Agamas In the Deer Park. 

Phương đẳng (Vaipulyas): Sanh tô vị 
(navanita) for the Mahayana—Thờ kỳ tám 
năm Phật thuyết kinh Phương Đẳng được 
ví như phó sản sữa đặc. Đây là thời kỳ 
tám năm Đức Phật thuyết rộng tất cả các 
kinh cho cả Tiểu lẫn Đại thừa—The 
Vaipulya period—The eight years of 
preaching Mahayana-cum-Hinayana 
doctrines. 

Bát Nhã (Prajna): Thục tô vị (ghola or 
butter) for the Mahayana— Thời kỳ 22 
năm Phật thuyết Kinh Bát Nhã hay Trí 
Tuệ được ví như phó sản của sữa đặc đã 
chế thành bơ—Twenty two years of his 
preaching the prajna or wisdom sutra. 
Pháp Hoa (Lotus) and Niết Bàn (Nirvana 
sutra): Để hổ vị (sarpirmanda or clarified 
butter) for the Mahayana—Thời kỳ Pháp 
Hoa Niết Bàn được ví với thời kỳ sữa đã 
được tĩnh chế thành phó mát. Đây là thời 
kỳ tám năm Phật thuyết Kinh Pháp Hoa 
và một ngày một đêm Phật thuyết Kinh 
Niết Bàn-The eigh( years of his 
preaching of Lotus sutra, and In a day and 
a nipht, the Nirvana sutra. 

For more Information, please see Thiên 
Thai Ngũ Thời Bát Giáo. 

Theo tông phái Niết Bàn mà bây giờ là 
một phần của Thiên Thai—According to 
the Nirvana School which 1s now part of 
the T”ien-T”a1: 

Tam Thừa Biệt Giáo: Hữu Tướng—GIal 
đoạn khi biệt giáo (như chúng ta có thể 
tìm thấy trong các kinh A Hàm) bắt đầu 
và sự phân biệt Tam thừa, đại diện bởi Tứ 
Đế cho hàng Thanh Văn, Mười Hai Nhân 
Duyên cho hàng Duyên Giác và Lục Độ 
cho hàng Bồ Tát The period when the 
differenftiated teaching (as we can find in 


2) 


3) 


Á) 


5) 


the Agamas) began and the distinction of 
the three vehicles, as represented by the 
four Noble Truths for Sravakas, the 
Twelve Nidanas for Pratyeka-buddhas, 
and the Six Paramitas for Bodhisattvas. 
Tam Thừa Thông Giáo: Vô Tướng—Giáo 
lý thuyết chung cho cả ba thừa như được 
thấy trong Kinh Niết Bàn—The teaching 
common to all three vehicles, as seen In 
the Nrrvana Sutra. 

Ức Dương Giáo: Ức Dương— Thuyết 
giảng Kinh Duy Ma, Tư Ích Phạm Thiên 
Sở Vấn Kinh và các kinh khác để tán 
dương Bổ Tát và hạ thấp Thanh Văn. 
Giáo thuyết nầy được Niết Bàn Tông 
Trung Hoa xiển dương—The teaching of 
the Vimalakiri Sutra, and Tư ích Phạm 
Thiên Sở Vấn Kinh and other sutras 
exfolling the Bodhisattva teaching at the 
expense of that Sravakas. This 
teaching was held by the Nirvana sect of 
China. 

Đông Qui Giáo: Hội Tam Qui Nhất—Phật 
thuyết kinh Pháp Hoa khiến ba thừa qui 
về Nhất Thừa—The common objective 
teaching calling three vehicles, through 
the Lotus, to union in the one vehicle. 
Thường Trụ Giáo: Viên Thường—Phật 
thuyết kinh Niết Bàn để chứng minh Phật 
quả thường trụ —The teaching of eternal 
le; the revelation through the Nirvana 
Sufra of the eternity of Buddhahood. 


for 


() Theo Pháp Bảo Đại Sư vào đời nhà 


5 
2) 


3) 


4) 


Đường—According to Great Monk Fa- 
Pao of the Tang dynasty: 

Tiểu Thừa: Hinayan—See Hoa Nghiêm 
Thời In (A). 

Bát Nhã: Đại Thừa—Prajna—See Bát 
Nhã in (A). 

Thâm Mật: Tam Thừa—Three Vehicles 
See Tam Thừa Biệt Giáo và Tam Thừa 
Thông Giáo In (B). 

Pháp Hoa: Nhất Thừa-One Vehicle— 
See Đông Qui Giáo in (B). 





1745 


5) Niết Bàn: Phật Tính Giáo —The Nirvana 
or Buddha-nature—See Pháp Hoa and 
Niết Bàn ¡n (A) and Thường Trụ Giáo ¡in 
(Bì. 

Ngũ Thông: Năm loại thần thông—Five 
kinds of supernatural powers: 

(A) 
l) Đạo thông: Nhờ chứng ngộ lý thực tướng 
trung đạo mà được như chư Bồ Tát thông 
lực vô ngại—Supernatural powers of 
Bodhisattvas through their Insiph( Into 
truth. 

Thần thông: Nhờ tu định mà được như chư 
A-La-Hán thông lực tự tại —Supernatural 
powers of arhats throuph their mental 
concenfrafion. 

Y thông: Nhờ vào thuốc men phù chú mà 
được—Supernatural or magical powers 


2) 


3) 


dependent on drugs, charms, incantations, 
etc. 

Báo thông (Nghiệp thông): Nhờ quả báo 
mà được như chư Thiên và long thần— 
Reward of DOW€TS of 
transformation possessed by devas, nagas, 


4 
karma 


etc. 

Yêu thông: Do yêu quái lực mà được như 
tính của cáo hồ hay những cây đại thụ lâu 
năm—Magical powers of goblins, satyrs, 


5) 


etc. 
(B) See Ngũ Thần Thông. 
Ngũ Thông Bồ Tát: Năm vị Bồ Tát ở Tu 
viện Kê Đầu Ma tại Ấn Độ, những người có 
đầy đủ ngũ thông, đi đến Tây Phương Cực Lạc 
để thỉnh ảnh tượng Phật Di Lặc, từ đó đem về 
truyền khắp Ấn Độ ——The five Bodhisattvas of 
Ch¡i-Thou-Moa in India, who, 
possessed of supernatural powers, went to the 
Western Paradise and begged the Iimage of 
Matitreya, whence 1t 1s said to have been 
spread over India. 
Ngũ Thông Thần: Những vị thân đã chứng 
được ngũ thông—Spirits possessed of the five 
supernatural powers. 


monasftery 


Ngũ Thông Tiền: Người bằng phương pháp 
ngoại đạo chứng được ngũ thần thông—One 
who by non-Buddhistic methods has attained to 
the five supernatural powers. 

Ngũ Thống: The five pains—See Ngũ Thiêu. 
Ngũ Thú: Gatyo (p)—Theo Kinh Phúng 
Tụng trong Trường Bộ Kinh, có năm nẻo ác 
(ngũ thú) —According to the SangIti Sutta In 
the Long Discourses of the Buddha, there are 
five gati (destinations, destinies): 


1) Địa ngục: Nrrayo (p)—Hells. 

2) Ngạ quỷ: Peta (p)—-Hungry ghosts— 
Sfarving demons—The realm of hungry 
ghosts. 

3) Súc sanh: Tiracchana-yonl (p)— 
Animals—Animal-rebirth. 

4)_ Nhân: Human beings—Man——Humankind. 

5) Thiên: Devas—Heaven—Deva world. 


Ngũ Thú Sanh Tử Luân: Một loạt hình ảnh 
về sanh tử gán cho Nhứt Thiết Hữu Bộ Luật — 
A series of pIcfures to show the course of life 
and death, ascribed In the Sarvativada Vinaya 
34 to the Buddha. 

Ngũ Thù Thắng Đức: Buddha receives the 
respect of the world because of the five 
SUD€TIOT VITfU€S: 


1) Hành vi thù thắng: Superior conduct. 

2) Kiến giải thù thắng: Superior point of 
VICW. 

3) Trí huệ thù thắng: Superior or perfect 
wisdom. 

4) Minh thuyết thù thắng: Superior preaching 
ability. 

5)_ Khả năng thù thắng dẫn đạo chúng sanh y 


đạo tu hành: Superlor ability to lead 

people to the practice of His Teaching. 
Ngũ Thủ Uẩn: Năm trói buộc của năm uẩn 
hữu lậu khiến chúng sanh mãi luyến ái trong 
vòng luân hồi sanh tử— The five tenacious 
bonds or skandhas, attaching to morftality—See 
Ngũ Uẩn. 
Ngũ Thuận Hạ Phần Kết: Năm mối kết 
trong cảnh dục giới —The five ties in the lower 


1746 


realm, which hold the individual in the realms 


of desire: 

1) Tham dục: Desire. 

2) Thù hận: Resentmeit. 
3) Chấp ngã: Egoism. 

4)_ Tà chấp: False tenets. 
53) Nghi hoặc: Doubt. 

3k 


For more Information, please see Ngũ Hạ 
Phần Kết. 

Ngũ Thuận Thượng Phần Kết: Năm mối 
kết với cảnh giới đi lên của sắc và vô sắc— 
The five ties 1n the higher realm which hold an 
individual ¡in the realms of form and and 
formlessness: 

1) Mong muốn đạt đến sắc giới: Desire for 
form. 

Mong muốn đạt đến cảnh giới vô sắc: 
Desire for formlessness. 


2) 


3) Thao thức bổn chồổn: Restlessness. 
4) Ngã mạn: Pride. 

53) Si mê: lIgnorance. 

3k 


For more Information, please see Ngũ 
Thượng Phần Kết. 
Ngũ Thuyết: See Ngũ Chủng Thuyết Nhân. 
Ngũ Thừa: Năm cỗ xe có thể đưa người tới 
quả vị Phật (giáo pháp của Phật từ cạn đến 
sâu chia ra năm trình độ, hành giả chỉ cần y 
theo mỗi giáo pháp thực hành, đều có thể đạt 
được thành quả tốt đẹp)—The five vehicles 
conveying to the karma-reward which differs 
according to the vehicle. They are summed up 
aS. 
(A) Theo Đại 
Mahayana: 
l) Nhân thừa: Narayana (skÐ—Tái sanh vào 
nhân gian hay cõi người nhờ tu trì ngũ giới 
(hữu tình quan Phật Giáo lấy loài người 
làm trọng tâm. Con người có thể làm lành 
mà cũng có thể làm ác, làm ác thì bị sa 
đọa trong ba đường dữ như địa ngục, ngạ 
quỷ, súc sanh; làm lành thì được sanh lên 
các đường lành như nhơn và thiên, A La 
Hán, Bích Chi Phật, vân vân)—Rebirth 
among men conveyed by observing the 


Thừa—According to the 


2) 


4) 


5) 


+ 


() 
]) 
2) 
3) 
4) 
5) 
(C) 
Ù 


2) 


3) 


five commandments (Panca-veramani)— 
See Ngũ Giới. 

Thiên thừa: Devayana (skt)—Táit sanh 
vào cõi trời nhờ tu trì thập thiện —Rebirth 
among the devas by observing the ten 


forms of  good aclons or ten 
commandments (Dasa-kusala). 
Thanh văn: Arava-kayanam (skt—Tái 





sanh vào quả vị Thanh Văn nhờ tu trì pháp 
Tứ Diệu Đế—Rebirth among the sravakas 
by observing truths 
(Catvari-arya-satyanm)). 

Duyên giác: Pratyeka-Buddhayanam 
(skÐ——Tái sanh vào Duyên Giác nhờ tu trì 
thập nhị nhân duyên mà chứng quả Bích 
Chỉ Phật-Rebith among pratyeka- 
Buddhas and Bodhisattvas by observing 
the twelve nidanas (Dvadasanga- 
pratiyasamutpada). 

Bồ Tát: Bodhisattva-yanam (skt)—Nhờ tu 
trì lục độ Ba La Mật mà đạt đến quả vị Bồ 
Tát và cuối cùng đạt được quả vị Phật— 
Among the Buddhas and bodhisattvas by 
the six paramitas (SdaparamIta). 

For more information, See Tam Thừa in 
Vietnamese-English Section. 

Theo Tiểu Thừa—According to 
Hinayana: 

Phật: Buddha. 

Thanh Văn: Sravakas. 

Duyên Giác: Pratyeka-buddhas. 

Chư Thiên cõi trời Phạm Thiên: The gods 
of the brahma-heavens. 

Chúng sanh trong cõi dục giới: Those of 
desire realm. 

Theo Mật giáo—According to the Esofteric 
cult: 

Nhân, tương ứng 
corresponding with earth. 
Thiên, tương ứng với 
corresponding with water. 
Thanh Văn, tương ứng với lửa: Sravakas, 
corresponding with fire. 


the four noble 


the 


với đất Men, 


nước: Devas, 


1747 


4) Duyên giác, tương ứng với gió: Pratyeka- 
buddhas, corresponding with wind. 
5 Bồ Tát, tương ứng với hư không: 


Bodhisattvas, 

“void.” 
Ngũ Thừa Tể Nhập: Năm thừa đều nhập— 
Nhờ nguyện lực của Đức Phật A Di Đà mà 
chúng sanh trong năm thừa đều được nhập 
chân thực báo độ ——AlI different classes will 
obfain an enfrance Into the Pure Land by the 
vow of Amitabha. 
** For more Information, please see 

Ngũ Thừa. 

Ngũ Thức: Pancavijnana (skÙ)—Năm thức 
hay tâm thức dựa vào mắt, tai, mũi, lưỡi và 
thân mà sinh và duyên vào năm cảnh sắc, 
thịnh, hương, vị, xúc The fÍive senses of 
CONSCIOUSn€SS Or Íive parljnanas, perceptions 
Or cognifions; ordinarily those arising from the 
five senses form, sound, smell, taste, touch: 


corresponding with the 


(A) Theo Đại Thừa—According to the 
Mahyana, the Íive senses of 
COnSciousness: 

1) Nhãn thức: Visual sense. 

2) Nhĩ thức: Auditory sense. 

3) Tỷ thức: Olfactory sense. 

4) VỊ thức: Gastatory. 

5) Xúc thức: Tactile sense. 

(ŒB) Theo Khởi Tín Luận-The five 
parljnanas according to the Awakening of 
Faith: 

I1) Nghiệp Thức: Nương vào gốc rễ vô minh 
bắt đầu động lên từ bản tâm mà khởi ra 
mê lầm thành ra tác động hay thành 
nghiệp ——Initial functioning of mind under 
the influence of the Ooriginal 
unenlightenment or state Of iønorance. 

2) Chuyển Thức: Nghiệp thức chuyển lần mà 


sanh ra năng kiến hay tự thấy mình mà 
khởi lên tác dụng The act of turning 
the apparent obJect 
observation. 


towards fOr I(s 


3) Hiện Thức: Dựa vào tác dụng của năng 
kiến mà khởi lên sở kiến—Observation of 
the obJectf as It appears. 

Tri Thức: Hướng vào các cảnh giới hiện ra 
từ tâm sở mà sanh ra mọi thứ phân biệt 
sai lâm—The deductions derived from its 


4) 


appearance. 
Tương Tục Thức: Do vô minh mà phân 
biệt sai lầm nên sanh ra vui sướng với cái 


5) 


mình yêu thích, và khổ sở với cái mình 
chán ghét, niệm khổ vui liên tục chẳng 
dứt, do đó mà luân hồi sanh tử tương tục— 
The consequent feelings of like or dislike, 
pleasure or pain, from which arise the 
delusions and Incarnations. 

Ngũ Thức Thân: Pancavijnanakaya (skÙ— 

Hệ thống các thức The system of the 

Vijnanas—See Ngũ Thức. 

Ngũ Thực: Năm loại thức ăn tinh thần nuôi 

dưỡng thiện căn—The five kinds of spiritual 

food by which roots of goodness are nourished: 


l1) Niệm thực: Correct thoughts. 

2) Pháp hỷ thực: Delight in the Law. 

3) Thiển duyệt thực: Pleasure in meditation. 

4) Nguyện thực: Firm resolve, or vows of 
self-control. 

5) Giải thoát thực: Deliverance from the 
karma of illusion. 

Ngũ Thường: Năm đạo làm người—The five 


cardinal virtues: 

I) Nhơn: Thương người thương vật— 
Benevolence. 

2) Nghĩa: Ở phải với mọi người — 
Righteousness. 

3) LễỄ: Biết kể lớn người nhỏ—Civility— 
Propriety. 

4) Trí: Biết phương kế mưu lược lương 
thiện—Good knowledge. 

5)_ Tín: Biết giữ sự tin cậy—Loyalty (faith or 


SincerIty). 
Ngũ Thượng Phần Kết: Ngũ Thượng Phần 
Kiết Sử Theo Kinh Phúng Tụng trong 
Trường Bộ Kinh và Câu Xá Luận, có năm 
phần kết sinh khởi trong các cảnh giới cao hơn 


1748 


của sắc giới và vô sắc giới hay ngũ thượng (A) Pháp Tính tông chia cơ loại của tất cả 
phần kết vì chúng trói buộc hữu tình vào ngũ 


£ 
uan 


bá ` ⁄ ~* * 
để sanh vào các cối cao—According to 


the Sangiti Sutta In the Long Discourses of the 
Buddha and Kosa Sastra, there are five higher 
bonds of desire still exist in the upper realms 
of form and formlessness, for they fetter 


bein 
hiph 
]) 


2) 


3) 


4) 


5) 


ØS f{O agerega(es, efc., produced In the 
er forms of becoming: 

Sắc ái kết: Tham sắc —Phiển não của sự 
tham trước ngũ dục ở cõi sắc giới hay sự 
luyến ái cõi sắc—Rupa-raga (p)—Lust or 
desire for form——Attachment to the world 
of forms—Greed for the fine-material— 
Love In the realm of form—Craving for 
the world of form. 

Vô sắc ái kết: Tham vô sắc—Phiển não 
của sự tham trước cảnh giới thiển định của 


cõi vô sắc hay sự luyến ái cõi vô sắc— 
Arupa-raga (p)—Attachment to the 
formless world—Lust or desre for 


formlessness——Greed for the Immaterial— 
Love im the realm of formlessness— 
Craving for the formless world. 

Trạo kết: Trạo cử—Phiển não vì tâm dao 
động mà bỏ mất thiền định—Uddhacca 
(p)—Restlessness. 

Mạn kết: Phiển não gây ra do bởi cậy 
mình hay mà lấn lướt người khác—Mana 
(p)—Pride—Concett. 

Vô minh kết: Phiển não gây ra bởi ngu 
muội—ÏIgnorance. 


Ngũ Tì Kheo: See Ngũ Tỳ Kheo. 
Ngũ Tiển: The five arrows which the Buddha 


com 


pared with the five desires—See Ngũ 


Dục. 
Ngũ Tín Tâm: See Ngũ Chủng Tín Tâm. 
Ngũ Tỉnh: Năm hành tinh—The five planets: 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 


Mộc tinh: Jupiter. 
Hồa tỉnh: Mars. 
Thổ tinh: Saturn. 
Vệ Nữ Tinh: Venus. 
Thủy tinh: Mercury. 


Ngũ Tính: The five natures. 


1) 


2) 


3) 


4) 


5) 
a) 


b) 


(B) 


Ù 


2) 


chúng sanh ra làm năm tính—The five 
diferent nafures as grouped by the 
Dharmalaksana Sect: 

Thanh Văn Tính: Sravakas for Arhats— 
Những người có chủng tử vô lậu có thể 
sanh quả vô sanh A La Hán, đứt đoạn luân 
hổi sanh tử, nhưng không thể đạt được 
Phật quả—Who are able to attain non- 
refturn to mortality, but are unable to reach 
Buddhahood. 

Duyên Giác Tính: Có chủng tử vô lậu 
sanh ra Bích Chi Phật, dứt đoạn luân hồi 
sanh tử, nhưng chưa có thể đạt đến quả vị 
Phật—Pratyeka-buddhas for Pratyeka- 
buddhahood—Who are able to attain to 
non-return to mortality, but are unable to 
reach Buddhahood. 

Bồ Tát Tính: Có chủng tử vô lậu, dứt đoạn 
sanh tử để nảy sanh quả Phật— 
Bodhisattva for Buddhahood. 

Bất Định Tính: Có vài chủng tử vô lậu, 
nhưng chưa dứt sanh tử luân hỗổi— 
Indefinite——Who 
unconditioned seeds, but are not able to 
affain to non-return to mortality. 

Vô Tính: 

Những kẻ ngoại đạo không tín hành nhân 
quả nên không có tâm Phật —Outsiders 
who have not the Buddha-mind. 

Loài hữu tình có đủ chủng tử hữu lậu của 
trời và người, không có vô lậu chủng tử 
của bậc tam thừa, cho nên mãi mãi xoay 
vần trong vòng lục đạo—Men and devas 
with passions and devoid of natures for 
enlightenment, hence destined to remain 
1n the six paths of transmigration. 

Theo Kính Viên Giác —According to 
Complete Enlightenment Sutra: 

Phàm Phu Tính: Dầu là những người tốt 
nhưng vẫn chưa đoạn trừ được chủng tử 
hữu lậu —Ordinary good people. 

Nhị Thừa Tính: Chỉ đoạn trừ được hoặc 
kiến và tư kiến tức là sự chướng, chứ chưa 


have some 





3) 


4) 


5) 


( 


~< 


] 


2) 


3) 


4) 


5) 


1749 


đoạn trừ được lý chướng hay trần sa vô 
minh—Sravakas and Pratyeka-buddhas. 
Bồ Tát Tính: Đã từ từ đoạn trừ được cả 
hai sự và lý chướng——Bodhisattvas. 

Bất Định Tính: Indefinite—See Bất Định 
tính in (A). 

Vô Tính: Heretics or outsiders who have 
no Buddha-mind—See Vô Tính in (A). 
Năm chủng tánh được tông Pháp Tướng 
thành lập—The five germ-natures or 
rtoots of Bodhisatva development 
established by the Dharmalaksana Sect: 
Tập Chủng Tính: Ngôi vị thập trụ, tu tập 
không quán, phá bỏ các kiến hoặc —The 
øerm-nature of study of the void or 
1mmaterial which correscfs all 1llusions of 
time and space. Ït corresponds to the ten 
ørounds. 

Tính Chủng Tính: Ngôi vị thập hành, 
không trụ lại ở “không,” có khả năng phân 
biệt tất cả pháp tính và chuyển hóa chúng 
sanhh—The germ-nature of abilty to 
discriminate all the natures of phenomena 
and transform the living. It corresponds to 
the ten necessary activiles of a 
Bodhisattva. 

Đạo Chủng Tính: Là ngôi vị thập hổi 
hướng, tu tập diệu quán trung đạo để 
thông đạt tất cả Phật pháp—The middle- 
way germ-nature, which atfains Insipht 
into Buddha-laws. Ït corresponds to theten 
kinds of dedications. 

Thánh Chủng Tính: Ngôi vị thập địa, dựa 
vào diệu quán trung đạo để phá bỏ vô 
minh và chứng nhập Thánh vị —The saint 
øerm-nature which produces holiness by 
destroying Ignorance. The bodhisattva 
leave the ranks of freedom from desire In 
the ten stages to become a saInt. 

Đẳng Giác Chủng Tính: Chủng tính Bồ Đề 
tiến về Phật quả—The bodhi-rank germ- 
nature which produces Buddhahood. 


Ngũ Tình: Năm cảm giác khởi lên bởi ngũ 
căn—The feelings or passions, which are 
stirred by the five senses—See Ngũ Căn. 

Ngũ Tịnh: Năm món thanh tịnh của bò—The 

five “clean” products of the cow——The cow”s 

panca-gavya: 

1) Nước tiểu: Urine. 

2) Phân: Dung. 

3) Sửa: MIIK. 

4) Kem: Cream. 

53) Phó mát: Cheese. 

Ngũ Tịnh Cư Thiên: 

(A) Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ 
Kinh, có Ngũ Tịnh Cư hay ngũ sắc giới đệ 
tứ thiển thiên, là chỗ vãng sanh của các 
bậc A-La-Hán (Bất Hoàn)—According to 
the Sangiti Sutta in the Long Discourses of 
the Buddha, there are five pure-dwelling 
heavens 1n the fourth dhyana heaven, Into 
which arhats are finally born: 

I1) Vô phiền thiên: Chốn không còn mọi sự 
phiền não—Avrhas—The heaven free 
from all trouble. 

2) Vô nhiệt thiên: Chốn không còn sự não 
nhiệ—Atapas—Heaven of no heat or 
distress——Ùnworried. 

3) Thiện hiện thiên: Chốn năng hiện thắng 
pháp —Sudrsas (sk——Heaven of beautiful 
presenfation. 

4) Thiện kiến thiên: Chốn có thể thấy được 
thắng pháp Sudrsanas—-Heaven of 
beauty. 

5) Sắc cứu cánh thiên: Cõi trời sắc giới cao 

nhất —Akanisthas—The highest heaven of 

the form-realm——Peerless. 

Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển 

Chín, Đức Phật đã nói với ngài A Nan về 

Ngũ Tịnh Cư Thiên như sau: “Ông A Nan, 

trong Tứ Thiển lại có năm Tịnh Cư Thiên 

hay Bất Hoàn Thiên, đã dứt hết chín 
phẩm tập khí cõi dưới. Hết sự khổ vui, nơi 

xả tâm chúng đồng phận an lập chỗ ở.”— 

In the Surangama Sutra, book Nine, the 

Buddha told Ananda about the Five Pure 


(B 


` 


l) 


2) 


3) 


4) 


1750 


Dwelling Heavens as follows: “Ananda! 
Beyond the four Dhyana Heavens, are the 
five pure dwelling heavens or heavens of 
no return. For those who have completely 
cut off the nine categorles of habifts In the 
lower realms, neither suffering nor bliss 
exist, and there Is no repression to the 
lower levels. All whose minds have 
achieved this renunciation dwell in these 
heavens together. 

Vô Phiển Thiên—No Affliction Heaven: 
Những vị mà khổ và vui đã diệt, tâm 
chẳng bận rộn, là những vị đang trụ trong 
cõi Vô Phiển Thiên—Those who have put 
an end to suffering and bliss and who do 
not get Involved 1n the contention between 
suụch thoughts are among those In the 
Heaven ofNo Affliction. 

Vô Nhiệt Thiên—No Heat 
Những vị tự tại phóng xả, chẳng có năng 
sở, tâm chẳng đối đãi, hạng nầy gọi là Vô 
Nhiệt Thiên —Those who ¡isolate their 
practice, whether in movement or in 
resfraint, investigating the baselessness of 
that Iinvolvement, are among those in the 
Heaven of No Heat. 

Thiện Kiến Thiên The Good View 
Heaven: Mười phương thế giới, diện kiến 
trong lặng, chẳng còn tất cả cấu nhiễm 
của cảnh trần, hạng nầy gọi là Thiện Kiến 
Thiên—Those 
wonderfully perfect and clear, 
realms of the ten directions as free of 
defiling appearances and devoid of all dirt 
and filth. They are among those In the 
Heaven of Good View. 

Thiện Hiện Thiên—The Good 
Manifestaton Heaven: Diệu kiến hiện 
tiền, biến tạo vô ngại, hạng nầy gọi là 
Thiện Hiện Thiên—Those whose subtle 
vision manifests as all their obstructions 
are refined away are among those In the 
Heaven of Good Manifestation. 


Heaven: 





whose VISIOn 1S 


view the 


5) Sắc Cứu Cánh Thiên—The Ultimate Form 
Heaven: Sắc trần từ tướng đến chỗ cứu 
cánh chẳng động, cùng tột tánh sắc chẳng 
có bờ bến, hạng nầy gọi là Sắc Cứu Cánh 
Thiên—Those who reach the ultimately 
subfle level come to the end of the nature 
of form and emptiness and enfer Into a 
boundless realm. They are among those in 
the Heaven of Ultimate Form. 

Ngũ Tịnh Nhục: The five kinds of clean 

flesh. 

1-3) See Tam Tịnh Nhục. 

4) _ Con thú tự chết: Creatures that have died 
a natural death. 

5) Thịt thú còn thừa do thú khác giết xong ăn 
còn dư lại: Creatures that have been killed 
by other creatures. 

Ngũ Tộc Như Lai: The five Dhyani-Buddhas 

of the VaJradhatu. 

Ngũ Tông: Năm tông phái trong Phật giáo— 

The five great schools in Buddhism—Năm 

tông phái Đại Thừa—Five the 

Mahayana: 

(A) 

1) Thiển Tông: Zen Sect. 

2) Pháp Tướng Tông: Teaching Sect. 

3) Luật Tông: Vinaya Sect. 

4) Mật Tông: Secret Sect. 

53) Tịnh Độ Tông: Pure Land Sect. 

(B) 

l1) Thiên Thai Tông: T”len-T”a1. 

2) Hoa Nghiêm: Hua-Yen. 

3) Pháp Tướng: Teaching Sect. 

4) Tam Luận: Madhyamika-Sastra Sect— 
Three Sastra Sect. 

5) Luật Tông: Vinaya Sect. 

(C) 


Ssects In 


Năm tông phái Thiển của Phật giáo ở 
Trung Hoa bắt nguồn từ Nguồn Thiền 
“Trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật” 
của Lục Tổ Huệ Năng. Năm tông nầy 
gồm Vân Môn, Pháp Nhãn, Tào Động, 
Quy Ngưỡng, và Lâm Tế—Five sects or 
schools of Chinese Zen Buddhism. The 
five traditions arise from one origin which 


1751 


is “Directly Point to Mind to see one`s 3) Bình Đẳng Tánh Trí: Samata-jnana (skt)—— 


True Nature and to realze the 
Buddhahood” taught by the Sixth Zen 
Patiarch HuiNeng. These five 
influde Yun-Men, Fa-Ran, T”ao-Tung, 
Kui-Yang, and Lin-ChI. 

Ngũ Trần: Pancavisayarasa (p)—Five 

indulgences of the senses—Năm trần hay năm 

cảnh sắc The objects of the fve senses, 

which being dusty or earthly things can taint 

the true nature——Five dusts. 

1) Sắc Trần: Form. 

2) Thinh Trần: Sound. 

3) Hương Trần: Smell. 

4)_ Vị Trần: Flavor. 

5) Xúc Trần: Touch. 

Ngữ Tri Căn: Năm trí căn—-The fñve 

1ndriyas or organs of perception—See Ngũ 

Căn. 

Ngũ Trí: Five kinds of wisdom——Theo trường 

phái Chân ngôn—According to the Shingon 

Secf 

I1) Pháp Giới Thể Tính Trí: Dharmadhatu- 
prakrti-jnana (sk)—Trí chuyển từ Yêm- 
Ma-La thức mà được —Pháp giới thể tánh 
tức là lục đại với Ngài Tỳ Lô Giá Na hay 
Đại Nhật Như Lai trụ nơi Trung độ. Gọi là 
pháp giới thể tánh trí vì trí nầy làm chủ 
đức phương tiện cứu cánh —The wisdom 
derived from the pure conscIousness 
(amala-vijnana)—The wisdom of the 
embodied nature of dharmadhatu, defined 
as the six elements, and 1s associated with 


Secfs 


Vairocana 1n the center. 

2) Đại Viên Cảnh Trí: Adarsana-jnana 
(skÐ—Là trí chuyển từ A-Lại-Da thức mà 
được, là trí hiển hiện vạn tượng của pháp 
giới như tấm gương tròn lớn, tương ứng với 
thế giới và liên hệ với A Súc Bệ Phật 
cũng như Đông Độ The great ground 
miror wisdom, derived from alaya- 
vijnana (alaya consciousness), reflecting 
all things; corresponds to the earth, and 1s 
associated with Aksobhya and the east. 


4) 


Trí chuyển từ Mạt Na thức mà được, là trí 
tạo thành tác dụng bình đẳng của các 
pháp, tương ứng với lửa và Nam Phật ở 
Nam Độ The wisdom which derived 
from manovIjnana or mano conscIousness, 
wisdom 1n regard to all things equally and 
universally, corresponds to fire and 1s 
associated with Ratnasambhava and the 
south. 

Diệu Quán Sát Trí: Pratyaveksana-jnana 
(skÐ—Trí chuyển từ ý thức mà được, trí 
phân biệt các pháp hảo diệu phá nghi, 
tương ứng với nước và Phật A Di Đà ở 
Tây phương. Theo Tịnh Độ và Chân Tông, 
Phật A Di Đà thù thắng hơn cả trong số 
Ngũ Trí Như Lai; mặc dù quốc độ của 
Ngài ở Tây Phương chứ không ở trung 
ương. Trong số Ngũ Trí Như Lai, Đức Phật 
A Di Đà ở phương Tây có thể đồng nhất 
với Trung ương Đại Nhật Như Lai, là Đức 
Phật của Pháp Giới Thể Tánh. Các bổn 
nguyện của Đức A Di Đà, sự chứng đắc 
Phật quả Vô Lượng Quang và Vô Lượng 
Thọ, và sự thiết lập Cực Lạc quốc độ đã 
được mô tả đầy đủ trong Kinh A Di Đà— 
The wisdom derived from wisdom of 
profound  I1nsipht (ý thức), or 
discrimination, for exposition and doubt- 
destruction; corresponds to wafer, and 1s 
associated with Amitabha and the west. 
According to the T”ien-T”ai and Shingon, 
Amita Is superlor over the five Wisdom 
Buddhas (Dhyani-Buddhas), even though 
he governs the Western Quarter, not the 
center. Of the five Wisdom Buddhas, 
Amitabha of the West may be identical 
wih the central Mahavairocana, the 
Buddha of homo-cosmic Identity. 
Amitabha's original vows, his attainment 
of Buddhahood of Infinite Light and Life, 
and his establishment of the Land of Bliss 
are all fully described In the Sukhavat 
text. 


1752 


5) Thành Sở Tác Trí: Krtyanusthana-jnana 
(skÐ— Trí chuyển từ ngũ căn (nhãn, nhĩ, 
tỷ, thiệt và thân), trí thành tựu diệu nghiệp 
tự lợi lợi tha, tương ứng với hư không và 
Phật Di Lặc ở Bắc Độ — The wisdom 
derived from the five senses (ngũ căn), 
the wisdom of perfecting the double work 
of self-welfare and the welfare of others; 
corresponds to the air and 1s associated 
with Amoghasiddhi (DI Lặc Maitreya) and 
the north. 

Ngũ Trí Bảo Quan: See Ngũ Phật Bảo 

Quan. 

Ngũ Trí Ngũ Phật: See Ngũ Phật. 

Ngũ Trí Như Lai: The five kinds of wisdom 

of the Tathagata—See Ngũ Trí, and Ngũ Phật. 

Ngũ TriỀn Cái: Five hindrances—Theo Kinh 

Phúng Tụng trong trường Bộ Kinh, có năm 

triển cái, chúng làm chướng ngại và che dấu 

thực tại khỏi tâm thức —According to the 

Sangiti Sutta in the Long Discourses of the 

Buddha, there are five hindrances which, In 

the sense of obstrucing and hindering and 

concealing reality from consciousness: 

(A) Năm Triển Cái —Five hindrances: 

I1) Tham Dục Triển Cái: Kamacchanda (p)— 
Tham dục là sự ham muốn duyên theo 
nhục dục ngũ trần. Những tư tưởng tham 
dục chắc chắn làm chậm trể sự phát triển 








tinh thần. Nó làm tâm chao động và trở 
ngại công trình lắng tâm an trụ. Sở dĩ có 
tham dục phát sanh là vì chúng ta không 
chịu thu thúc lục căn. Vì không cẩn mật 
canh phòng sáu cửa nên những tư tưởng 
tham ái có thể xâm nhập vào làm ô nhiễm 
tâm thức. Do vậy người tu theo Phật cần 
phải cẩn trọng thu nhiếp lục căn, không 
dễ duôi hờ hửng để cho chướng ngại tham 
ái ngăn chặn làm bít mất con đường giải 
thoát của mình —Lust—The hindrance of 
sensualify (sensual desire). Sensual desire 
1s lust for sense obJects. Sensual thoughts 
definiely retarded mental development. 
They disturb the mind and hinder 


2) 


3) 


concentration. Sensuality 1s due to non- 
restraint of the six senses, which when 
unguarded øive rises to thoughts of lust so 
that the mind-flux is defiled. Hence the 
necd for any Buddhist 1s to be on his guard 
against this hindrance which closes the 
door to deliverance. 

Sân hận Triển Cái: Vyapada (p)—Cũng 
như tham dục, sự chú tâm sai lầm, kém 
khôn ngoan, không sáng suốt, dẫn đến sân 
hận. Nếu không kiểm soát kịp thời, những 
tư tưởng bất thiện nầy sẽ thấm nhuần tâm 
và che lấp mất trí tuệ. Nó có thể làm méo 
mó toàn thể tâm thức và các tâm sở, cũng 
như gây trở ngại cho ánh sáng chân lý, 
đóng mất cửa giải thoát. Tham dục và sân 
hận đặt nền tảng trên vô minh, chẳng 
những làm chậm trể sự phát triển của tâm 
trí, mà còn đốt cháy cả rừng công đức mà 
ta đã tích tập từ bao đời kiếp— The 
hindrance of ill-will. As in the case of 
Sense-desire, If Is unwise and unsystematic 
attention that brings about i1ll-will. When 
not under control, 1lI-will propagates 1tself, 
saps the mind and clouds the vision. lt 
distorts the entire mind and thus hinders 
awakening to Ignorance, not only hamper 
mental growth, but also destroy the whole 
forest of which had 
accumulated In so many lives. 

Hôn Trầm Thụy Miên triển Cái: Thina- 
middha (p)—Hôn trầm thụy miên hay hôn 
trầm dã dượi, một trạng thái tâm uể oải, 
không buôn hoạt động. Đây không phải là 
trạng thái uể oải vật chất của cơ thể (vì 
cho dù là bậc A La Hán, đôi khi vẫn cảm 


thấy thân thể mệt mỏi). Trạng thái nây 


merits we 


làm cho hành giả tu thiền mất lòng nhiệt 
thành, kém quyết tâm, rồi tinh thần trở 
nên ương yếu và lười biếng. Sự hôn trầm 
làm cho tâm thần càng thêm dã dượi và 
cuối cùng đưa đến trạng thái tâm chai đá 
hửng hờ —Stifness torpor—The 
hindrance of sloth and torpor. This 1s a 


and 


4) 


5) 


1753 


morbid stae of mind and mental 
DrOperties. Ïl( 1s the of 
sluggishness of the body (for even the 
arhats, who are free from this 1ll, also 
experience bodily fatihue). This sloth and 
torpor lessens the yogi's enthusiasm and 
earnestness for meditaton so that the 
meditator becomes menfally sick and lazy. 
Laxity leads to greater slackness until 
finally there arises a state of callous 
1ndifference. 

Trạo Cử Hối Quá Triển Cái: Uddhacca- 
kukkucca (p}—Còn gọi là phóng dật lo âu, 
một chướng ngại làm chậm trể bước tiến 
tỉnh thần. Khi tâm phóng dật thì như bầy 
ong vỡ ổ, cứ vo vo bay quanh quẩn không 
ngừng, khó lòng an trụ được. Tình trạng 
chao động nây là một trở ngại trên đường 
đi đến định tĩnh. Khi hành giả mãi lo âu 
suy nghĩ hết chuyện nầy đến chuyện khác, 
hết việc nọ đến việc kia, những việc làm 
xong, cũng như những việc chưa xong, 
luôn lo âu về những may rủi của đời sống, 
thì chắc chắn người ấy sẽ chẳng bao giờ 
có an lạc —Agiftaion and worry—The 
hindrance of worry and flurry, also called 
restlessness and remorse. This 1s another 
disadvanfage that makes progress more 
difficult. When the mind becomes restless 


nOf Sfate 


like flustered bees In a shaken hive, It 
cannot concenfrate. This menfal agitation 
prevents calmness and blocks the upward 
path. Worry 1s Jjust as harmful. When a 
man worrles over one thing and another, 
over things done or left undone, and over 
misfortunes, he can never have peace of 
mind. All this bother and worry, this 
fidgeting of mind, 
prevenf concentrafion. 

Nghi Triển Cái: Vicikiccha (p)—Còn gọi 
là hoài nghi, không tin tưởng về sự chứng 
đắc thiển định, không quyết định được 
điều mình đang làm. Ngày nào mình còn 
tâm trạng hoài nghi, ngày đó tinh thần còn 


and unsteadiness 


(B) 


l) 


a) 


b) 


C) 


) 


2) 


bị lung lạc như người ngồi trên hàng rào, 
không thể nào trau dồi tâm trí được—The 
of  sceptical doubt 
uncertainty. The hindrance of doubt 1s the 
inability to decide anything definitely. lí 
doubt with regard the 
possibility of attainng the jhana, and 
uncertain on what we are doing. Unless 
we shed our doubts, we will continue to 
suffer from it. As long as we confinue tfo 
take skeptical view of things, sifting on the 
fence, this will most detrimental to mental 
developmert. 

Làm thế nào để chế ngự năm triển cái 


hindrance or 


1ncludes tO 


nầy?—How can we overcome these five 
hindrances? 

Phật tử nên luôn tu tập chánh tinh tấn để 
chế ngự năm triển cái nầy: A Buddhist 
must always practice the ripht efforts to 
overcome these five hindrances: 

Ngăn ngừa những tư tưởng Đất thiện chưa 
phát sanh, không cho nó phát sanh: To 
prevent the arsing of evil unwholesome 
thougphts that have not yet arisen In the 
mind. 

Loại trừ những tư tưởng bất thiện đã phát 
sanh: To discard such evil thouphts 
already arisen. 

Khai triển những tư tưởng thiện chưa phát 
sanh: To produce wholesome thoughts not 
V€f arisen. 

Củng cố và bảo trì những tư tưởng thiện 
đã phát sanh: To promote and maintain 
the good thoughts already present. 

Theo Tỳ Kheo PIiyadassi Mahathera trong 
Phật Giáo Nhìn Toàn Diện, để điều phục 
năm triển cái, hành giả cũng cần phải 
trau đồi và phát triển năm yếu tố tâm lý 
gọi là chi thiển —According to Bhikkhu 
Piyadassi Mahathera in The Spectrum of 
Buddhism, to 
hindrances, one has to develop five 
psychic factors known as five factors of 
Jhana: 


overcome these ve 


1754 


a) Tầm: Vitakka (p)—Tầm được dùng để 
chế ngự hôn trầm dã dượi—Applied 
thought is used to subdue sloth and torpor. 
Sát: Vicara (p)—Sát được dùng để chế 
ngự hoài nghi —Sustained thought 1s used 
to subdue doubt. 

Phỉ: Piti (p)—Phỉ hay hỷ lạc được dùng để 
chế ngự sân hận—]oy ¡s used to subdue 
1ll-wIll. 

Lạc: Sukha (p)—An lạc được dùng để chế 
ngự phóng dật và lo âu—Happiness 1s 
used to subdue restlessness and WOTry. 
Trụ: Ekaggata (p)—Trụ được dùng để chế 
ngự tham dục One pointedness or 
unification of the mind which 1s used to 


b) 


C) 


đ) 


©) 


subdue sense desire. 

For more Information, please see Ngũ 
Chướng Ngại and Five Kinds of 
Hindrances. 

Ngũ Trú Địa: See Ngũ Hoặc. 

Ngũ Trụ Địa: Năm trụ địa trong sanh tử luân 
hồi hay năm phiên não căn bản—Tất cả những 
ảo tưởng đưa đến tà kiến và dục vọng của 
chúng sanh sanh tử—The five fundamental 
conditions of the passions and delusions—The 
fñive sfates or conditions found in mortality; 
wherein are the delusions of misleading views 
and desires. These five states condition all 
error, and are the ground in which spring the 
roofs of the countless passions and delusions of 
all mortal beinss: 

(A) Chi Mạt Vô Minh—“Branch or twig 
1pnorance.” 

Kiến nhứt thiết trụ địa: Kiến hoặc ở tam 
giới khi thấy sự vật theo vẻ dáng chứ 
không như thật—Delusions arising from 
seeIng things as they seem, not as they 
really are—Wrong views which 
common to the trailokya. 

Dục ái trụ địa: Những dục vọng hay luyến 
ái trong dục giới—The desires in the 
desire realm—Clinging or attachment 1n 
the desire-realm. 


+ 


l) 


are 


2) 


3) Sắc ái trụ địa: Dục vọng và luyến ái trong 
cõi sắc giới— The desires in the form 
realm—Clinging or atfachment in the 
form-realm. 

Hữu ái trụ địa: Những dục vọng luyến ái 
trong cõi vô sắc giới vẫn còn phải chịu 
luân hồi sanh tử—The desires (clinging or 
attachment) in the formless realm which 1s 
sữill mortal. 

Căn Bản Vô Minh—Original ignorance: 
Vô minh trụ địa: Tất cả những sĩ ám hay 
mê muội trong tam giới là gốc nhân của 
mọi phiền não—The state of ignorance— 
The state of unenlightenment or ignorance 
1n the trailokya which 1s the root-cause of 
all distressful delusion—The ground ¡1n 
which spring the roots of the countless 
passions and delusions of all mortal 
beings. 

Ngũ Trụ Hoặc: See Ngũ Trụ Địa. 

Ngũ Trùng Huyền Nghĩa: Năm tầng nghĩa 
huyền vi khi giải thích một bộ kinh—Eive 
layers of mystic meaning when one explicates 
the text Of a sutra. 


4) 


(B 
5) 


` 


1) Thích nghĩa rõ cái tên để của bộ kinh: To 
explain the tifle of the sutra. 

2) Biện luận thể chất của bộ kinh: To discern 
the essence of the sutra. 

3) Nói về tôn chỉ của bộ kinh: To explain the 
guiding principle of the sutra. 

4)_ Nói về lực dụng của bộ kinh: To explain 
the sutra”s powerful function. 

5) Nói về giáo tướng của bộ kinh: To explain 


forms of the Buddhist teaching in the 

Sutra. 
Ngữ Trược: Five turbidiies—Năm thứ ô 
trược, hay năm thứ dơ ở cõi Ta Bà. Trong Kinh 
Thủ Lăng Nghiêm, quyển Bốn, Đức Phật đã 
nhắc ông A Nan về ngũ trược như sau: “Ông A 
Nan! Trong thân ông, chất đặc là địa, chất 
lỗổng là thủy, chất ấm là hỏa, lay động là 
phong. Do bốn cái ràng buộc, nên chia cái tâm 
trạng viên diệu giác minh của ông làm thấy, 
nghe, biết, xét, từ đầu đến cuối tạo thành năm 





1755 


lớp hỗn trược hay vẫn đục. Thế nào là đục? 
Ông A Nan, ví như nước trong, bản nhiên trong 
sạch, còn kia là những bụi, đất, tro, cát, bẩn 
chất ngăn ngại. Hai thứ đó khác nhau. Có 
người lấy đất bỏ vào nước trong, đất mất tính 
ngăn ngại, nước mất tính trong trẻo, trông vấn 
đục, nên gọi là đục. Năm lớp đục của ông lại 
cũng như vậy —Five corruptions—Five 
Turbidities, defilements, or depravities—FlIve 
stages of a world existence. In the Surangama 
Sufra, book Four, the Buddha reminded 
Ananda about the five turbidiles as follows: 
“Ananda! While you are In your body, what 1s 
solid 1s of earth, what 1s moist 1s of water, what 
1S warm 1s of fire, and what moves 1s of wind. 
Because of these four bonds, your tranquil and 
perfect, wonderfully enliphtened bright mind 
divides Into seeing, hearing, sensation, and 
cognition. From beginning to end there are the 
five layers of turbidity. What 1s meant by 
“turbidity?” Ananda! Pure water, for Instance, 
1s fundamentally clear and clean, whereas 
dust, dirt, ashes, silt, and the like, are basically 
solid substances. Such are the properties of the 
two; their natures are not compatible. Suppose, 
then, that an ordinary person takes some dirt 
and tosses 1f Into the pure water. The dirt loses 
1s solid quality and the water 1s deprived of Ifs 
transparency. The cloudiness which results 1s 
called “turbidity.` Your five layers of turbidity 
are similar fO 1t.” 

I1) Kiếp Trược: The Kalpa turbidity. 

a) Ý nghĩa của Kiếp Trược—The meanings 
of the kalpa turbidity: 

e _ Đời sống trong cõi Ta Bà đầy dẫy ô trược 
và đang giảm dần—Life ¡s turbid or this 
Saha world is filled with impurity—The 
defilement of the life-span, when the 
human life-span as a whole decreases. 

e Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển 
Bốn, Đức Phật đã giải thích cho ngài A 
Nan về Kiếp trược như sau: “Ông A Nan! 
Ông thấy hư không khắp mười phương thế 
giới. Cái không và cái thấy không thể rời 


b) 


nhau. Cái không chẳng có thật thể. Cái 
thấy không phải thật biết. Hai cái xen lộn, 
giả dối thành lập lớp thứ nhất, gọi là Kiến 
Trược: In the Surangama Sutra, book Four, 
the Buddha explained to Ananda about the 
kalpa turbidity as follows: “Ananda! You 
see that emptiness pervades the ten 
directons. There 1s no division between 
emptiness seeingHowever, , 
although emptiness has no substance and 
your seeing has no awareness, the fwo 
become entangled In a falseness. This 1s 
the first layer, called the turbidity of time. 

Siêu việt Kiếp Trược——The transcendency 
of the turbidity of kalpa—Trong Kinh Thủ 
Lăng Nghiêm, quyển Chín, Đức Phật đã 
dạy ngài A Nan về siêu việt kiếp trược 
như sau: “Ông A Nan! Ông nên biết, ông 
ngồi trong đạo tràng, tiêu hết các niệm. 
Các niệm hết thì các ly niệm đều sáng tỏ 
rõ ràng, động tĩnh không rời, nhớ quên 
như một mực. Đang ở chỗ đó vào tam ma 
địa, ví như người sáng mắt ở chỗ tối tăm. 
Tính tính minh được diệu và tịnh, tâm 
chưa phát sáng. Ấy là còn bị ràng buộc 
trong sắc ấm. Nếu mắt sáng suốt, mười 
phương rỗng thông, không còn tối tăm. 
Gọi là sắc ấm hết. Người đó siêu việt 
Kiếp Trược. Xem chỗ sở nhân, kiên cố 
vọng tưởng làm gốc ——ln the Surangama 
Sutra, book Nine, the Buddha taught 
Ananda about how to transcend the kalpa 
turbidity as follows: “Ananda! You should 
know that as a culivator sIS 
Bodhimanda, he ¡1s doing away with all 
thoughts. When his thoughts come to an 
end, there willÐ be nothing in his mind. 
This sfate of pure clarity wIll stay the 
same whether in movement or stilÏness, In 
remembrance or forgetfulness. When he 
dwells in this place and enters samadhi, he 
1s like a person with clear vision who finds 
himself in total darkness. Although his 
nafure 1s wonderfully pure, his mind 1s not 


and 


in the 


2) 


a) 


1756 


yet Illuminated . This 1s the region of the 
form skandha. If his eyes become clear, he 
will then experience the ten directions as 
an open expanse, and the darkness will be 
gone. This 1s the end of the form skandha. 
He will then be able to transcend the 
turbidty of kalpas. Contemplating the 
cause of the form skandha, one sees that 
false thoughfs of solidity are 1ts source. 
Kiến Trược: The view turbidity or the 
turbidity of view. 

Ý nghĩa của Kiến Trược—The meanings 
of the view turbidity: 

Kiến trược là tất cả các sự thấy biết căn 
cứ trên nhận thức sai lầm của chúng sanh. 
Chúng là những thị phi, hơn thua, danh lợi, 
nhơn, ngã, bỉ, thử, vân vân: Turbidity of 
vew means all diferent views, 
perceptions, and knowledse of sentient 
beings that are based on false conceptions. 
They are gossip, competition, fame, self, 
egoftism, right, wrong, efc. 

Những ô trược của tà kiến và ác kiến hay 
ngũ lợi sử (do kiến trược hay kiến thức tà 
vạy mà con người chấp quấy bỏ phải, theo 
tà bỏ chánh, điên đảo thiên lệch)—View 
turbid  (false views)—The 
deflement of views, Or p€TVerse 
thoughts—See Ngũ Lợi Sử. 

Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển 
Bốn, Đức Phật đã giải thích cho ngài A 
Nan về Kiến Trược như sau: “Ông A Nan! 
Thân ông hiện gom tứ đại làm thể. Cái 
thấy, nghe, hay, biết bị hạn chế thành có 
ngăn ngại. Địa, thủy, hỏa, phong lại có 
hay biết. Hai bên xen lộn, giả dối thành 
lập lớp thứ hai, gọi là Kiến Trược: In the 
Surangama Sutra, book Four, the Buddha 
explained to Ananda about the turbidity of 
views as follows: “Anandal Your body 
appears In full, with the four elements 
composing 1s substance, and from this, 
seeiIng, hearing, sensation, and cognition 
become firmly defined. Water, fire, wind, 


and evil 


b) 


and earth fluctuate between sensation and 
cogntion and become entangled 1n a 
falseness. This 1s the second layer, called 
the turbidity of views. 

Siêu việt Kiến Trược—Transcendency of 
the affliction turbidity—Trong Kinh Thủ 
Lăng Nghiêm, quyển Chín, Đức Phật đã 
dạy ngài A Nan về cách siêu việt kiến 
trược như sau: “Ông A Nan! Người thiện 
nam đó tu tam ma nan đề về Sa Ma Tha, 
sắc ấm hết, nhìn thấy tâm chư Phật như 
trong gương sáng hiển hiện các vật. Như 
có chỗ sở đắc mà chưa thể dùng được, ví 
như ngủ bị bóng đè, chân tay vẫn đủ, thấy 
nghe không lầm, mà không cử động được. 
Đó là bị ràng buộc trong thụ ấm. Nếu hết 
bóng đè, thì tâm rời thân, trở lại xem mặt, 
đi ở tự do, không còn lưu ngại. Đó là hết 
thụ ấm. Người đó siêu việt kiến trược. 
Xem sở nhân, hư minh vọng tưởng làm 
gốc—In the Surangama Sutra, book Nine, 
the Buddha taught Ananda about the 
transcendency of the affliction turbidity as 
follows: “Ananda! When the good person 
who is cultivating samadhi and samatha 
has put an end to the form skandha, he can 
see the mind of all Buddhas as If seeing an 
Iimasge reflected in a clear mirror. He 
seems to have obtained something, but he 
cannot use 1t. 
paralyzed person. His hands and feet are 
intact, his seeing and hearing are not 
distorted, and yet his mind has come under 
a deviant influence, so that he 1s unable to 
move. This is the region of the feeling 
skandha. Once the problem of paralysis 
subsides, his mind can then leave his body 
and look back upon his face. Ït can øo or 
say as 1t pleases 
hindrance. This 1s the end of the feeling 
skandha. This person can then transcend 
the turbidity of views. Contemplating the 
cause of the feeling skandha, one sees that 


In this he resembles a 


without  further 


3) 


a) 


1757 


false thoughts of illusory clarity are 1s 
SOUTC€. 

Phiểền Não Trược: The affliction turbidity, 
turbidity of affliction. 

Ý nghĩa của Phiển Não Trược—The 
meanings of the affliction turbidity: 

Phiển não trược có nghĩa là chúng sanh 
luôn bị các thứ phiền não, buôn rầu, tức 
giận, oán thù, tà kiến, vân vân, tràn ngập 
thân tâm, chớ ít khi có lòng từ bi hỷ xả. 
Chính vì thế mà gây ra không biết bao 
nhiêu là phiền não cho nhau: Turbidity of 
afflicion means sentient beings 
constanly plagued with  afflictons, 
WOITI©€S, anger, vengeance, false views, 
etc. All such Impure thoughts consume 
ther minds and bodies, but kindness, 
compassion, Joy, and equanimIty are very 
Thus, they cause one 
1nnumerable afflictions. 

Những uế trược của dục vọng hay ngũ độn 
sử (con người trong tâm chứa đây những 
tham lam, hờn giận, mê muội, ngu sI)— 
The Affliction Turbidity or affliction turbid 
(constantly In turmoil)—The defilement of 
passlons, when all kinds of transøressions 
are exalted—See Ngũ Độn Sử. 

Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển 
Bốn, Đức Phật đã giải thích cho ngài A 
Nan về phiển não trược như sau: “Ông A 
Nan! Lại trong tâm ông, nhớ biết học tập, 
phát ra tri kiến, dung nạp phát hiện sáu 
trần. Rời trần không có tướng, rời giác ra 
không có tính, xen nhau giả dối thành. Ấy 
là lớp thứ ba, gọi là Phiển Não Trược.”: In 
the Surangama Sutra, book Four, the 
Buddha explained to Ananda about the the 
afflicion turbidity as follows: “Ananda! 
Further, the of memory, 
discrimination, and verbal comprehension 
in your mind bring into being knowledge 
and views. From out of them appear the 
six defiling obJects. Apart the 
defiling objects there are no appearances. 


are 


Tare. another 


functions 


from 


b) 


Apart from cognition they have no nature. 
But they become entangled in a falseness. 
Thịs 1s the third layer, called the turbidity 
Of afflictions.” 


Siêu VIỆt Phiển Não trược— 
Transcendency of the turbidty of 
afflicionsTTron Kinh Thủ Lăng 


Nghiêm, quyển Chín, Đức Phật đã dạy 
ngài A Nan về cách siêu việt Phiểền Não 
Trược như sau: “Ông A Nan! Người thiện 
nam kia, tu tam ma để, thụ ấm hết rồi, dù 
chưa hết lậu hoặc, tâm đã xa hình thể, như 
chim ra khỏi lỗổng, đã được thành tựu. Từ 
phàm thân nầy tiến lên, trải qua 60 Thánh 
Vị Bồ tát, được ý sinh thân, theo nguyện 
đi đến, không bị chướng ngại. Ví như có 
người nói mê khi ngủ, người đó dù không 
biết, mà lời nói thành tiếng làm cho người 
thức nghe biết. Đó là bị ràng buộc trong 
tưởng ấm. Nếu động niệm hết, phù tưởng 
tiêu trừ, đối với giác minh tâm, như bỏ bụi 
nhơ. Trước sau viên chiếu một loại sinh 
tử. Đó là tưởng ấm hết. Người ấy siêu việt 
phiển não trược. Xem nguyên nhân, dung 
thông vọng tưởng làm gốc.”—lIn the 
Surangama Sutra, book Nine, the Buddha 
taught Ananda about the transcendency of 
the turbldifty  as 
“Ananda! When the good person who 1s 
cultivating samadhi has put an end to the 
feeling skandha, althouph he has not 
achieved freedom from outflows, his mind 
can leave his body the way a bird escapes 
from a cage. From within his ordinary, he 
already has the potential for ascending 
through the Bodhisattvas” sixty levels of 
sapehood. He attains the “body produced 
by intenf` and can roam freely without 
obstruction. This 1s like someone talking In 
his sleep. Although he does not know he 1s 
doïng 1t, his words are clear, and his voice 
and ¡nflection are all in order, so those 


affliction follows: 


who are awake can understand what he 1s 
saying. This 1s the region of the thinking 


4) 


a) 


1758 


skandha. If he puts an end to his stirring 
thoughts and rids himself of superfluous 
thnking, 1t 1s as 1Ý he has purged 
defilement the  enlightened, 
understanding mind. Then he 1s perfectly 
clear about the births and deaths of all 
categorles of beIngs from beginning to 
end. This 1s the end of the thinking 
skandha. then the 
turbidity of afflictions. Contemplating the 
cause of the thinking skandha, one sees 
that Interconnected false thoughfs are 1ts 
SOUTC€. 

Chúng Sanh Trược: The living beings 
turbidity, or turbidity of sentient beings. 

Ý nghĩa của Chúng sanh Trược—The 
meanings of the living turbidity: 

Chúng sanh sanh ra ở đời với đầy dẫy 
tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến, và bất 
tịnh. Chúng sanh ô trược, hằng bị khổ não 
và bất toại; đây là giai đoạn mà chúng 
sanh trở nên đần độn và bất tịnh —The 
Living Beinsgs Turbidity or sentient beings 
turbid; everyone 1s filled with greed, 
hatred, ignorance, egoIsm, skepticism, efc. 
The defilement of human condition, 
people always 
unhappy. The period where all creafures 
are stupid and unclean. 

Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển 
Bốn, Đức Phật đã giải thích cho ngài A 
Nan về Chúng Sanh trược như sau: “Ông 
A Nan! Ngày đêm sinh diệt không ngừng, 
cái thấy biết hằng muốn ở trong thế gian. 
Nghiệp báo xoay vần thường đổi đời trong 
các cõi, xen nhau giả dối thành. Ấy là lớp 
thứ tư, gọi là chúng sanh trược.”: In the 
Surangama Sutra, book Four, the Buddha 
explained to Ananda about the turbidity of 
living beings as follows: “Ananda!l And 
then day and nigpht there 1s endless 
production YOUT 
knowledge and views continually wish to 
remain in the world, while your karmic 


from 


He can transcend 


are dissatisfled and 


and  extinction as 


b) 


patterns constantly move you to various 
places. This entanglement becomes a 
falseness, which 1s the fourth layer, called 
the turbidity of living beings.” 

Siêu chúng sanh trược—The 
transcendency of the turbidity of living 
beings—Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, 
quyển Chín, Đức Phật đã dạy ngài A Nan 
về cách siêu việt chúng sanh trược như 
sau: “Ông A Nan! Người thiện nam kia, tu 
tam ma để, tưởng ấm hết rồi. Người ấy 
bình thường mộng tưởng tiêu diệt, ngủ và 
thức như một, giác minh trống rỗng, yên 
lặng, dường như không tịnh, không còn có 
ảnh thô trọng của tiền trần. Xem các núi 
sông, đại địa ở thế gian như gương soi 
sáng. Vật đến không bị dính, vật đi không 
còn dấu vết. Đến thì soi, đi thì mất, như 
gương soi các vật. Rõ ràng tập khí cũ về 
trần cảnh không còn. Chỉ còn một thể tinh 
chân. Cái căn nguyên sinh diệt từ đó tỏ 
bày, thấy 12 loài chúng sanh ở mười 
phương, cùng tột các loài ấy. Dù chưa 
thông mối manh các mạng căn của họ. 
Thấy đồng một nên tảng sinh ra, cùng bị 
thiên lưu, dường như ánh sáng lóng lánh, 
là cái chỗ then chốt của trong thân. Đó là 
bị ràng buộc hành ấm. Như trạng thái ánh 
nắng lóng lánh, căn nguyên tính ấy, tiến 
vào nơi nguyên trạng. Hễ một phen đã 
lắng hết các căn nguyên tập khí, ví dụ như 
hết sóng thì hóa ra nước đứng. Đó là hành 
ấm hết. Người ấy siêu việt chúng sanh 
trược. Xem nguyên nhân, u ẩn, vọng 
tưởng làm gốc.”——In the Surangama Sutra, 
book Nine, the Buddha taught Ananda 
about the transcendcy of the turbidity of 
living beings as follows: “Ananda! When 
the good person who 1s  cultivating 
samadhi has put an end to the thinking 
skandha, he 1s ordinarily free of dreaming 
and idle thinking, so he sfays the same 
whether in wakefulness or In sleep. His 
mind is aware, clear, empty, and stil, like 


VIệt 


5) 


1759 


a cloudless sky, devoid of any coarse 
sense-impressions he  Contemplates 
everything In the world, the mountains, the 
rivers, and the earth, as reflections In a 
mirror, appearing without attachment and 
vanishing without any trace; they are 
simply received and reflected. He does 
away with all his old habits, and only the 
essenfial truth remaiIns. From this point on, 
as the origin of production and destruction 
1S exposed, he will completely see all the 
twelve categorles of living beings in the 
Although he has 
fathomed the source of their individual 
lives, he will see that they share a 
common basis of life, which appears as a 
mirage, shimmering and fluctuating, and 1s 
the ultimate, pivotal point of the 1llusory 
sense faculties and sense obJects. This 1s 
the region of the formations skandha. 
Once the basic nature of this shimmering 
fluctuation returns to 1s original clarity, 
his habits wIll cease, like waves subsiding 
to become clear, calm water. This 1s the 
end of the formatons skandha. This 
person will then be able to transcend the 
turbidity of living beings. Contemplating 
the cause of the formations skandha, one 
sees that subtle and hidden false thoughts 
7€ 1{S SOUTC€. 

Mạng Trược: The le turbidty, or 
turbidity of life (physical body). 

Ý nghĩa của Mạng Trược—The meanings 
of the life turbidity: 

Những uế trược trong cuộc sống làm giảm 
tuổi thọ, kể cả chiến tranh và thiên tai. 


ten đdirections. not 


Tuổi thọ con người, do bởi chiến tranh và 
thiên tai, mà giảm từ từ xuống còn mười 
năm. Hơn nữa, thân xác nầy chỉ là sự kết 
hợp của tứ đại, bên trong lớp da mỏng 
bên ngoài chỉ là máu, thịt, xương, đờm, và 
những chất hôi tanh khác. Đến khi chết rồi 
sẽ phải chịu một sự phân hóa, tanh hôi, 
thối tha, gớm ghiết, ruồi bu kiến đậu. Kỳ 


b) 


thật, nó ghê tởm đến nỗi chẳng ai dám tới 
gần— The Life Turbidity, or body turbid 
(body of Iimpurity). The defilement of the 
world-age, when war and natural disasters 
are gradually 
diminishes to ten years. Furthermore, the 
body Is the accumulaton of the four 
elements of earth, water, fire, and air, 
wrapped around a thín layer of skin 
masking the Internal wreaking odors of the 
flesh, blood, bone, phlegm and other 
bodlly secretions, upon  death, 
becomes roften and eaten by worms. In 
fact, It becomes so disgusting that no one 
dare to øo near. 

Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển 
Bốn, Đức Phật đã giải thích cho ngài A 
Nan về mạng trược như sau: “Ông A Nan! 
Cái thấy, nghe của ông vốn không có tính 
riêng. Vì các trần chia cách nên thành 
khác. Trong tính biết nhau, trong dụng 
khác nhau. Giống và khác không có chuẩn 
đích, giả dối xen lẫn nhau mà thành. Ấy là 
lớp thứ năm, gọi là mạng trược.”: In the 
Surangama Sutra, book Four, the Buddha 
explained the life 
turbidity as follows: “Anandal Originally, 
your seeing and hearing were not different 
nafures, but a multitude of defiling obJects 
has divided them until suddenly they 
became different. Their natures have a 
mutual awareness, but their functions are 
1n opposition. Sameness and difference 
arise and they lose their Identity. This 
enfanglement becomes a falseness, which 
1s the fifth layer, called the turbidity of a 
lifespan.” 

Siêu việt Mạng trược—The transcendency 
of the life turbidity: trong Kinh Thủ Lăng 
Nghiêm, quyển Chín, Đức Phật đã dạy 
ngài A Nan về cách siêu việt mạng trược 
như sau: “Ông A Nan! Người thiện nam 
kia, tu tam ma để, hành ấm hết, các tính 
thế gian, u thanh nhiễu động, đồng phận 


rfe-Human  lifetime 


and 


to Ananda about 


1760 


sinh cơ, bỗng nhiên phá hư giềng mối trầm 
tế, thân trung hữu đền nghiệp trước thâm 
mật, cảm ứng huyền tuyệt. Trời Niết Bàn 
đã gần sáng nhiều, ví dụ như gà gáy lần 
chót, nhìn về phương đông đã có tỉnh sắc. 
Sáu căn hư tịnh, không còn dong ruỗi nữa. 
Trong ngoài đứng lặng và sáng suốt, tiến 
vào chỗ không bị vào. Rất thông đạt 
nguyên do thọ mạng của 12 loại chúng 
sanh trong mười phương. Quán sát cái 
nguyên do ấy, chấp làm chỗ bản nguyên. 
Các loại không cảm triệu, đi thụ thai. Nơi 
mười phương cõi đã được đồng một. Tinh 
sắc chẳng trầm, phát hiện cái u uẩn. Đó là 
bị buộc trong thức ấm. Như các loài thụ 
sinh cảm triệu đã nhận thấy cái chỗ đồng, 
tiêu ma sáu môn, khai hợp thành tựu, thấy 
nghe thông suốt, đắp đổi dụng thanh tịnh. 
Mười phương thế giới cùng với thân tâm 
như ngọc lưu ly, trong ngoài trong suốt. 
Đó là thức ấm hết. Người đó siêu việt 
mạng trược. Xem nguyên nhân, võng 
tượng hư vô, điên đảo vọng tưởng làm 
gốc.” In the Surangama Sutra, book Nine, 
the Buddha taught Ananda about the 
transcendency of the turbidity of life span 
as follows: “Ananda! When that good 
person, In cultivating samadhi, has put an 
end to the formations skandha, the subtle, 
fleeting fluctuations, the deep, 
Iimperceptible , pivotal source and the 
common foundation from which all life im 
the suddenly 
obliterated. In the submerged network of 
the retributive karma of the pudgala, the 
karmic resonances are Interrupted. There 


world “ springs, are 


1S about to be a great 1llumination In the 
sky of Nrrvana. It 1s like øgazing east at the 
cock”s final crow to see the light of dawn. 
The six sense faculties are empty and still; 
there 1s no further racing about. Inside and 
outside there 1s a profound brightness. He 
enters wifhout entering. Fathoming the 
source of life of the twelve categorles of 


beings throughout the ten directions, he 
can contemplate that source without being 
drawn Into any of the categorles. He has 
become I1dentical with with the realms of 
the ten directions. The light does not fade, 
and what was hidden before 
the region of the 
consciousness skandha. If he has become 
Identical with the beckoning masses, he 
may obliterate the Individuality of the six 
gates and succeed In uniting and opening 
them. Seeing and hearing become linked 
so that they function Interchangeably and 
purely. The worlds of the ten directions 
and his own body and mind are as bripht 
and transparent as vaidurya. This 1s the 
end of the consclousness skamdha. This 
person can then transcend the turbidity of 
le span. Contemplating the cause of the 
consciousness skandha, one sees that the 
negation of existence and the negation of 
non-existence are both unreal, and that 
upside-down false thoughts are 1ts source. 


1S IOW 


revealed. This 1s 


Ngũ Tuần: 


(A) 
(B) 


Năm mươi tuổi—Fifty years of age. 
Pancabhijna (skÐ——The five supernatural 
or magical powers—See Ngũ Thần 
Thông. 


Ngũ Tước: The five degrees (classes) of 
nobility (in European counfrI©$): 


l) 


Công: Duke. 
Hầu: Marquis. 
Bá: Count. 
Tử: Viscount. 
Nam: Baron. 


Ngũ Tướng Thành Thân: Năm giai đoạn 
hiện thành chánh đẳng chánh giác của Đức Tỳ 


Lô Giá Na—The five stages In Vairocana 
Buddhahood: 
1) Thông đạt bản tâm Bồ Đề: Entry into the 


2) 


Bodhi-mind. 
Tâm tu chánh giác: Maintenance of that 
Bodhi-mind. 


1761 


3) Thành Kim Cang tâm: Attainment of the 
diamond mind. 

4_ Chứng Kim Cang thân: Realization of the 
diamond embodimernt. 

5) Viên mãn Phật quả: Perfect attainment of 
Buddhahood. 

zkk 


For more Information, please see Ngũ 

Chuyển. 

Ngũ Tướng Thành Thân Quán: Quán 

tưởng về năm giai đoạn thành Chánh Đẳng 

Chánh Giác của Phật Tỳ Lô Giá Na—A 

contemplation of the five stages in Vairocana 

Buddhahood. 

** For more Information, please see Ngũ 
Tướng Thành Thân. 

Ngũ Tỳ Kheo: Năm vị Tỳ Kheo đầu tiên 

được Phật độ The first five of Buddha's 

COnV€TfS: 

1) A Nhã Kiều Trần Như: Ajnata-Kaundinya. 

2) Nghạch Bề: Asvaiit. 

3) Bạt Đề: Bhadrika. 

4)_ Thập Lực Ca Diếp: Dasabala-Kasyapa. 

5) Ma-Nam-Câu-Lợi: Mahanama-Kulika. 


Ngũ Uẩn: Panca-skandha (skt —Panca- 
khandha (p). 
(ŒD Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ 


Kinh, có năm nhóm cấu thành một con 
người (ngũ uẩn). Ngũ uẩn là năm thứ làm 
thành con người. Ngũ uẩn là căn đế của 
mọi si mê làm cho chúng sanh xa rời Phật 
Tánh hằng hữu của mình. Ngũ uẩn được 
coi như là những ma quân chống lại với 
Phật tính nơi mỗi con người. Sắc cùng bốn 
yếu tố tinh thần cùng nhau kết hợp thành 
đời sống. Bản chất thực sự của năm uẩn 
nầy được giải thích trong giáo lý của nhà 
Phật như sau: “Sắc tương đồng với một 
đống bọt biển, thọ như bọt nước, tưởng mô 
tả như ảo ảnh, hành như cây chuối và thức 
như một ảo tưởng —According to the 
Sangiti Sutta in the Long Discourses of the 
Buddha, there are five aggreøates—FIve 
Skandhas—The aggregates which make 
up a human being. The five skandhas are 


the roots of all ignorance. They keep 

beings realizing  thelr 
always-existing Buddha-Nature. The five 
aggregates are considered as maras Or 
demons fiphing against the Buddha- 
nature of men. In accordance with the 
Dharma, comprised of five 
apsgregates (form, feeling, perception, 
mental formation, consciousness). Matter 
plus the four mental factors classified 
below as feeling, perception, 
formaton and consciousness combined 
together from life. The real nature of 
these five agsregates Is explained in the 
Teachng of the Buddha as follows: 
“Matter Is equated to a heap of foam, 
feeling 1s like a bubble, perception 1s 
described as a mirage, mental formations 
are like a banana tree and conscIousness 
1s Just an Illusion: 

(A) Mọi thứ vật chất—To be physical or form: 

1) Sắc uẩn: Rupa (p)—Tính vật thể gồm bốn 
yếu tố, rắn, lỏng, nhiệt và di động; các 
giác quan và đối tượng của chúng— 
Form—Aggregae of matter (four 
elements of our own body and other 
material obJects such as solidity, fluidity, 


sentient from 


líe 1s 


mental 


heat and motion comprise matter)— 
Materal or physical factors—The 
agsregate of form ¡ncludes the five 
physical sense organs and the 


corresponding physical objJects of the 
Sense organs (the eyes and visible objects, 
the ears and sound, the nose and smell, the 
tongue and taste, the skin and tangible 
obJects). 


(B) Liên hệ tới tâm vương—To be associated 
with mental functioning: 
2) Thọ uẩn: Vedana (skt&p)—Feeling or 


sensation—Tính tri giác gồm tất cả các 
loại cảm giác sung sướng, khó chịu hay 
dửng dưng —Agsregate of feelng or 
of kimnds pleasant, 
and ¡ndifferen. When an 


Sensation three 


unpleasant 


3) 


4) 


(C) 


5) 


qI) 


1792 


object 1s experienced, that experience 
takes on one of these emotional tones, 
either of pleasure, of displeasure or of 
1ndifference. 

Tưởng uẩn: SamjJna (skt—Sanna (p)— 
Thought, cognition or perception—Ý thức 
chia các tri giác ra làm sáu loại (sắc, 
thinh, hương, vị, xúc, và những ấn tượng 
tính thần) —Thinking—Aggregate of 
perceptlion—Activfy of recognition or 
1dentification or attaching of a name to an 
object of experience. Perceptions include 
form, sound, smell, taste, bodily 
1mpression or touch, and mental obJects. 
Hành uẩn: Samskara (skt—Sankhara 
(p)—Formation, or mental 
formation—Khái niệm hay hành động bao 
gồm phần lớn những hoạt động tâm thần, 
ý chí, phán xét, quyết tâm, vân vân— 
Agpregate of 
conditioned response to the object of 
experilence ¡including volition, attention, 
discrimination, resolve, efc. 

Liên hệ đến tâm sở—Be associated with 
the faculty or nature of the mind (manas): 
Thức uẩn: Vijnana (skt)—Vinnana (p)— 
Consciousness—Nhận thức bao gồm sáu 
loại ý thức nảy sinh từ sự tiếp xúc của 
giác quan tương ứng với một đối tượng tri 
giác—Agøgregate of 
includes the six types 0Ÿ conscIousness 
(seeing, hearine, smelling, tasting, 
touchng and mental consciousness)— 
AwWwareness or sensifivity to an object, I.e. 
the conscilousness assoclates with the 
physical factors when the eye and a 
visible obJect InO confacf, an 
awareness of a visible objJect Occurs In our 
mind. Consciousness or a turning oŸ a 
mere awareness Inío personal experlence 
ISÃ a combined funcion of feeling, 
perception and mental formation. 

Theo kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Nhì, 
Đức Phật đã nhắc ngài A Nan về Ngũ Ấm 


1mpression, 


mental formation—A 


CONSCIOUsSness 


come© 


như sau: “Ông A Nan! Ông còn chưa biết 
hết thắy các tướng huyễn hóa nơi phù trần 
đều do nơi vọng niệm phân biệt mà sinh 
ra, lại cũng do nơi đó mà mất. Huyễn 
vọng là cái tướng bên ngoài. Tính sâu xa 
vẫn là diệu giác minh. Như vậy cho đến 
ngũ ấm, lục nhập, từ thập nhị xứ đến thập 
bát giới, khi nhân duyên hòa hợp, hư vọng 
như có sinh. Khi nhân duyên chia rẽ, hư 
vọng gọi là diệt. Không biết rằng dù sinh 
diệt, đi lại, đều trong vòng Như Lai tạng 
trùm khắp mười phương, không lay động, 
không thêm bớt, sinh diệt. Trong tính chân 
thường ấy, cầu những sự đi, lại, mê, ngộ, 
sinh, tử, đều không thể được. Ông A Nan! 
Vì sao ngũ ấm là Như Lai tạng diệu chân 
như tính?”—According to the Surangama 
Suftra, book Two, the Buddha reminded 
Ananda about the five skandhas as folows: 
“Anandal You have not yet understood 
that all the defiling obJects that appear, all 
the ¡illusory, ephemeral characteristics, 
spring up in the very spot where they also 
come to an end. They are what 1s called 
“1llusory falseness.` But their nature 1s In 
truth the bright substance of wonderful 
enlightenment. Thus It 1s throughout, up to 
the five skandhas and the six entrances, to 
the twelve places and the eiphteen realms; 
the union and mixture Of Various causes 
and conditions account for their 1llusory 
and false existence, and the separation 
and dispersion of the causes and 
conditions result in therr illusory and false 
extnction. Who would have thought that 
production, extinction, coming, and going 
are fundamentally the everlasting, 
wonderful light of the treasury of the Thus 
Come One, the unmoving, all-pervading 
perfection, the wonderful nature of true 
suchness! If within the true and permanent 
natire one seeks coming and going, 
confusion and enlipghtenment, or birth and 
death, there ¡1s nothing that can be 


l) 


a) 


1763 


obtained. Ananda! Why do I say that the b) Còn như hoa đốm từ con mắt ra, nếu quả 


five skandhas are basically the wonderful 
nafure of true suchness, the treasury of the 
Thus Come One?” 

Sắc Ấm The form skandha—Ông A 
Nan! Có người mắt lành nhìn lên hư 
không, lúc đầu không thấy chi. Sau đó 
mắt mỏi, thấy các hoa đốm nhảy rối rít 
lăng xăng ở giữa hư không. Sắc ấm cũng 
vậy. Ông A Nan! Các hoa đốm đó chẳng 
phải từ hư không mà đến, cũng chẳng 
phải từ con mắt mà ra: Ananda! Consider 
this example: when a person who has 
pure clear eyes look at clear, bright 
emptiness, he sees nothing but clear 
emptiness, and he 1s quite certain that 
nothing exIsts within 1t. If for no apparent 
reason, the peson does not move his eyes, 
the staring will cause fatigue, and then of 
his own accord, he will see sfrange 
space and other unreal 
appearances that are wild and disordered. 
You should know that If 1s the same with 
the skandha of form. Ananda! The strange 
flowers come neither from emptiness nor 
from the eyes. 

Thực vậy, ông A Nan, nếu nó từ hư không 
đến, thì sau nó phải trở lại vào hư không. 
Nhưng nếu có vật đi ra đi vào, thì không 
phải là hư không. Nếu hư không không 
phải là hư không, lại không thể để mặc 
cho hoa đốm sinh diệt. Cũng như thân thể 
của ông A Nan không dung nạp được 
thêm một A nan nữa: The reason for this, 
Ananda, 1s that If the flowers were to 
come from emptiness, they would return 


flowers in 


to emptiness. If there Is a coming out and 
going In, the space would not be empty. If 
emptiness were not empty, then 1t could 
not contain the appearance of the arisal 
and extinction of the flowers, just as 
Ananda*s body cannot contain another 
Ananda. 


c) 


2) 


thế, tất nhiên phải trở vào con mắt. Hoa 
đốm đã từ con mắt ra thì chắc chắn phải 
có tính thấy. Mà nếu có tính thấy, thì khi 
đi ra làm hoa đốm giữa hư không, khi 
quay trổ lại phải thấy được con mắt. Còn 
nếu không có tính thấy, thì khi đi ra đã 
làm bóng lòa giữa hư không, đến khi trở 
về sẽ làm bóng lòa ở con mắt. Nếu vậy, 
khi thấy hoa đốm lẽ ra con mắt không 
mỗi. Sao lại chỉ khi thấy hư không rỗng 
suốt mới gọi là mắt lành?—TIf the flowers 
were fo come from the eyes, they would 
return to the eyes. lf the nature of the 
flowers were to come from the eyes, 1t 
would be endowed with the faculty of 
seeing. If ¡it could see, then when 1t left 
the eyes it would become flowers In 
space, and when 1t returned ¡t should see 
the eyes. If it did not see, then when it left 
the eyes It would obscure emptiness, and 
when it returned, it would obscure the 
eyes. Moreover, when you the 
flowers, your eyes be 
obscured. So why 1t 1s that the eyes are 
said to be 'pure and bright when they see 
clear emptiness? 

Vậy ông nên biết rằng sắc ấm hư vọng, 
vốn chẳng phải tính nhân duyên hay tính 
tự nhiên: Therefore, you should know that 
the skandha of formis empty and false, 
because it neither depends on causes and 
condiilons Íor ©xistence nor Is 
Spontaneous ïn nature. 

Thụ Ấm The feeling skandha: Ông A 
Nan! Ví như có người tay chân yên ổn, 
thân thể điều hòa, không có cảm giác gì 
đặc biệt. Bỗng lấy hai bàn tay xoa vào 
nhau, hư vọng cảm thấy rít, trơn, nóng, 
lạnh. Thụ ấm cũng như vậy. A Nan! 
Những cảm xúc trên, không phải từ hư 
không đến, cũng không phải từ đôi bàn 
tay ra: Ananda! Consider the example of 
a person whose hands and feet are 


see 
should not 


a) 


b) 


176 


relaxed and at ease and whose entire 
body 1s In balance and harmony. He 1s 
unaware of his life-processes, because 
there 1s nothing agreeable or disagreeable 
in his However, 
unknown reason, the person rubs his two 
hands  together ¡in emptiness, and 
sensatons of roughness, smoothness, 
cold, and warmth seem to arise from 
nowhere between his palms. You should 
know that It 1s the same with the skandha 
of feeling. Anandal All this 1llusory 
confact does not come from emptiness, 
nor does If come from the hand. 

Thật vậy, ông A Nan! Nếu từ hư không 
đến, thì đã đến làm cảm xúc bàn tay, sao 
không đến làm cảm xúc nơi thân thể. Chả 
lẽ hư không lại biết lựa chỗ mà đến làm 
cảm xúc?—The reason for this, Ananda, 
1s that If It came from emptiness, then 
Since 
palms, why wouldn't it make confact with 
the body? It should not be that emptiness 
chooses what 1t comes in contact with. 
Nếu từ bàn tay mà ra, thì đáng lẽ không 
cần phải đợi đến hai tay hợp lại mới ra, 
mà lúc nào cảm xúc cũng ra. Lại nếu từ 
bàn tay mà ra, thì khi hợp lại, bàn tay biết 
có cảm xúc, đến khi rời nhau, cái cảm 
xúc tất chạy vào. Xương tủy trong hai 
cánh tay phải biết cảm xúc đi vào đến 
chỗ nào. Lại phải có tâm hay biết lúc nào 
ra, lúc nào vào, rồi lại phải có một vật 
gọi là cảm xúc đi đi lại lại trong thân thể. 
Sao lại đợi hai tay hợp lại phát ra tri giác 
mới gọi là cảm xúc?—TIf it came from the 
palms, 1t could be readily felt without 
walting for the two palms to be Jjoined. 
What 1s more, It it were to come from the 
palms, then the palms would know when 
they were Joined. When they separated, 
the contact would return ¡nto the arms, 
the wrists, the bones, and the marrow, and 
you also should be aware of the course of 


nafture. for some 


It could make contact with the 


c) 


3) 
a) 


b) 


c) 


1fs entry. It should also be perceived by 
the mind because it would behave like 
something coming In and going out of the 
body. In that case, what need would there 
be to put the two palms together to 
experience what Is called “contact?” 

Vậy nên biết: thụ ấm hư vọng, vốn chẳng 
phải tính nhân duyên hay tính tự nhiên: 
Therefore, you should know hat the 
skandha of feeling 1s empty and false, 
because 1t neither depends on causes and 
conditions ] 
Sponfaneous 1n nature. 

Tưởng Ấm—The skandha of thinking: 
Ông A Nan! Ví như có người nghe nói 
quả mơ chua, nước miếng đã chảy trong 
miệng. Nghĩ đến trèo lên dốc cao, thấy 
trong lòng bàn chân đau mỏi. Tưởng ấm 
cũng như vậy. Ông A Nan! Nếu cái tiếng 
chua đó, không tự quả mơ sinh, không 
phải tự miệng ông vào:Ananda! Consider 
the example of a person whose mouth 
wafters at the mention of sour plums, or 
the soles of whose feet tingle when he 
thinks about walking along a precipice. 
You should know that ït 1s the same with 
the skandha of thinking. Ananda!l You 
should know that the watering of the 
mouth caused by the mention of the plums 
does not come from the plums, nor does 1t 
come from the mouth. 

Thật vậy ông A Nan, nếu chua từ quả mơ 
sinh ra, thì quả mơ cứ tự nói là chua, sao 
lại phải đợi người ta nói: The reason for 
this, Ananda, 1s that 1f it were produced 
from the plums, the plums should speak 
for themselves, why walt for someone fo 
mention them? 

Nếu do miệng vào, thì miệng phải tự 
mình nghe tiếng, sao lại cần có lỗ tai?—If 
1t came from the mouth, the mouth 1tself 
should hear, and what need would there 
be to walt for the ear? 


ÍOr ©Xistence nor 1s 


1765 


d) Nếu riêng tai nghe, sao nước miếng c) Nếu nhân nước mà có, thì tính của dòng 


©) 


4) 


a) 


b) 


không chảy ra ở tai?—If the ear alone 
heard, then why doesn”t the water come 
out Of the ear? 

Tưởng tượng mình leo dốc, cũng tương tự 
như thế. Vậy nên biết: tưởng ấm hư vọng, 
vốn chẳng phải tính nhân duyên hay tính 
tự nhiên—Thinking about walking along a 
precIpice is explained in the same way. 
Therefore, you should know that the 
skandha of thinking 1s empty and false, 
since 1t neither depends upon causes and 


condiions for existence, nor IS 
Sponfaneous ïn nature. 
Hành AẢAm—The skandha of mental 


fromation: 

Ông A Nan! Ví như dòng nước chảy 
mạnh, các sóng nối nhau, cái trước cái 
sau chẳng vượt nhau. Hành ấm cũng như 
vậy. Ông A Nan! Dòng nước như vậy, 
không phải do hư không sinh, không phải 
do nước mà có. Không phải là tính của 
nước, cũng không phải ra ngoài hư không 
và nước: Ananda! Consider, for example, 
a swWIft rapids whose waves follow upon 
one another In orderly succession, the 
ones behind never overtaking the ones In 
front. You should know that 1t is the same 
with the skandha of mental formation. 
Ananda! Thus the nature of the flow does 
not arIse because of emptiness, nor does 
If Come info existence because of the 
water. lt is not the nature of water, and 
V€f 1t IS separate from either 
emptiness or water. 

Thật vậy, ông A Nan, nếu do hư không 
sinh, thì cả hư không vô tận trong mười 
phương đều thành dòng nước vô tận, mà 
thế giới bị chìm đắm: The reason for this, 
Ananda, 1s that 1 1t arose because of 
emptiness, then the 
emptiness throughout the ten directions 
wold become an inexhaustible flow, and 
all the worlds would inevitably be drown. 


nOf 


Inexhaustible 


đ) 


©) 


5) 


a) 


nước chảy mạnh đó, lẽ ra không phải là 
tính nước; vì có tính riêng của dòng nước, 
chắc có thể chỉ rõ ràng: If the swift rapids 
exised because of water, then theIr 
nature would differ from that of water 
and the location and characteristics Of 1s 
existence would be apparent. If theIr 
nature were simply that of water, then 
when they became still and clear they 
would no longer be made up of water. 
Còn nếu ra ngoài hư không và nước, thì 
không có gì ở ngoài hư không, mà ngoài 
nước ra không có dòng nước: Suppose 1t 
Were fo separafte from emptiness and 
water, there isnt anything outside of 
emptiness, and outside of water there 
1snt any flow. 

Vậy nên biết: hành ấm hư vọng, vốn 
chẳng phải tính nhân duyên hay tính tự 
nhiên: Therefore, you should know that 
the skandha of mental formation 1s empty 
and false, since 1t neither depends upon 
causes and conditions for existence nor 1S 
Sponfaneous 1n nature. 


^Z 


Thức Am—The skandha of 
COTSCIOuSne€SS: 
Ông A Nan! Ví như người lấy cái bình tần 


già, bịt cả hai miệng bình, rồi vác đầy 
một bình hư không, đi xa nghìn dậm, mà 
tặng nước khác. Thức ấm cũng như vậy. 
Ông A Nan! Cái hư không đó, không phải 
từ phương kia mà lại, cũng không phải ở 
phương nầy vào: Ananda! Consider, for 
example, a man who picks up a kalavinka 
picher and stops up 1ts two holes. He lift 
up the pitcher filled with emptiness and, 
walking 
presenfs it to another country. You should 
know that the skandha of consciousness 1S 
the same way. Thus, Ananda, the space 
does not come from one place, nor does 
1t go to another. 


some thousand-mile way, 


b) 


q) 


1766 


Thật vậy, ông A Nan, nếu từ phương kia 
lại thì trong bình đó đã đựng hư không mà 
đi, ở chỗ cũ lẽ ra phải thiếu một phần hư 
không: The reason for this, Ananda, 1s 
that IÝ 1t were to come from another 
place, then when the stored-up emptiness 
in the picher went elsewhere, there 
would be less emptiness in the place 
where the pitcher was oripinally 

Nếu từ phương nây mà vào, thì khi mở lỗ 
trút bính, phải thấy hư không ra: If it were 
to enter this region, when the holes were 
unplugsed and the pitcher was turned 
over, one would see empfIness come out. 
Vậy nên biết: thức ấm hư vọng, vốn 
chẳng phải tính nhân duyên hay tính tự 
nhiên: Therefore, you should know that 
the skandha of consciousness 1s empty 
and false, since 1t neither depends upon 
causes and conditions for exIstence nor 1s 
Sponfaneous 1n nature. 


(IDPhàm phu nhìn Ngũ Uẩn—ordinary 


people's point of view on the Five 
Aggregates—Phàm phu không nhìn ngũ 
uẩn như là những hiện tượng mà chúng ta 
lại nhìn chúng như một thực thể do bởi 
tâm mê mờ lừa dối chúng ta, do ham 
muốn bẩm sinh của chúng ta cho những 
thứ trên là của ta để thỏa mãn cái “Ngã” 
quan trọng của chúng ta—We do not see 
the five ageregates as phenomena but as 
an entity because of our deluded minds, 
and our innate desire to treat these as a 
self in oder to pander to our self- 
1mportance. 


(IV)Tri Kiến Phật về Ngũ Uẩn—The Buddha- 


wisdom on the five agsregates—Đức Phật 
dạy trong Kinh Sati Patthana: “Nếu chịu 
nhẫn nại và có ý chí, bạn sẽ thấy được bộ 
mặt thật của sự vật. Nếu bạn chịu quay 
vào nội tâm và quán chiếu bể sâu của tâm 
khẩm, chú tâm nhận xét một cách khách 
quan, không liên tưởng đến bản ngã, và 
chịu trau dỗổi như vậy trong một thời gian, 


bạn sẽ thấy ngũ uẩn không phải là một 
thực thể mà là một loạt các tiến trình vật 
chất và tinh thần. Rồi bạn sẽ không còn 
lầm lẫn cái bể ngoài với cái thực. Bạn sẽ 
thấy ngũ uẩn phát sinh và biến đi một 
cách liên tục và nhanh chóng. Chúng luôn 
luôn biến đổi từng phút từng giây, không 
bao giờ tĩnh mà luôn động, không bao giờ 
là thực thể mà luôn biến hiện. Và Đức 
Phật dạy tiếp trong Kinh Lăng Già: “Như 
Lai không khác cũng không phải không 
khác với các uẩn.”—The Buddha taught in 
the Sau Patthana Suữa: “If you have 
patilence and the will to see things as they 
truly are. If you would turn inwards to the 
recesses of your own minds and note with 
Just bare attention (sati), not obJectively 
without projecting an ego Into the process, 
then cultivate this practice for a sufficienf 
length of time, then you wiÏll see these five 
agpregates not as an entity but as a series 
of physical and mental processes. Then 
you wil not mistake the superficial for the 
real. You will then see that these 
apsgregates arise and disappear In rapid 
Succession, never being the same for fwo 
cOnsecufive moments, never static but 
always In a sfate of flux, never beiIng but 
always becoming” And the Buddha 
continued to teach in the Lankavatara 
Sura: “he Tathatagata 1s  neither 
diferent nor not-diferent from the 
Skandhas.” (Skandhebhyo-nanyo-nanayas- 
tathagata). 
Ngũ Uẩn Ma: The five maras associated with 
the five skandhas—See Ngũ Uẩn. 
Ngũ Uẩn Thủ: The five ageregates of 
graspnge— Theo Kính Phúng Tụng trong 
Trường Bộ Kinh, có năm uẩn thủ—According 
to the Sangiti Sutta In the Long Discourses of 
the Buddha, there are five aggregates of 


ØraspIng: 


Ũ 


2) 


3) 


4) 


3) 


1767 


Sác Thủ Uẩn: Chấp thủ sắc —Aggregate 
of grasping of body (form)—The form 
agregate subJect to clingIng. 

Thọ Thủ Uẩn: Chấp thủ thọ—Aggregate 
of grasping of feelings—The feeling 
aggregate subJect to clinging. 

Tưởng Thủ Uẩn: Chấp thủ tưởng— 
Aggregate of grasping of perceptlons— 


The perception agsregate subject to 
clinging. 

Hành Thủ Uẩn: Chấp thủ hành— 
Agpregae of graspny of mental 
formatons—The volitlon agsregate 
subJect to clingIng. 

Thức Thủ Uẩn: Chấp thủ thức— 


Aggregate of øgrasping of conscIousness— 
The conscilousness aggregate subJect to 
clinging. 


Ngũ Úy: Năm nỗi lo hay sợ hãi—Bồ Tát mới 
tu học còn trong Hoan Hỷ Địa có năm mối lo 
SợỢ—FIve fears of beginners In the Bodhisattva 
way—A_ Bodhisattva at the stage of Joy has 


conquered all fears Including the following 
fñive fears: 
I) Bất Hoạt Úy: Sợ không sống đủ để tiến 


2) 


3) 


#) 


5) 


tu—Sợ mình chẳng thể sống nổi nên 
chẳng thể bố thí hết những thứ mình có— 
Fear of not having enouph to live on to 
continue to cultivate——Giving away all lest 
they should have no means. 

Ác Danh Úy: Sợ tiếng xấu hay sợ mình 
phải mang tiếng xấu -Fear of bad 
reputaton—Fear of  sacriicing their 
reputation. 

Tử Úy: Sợ chết hoặc tuy đã phát tâm 
nhưng lại sợ chết nên chẳng thể xả bỏ 
thân mệnh để làm việc thiện —Fear of 
death or sacrificing themselves through 
dread of dying. 

Ác Đạo Úy: Sợ mình sa vào ác đạo—Fear 
of falling into the Evil Realms. 

Đại Chúng Ủy Đức Úy: Sợ sự đe dọa của 
đa số hay của những người có quyền uy, 
nên không dám dõng mãnh thuyết pháp 


như sư tử hống—Fear of intimidation of 
øroups—Fear of addressing an assembly, 
especially of men of position. 


Ngũ Vân: The five masses of clouds—See 
Ngũ Chướng. 

Ngũ VỊ: 

(A) Năm vị—The five tastes: 


l) 


5) 


Cam (Ngọt): Sweet. 

Hàm (Mặn): Salt. 

Toan (Chua): Sour. 

Tân (Cay) : Pungent—Peppery-hot. 
Khổ (Đắng): Bitter. 


(B) Năm món ăn chế từ sữa bò mà ra, người ta 


l) 


2) 


3) 


4) 


5) 


nói rằng những món nầy có thể trị được 
nhiều bệnh—The five flavours or stages 
of making ghee, which is said to be a cure 
for all ailments: 

Nhủ Vị: Vị của sữa tươi —Ksira (skÙ— 
Fresh mIlk. 

Lạc Vị: Vị của ván sữa chẳng hạn như 
kem—Dadhi (skt—Coagulated milk such 
as cream. 

Sinh Tô Vị: Vị của sữa đông đặc— 
Navanita (sktÐ—Curdled mIlk. 

Thục Tô Vị: Vị của sữa đã được biến chế 
như bơ—Ghola (skt)—Buter. 

Đề Hồ: Vị của sữa đã được tinh chế như 
phó mát—Sarprmanda (skÐÙ—Clariied 
butter, ghee. 


(C) Sự minh họa của tông Thiên Thai về ngũ 


l) 


thời thuyết pháp của Phật cũng tương tự 
như năm thời kỳ chế biến từ sữa ra tinh 
phó mát —Tlen-T?ai illustraion of the 
five periods, sfages, of the 
Buddha”s teaching 1s similar to the five 
flavours or síapes of making gphee or 
clarified butter. 

Nhủ Vị: Sữa tươi mới vắt ra ví như thời kỳ 
đầu tiên khi Phật thuyết Kinh Hoa 
Nghiêm cho hàng nhị thừa Thanh Văn 
Duyên Giác —Fresh milk 1s compared to 
that of the Avatansaka Sutra for Sravakas 
and Pratyeka-buddhas. 


or Íive 


1768 


2) Lạc Vị: Sữa cô đặc chế ra từ sữa tươi ví 
như thời kỳ Phật thuyết Kinh A Hàm cho 
hàng Tiểu Thừa—Coagulaed milk as 
cream 1s compared to that of Agama Sutra 
for Hinayana in general. 

Sinh Tô Vị: Phó sản sữa đặc được ví với 
thời kỳ Phật thuyết Kinh Phương Đẳng 
cho hàng Đại Thừa—Curdled milk 1s 
compared to that the Vaipulyas for the 
Mahayana. 

Thục Tô Vị: Phó sản bơ được ví với thời 
kỳ Phật thuyết Kinh Bát Nhã cho hàng 
Đại Thừa—Butter Is compared to that of 
the Prajna Sutra for the Mahayana. 

Đề Hồ Vị: Sữa được tinh chế thành phó 
mát được ví với thời kỳ Phật thuyết Kinh 
Niết bàn cho hàng Đại Thừa—Clarified 
buter is compared to that of the Nirvana 
Sutra for the Mahayana. 

*For more Information, please Ngũ Thời Giáo. 
Ngũ Vị Bách Pháp: Pháp Tướng tông tuy là 
duy thức, lại dùng khuôn mẫu của phương 
pháp phân tích dùng trong các tông phái thuộc 
Thực tại và Hư vô luận, và phân thế giới hiện 
hữu làm năm loại, gồm 100 pháp—The 
Dharmalaksana, though idealistic, takes the 
model of the analytical method used in the 
Realistc and Nihilistc Schools, and classifies 
the world of becoming Into Íive caf€gorIes 
which are subdivided ¡into one hundred 
dharmas—See Bách Pháp Pháp Tướng Tông. 
Ngũ Vị Chúc: Cháo ngũ vị —- Cháo ngũ vị 
(ngũ cốc trộn lại) được dọn ngày mông tám 
tháng chạp để kỷ niệm ngày Phật thành đạo— 
The porridge of five flavours made on the 
eiphh day of the twelfh moon, the 
anniversary of the Buddhaˆs enliphtenment. 
Ngũ Vị Quân Thần: Năm vị quân thân— 
Five positions of prince and minIster. 

Ngũ Vị Tam Muội: The five kinds of 
samadhi—See Ngũ Chúng Tam Muội. 

Ngũ Vị Tân: See Ngũ Tân in Vietnamese- 
English Section. 


3) 


4) 


5) 


Ngũ Vị Thiền: Năm loại thiển—Five kinds 
Of concentration: 


1) Ngoại Đạo Thiển: Heretic meditation— 
Meditation of heretics. 

2) _ Phàm Phu Thiển: Meditation of ordinary 
people. 

3) Tiểu Thừa Thiền: Hinayana 
mediftaton—Meditation of the 
Hinayana. 

4) Đại Thừa Thiền: Meditation of the 
Mahayana. 

5) _ Thiển Tối Thượng Thừa: Như Lai Thanh 


Tịnh Thiển-Nhứt Hành Tam Muội 

Thiển—Chân Như Tam Muội Thiển— 

Meditation of the Supreme Vehicle— 

Medftadon of believers ¡in the 

fundamental Buddha-nature of all things. 
Ngũ Vọng Tưởng: Five kinds of false 
thnking—Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, 
quyển Mười, ông A Nan sau khi nghe Phật dạy 
về ngũ ấm, đứng dậy lễ Phật, giữa đại chúng 
lại bạch Phật, “Như Phật dạy trong tướng ngũ 
ấm, năm thứ hư vọng làm gốc tưởng tâm. 
Chúng tôi chưa được Như Lai giảng giải kỹ 
càng. Có thể nào một lượt trừ hết năm ấm đó? 
Hay là thứ lớp trừ hết? Năm lớp đó đến đâu là 
giới hạn? Mong Đức Như Lai phát lòng đại từ, 
vì đại chúng nầy, dạy cho tâm mục trong suốt, 
để làm con mắt tương lai cho tất cả chúng sanh 
trong đời mạt pháp.” Đức Phật đã dạy ngài A 
Nan về năm thứ vọng tưởng như sau: “Ông A 
Nan! Tinh chân diệu minh, bản chất viên tịnh 
chẳng phải sinh ra và sinh tử các trần cấu, cho 
đến hư không thảy đều nhân vọng tưởng sinh 
khởi. Ấy gốc nơi bản giác diệu minh tỉnh chân, 
hư vọng phát sinh các thế giới. Như ông Diễn 
Nhã Đa nhìn hình mình trong gương, phát 
cuồng cho là mình không có đầu. Vọng vẫn 
không nhân. Trong vọng tưởng lập tính nhân 
duyên. Mê nhân duyên, nói là tự nhiên. Tính 
hư không thật là huyễn sinh. Nhân duyên và tự 
nhiên đều là vọng tâm của chúng sanh so đo 
chấp trước. Ông A Nan! Ông biết hư vọng khởi 
ra, nói là vọng nhân duyên. Nếu hư vọng vẫn 


1769 


không có, thì nói cái vọng nhân duyên vẫn là 
không phải có. Huống chi chẳng biết mà cho 
là tự nhiên. Vậy nên Như Lai cùng ông phát 
minh bản nhân của ngũ ấm, đồng là vọng 
tưởng.”—In the Surangama Sutra, book Ten, 
having heard the Buddhaˆs instruction on the 
five skandhas, Ananda arose from his seat. He 
bowed and respectfully asked the Buddha: 
“The Buddha told us that the 
manifestation of the five skandhas, there are 


has 1m 
fñive kinds of falseness that come from our own 
thinking minds. We have never before been 
blessed with such 
I1nstructions as the Tathagata has now øIven. 
Further, are these five skandhas destroyed all 
at the same time, or are they extinguished in 
sequence? What are the boundaries of these 
five layers? We only hope the Tathagata, out 
Of øgreat compassion, will explain this In order 
to pur1fy the eyes and illuminate the minds of 
those In the great assembly, and in order to 
serve as eyes for living beings of the future.” 
The Buddha told Ananda, “the essential, true, 
wonderful brightness and perfect purity of 
basic enliphtenment does not admit birth and 
death, nor any mundane defilements, nor even 
empty space 1tself. All these are brought forth 
because of false thinking. The source of basic 
enlightenment, which is wonderfully bripht, 
true, and pure, falsely gIves rise to the 
material world, just as Yajnadatta became 
confused about his head when he saw his own 
reflection In the mirror. The falseness basically 
has no cause, but in your false thinking, you 
set up causes and conditions. But those who 
are confused about the principle of causes and 
conditions call 1t spontaneity. Even empty 
space 1s an 1llusory creation; how much more 
SO are causes and condifions and sponfaneIty, 
which are mere speculatons made by the 
false minds of living beings.Ananda! If you 
perceive the arisine of falseness, you can 
speak of the causes and conditions of that 
falseness. But If the falseness has no source, 


subtle and wonderful 


you will have to say that the causes and 
conditions of that falseness basically have no 
source. How much the more 1s this the case for 
those who fail to undersfand this and advocate 
spontaneity.Therefore, the Tathagata 
explained to you that the fundamental cause of 
all five skandhas is false thinking.” 

I) Sắc Ấm Vọng Tưởng—The false thinking 
of the form skandha: 

Thân thể của ông, trước hết nhân cái 
tưởng của cha mẹ sinh ra. Cái tâm của 
ông không phải tưởng thì không thể đến 
trong tưởng ấy mà truyền mệnh: Your 
body”s Initial cause was a thought on the 
part of your parents. But If you had not 
entertained any thought in your own mind, 
you would not have been born. LIÍe 1s 
perpetuated by means of thought: 

Như tôi đã nói trước; tâm tưởng vị chua, 
nước miếng chảy ra, tâm tưởng trèo cao 
thấy rợn. Bờ cao chẳng có, vật chua chưa 
đến, thân thể của ông quyết định không 
đồng loại với hư vọng được, tại sao nước 
dãi lại nhân nói chua mà ra?: As I have 
said before, when you call to mind the 
faste of vineøar, your mouth waters. When 
you think of walking along a precIpice, the 
soles of your feet tingle. Since the 
precipice doesn”t exist and there 1sn”t any 
vinegar, hoe could your mouth water at 
the mere mention of vinegar, If It were not 
the case that your body oridinated from 
falseness: 


has 


a) 


b) 


Bởi thế nên biết; ông hiện có sắc thân, đó 
là kiên cố vọng tưởng thứ nhất: Therefore, 
you should know that your present 
physical body 1s brought about by the first 
kind thinking, 
characterized by solidity. 

Thụ ấm vọng tưởng—The false thinking 
of the feeling skandha: Như đã nói trên, 
trèo cao, tưởng tâm có thể khiến ông thấy 
rợn, bởi nhân lĩnh thụ ra, có thể động đến 
thân thể. Nay rõ ràng, thuận thì được lợi 


of false whích 1s 


2) 


3) 


4) 


a) 


1770 


ích, nghịch thì chịu tổn hại, hai thứ dong 
ruốổi nhau. Đó là hư minh, vọng tưởng thứ 
hai—As described earlier, merely thinking 
about a high place can cause your body to 
tinsle and ache. Due to that cause, feeling 
arise and affect your body, so that at 
present you pursue pleasant feelings and 
are repelled by unpleasant feelings. These 
two kinds of feelings that compel you are 
brought about by the second kind of false 
thinking, which 1s characterized by 1llusory 
clarity. 

Tưởng Ấm Vọng Tưởng The false 
thinking of the thinking skandha: Bởi cái 
suy nghĩ nó sai sử sắc thân của ông. Thân 
chẳng phải đồng loại với niệm, thân ông 
nhân đâu bị theo các niệm sai sử? Đó là 
do mỗi thứ đều dùng hình dạng, tâm sinh 
ra thì thân dùng lấy, thân và tâm tương 
ứng. Thức là tưởng tâm, ngủ là chiêm bao, 
thì tưởng niệm của ông nó lay động cái 
vọng tình. Đó là dung thông, vọng tưởng 
thứ ba—Once your though(s arise, they 
can controL your body. Since your body 1s 
not the same as your thoughts, why 1s If 
that your body follows your thoughts and 
engages In e©very sort of ørasping at 
objects. A thought arises, and the body 
Ørasps at things in response to the thoupht. 
When you are awake, your mind thinks. 
When you are asleep, you dream. Thus, 
your thinking 1s stirred to perceIve false 
situations. This 1s the third kind of false 
thinking, characterized by 
1nterconnectedness. 

Hành Ấm Vọng Tưởng—The false 
thinking of the formation skandha. 

Lý biến hóa không ngừng, trong mỗi niệm 


which 1s 


âm thầm dời đổi, móng tay dài, tốc mọc, 
khí hao mòn, hình dạng nhăn nhó, ngày 
đêm thay nhau, không hể hiểu biết: The 
metabolic processes never síop; they 
progress through subtle changes: your 
nails and halIr ørow, your energy Wanes; 


b) 


5) 


a) 


and your skin becomes wrinkled. These 
processes confinue day and nipht, and yet 
you never wake up to them. 

Ông A Nan! Việc đó nếu không phải là 
ông thì thế nào thân thể thay đổi? Còn 
nếu là ông, sao ông không biết? Các hành 
của ông niệm niệm không nghỉ: If these 
things aren”t part of you, Ananda, then 
why does your body keep changing? And 
1f they are really part of you, then why 
you of them? 
formations skandha continues In thought 
after thought without cease. It is the fourth 
kind of false thinking which is subtle and 
hidden. 

Thức Ấm Vọng Tưởng The false 
thinking of the consciousness skandha: 

Cái tính minh trạm tịch, không lay động 
của ông, gọi là hằng thường. Đối với thân 
không vượt ra ngoài cái kiến văn giác tri. 
Nếu thực là tinh chân thì không dung để 
tập khí hư vọng. Nhân sau các ông đã từng 
có từ nhiều năm trước, thấy một vật lạ, 
trải qua nhiều năm, nhớ và quên đều 
không còn. Về sau bỗng dưng lại thấy cái 
vật lạ trước, ghi nhớ rõ ràng, chẳng hề sót 
mất. Trong cái tinh trạm liễu chẳng lay 
động, mỗi niệm bị huấn luyện, đâu có tính 
lường được: If you are pure, bright, clear, 
and unmoving stafte Is permanent, then 
there seeIing, hearing, 
awareness, or knowing 1n your body. Tf 1t 
1S øeenuinely pure and true, 1t should not 
contain habits or falseness. How does 1t 
happen, then, that having seen some 
unusual things In the pasf, you eventually 
forget It over time, until neither memory 
nor forgetfulness of It remain; but then 
later, upon suddenly seeing that unusual 
thing again, you remember It clearly from 
before without forgetting a single detail? 
How can you keep track of the permeation 
that øoes on In thought after thought in this 
pure, clear, and unmoving consciousness? 


aren”t aware Your 


should be no 


1771 


b)_ Ông A Nan! Nên biết rằng cái tỉnh trạn ấy 
chẳng phải chân, như dòng nước chảy 
mạnh, xem qua như yên lặng. Chảy mau 
và chảy chẳng thấy, chứ không phải 
không chảy. Nếu chẳng phải tưởng căn 
nguyên, thì đâu lại chịu hư vọng tập khí: 
Ananda, you should know that this state of 
clarity 1s not real. It is like rapidly flowing 
water that appears to be still on the 
surface. Due to 1fs speed you cannot 
perceive the flow, but that does not mean 
1t 1s not flowing. If this were not the source 
of thinking, then how could one be subJect 
to false habits? 

Chẳng phải ông dùng được lẫn lộn cả sáu 
căn, thì vọng tưởng đó không bao giờ dứt 
được: If you do not open and unite your 
SIX sense faculties so that they function 
interchangeably, this false thinking wIll 
ne€ver cease. 

Cho nên hiện tại, trong kiến văn giác trí 
của ông, quán tập nhỏ nhiệm, thì trong cái 
trạm liểu, mường tượng hư vô. Đó là điên 
đảo thứ năm, vi tế tinh tưởng: That's why 
your seeing, hearing, and 
knowing are presently strung together by 
subtle habits, so that within the profound 
clarlty, existence and non-existence are 
both unreal. This 1s the fifh kind of 
upside-down, minutely subtle thinking. 


C) 


) 


aWareness, 


Ngũ Vô Gián: Địa ngục với năm thứ vô gián: 
The unimterrupted hells (Avici hell). It 1s 
ceaseless In five respecfs: 

I) Nghiệp Quả Vô Gián: Thụ quả vô gián— 
Tạo nghiệp và thụ quả là một sợi dây xích 
không gián đoạn—Karma and is efectfs 
are an endless chain with no escape. 


2) Thụ Khổ Vô Gián: Tội nhân trong địa 
ngục nầy bị cực hình liên tục không gián 
đoạn—ÌIts sufferings are ceaseless. 

3) Thời Vô Gián: Thời gian thọ khổ không 
hạn kỳ—It Is timeless. 

4) Mệnh Vô Gián: Thọ mệnh trong địa ngục 


^ . ` ⁄ Z⁄ Z⁄ h4 
không gián đoạn, dù có muốn chết để qua 


kiếp khác cũng không được—Its fate or 
life 1s endless. 

Hình Vô Gián: Địa ngục nầy luôn đây tội 
nhân không ngừng nghỈ—It is ceaselessly 
full. 

Ngũ Vô Gián Nghiệp: The five karma or 
sins that lead to the avici hell—See Ngũ 
Nghịch in Vietnamese-English Section. 

Ngũ Vô Gián Nghiệp Cảm: Theo Kinh Địa 
Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, có năm điều 
nghiệp cảm kêu là Vô Gián. Năm điều đó 
là —According to the Earth-Store Bodhisattva 
Sutra, there are five uninterrupted due to five 
retributions for karma. What are they?: 

1) Tội nhân trong đó chịu khổ ngày lẫn đêm, 
cho trải qua số kiếp không lúc nào ngừng 
nghỉ, nên gọi là Vô Gián—Punishment is 
undergone day and nigh(t throughout 
kalpas, and there is no time of respIte. 
Therefore, 1t 1s called Uninterrupted Hell. 
Một tội nhân đầy chật cả ngục, nhiều tội 
nhân mỗi mỗi thân cũng đều đầy chật 
khắp cả ngục, nên gọi là Vô Gián—One 
person fills 1t, yet many people also fiII it. 
Therefore, 1t 1s called Uninterrupted. 
Những khí cụ để hành hình tội nhân như 
chỉa ba, gậy, diều hâu, rắn, sói, chó, cối 
giả, cối xay, cưa, đục, dao mác, chảo dầu 
sôi, lước sắt, dây sắt, lừa sắt, ngựa sắt, da 
sống niềển đầu, nước sắt nóng rưới thân, 
đói thời ăn hoàn sắt nóng, khát thời uống 
nước sắt sôi. Từ năm trọn kiếp, đến vô số 
kiếp những sự khổ sở nối nhau luôn không 
ngừng nghỉ một giây, nên gọi là Vô 
Gián——The implements of punishment are 
forks, clubs, eagles, serpenfs, wolves, and 
dogs, which pound, grind, saw, dril, chisel, 
cut and chop; boiling liquids, iron nets, 
1ron robes, iron asses, and iron hoses that 
flay one alive, bind one”s head 1n rawhide, 
and pour hot iron over one”s body, meals 
of Iron pelletss and drinks of mron fluids. 
Throughout many nayutas of kalpas such 


5) 


2) 


3) 


1772 


suffering continues without inferruption. 
Therefore, it 1s called Uninterrupted. 
Không luận là trai hay gái, Mường, Mán, 
mọi rợ, già trẻ, sang hèn, hoặc là rồng, là 
trời, hoặc là thần, là quỷ; hễ gây tội ác 
theo đó mà cảm lấy, tất cả đều đồng chịu 
khổ, nên gọi là Vô Gián—Whether a man, 
a Woman, a savage, or someone old or 
young, honorable or lowly, a dragon or a 
sp, a god or ghost, everyone must 
undergo retribution for the offenses he or 
she has committed. Therefore, it is called 
Uninterrupted. 
Nếu người nào bị đọa vào địa ngục đó, 
thời từ khi mới vào cho đến trăm ngàn 
kiếp mỗi một ngày đêm muôn lần chết, 
muôn lần sống lại, muốn cầu tạm ngừng 
chừng khoảng một niệm cũng không được, 
trừ khi tội nghiệp tiêu hết mới được thọ 
sanh. Do vì lẽ liên miên mãi nên gọi là 
Vô Gián—TIf one falls into this hell, from 
the time of entry one undergoes fen 
thousand deaths and as many rebirths each 
day and night throughout a hundred 
thousand kalpas. One may seek relief for 
the space of a thought, but even such a 
brief pause does not happen. Only when 
one”s karma 1s exhausted can one attain 
rebirth. Because of this confinuIfy, It 1s 
called Uninterrupted. 
Ngũ Vô Gián Tội: The five sins that lead to 
avici hell—See Ngũ Nghịch. 
Ngũ Vô Lượng: Năm thứ vô lượng— The 
fñive Infinites or Inmeasurables: 
I) Phật Bảo Sanh với Vô lượng thân: 
Ratnasambhava Buddha with 


4) 


5) 


Immeasurable bodies. 


2) Phật A Súc Bệ với Vô lượng Tâm: 
Aksobhya Buddha with Immeasurable 
Minds. 

3) Phật A Di Đà hay Vô Lượng Thọ Phật với 


Vô Lượng Trí Huệ: Amitabha Buddha or 
Infinie-Life Buddha with Immeasurable 
'Wisdom. 


4 Phật Tỳ Lô Giá Na với Vô Lượng Hư 
Không: Buddha with 
Immeasurable Space. 

5) Phật Bất Không hay Ly Bố Úy Phật với 
Vô Lượng chúng sanh: Amoghasiddhi 
Buddha with all the living. 

Ngũ Xan Tham: Macchariyani (p)—FEive 

kinds of begrudgine—Theo Kinh Phúng Tụng 

trong Trường Bộ Kinh, có năm loại xan 
tham—According to the Sangiti Sutta In the 

Long Discourses of the Buddha, there are five 

kinds of begrudging: 

I)_ Xan tham đối với trú xứ: Begrudging as to 
dwelling-place. 


Vairocana 


2) Xan tham đối với gia đình: Begrudging as 
to family. 

3) Xan tham đối với các vật thâu hoạch: 
Begrudging as to gains. 

4) Xan tham đối với sắc: Begruding as to 
beauty. 

5)_ Xan tham đối với Pháp: Begrudging as to 
Dhamma. 


Ngũ Xiển Đề: Năm ác Tăng, khi chết sa vào 

địa ngục, và tái sanh làm ngũ xiển để hay 

đồng nam đồng nữ—The five sandhilas—Eive 
bad monks who died, went to the hells, and 
were reborn as sandhilas or Imperfect males. 

Ngũ Xuất Ly Giới: Nissaraniya-dhatuyo 

(p)—Theo Kinh Phúng Tụng trong trường Bộ 

Kinh, có năm xuất ly giới—According to the 

Sangii Sutta in the Long Discourses of the 

Buddha, there are five elements making for 

deliverance: 

I) Giải Thoát Đối Với Dục Vọng—The 
deliverance from SENSE-DESIRES: Ở 
đây vị Tỳ Kheo có tác ý đối với dục vọng, 
tâm không hướng nhập dục vọng, không 
tín lạc, không an trú, không bị chỉ phối bởi 
dục vọng. Khi vị nầy có tác ý đối với ly 
dục, tâm hướng nhập ly dục, tín lạc, an trú 
và bị chi phối bởi ly dục, tâm của vị ấy 
khéo ly, khéo tu, khéo khởi, khéo giải 
thoát, khéo ly hệ đối với các dục lạc. Và 
các lậu hoặc, các tổn hại, các nhiệt não 


1773 


khởi lên do duyên các dục lạc, vị ấy đối 
với chúng được giải thoát, không còn cảm 
thọ cảm giác ấy —Here when a monk 
considers sense-desires, his mind does not 
leap forward and take satisfaction In them, 
fix on them or make free with them, but 
when he considers renunciation it does 
leap forward, take satisfaction In If, fix on 
1t, and make free with it. And he gets this 
thought well-set, well-developed, well- 
raised up, well freed and disconnected 
from sense-desires. And thus he 1s freed 
from the corruptions (asava), the vexations 
and fevers that arise from sense-desires, 
and he does not feel that sensual feeling. 
Giải Thoát Đối Với Sân Hận—The 
deliverance from ILL-WILL: (same as in 
1. Replace “sense-desires” with “III-will”). 
Giải Thoát Đối Với Hại Tâm—The 
deliverance from CRUELTY (same as In 
1. Replace with 
“cruelty”). 

Giải Thoát Đối Với SẮC—The 
deliverance from FORMS (rupa) (same as 
in I. Replace “sense-desires” with 
“forms”). 

Giải Thoát Đối Với TỰ THÂN—The 
deliverance from PERSONALITY (same 
as In I. Replace “sense-desires” with 
“personality”). 

Ngũ Xứ Chân Ngôn: See Ngũ Chủng Quán 
Đảnh. 

Ngũ Xứ Cúng Dường: Năm chỗ để cúng 
dường——The five to be constantly served: 


2) 


3) 


“sense-desires”” 


4) 


5) 


1) Cha: Father. 

2) Mẹ: Mother. 

3) Thây dạy: Teacher. 

4)_ Thây Dạy Đạo: Religious Master. 
53) Người Bệnh: The sick. 


Ngũ Xứ Gia Trì: Lễ quán đảnh bằng cách 
tiếp xúc với năm chỗ trên thân thể— 
Ceremonial touching of the five places on the 
body: 

I) Chân Mày: Brow. 


Vai Phải: Right Shoulder. 

Vai Trái: Left Shoulder. 

Tìm: Heart. 

Cổ Họng: Throat. 

Ngũ Y: Năm y của Tỳ Kheo Ni gồm ba y của 

Tỳ Kheo thêm hai y Trì Chi (che khắp châu 

thân) và Phú Kiên (che vai—The five 

garments worn by a nun are the three worn by 

a monk with two others. 

Ngụ: To dwell——To reside——To live. 

Ngụ Ngôn: Fable. 

Ngụ Tiền: Giống như tiền, thí dụ như tiền 

giấy ——Resemblance money, i.e. paper money. 

Ngụ Tông: Chi nhánh của một tông phái—A 

branch set; one school appertaining to another. 

Ngục: Prison—Jail—Gaol. 

Nguệch Ngoạc: Viết nguệch ngoạc—To 

scrIbble——To scrawl. 

Ngùi: To have compassion—To pity. 

Ngủm: Passed away a while ago. 

Ngụm: A mouthful of (water or liquid). 

Ngung: 

1) Khỉ độ—A monkey. 

2) Giờ Ty: Từ 9 đến I1I giờ sáng —The 
period from 9 to II AM. 

Ngung Trung: 

l) Mặt trời giữa giờ ty gọi là “Ngung Trung” 

(giữa 9 và II giờ sáng hay là 10 giờ 

sáng)—The middle of the period from 9 to 

11 AM, or 10 AM. 

Tông Thiên Thai gọi thời giáo thứ tư trung 

Ngũ Thời Giáo của Đức Phật là Ngung 

Trung: T”ien-T”ai called this the fourth 

period of Buddha'”s five teaching periods. 








2) 


Nguôi: To cool (calm) down——To grow quiet. 
Nguội: Cool—Cold. 

Nguội Lạnh: To cool of. 

Nguồn An Ủi: ComforL—Solace. 

Nguồn Gốc: Source—Beginning—Origin. 
Nguồn Lợi: Source of interests. 








Nguồn Ngọn: From the beginning to the end. 


1774 


Nguồn Tin: Source of information. 
Nguồn Tư Tưởng: Train of thought. 
Nguồn Vô Tận: Unending source. 
Ngút Khối: To emit smoke. 

Nguy: Perilous. 

Nguy Biến: An emergency. 

Nguy Cấp: Dangerous and pressing. 
Nguy Cơ: Peril—Danger. 

Nguy Hại: A nuisance. 

Nguy Hiểm: Risky—Dangerous. 
Nguy Kịch: Full of 
dangerous—Critical. 

Nguy Nan: Dangerous and difficult. 

Nguy Nga: Splendid—Magnificient. 

Nguy Ngập: See Nguy Kịch. 

Nguy Thành: Thân chúng sanh được ví với 
“Nguy Thành.”—Perilous citadel or the body. 


danger—Very 


Ngụy: Giả tạo —False—Counterfeit—Forged. 
Ngụy Biện: Fallacy. 

Ngụy Chứng: False witness. 

Ngụy Danh: False name. 

Ngụy Hình: False form (appearance). 

Ngụy Kinh: False or forged sutras. 

Ngụy Ngôn: Le. 

Ngụy Tạo: To falsify—To fabricate—To 
forge. 

Ngụy Thiện: Hypocritical. 

Ngụy Trang: To disguise——To camouflage. 
Nguyên: 

1) Mới tinh: Brand-new-—lIntact. 








2) Toàn thể: Entire—Whole. 

3) Bắt đầu: Beginning—First—Origin. 

4) Nguyên thủ: Head. 

5)_ Đông bạc: Dollar—Piaster. 

6) Nhà Nguyên: The Yuan dynasty. 

7) Nguôn (suối hay sông): Souree—Origin. 


Nguyên Âm: Vowel—Fundamental tone 
(music). 
Nguyên BỊ: Plantiff and defendant. 


Nguyên Bịnh (Bệnh): The cause of a 

disease. 

Nguyên Cáo: Platiff (accuser). 

Nguyên Cát Thụ: 

I) Cây của niềm hạnh phúc nguyên thủy: 
The tree of the origin of felicity. 


2) Tên khác của cây Bồ để: Another name 
for Bodhi tree or ficus relip1osa. 
+ 


Eor more information, please Bồ Đề Thọ. 
Nguyên Chiếu: Nguyên Chiếu tên là Trạm 
Nhiên, là một danh Tăng và tổ thứ bẩy của 
tông Thiên Thai, ngài thị tịch năm III6—A 
famous monk named Chan-Jan, the seventh 
head of the Tien-T”ai School. He died In 
1116—S§ee Liên Tông Thập Tam Tổ. 

Nguyên Chủ: Original (rightful) owner. 
Nguyên Diệu: Giác thể của Niết Bàn—The 
original or fundamental marvel or mysfery. 
Nguyên Diệu Cao Phong: See Cao Phong 
Nguyên Diệu. 

Nguyên Để: Nguôn gốc hay sự bắt đầu—The 
very beginning, source or basis. 

Nguyên Hiểu: Nhà sư và tác giả của nhiều 
bộ luận—Yuan-Hsiao, the author-monk. 
Nguyên Hình: Original form. 

guyên Lý Tương Đối: See Tương Đối. 
Nguyên Nhân: Hetupratyaya (skÐ. 

l) Hetupratyaya nghĩa là nguyên nhân hay 
nguyên nhân tính hay tính nhân duyên. 
Hetu và Pratyaya thực ra đồng nghĩa với 
nhau. Tuy nhiên, hetu được xem là một 
nhân tố thâm sâu và hiệu quả hơn 
Pratyaya—Hetupratyaya means causaflon 
or causality. Hetu and pratyaya are really 
synonymous; however, hetfu 1s regarded as 
a more intimate and efficient agency of 
causation than a Pratyaya. 

Nhân căn bản tạo ra nghiệp quả và sự tái 
sanh. HễỄ gây nhân ắt gặt quả—The 
causes—The original or fundamental 
cause which produces phenomena, such as 
karma or reincarnation. Every cause has 
1fS Íru1If Or consequences. 


Z 








2) 


1775 


Nguyên Nhân Chủ Yếu: Main cause or 
factor. 

Nguyên Nhân Cơ Bản: Under-lying causes 
Nguyên Nhân Khách Quan: Objective 
Cause Or factOr. 

Nguyên Nhân Luân Lý: Moral causation 
Nguyên Nhân Luận: Tên đây đủ là Hoa 
Nghiêm Nhân Luận, sách xét về bản tánh căn 
bản của con người, do ngài Khê Phong Tông 
Mật, tổ thứ năm của tông Hoa Nghiêm biên 








SsOạn—A  treatse on the original or 
fundamental nature of man, by Tsung-MI, the 
fiíthpatlatch of the Hua-Yen school, 


explaining 1s doctrine, in one book. 

Nguyên Nhân Phụ: Subsequent causes 
Nguyên Nhân Tính: See Nguyên Nhân. 
Nguyên Niền: The first year of the regime 
(reign). 

Nguyên Phẩm Vô Minh: Còn gọi là căn 
bản vô minh hay vô thủy vô minh—Primal 
Ignorance— The original state of avidya, 


unenliphtenmemt, or I1gnorance—Original 
1nnocence. 
Nguyên Quán: Natve village—Native 


place—Place of origin. 

Nguyên Tạng: Kinh Tạng được khắc in vào 
thời nhà Nguyên theo lệnh của Nguyên Thế 
Tổ, bắt đầu năm 1277 và hoàn thành năm 
1290. Tổng cộng có 1422 bộ với 6017 quyển. 
Trong đó có 528 bộ Đại Thừa kinh, 242 bộ 
Tiểu Thừa kinh; 25 bộ Luật Đại Thừa, 54 bộ 
Luật Tiểu Thừa; 97 bộ Luận Đại Thừa, 36 bộ 
Luận Tiểu Thừa; 10§ quyển Hiển Thánh Ký 
Lục, và 332 quyển Tục Nhập Tạng. Đại để bộ 
Nguyên Tạng và Tống Tạng cũng giống 
nhau—The Yuan Tripitaka, compiled by order 
of Shih-Tsu (Kublai), founder of the Yuan 
dynasty, and printed from blocks; begun In 
1277, the work was finished ¡in 1290. It 
ineluded 1,422 master work with 6,017 books. 
It contained 528 Mahayana and 242 Hinayana 
sutras; 25 Mahayana and 54 Hinayana vinaya; 
97 Mahayana and 36 Hinayana sastras; 108 


biographies; and 332 supplemenftary or general 
works. In general, It was similar to the Sung 
edition. 

Nguyên Tạng Mục Lục: Đại Phổ Ninh Tự 
Đại Tạng Kinh Mục Lục —Thư mục của toàn 
bộ Nguyên Tạng —The catalogue of the Yuan 
Tripitaka—See Nguyên Tạng. 

Nguyên Tắc: Precepts—Rule. 

Nguyên Tắc Bất Di Bất Dịch: Hard and 
fast rule. 

Nguyên Tâm: Tâm nguyên thủy không phân 
biệt đối đãi — The original or primal mind 
behind all things—See Sâm La Vạn Tượng Chì 
Tâm. 

Nguyên Thần Tỉnh: Ngôi sao kiểm soát sự 
thành đạt danh dự và trừ khử bệnh tật phiển 
não—A star that controls the attainment of 
honours, and the riddance of sickness and 
distresses. 

Nguyên Thiều: Thiển Sư Nguyên Thiểu 
(1648-1728)—Zen Master Nguyên Thiểu— 
Thiền Sư Trung Hoa, quê ở Quảng Đông. Ngài 
sinh năm 1648, xuất gia vào tuổi 19 và trở 
thành đệ tử của Thiển sư Bổn Khao Khoáng 
Viên tại chùa Báo Tư, tỉnh Quảng Đông, 
Trung Quốc. Ngài là Pháp tử đời thứ 33 dòng 
Thiền Lâm Tế. Vào năm 1665, ngài sang 
Trung Việt và trụ tại Qui Ninh, tỉnh Bình Định, 
nơi mà ngài đã xây chùa Thập Tháp Di Đà. 
Thập Tháp Di Đà tọa lạc trên đổi Long Bích, 
cách Qui Nhơn khoảng 25 cây số, qua khỏi thị 
trấn Đập Đá, thuộc thôn Vạn Xuân, xã Nhơn 
Thành, quận An Nhơn. Về sau, ngài đi Thuận 
Hóa xây chùa Hà Trung, và Phú Xuân xây 
chùa Quốc Ân và tháp Phổ Đồng. Ngài đã 
từng phụng mạng chúa Nguyễn Phước Thái trở 
lại Quảng Đông để thỉnh các bậc cao Tăng, 
tượng Phật và pháp khí về tổ chức giới đàn 
Thiên Mụ. Sau đó ngài vâng sắc chỉ làm trụ trì 
chùa Hà Trung. Khoảng cuối đời, ngài trở lại 
chùa Quốc Ân. Năm 1728, ngài hơi có bệnh, 
đến ngày 19 tháng 10, ngài triệu tập đồ chúng 


1776 


lại và thuyết về lẽ huyền vi. Xong ngài dặn dò 
đệ tử bằng bài kệ thị tịch: 

Thị tịch kính vô ảnh 

Minh minh châu bất dung 

Đường đường vật phi vật 

Liêu liêu không vật không. 

(Lặng lẽ gương không bóng, 

Sáng trong ngọc chẳng hình 

Rõ ràng vật không vật 

Mênh mông không chẳng không.) 
Viết xong bài kệ, ngài an nhiên thị tịch, thọ 
§1 tuổi. Đồ chúng dựng tháp ngài ở thôn 
Thuận Hòa, làng Dương Xuân Thượng. Chúa 
Nguyễn Phước Châu thân làm bi ký và ban 
thụy hiệu là Hạnh Đoan Thiển Sư.” Nay bia 
vẫn còn trước chùa Quốc Ân—A Chinese Zen 
Master from Kuang-Tung. He was born ĩn 
1648, left home at the age of nineteen and 
became a disciple of Zen Master Bổn Khao 
Khoáng Viên at Báo Tư temple in Kuang- 
Tung, China. He was the Dharma heïr of the 
thrty-thrd generation of the Linn-Chih Zen 
Sect. In 1665, he went to Cental Vietnam and 
sayed in Qui Ninh, Bình Định, where he 
established Thập Tháp Di Đà Temple. The 
temple 1s situated on Long Bích hill, about 25 
kilometers from Qui Nhơn City, across Đập Đá 
town, in Vạn Xuân hamlet Nhơn Thành 
village, An Nhơn district. Later, he went to 
Thuận Hóa to build Hà Trung Temple, then to 
Phú Xuân to build Quốc Ân Temple and Phổ 
Đồng Stupa. At one time, he obeyed order 
from Lord Nguyễn Phước Thái to return to 
Kuang-Chou to invite more high-rank Chinese 
monks to Vietnam, and to obtain more statues 
of Buddhas as well as religious ritual 
1nstrumenfs In preparation for a great Vinaya- 
affirming ceremony at Thiên Mụ temple. Later 
on he received an edict to be headmonk of Hà 
Trung temple. At the end of his life, he moved 
to Quốc Ân temple. In 1728, after being 
slightly ilI, he summoned all his disciples and 
delivered a discourse on the wonderful truths 


of Buddhism. After giving his instructions to 
the disciples, he wrote his last poem: 
The Image In the mirror, 
The latter tranquil in 1fself, 
Should not be considered as real. 
The reflection from a gem, 
The latter perfectly clear in 1tself, 
Should not be taken as true. 
Things existing to you do not really exIst. 
What is non-existent to you 1s truly non- 
ExIstent. 
Having finished this poem, he peacefully 
breathed his last breath, at the age of 81. His 
disciples built a stupa in his memory at Thuận 
Hóa hamlet, Dương Xuân Thượng village. 
Lord Nguyễn Phước Châu himself wrote the 
euloøgy for his tomb, and honored him with 
postthumous title “Hạnh Đoan Thiền Sư.” The 
stele now remains in front of Quốc Ân temple. 
Nguyên Thiều Siêu Bạch: See Nguyên 
Thiểu. 
Nguyên Thủy: Prabhu (sk) —Beginning— 
Orginal—Primitive——In the beginning. 
Nguyên Tiêu: Đêm rằm tháng giêng âm 
lịch —NIght of fifteen day of January (lunar 
month). 
Nguyên Trạng: Primitive state. 
Nguyên Văn: Textual quotation—Quote. 
Nguyên Vẹn: Intact—Unbroken— 
Untouched—Undamaged—UninJured. 
Nguyễn Rửa: To curse 








Nguyện: Pranihita or Pranidhana (skÐ. 

(A) Nghĩa của Nguyện —- The meanings of 
Resolve: 

1l) Ao ước: To wish—To desire. 

Cam kết: Commitment. 

Cầu Nguyện: To pray. 

Lời hứa: A wIll. 

Thệ nguyện: To vow——Resolve—Nguyện 

là phát khởi từ trong tâm tưởng một lời 

thể, hay lời hứa kiên cố, vững bền, nhất 

quyết theo đuổi ý định, mục đích, hoặc 

công việc tốt lành nào đó cho đến lúc đạt 


1777 


thành, không vì bất cứ lý do gì mà thối 
chuyển lui sụt. Phật tử chơn thuần nên 
nguyện tu y như Phật để được thành Phật, 
rồi sau đó nguyện đem pháp mầu của chư 
Phật độ khắp chúng sanh, khiến cho nhất 
thiết chúng sanh đều bỏ mê về giác, phản 
vọng quy chơn. Theo Tịnh Độ tông, 
nguyện tức là khởi tâm tha thiết mong cầu 
thoát khỏi Ta Bà khổ lụy để được sanh về 
cõi Cực Lạc yên vui—Vow 1s something 
that comes from the heart and soul, a deep 
Dromise, swearing be 
unrelenting in seeking to attain a goal. 
Thịs Is having a certan mind-set or 
something one wishes to achieve and 
never gIve up untl the objectve 1s 
realized. Thus, there there should be 
absolutely no reason whatsoever that 
should cause one to regress or gIve up that 
VOW Or promise. Sincere Buddhists should 
vow to follow the teachinøgs to sultivafte to 
become Buddhas, then to use the 
magnificent Dharma of enlightenment of 
the Buddhas and vow to give them to all 
sentient beings to abandon the1r Ignorance 
fo cross over to enliphtenment, to abandon 
delusion to follow truths. According to the 
Pureland Buddhism, Vow 
sincerely, praying to find liberation from 
the sufferings of this saha World, to gain 
rebith to the peaceful Ulumate Bliss 
World. 


rooted tO 


1SĨ fO Wish 


(B) Phân loại Nguyện—-Categorles of 
Resolve. 
I) Biệt Nguyện: Specific vows—See Biệt 


Nguyện in Vietnamese-English Section. 
Tổng Nguyện: Universal vows—S§ee 
Tổng Nguyện ¡in Vietnamese-English 
Section. 

Nguyện Ba La Mật: Ba La Mật thứ tám 
trong Thập Ba La Mật của Bồ Tát, thượng cầu 
Bổ Để, hạ hóa chúng sanh—-The vow 
paramita, the eiphth of the ten paramitas, a 


bodhisattva”s vow to attain bodhi, and save all 
beinøs to the other shore. 
** For more Information, please see Thập Ba 
La Mật. 
Nguyện Chí Cầu Mãn Túc: Tìm cách làm 
tròn lời nguyện—Seeking the fulfilment or 
T€SOÏV€S OT aIms. 
Nguyện Chủ: Lời bổn nguyện trong tiền kiếp 
khuyến khích con người xây chùa hay chép 
kinh, vân vân, đưa dẫn con người ấy thành 
Phật hay vãng sanh Tịnh Độ The original 
VOW Or resolve In a previous existence which 
Incites a man to build a pagoda, copy a sutra, 
etc., leading him to become Buddha or reach 
the Pure Land. 
Nguyện Độ: 
I) Quốc độ thành tựu do lời nguyện, hay 
Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà—The land 
of the vow, the Pure Land of Amitabha. 
Lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, độ 
thoát tất cả chúng sanh tín tâm: Salvation 
through trust In the vow, e.øg. of Amitabha. 
Nguyện Hải: Lời thể nguyễn của vị Bồ Tát 
sâu rộng như biển cả—The Bodhisattva vow is 


2) 


deep and wide likened to the ocean. 

Nguyện Hành: Thể nguyễn và tu hành, hai 
điều hỗ trợ lẫn nhau trong việc tu hành (không 
thể thiếu một —To vow and perform the 
discipline the vow Involves. 

Nguyện Học Thiền Sư: Zen master Nguyện 
Học—Thiển sư Việt Nam, quê ở Phù Cầm, 
Bắc Việt. Lúc còn rất trẻ, ngài xuất gia làm đệ 
tử Thiển sư Viên Trí tại chùa Mật Nghiêm, và 
trở thành pháp tử đời thứ 10 dòng Thiền Vô 
Ngôn Thông. Ngài trụ tại núi Vệ Linh tu tập 
khổ hạnh và thiển định. Về sau vua Lý Anh 
Tông truyền chiếu chỉ triệu hồi ngài về kinh 
đô giảng pháp cho hoàng gia. Rồi sau đó ngài 
đời về chùa Quảng Báo ở Như Nguyệt để tiếp 
tục hoằng hóa cho đến khi ngài thị tịch vào 
năm lII74—A Vietnamese Zen master from 
Phù Cầm, North Vietnam. When he was very 
young, he was a discIiple of Zen master Viên 


1778 


Trí at Mật Nghiêm Temple, and became the 

tenth generation of the Wu-Yun-T”ung Zen 

Sect. He stayed at Mount Vệ Linh to practice 

ascetics and meditation for two years. Later, 

king Lý Anh Tông sent an Imperial Order to 
sunmon him to the royal palace to preach 

Dharma to the royal family. Then he moved to 

Quảng Báo Temple in Như Nguyệt and stayed 

there to expand Buddhism until he passed 

away In l174. 

Nguyện Luân: 

1) Thệ nguyện của Bồ Tát bền vững, phá tan 

hết thảy chướng duyên nghịch cảnh, giống 

như luân bảo của Luân Vương: The vow- 
wheel of a Bodhisattva, which overcomes 
all opposition. 

Thân của Bồ Tát luân chuyển vì thệ 

nguyện của chính mình: The revolving of 

the bodhisattvaˆs life around hIs vow. 

Nguyện Lực: Pranidhanabala (skt)—Lực của 

lời thể nguyền—The power of the vow— 

Nguyện lực kiên quyết của một vị Bồ Tát là 

cứu độ nhất thiết chúng sanh—The inflexible 

resolve of a Bodhisattva 1s to save all sentient 
beingss. 

Nguyện Phật: Một trong mười loại thân Phật, 

tức là hóa thân Phật trong tám tướng thành 

đạo—A Buddha of the vow, who passes 
throuph the eiph( forms of an Incarnate 

Buddha, one of the ten bodies of a Thus- 

Come-One. 

** For more Information, please see Tám Thời 
Kỳ Trong cuộc Đời Đức Phật, and Thập 
Thân Phật in Vietnamese-English Section. 

Nguyện Tác: Nguyện trở thành, chẳng hạn 

như nguyện trở thành Phật —Resolve to be or 

become, e.ø. resolve to become Buddha. 

Nguyện Tâm: Tâm nguyện của Phật là cứu 

độ chúng sanh—The heart of resolve of 

Buddha to all beings. 

Nguyện Thân: Nguyện Phật—Một trong 

mười thân Phật, nguyện sanh về cung trời Đâu 

Suất để cứu độ chúng sanh—The resolve of a 


2) 


Buddha to be born in the Tusita heaven for the 

work of saving all beings, one of the ten bodies 

ofa Thus Come Ône. 

** For more Information, please see Nguyện 
Phật, and Thập Thân Phật. 

Nguyện Thuyền: Bổn nguyện của Đức Phật 

A Di Đà cứu độ chúng sanh vãng sanh Tịnh 

Độ được sánh với chiếc thuyển đưa họ đáo bỉ 

ngạn—The Amitabha”s vow likened to a boat 

which ferries all beings to his Pure Land. 

Nguyện Thực: Một trong năm thức ăn tinh 

thân nuôi dưỡng thiện căn, người tu theo Phật 

luôn lấy nguyện lực để giữ gìn thân giống như 

việc ăn uống trong đời thường——Vow-food; to 

nourish the life by the vow, and thus have 

strength to fulfil is duties, one of the five kinds 

of spiritual food which good roots of goodness 

are nourished. 

Nguyện Trí: Trí huệ phát ra do kết quả của 

lời nguyện—Wisdom resulting from the vow. 

Nguyện Vãng Sanh Tịnh Độ: Vow to be 

reborn In the Pure Land: 

Con nguyện lâm chung không chướng ngại 

I vow that at the moment of death, there will 

be no obsftacles 

A Di Đà đến rước từ xa 

Amitabha Budha will welcome from afar 

Quán Âm rưới nước cam lồ lên dầu 

Bodhisattva Avalokitesvara wIll shower sweet 

dew on my head 

Đại Thế Chí kim đài trao đỡ gót 

Bodhisattva Mahastham-prapta will bring a 

lotus blossom for my feet. 

Trong một sát na la ngũ trược 

In a split second, I will leave the turbid world 

Khoảng tay co duỗi đến liên trì 

Reaching the Pure Land ¡in the time 1t takes to 

extend my arms. 

Khi hoa sen nở, thấy Từ Tôn 


When the lotus blossom opens, Ï will see 
Amitabha, the compassionate 

Nghe tiếng pháp sâu lòng sáng tổ 

Hearing the profound dharma, I will be 


enlightened 


1779 


Và liền ngộ vô sanh pháp nhẫn 

And reach tolerance of non-birth 

Không rời an dưỡng tại Ta Bà 

I will then return to the Saha World, without 
leaving the Pure Land 

Khéo đem phương tiện lợi quần sanh 

Through all kinds of expedients, [ will help 
senfient beings 

Hay lấy trần lao làm Phật sự 

Always taking earthly toil as Buddha work 
Con nguyện như thế Phật chứng tri 

This 1s my vow, please accept 1t 

Kết cuộc về sau được thành tựu 

Anh help me fulfill it in the future. 

Nguyệt (Satellite): Candra—Soma—Kỳ Đạt 
La—Kỳ Đà La—-Chiến Đạt La—Tô Ma— 
Moon. 


l) Mặt Trăng: The moon. 

2) Sáng Dạ Thần: Người tạo ra ban đêm: 
Ñisakara (skÐ——Maker of the nipht. 

3) Tinh Tú Vương: Naksatranatha (skt)—Vua 
của hết thấy tính tú -Lord of 
constellations. 

4)_ Hỷ Hoài Chi Đầu Sư: The crest of Siva. 

3 Liên Hoa Vương: Kumuda-pati (skt)— 
Chúa tể Liên Hoa—Lotus lord. 

6) Bạch Mã Vương: Svetavajin (skÐÙ——VỊ 
chúa tể của các loài bạch mã—Drawn by 
white horses or lord of white horses. 

7)_ Đại Bạch Quang Thần: Sitamsu (skt——VỊ 


Thần phóng ra những tia sáng trắng—The 
spirit with white rays. 


§) Lãnh Quang Thần: Sitamarici (sk)——VỊ 
Thần với những tia sáng mát dịu —The 
spirit with cool rays. 

9) Lộc Hình Thần: Mrganka (skÙ—Thần có 
tướng hay hình thức của loài nai—The 
spirit with marks or form like a deer. 

10) Dã Thố Hình Thần: Sasi (sk)—Vị Thần 


có tướng mạo hay hình thức của một con 
thỏ—The spirit with marks or form like a 
hare. 
Nguyệt Ái Châu: Candrakanta (sk)—Ngọc 
châu Nguyệt Ái, được dùng để ban nước hay 





mưa—The moon-love pearl or moonstone, 
which bestowes abundance of water or rain. 
Nguyệt Ái Tam Muội: Phật nhập Nguyệt Ái 
Tam Muội (như ánh trăng mát dịu) nhằm trừ 
nhiệt não thương ghét của chúng sanh—A 
Buddha°s “moon-love-samadhi,/” in which he 
rids men of the distresses of love and hate. 
Nguyệt Bà Thủ Na: Upasunya (sk)—Cao 
Không, tên của một vị Tăng Ấn Độ, con của 
vua Ưu Thiển Ni—An Indian monk, son of 
king Udyana. 

Nguyệt Cái: Theo Kinh Duy Ma Cật, có một 
vị trưởng giả trong thành Tỳ Xá Ly (đã từng 
vào phương trượng của ngài Duy Ma nghe 
giảng về Bất Nhị pháp môn). Nguyệt Cái đã 
thỉnh cầu sự trợ giúp của Tây Phương Tam 
Tôn (A Di Đà, Đại Thế Chí và Quán Âm) để 
diệt trừ chứng dịch hạch của chúng sanh— 
According to the Vimalakirti Sutra, there was 
an elder of Vaisall, who at the Buddha”s 
biddng soupht the aid of Amitabha, 
Mahasthamaprapta and Kuan-Yin, especially 
the last, to rid his people of a pestilence. 
Nguyệt Chi Quốc: The Yueh-Chih or Indo- 
Seythians—Nguyệt Thị Quốc Tên nước ở 
phía tây Ấn Độ—Name of a counfry, west of 
India—See Đô Hóa La. 

Nguyệt Chứng Tam Muội: Candra-dipa- 
samadhI. 

Nguyệt Chúng: Candravamsa (skt——Dòng 
dõi mặt trăng, một dòng họ thuộc giai cấp Sát 
Đế Lợi ở Ấn Độ ——Descendantfs of the moon, 
the lunar race of kings or the second great line 
of Kshatriya or royal dynasties In India—For 
more information, please see Nhật Chủng. 
Nguyệt Cung: Cung điện của Nguyệt Thiên 
Tử, làm bằng bạc và lưu ly trên một diện tích 
bốn mươi chín lập phương do tuần—The moon 
palace of the male regent of the moon 
(Candradeva or Somadeva), made of silver 
and crystal; 1t 1s described as forty-nine 
yOjanas square. 


1780 


Nguyệt Diện: Round face and beautifuUl as 
the moon. 

Nguyệt Diện Phật: Theo Kinh Hoa Nghiêm 
thì Nguyệt Diện Phật chỉ thọ mệnh có một 
ngày một đêm, đối lại với Nhật Diện Phật thọ 
mệnh 1.800 năm—According to the Flower 
Adornment Sutra, the “Moon-Face” Buddha, 
whose lIfe 1s only a day and a nipht, in contrast 
with the “Sun-Face” Buddha whose life 1s 
1.500 years. 

Nguyệt Diệu: Nguyệt Diệu là một nhóm bên 
ngoài Thai Tạng Giới trong Kim Cang Viện— 
Moon-shinng or Moon-effulpgence; a group 
shown outside the Garbhadhatu group in the 
Diamond Court. 

Nguyệt Đàn: An external altarin temple ¡in 
the open, under the moon. 

Nguyệt Đăng Minh Phật: Candra-Surya- 
pradipa—Kandrakadipa—Danh hiệu của 
20.000 vị Phật liên tục thuyết giảng Kinh Pháp 
Hoa—The tile of 20.000 Buddhas who 
succeeded each other preaching the Lotus 
Sutra. 

Nguyệt Đăng Tam Muội: candra-dipa- 
samadhi (skt—Tam muội mà Phật đã thuyết 
cho Nguyệt Quang Đông Tử nghe về pháp 
môn Nhất thiết chư pháp thể tánh bình đẳng 
vô lý luận tam muội, kinh Nguyệt Đăng Tam 
Muội vẫn còn với hai bản dịch—The samadhi 
said to have been given to the “Nguyệt Quang 
Đồng Tử” by the Buddha, the sutra of which ¡is 
1n two translatIons. 

Nguyệt Đăng Tam Muội Kinh: Candra- 
dipa-samadhi Sutra—See Nguyệt Đăng Tam 
Muội. 

Nguyệt Hoa: Moon and flower—Love affair. 
Nguyệt Ky: Ngày ky trong tháng khi có người 
chết—The return of the day in each month 
when a person died. 

Nguyệt Lão: Old timers believed that there 
exis(ed a so-called God of marriage (the old 
the 


man in 


marriages). 


moon who predetermined 


Nguyệt Liễn: Cỗ xe của Nguyệt Thiên Tử— 
The chariot of the male regent of the moon. 
Nguyệt Luân: Mặt trăng—The moon's 
disc—The moon. 

Nguyệt Luân Quán: See Nguyệt Luân 
Quán Tam Muội. 

Nguyệt Luân Quán Tam Muội: Thai Tạng 
giới dùng nhục đoàn tâm mà quán thánh sen 
tám cánh, còn Kim Cang giới, quán mặt trắng 
tròn sáng như Bồ Đề tâm (hay quán nhục đoàn 
tâm thành nguyệt luân) tương ứng với 16 đêm, 
tượng trưng cho 16 loại Bồ Tát tâm trong hoa 
nhục đoàn —The 
contemplation or samadhi. The samadhi In 
regard to is sixteen nighfs of waxing to the full 
and the application of this contemplation to the 
development of bodhi within, especially of the 
sixteen kinds of Bodhisattva mind of the lotus 








sen của tâm moon 


and of the human heart. 

Nguyệt Mi: New moon eyebrows, arched like 

the Buddha's. 

Nguyệt Minh Bồ Tát: See Nguyệt Quang 

Đồng Tử. 

Nguyệt Minh Đồng Nam: See Nguyệt 

Quang Đồng Tử. 

Nguyệt Minh Đồng Tử: See Nguyệt Quang 

Đông Tử. 

Nguyệt Phân: 

1) Moon and division. 

2) Hai con sông Chiến (Chi) Đạt La và Bà 
Già nối lại với nhau: The two rivers 
Candra and Bhaga Jjoined. 

Nguyệt Quang: Candraprabha (skÐ. 

I) Chiến Đạt La Bát Thích Bà— Thanh 

Lương Kim Cang—Một trong ba vị tôn 

quý trong Kim Cang giới, và trong Viện 

Văn Thù của Thai Tạng giới—Moonlipht, 

one of the three honoured ones in the 

Vajradhatu, and in the Manjusri Court of 

the Garbhadhatu. 

Tên một ngôi chùa cổ tọa lạc tại phường 

Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố 

Hải Phòng, Bắc phần Việt Nam. Chùa còn 








2) 


1781 


có tên là Đông Khê. Đây là một trong 
những ngôi chùa cổ nổi tiếng vào bậc nhất 
ở Hải Phòng. Chùa được Thiển Sư Như 
Hiện xây năm 1680, dưới thời vua Lý Hy 
Tông. Trước chùa có tượng Đức Bồ Tát 
Quán Thế Âm được đặt giữa hồ sen hình 
lục giác, rất hiếm thấy ở miền Bắc Việt 
Nam. Sau cổng trước là hai hàng mộ tháp 
thờ xá lợi của các vị Tăng trụ trì trước 
đây——Name of an ancient temple, located 
in Đông Khê quarter, Ngô Quyển district, 
Hải Phòng City, north Vietnam. It is also 
called Đông Khê, one of the most famous 
ancient temples in Hải Phòng City. The 
temple was built in 1680 by Ch'an Master 
Như Hiện, during the period of King Lý 
Hy Tông. In front of the temple 1s the 
statue of. Avalokitesvara Bodhisattva, 
placed in the middle of a hexagonal lotus 
pool, this 1s rarely seen In the temples of 
North Vietnam. Behind the front gate lie 
fwo rows of tomb stupas of the previous 
monks` relics. 
Nguyệt Quang Bồ Tát: Là một trong hai vị 
Bồ Tát theo phò trì Phật Dược Sư—Moonlight 
Bodhisattva, one of the two bodhisattvas 
assistants of the Master of Healing (Dược 
Sư)—For more Information, please see Nhật 
Quang Bồ Tát. 
Nguyệt Quang Đồng Tử: Còn gọi là 
Nguyệt Quang Nhị, có cha tên là Đức Hộ là 
trưởng giả trong thành Vương Xá của xứ Ma 
Kiệt Đà; người cha chẳng tin Phật, mà còn 
nghe lời lục sư ngoại đạo làm hầm lửa định 
hại Phật; nhưng khi Đức Phật vừa đến nơi thì 
hâm lửa tự biến thành ao nước mát làm cho 
ông ta hối hận mà quy-y theo Phật; đứa con là 
Nguyệt Quang Đồng Tử được Phật thọ ký sau 
nầy sẽ trở thành vua của nước Trung Quốc để 
giúp cho Tam Bảo được hưng thịnh —The son 
of an elder of the capital of Magadha, who 
listening to heretics and against his son”s 
pleadings, endeavoured to destroy the Buddha 
in a ptfall of fire; but on the Buddha”s 


approach, the fire turned to a pool and the 
father was converted; the son was then 
predicted by the Buddha to be king of China In 
a future incarnation, when all China and the 
Mongolian tribes 
converted. 
Nguyệt Quang Nhi: See Nguyệt Quang 
Đồng Tử. 
Nguyệt Quang Thái Tử: Theo Đại Trí Độ 
Luận, Đức Phật Thích Ca trong đời quá khứ đã 
từng là con của một vị quốc vương tên là 
Nguyệt Quang Thái Tử, đã từng đập xương lấy 
tủy trị bệnh cho người hủi, rồi lấy máu mình 
cho người ấy uống mà khỏi bệnh—According 
to the Sastra on the Maha-Prajna Sutra, 
Moonlight prince, name of Sakyamuni In a 
Dr€evious Incarnation as a prince, when he split 
one of his bones to anoint a leper with Its 
marrow and gave him his blood to drink. 
Nguyệt Quang Vương: Trong tiền kiếp, 
Phật Thích ca từng là một vị Thái Tử có tên là 
Nguyệt Quang Thái Tử, người đã bố thí đầu 
cho người Bà La Môn—Moonlight king— 
of Sakyamuni his  previous 
I1ncarnation as a prince, when he gave his head 
to a brahman. 
** For more Information, please see 

Nguyệt Quang Thái Tử. 
Nguyệt Tận: End of the month. 
Nguyệt Thiên: Candradeva (skt)—Somadeva 
(sk)—Chiến Đạt La—Tô Ma Để Bà—The 
ruler of the moon. 
#* For more Information, please see 

Nguyệt. 
Nguyệt Thiên TỬ: Theo Vi Diệu Pháp, vị 
Thiên Tử ở nguyệt cung tên là Bảo Cát Tường, 
là sự hóa hiện của Đức Đại Thế Chí Bồ Tát. 
Trên Mạn Đồ La của Kim Cang giới, vị nầy 
được coi là hàng Chủng của Thai Tạng giới— 
According to the Abhidharma, there 1s the 
male regent of the moon, named Bảo Cát 
Tường, one of the metamorphoses of the 
Bodhisatva  Mahasthamaprapta. the 


and other would be 


1n 


Name 


In 


1782 


Vajradhatu, he 1s considered as one of the 
descens of. the Sakya the 
Garbhadhatu groups. 

Nguyệt Thố: The hare in the moon. 

Nguyệt Thử: Nguyệt thử là một trong hai 
loài chuột trên cung Hằng, loài gậm nhắm sợi 
dây sinh tử của đêm và ngày——The moon rat— 
One of the two rats, black and white, that gnaw 
the cord of life, night and day. 

Nguyệt Thực: Lunar eclipse. 

Nguyệt Thượng Nữ: Danh hiệu của con gái 
của Ngài Duy Ma Cật—A title of the daughter 
of Vimalakrrti. 

Nguyệt Thượng Nữ Kinh: Candrottara- 
darika-vyakarana-sutra (skt)—The sutra of the 
maid in the moon. 

Nguyệt Tỉnh: Ngọc bảo châu trong tay thứ 
bốn mươi của Đức Thiên Thủ Quán Âm, mà 
người bị cảm sốt thường hay cúng vái—The 
pearl or Jewel in the fortieth hand of the 
“thousand hand” Kuan-Yin, towards which 
WOrshIp 1s paid In case of fevers. 

Nguyệt Tỉnh Ma Ni: See Nguyệt Tỉnh. 
Nguyệt Tỉnh Thủ: The hand of the 
“Thousand-Hand” Kuan-Yin—See Nguyệt 


tribes In 


Tình. 
Nguyệt Trụ: Candravarma (skt)—Chiến Đạt 
La Phạt Ma—A learned monk of the 


Nagavadana monastery. 

Nguyệt Vương: Sasanka (skt)——Moon-king, a 
ruler of Karnasuvarna, who tried to destroy the 
bodhiduma, Buddha's tree; dethroned by 
Siladitya. 

Nguyệt Yểm Tôn: Tên của một trong ba vị 
Minh Vương, như Hắc Diện Minh Vương, và 
Nguyệt Điểm Minh Vương. Vị minh vương nầy 
có khả năng hàng phục tất cả những kẻ chống 
đối trong quá khứ, hiện tại và vị lai, mặt đen, 
ba mắt, bốn răng lởổm chởm và giọng cười 
hung tợn—One of the names of Ming Wang, 
suụch as “moon black,” or “moon spots.” The 
maharaja who subdues all resisters, past, 
present, and future, represented with black 


face, three eyes, four protruding teeth, and 
fierce laugh. 

Nguýt: To look askance (back) at someone. 
Ngư: Matsya (skt—Cá——Fish. 

Ngư Cổ: See Ngư Phạn. 

Ngư Mẫu: Sự chăm sóc của cá mẹ cho đàn 
con đông đảo, cũng giống như Đức Phật A Di 
Đà dẫn dắt chúng sanh đi về cõi Tịnh Độ của 
Ngài vậy —The care of a mother-fish for Ifs 
multifudinous young, e.g. Amifabha”s care of 
all in leading them to his Pure Land. 

Ngư Phạn: Ngư phạn hay con cá gỗ trong các 
tự viện (do Trần Tư Vương trên núi Tào Thực 
chế ra), đánh vào để báo giờ cơm hay bắt đầu 
khóa lễ The wooden fish in monasteries, 
beaten to announce meals, and to beat time at 
the services. 

Ngư Sơn: See Ngư Phạn. 

Ngư Thố: Giống như cá hay thỏ, một khi đã 
bắt được rồi thì phải quên lưới đi, cũng như 
vậy nghĩa của kinh có giá trị hơn là chữ trong 
kinh—L-ke a fish or a hare, when caupht the 
net may be Ignored, I.e. the meaning or spIIt 
of a sutra more valuable than the letter. . 

Ngư Tử: Gieo nhân nhiều nhưng quả chín thì 
ít, cũng như Đức Phật nghĩ về chúng sanh 
giống như cá mẹ nghĩ về đàn con—Spawn, 
vast in multtude compared with those that 
developed. 

Ngừ Ngừ: To snarl (dog). 

Ngữ: 

I1) Loại: Sor—Kind—Type (of people). 

2) Ngôn ngữ: Language—Words—Speech. 
Ngữ Bình Đẳng: Vaksamafa (skÐ—Sự bình 
đẳng của hết thảy chư Như Lai về năng lực 
điều động các âm thanh ngôn ngữ—The 
sameness of all the Tathagafas as regards to 
ther power of commanding sounds and 
languages. 

Ngữ Nghĩa: Rutartha (skÙ)—Chữ và nghĩa— 
Word-meaning; word and meaning. 


1783 





Ngữ Nghiệp: Vaci-sankhara (p)—Một trong 
tam nghiệp, sự tạo nghiệp bởi lời nói (chia làm 
hai loại, lời ác độc là ác ngữ nghiệp, lời chân 
thực là chân ngữ nghiệp)—One of the three 
kinds of karma, the karma produced by speech. 
Ngữ Ngôn: Abhidhana (skÙ—Language— 
Words—Talk—Speech—Naming. 

Ngữ Ngôn Văn Tự: Desanapatha (skUÙ— 
Giáo lý, sự tụng đọc và chuyện kể, vân vân. 
Trong Kinh Lăng Già, Đức Phật nhấn mạnh 
vào sự đạt tự nội cái chân lý mà hết thấy các 
Đức Như Lai trong quá khứ, hiện tại và vị lai 
thể chứng, chứ không phải là ngữ ngôn văn tự. 
Cảnh giới của Như Lai tạng vốn là A Lại Da 
Thức thì thuộc về chư Bồ Tát Ma Ha Tát theo 
đuổi chân lý chứ không thuộc các triết gia 
chấp vào văn tự, học hành và suy diễn 
suông—Teaching, recitation, and sfories, ©fc. 
the Sutra, the Buddha 
emphasized the Inner attainment of the truth, 
not the teaching realized by all the Tathagatas 
of the past, present, and future. The realm of 
the Tathagatagarbha which is the Alayavijnana 
belongs to those Bodhisattva-Mahasattvas 
who follow the course of truth and not to those 
philosophers who cling to the letter, learning, 
and mere discourse. 

Ngữ Pháp: Syntax—Grammar. 

Ngự: Royal—Imperial. 

Ngự Đệ: Kingˆs brother. 

Ngứa: To itch. 

Ngứa Mắt: To shock the eyes. 

Ngứa Miệng: To be itching to speak. 

Ngứa Tay: To be itching to strike or to do 
something. 

Ngừa: To prevent—To stop. 

Ngửa: To lie on oneˆs back. 

Ngửa Cổ: To turn one”s face upwards. 

Ngửa Tay Xin Đồ Ấn: To hold out one's 
hands to beg for food. 

Ngửa Tay Xin Tiền: To hold out one's 
hands to beg for money. 





In Lankavatara 








Ngửi: To smell—To sniff. 

Ngưng: To suspend—To stop—To cease. 
Ngừng: See Ngưng. 

Ngừng Bước: To stop walking. 

Ngừng Nói: To stop talking. 

Ngừng Sống Theo Giác Quan: To cease to 
live for one”s senses. 


Ngước: To hold up one”s face——To look uo— 
To raise oneˆs head. 


Ngược: Sốt rét—Fever. 
Ngược Bạo: Tyranical. 
Ngược Bệnh Pháp: Phương pháp chữa 
những bệnh nóng sốt bằng mật chú— 








Treatment of feverish ailments by tantric 
I€äSUuTe€S. 

Ngược Chiều: In the contrary (opposite) 
direction or way. 
Ngược Dòng: 
stream. 

Ngược Đãi: To maltreat—To ill-treat—To 
persecute——Persecution (n). 

Ngược Đời: Unusual. 

Ngược Gia Trì: See Ngược Bệnh Pháp. 
Ngược Gió: Against the wind. 

Ngược Lại: Vise-versa—On the contrary. 
Ngược Quỷ: Apasmara (skt)—Loài quỷ gây 
ra bệnh sốt ré—A demon which causes fever. 
Ngươi: 

l1) Pupil (eye). 

2) You (falk to an Inferior). 

Người: 

1)  Person—Man—People—Fellow. 

2) The realm of human beings. 

Người Am Hiểu Luật Sanh Trụ Dị Diệt 
Sẽ Không Than Vấn Khi Có Đôi Chút 
Bịnh Hoạn Nơi Thân, Vì Không Bịnh 
Khổ Thì Dục Vọng Dễ Sinh: If you 
undersfand the law of growing and destroying 
(birth, prowth, change and destroy) you should 
never fry to moan and groan on illnesses and 


Up-stream—Against the 











1784 


suffering, for desires and lust will spring up in 
a disease-free body. 

Người Bị Hất Hủi: Dejected 

Người Bịnh: A sick person 

Người Chế Ngự: Conqueror—Chư Phật là 
bậc chế ngự hay chiến thắng vì các Ngài chế 
ngự dục vọng và đè bẹp sự lo sợ, các ngài 
cũng chế ngự được ma quân—Buddhas are 
conquerors or victors because they have 
conquered their own passions and they have 
defeated the forces of fear, confusion, greed, 
hatred. They have conquered the armies of 
maras, the Buddhist tempter and spirit of evl. 
Người Chứng: Witness. 

Người Có Bắc Nam, Phật Tánh Không 
Nam Bắc: Although there are people from the 
North and people from the South, there 1s 
ulimately no North or South in the Buddha 
Nature—Khi Lục Tổ Huệ Năng đến Huỳnh 
Mai lễ bái Ngũ Tổ. Tổ hỏi rằng: “Ngươi từ 
phương nào đến, muốn cầu vật gì?” Huệ Năng 
đáp: “Đệ tử là dân Tân Châu thuộc Lãnh 
Nam, từ xa đến lễ Thầy, chỉ cầu làm Phật, chớ 
không cầu gì khác.” Tổ bảo rằng: “Ông là 
người Lãnh Nam, là một giống người mọi rợ, 
làm sao kham làm Phật?” Huệ Năng liền đáp: 
“Người tuy có Bắc Nam, nhưng Phật tánh 
không có Nam Bắc, thân quê mùa nầy cùng 
với Hòa Thượng chẳng đồng, nhưng Phật tánh 
đâu có sai khác.”—When the S1x Patriarch Hui 
Neng arrived at Huang Mei 
obeisance to the Fifth Patriarch, who asked 
hìm: “Where are you from and what do you 
seek?” Hui Neng replied: “Your disciple 1s a 
commoner from Hsin Chou, Ling Nan and 
comes from afar to bow to the Master, seeking 
only to be a Buddha, and nothing else.” The 
Fifth Patriarch said: “You are from Ling Nan 
and are therefore a barbarian, so how can you 
become a Buddha?” Hui Neng said: “Although 
there are people from the north and people 
from the South, there 1s ultimately no North or 
South in the Buddha Nature. The body of this 


and made 


barbarian and that of the High Master are not 
the same, but what distinction 1s there In the 
Buddha Nature?” 

Người Có Lòng Nhân Đức: Charitable. 
Người Đánh Xe Ngựa: Charioteer 

Người Đất Trời Đồng Nhất Thể: Human 
beinng, Earth, and Heaven have the same 
roof——AIl things are one corpus with me. 
Người Điền: Madman. 

Người Đời: Common people. 

Người Đứng Đắn: Gentleman. 

Người Hạ Căn Hạ Trí: Those of low 
capacrfy and wisdom. 

Người Lạ: Unknown person—Stranger. 
Người Mê Ngủ: Heavy sleeper—Day- 
dreamer. 

Người Nghèo: Poor people. 

Người Ngu: A fool. 

Người Nhỏ Mọn: Small (mean) man. 

Người Ở Ẩn: Hermit. 

Người Say Rượu: Drunken man. 

Người Tai Mắt: Very important person. 
Người Tàn Tật: Cripple. 

Người Tầm Thường: The simple people. 
Người Thế Gian: Secular people. 

Người Trí: A wise man— Theo định nghĩa 
nhà Phật, người trí là người luôn an trú trong 
giới luật, luôn phát triển tâm thức và trí huệ, 
luôn nhiệt tâm và thận trọng. Con người ấy 
luôn vượt thoát mọi phiển trược——According to 
the definition in Buddhism, a wise man means 
a person who 1s always dwelling In virtues, 
developing consciousness and understanding, 
ardent and sagacious. He always succeeds In 
disentangling this tangle. 
Người Tu Lâu 
practictioner. 

Người Tu Theo Phật: Dharma practitioner. 
Người Vô Lương 
people. 

Người Xưa: People of the past. 








Năm: Seasoned 


Tâm: Unscrupulous 








1785 


Ngưỡng: 

1) Nhìn lên—To look up respectfully. 

2) Năm ngữa nhìn lên: Lying with the face 
upward. 

Ngưỡng Cửa: Threshold. 

Ngưỡng Khẫu Thực: A monk earns his 

living (lIvelihood) by lookimng up as an 

astrologer or a fortune-teller (one of the four 

heterodox means of living). 

Ngưỡng Mộ: To respect—To look up—To 

admire. 

Ngưỡng Sơn: Nhìn lên núi: To look up to the 

hills. 

Ngưỡng Sơn Huệ Tịch Thiền Sư: Zen 

Master Yang-Shan-Hui-]i 807-883 or 814-891. 

e _ Sư Ngưỡng Sơn, một vị Tăng nổi tiếng của 
Trung Quốc, một trong những đại thiển sư 
của Trung Quốc. Ông là môn đổ và là 
người kế thừa Pháp của Thiển sư Qui Sơn 
Linh Hựu, và là thầy của Nam Tháp 
Quang Dũng. Ngưỡng Sơn là một trong 
những thiển sư chính vào thời của ông. 
Những năng lực rộng lớn của ông đã làm 
cho ông được mang danh hiệu “Tiểu Thích 
Ca Mâu Ni.”—Yang-Shan-Hui-Ji, name of 
a noted monk In China. Yang-Shan was 
one of the great Ch”an masters of China, a 
disciple and Dharma successor of KueI- 
Shan-Ling-Yu, and the master of Nan-T”a- 
Kuang-Jun. Yang-Shan was one of the 
most Important Ch°an masters of his time; 
hs great abilles brough(t him the 
nickname Little SakyamunI. 

e  Ngưỡng Sơn theo Tổ Bách Trượng học 
Thiển, sư có cái lưỡi lém lỉnh, thậm chí 
Tổ nói một sư đáp mười. Bách Trượng 
nói: “Ta nghĩ, sẽ có người khác chiếu cố 
cho ông.” Về sau, Ngưỡng Sơn đến Qui 
Sơn. Qui Sơn hỏi: “Ta nghe trong lúc theo 
hầu Bách Trượng, Bách Trượng nói một 
ông đáp mười, có phải vậy không?” 
Ngưỡng Sơn đáp: “Không dám!” Qui Sơn 
hỏi: “Đối với thâm nghĩa của Phật pháp, 


ông đã đến đâu?” Ngưỡng Sơn sắp sữa 
mở miệng thì Qui Sơn hét lên. Ba lần hỏi, 
ba lần há hốc mồm và ba lần hét. Cuối 
cùng Ngưỡng Sơn bị khuất phục, cúi đầu 
rơi nước mắt, nói: “Thầy Bách Trượng 
tiên đoán tôi sẽ được lợi ích với người 
khác, ngày nay người đó chính thị là 
đây.—When Yang-Shan was studying 
Zen under PaiChang he had such a 
flowing tongue that to Pai-Chang”s one 
word he had ten words to answer. Pai- 
Chang said: “After me, there will be 
somebody else who will take care of 
you.” Yang-Shan later went to Wei-Shan. 
Wei-Shan asked: “I[ am told that while 
you were under Pai-Chang you had ten 
words to his one; 1s that so?” Yang-Shan 
said: “Yes, that 1s what they say.” Wei- 
Shan asked: “What do you have to sfate 
about the ultimate truth of Buddhism?” 
Yang-Shan was about to open his mouth 
when the master shouted. The question 
was repea(ed three times; the mouth 
vainly opened three times, the master 
shouted three times. Yang Shan finally 
broke down; drooping his head and with 
tears 1n his eyes, he said: “My late master 
prohesied that I should do better with 
someone else, and today I have this very 
one.” 

Một hôm, Qui Sơn thấy Ngưỡng Sơn đang 
ngồi dưới một gốc cây, ngài đến gần, 
đụng cây gậy vào lưng sư. Ngưỡng Sơn 
quay lại, Qui Sơn nói: “Này Tịch, giờ ông 
có thể nói một lời hay không?” Ngưỡng 
Sơn đáp: “Không, không lời nào nữa, tôi 
không muốn nhờ vả ai hết.” Qui Sơn bảo: 
“Này Tịch, ông hiểu rồi đó.”—One day, 
Wei-Shan saw Yang-Sha siting under a 
tree. Approaching, he touched him on the 
back with the staff he carried. Yang-Shan 
turned round, and Wei-Shan said: “O Chi 
(Yang-Shanˆs name), can you say a word 
now, or not?” Yang Shan replied: “No, not 


1786 


a word, nor would I borrow one from 
others." Wei-Shan said: “O Chi, you 
undersftand.” 

Ngưỡng Sơn sanh năm 807 tại Thiểu 
Châu (bây giờ là tỉnh Quảng Đông). Năm 
15 tuổi sư muốn xuất gia, nhưng cha mẹ 
không cho. Đến năm 17 tuổi sư chặt hai 
ngón tay, đến quỳ trước cha mẹ thệ cầu 
chánh pháp để báo ân sanh thành dưỡng 
dục. Ông đã gặp nhiễu đại thiển sư, trong 
đó có Mã Tổ và Bách Trượng Hoài Hải. 
Ông cũng nổi tiếng là học trò xuất sắc 
của những vị nầy. Tuy nhiên, ông đã đạt 
được đại giác dưới sự hướng dẫn của 
thiển sư Qui Sơn Linh Hựu. Cùng với thầy 
mình, ông được coi như là một trong hai 
người sáng lập ra phái Qui Ngưỡng. Phái 
nầy lấy hai chữ đầu trong tên của hai vị 
làm tên cho tông phá —Zen master 
Yang-Shan-Hui-]i was born in 807 In 
Shao-Chou (now in Kuang-long 
Province). At the age of fifteen, he 
wanted to leave home, but his parenfts 
refused him permission to become a 
monk. So, at the age of seventeen, he 
demonstrated his resolve to them by 
cutting off two of his fingers, vowing that 
he would seek the true Dharma to repay 
his fiHal obligatons. He had visited 
several great Ch°an masfters, among them 
Ma-Tsu-T°?ao-I and Pai-Chang-HuaI-Hai. 
He had made himself a name as an 
oufstanding student of Ch'an. However, 
he realized profound enlightenment under 
KueiShan. As his masters dharma 
Successor of equal accomplishment, he 1s 
considered the cofounder with his master 
of the Wei-Yang school of Ch?an, which 
derives Its name from the first character 
of the names of the two men. 

Sư đến yết kiến Đam Nguyên Ưng Thân, 
nhơn đây được huyền chỉ. Đam Nguyên 
rất trọng vọng Ngưỡng Sơn, và nói: 
“Quốc Sư Huệ Trung lúc đương thời được 


sáu đời Tổ Sư truyền cho 97 viên tướng 
(tướng tròn), Ngài trao cho lão Tăng dặn 
rằng: “Sau khi ta tịch diệt 30 năm, có ông 
sa di từ phương Nam đến, sẽ làm hưng 
thịnh giáo nầy, ngươi nên thứ lớp truyền 
trao chớ để đoạn dứt.` Nay ta trao cho 
con, con phải vâng giữ.” Chính thiển sư 
Đàm Nguyên đã hướng dẫn cho Ngưỡng 
Sơn đạt đại giác lần đầu tiên—Tan-Yuan 
Ying-Chen greatly esteemed Yang-Shan 
and said to him: “Previously the National 
Hui-Zhong 
transmission of a tofal of ninety-nine 


Teacher received the 
symbolic circles from the Sixth Patriarch. 
He in turn passed these to me, saying: 
“Thity years affter ve died, a novice 
monk will come from the South who will 
greatly revive this teaching. When that 
time comes, pass the teaching on to him 
and don”t let it end.` Today I transmit 
them to you. You must uphold and 
peserve them.” Yang-Shan had his first 
enlipghtenment experilence under Tan- 
'Yuan-Ying-Chen. 

Nói xong Đam Nguyên trao bản ấy cho 
Ngưỡng Sơn. Sư nhận được, xem qua một 
lượt bèn đem đốt. Hôm khác Đam Nguyên 
hỏi sư: “Những tướng ta trao cho hôm 
trước cần phải quý trọng giữ kín.” Sư thưa: 
“Hôm ấy xem xong, con đốt quách rồi.” 
Đam nguyên bảo: “Pháp môn này của ta 
không người hiểu được, chỉ có thầy ta và 
các bậc Tổ Sư Đại Thánh mới hiểu hết, 
sao con lại đốt đi?” Sư thưa: “Con một 
phen xem qua đã biết ý chỉ trong đó, ứng 
dụng được chẳng cần cầm bổn.” Đam 
Nguyên bảo: “Tuy như thế, nơi con thì 
được, người sau làm sao tin đến được?” Sư 
thưa: “Hòa Thượng nếu cần, con chép lại 
chẳng khó.” Sư liền chép hết lại thành 
một tập chẳng sót một điều. Đam Nguyên 
khen là đúng —When he had finished 
speaking he passed the secret text tfo 


Yang-Shan. After  receiving and 


1787 


examining the text, Yang-Shan burned It. 
One day Tan-Yuan said to Yang-Shan: 
“he symbols that I gave you are 
extremely rare, esoteric and precIous. You 
must preserve them carefully.” Yang-Shan 
said: “After I examined them I burned 
them.” Tan-Yuan said: “This Dharma gate 
of ours cant be understood by most 
people. Only the Buddha, the patrlarchs, 
and all the holy ones can fully understand 
1t. How could you burn 1t?” Yang-Shan 
sad: After examining 1t, I  fully 
comprehended its meaning. Then there 
was no use keeping the text.” Tan-Yuan 
said: “Even so, when transmitting this to 
disciples, people of future times won'f 
believe 1t.” Yang-Shan said: “If you like 
another copy that won't be a problem. lI 
make another copy and øIve 1t fo you. 
Then 1t won't be lost.” Tan-Yuan said: 
“Please do.” 

Lúc còn sa di sư đến tham vấn Qui Sơn 
Linh Hựu. Qui Sơn hỏi: “Ngươi là Sa Di 
có chủ hay Sa Di không chủ?” Sư thưa: 
“Có chủ.” Qui Sơn hỏi: “Chủ ở chỗ nào?” 
Sư từ bên Đông sang bên Tây đứng. Qui 
Sơn biết con người kỳ lạ nên cố tâm chỉ 
dạy—When he was still a novice monk, 
Yang-Shan went to practice under Wei- 
Shan. Wei-Shan asked Yang-Shan: “As a 
novice monk do you have a host or not?” 
Yang-Shan said: “[ have one.” Wei-Shan 
asked: “Who 1s 1t?” Yang-Shan walked 
from west to east and then stood there 
erect. Wei-Shan realized that Yang-Shan 
wWwas extraordinary. 

Ngưỡng Sơn hỏi Qui Sơn: “Thế nào là chỗ 
ở của chơn Phật?” Qui Sơn đáp: “Dùng cái 
diệu tư (nghĩ nhớ) mà không tư (không 
nghĩ nhớ) xoay cái suy nghĩ tinh anh vô 
cùng, suy nghĩ hết trở về nguồn, tánh 
tướng thường trụ, sự lý không hai, chơn 
Phật như như.” Ngay câu nói ấy, Ngưỡng 
Sơn đại ngộ ——Yang-Shan asked Wei- 


Shan: “What 1s the true abode of 
Buddha?” Wei-Shan said: “Think of 
unfathomable mystery and return your 
thouphts to the Iinexhaustible numinous 
light. When thoughfs are exhausted you”ve 
arrived at the source, where true nature Is 
revealed as eternally abiding. In that 
place there Is no difference between 
affairs and principle, and the true Buddha 
1s manifested. pon hearing these words 
Yang-Shan experienced great 
enlightenmernt. 

Sư Ngưỡng Sơn thượng đường dạy chúng: 
“Hết thẩảy các ngươi mỗi người tự hồi 
quang phản quán, chớ ghi ngôn ngữ của 
ta. Các ngươi từ vô thỉ đến nay trái sáng 
hợp tối, gốc vọng tưởng quá sâu khó nhổ 
mau được. Do đó, giả hợp lập phương tiện 
đẹp thức thô của các ngươi, như đem lá 
vàng dỗ con nít khóc, có cái gì là phải. 
Như người đem các thứ hàng hóa cùng 
vàng lập phố bán. Bán hàng hóa chỉ nghĩ 
thích hợp với người mua. Vì thế, nói: 
“Thạch Đầu là phố chơn kim, chỗ ta là 
phố tạp hóa.' Có người đến tìm phẩn 
chuộc ta cũng bết cho, kẻ khác đến cầu 
chơn kim ta cũng trao cho.” Có một vị 
Tăng hỏi: “Chẳng cần phẩn chuộc, xin 
Hòa Thượng cho chơn kim.” NÑgưỡng Sơn 
bảo: “Răng nhọn nghỉ mở miệng, năm lừa 
cũng chẳng biết ”—Zen master Yang- 
Shan en(ered the hall and addressed the 
monks, saying: “Each and every one of 
you, turn the lipht inward! Don”t try to 
remember what lm sayingl For a 
beginningless eon you have faced away 
from the light and been shrouded In 
darkness. The roots of delusion are deep. 
They”re difficult to cut off and uproot. So 
the Buddha established expedient means 
to grab your atfention. These are like 
showing yellow leaves to a crying child, 
who Imagines they”re gold and thus stops 
crying. You act as though you re 1n a shop 


1788 


where someone sells a hundred goods 
made from gold and jJade, but you”re 
trying to weigh each item. So you say that 
Sh¡i-T”ou has a real gold shop? Well in my 
shp there's a wide range of goods!l If 
someone comes looking for mouse turds 
the I give him some. ]f someone comes 
looking for real gold then I gIve 1t to him.” 
A monk said: “[ don”t want mouse turds. 
May Ihave the masterˆs real gold?” Yang- 
Shan said: “Tf you try to bite down on the 
head ofa flying arrow you can try until the 
year of the ass but you won”t succeed!” 

Tăng không đáp được. Ngưỡng Sơn tiếp: 
“Tìm hỏi thì có trao đổi, chẳng tìm hỏi thì 
chúng ta chẳng có gì để trao đổi. Nếu ta 
thật sự nói về Thiển tông, thì cần một 
người làm bạn cũng không, huống là có 
đến năm bẩy trăm chúng? Nếu ta nói 
Đông nói Tây, ắt giành nhau lượm lặt, như 
đem nắm tay không để gạt con nít, trọn 
không có thật. Nay ta nói rõ với các ngươi 
việc bên cạnh Thánh, chớ đem tâm nghĩ 
tín, chỉ nhằm vào biển tánh của mình mà 
tu hành như thật. Chẳng cần tam minh lục 
thông. Vì sao? Vì đây là việc bên chót của 
Thánh. Hiện nay cần thức tâm đạt bổn, 
cốt được cái gốc chẳng lo cái ngọn. Sau 
nầy, khi khác sẽ tự đầy đủ. Nếu chưa 
được gốc, dầu cho đem tâm học y cũng 
chẳng được. Các ngươi đâu chẳng nghe 
Hòa Thượng Qui Sơn nói: “lình phàm 
Thánh hết, bày biện chơn thường, sự lý 
chẳng hai, tức như như Phật.`”—The monk 
couldn”t answer. Yang-Shan said: “If you 
want to exchange something we can make 
a deal. lf you don't want to exchange 
anything then we can't. If I trully speak of 
Zen, then there wont be a single 
companion at your side. How can this be If 
there re five or seven hundred ¡n the 
assembly? If I talk about this and that, and 
you stran your neck trying to pick 
something up, then 1t wIll be like fooling a 


lile chỉd with an empty hand. There”s 
nothing authentic about it Today Ïm 
clarifying what 1s holy, which Is not a 
matfer of collecting and calming the mind. 
Instead you must practice to realize the 
true sea of self-nature. Of what use 1s 
there for “three clarifications” and “six 
understandings°? What I speak of Is the 
ultimate sacred matter. If ripht now you 
want to know mind and arrive at the root, 
then arrive at the root. Don”t worry about 
the tips of the branches. lf you do this, 
then hereafter you will possess 1t yourse]f. 
But If you don't attain the root, and Just 
use your emotfions to seek 1t, then you will 
never succeed. Youll never see what 
Master Wei-Shan spoke of “the place 
where Ideas of mundane and sacred are 
exhausted, where matter and principle are 
unied and the true eternal body of the 
Tathagata 1s manifested.” 
Những lời Thiền Sư Ngưỡng Sơn chỉ dạy 
Tăng chúng làm tiêu chuẩn cho Thiển 
Tông. Sư có làm bài kệ: 

“Nhất nhị nhị tam tử 

Bình mục phục ngưỡng thị 

Lưỡng khẩu nhất vô thiệt 

Thử thị ngô tông chỉ.” 

(Một hai hai ba con 

Mắt thường lại ngước xem 

Hai miệng một không lưỡi 

Đây là tông chỉ ta). 
Yang-Shan acted according to conditions 
to benefit beings and became a great 
example of the Zen school. One day when 
near death, Yang-Shan took a brush and 
wrofe a verse for the monks to read: 

“Countless disciples, 

I look across you all, and you gaze 

back, 

Two mouths, one without a tongue, 

This 1s my teaching.” 
Những “vấn đáp” giữa Ngưỡng Sơn và 
Qui Sơn, cũng như những thiền sư khác, 


1789 


về tinh thần Thiền được thu thập lại trong 
Viễn Châu Ngưỡng Sơn Huệ Tịch Thiển 
Sư Ngữ Lục (sưu tập những lời của thiển 
sư Ngưỡng Sơn ở Viễn Châu). Tên của 
ông được nhắc tới trong thí dụ thứ 25 của 
Vô Môn Quan, và trong các thí dụ 34 và 
68 của Bích Nham Lục The “Questions 
and Answers” of Yang-Shan with his 
Wei-Shan Ch'an 
masters, recorded in the Yuan-Chou-Hui- 
Ch¡i-Ch'an-Shih-Yu-Lu (Record of the 
Words of the Ch'an Master Yang-Shan 
Hui-Chi from Yuan-Chou), are considered 
oufstanding examples of Chan mind. 
Yang-Shan appears in example 25 of the 
Wu-Men-Kuan, and examples 34 and 68 
of the Pi-Yen-Lu. 
e - Khi sắp thị tịch sư ngồi thẳng nói lời từ 
biệt với chúng, rồi đọc bài kệ: 
“ Niên mãn thất thập thất 
Lão khứ thị kim nhật 
Nhậm tánh tự phù trầm 
Lưỡng thủ phan quật tất.” 
(Năm đầy bảy mươi bẩy 
Chính là ngày tôi đi 
Mặc tánh tự chìm nổi 
Hai tay ngôi bó gối) 
Nói xong sư an nhiên thị tịch, năm 883, sư 
thọ 77 tuổi, vua ban hiệu “Thông Trí 
Thiền Sư” tháp hiệu “Diệu Quang.” 
—When near death, he sat upright In a 
cross-legsed position to say farewell to the 
congregation. He then recited a verse: 
“Completing sevenfy-seven years, 
Today 1t ends. 
When the orb of the sun 1s Just at noon 
The two hands fold the legs.” 
Upon saying these words, Yang-Shan 
calmly passed away, In the year 883, at 
the age of seventy-seven. Yansg-Shan 
received posthunous name “Great Teacher 
Penetraing Wisdom.” The stupa was 
named “Wondrous Light.” 
Ngưỡng Vọng: To look up and hope. 


master and other 


Ngượng Nghịu: Awkward. 

Ngưu: Bull or buffalo. 

Ngưu Bì: 

1) Da trâu —Ox hide. 

2) Đắp da trâu mà phơi dưới ánh nắng mặt 
trời sẽ càng ngày càng bị cứng (giống như 
buộc râu rồng mà lặn xuống nước thì ngày 
càng bị siết đau). Ví như phúc hữu lậu của 
trời người luôn làm hại đến Tuệ mệnh của 
pháp thân—Mortal happiness injures the 
wisdom-life of gods and men, Just as ox 
hide shrinks and crushes a man who 1s 
wrapped ĩn it and placed under the hot 
Sun. 

Ngưu Cẩu Ngoại Đạo: Go-Vratika (sk)— 
Kukkura-Vratika (sk—Ngoại đạo sống khổ 
hạnh như trâu chó, một trong sáu thứ khổ hạnh 
của ngoại đạo—Heretics who live as oxen or 
dogs, one of the six heretic ascetic pracfices 
For more ¡information, please see Lục Khổ 
Hạnh. 
Ngưu Dương Nhấn: See Ngưu Dương Tâm 
Nhãn. 
Ngưu Dương Tâm Nhấn: Chỉ là khả năng 
nhìn thấy hay tầm nhìn của các loài trâu dê 
mà thô —Only the eyes (vision or Insighf) of 
an oxen and sheep. 
Ngưu Đầu: Đầu trâu—The ox-head. 
Ngưu Đầu Chiên Đàn: Gosirsa-candana 
(skÐ 
I) Ngưu Đàn Chiên Đàn: Ngưu Đàn 
Hương——Ox-head sandalwood. 
Xích Chiên Đàn: Loại gỗ chiên đàn từ núi 
Ngưu Đầu, nếu chà sát vào thân có thể trừ 
lửa, thường được dùng để ngăn lửa. 
Tượng đầu tiên của Đức Thích Ca Mâu Ni 
được làm bằng loại gỗ nầy——Red sandal- 
wood; said to come from the ox-head 
mounfains, and 1f rubbed on the body to 
make one Impervious to fire, øenerally 
proftective agaInst fire, curative of wounds 
and generally medicinal. The first Image 
of Sakyamuni was made of this wood. 





2) 


1790 


Ngưu Đầu Đại Vương: 

I) Vị hộ pháp tại tịnh xá Kỳ Thọ Cấp Cô 

Độc Viên—The guardiaan delty of the 

Jetavana monastery (Kỳ đà). 

Tiền kiếp tái sanh của Phật Dược Sư: An 

1ncarnation of the BhaisaJyaraJa Buddha. 

Ngưu Đầu Sơn: Gosrnga (sk)—Núi Ngưu 

Đầu, còn gọi là Ngưu Giác Sơn, ở phía nam 

cách thành Hòa Điền (Khotan) khoảng 3 dậm. 

Nơi mà bây giờ vẫn gọi như vậy——A mountain 

13 l¡ from Khotan. One of the same name 

exIsts in Kiangning In Kiangsu, which gave Its 

name to a school of NÑiu-T”ou Shan-Fa or Nu- 

Tou Sung; 1s fundamental teaching was the 

unreality of all things, that all 1s dream or 

1llusion. 

Ngưu Đầu Sơn Pháp: Ngưu Đầu Thiển— 

Ngưu Đầu Tông —Niu-Tou Shan-Fa—See 

Ngưu Đầu Thiền, and Pháp Dung. 

Ngưu Đầu Thiền: Ý của Ngưu Đầu Tông là 

xem các pháp không thực, như mộng huyễn— 

Meditation on the unreality of all things (all 1s 

dream or 1llusion). 

Ngưu Giác: 

l1) Sừng trâu: Ox-horns. 

2) Đông nghĩa cho những gì bằng phẳng—A 
synonym for things that are even, or on a 
level. 

Ngưu Giác Nhứt Xúc: Sừng trâu vừa chạm 

áo cà sa thì trâu liền được vãng sanh nơi cõi 

trời (chúng sanh dù chỉ tiếp xúc với đạo Phật 
dù cạn cợt vẫn được ảnh hưởng tốt của đạo 

Phật mà tới được thiện đạo)—The ox that by 

merely touching a monk”s robe with Its horn 

was transformed Into a deva. 

Ngưu Giác Sa La Lâm: Một tên khác của 

rừng Ta La Song Thọ, nơi cây song đôi giống 

như sừng trâu, mọc gần thành Câu Thi Na, nơi 
mà dưới gốc những cây nầy Đức Phật đã 
thuyết Kinh Niết Bàn. Người ta nói rằng Ngài 
đã nhập Niết Bàn dưới những tàng cây nây— 

Another name for Sala Tree Grove—Ox-horn 

sala ørove, said to be a couple of sala or teak 


2) 


tres shaped like ox-horns, which grew near 
Kusinagara, under which the Buddha preached 
the Nirvana Sutra. He is reported to have 
entered Nirvana in a grove of eight sala trees 
s(anding 1n palrs. 

Ngưu Giác Sơn: See Ngưu Đầu Sơn. 

Ngưu Giới: Theo Đại Trí Độ Luận thì Giới 
Trâu là sống như loài trâu, cúi đầu gặm cỏ, 
như sự tin tưởng của một số giáo phái ngoại 
đạo, rằng kiếp sau trâu sẽ đầu thai làm trời— 
According to the Sastra on the PraJna Sutra, to 
live as a cow, eating ørass with bent head, as 
certain Indian heretics are said to have done, 
in the bellef that a cow”s next reincarnafion 
would be In the heaven. 

Ngưu Hóa Châu: Godaniya (skÙ—Tây 
Ngưu hóa châu, một trong bốn châu chánh, nơi 
có nhiều trâu bò, nên dùng trâu bò để trao đổi 
hàng hóa—Godaniya—The western of the 
four continents Into which every world 1s 
divided, where oxen are the principal product 
and medium of exchange. 

Ngưu Hoàng Gia Trì: Ngưu Vương Gia 
trì —Một loại bùa dùng cho đàn bà hiếm 
muộn. Nếu người nữ không con, lấy ngưu 
hoàng mà viết vào vỏ cây hoa mà đeo, thì ít 
lâu sau sẽ có con (theo Kinh Thất Câu Đề 
Phật Mẫu Sở Thuyết Chuẩn Đề Đà La Ni) — 
Cow-bezoar aid, a charm used for childless 
women to obtain children. The four words 
should be wriften with “cow-bezoar` on birch- 
bark and carried on the person. 

Ngưu Lư Nhị Nhủ: Hai loại sữa, sữa bò và 
sữa lừa, màu sắc giống nhau, nhưng chất lượng 
khác nhau; sữa bò thì thành phó mất, còn sữa 
lừa thì thành phân. Ví như Phật pháp và pháp 
của ngoại đạo vậy—The milk of cow and ass, 
the one turns to “curd,” the other to “dung.” 
They alike but 
fundamentally different, as 1s the case with the 
Buddha”s teaching and that of outsiders. 

Ngưu Mao Trần: Go-Rajas (sk)—Số lượng 
bụi ở trên đầu lông trâu gấp bảy lần số lượng 


are In  appearance, 


1791 


bụi ở trên đầu lông trừu hay dê (Dương Mao 
Trần)—The amount of dust that can rest on the 
top of a cow”s hair (seven times of that on a 
sheeps). 
Ngưu Phẩn: Phân trâu bò—Gomaya (skt)— 
Phong tục Ấn Độ cho rằng phân trâu là thanh 
tịnh nhứt. Mật giáo dùng phân trâu để trét bàn 
thờ —Cow-dung, considered in India as clean 
and cleansing; used by the esoterics for 
cleansing the altar. 
Ngưu Phẩn Chủng: Vị thủy tổ của dòng họ 
Thích Ca sanh ra trong bãi phân trâu trong 
vườn mía— The first Gotama ancestors of 
sakyamuni, who 1s reputed to have sprung 
from cow-dung 1n the Sugar-cane garden, 
probably a mere tradilon that the family 
sprung from herdsmen. 
Ngưu Tích: Gavampati (skt). 
1) Dấu trâu: Ox-tracks. 
2) Phật pháp: The teaching of the Buddha or 
of the royal bull. 
Ngưu Tích Tỳ Kheo: Kiều Phạm Ba Để— 
Ngưu Vương tôn giả, một đệ tử của Phật Thích 
Ca——The bhiksu Gavampati, said to have been 
a disciple of SakyamunI. 
Ngưu Vương: Từ ngữ ám chỉ Đức Phật—The 
king of bulls, a term applied to the Buddha. 
Ngưu Vương Gia Trì: See Ngưu Hoàng Gia 
Tnì. 
Ngưu Vương Tôn Giả: See Ngưu Vương. 
Ngưu Xa: Xe trâu, một trong những cỗ xe cứu 
độ—Bullock cartOne of the vehicles of 
salvation. 
** For more Information, please see Tam Xa 
and Hỏa Trạch. 








NH 


Nha: 

1) Văn phòng: Bureau—Service. 

2) Răng: Tooth—Teeth. 

Nha Bồ Tát: Kim Cang Dược Xoa—Một vị 
Bồ Tát hay nhe răng lởm chởm ra để bảo vệ 
Phật; thường thì vị nầy ở bên đông độ của Kim 
Cang Giới—The Bodhisattva 
shoowing his teeth In defence of the Buddha; 
hie 1s In the east of the Buddha in the 
Vajradhatu. 

Nhá Nhem: At dusk——At nightfall. 

Dòng: Monastery. 

Đạo Đức: Moralist. 

Giáo: Teacher. 

Khách: Guest (reception)-room. 

Làm Luật: Law-maker. 

Nhà Lửa Tam Giới: Theo kinh Diệu Pháp 
Liên Hoa thì Phật ví Tam giới như nhà lửa, 
không yên, đầy dẫy sự khổ, rất đáng sợ hãi— 
According to the Wonder Lotus Sutra, the 
Buddha compared the three realms as a 
burning house; sentient beings In these realms 
are not stable, Indeed, they are continuously 
suffering and frightening. 


Nhà Mô Phạm: See Nhà giáo. 

Nhà Sinh Lý Học: Physiologist. 

Nhà Sư: Buddhist monk. 

Nhà Tai Mắt: A very important person. 
Nhà Tâm Lý Học: Psychologist. 

Nhà Tôn Giáo: Religionist. 

Nhà Trí Thức: Intellectual—Scholar. 
Nhà Truyền Giáo Phật Giáo: Buddhist 
missionaries. 

Nhà Tu: Convent (Catholic). 

Nhà Tu Hành: Religious monk/priest. 
Nhà Tu Khổ Hạnh: Recluse—Asectic. 


fiercely 














1792 


Nhà Sư Khổ Hạnh Lang Thang Không 

Một Xu Dính Túi: A penniless wandering 

aSectic. 

Nhà Viết Sử: Historian. 

Nhà Xã Hội Học: Sociologist. 

Nhả: To spit out. 

Nhã: Tao nhã—Polite. 

Nhã Đề Tử: Jnatiputra (sk)—Ni Kiển Nhã 

Đề Tử, một trong sáu vị sư ngoại đạo Ấn Độ 

trong thời Đức Phật thế— 

NữrgranthajnatI, one of the six heterodox 

teachers in India at the time of the Buddha. 

** For more Information, please see Lục Sư 
Ngoại Đạo. 

Nhã Na: Jnana (skÐ, 





còn tại 


l) Trí so với “huệ—Knowledge— 
Understanding——lIntellectual  Jjudgments, 
as compared with “wisdom”, or moral 
Judgments. 

2) Nhã Na còn có nghĩa bao trùm cả “trí” 


lẫn “huệ”—Jnana ¡is supposed to cover 
both “knowledge” and “wisdom.” 

Nhã Nhặn: Gallant—Courteous. 

Nhã Ý: Amiability. 

Nhạc: 

I) Âm nhạc: Làm cho giải khuây—Music, 
that which causes Joy. 

2) In-law (father or mother). 


Nhạc Âm: 
I) Âm thanh của tiếng nhạc: The sound of 
music. 


2) See Mạt Nô Thị Nhã Táp Phược La (1). 
Nhạc Âm Thụ: Gió nhẹ thổi vào là cây trên 
cõi nước của Đức Phật A Di Đà làm phát ra 
những âm thanh như tiếng nhạc—The trees in 
Amitabha”s paradise which give forth music to 
the breeze. 

Nhạc Càn Thác Bà: The Gandharvas, 
musicians—See Gandharva 
Sanskrit/Pali-Vietnamese Section. 

Nhạc Hội: Concert. 

Nhạc Sư: Music teacher. 


Indraˆs in 


Nhạc Thiên: Deva  musicians—See 
Gandharva 1n Sanskrit/Pali-Vietnamese 
Section. 


Nhạc Thụ: Khi thọ lãnh thuận cảnh thì thân 

tâm vui vẻ—The sensation, or perception of 

pleasure. 

Nhạc Trời: Heavenly music. 

Nhai: 

I) Con đường hay phố thị: 
especially with shops, a market. 

2) Nhai thức ăn: To chew——To ruminate. 

Nhai Phương: Phố thị bận rộn của cuộc 

sống——The busy mart of life. 

Nham: Ghềnh đá—A cliff. 

Nham Đầu Thiền Sư: Zen Master Yan- 

T?ou—See Toàn Khoát Nham Đầu Thiền Sư. 

Nham Đầu Toàn Khoát: Zen Master Yan- 

T?ou—See Toàn Khoát Nham Đầu Thiên Sư. 

Nham Hiểm: High and dangerous. 

Nhàm Chán: To detest. 

Nhám: Rough—Uneven—Harsh. 

Nhắm Nhí: Nonsense. 

Nhan: Dung 

ADppearance. 

Nhan Nhắn: Abundan—Numerous. 

Nhan Sắc: Beauty. 

Nhàn: Idle. 

Nhàn Bộ: To go for a walk. 

Nhàn Cư: To be idle. 

Nhàn Cư Thập Đức: See Nhàn Cư Thập 

Thiện. 

Nhàn Cư Thập Thiện: Mười lợi ích thiện 

lành của cuộc sống ẩn dật, trong đó thiếu vắng 

những hành động sau đây —Ten wholesome 

advantages of a hermitage which are absent of 

the following actions: 


A_ sftreet, 


nhan—Counternance—— 








I)_ Không ham bóng sắc dục vọng: Không có 
cảnh nam nữ, tức không có lòng ham 
muốn——Absence of sex and passion. 

2) Không nói điều tà vạy: Không có nhơn 


duyên gây ra lời ăn tiếng nói lộn xộn, tức 


1793 


không có việc bày điểu đặt chuyện láo 
xược—Absence of  temptfation say 
wrong thinøs. 

Không có kẻ thù: Không có kẻ đối địch— 
Absence of enemies, and so of strIfe. 
Không xung đột với ai: Không sợ việc 
tranh giành—Absence of conflicts. 

Không có bằng hữu khen chê: Không có 
bạn nói chuyện thị phi, tức không có việc 
khen chê—Absence of friends to pralse or 
blame. 

Không có ai để cho mình bươi móc lỗi lầm 
của họ: Không thấy kẻ lỗi lâm—Absence 
of other people for us to pick therr faults. 


to 
3) 
4) 


5) 


6) 


7) Không có ai để chúng ta nói chuyện về 
họ: Không có việc đàm luận việc quấy 
của người khác—Absence of people for us 
to talk about them. 

Không bạn bè, không đệ tử, không kẻ hầu 
người hạ cho chúng ta vui chơi, dạy dỗ 
hay sai bảo (không gây tội tạo nghiệp): 
Absence of friends for us to play with; 
absence of diseiples for us to teach, 


8) 


absence of servants for to us ask for 
running errands (no further creating of 
karma). 

Không ao ước có bạn đồng hành: No 
longing for companions. 

Không có những phiền phức gây nên bởi 
xã hội như khách khứa, lịch sự, quần áo 
chỉnh tể, cũng như giao tế xã hội: Absence 
of troubles caused by socilety such as 


9) 


10) 


guesfs, politeness, neat clothes, as well as 
socIal relations. 
Nhàn Cư Vi Bất Thiện: Idleness ¡s the root 
of all evils (Satan finds some mischief for idle 
hands to do). 
Nhàn Đàm Hí Luận: Prapanca (skt)—ldle 
talk/chat—Vamn talk 
reasoning. 
Nhàn Đạo Nhân: Hành giả hay người đã 
thuần thục về tôn giáo—A practitioner, one 
well-trained In the religion. 
Nhàn Hạ: Unoccupied—Free—Idle. 


or difusive trivial 


Nhàn Lẫm: To see at leisure. 

Nhàn Rỗi: Leisure life—Leisure time. 

Nhàn Sướng: Easy and happy. 

Nhàn Tọa: To sít idly. 

Nhàn Trần Cảnh: Lời nói không còn cần 

thiết —Words, or expressions to be shut off; 

unnecessary words. 

Nhàn Xứ: 

I)_ Chốn A Luyện Nhã: A hermitage. 

2) Nơi nhàn nh: A shut-in place, a place of 
peace. 

3) Tự viện: A Buddhist monastery. 

Nhãn: Caksuh (skt) The eye—See Caksus 

1n Sanskrit/Pali-Vietnamese Section. 

Nhãn Căn: Một trong lục căn—One of the 

SIX senses, the organ of sigh—See Lục Căn. 

Nhãn Giới: Caksurdhatu (skt)—Field of 

vision, or the eye-realm, or sipht faculty; the 

element or realm of sight—See Nhãn Căn. 

Nhãn Lực: Eyesight. 

Nhãn Mục: The eyes. 

Nhãn Nhập: Một trong thập nhị nhập —One 

of the twelve entrances, the eye entrance, the 

basis Of sipht consclousness—See Thập Nhị 

Nhập. 

Nhãn Thức: Cakshurvijinana (skt)—The 

sense of vision—Nhiệm vụ của nhãn thức là 

nhận biết hình dáng. Không có nhãn thức, 

chúng ta sẽ không nhìn thấy gì cả; tuy nhiên 

nhãn thức lại tùy thuộc vào nhãn căn. Khi 

nhãn căn gặp một hình dạng thì nhãn thức liền 

phát sanh. Nếu Nhãn căn không gặp hình dáng 

thì nhãn thức không bao giờ phát sinh (một 

người bị mù không có nhãn căn, như vậy nhãn 

thức không bao giờ phát sinh). Người tu tập 

nên luôn thấu triệt điểm tối yếu nầy để thực 

tập sao cho hạn chế nhãn căn tiếp xúc với hình 

sắc, để làm giảm thiểu sự khởi dậy của nhãn 

thức. Phật nhắc nhở chúng đệ tử của Ngài 

rằng, phương pháp duy nhất để giảm thiểu sự 

khởi dậy của nhãn thức là thiển định—Eye 

Consciousness—SIght consciousness—Sight- 





1794 


preception, the first vijJnana—The function of 
the ey€ consclousness 1s fo perceive and 
apprehend visual forms. Without the eye 
consciousness we could not behold any visual 
form; however, the eye consciousness depends 
on the eye faculty. When the eye faculty and 
any form meet, the ey©e consciousness 
develops Instantly. If the eye faculty and the 
form never meet, eye conscIousness will never 
arise (a blind person who lacks the eye faculty, 
thus eye consciousness can never develop). 
Buddhist cultivators should always understand 
thoroughly this vifal point to minimize the 
meeting between eye faculty and visual forms, 
so that no or very limited eye consciousness 
will ever arise. The Buddha reminded his 
disciples that meditation 1s the only means to 


lmt or sop the arlsing of the eye 
CONnSCIOuSness . 

Nhãn Thức Giới: Caksur-vijnana-dhatu 
(skÙ The celement or realm of sight- 


perception—See Nhãn Thức. 

Nhãn Tiền: Right in this life—Before the 
cye. 

Nhãn Trí: Trí hiểu biết qua nhãn thức— 
Knowledge obtained from seeIng. 
Nhang Đèn: Incense and lamp. 
Nhãng: Forget—To be absent-minded. 
Nhãng Tai: To be hard of hearing. 
Nhãng Trí: To be absent-minded. 
Nhanh: Quick—Fast—Rapid. 

Nhanh Mắt: Quick-sighted. 

Nhanh Tay: Quick-handed. 

Nhanh Trí: Quick-witted (minded). 
Nhánh: Branch—Bough. 

Nháo Nhác: Frightened. 

Nhào: To dive——To rush. 

Nhạo: To laugh at—To mock. 

Nhạo Báng: See Nhạo. 

Nhất: To frighten. 

Nhau: Together. 

Nhàu: Creasy—Tumbled. 








Nháy: To blink (eyes)—To wink. 

Nhảy: To jump—To leap. 

Nhảy Nhót: To jump about. 

Nhạy Cảm: Sensitivity. 

Nhắc Nhở Thế Gian: To remind the 
mankind. 

Nhắm: To shut—To close (eyes). 

Nhắm Nghiền: To close tightly. 

Nhắấm Trúng Đích: To take a true (an 
accurate) aim. 

Nhằm: To fall on. 

Nhằm Lúc: At the very moment. 

Nhắn: Wrinkled—Creasy. 

Nhắn: To send words through someone. 
Nhẫn: Completely—Totally. 

Nhắn Bóng: Smooth and shining. 

Nhâm: Dệt To weave. 

Nhâm Bà: Nimba (skt)—Cây nhâm bà, có 
trái nhỏ và đắng như trái khổ qua; người Ấn 
nhai lá cây nây trong tang lễ —The neemb 








tree, which has a small bitter fruit; 1ts leaves In 
India are chewed at funeral ceremonIes. 
Nhân: 

l) Hetu (skU): Nguyên nhân—Cause— 
Reason—Nguyên nhân hay cái đi ở trước; 
điều kiện, lý do, nguyên lý —Cause, 
antecedent, condition; reason, princIple. 
Nhân từ: Kindness. 

Manusya (skÒ—Man—Chúng sanh con 
người có suy tưởng trong dục giới, những 
nghiệp trong quá khứ ảnh hưởng đến hoàn 
cảnh hiện tại. Con người chiếm một vị trí 
rất quan trọng trong vũ trụ của Phật giáo, 
vì con người có quyền năng quyết định 
cho chính họ. Đời sống con người là sự 
hỗn hợp của hạnh phúc và đắng cay. Theo 
Đức Phật, con người có thể quyết định 
đành cuộc đời cho những mục tiêu ích kỷ, 


2) 
3) 


bất thiện, một hiện hữu suông rỗng, hay 
quyết định dành đời mình cho việc thực 
hiện các việc thiện làm cho người khác 
được hạnh phúc. Trong nhiều trường hợp, 


4) 


1795 


con người cũng có thể có những quyết 
định sinh động để uốn nắn đời mình theo 
cách nầy hay cách khác; con người có cơ 
hội nghĩ đến đạo và giáo lý của Ngài hầu 
hết là nhằm cho con người, vì con người 
có khả năng hiểu biết, thực hành và đi 
đến chứng ngộ giáo lý. Chính con người, 
nếu muốn, họ có thể chứng nghiệm giác 
ngộ tối thượng và trở thành Phật, đây là 
hạnh phúc lớn không phải chỉ chứng đắc 
sự an tịnh và giải thoát cho mình, mà còn 
khai thị đạo cho nhiều người khác do lòng 
từ bi —The sentient thinking being In the 
desire realm, whose past deeds affect his 
present condition. Man occupIes a very 
Iimportant place In the Buddhist cosmos 
because he has the power of decision. 
Human life 1s a mixture of the happy with 
a good dash of the bitter. According to the 
Buddha, a man can decide to devote 
himself to selfish, unskilful ends, a mere 
©xiIstence, or to øive purpose to his life by 
the practice of skilful deeds which will 
make others and himself happy. Still, m 
many cases, man can make the vital 
decision to shape his life in this way or 
that; a man can think about the Way, and 1t 


nhiều luồng gió và nhiều dòng nước xô 
đẩy trên đại dương. Trong đại dương có 
một con rùa chột mắt, một trăm năm mới 
ngoi lên mặt biển một lần để thở. Dù cho 
mất cả một đại kiếp, con rùa cũng khó mà 
trồi lên mặt nước và chui vào lỗ hỏng của 
mảnh ván ấy. Cũng thế, nếu một khi 
người ta đã bị đọa xuống ba cảnh giới đây 
thống khổ hay hạ tam đồ, thì việc được tái 
sanh làm người cũng thật là hiếm hoi.”— 
The opportunity to be reborn as a human 
being 1s so rare; thus the Buddha taught: 
“§upposing a man threw Into the ocean a 
plece of wood with a hole in 1t and It was 
then blown about by the various winds and 
currents over the waters. In the ocean 
lived a one-eyed turtle which had to 
surface once ¡1n a hundred years to 
breathe. Even In one Great Aeon it would 
be most unlikely In surfacing, fo put 1S 
head into the hole In that piece of wood. 
Such 1s the rarity of gaining birth among 
human beings If once one has sunk into 
the three woeful levels or three lower 
realms.” 


Nhân Ái: Kindness of heart—Charity— 
Benevolence. 


was to man that the Buddha gave most 0Ÿ. Nhân Bản: Humanism. 


his Iimporfant teachings, for men could 
undersftand, practice and realize the Way. 
l(t is man who can experlence, If he 
wishes, Enliphtenment and become as the 
Buddha and the Arahants, this 1s the 
øreatest blessing, for not only the secure 
tranquillity of one person's salvation 1s 
gained but out of compassion the Way 1s 
shown In many others. 


Nhân Bảo: Phật là kho bảo của loài người— 
Buddha is the treasure of men. 

Nhân Chấp: See Ngã Chấp. 

Nhân Chúng: Human race. 

Nhân Danh: On behalf of —In the name of. 


Nhân Dị Phẩm: Hetu-virudha (sk)—lIn a 
syllogism the example not accordant with the 
Teason. 








Cơ hội được tái sanh làm con người rất ư Nhân Dịp: On the occasion of. 


là hãn hữu, chính vì thế mà Đức Phật dạy: 
“Được sinh ra làm người là điều vô cùng 
quý báu, một cơ hội lớn lao không nên để 
uổng phí. Giả tỷ có một người ném vào 
đại dương một mảnh ván, trên mảnh ván 
có một lỗ hỏng, mảnh ván trôi đạt do 


Nhân Dục: Human desire. 
Nhân Dũng: Humanity and courage. 
Nhân Dũng Bảo Ninh: See Bảo Ninh Nhân 








Dũng. 
Nhân Duyên: Hetu-pratyaya (skÙ— 
Dependent Originaton——Causes and 


1796 


conditions—Những nhân ảnh hưởng đến việc 

tái sanh trở lại cõi người—The causative 

influences for being reborn as a human beIngs: 

l) Nhân: Hetu (skÙ—A primary cause—A 
TOOf-Cause. 

2) Duyên: Pratyaya (skÙ——An environmenfal 
Or Secondary cause. 

**.A seed Is a prImary cause (hetu); rain, dew, 
farmer, etc, are the envionmentfal or 
Secondary cause (pratyaya). 

Nhân Duyên Cộng Tập Hội: 

I1) Sự nối kết của các chuỗi nhân duyên—A 

concatenation of causal chains. 

Đức Phật dạy: “Do sự nối kết của các 

chuỗi nhân duyên mà có sự sinh, có sự 

diệ—The Buddha taugpht: “Because of a 

concatenation of causal chains there 1s 

birth, there 1s disappearance.” 

Nhân Duyên Quán: Quán sát về nhân 

duyên—Meditation on nidanas. 

Nhân Duyên Sanh: Causally-produced. 

Nhân Duyên Sanh Pháp: Pháp khởi lên từ 

những nhân trực tiếp hay gián tiếp—Real 

enttes that arise from direct or Indirect 


2) 


Causes. 
Nhân Duyên Y: Mọi pháp đều dựa vào 
chủng tử của mình mà sinh khởi (ba loại sở y 
là nhân duyên y, tăng thượng duyên y và đẳng 
vô gián y)—Dependent on cause, or the cause 
or causes on which anything depends. 

Nhân Dược Vương TỬ: Đức Phật Thích Ca 
trong một tiền kiếp, người mà chúng ta chỉ cần 
chạm vào là đã có thể trị được bá bệnh— 
Human-touch healing prince—Sakyamunli In a 
Drevious Incarnation, whose touch healed all 
diseases. 

Nhân Đà La: Indra (skt—Thích Để Hoàn 
Nhân— Thiên Đế—Thiên Chủ Đế Trời Đế 
Thích—Nhân Để Lê—Nhân Đề —Nhân Đạt 
Nhân Đạt La—Nguyên thủy là thần sấm sét 
hay mưa, biểu hiệu của Kim Cang Thủ, trở 
thành Thiên chủ của Đông Độ, chỉ sau có 
Phạm Thiên—Visnu và Siva—A god of the 


atmosphere, 1e. of thunder and rain; his 
symbol is the vajra or thunderbolt; he became 
“lord of the gods of the sky,” “region of the 
east quarter,” popularly chief after Brahma, 
Visnu, and Siva. 

Nhân Đà La Bà Tha Na: Indravadana or 
Indrabhavana (skt)—Tên của trời Đế Thích— 
Name for Indra. 

Nhân Đà La Đạt Bà Môn Phật: 
Indradhvaja (skt)—Trong một tiền kiếp Đức 
Phật tái sanh làm con trai thứ bảy của Đức 
Phật Đại Thông Trí Thắng—A Buddha's 
Incarnation of the seventh son of the Buddha 
Mahabhijnabhibhu. 

Nhân Đà La Ni La Mục TỬ: Indranila- 
Mukta (sk)—Viên ngọc bích của trời Đế 
Thích -—lIndra's blue or green stone, which 
sugeests an emerald, Indranilaka. 

a)_ Indranila (skt): Ngọc bích—A sapphrre. 

b)_ Mukta (skÐ: Ñgọc châu—A pearl. 

Nhân Đà La Thế La Cầu Ha: 
Indrasailaguha (skt). 


I1) Hang động của Đế Thích——Indras cave. 

2) Xà Thân Sơn: The mountain of the snake 
god 

3) Tiểu Cô Thạch Sơn: Núi của những đỉnh 


cô lập nhỏ gần tu viện Nalanda, đỉnh phía 
tây là một hang núi rộng, nhưng không 
cao, nơi mà về phía nam của hang đá nầy 
Đức Thế Tôn thường hay thăm viếng. 
Người ta nói trời Đế Thích đã hỏi Tứ Thập 
Nhị Chương và Đức Phật cũng trả lời đầy 
đủ tại đây The mountan of small 
Isolated peaks Nalanda, 
where on the south crag of the west peak 
1s a rock cave, board but not hiph, which 
Sakyamumli frequently visited. Indra 1s said 
to have forty-ftwo questions on stone, fo 
which the Buddha rpplied. 

Nhân Đà La Thệ Đa: Indraceta (skt)—Thị 

giả của trời Đế Thích—Indraˆs attendants. 

Nhân Đà La Võng: See Bảo Võng. 

Nhân Đạo: 


located near 


1797 


l) Lòng nhân đạo: Humaniy—to treat 
people with humamity. 


2) Nhân thừa: The human stage of the gatI or 
Sfates Of existence——See Nhân Thừa. 
3) Con đường hay nguyên tắc của nhân: The 


way Or principle or causaftion. 
Nhân Đạt Đà La Đại Tướng: Trời Đế 
Thích như một vị đại tướng giữ tháp Phật Dược 
Vương —Indra as General who guards the 
shrine of BhaisaJya. 
Nhân Địa: Trạng thái thực tập giáo lý nhà 
Phật dẫn tới quả vị Phật—Fundamental cause 
or causal pround—The state of practicing the 
Buddha religion which leads to the resulting 
Buddhahood (quả địa). 
Nhân Định: Thời gian từ 9 đến 11 giờ đêm, 
khoảng thời gian mà con người an định cho cả 
đêm—The third beat of the first watch from 
9:00 PM to 11:00 PM when men are setfled for 
the night.. 
Nhân Đồng Phẩm: Of the same order as the 
reason. 
Nhân Đức: Benevolent character. 
Nhân Già Lam: Narasam-gharama (skt)— 
Một ngôi già lam (chùa) cổ gần kinh đô Ca Tỳ 
La Vệ ——An anclent monastery close to the 
capttal of Kapisa. 
Nhân Gian: In this world. 
Nhân Hành Quả: Ba thứ nhân, hành, và quả 
(hạt giống, sự nẩy mâm, và trái)—Cause, 
action, and effect (seed, germination, and 
fruit). 
Nhân Hậu: Kindness. 
Nhân Hòa: Human harmony. 
Nhân Hùng Sư Tử: See Nhân Trung Sư Tử 
1n Vietnamese-English Section. 
Nhân Hữu: Sự hiện hữu của con người— 
Human bhava or existence. 
Nhân Kết Thứ: Manusa-krtya (skt—Loại 
quỷ có hình thù giống như loài người— 
Demons shaped like men. 








Nhân Không: Con người chỉ là một phối hợp 
tạm thời bởi ngũ uẩn, lục đại (đất, nước, lửa, 
gió, hư không và tâm thức), và I2 nhân duyên, 
chứ không có thực ngã hay một linh hồn 
trường tổn—Impersonality—Man is only a 
temporary combination formed by the five 
skandhas, the six elements (earth, water, fire, 
aIr, space and mind), and the twelve nidanas, 
beinng the product of previous cause, and 
without a real self or permanent soul. 
Nhân Không Quán: Quán sát hay thiển 
quán về những điều kiện giả tạm của con 
người—To contemplate or medifate on the 
temporary conditions of man. 
Nhân La Na: Airavana (sk)—Ế La Diệp— 
Nhân Na Bà Na—Y La Bà Nô—Y La Bát Đa 
La—Y La Bát Na—Y Lan. 
1) Vua của loài voi: A king of the elephants. 
2) Tên một con voi của vua trời Đế Thích: 
Indra”s white elephants. 


3) Tên một loài cỏ: Name of a cerftain tree or 
herb. 
4) Tên của một vị long vương: Name of a 


naga. 
Nhân Loại: Humanity. 

Nhân Loại Khổ Đau Và Cuông Loạn: 
Suffering and distracted humamty. 

Nhân Lúc: Just as—When. 

Nhân Lực: Đối lại với duyên lực. Đây là 
nguyên nhân chính sinh ra sự vật—The causal 
force, as contrasted with environmental or 
secondary force (duyên lực). 

Nhân Ma §a: See Nhân Mãng Sa. 

Nhân Mạn Đà La: Mạn Đà La của Thai 
tạng giới, về phía đông; đối lại với Kim Cang 
Tạng Mạn Đà La, về phía tây trong Mạn Đà 
La—The Garbhadhatu mandala, which 1s east; 
in contrast with Vajradhatu mandala, which 1s 
west (quả mạn đà la). 

Nhân Mãng Sa: Da thị —-Human mamsa or 
flesh. 

Nhân Minh: Hetuvidya (skt——Tiếng Phạn là 
Hetuvidya, thuộc về khoa lý luận học, lập ra 


1798 


pháp ba chi (tông, nhân và dụ)—The logically 
reasoning of a cause—The scIence of cause or 
logical reasoning or logic with 1s syllogIstic 
method of the proposition, the reason, the 
example. 


a) Tông: The method of proposition. 
b) Nhân: The method of reason. 

c)  Dụ The method of example. 

xkxk 


For more Information, please see Pháp Tự 
Tướng Tương Vị Nhân. 

Nhân Minh Chánh Lý Môn Luận: 
Nyaya-dvaratarka-sastra (skt)—Bộ luận về lý 
luận học được Ngài Trần Na biên soạn và ngài 
Nghĩa Tịnh dịch sang Hoa Ngữ vào thời nhà 
Đường—A_ treatise composed by Dignaga, 
translated Into Chinese by I-Ching during the 
Tang dynasty. 

Nhân Minh Luận: Hetuvidya-sastra (skt)— 
Một trong Ngũ Minh Luận, lý luận về bản chất 
của sự thật và sự sai lầm — One of the 
Pancavidya-sastra, a treatse explaining 
causality, or the nature of truth and error. 
Nhân Minh Nhập Chánh Lý Luận: 
Nyaya-pravesa (skt)—Thuyết minh về lý luận 
(chân năng lập, chân năng phá, chân hiện 
lượng, chân tỷ lượng, tự năng lập, tự năng phá, 
tự hiện lượng, tự tỷ lượng) do đệ tử của Trần 
Na là Thương Yết La soạn, Trần Huyền Trang 
đời Đường dịch sang Hoa Ngữ, một quyển bao 
gồm những lời bình—A treatise on logic 
composed by Sankarasvamin, follower of 
Dignaga, translated into Chinese by Hsuan- 
Tsang in one book, on whiích there are 
numerous commentarles and works. 

Nhân Năng Biến: Sự tự chuyển biến từ nhân 
sang quả—A cause that is also an effect—The 
DOWeT In a cause fo transform 1fself into an 
effect. 

Nhân Ngã: Personality—The human soul. 
Nhân Ngã Kiến: Tà kiến cho rằng có một 
cái ngã độc lập và thường hằng —The 
(false) view_ that 
independent and permanent human personality 


€ronecous there 1s an 


or soul (that every man has a permanent lord 
withn). 

Nhân Nghĩa: Love and righteousness— 
Charity and Justice. 

Nhân Nghiệp: Sự hoạt động của nhân—Sự 
hoạt động phối hợp trực tiếp hay gián tiếp của 
nhân chính hay nhân phụ (nhân tức là lực đích 
thân sinh ra quả, nghiệp là sở tác trợ duyên 
sinh quả; hai thứ nầy hòa hợp với nhau mà 
sanh ra vạn pháp)—The work or operation of 
causes—The co-operaton of direct 
Iindirect causes, of primary and environmenfal 
Causes. 


and 


Nhân Nguyên: Cause—Cause and origin. 

Nhân Nhân: Những đệ tử Phật chưa đạt được 

Phật quả mà vẫn còn tạo nghiệp và lăn trôi 

trong luân hồi sanh tử—Followers of Buddha 

who have not yet attained Buddhahood, but are 

sữill producers of karma and reincarnafion. 

Nhân Nhân Bổn Cụ: Mọi người đều có 

Phật tánh—Every man has by origin the 

perfect Buddha-nature. 

Nhân Nhượng: To make concessions. 

Nhân Nội Nhị Minh: Nhân Minh và Nội 

Minh —Reason and authority—See Ngũ Minh. 

Nhân Pháp: 

(A) Con người và vạn hữu: Men and things. 

(B) Con người và Phật pháp hay giáo pháp 
của Phật: Men and the Buddha”s law or 
Buddha's teaching. 

Nhân Pháp Vô Ngã: Pudgaladharma (skÙ— 

Sự vô ngã hay không có linh hồn cá nhân lẫn 

các sự vật bên ngoài—The egolessness of both 

the individual soul and external obJects. 

Nhân Phẩm: Human dignity. 

Nhân Phẩm Của Chính Mình: Selr- 

TeSpe€Ct. 

Nhân Phần: Nhân phần đối lại với quả 

phần—Cause as contrasted with effect. 

Nhân Phần Khả Thuyết, Quả Phần Bất 

Khả Thuyết: Nhân phần đưa đến quả vị Phật 

của Phật có giảng thuyết được, nhưng tính hải 








1799 


mà Phật chứng ngộ là pháp của Phật tự biết, 

chẳắng thể dùng ngôn từ mà diễn đạt— The 

that give rise to the Buddha's 

Buddhahood may be stated, that 1s, such part 

as 1s humanly manifested; but the full result 1s 

beyond description. 

Nhân Phi Nhân: Kinnara—Một chúng sanh 

giống như con người, Một loại chúng sanh có 

đáng vẻ như người nhưng lại có các bộ phận 
trong cơ thể của loài thú, một nhạc sĩ huyển 
thoại của cõi trời, có đầu ngựa với một sừng, 
và thân hình giống như hình người. Con nam 
thì ca còn con nữ thì 
Angels—A being resembling but not a human 
being. A being having the appearance of 
humans but possessing parts of animals. A kind 
of mythical celestial musician. It has a horse- 
like head with one horn, and a body like that of 
human. The males sing and the females dance. 

Nhân Quả: 

lI) Nhân là nguyên nhân, là năng lực phát 
động; quả là kết quả, là sự hình thành của 
năng lực phát động. Định luật nhân quả 
chi phối vạn sự vạn vật trong vũ trụ không 
có ngoại lệ: Cause 1s a primary force that 
produces an effect; effect 1s a result of that 
pimary force. The law of causation 
øoverns everything In the universe without 
exception. 

2) Luật nhân quả hay sự tương quan giữa 
nguyên nhân và kết quả trong luật về 
“Nghiệp” của Phật giáo. Mọi hành động 
là nhân sẽ có kết quả hay hậu quả của nó. 
Giống như vậy, mọi hậu quả đều có nhân 
của nó. Luật nhân quả là luật căn bản 
trong Phật giáo chi phối mọi hoàn cảnh. 
Luật ấy dạy rằng người làm việc lành, dữ 
hoặc vô ký sẽ nhận lấy hậu quả tương 
đương. Người lành được phước, người dữ 
bị khổ. Nhưng thường thường người ta 
không hiểu chữ phước theo nghĩa tâm linh, 
mà hiểu theo nghĩa giàu có, địa vị xã hội, 
hoặc uy quyển chánh trị. Chẳng hạn như 
người ta bảo rằng được làm vua là do quả 


causes 


múa——NÑon-Human 


3) 


của mười nhân thiện đã gieo trước, còn 
người chết bất đắc kỳ tử là do trả quả xấu 
ở kiếp nào, dâu kiếp nầy người ấy không 
làm gì đáng trách—Law of cause and 
effect or the relatlon between cause and 
effect in the sense of the Buddhist law of 
“Karma”—The law of causation (reality 
1{self as cause and effect in momenfary 
operation). Every action which 1s a cause 
will have a result or an effect. Likewise 
every resultant action or effect has Its 
cause. The law of cause and effect Is a 
fundamental concept withn Buddhism 
governng all The Moral 
Causation in Buddhism means that a deed, 
good or bad, or Indifferent, brings 1fs own 
result on the doer. Good people are happy 
and bad ones unhappy. But in most cases 


sSituations. 


“happiIness” 1s undersfood not In Its moral 
or spirifual sense but In the sense of 
material prosperlty, soclal position, or 
political influence. For instance, kingship 
1S considered the reward of one”s having 
fathfully practiced the 
øoodness. If one meets a tragic death, he 


ten deeds of 


1s thought to have committed something 
bad in his past lives even when he might 
have spent a blameless life in the present 
one. 

Nhân quả là một định luật tất nhiên nêu 
rõ sự tương quan, tương duyên giữa nhân 
và quả, không phải có ai sinh, cũng không 
phải tự nhiên sinh. Nếu không có nhân thì 
không thể có quả; nếu không có quả thì 
cũng không có nhân. Nhân nào quả nấy, 
không bao giờ nhân quả tương phản hay 
mâu thuẫn nhau. Nói cách khác, nhân quả 
bao giờ cũng đồng một loại. Nếu muốn 
được đậu thì phải gieo giống đậu. Nếu 
muốn được cam thì phải gieo giống cam. 
Một khi đã gieo cỏ dại mà mong gặt được 
lúa bắp là chuyện không tưởng: causality 
law, mentioning the 
relationship between cause and effect. All 


IS a natural 


4) 


1800 


things come Into being not without cause, 
since 1f there 1s no cause, there 1s no effect 
and vice-versa. As so sow, so shall you 
reap. Cause and effect never conflict with 
each other. In other words, cause and 
efect are always consistent with each 
other. lf we want to have beans, we must 
sow bean seeds. 
Oranges, we must sow oranege seeds. lf 
wildớ weeds are planted, then IẺs 
unreasonable for one to hope to harvesf 
edible fruits. 

Một nhân không thể sinh được quả, mà 
phải được sự trợ giúp của nhiều duyên 
khác, thí dụ, hạt lúa không thể nẩy mầm 
lúa nếu không có những trợ duyên như 
ánh sáng, đất, nước, và nhân công trợ 
giúp. Trong nhân có quả, trong quả có 
nhân. Chính trong nhân hiện tại chúng ta 
thấy quả vị lai, và chính trong quả hiện tại 
chúng ta fìm được nhân quá khứ. Sự 
chuyển từ nhân đến quả có khi nhanh có 
khi chậm. Có khi nhân quả xãy ra liền 
nhau như khi ta vừa đánh tiếng trống thì 
tiếng trống phát hiện liền. Có khi nhân đã 
gây rồi nhưng phải đợi thời gian sau quả 
mới hình thành như từ lúc gieo hạt lúa 
giống, nẩy mâm thành mạ, nhổ mạ, cấy 
lúa, mạ lớn thành cây lúa, trổ bông, rồi 
cắt lúa, vân vân, phải qua thời gian ba bốn 
tháng, hoặc năm sáu tháng. Có khi từ 
nhân đến quả cách nhau hằng chục năm 
như một đứa bé cắp sách đến trường học 
tiểu học, đến ngày thành tài 4 năm đại 
học phải trải qua thời gian ít nhất là 14 
năm. Có những trường hợp khác từ nhân 
đến quả có thể dài hơn, từ đời trước đến 
đời sau mới phát hiện: One cause cannot 
have any effect. To produce an effect, 1t 1s 
necessary to have some specific 
conditions. For Instance, a grain of rice 
cannot produce a rice plant without the 
presence of sunlight, soil, water, and care. 
In the cause there ¡is the effect; in the 


lÝ we want to have 


5) 


effect there 1s the cause. From the current 
cause, we can see the future effect and 
from the present effect we discerned the 
past cause. The development process from 
cause quick, 
sometimes slow. Sometimes cause and 
effect are simultaneous like that of 
beating a drum and hearing 1ís sound. 
Sometimes cause and effect are three or 
four months away like that of the grain of 
rice. It takes about three to four, or five to 
six months from a rice seed to a young 
rice plant, then to a rice plant that can 
produce rice. Sometimes 1t takes about ten 
years for a cause to turn Into an effect. For 
Instance, from the time the schoolboy 
enters the elementary school to the time 
he graduates a four-year college, It takes 
him at least l4 years. Other causes may 
1nvolve more time to produce effects, may 
be the whole life or two lives. 


(O effect is  sometimes 


Hiểu và tin vào luật nhân quả, Phật tử sẽ 
không mê tín dị đoan, không ỷ lại thần 
quyền, không lo sợ hoang mang. Biết cuộc 
đời mình là do nghiệp nhân của chính 
mình tạo ra, người Phật tử với lòng tự tin, 
có thêm sức mạnh to lớn sẽ làm những 
hành động tốt đẹp thì chắc chắn nghiệp 
quả sẽ chuyển nhẹ hơn, chứ không phải 
trả đúng quả như lúc tạo nhân. Nếu làm 
tốt nữa, biết tu thân, giữ giới, tu tâm, 
nghiệp có thể chuyển hoàn toàn. Khi biết 
mình là động lực chính của mọi thất bại 
hay thành công, người Phật tử sẽ không 
chán nản, không trách móc, không Ở lại, 
có thêm nhiều cố gắng, có thêm tự tin để 
hoàn thành tốt mọi công việc. Biết giá trị 
của luật nhân quả, người Phật tử khi làm 
một việc gì, khi nói một lời gì, nên suy 
nghĩ trước đến kết quả tốt hay xấu của nó, 
chứ không làm liều, để rồi phải chịu hậu 
quả khổ đau trong tương lai By 
understanding and believing In the law of 
causality, Buddhists wil not become 


1801 


supersttious, or alarmed, and rely 
passively on heaven authority. He knows 
that his life depends on his karmas. If he 
truly believes in such a causal mecahnism, 
he strives to accomplish good deeds, 
which can reduce and alleviate the effect 
of his bad karmas. If he continues to live a 
good life, devoting his time and effort to 
practicing Buddhist teachinss, 
eliminate all of his bad karmas. He knows 
that he 1s the only driving force of his 
failure, be 
discouraged, put the blame on others, or 
rely on them. He will put more effort Into 
performing hs Satisfactorily. 
Ralizing the value of the law of causality, 
he always cares for what he thinks, tells or 
does In order to avoid bad karma. 
Nhân Quả Ba Đời: Nhân quả báo ứng thông 
cả ba đời —The law of cause and effect (karma 
and Its retribution) permeates all three life 
Spans. 
1l) Hiện báo: Immediate retributions—See 
Hiện Báo. 


he can 


SUCC©§S OF so he will 


duties 


2) Sanh Báo: Rebirrth retributions or next life 
retributions—See Sanh Báo. 
3) Hậu Báo: Future retributions—See Hậu 


Báo. 

Nhân Quả Giai Không Tông: Tông phái tà 
giáo chủ trương nhân quả đều không (còn gọi 
là Không Kiến Luận, đặt ra chủ thuyết không 
nhân không quả)—A sect of “heretics” who 
denied cause and effect both In regard to 
creation and morals. 

Nhân Quả Ứng Báo: Những ai phủ nhận 
luật nhân quả luân hổi sẽ hủy hoại tất cả 
những trách nhiệm luân lý của chính mình— 
Cause and effect in the moral realm have their 
corresponding relations. Whoever denies the 
rule of “cause and effecf” wIll destroy all 
moral responsIbility. 

Nhân Quần: The public. 


Nhân Quỷ: Người và quỷ—Men and 
disembodied spirits (demons or disembodied 
ghosts). 

Nhân Quyền: Human right. 

Nhân Sinh: Human life. 

Nhân Sư: Thầy của loài người —The leader 
or teacher of men. 

Nhân Sư TỬ: Phật là bậc thầy hay hướng đạo 
sư của loài người —The Lion of men, Buddha 
as leader and commander. 

Nhân Tài: Talented man. 

Nhân Tạo: Artificial—Not natural. 

Nhân Tâm: Human heart. 

Nhân Thân: Thân thể con người —The 
human body or person. 

Nhân Thân Nan Đắc, Phật Pháp Khó 
Gặp; Được Thân Người, Gặp Phật Pháp 
Mà Không Chịu Tu Tập, Để Một Phen 
Mất Đi Thân Người, Muôn Kiếp Khó 
Tìm Lại Được: It ¡s difficult to be born as a 
human being, It is difficult to encouter the 
Buddha-dharma; now one has been born as a 
human being and has had a chance to 
encounter the Buddha-dharma, but does not 
zealouly practice what one knows, once losing 
human body, it 1s hard to have 1t back 
throughout the eons. 

Nhân Thân Ngưu: Trâu ngựa trong lớp con 
người (ngu, si và không biết làm việc thiện)— 
Cattle in human shape (stupid, ignorant and 
heedless). 

Nhân Thập Tứ Quá: Mười bốn sự sai lầm 
về nhân— The fourteen possible errors or 
fallacies in the reasons In the syllogism. 

Nhân Thế: Human life. 

Nhân Thể: Human body. 

Nhân Thiên: Men and devas. 

Nhân Thiên Thắng Diệu Thiện Quả: Quả 
tái sanh thắng thiện giữa người và trờ_—The 
hiphest forms of reincarnation, those among 
men and devas. 








1802 


Nhân Thiên Thừa: Nhân Thừa và Thiên 
Thừa, hai trong ngũ thừa—Men and Deva 
vehicles, two of the five Vehicles. 

Nhân Thú: Nẻo của chúng sanh con người, 
một trong sáu nẻo (lục đạo)—Human stage of 
the six gati or states of existence—See Nhân 
Thừa. 

Nhân Thứ: Generosity. 

Nhân Thừa: Một trong ngũ thừa (Thiên, 
Nhân, A tu la, Ngạ quỷ, Địa ngục). Con người 
phải trì ngũ giới để được bảo đảm sanh trở lại 
cõi người —Man—The sentient thinking being 
1n the desire-realm, one of the five vehicles 
(the world of men). Human being must keep 
five commandmenfs to ensure rebirth in the 
world of men. 

Nhân Tiền: 


I1) Con người đã đạt được khả năng bất tử— 
Humans who have attained the powers of 
1mmortals—=Human øenii—Immortal 
among men. 

2) Phật: The Buddha. 

3) Tên của vua Bình Sa Vương trong kiếp tái 
sanh: A name for Bimbisara In his 
reincarnation. 

Nhân Tính: Human nature. 

Nhân Tôn: 


1) Benevolent and 
honoured one. 

2) Phật: Buddha—See Nhân Trung Tôn. 

Nhân Tôn Ngưu Vương: The Buddha, the 

Lord of the herd. 

Nhân Trung: Khoảng giữa mũi và môi 

trên—Space between the nose and the upper 

lip. 

Nhân Trung Phân Đà Lợi Hoa: 

1) Theo Kinh Niết Bàn, Phật là một bông sen 

giữa các chúng sanh con người: According 

to the Nữưvana Sutra, the Buddha is a 

Lotus among men. 

Tất cả những ai trì niệm hồng danh Phật A 

Di Đà: AlI who invoke Amitabha. 


honoured—Kindly 


2) 


Nhân Trung Sư Tử: Phật là Sư Tử trong 
loài người —The Buddha, a Lion among men. 
Nhân Trung Tam Ác: Ba cái ác của loài 
người—The three most wicked among men: 
(A) 

1) Tham: Desrre. 

2) Sân: Hatred. 

3) S1: lgnorance. 


(B) 

I Nhất xiến để: The silanderers of 
Mahayana. 

2) Những kẻ phá giới: Those who break 
Buddhist precepts. 

3) Những kẻ phá hòa hợp Tăng: Those who 


break the harmony of the Sangha. 
Nhân Trung Thụ: Phật là một tàng cây lớn 
(cây Bồ Để) cho nhân loại —The Buddha, a 
tree among men. The Buddha who provided 
the bodhi tree as a shelter for men. 
Nhân Trung Tôn: Phật là bậc đáng tôn quí 
trong loài ngườ—The Honored One among or 
of men—The Buddha 
Nhân Tu: Sự tu hành như là nhân để thành 
Phật —The practice of Buddhism as the cause 
of Buddhahood. 
Nhân Từ: 
Clemency. 
Nhân Từ Nhất: Most charitable. 
Nhân Tự Tính: Svahetulakshana (skÐ). 


BenevolentBenevolence— 


l) Đặc tính tự là nguyên nhân, tức là thực 
tính —Self-cause-characteristic, that 1s, 
reality. 

2) Trong Kính Lăng Già, Đức Phật dạy: 


“Phân biệt suông cũng giống như sừng 
thỏ, chứ không có những dấu hiệu thực sự 
của tự tính.” —lIn the Lankavatara Sutra, 
the Buddha taught: “A 
discrimination 1s the hare”s horn, there are 
no real signs of selfhood.” 

Nhân Tướng: Một trong bốn tướng (sanh, trụ, 

dị, diệt, bản chất hay nguồn gốc của vạn 

hữu —Causaton—One of the four kinds of 


Tn€F€ 


1803 


forms or characteristics of Alaya-vijnana, the 3) Kiên nhẫn: Ksanti (skt) 


character of the origin of all things. 

Nhân Vật Sống Động: A vivid human 

personality. 

Nhân Vị: 

1)  Personalism. 

2) Địa vị tu hành Phật Nhân từ khi phát tâm 
cho đến lúc thành Phật: The causative 
position, 1.e. that of a Buddhist, for he has 
accepted a cause, or enlightenment, that 
produces a changed outlook. 

** For more information, please see Quả VỊ. 

Nhân Viên Quả Mãn: Nhân tu hành đầy đủ 

và Phật quả viên mãn (theo Kinh Tâm Địa 

Quán: “Ba tăng kỳ kiếp độ chúng sanh, siêng 

tu tám vạn Ba La Mật, nhân viên quả mãn 

thành chánh giác, trụ thọ ngưng lại không đến 

đ)— The cause perfects the effect 

completes (the practice of Buddhism). 

Nhân Vô Ngã: Pudgalanairatmya (skÙ— 

Selflessness of person—Con người không có 

sự thường hằng của cái ngã—Man as without 

ego or permanent soul—No permanent human 
ego or soul. 

Nhân Vô Ngã Trí: Pudgalanairatmyajnana 

(skÐ0. 

1) Trí huệ của một con người vô ngã: The 
knowledge or wisdom of a man without 
ego (anatman). 

2) Cái trí biết rằng không có cái ngã hay linh 
hồn: The knowledge that there is no ego- 
soul. 

Nhân Vương: 

I1) Vua nhân từ: The benevolent king. 

2) Phật: Buddha. 

Nhấn: To press. 

Nhấn Mạnh: To emphasize—To stress—To 

DreSS. 


and 





Nhẫn: Endurance—Patience—Perseverance. 

(A) Nghĩa của Nhẫn-The meanings of 
“Nhẫn” (endurance): 

I) Chiếc nhẫn: Ring. 

2) Tàn Nhẫn: Bitter. 


4) 


a) 


b) 


5) 


Nhẫn nại chịu 





đựng. Nhẫn là một đức tánh quan trọng 
đặc biệt trong Phật giáo. Đức Phật thường 
dạy tứ chúng rằng: “Nếu các ông chà xác 
hai mảnh cây vào nhau để lấy lửa, nhưng 
trước khi có lửa, các ông đã ngừng để làm 
việc khác, sau đó dù có cọ tiếp rồi lại 
ngừng giữa chừng thì cũng hoài công phí 
sức. Người tu cũng vậy, nếu chỉ tu vào 
những ngày an cư kiết hạ hay những ngày 
cuối tuần, còn những ngày khác thì không 
tu, chẳng bao giờ có thể đạt được kết quả 
lâu dài—Patience—Repression— 
Constancy—Perseverence—Endurance 1s 
an especlally Iimportant qualfty 1m 
Buddhism. The Buddha always teaches his 
disciples: “If you try to rub two pieces of 
wood together to get fire, but before fire 1s 
produced, you stop to do something else, 
only to resume later, you would never 
obtan fire. Likewise, a person who 
cultivates sporadically, e.g, during 
retreafs or on weekends, but neglects daily 
practice, can never achieve lasting results. 
Theo Lục Độ Ba La Mật —According to 
the SIx Paramitas: 

Kshant thường được dịch là “sự kiên 
nhẫn,” hay “sự cam chịu,” hay “sự khiêm 
tốn,” khi nó là một trong lục độ ba la 
mật—Kshanti generally 
“patlence,” or “resipnation,” or “humility,” 
when It 1s one of the six Paramitas. 

Nhưng khi nó xuất hiện trong sự nối kết 
với pháp bất sinh thì nên dịch là “sự chấp 
nhận,” hay “sự nhận chịu,” hay “sự quy 
phục.”—But when It occurs 1n connection 
with the đharma that 1s unborn, 1t would be 
rather translated “acceptance,” 
“recognition,” or “submission.” 
Trong A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận, 
Kshanti có nghĩa ngược với Jnana. Kshanti 
không phải là cái biết chắc chắn như 
Jnana, vì trong Kshanti sự nghi ngờ chưa 
được hoàn toàn nhổ bật gốc rễ —In the 


translated 


Or 


1804 


Abhidharmakosa, Kshanti 1s used in a way 
to Jnana. Kshani 1s 
knowledge of certainty which Jnana 1s, for 


contrasted not 


in Kshanti doubt has not yet been entirely 
uprooted. 
(B) Loại Nhẫn—- Categories of “Nhẫn” 
(Endurance): 


1) Nhị Nhẫn: Two kinds of endurance—See 
Nhị Nhẫn. 


2) Tam Nhẫn: Three kinds of endurance— 
See Tam Nhẫn. 

3) Ngũ Nhẫn: Five kinds of endurance—§ee 
Ngũ Nhẫn. 

4) Lục Nhẫn: Six kinds of endurance—See 


Lục Nhẫn. 
Nhẫn Ba La Mật: The patience paramita— 
See Nhẫn Nhục Ba La Mật. 
Nhẫn Bất Tùy Ác Thú: Nhẫn nhục bảo 
đảm không bị rơi vào những đường dữ—The 
Sfaøe of patlence ensures that there will be no 
falling Into the lower paths of transmigration. 
Nhẫn Cưới: Wedding (marriage)—Ring. 
Nhẫn Địa: Bậc đã giác ngộ vô sinh pháp 
nhẫn—The stage of patence—The stage of 
enlightenment separating from transmigration. 
Nhẫn Điều: Lấy cái tâm nhẫn (kiên nhẫn, 
kiên trì, nhẫn nhục) để điều khiển hay chế 
ngự sự tức giận—Patlently to harmonIze, I.e. 
the patient heart tempers and subdues anger 
and hatred. 
Nhẫn Độ: Nơi mà chúng sanh có thể kham 
nhẫn hay thế giới Ta Bà The place of 
patlence or endurance——This world. 
Nhẫn Gia Hạnh: Sự nhẫn nhục trong việc trì 
giới, một trong tứ gia hạnh của Tiểu và Đại 
Thừa—The discipline of patlence, one of the 


four disephines of both Hinayana and 
Mahayana. 
Nhẵn Giới Saha or Sahloka or 


Sahalokadhatu (skÐ. 

I1) Sự nhẫn nhục ảnh hưởng đến luân hồổi— 
The universe of persons subject 
transmisration. 


{O 


2) Thế giới Ta Bà hay thế gới của sự kham 
nhẫn: The universe of enduranee. 


Nhẫn Nhục: 

()D Nghĩa của Nhẫn Nhục—The meanings of 
Endurance: 

() To digest or suffer an Insult— 


Endurance——Patience. 


1) Thân nhẫn: Endurance of human assaults 
and Insults. 

2) Pháp nhẫn: Endurance of the assaults 
Of nature, heat, cold, etc. 

(B) 


I) Nhẫn nhục hoàn cảnh ngang trái: 
Endurance In adverse circumstances. 

2) Nhẫn vì muốn kiên trì đạo lý: Endurance 

1n the relip1ous sfate. 

Những lời Phật dạy về “Nhẫn Nhục” trong 

Kinh Pháp Cú The Buddha's teachings 

on “Endurance” in the Dharmapada Sutra: 

Voi xuất trận nhẫn chịu cung tên như thế 

nào, ta đây thường nhẫn chịu mọi điều phỉ 

báng như thế ấy. Thật vậy, đời rất lắm 
người phá giới (thường ghét kẻ tu hành)— 

As an elephant In the battlefield endures 

the arrows shot from a bow, I shall 

withstand abuse ¡in the same manner. 

Truly, people 

undisciplined (who are JjJealous of the 

disciplined) (Dharmapada 320). 

Luyện được voi để đem dự hội, luyện 

được voi để cho vua cỡi là giỏi, nhưng nếu 

luyện được lòng ẩn nhẫn trước sự chê bai, 
mới là người có tài điêu luyện hơn cả mọi 
người—To lead a tamed elephant In battle 
1s good. To tame an elephant for the king 
to ride 1t better. He who tames himself to 
endure harsh words patiently 1s the best 

among men (Dharmapada 321). 

Nhẫn Nhục Ba La Mật: Ksanti-paramita 

(skÐ. 

1) Nhẫn nhục Ba la mật là Ba La Mật thứ ba 
trong Lục Ba La Mật. Nhẫn nhục Ba La 
Mật là nhẫn nhục những gì khó nhẫn, 
nhẫn sự mạ ly mà không hề 


qI) 


]) 


ImOSE common are 


2) 


oán hận— 


1805 


Nhẫn nhục Ba la mật còn là cửa ngõ đi 
vào hào quang chư pháp, vì nhờ đó mà 
chúng ta có thể xa rời được sân hận, ngã 
mạn cống cao, nịnh hót, và ngu xuẫn, và 
cũng nhờ nhẫn nhục Ba la mật mà chúng 
ta có thể dạy dỗ và hướng chúng sanh với 
những tật 
paramita, 

patlence paramita, or ksanti-paramita 1s 
the third of the six paramifas. lt means to 
without 
resentmernt, Ït is also a gate of Dharma- 


Z⁄ Ló ^ 
xấu kể trên—Endurance- 


or forebearance paramita, 


bear ¡insult and distress 
1llumination; for with it, we abandon all 
anger, arrogance, flattery, and foolery, 
and we teach and guide living beings who 
have such vices. 
Vị Bồ Tát thứ ba bên trái trong Hư Không 
Thai Tạng Giới, một trong mười vị Bồ Tát 
trong Thai Tạng Giới: IS guardian 
bodhisattva 1s the third on the left in the 
hall of space 1n the Garbhadhatu. 
** For more Iinformation, please see Lục Độ 
Ba La Mật in Vietnamese-English Section. 
Nhẫn Nhục Địa: Địa vị nhẫn nhục. Có hai 
loạ—The stage of patlence. Two kinds are 
distinguished. 


2) 


I1) Sinh Nhẫn: Chịu đựng mọi lăng nhục như 
tức giận, chửi bới, đánh đập của loài hữu 
tình —lInsult originating from men such as 
abuse or hatred. 

2) Pháp Nhẫn: Chịu đựng những họa hại 


không do loài hữu tình gây ra cho mình, 
như chịu đựng sự nóng lạnh, mưa gió, đói 
khát, già bệnh, vân vân—Distress arIsing 
from natural causes such as heat, cold, 
age, sickness, ©fc. 
Nhẫn Nhục Thái Tử: Vị thái tử của thành 
Varanasi, Ba La Nại, người đã cắt thịt mình để 
chữa lành bệnh cho mẹ cha mà không tỏ chút 
giận hờn khó chịu—The patlent prince, of 
Varanasi (Benares), who gave a piece of his 
flesh 
efficacious because he had never øIven way fo 
anger. 


to heal his sick parents, which was 


Nhẫn Nhục Thân Tâm: Patience of the 

Body and the mind—Chúng ta chỉ có thể đo 

lường đạo lực và sự nhẫn nhục thân tâm khi 

chúng ta bị khinh hủy, chưởi mắng, vu oan giá 

họa, cũng như mọi chướng ngại khác—We can 

only measure our level of attainment and 

patlence of the body and mind when we are 

contempted, slandered, under calamities, 

unđer injustice and all other obstacles. 

Nhẫn Nhục Tiên: Ksantyrsi (sk)—Vị tiên 

nhẫn nhục trước mọi lăng nhục mạ ly, như Đức 

Thích Ca Mâu Ni trong tiền kiếp, thời ngài còn 

là một vị tiên tu hạnh nhẫn nhục, từng nhẫn 

nhục trước sự lóc thịt xẻ da bởi vua Ca Lợi mà 

không sanh lòng oán hận —The rsi who 

patently suffers Insult, i.e. Sakyamuni, In a 

former life, suffering mutilation to convert 

Kalrraja. 

Nhẫn Nhục Y: Enduring-humiliation robe— 

Chiếc áo nhẫn nhục, cái tâm nhẫn nhục, gạt 

bỏ mọi tội lỗi bên ngoài. Tên gọi chung cho áo 

cà sa của chư Tăng Ni—The robe of patience, 

a patlent heart which, like a garment, wards off 

all outward sin. A general name for the 

kasaya, or monk”s robe. 

Nhẫn Pháp Vị: See Nhẫn Vị. 

Nhẫn Tâm: To be merciless (heartless) —To 

be cruel. 

Nhẫn Thiện: 

I) Sự nhãn nhục và thiện nghiệp: The 
patilence and good. 

2) Sự nhẫn nhục trong khi hành thiện nghiệp: 
The patience In doing good. 

Nhẫn Thủy: Nhẫn sâu và rộng như nước— 

Patience ¡n 1(s depth and expanse compared to 

Wat€T. 

Nhẫn Tiên: 

I1) Vị Tiên nhẫn nhục: The patient sr—See 
Nhẫn Nhục Tiên. 

2) Đức Phật: Immortal of patience, I1.e. the 
Buddha. 

Nhẫn Trí: Nhẫn nhục và trí tuệ—Patience 

and wisdom. 


1806 


Theo Tiểu Thừa Hữu Bộ thì “nhẫn” là 
nhân, còn “trí” là quả: In the Hinayana, 
patience Is cause, wisdom effect. 

Theo Đại Thừa thì “nhẫn” và “trí” không 
khác nhau, dù nhẫn có trước trí (tuệ tâm 
an trụ ở pháp gọi là nhẫn, đối cảnh quyết 
đoán gọi là trí; hay nhẫn là không chướng 
ngại, còn trí là giải thoát): In Mahayana, 
the two are merged, thouph patience 
precedes wisdom. 

Nhẫn Vị: Thời kỳ nhẫn nhục, ý nói các bậc 
đã chứng ngộ chân lý, bậc thứ sáu trong bảy 
bậc hiển, hay vị thứ ba trong tứ thiện căn— 
The method or stage of patience, the sixth of 
the seven stages of the Hinayana ¡in the 
atfainment of Arahanship or sainthood, or the 
third of the four roots of øoodness. 


Nhận: 


Ù 


2) 


1) Nhận: To receive——To obtain. 

2) Nhận hạt: To set—To enchase (diamond). 

3) Nhận ngón tay: To press (a finger on 
something). 

4) Thừa nhận: To recogn1ze. 


Nhận Biết: To recognize. 

Nhận Biết Và Phân Biệt: Sự nhận biết tiến 
hành bằng “thức,” trong khi sự phân biệt về 
những gì bày ra như một thế giới bên ngoài 
được thực hiện bởi năm thức (nhãn, nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý) —Cogmition goes on by Vijnana, 
the discriminalon of what 1s 
presented as an external world is done by the 
five Vijnanas. 

Nhận Chắc: To affirm. 

Nhận Chìm: To engulf. 

Nhận Dạng: Identification. 

Nhận Diện: To identify. 

Nhận Định: Consideration—Remark 


whereas 


Nhận Lầm: To recognize by mistake 

Nhận Lỗi: To acknowledge one°s mistake 
Nhận Nhầm: To recognize by mistake. 
Nhận Nhiều Phước Báo: To receive good 
blessed rewards——To collect good fruits. 








Nhận Ra: To identify. 

Nhận Thấy: To perceive——To notice. 

Nhận Thức: To recognize—To know—To 
perceive——To conceive——To ackowledge. 
Nhận Thức Thiện Hữu Ác Hữu: Nhận ra 
bạn tốt và bạn xấu —To recognize good and 
bad friends. 

Nhận Tội: To confess a crime—To admit 
one”s guIÏt or sin. 

Nhận Xét: To judge. 

Nhập: Chứng hội hay hiểu biết sự vật—To 
enter—Entrance—Bring or take In—Entry— 
Awaken to the truth—Begin to understand— 
To relate the mind to reality and thus evolve 
knowledge. 

Nhập Bất Nhị Môn: Lý thể vô nhị hay lý và 
thể không sai khác —To enter the school of 
monism (One great reality 1s universal and 
absolute without differentiation). 

Nhập Chúng: Người gia nhập Tăng đoàn 
phải tuân phục năm quy luật—To enter the 
assembly of monks—Entrant must respect five 
rules: 


l1) Tuân phục: Submission. 

2) Nhân từ: Kindness. 

3) Tôn trọng: Respect. 

4) Tôn ti trật tự: Recognition of rank or 
order. 

5) Chỉ nói chuyện đạo: None but religious 
COnV€rsafion. 


Nhập Chúng Ngũ Pháp: Năm quy luật 
nhập chúng—Five rules 
(submision, kindness, respect, recogmifion of 
rank or order, religIous 
conversafion)—See Nhập chúng. 

Nhập Cốt: Để cốt vào tháp hay mộ huyệt— 
To Inter the bones Info a stupa or grave. 

Nhập Diệt: Đi vào cõi Niết Bàn —To enter 
1nfto rest (nrvana)—To die—See Nhập Tịch. 
Nhập Đàn: Đi đến đàn tràng để nhận lễ quán 
đảnh—To go to the altar for Baptism. 


for the entrant 


and non but 





1807 


Nhập Đạo: Xuất gia đi vào giáo đoàn để trở 
thành Tăng sĩ—To enter Into a religion—To 
become a monk——To leave home and enter the 
Way. 

Nhập Địa: Đi vào một giai đoạn đặc biệt của 
một trong ba giai đoạn “nhập, trụ và xuất.”— 
To enter the sfate or a particular staøe of one 
of the three staøges of “entrance, stay and exit.” 
Nhập Định: Nhập định bằng thanh tịnh thân, 
khẩu và ý —To meditate—To enter ¡into 
meditation by tranguilizing the body, mouth 
and mind—A_ complete stilliness of the mind— 
To enter dhyana—To enter Into samadhi 
(utmost concentration)—See Nhập Quán. 
Nhập Đường: See Nhập Chúng. 

Nhập Đường Bát Gia: Tám vị sư Nhật Bản 
đến trung Hoa vào thời nhà Đường để tu học 
Mật Giáo —The eight Japanese monks who 
came to China in the Tang dynasty and study 
the esoteric doctrine. 

Nhập Gia Tùy Tục: When in Rome, do as 
the Romans do. 

Nhập Kiến: Penetrative insight 

Nhập Liệm: To coffin a body. 

Nhập Lưu: Dự Lưu—Srota-apanna (skt— 
Stream-entering—See Srofa-apanna 1 
Sanskrit/Pali-Vietnamese Section, and Tứ 
Thánh Quả in Vietnamese-English Section. 
Nhập Môn: To enter a sect (school). 

Nhập Ngã Ngã Nhập: Như Lai nhập vào ta 
và ta nhập vào Như Lai—He In me and I in 
him (the indwelling of the Buddha). 

Nhập Niết Bàn: To pass (enter) into Nirvana. 
Nhập Pháp Giới: Trong Kinh Hoa Nghiêm, 
nhập pháp giới có nghĩa là một pháp dù nhỏ 
như một vi trần vẫn chứa đựng cái lớn nhất và 
ngược lại. Tâm chúng sanh, vũ trụ và Phật 
không sai khác. Kỳ thật, tâm, chúng sanh và 
Phật là một——Interpenetration—Basic teaching 
of Avatamsaka Sutra (Kinh Hoa Nghiêm) 
which reveals the Interpenetraion of all 
dharmas, the smallest dharma contains the 


largest and vise versa—The human mind 1s the 
universe 1ftself and ¡1s Iidentcal with the 
Buddha, ¡ndeed, that Buddha, mind and all 
senfient beings and things are one and the 
same. 

Nhập Phật: Rước tượng Phật —The bringing 
1n of an image of a Buddha. 

Nhập Phật Bình Đẳng Giới: Với Phật giáo, 
mọi chúng sanh đều có thể đạt thành Phật 
quả—The Buddha-law by which all may attain 
to Buddhahood. 

Nhập Phật Cúng Dường: Lễ thỉnh tượng 
Phật—The ceremony of bringing 
Buddha”s Image. 

Nhập Quan: Đưa thi hài vào quan tài— 
Encoffining a dead monk—To coffin a dead 
body. 

Nhập Quán: Đi vào thiển quán để tự tâm 
tịch tịnh và tự quán chiếu lý (complete 
stllnes of the mind and thought for 
enliphtenment—To enter into meditation— 
Thought and study for enliphtenment In regard 
to truth—See Nhập Định. 

Nhập Tâm: Giai đoạn đầu trong ba giai đoạn 
“nhập, trụ và xuất” của mỗi địa Bồ Tát —To 


1n a 


enter the heart or the mind—To fix in the 
memory——The first staøge In the three staøges of 
“Entrance, say and exiIt” In each stage of 
Bodhisattva. 

Nhập Thánh: Trở thành một vị A-La-Hán— 
To become an Arahant. 

Nhập Tháp: Để xương cốt hay thi thể của 
một vị sư vào tháp—To enter the bones of 
body of a monk in a pagoda. 

Nhập Thất: 

I1) Vào buồng thầy để hỏi đạo hay được sự 
chỉ dẫn: To enter the master's study for 
©€xamination or Insfruction. 

Cử hành lễ quán đảnh để trở thành Nhập 
thất đệ tử, nhưng chỉ dành cho những đệ tử 
cao cấp—To enter the status of a đisciple, 
but strictly of an advanced disciple—To 
T€C€iV€ Consecration. 





2) 


1808 


3) Nhập thất và tự bế môn trong phòng để tự 
thanh tịnh và tăng trưởng định lực —To 
enter and shut off oneself up In the room 
{O — DpUFrIfY strengthen 
Concentration pOWer. 

Nhập Thế: Đi vào đời—To enter the world. 
Nhập Thế Gian Thù Thắng Trí Môn: Đi 
vào trí tuệ thù thắng nhất của thế gian—To 
enfer Into the highest knowledge In the world. 
Nhập Tịch: Đi vào cõi Niết Bàn—To enter 
1nfO r©Sf OT nirvana. 

Nhập Tín: Tin tưởng—To enter into belief— 
To believe. 

Nhập Trọng (Trùng) Huyền Môn: 

I1) Bồ Tát đi vào cửa sanh tử, ngay cả địa 
ngục để cứu độ chúng sanh đau khổ: 
Bodhisatvas enter again through the dark 
gate Into mortality, even Into the hells, to 
save suffering beIngs. 

Sự trở lại đời của một vị Bồ Tát để tiến 
thêm trên đường đại giác cũng như cứu độ 
chúng sanh: The return of a Bodhisattva to 
common life for further enliphtenment or 
salvation of others. 


Nhập Trụ Xuất Tam Tâm: 


and one”s 


2) 


I1) Ba tâm nhập, trụ và xuất—Enter, stay and 
exIt. 
2) Trong mỗi địa của Thập Địa Bồ Tát, hành 


giả phải kinh qua ba tâm nhập, trụ, và 
xuất trước khi tiến lên địa kế tiếp ——In 
staøe of the Sfaøes Of 
Bodhisattva, one must experlence three 
minds of entrance, sfaying and exiting 
before advancing to the next stage. 
Nhập Văn Giải Thích: Phương pháp giải 
thích Kinh văn bằng cách cho biết đại ý trước 
khi đi vào chi tiế—The method in expounding 
scriptures of øgiving the main Idea before 
proceeding to detail exposition. 
Nhập Vương Cung Tụ Lạc Y: Y của chư 
Tăng, mặc một cách bình đẳng khi vào cung 
vua hay khi đi khất thực trong thôn xóm——The 


each ten 


monk”s robe, worn equally for a palace or for 
begging In town or hamlet. 

Nhập Xuất Nhị Môn: Hai cửa vào ra—Vào 
cửa tự thanh tịnh và ra cửa cứu độ chúng 
sanh—The two doors of inegress and epress— 
Enter the gate of self-purification and then øo 
forth to benefit and save others. 

Nhất: Eka (sk)—Một—One—Unity—The 
same——Once. 

Nhất Âm Giáo: Học thuyết được sáng lập 
bởi Cưu Ma La Thập và Bồ Đề Lưu Chi—The 
one-sound teaching which was founded by 
Kumarajiva and Bodhruc—The totality of 
Buddha's doctrine 

Nhất Ân: Một ấn—A seal—Sign—Symbol. 
Nhất Bách: Sata (sk)—Một trăm—One 
hundred. 

Nhất Bách Bát Tràng Hạt: Một trăm lẽ 
tám tràng hạt—One hundred and eight pearls 
(beads). 

Nhất Bạch Tam Kiết Ma: Trong nghỉ lễ thọ 
giới, vị sư được thọ giới sẽ trả lời ba lần mỗi 
câu hỏi của sư chứng minh—One 
announcement and three responses—Ït 1s the 
mode of ordainineg monks, three responses fo 
the one call of the abbot. 

Nhất Bảo: Một bảo vật (sự linh mẫn của tâm 
tánh)—The one precIous thing—The spirit or 
1ntelligent mind or nature . 

Nhất Biến: Một lần niệm hồng danh của 
Phật One recital of Buddha”s name. 

Nhất Bút Tam LỄ: Mỗi nét họa hình của 
Thế Tôn, lễ lạy ba lần—Three salutions at 
each drawing or painting of a picture of the 
Buddha. 

Nhất Cảnh: One region—One realm. 

Nhất Chân: Nhất như_—-Nhất thật—The 
whole of reality (bhutatathata). 

Nhất Chân Địa: The state of meditation on 
the absolute. 

Nhất Chân Như: See Chân Như (B). 














1809 


Nhất Chân Pháp Giới: Pháp giới của chân 
thực—The dharma realm of the one reality. 
Nhất Chuyển Ngữ: Một chữ làm chuyển 
đổi—A turning word—A word when spoken 
and heard Just at the ripht time and place, has 
the power to serve as a turning point In one's 
le. 

Nhất Cơ Nhất Cảnh: One 
corresponds to one obJecfIve: 

l1) Cơ: The subJective (fire). 

2) Cảnh: The objective (smoke). 
Nhất Cú: Một câu —One sentence—A word. 
Nhất Cú Đạo Tận: Với một câu làm tỏ bày 
chư pháp—With one sentence to make clear 
the whole Law. 

Nhất Cú Tri Giáo: Thiền sư Trung Hoa, quê 
ở núi Phụng Hoàng, Hồ Châu, Trung Quốc. 
Sau khi sư được Thiên sư Tịnh Chu truyền tâm 
ấn, sư trở về núi Phụng Hoàng hoằng hóa và 
thị tịch tại đây, nhưng không rõ năm nào—A 
Chnese Zen Master from Mount Phụng 
Hoàng, Hồ Châu, China. After Zen Master 
Tịnh Chu transmitted the Dharma mind seal to 
him, he returned to Mount Phụng Hoàng to 
expand Buddhism and passed away there; 
however, his passing away day was unknown. 
Nhất Cửu Chi Sanh: Sanh vào một trong 
cửu phẩm Tịnh Độ — Future life ¡in tha 
Amitabha Pure Land. 

Nhất Dị: Ekatva-anyatva (skÙ—Một và 


subJectIve 


nhều—-One and many—Oneness and 
otherness. 


Nhất Đại: Một đời—A human life. 

Nhất Đại Giáo: Toàn bộ giáo pháp của Phật 
từ lúc mới đạt được đại giác đến lúc nhập Niết 
bàn (bao gồm cả Tiểu lẫn Đại thừa)—The 
whole of the Buddha's teaching from his 
enliphtenment to his nirvana (mncluding both 
Hinayan and Mahayana). 

Nhất Đại Ngũ Thời Phật Giáo: Năm thời 
thuyết pháp The five periods of Buddha's 
teachngs (Hoa Nghiêm, A Hàm, Phương 
Đẳng, Bát Nhã, Pháp Hoa và Niết Bàn). 


Nhất Đại Sự: Một việc trọng đại của Đức 
Phật là làm cho chư chúng sanh giác ngộ và 
giải thoát The one great work of a Buddha, 
universal enliehenment and release. 

Nhất Đại Tam Đoạn: See Nhứt Đại Tam 
Đoạn. 

Nhất Đại Tam Thiên Thế Giới: Nhất đại 
thiên—Tam thiên đại thiên thế giới—A great 
chiliocosmos or universe of the three kinds of 
thousands of worlds. 

Nhất Đại Trạch: Căn nhà lớn, nhà lửa đang 
cháy được Phật thuyết giảng trong Kinh Pháp 
Hoa—A great house, the burning house ¡in the 
Lotus Sutra—For more Information, please see 
Hỏa Trạch in Vietnamese-English Section. 
Nhất Đao Tam LỄ: Mỗi một nhát dao chạm 
trổ hình tượng Phật đều phải lễ bái Tam 
Bảo—In carving an sfatue (image) of Buddha, 
at each cut thrice to pay homage to the 
Triratna. 

Nhất Đạo: Đại Thừa The one way of 
deliverance from morfality (Mahayana). 

Nhất Đạo Thần Quang: Nội quang hay trí 
trực giác ——Inner light—Intuitive wisdom. 
Nhất Đạo Vô Vi Tâm: Mind apart from all 
1deas Of actIVIfy Or InactIVIty. 

Nhất Đẳng: 

1) Tất cả đều bình đẳng: All equal. 

2) Đệ nhất: First degree. 

Nhất Địa: The one ground—Phật tánh của 
chúng sanh mọi loài, như các loại cây được 
trồng trên một mảnh đất, tất cả những bản chất 
và sự việc thiện lành đều được trưởng dưỡng 
từ cái Phật tánh ấy—The Buddha-nature of all 
living beings as all the plants ørow out of the 
one ground, so all good character and works 
ørow from the one Buddha-nature. 

Nhất Điểm Tâm: Ekaggata (p)—Theo A Tỳ 
Đạt Ma Luận (Vi Diệu Pháp), Phạn ngữ 
“Ekaggata” có nghĩa là một điểm duy nhất hay 
là trạng thái gom tâm an trụ vào một điểm duy 
nhất. Đây là tâm sở nằm trong các tầng thiển 
(jhanas). Nhất điểm tâm tạm thời khắc phục 








1810 


triển cái tham dục, một điều kiện tất yếu để 
đạt được thiền định. “Ekaggata” thực tập quán 
tưởng thật sát vào để mục; tuy nhiên, 
“Ekaggata” không thể nào đạt được riêng lẽ, 
mà nó cần đến những yếu tố khác như “Tầm,” 
“Sát,” “Phỉ” và “Lạc. ”—According to the 
Abhidharma, Pali term “Ekagsata” means a 
one pointed state. This mental factor Is the 
pimary component 1m One- 
pointedness temporarlly sensual 
desire, a necessary any 
meditatve atfainment. “Ekaggata” exercises 
the function of closely contemplating the 
obJect; however, 1t perform this 
function alone. It requires the Joint action of 
the other jhanas such as “Vitaka” (applying the 
assoclated state on the object), “Vicara” 
(sustaining them there), “PIt” (bringing delight 
1n the object, “Sukha” (experiencing happiness 
1n the Jjhana). 
Nhất Điểm Trụ: Theo Tỳ Kheo Piyananda 
trong Những Hạt Ngọc Trí Tuệ Phật Giáo, 
nhất điểm trụ là trạng thái sau đây— 
According to Bhikkhu Piyananda in The Gems 
of Buddhism Wisdom. 
I) Nhất điểm trụ là 
tất cả những khả 
thần đều nhắm vào và điều khiển bởi sức 
mạnh ý chí hướng về một điểm hay một 
đối tượng. Nhất điểm tâm là một tâm 
được tập trung và hợp nhất. Nhất điểm 
tâm là sự đối nghịch của tâm buông lung 
hay tán loạn. Bình thường trạng thái tinh 
thần của chúng ta chạy đi mọi hướng, 
nhưng nếu sự tập trung được dồn vào một 
đối tượng, bạn bắt đầu biết bản chất thực 
sự của đối tượng ấy. Tiến trình của sự tập 
trung lần lần thay đổi trạng thái tinh thần 
cho đến khi toàn bộ năng lượng tinh thần 
đồng quy vào một điểm: One-pointedness 
1S a concentrated state in which all the 
faculties and menfal powers are focussed 
and governed by the will-power and 
directed towards one point or one object. 


all phanas. 
1nhIbifs 


condiion for 


cannot 


trạng thái tập trung mà 
năng và sức mạnh tinh 


2) 


3) 


A one-pointed mind ¡is the opposite of a 
distracted or scatfered mind. Ordinarily 
our menfal states are scattered 1n all 
directions but If the concentration 1s fixed 
on one obJect, then you begin to know the 
true nature of that obJect. The process of 
concentraton gradually modifies the 
meníal states until the whole mental 
energøy converges towards one poInt. 

Nếu bạn huấn luyện tâm vào “nhất điểm,” 
bạn sẽ mang lại bình tĩnh và sự fính lặng 
cho tâm, và bạn có thể gom sự chú ý vào 
một điểm, cũng như có thể ngưng những 
vọng tưởng của tâm và những phí phạm 
năng lượng hữu dụng. Tuy nhiên, tâm fĩnh 
lặng không phải là mục đích tối hậu. Sự 
tĩnh lặng nầy chỉ là cần thiết để phát triển 
tuệ giác. Nói một cách khác, tâm tĩnh lặng 
cần thiết nếu bạn muốn có một cái nhìn 
sâu vào chính mình, và có được sự hiểu 
biết sâu xa về chính mình và thế giới: If 
you train your mind In one-pointedness, 
you will be able to bring calmness and 
tranquility to the mind and you will be 
able to gather your attention to one poin(, 
SO as fO sfop the mind from frittering away 
and wasting 1s useful energy. A calm 
mind 1s not an end In i(self. Calmness of 
mind is only a necessary condiftion to 
develop “Insight.” In other words, a calm 
mind 1s necessary 1Ý you want to have a 
deep look Into yourself and to have a deep 
understanding of yourself and the world. 
Thiền Tam Ma Địa huấn luyện tâm với 
nhiều giai đoạn khác nhau của sự tập 
trung tinh thần. Ở giai đoạn cao của sự tập 
trung tinh thần, tức là đắc thiền hay jnana, 
sức mạnh tâm linh được phát triển. Tuy 
nhiên, giai đoạn cao về sự tập trung không 
cần thiết hay thực tiển cho hầu hết mọi 
người sống trong nhịp độ cuồng nhiệt của 
đời sống hiện đại. Với hầu hết mọi người, 
tâm nhẩy từ quá khứ tới hiện tại vị lai, và 
từ chỗ nầy đến chỗ khác không ngừng 


1811 


nghỉ. Những người như vậy phí phạm một 
khối lượng năng lực tinh thần to lớn. Nếu 
bạn có thể huấn luyện tâm bạn duy trì đủ 
sự tập trung chú ý đến mỗi nhiệm vụ từng 
chập một thì quá thừa đủ! Khi bạn đọc 
sách, đi tản bộ, nghỉ ngơi, trò chuyện, hay 
bất cứ thứ gì mà bạn làm trong cuộc sống 
hằng ngày, hãy hoạt động với một tâm 
tĩnh lặng, đó là chú tâm vào mỗi nhiệm 
vụ: Samatha medifation trains the mind to 
Various stages of mental concentration. At 
very high stages of menfal concentration, 
known as jnana, psychic powers can be 
developed. However, such high stages of 
concentration n€cesSary 
practical for most people who have to live 
1n the hectic pace of modern life. For mostf 
people, the mind 1s Jumping from past to 
present to future and from place to place. 
Such people waste an enormous amount Of 
mental energy. If you can train your mind 
to mainfain enough concenfration to pay 
affention to each task from moment to 
momeit, this is more than enough! When 
you are reading, walking, resting, talking, 
whatever you do in your dally life, act 
with a mind that 1s calm and that 1s payIng 
attention to each and every action. Learn 
to focus the mind on each task. 
Nhất Định: 
I1) Decidedly—Surely. 
2) To decide—To determine—To make up 
one”s mind. 
Nhất Định Thiền Sư: Zen Master Nhất Định 
(1784-1847) —Thiển sư Việt Nam, quê ở 
Quảng Trị. Khi hãy còn rất trẻ, ngài đã xuất 
gia làm đệ tử của Hòa Thượng Phổ Tịnh tại 
chùa Thiên Thọ. Sau đó ngài thọ cụ túc giới 
với Hòa Thượng Mật Hoằng tại chùa Quốc 
Ân. Sau khi thọ giới, ngài về trụ trì tại chùa 
Thiên Thọ. Rồi vâng mệnh vua Tự Đức đến 
trụ trì chùa Linh Hựu. Đến năm 1843, ngài trở 
thành một du Tăng rài đây mai đó. Trên đường 
hoằng hóa, ngài ghé lại Hương Thủy cất 


are  nof Or 


“Dưỡng Am” để phụng dưỡng mẹ già và trụ 
lại đây để hoằng trì Phật Giáo cho đến khi 
ngài viên tịch. Người ta nói Hòa Thượng Nhất 
Định xây dựng “Dưỡng Am” để phụng dưỡng 
mẹ già đang đau yếu bệnh hoạn. Lúc ấy thầy 
thuốc khuyên bà nên ăn cá hay thịt cho lợi 
sức. Mỗi sáng Hòa Thượng Nhất Định tự mình 
ra chợ mua cá về nấu cho mẹ ăn. Vì thế nên 
có tiếng dị nghị xấu. Tuy nhiên, vua Tự Đức 
rất thán phục sự hiếu hạnh của ngài nên ban 
tặng cho chùa tấm bảng đề “Sắc Tứ Từ Hiếu 
Tự.”—A Vietnamese monk from Quảng Trị. 
When he was very young, he left home and 
became a disciple of Zen Master Phổ Tịnh at 
Thiên Thọ Temple. he 
complete precepts with Most Venerable Mật 
Hoằng at Quốc Ân Temple. He stayed at 
Thiên Thọ Temple. Then obeyed an order 
from King Tự Đức, he went to Linh Hựu 
temple. In 8143 he became a wandering monk. 
He stopped by Hương Thủy and built Dưỡng 
Am to serve his mother and stayed there to 
expand Buddhism until he passed away In 
1874. It 1s said that “Dưỡng Am” was first built 
by Most Venerable Nhất Định as a thatch hut 
tO serve his old mother. At one time, his 
mother was too sick so she was advised by the 
doctors to ceat fish and meat for health 
recuperaton. Every mornng the Most 
Venerable went to the market place to get 
some fish and meat by himself to feed h¡s 1ll 
mother. Therefore, he received a lot of bad 
comments from the local people. However, 
King Tự Đức appreciated him as a dutiful son 
so he gave the temple an escutcheon named 
Từ Hiếu (Filial Piety). 

Nhất Đoạn Sự: Tiến trình đồng nhứt, liên tục 
và không đứt đoạn của thiên nhiên (vạn hữu 
chỉ là một tiến trình liên tục)—The unity or 
confinuity In the unbroken processes of nature 
(all being 1s but one conftinuous process). 

Nhất Gia Yến: Sư trụ trì mới về trú xứ mời 
các đồng viện tham dự buổi tiệc đãi trong tịnh 
xá—A monasfery family party, when a monk, 


Later received 


1812 


on becoming head of a monastery, Invifes his 

colleagues to a feast. 

Nhất Giác Tiên Nhân: See Độc Giác Tiên 

Nhân. 

Nhất Hạ: An cư kiết hạ từ ngày 16 tháng tư 

đến 15 tháng bảy —The summer retreat from 

the 16° of the 4” month to the 15” of the 7 

month. 

Nhất Hạng: First class. 

Nhất Hành: 

l1) One act (of body, mouth or mind). 

2) Theo Giáo Sư Junjro Takakusu trong 
Cương Yếu Triết Học Phật Giáo, Nhất 
Hành (683-727), đệ tử của Thiện Vô Úy, 
tinh thông về Tam Luận, Thiển, Thiên 
Thai và lịch số, từng giúp Thiện Vô Úy 
dịch kinh Đại Nhật. Nhờ nghe thây giảng, 
Nhất Hành đã trước tác một bản sớ về 
Kinh Đại Nhật, gọi là Đại Nhật Kinh Sớ. 
Vì là một học giả uyên thâm về Thiên 
Thai giáo, nên bản sớ giải của ông được 
xem như chứa đựng rất nhiều giáo nghĩa 
Thiên Thai. Bản cảo lưu truyền chưa được 
tu chính, sau cùng được Trí Nghiễm, đệ tử 
của Thiện Vô Úy và Ôn Cổ, đệ tử của 
Kim Cang Trí, hiệu đính và đặt tựa lại là 
Đại Nhật Kinh Thích Nghĩa. Đông Mật 
vẫn y theo bản kinh cũ chưa được tu chính, 
trong lúc Thai Mật lại dùng bản được hiệu 
đính nầy. Nhất Hành theo học với cả hai 
Pháp sư Ấn Độ là Thiện Vô Úy và Kim 
Cang Trí và được cả hai truyển cho các 
nghi quỹ về Kim Cang Giới (Vajradhatu) 
và Thai Tạng Giới (Garbhadhatu), nhưng 
có người cho rằng ông coi Kim Cang Giới 
quan trọng hơn—According to Prof. 
Junjiro Takakusu in The Essentials of 
Buddhist Philosophy, I-Hsing (683-727), a 
pupil of Subhakarasinha, who was well 
versed ¡in the San-Lun, the Zen, the T”ien- 
Tai, the  calendar, 
Subhakarasimha 1n his translatlon of the 
“Great Sun text. On hearing the lecture 
from his teacher, I-Hsing compiled a 


and assisted 


commenfary on the “Sun text called Ta- 
Jih-Ching-Su. Since he was a savant of the 
Tien-T”ai doctrine, his commentary IS 
said to confain some of the T”ien-]”ai 
tenets. The commenfary, as It was left In 
an unrevised manuscript, was afferward 
revised by Chih-Yen, a pupil of 
Subhakarasimha, and Wên-Ku, a pupil of 
Vajrabodhi, and was called by a new 
name Ta-Jih-Ching I-Shih. The Tomitsu 
follows the former revision whilt the 
Taimitsu adopts the latter. I-Hsing studied 
under the two Indian teachers 
Subhakarasimha and  Vajrabodhi, 
received the cults of both the Realm of 
Matrix Repository (Garbhadhatu) and the 
Realm of Diamond Elements 
(Vajradhatu), but he 1s said to have held 
the latter as the more Imporfant of the two. 
Nhất Hằng Hà Sa: See Nhứt Hằng Hà Sa. 
Nhất Hình: See Nhứt Hình và Nhất Kỳ. 
Nhất Hóa: Sự giáo hóa và ảnh hưởng của 
một vị Phật trong thời tại thế của vị Phật 
nầy—The teaching and influence of a Buddha 
during one Buddha-period. 
Nhất Hóa Ngũ Vị Giáo: See Nhứt Hóa Ngũ 
VỊ Giáo. 
Nhất Họa Tam IÃ: Mỗi nét vẽ hình tượng 
chư Phật đều phải lễ lạy Tam Bảo-—In 
drawing an Iimage of Buddha, at each drawing 
thrice to pay homage to the Triratna. 
Nhất Hướng: Tâm định trên một hướng— 
One 
Undistracted—WIth a single mind—The mind 
1s fixed on one direction. 
Nhất Hướng Tông: Nhất Hướng Chân 
Tông—Tín đồ của tông phái nầy thực tập bằng 
cách niệm danh hiệu Phật A Di Đà để đạt 
được nhất tâm—The Pure Land Shin Sect of 
which followers practice by repeating the 
name of Amitabha Buddha 
UunWavering concentfraftion. 


and 


direction—Each direction— 


to  obfain 


1813 


Nhất Hướng Đại Thừa Tự: Tự viện Đại 
Thừa—A monastery wholly Mahayana. 

Nhất Hướng Ký: Câu trả lời khẳng định—A 
confirmatory reply to a quesfion. 

Nhất Hướng Thanh Tịnh, Vô Hữu Nữ 
Nhân: Phật độ duy chỉ một đường thanh tịnh, 
không có nữ nhân—The land of the Buddha 
everywhere 1s pure, no women are there. 
Nhất Hướng Tiểu Thừa Tự: Tự viện Tiểu 
Thừa—A monasftery wholly Hinayana. 

Nhất Khắc Thiên Kim: Một khắc đáng giá 
ngàn vàng (thời gian quý báu như vàng)— 
Time 1s as precious as goÏld (time IS aS precIous 
as gold). 

Nhất Không: Tất cả đều không—Non- 
material—All is empty—AIl 1s of the void. 
Nhất Kiến: Cái nhìn hay cuộc gặp gỡ đầu 
tiên—At first sight or at the first meeting. 
Nhất Kỳ: Một đời—A lifetime—The period 
Of an individual existence. 

Nhất Lai: Sakrdagamin (sk)—Chỉ còn tái 
sanh một lần -Only one more return to 
mortalIty. 

Nhất Lai Bồ Tát: Bồ Tát chỉ còn tái sanh 
một lần nữa, người đã thực chứng Tứ Thánh 
Đế và đã diệt trừ đa phần nhiễm trược. Người 
nầy chỉ còn trở lại trần thế một lân nữa trước 
kh thực chứng A La Hán—One-LIfe 
Bodhisattva—Once-Returner—One-life 
Bodhisattva—Who 1s one lifetime away from 
Buddhahood—The best known example 1s the 
Bodhisattva Maitrya—An enlightened being In 
the second stage towards Arhatship, who has 
realized the Four Noble Truths and has 
eradicated a great portion of defilements. He 
will return to the human world for only one 
more rebirth before he reaches full realization 
of Arhatship. 

Nhất Liên: Bông sen của cõi Tịnh Độ—The 
Lotus-flower of the Pure Land of Amitabha. 
Nhất Liên Hoa: See Nhất Liên. 

Nhất Loạt: Uniformly. 














Nhất Lưu: Trong cùng một dòng—Of the 
same class—Of the same flow. 
Nhất Nghiệp: A karma. 
Nhất Nghiệp Nhân: A karma cause 
(Causative of the next form of existence). 
Nhất Ngốc Thừa: A “bald-pated” vehicle— 
An unproductive monk or discIple. 
Nhất Ngôn: Một lời nói——One word only. 
Nhất Nguyện Kiên Lập: The one vow— 
See Tứ Thập Bát Nguyện. 
Nhất Nhãn Chi Qui: Rùa biển một mắt, từ 
đáy biển trổi lên trong một bọng cây, thấy 
được vâng nhựt nguyệt, rồi theo lượn sóng mà 
tấp vào bờ. Ý nói sự hiếm quý của sự thị hiện 
của Phật, cũng như được sanh làm người 
vậy—A sea turtle which has only one eye, and 
that underneath, entered a hollow in a floating 
log; the log, tossed by the waves, happen to 
roll over, whereupon the turtle momenfarlly 
saw the sun and moon. This refers to the 
rareness of the appearance of a Buddha, also 
of the difficulty of being born as a man. 
Nhất Nhân: Nhất nhơn—A cause—The 
cause from which the Buddha-law arises. 
Nhất Nhất: Mọi người hay mọi vật —All— 
Everything—Everyone—One by one. 
Nhất Nhật Kinh: See Đốn Kinh. 
Nhất Như: The one bhutatathata or absolute 
(chân như). 
l) Chân Như: The true suchness or true 

character, or realIty. 
2) Pháp tánh: Nature of things or beinss. 
** For more Information, please see 

Chân Như. 
Nhất Như Đốn Chứng: Tức thì chứng ngộ 
Bồ experiential 
enlightenment by the Tathagata truth—The 
1mmediate realization that all 1s bhutatathata. 
Nhất Như Quán Âm: Một trong 33 đại biểu 
của Quán Âm, đi lên từ trên mây——One of the 
thity-three representalons of Kuan-Yin, 
ascending on the clouds. 














Để —lImmediate 


1814 


Nhất Nhựt: A day from sun rise to sun set. 
Nhất Nhựt Nhất Dạ: One day one night. 
Nhất Nhựt Phật: A one-day Buddha—One 
who lives a whole day purely. 

Nhất Niệm: A ksana (skQ—A_ concentration 
of mind—A thought—The time of a thouphit. 
Nhất Niệm Bất Sinh: Không một niệm nào 
phát sanh—Not a thought arIsing. 

Nhất Niệm Nghiệp Thành: Chỉ trong một 
niệm là nghiệp đã được thành lập. Nếu thành 
tâm trì niệm hồng danh Phật A Di Đà thì 
đường vào Tịnh độ là chắc chắn —Karma 
complete In one thoupht or at just one thought 
the work completed. If one has sincere thought 
or fath in Amitabha”s vow, entrance ¡into the 














Pure Land 1s assured. 

Nhất Niệm Tam Thiên: Một niệm bao trùm 
chúng sanh trong cả tam thiên đại thiên thế 
giới—In one thought to survey or embrace the 
three thousand worlds with all its forms od 
©xIstence. 

Nhất Niệm Tham Sân Khởi, Bá Vạn 
Chướng Môn Khai: A thought of greed and 
anger arises, thousand doors of hindrances 
Open. 

Nhất Niệm Vạn Niên: Chỉ một niệm Di Đà 
mà được vạn năm không trở lại luân hổi sanh 
tử—In a moments thought of Amitabha to 
obftain a myriad years and no return to 
mortalIty. 

Nhất Ninh: Nhà sư Trung Hoa sang Nhật vào 
khoảng năm I299—A Chinese monk who 
went to Japan in 1299. 

Nhất Nữ Bất Giá Nhị Phu: Người xưa tin 
rằng một người đàn bà không bao giờ lấy hai 
chồng—Old timers believed that one woman 
should never have (get married to) two 
husbands. 

Nhất Pháp: A dharma or law——A thing. 


Nhất Pháp Ấn: The seal or assurance of the 
one truth or law. 


Nhất Pháp Giới The bhutatathata 
considered In terms of mind as a whole—A 
spiritual realm. 

Nhất Pháp Giới Tâm: A mind universal 
which 1s above limiftatons of existence or 
differentiation. 

Nhất Phẩm: Varga (skÙ—One chapter of a 
sua. 

Nhất Phần Bồ Tát A 
bodhisattva—A. disciple who keeps one-tenth 
of the commandmens. 

Nhất Phật Đa Phật: One Buddha or many 
Buddhas. 

Nhất Phật Quốc Độ: See Nhất Phật thế 
gIỚI. 

Nhất Phật Thế Giới: Phật giới hay Tịnh 
độ—A Buddha-cosmo or Buddha-domain (a 
world  undergoing transformaton by a 
Buddha)—Buddha-region—Pure Land. 

Nhất Phật Thừa: The One-Buddha-Yana— 
Những người theo Phật giáo Đại thừa tin rằng 
đây là con đường duy nhất giúp chúng ta đáo 
bỉ ngạn Niết Bàn—The Mahayanists believe 
that this 1s the perfect and only way to the 
shore of parinirvana—See Nhất Thừa. 

Nhất Phật Tịnh Độ: A Buddhaˆs Pure Land, 
especially that of Amitabha. 

Nhất Phu Nhất Thê: Monogamy. 

Nhất Quán: 

1) Nhất điểm quán: The contemplation on 
the one-pointedness. 

Một để mục quán tưởng: Theo Vi Diệu 
Pháp, đây là quán tưởng về tánh cách 
không trong sạch của thức ăn, hay sự ghê 
tởm của vật thực—According to The 
Abhidharma, this 1s the one perception of 
loadsomeness of material food (ahare 
pattkkulasanna). 

Nhất Quang Tam Tôn: Ba đấng Chí Tôn 
dưới một vâng hào quang (Di Đà, Quán Âm, 
và Thế Chí) _—Three Honored Ones in one 
light halo (Amitabha, Avalokitesvara, 
Mahasthamaprapta). 


one-tenth 


2) 


OrT 


1815 


Nhất Quyết: To determine—To decide. 
Nhất Sanh: Một đời ngườ—A whole 
lifettme——Lfetime——Throughout one”s life. 
Nhất Sanh Bất Phạm: Life-long innocence. 
Nhất Sanh Bổ Xứ: Eka-jati-prati-badha 
(sk)—Giai đoạn mà vị Bổ Tát chỉ một lần 
sanh ở chỗ nầy là được bổ lên ngôi vị Phật— 
The stage of having only one lifetime or one 
enlightenmernt fo attain Buddhahood. 

Nhất Sanh Bổ Xứ Bồ Tát: Vị chỉ còn sanh 
vào cõi Tịnh Độ một lần nữa là được lên ngôi 
Phật, thường chỉ áp dụng cho Bồ Tát. Tất cả 
các vị vãng sanh Tịnh Độ, người nào cũng 
quyết thực là nhất sanh bổ xứ, trong số đó có 
vô số “Thượng Thiện Nhân”—One who, in this 
one life, accomplishes the three stages for 
final entry. The stage of having only one 
lifetime to go before enlightenment, generally 
attributed to Bodhisattvas (associated with 20° 
vow of Amitabha). Everyone In the Pure Land 
1S Sure fo experlence the staøe of having only 
one lifetime to go before enliphtenment, and 
among them are counfless numbers of such 
superlative Bodhisattvas. 

Nhất Sanh Bổ Xứ Bồ Tát Tượng: A 30- 
armed Iimage of Mattreya (Di Lặc). 

Nhất Sanh Nhập Diệu Giác: Buddha 
enlightenment can be atfained by any in one 
lifetime. 

Nhất Sanh Viên Mãn: Perfect Realization 
in a lifeime—Trong các thời kỳ giáo thuyết 
của Đức Phật, chỉ có thời kỳ Hoa Nghiêm là 
nói rõ nghĩa của “Nhất Sanh Viên Mãn.” Đức 
Phật giảng rất rõ về Nhất Sanh Viên Mãn 
trong Phổ Hiền Thập Hạnh Nguyện. Đây là 
con đường trở về cõi An Dưỡng Địa hay Tây 
Phương Cực Lạc của người tu mà Đức Phật đã 
khuyến tấn tứ chúng rất rõ ràng trong Hải Hội 
Hoa Tạng trong Kinh Hoa Nghiêm—Among 
the teachings given by Sakyamunmi Buddha for 
a cerfain era, only the Flower Ornament or 
Sutra explains “Perfect 
Realization in a Single Lifetime.” The basIs 


Avatamsaka 


for perfect realizaton ¡is explained ¡in the 
Chapter of the “Vows of Samantabhadra in the 
Ten Great Vows which show the way back to 
the land called “Peaceful Nurturng” or 
Amitabhaˆ*s Pure Land. In Avatamsaka Sutra, 
the Buddha urged the whole assembly to 
advance toward the Pure Land in the Flower 
Treasury World. 

Nhất Sát: A ksetra (skU)—Một cõi Phật—A 
land—A Buddha realm——Chiliocosm. 

Nhất Sát Đa Sinh: Giết một cứu nhiều—To 
ki one that many may live. 

Nhất Sát Na: A ksana (skt)—Một khoảng 
thời gian ngắn nhất (1/90 của một niệm hay 
1/4500 của một phút —The shortest period of 
time. (1/90” part of a thought or 1/4500” of a 
minute). 

Nhất Sắc: One colour—The same colour. 
Nhất Sơn: Nhà sư Trung Hoa du hành sang 
Nhật vào khoảng năm 1299 AD, cũng còn gọi 
là Nhất Ninh—lI-shan, a Chinese monk who 
voyagcd to Japan in 1299 AD, also called I- 
NÑing. 

Nhất Tam Muội: Ekagra (skt——Undeflected 
concenftration—Meditaton on one object— 
Undefeated concentration. 

Nhất Tánh Tông: Nhất Tánh Tông trong 
Phật giáo Đại thừa quyết đoán rằng tất cả 
chúng sanh đều có Phật tánh như nhau— 
Monophysitic or Pantheistic sect of Mahayana, 
which assert that all beings have one and the 
same nature with all Buddhas. 

Nhất Tăng Nhất Giảm: Kiếp tăng từ 10 lên 
đến §0.000 năm, rồi lại giảm xuống còn 10— 
A kalpa during which a human lifetime 
1ncreases from ten years to 80.000 years and 
then decreases back to ten. 


Nhất Tâm: Citta-nupassana (p)— 
Contempaltion of mind. 
I) Bằng tất cả tâm trí Unanimous 


(Unanimity)}—In agreement—ln chorus— 
With the whole mind or heart—The 
bhutatathata. 


1816 


2) See Nguyên Tâm and Sâm La Vạn Tượng 
Chi Tâm. 

Nhất Tâm Bao Trùm Bốn Cõi: This single 

mind encompasses the four kinds of lands In 

therr totality: 


1) Phàm Thánh đồng cư độ: Cõi phàm Thánh 
cùng ở chung với nhau—The land of 
common residence of beings and saints. 

2) Phương tiện hữu dư độ: Cõi của phương 
tiện—The land of expediency. 

3) Thật báo vô chướng ngại độ: Cõi của thực 


báo không còn chướng ngại—The land of 
true reward. 
Thường tịch quang độ: Cõi của ánh sáng 
tịch tịnh miên viễn——The land of eternally 
tranqgưil lipht. 
Nhất Tâm Bất Loạn: Một tâm không loạn 
động—One mind unconfused. 
Nhất Tâm Kim Cang Bảo Giới: See Nhứt 
Tâm Kim Cang Bảo Giới, Kim Cang Bảo Giới, 
and Bốn Mươi Tám Giới Khinh. 
Nhất Tâm Tam Hoặc: Đông thể tam 
hoặc —Theo trường phái Thiên Thai thì tâm 
của vị Bồ Tát có ba mối nghi hoặc làm nẩy 
sanh kiến tư, trần sa và vô minh —The Tien 
Tai “thee doubts” 
Bodhisattva which produce: 
I1) Kiến tư: Sợ bị ảo tưởng—Fear of illusion. 
2) Trần sa: Rối loạn vì trách vụ tư bể— 
Confusion through multiplicity of dutles. 
3) Vô minh: Sợ vì vô minh—Ignorance. 
Nhất Tâm Tam Quán: See Nhứt Tâm Tam 
Quán. 
Nhất Tâm Tam Trí: See Nhứt Tâm Tam 
Trí. 
Nhất Tâm Thấy Phật: Muốn thấy Phật, 
hành giả phải trước tiên loại trừ hay bỏ những 
lôi cuốn qua một bên như lo âu, sở hữu, tài 
sản, con cái, gia đình, vân vân—To see the 
Buddha, cultivators should first eliminate or 
put all distractions aside such as WOFrry, 
pOSS€sslons, properties, children, family, eftc. 


4) 


in the mind of a 


Nhất Tâm Tu Phật: See A true and single- 
minded devotion towards the Buddha. 

Nhất Tâm Tức Nhất Thiết Tâm: See Nhứt 
Tâm Tức Nhứt Thiết Tâm. 

Nhất Tâm Xưng Danh: Nhất tâm trì nệm 
hồng danh Phật A Di Đà hay Bồ Tát Quán Thế 
Âm—With undivided mind to call on the name 
ofa Buddha, either Amitabha or Kuan Shi Yin. 
Nhất Tăng Nhất Giảm: See Nhứt Tăng 
Nhứt Giảm. 

Nhất Tà: Together like one. 

Nhất Thành Nhất Thiết Thành: Với sự 
đại giác của Như Lai, tất cả chúng sanh rổi 
đây sẽ đạt thành đại giác. Một người toàn 
thiện mọi người rồi đây sẽ được toàn thiện— 
With the Tathagata”s enliphtenment all beings 
were enlightened——lIn the perfection of one all 
are perfected—One decd Includes all. 

Nhất Thần Giáo: Monotheism—Chủ nghĩa 
nhất thần giáo. 

Nhất Thật: Chân lý tối thượng — The one 
reality—The bhutatathata—The supreme fact, 
or ultimate reality. 

Nhất Thật Cảnh Trí: Theo Giáo Sư Soothill 
trong Từ Điển Phật Học Trung Hoa— 
According Soothill the 
Dictonary of Chinese Buddhist Terms: 


to Professor in 


1) Trạng thái nhất thật: The state or realm of 
“one reality.” 

2) Sự chứng ngộ thật tánh của chư pháp: The 
realization of the spirituality of all things. 

3) Như Lai pháp thân: The Tathagata- 


dharmakaya. 
Nhất Thật Thừa: Thừa chân thật (cứu độ 
chúng sanh)—The one method of salvation. 
Nhất Thật Tướng: Tướng chân như—The 
state of bhutatathata. 


l) Vượt trên mọi sai biệt Above all 
differentiation. 

2) Bất chuyển: Immutable. 

3) Ám chỉ Phật tánh: It 1mplies the Buddha- 


nafure. 


1817 


4) Ám chỉ tính phi vật chất và đồng nhất của 
vạn hữu: It Iimplies the Immateriality and 
unity of all things. 

Nhất Thật Viên Thừa (trong Kinh Pháp 

Hoa): Như Lai Viên Thừa—Tathagata's 

Perfect Vehicle (in the Lotus Sutra). 

Nhất Thật Viên Tông: The One Real and 

Perfect School. 

Nhất Thật Vô Tướng: Vô tướng là một sự 

thật không thể phân cách được — The one 

reality being Indivisible 1s apart from all 
translent (or empty) forms, and 1s therefore 
styled the formless—The 1nvisible. 

Nhất Thế: Một đời—Lifetime. 

Nhất Thể: Dù tướng có khác, tánh vẫn 

đồng—Though externally differing, in nature 

the same. 

Nhất Thể Tam Thân Tự Tánh Phật: In 

one”s own body to have the Trikaya. 

Nhất Thiên: Sahasra (sk)——Một ngàn—One 

thousand. 

Nhất Thiên Nhị Bách Công Đức: Một 

ngàn hai trăm công đức trong Kinh Pháp 

Hoa—One thousand two hundred meris or 

DOWers Of eye, tongue and mind predicted In 

the Lotus sutra. 

Nhất Thiết: AI_—The whole——Altogether. 

Nhất Thiết Biến Trí Ấn: See Nhất thiết 

Phật tâm ấn. 

Nhất thiết Bồ Tát Ma Ha Tát: AIl 

Bodhisattvas and Mahasattvas. 

Nhất Thiết Chân Ngôn Chú: Chú “Chân 

Ngôn” (đời chân thật) được phô bày trong hai 

nhóm Thai Tạng và Kim Cang giới—All the 

“true word” rulers, shown in the Garbhadhatu 

and Vajradhatu groups. 

Nhất Thiết Chân Ngôn Tâm: Chữ Phạn 

đầu tiên “A” được người theo phái Chân Ngôn 

đọc là “AN” và được nhấn mạnh như là tâm 

của trí huệ The first Sanskrit letter “A” 

which 1s pronounced “AN” by the Shingon 








School and emphasized as the heart of all 
wisdom. 

Nhất Thiết Chúng Sanh: Tất cả chúng 
sanh—All sentient beings—AIl living beings. 
Nhất Thiết Chúng Sanh Chỉ Phụ: Cha 
của tất cả chúng sanh—The Father of all the 
living. 

Nhất Thiết Chúng Sanh Chi Từ Phụ: Ám 
chỉ Đức Phật là cha hiển của tất cả chúng 
sanh—-The Father of all the living—The 
Buddha. 

Nhất Thiết Chúng Sanh Giai Tất Thành 
Phật Quả: Tất cả chúng sanh đều có Phật 
tánh và cuối cùng rồi cũng đạt được giác 
ngộ—All beings become Buddha, for all have 
the Buddha-natre and must ultimately 
become enlightened. 

Nhất Thiết Chúng Sanh Hoan Hỷ Kiến 
Phật: Sarvasattva-priya-darsana (skÐÙ—VỊ 
Phật mà khi thấy mặt Ngài chúng sanh cẩm 
thấy hoan hỷ The Buddha at whose 
appearance all beings reJoIce. 

Nhất Thiết Chúng Sanh Ly Chư Ác Thú: 
S3arvasattva-papa-prahana (skt) 
muội đưa chúng sanh xa rời ác đạo—A 
samadhi on a world free from all the evil 


Một loại tam 





destinies. 

Nhất Thiết Chúng Sanh Tinh Khí: 
Sarvasattvaujohari (skt)——Tinh chất của tất cả 
chúng sanh—Vitality of all beings (the 
quintessence or energy of all living beings). 
Nhất Thiết Chủng Diệu Tam Muội: Tam 
muội mang lại mọi công đức trang nghiêm—— 
The samadhi, which brings every kind of merIt 
for one”s adornmeII. 

Nhất Thiết Chủng Trí: See Nhất thiết 
chủng diệu tam muội ¡in Vietnamese-English 
Secfion. 

Nhất Thiết Chủng Thức: Thức thứ tám 
trong Bát Thức—The eighth consciousness of 
eight conscIousness. 


1818 


Nhất Thiết Chư Pháp: See Nhất thiết pháp 

1n Vietnamese-English Section. 

Nhất Thiết Chư Phật: Tất cả các Đức 

Phật—AlI Buddhas. 

Nhất Thiết Chư Phật Mười Phương Tam 

Thế: Tất cả các Đức Phật trong mười phương 

ba đời—Buddhas from ten directions from 

pasf, present and future. 

Nhất Thiết Giai Thành Phật: Mọi chúng 

sanh đều sẽ thành Phật vì ai cũng có sẵn Phật 

tánh—All beings become Buddhas, for all 

have the Buddha-nature and must ultimately 

become enlightened. 

Nhất Thiết Hữu: Sarvabhava (sk)—Tất cả 

vạn hữu—AII things or beIngs. 

Nhất Thiết Hữu Bộ: Sarvastivadah (skt). 

(A) Trường phái “I[hực Hữu” (người ta cho 
rằng La Hầu La chính là sơ tổ của trường 
phái nây). Trường phái nầy chủ trương 
vạn hữu đều là thực hữu. Nhất Thiết Hữu 
Bộ, vì bắt nguồn từ Thượng Tọa Bộ chánh 
truyền, xướng lên một bác nạn nghiêm 
khắc và thừa nhận rằng quá khứ và vị lai 
đều là thực hữu, bởi vì hiện tại có căn để 
của nó trong quá khứ và hậu quả của nó 
trong vị lai. Ngoài ra, phái nầy còn chủ 
trương rằng ba giai đoạn của thời gian 
phải hiện hữu tách rời nhau, vì những khái 
niệm về quá khứ và vị lai sẽ không xuất 
hiện trong chúng ta nếu không có những 
thực tại phân ly. Trong số các trường phái 
Phật Giáo dùng chữ Phạn thì Nhất Thiết 
Hữu Bộ gần với Thượng Tọa Bộ nhất. Với 
sự suy thoái của Thượng Tọa Bộ tại Ấn 
Độ thì trường phái Hữu Bộ phải đứng 
hàng đầu trong cuộc chiến với phái Đại 
Thừa Luận sư Thế Thân (Vasubandhu), 
người đã viết bộ A Tỳ Đàm Câu Xá Luận, 
là một gương mặt lớn trước khi ngã sang 
phái Đại Thừa dưới ảnh hưởng của người 
anh là Vô Trước (Asanga). Trường phái 
nầy phát triển mạnh tại Ấn Độ, trong các 
vùng Punjab và tỉnh biên giới phía bắc, 


nay là Pakistan, và hoàng đế Ca Ni Sắc 
Ca là một nhà bảo trợ lớn cho trường phái 
nầy (see Ca Ni Sắc Ca). Giống như trường 
phái Thượng Tọa Bộ, phái nầy không 
công nhận những quyền năng siêu nhiên 
mà Đại Chúng Bộ gán cho Đức Phật cùng 
các Bồ Tát. Họ tin rằng chư Thiên là 
những người có cuộc sống thần thánh, và 
ngay cả những người ngoại đạo cũng có 
thể có những quyển năng siêu nhiên. Họ 
tin là có thân trung ấm, một sự tỐn tại giữa 
đời nầy và đời tiếp theo. Họ cho rằng Bồ 
Tát và A La Hán cũng không thoát khỏi 
hậu quả của nghiệp trong quá khứ. Họ tin 
rằng không có một chất liệu trường cửu 
nào trong con người, dù rằng họ thừa nhận 
thực tại trường cửu của vạn pháp. Cũng 
như Thượng Tọa Bộ, họ tin vào sự đa 
nguyên của các yếu tố trong vũ trụ. Theo 
họ thì có 75 pháp, trong đó có 72 pháp 
hữu vị, có sanh có diệt, là những hợp thể: 
và ba pháp vô vi, không sinh không diệt, 
đó là hư không (akasa), đoạn diệt nhờ trí 
tuệ (pratisankhya-nirodha), và đoạn diệt 
không nhờ trí tuệ, mà do quá trình tự 
nhiên vì thiếu nhân duyên (apratisankhya- 
nirodha—The Realistic School (claimed 
Rahula was the founder) which asserted 
the realfy of all phenomena. The 
Sarvastivada School has 1fs origin In the 
orthodox Theravada School, ralses a 
rIgorous obJection and asserts that the pasf 
and the future are real, because the 
present has Its root in the past and 1fs 
consequence in the future. Besides, 1t 
holds that the three periods of time ought 
{O ©eXIst separately, because the notions of 
past and future would not occur In us 
without separate realiles. Among the 
Buddhist schools which adopted Sanskrit 
for ther literary medium, the 
Sarvastivadins come closest to the 
Sthaviravadins. With the decline of the 
Sthaviravadins In India this school bore 


(B) 


1819 


the brunt of the bat©e against the 
Mahayamists. Acarya Vasubandhu, the 
wrier of the Abhidharma-kosa, was a 
great champion of this school before he 
was converted to Mahayanism under the 
inluence of his brother Asanga. This 
school flourished 1n India in the PunJab 
and the North-West Frontier Province, 
now In Pakistan, and king Kanishka, in the 
first century A.D., was Ifs preat patron (see 
Ca Ni Sắc Ca ¡in Vietnamese-English 
Section) This school like the 
Sthaviravadins, denied the transcendent 
powers ascribed to the Buddha and the 
Bodhisattva by the Mahasanghikas. It was 
therr faith that holy life was possible for 
gøods and that even heretics could have 
supernatural powers. They believed 1n the 
anfara-bhava, 
between this le and the next. They 
mainfained that Bodhisattvas and Arhats 
were not free from the effects of past 
actions. They believed in the absence of 
any permanent substance 1n an individual 
(narratmya), though they admited the 
permanent reality of all things. Like the 
Sthaviravadins, the 
plurality of elements in the universe. 


an Interim  existence 


they believed ïn 
According to them, there were sevenfy- 
five clements, seventy-fwo of 
compounded  (samskrta) 
uncompounded (asamskrta), which were 
akasa or through 
knowledge (pratisankhya-nirodha), 
cessaton not through knowledge, but 


them 
and three 
Space,  cessatlon 


and 


throuph natural process of the absence of 


required conditions (apratisankhya- 
nirodha)—See Bảy Mươi Lăm Pháp Câu 
Xá Tông. 


Lịch sử và sự phát triển của Nhất Thiết 
Hữu Bộ—History and development of the 
Sarvastivada School: (Theo Giáo Sư 
Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết 


Học Phật Giáo—According to Prof. 


Ù 


2) 


3) 


Junjro Takakusu im the Essentials of 
Buddhist Philosophy). 

Sự có mặt của Nhất Thiết Hữu Bộ 
(Sarvastivada) có thể được nhận thấy 
trong lịch sử Ấn Độ, kéo dài từ cuộc kết 
tập kinh điển Phật Giáo dưới thời vua A 
Dục (khoảng năm 200 trước Tây Lịch) cho 
đến khi Nghĩa Tịnh du hành sang Ấn Độ 
(671-695 sau Tây Lịch). Trong tập Đối 
Biện (Katha-Vatthu) được soạn thảo dưới 
thời vua A Dục, Hữu Bộ hình như chiếm 
một địa vị vững chắc giữa những phần tử 
tranh biện. Cứ điểm chính của bộ phái nầy 
được giảng dạy trong tỉnh túy của nó và 
cuối cùng được khai triển thành một hệ 
thống hoàn toàn được gọi là Tỳ Bà Sa hay 
Phân Biệt Thuyết (Vaibhasika): The 
existence of this Sarvastivada School can 
be seen In Indian history from the time of 
the Buddhist Council held during Asoka”s 
reign (about 200 B.C.) down to the time of 
I-Tsing”s travel in India (671-695 A.D.). In 
the Kathavatthu Confroversy compiled In 
the time of King Asoka, Sarvastivada 
seems to have occupIed a strong position 
among the disputing parties. The principal 
seat of this school was in Kashmir where 
1{s docfrine was taupht In 1s purify and 1t 
was finally developed Into an elaborate 
system known as the Vatibhasika. 

Theo thời gian, một chi lưu khác của Phân 
Biệt Thuyết được thiết lập ở Kiện Đà La 
và hình như rất khác biệt với phái 
Kashmir trong một vài quan điểm: In time 
another branch of the Vaibhasika was 
established in Gandhara and 1t seems to 
have differed from that of Kashmir in Its 
OpInion to some extent. 

Một trường địa dư của bộ phái nầy rộng 
lớn hơn bất cứ một bộ phái nào khác, vì 
phổ biến khắp xứ Ấn Độ, đến cả vùng 
phía bắc là Persia, Trung Á, và tận miền 
nam là Sumatra, Java, Đông Dương và 
toàn thể Trung Hoa: The geographical 


Ấ) 


5) 


1820 


extent of this school was much greater (C) Khi phán xét từ những thảo luận ghi trong 


than that of. any other school as It was 
found in all India, its northern frontier, 
Persia, Central Aisa, and also to the south 
in Sumatra, Java, Cochin-China and all of 
China. 

Nhất Thiết Hữu Bộ liên hệ chặt chẽ với 
bộ phái chính truyền là Thượng Tọa Bộ. 
Nó tách khỏi bộ phái nầy lần đầu tiên có 
lẽ trước cuộc kết tập dưới thời vua A Dục. 
Cái ý niệm cho rằng tất cả các pháp đều 
hiện thực có thể ngược dòng từ thời đại 
của chính Đức Phật, bởi vì từ ngữ “Sabha- 
atthi” (tất cả đều hiện thực) được thấy 
ngay trong Tăng Chi Bộ Kinh: The 
Sarvastivada School was closely related to 
School, 
which It was first separated probably 
before the Council of King Asoka. The 
idea that all things exist may go back to 
the time of the Buddha himself, for the 
word “sabban-atthi (all things exIst) 1S 
found already in the Samyukta-nikaya. 
Bản văn A Tỳ Đạt Ma chính yếu của bộ 
phá nầy là Phát Trí Luận 
(Inanaprasthana) của Ca Đa Diễn Ni Tử 
(Katyayaniputra) cũng được gọi là Bát 
Kiền Độ Luận (Asta-Grantha), có lẽ được 
tập thành rất sớm, khoảng năm 200 trước 
Tây Lịch. Những tác phẩm phụ theo của 
bộ phái nầy mà người ta gọi là Lục Túc 
Luận, hình như là chú giải chuyên biệt về 
chủ để chứa đựng trong đó, vẫn còn được 
lưu truyền cho đến hôm nay: The principal 
Abhidharma text of this 
Katyayaniputra's Source of Knowledge 
(Jnana-prasthana), otherwise called Eight 
Books (Asfta-grantha), probably compiled 
as early as 200 B.C. The subsequent works 
of the school, also called the Six Padas 
(Six Legs), seem to have been a special 
exegesis (Vibhasa) on the subJect-matter 
contained 1n It. 


the orthodox Theravada from 


school was 


văn học Đại Tỳ Bà Sa Luận, điều vô cùng 
quan trọng hình như được đặt trên sự phân 
ly của ba thời và thực tại chính của mỗi 
thời. Tuy nhiên, thực tại chính của ba thời 
không có nghĩa là ba thời tự chúng thường 
hằng, cũng không có nghĩa là tất cả các 
pháp đều thực hữu trong quá khứ và vị lai, 
cũng như thực hữu trong hiện tại; nhưng 
không kéo dài từ thời gian nầy đến thời 
gian khác. Liên hệ với lý thuyết nầy có 
bốn luận chứng mà ngài Thế Thân đã 
trích dẫn từ nền văn học Luận Tạng— 
Judging from the discussions recorded in 
the Mahavibhasa lierature, great 
1mportfance seems to have been laid on the 
Separateness of the three periods of time 
and the reality of each. The reality of the 
three periods of time, however, does not 
mean that the three periods themselves 
are eternally extant, nor does 1t mean that 
time 1s a real substance. It means that all 
things or elementfs are real in the past and 
1n the future as they are in the present, but 
without enduring from one period to 
another. In connection with this theory, 
four areumenífs are quoted by Vasubandhu 
from the Exegetic Literature—See Tứ 
Luận Chứng. 


(D) Theo ngài Thế Thân (Vasubandhu) trong 


Bảy Tác Phẩm của Ngài Thế Thân, thuyết 
của Nhất Thiết Hữu Bộ không thấy có 
trong những giáo thuyết thuần túy của 
Phật giáo, mà là một tân thuyết của nền 
văn học Luận Tạng của học phái A Tỳ 
Đàm, chống lại Kinh Lượng Bộ là phái 
bám chặt vào những bài thuyết pháp của 
Phật và chủ trương rằng chỉ có hiện tại là 
hiện hữu—According to Vasubandhu in 
Seven Works of Vasubandhu, written by 
Stefan Anacker, the theory of 
Sarvastivada 1s not found in the genuine 
discourses of the Buddha, but ¡ít ¡is an 
innovaton of the Vibhasa (Exegetic) 


1821 


Literature of the Abhidharma School. The 
opinon of the Abhidharmikas 1s against 
the Sautrantic School which clings solely 
to the discourses of the Buddha and 
maintains that only presenf exIsfs. 


(E) Các trường phái của Nhất Thiết Hữu Bộ— 
Branches of the Sarvastivada: 

1) Nhất Thiết Căn Bản Bộ: 
Mulasvarvastivadah (sk). 

2 Ca Diếp Duy Bộ: Kasyapiyah or 
Suvarsakah. 

3) _ Pháp Mật Bộ: Dharmagupta. 

4 Di Sa Tắc Bộ: Mahisasakah or 
Mahisasikah. 

5) _ Phân Biệt Thuyết Bộ: Vibhajyavadinah. 

6) Đa Văn Bộ: Bà Thu Lâu Đa Bộ— 
Bahusrutiyah. 

Nhất Thiết Hữu Căn Bổn: 

Mulasarvastivadah (sk Một nhánh của 


trường phái Nhất Thiết Hữu Bộ cho rằng vạn 

hữu đều có thực hữu—A branch of the 

Sarvastivadin Sect which asserted the reality 

of thinøs. 

Nhất Thiết Hữu Tình: Tất cả chúng sanh 

hữu tình—All sentient beings. 

Nhất Thiết Hữu Tình Chúng Sanh: See 

Nhất thiết chúng sanh. 

Nhất Thiết Hữu Vi: Tất cả pháp hữu vi— 

All phenomena—The phenomenal (all that 1s 

prodcued by causative action—Everything that 

1s dynamic and not static). 

Nhất Thiết Không: Total Voidness. 

l) See Không. 

2) Để chứng ngộ Nhất Thiết Không, người ta 
phải ha bỏ ba sự chấp thủ —In order to 
realize Total Voidness, one must do away 
with the three atfachments—See Tam 
Chấp Thủ. 

Nhất Thiết Kinh: The Tripitaka—Đại Tạng 

Kinh—The whole of the Buddhist Canon. 

Nhất Thiết Nghĩa Thành: Sarvarthasiddha 

or Siddhartha (skt)—All wishes realized—Tên 


đặt cho Phật Thích Ca lúc Ngài mới đản 
sanh——Name of Sakyamunl at birth. 

Nhất Thiết Nhân Trung Tôn: Tất cả 
những bậc được loài người tôn kính nhất—The 
most honoured among men (Vairocana). 

Nhất Thiết Nhất Tâm Thức: All things are 
mind or mental. 

Nhất Thiết Như Lai: Sarvatathagata (skt)— 
Tất cả các Đức Phật —AII the Buddhas—All 
Tathagatas. 

Nhất Thiết Như Lai Bảo: Ngọc bảo châu 
của chư Như Lai (trong pháp giới Mạn Đà La, 
Liên hoa bên tay trái và bảo châu bên tay 
mặt)—The talismanic pearl of all Buddhas (on 
the Garbhadhatu mandala, lotus on the left 
hand and talismanic pearl on the right hand). 
Nhất Thiết Như Lai Chư Pháp Bổn 
Tánh Thanh Tịnh Liên Hoa Tam Muội: 
Liên Hoa Tam Muội của Phật Tỳ Lô Giá Na 
từ đó Phật A Di Đà được sanh ra. Như Lai 
thiển định, bản tánh của mọi hiện hữu đều 
thanh tịnh như Liên Hoa——A lotus samadhi of 
Vairocana from which Amitabha was born— 
The Tathagaa mediaton, that the 
fundamental nature of all exIstence 1s pure like 
the lotus. 

Nhất Thiết Như Lai Định: Thiển định cao 
nhất được các vị Bồ Tát tu tập—The highest 
samadhi practiced by bodhisattvas. 

Nhất Thiết Như Lai Kim Cang Thệ Giới: 
Lời thệ nguyện nguyên thủy của Như Lai như 
tiếng rống của sư tử, nguyện rằng tất cả chư 
chúng sanh rồi sẽ trở thành như Như Lai—The 
original oath of every Tathagata (with the roar 
of a lion, he declares that all creatures shall 
become as himself). 

Nhất Thiết Như Lai Nhãn Sắc Như Minh 
Chiếu Tam Ma Địa: Một loại tam muội của 
Phật Tỳ Lô Giá Na, trong đó ánh quang nhãn 
sắc của Như Lai chiếu khắp—A_ Vairocana- 
samadhi In which the lipht of the Tathagata- 
eye streams forth radiance. 


1822 


Nhất Thiết Như Lai Tâm Định Ấn: Dấu 
hiệu đạt được Phật quả— The sign of the 
assurance of atfaining Buddhahood. 

Nhất Thiết Như Lai Trí Ấn: Dấu hiệu trí 
tuệ của chư Phật—A sign of the wisdom of all 
Buddhas (a triaangle on a the 
Garbhadhatu group). 

Nhất Thiết Pháp: Sarvadharma (skt)—Tất 
cả các sự vật, sự hiện hữu—AlI things, laws, 
existence, or beings. 

Nhất Thiết Pháp Bất Sinh: Sarvadharma- 
anutpada (skt——Mọi vật đều không sanh—All 
things are unborn. 

Nhất Thiết Pháp Giới Quyết Định Trí 
Ân: Chân ngôn bảo chứng của Phật Tỳ Lô 
Giá Na, một biểu tượng qua đó mọi chúng 
sanh đều có thể đạt được trí huệ chắc chắn của 
Phật —The of 
Vairocana, the symbol through which all may 
aftain the sure Buddha-wisdom. , 

Nhất Thiết Pháp Giới Sinh Ấn: Một trong 
ba dấu hiệu của Mạn Đà La—One of the three 
siens of the mandala (the sign of producing all 
things or realms). 

Nhất Thiết Pháp Giới Tự Thân Biểu: Sự 
tự hiện thân của Phật The Buddha”s self- 
manifestation to all creation. 

Nhất Thiết Pháp Hữu Vi: Tất cả pháp sanh 
diệt—All phenomena—AIlI that 1s produced by 
causaftive action—Everything that 1s dynamic, 
not sfatIc. 

Nhất Thiết Pháp Không: Sarvadharma- 
sunyata (skt—Cái không của tất cả sự vật— 
The emptiness or unreality of all things. 

Nhất Thiết Pháp Không Vô Sinh Vô Nhị 
Vô Tự Tính Tướng: Sarvadharmanam- 
sunyafa-anutpada-advaya-nihsvabhava- 
lakshana (skÐ—Khía cạnh hiện hữu trong đó 
tất cả các sự vật được xem là không, không 
được sinh ra, không phải hai, và không có tự 
tính —The aspect of existence In which all 
things are to be regarded as empty, unborn, 
non-dual, and without self-substance. 


lotus ¡in 


tue word of. assurance 


Nhất Thiết Pháp Vô Ngã: Sarvadharma- 
niratmanah (skt)—Tất cả các sự vật đều không 
có tự ngã—AIl things are egoless. 

Nhất Thiết Phật Hội: The assembly of all 
Buddhas. There are two kinds: 

1) Thai Tạng giới: Garbhadhatu. 

2) Kim Cang giới: Vajradhatu. 

Nhất Thiết Phật Tâm Ân: Trikona (skt)— 
Dấu hiệu trên ngực Như Lai (Phật Tỳ Lô Giá 
Na). Dấu hiệu về tâm (tam giác lửa trên bông 
sen trắng, màu trắng tinh biểu tượng cho trí 
huệ, đỉnh tam giác chỉ xuống chỉ sức mạnh đốt 
cháy dục vọng và cám dỗ)—The sign on a 
Buddha”s breast (on Vairocana)—The sign of 
Buddha-mind (a triansgle of flames above a 
white lotus, pure white color representing 
wIsdom, pointng downwards to 1ndicate poWwer 
over or burn up all passions, opposition, 
tempftations)—The sign of omniscIence. 

Nhất Thiết Phổ Môn Thân: Vị trải thân ra 
khắp bốn pháp giới—The one who completely 
fills the four realms (Dharmadhatu). 

Nhất Thiết Thí: Sarvada (sk)—Toàn trí— 
All-bestowing—One who who gIves his all. 
Nhất Thiết Trí: Sarvajnana (sk)—Buddha- 
wisdom——Perfect knowledge—OmnIsclence—— 
All-knowing. 

Nhất Thiết Trí Địa: Nơi mà chư Bồ Tát đạt 
được Phật trí —The state or place for Perfect 
knowledge or Buddha-wisdom. 

Nhất Thiết Trí Huệ Giả: The all-wise one 
(Vairocana). 

Nhất Thiết Trí Tâm: The Buddha's wisdom 
mind. 

Nhất Thiết Trí Thiên: Sarvajnadeva (skt)— 
The deva of universal wisdom. 

Nhất Thiết Trí Trí: Trí tuệ của chư Phật (bổ 
để, toàn giác và thanh tịnh)—The wisdom of 
all wisdom—Buddha”s wisdom (bodhi, perfect 
enliphtenment and purity). 

Nhất Thiết Vạn: All things. 








1823 


Nhất Thiết Vạn Pháp: All things—See Nhứt Thừa: Ekayana (sk)—One Vehicle or 


Nhất Thiết Pháp. 

Nhất Thiết Vật: All things. 

Nhất Thiết Vô Chướng Ngại: Hoàn toàn 
thoát khỏi mọi chướng ngại—Absolutely free 
Or unhindered-—lllimitable——Universal. 

Nhất Thiết Vô Chướng Pháp Ấn Minh: 
Một dấu hiệu để vượt thắng chướng ngại—A 
sign for overcoming all hindrances (by making 
the sign of a sword throuegh lifting both hands, 
palms outward and thumbs Joined, saying Hail 
! Bhagavat ! Bhagavatsvaha !). 

Nhất Thiết Vô Ngại: Hoàn toàn thoát khỏi 


mọi chướng ngạ—Absolutely free or 
unhindered. 
Nhất Thiết XứỨ: Samana (skUÙ— 


Everywhere——Universal dhyana. 

Nhất Thiết Xứ Vô Bất Tương Ưng Chân 

Ngôn: Chân ngôn tương ưng khắp nơi nơi— 

The “true word” that responds everywhere. 

Nhất Thời: 

1l) Một thuở nọ —-Thus I have heard—A 
Session of expounding a sutra. 

2) Provisional—Temporary. 

Nhất Thốn Quang Âm Nhất Thốn Kim: 

Thời giờ là tiền bạc—Time is money. 

Nhất Thủy Tứ Kiến: Chúng sanh nhìn nước 

qua 4 cách —The same water may be viewed 

1n four WayS: 

1) Cõi trời nhìn nước như đất bảo thạch: 
Devas see It as bejewelled land. 

2) Người nhìn nước như nước: Men see It as 
WaT. 

3) Ngạ quỷ nhìn nước như máu mủ: Hungry 
ghosfs see 1f as pus and blood. 

4) Cá nhìn nước như một nơi để sống: Fish 
sees water as a place to live in. 

Nhất Thuyết Bộ: Ekavyavaharika (skU— 

Trường phái Tiểu thừa cho rằng vạn hữu giả 

định chứ không có thực thể——Hinayana school 

(nominalistic) which considered things as 

nominal without underlying reality. 








Vehicle of Oneness. 


I1) Nhứt Phật thừa: Đại Thừa và Nhất Thừa 
được dùng đồng nghĩa với nhau trong tất 
cả kinh điển Đại Thừa. Cái ý niệm xem 
giáo lý của Đức Phật là một phương tiện 
chuyên chở đã nảy ra từ ý niệm vượt thoát 
qua dòng luân hồi sanh tử để đạt đến bến 
bờ Niết Bàn bên kia. Trong Kinh Lăng 
Già, khi Mahamati hỏi Đức Phật tại sao 
Ngài lại thuyết giảng Nhất Thừa, Đức 
Phật nói: “Không có cái chân lý đại tịch 
diệt nào được đạt bởi hàng Thanh Văn 
hay Duyên Giác do tự chính họ; do đó, Ta 
không thuyết giảng cho họ về Thừa của 
nhất thể. Sự giải thoát của họ chỉ có thể 
được hình thành nhờ sự dẫn dắt, khai thị, 
dạy dỗ và điều khiển của Như Lai; sự giải 
thoát ấy không xãy ra do một mình họ. Họ 
chưa thể tự làm cho họ thoát khỏi sự trở 
ngại của tri thức và sự vận hành của tập 
khí; họ chưa thể chứng cái chân lý rằng 
không có tự tính trong mọi sự vật, cũng 
chưa đạt đến cái chết biến hóa không thể 
quan niệm được (bất khả tư nghì biến dị 
tử). Vì lý do nầy nên Ta chỉ thuyết giảng 
Nhất Thừa cho hàng Thanh Văn, khi cái 
tập khí tệ hại của họ được tẩy sạch, khi họ 
thấy suốt bản chất của tất cả các sự vật 
vốn không có tự tính, và khi họ giác tính 
khỏi cái kết quả gây mê đắm của tam ma 
địa phát xuất từ tập khí tệ hại, thì họ vượt 
khỏi trạng thái của các vô lậu. Kho họ 
tỉnh giác như thế, họ sẽ tự cung cấp cho 
mình những thức ăn tinh thần trên cùng 
một bình diện vượt khỏi trạng thái của các 
vô lậu mà bấy lâu nay họ vẫn trụ ở 
đấy —One Yana-The Vehicle of 
oneness—The one Buddha-Yana—The 
One Vehicle. Mahayana and Ekayana are 
used synonymously In all the Mahayana 
texts. The Idea of considering the 
Buddha”s teaching as an Instrument of 
conveyance was doubtless suggested by 


2) 


1824 


that of crossing the stream of Samsara and 
reaching the other side of Nirvana. In the 
Lankavatara Sutra, when Mahamati asked 
the Buddha the reason why He did not 
speak of the Vehicle of Oneness, the 
Buddha “There truth: of 
Parinirvana to be realized by the Sravakas 
and Pratyeka-buddhas all by themselves; 
therefore, I[ do not preach them the 
Vehicle of Oneness. Their emancIpation 1s 
made possible only by means of the 
Tathagataˆ”s guidance, discretion, 
discipline, and direction; 1t does not take 
place by them alone. They have not yet 
made themselves free from the hindrance 
of knowledge (jneyavarana) and the 
working of memory; they have not yet 
realized the truth that there 1s no self- 
substance In anything, nor have they 
affained the Iinconceivable transformation- 
death (acintyaparinamacyutI). For these 
reasons I do not preach the Vehicle of 
Oneness. I will only preach the Ekayana 
to the Sravakas when therr evil habit of 
memory 1s all purgated, when they have 
an Insieght Into the nature of all things that 
have no self-substance, and when they are 
awakened from the intoxicating result of 
Samadhi which comes from the evil habit 
of memory, they rise from the sfate of 
non-outflowinss. When they are thus 
awakened, they will supply themselves 
with al the moral provisions on a plane 
which surpasses the 
outflowinss where they have hitherto 
remained.” 

Đức Phật thường được so sánh với một đại 
lương y có thể chữa lành mọi thứ bệnh 
bằng cách chữa trị tỉnh diệu. Theo y học, 
cũng cùng một nguyên tắc độc nhất, 
nhưng ở trong tay của một bác sĩ giàu kinh 
nghiệm thì có nhiềusự áp dụng khác nhau. 
Giáo lý của Đức Phật không thay đổi theo 
thời gian và không gian, có một sự ứng 


said: 1S ñO 


state of. non- 


3) 


dụng phổ quát; nhưng vì người thọ nhận 
khác nhau về tâm tính, học tập và di 
truyền nên họ hiểu giáo lý theo những 
cách khác nhau và nhờ đó mà mỗi người 
được chữa lành căn bệnh tinh thần riêng 
của mình. Đây là một nguyên lý có thể áp 
dụng một cách phổ quát và vô cùng, được 
gọi là “Nhất Thừa,” hay “Đại Thừa.” 
Trong Kinh Lăng Già, Đức Phật dạy: 
“Giáo lý của Ta không bị phân chia, nó 
vẫn luôn luôn là một và vẫn là nó, nhưng 
do bởi các ham muốn và khả năng của 
chúng sanh vốn khác nhau đến vô cùng, 
nên cũng có thể biến đổi đến vô cùng. Chỉ 
có một Thừa mà thôi, và Bát Chánh Đạo 
luôn nhắc nhở.”—The Buddha ¡is often 
compared to a great physiclan who can 
cure every sort of illness by skilful 
treatment. As far 
medicine goes, there is Just one principle 
which, however, 
experienced doctor finds a varlety of 
applications. The Teaching of the Buddha 
does not vary In time and space, 1t has a 
universal application; but as its recIpients 
difer im disposiion and traiming and 
heredity they variously understand it and 
are thereby cured each of his own spiritual 
1llness. This one principle universally and 
imnfinmtely applicable is known as “One 
Vehicle” or “Great Vehicle.” In the 
Lankavatara Sutra, the Buddha taught: 
“My teaching is not divided, 1t remains 
always one and the same, but because of 
the desires and faculties of beings that are 
infiniely varied, it 1s capable also of 
mnfinte varlaton. There is One Vehicle 
only, and refreshing is the Eightfold Path 
of Righteousness.” 

Ngoài Nhất Thừa, Nhị Thừa, các kinh 
điển Đại Thừa còn nói đến Tam Thừa, 
gồm Thanh Văn, Duyên Giác, và Bồ Tát. 
Tuy nhiên, chúng ta phải nhớ rằng Nhất 
Thừa kỳ thật chẳng dính dáng gì đến số 


as the scilence of 


in the hands of an 


4) 


5) 


1825 


` 


“Thừa,” vì “Eka” có nghĩa là “một,” và 
trong trường hợp nầy nó có nghĩa là “Nhất 
Thể,” và “Ekayana” chỉ cái học thuyết 
dạy về sự nhất thể của các sự vật, qua đó 
tất cả chúng sanh kể cả Tiểu Thừa hay 
Đại Thừa đều được cứu khỏi sự ràng buộc 
của hiện hữu—Besides this Ekayana and 
Dviyana, the Mahayana sutras genrally 
speaks of Triyana, which consisfs of the 
Sravakayana, Pratyeka-buddha-yana, and 
Bodhisattvayana. But we must remember 
that the Ekayana has really nothing to do 
with the number of yanas though “eka” 
means “one.” Eka In this case rather 
means “oneness,” and “Ekayana” 1s the 
designation of the doctrine teaching the 
transcendenfal oneness of things, by which 
all beings Iincluding the Hinayanists and 
Mahayanists are saved from the bondage 
Of exIstence. 

Trong Kinh Lăng Già, Đức Phật nói: “Ta 
thuyết giảng Tam Thừa, Nhị Thừa, Nhất 
Thừa và Vô Thừa, nhưng tất cả các thừa 
ấy đều nhằm cho phàm phu, kẻ sơ trí, và 
cho những kẻ mê đắm trong sự thọ hưởng 
sự tịch tịnh. Cánh cửa của chân lý tối hậu 
thì vượt khỏi cái nhị biên của tri thức. Hễ 
khi nào tâm còn sinh khởi thì những thừa 
nầy không thể nào bỏ đi được. Khi tâm 
kinh nghiệm sự đột biến thì sẽ không có 
xe mà cũng không có người lái xe.”—In 
the Lankavatara Sutra, the Buddha said: “I 
preach the Triple Vehicle, the (One 
Vehicle, and NÑo-Vehicle, but they are all 
meant for the Ignorant, the litle witted, 
and for the wise who are addicted to the 
enjoyment of quietude. The gate of the 
ulimate truth ¡1s beyond the dualism of 
cognition. As long as mind evolves, these 
vehicles canot be done away with; when If 
experlences a revulsion (paravritti), there 
1s neither vehicle nor drIver. 

Cách để thể chứng con đường của Nhất 
Thừa là hiểu rằng quá trình của nhận thức 


là do bởi phân biệt; khi sự phân biệt nầy 
không còn xãy ra nữa, và khi người ta trú 
trong cái như như của các sự vật thì có sự 
thể chứng cái Nhất Thừa của Nhất Thể. 
Thừa nầy chưa được ai thể chứng bao giờ, 
chưa được thể chứng bởi hàng Thanh Văn, 
Duyên Giác, hay Bà La Môn, ngoại trừ 
chính Đức Phật —The way to realize the 
path of the Ekayana 1s to understand that 
the process of perception 1s due to 
discrimination; when this điscrimination no 
longer takes place, and when one abides 
in the suchness of thinøs, there is the 
realizatdon of the Vehicle of Oneness. 
This Vehicle has never been realized by 
anybody, not by the Sravakas, not by the 
Pratyeka-buddhas, nor by the Brahmans, 
except by the Buddha himself. 

Nhất Thừa Bồ Đề: Nhất thừa giác ngộ— 

The One-Vehicle enlightenmen. 

Nhất Thừa Chỉ Bảo: See Nhứt Thừa Chỉ 

Bảo. 

Nhất Thừa Cứu Cánh Giáo: Nhất thừa 

viên giáo được tìm thấy trong Kinh Pháp 

Hoa—The One vehicle In 1s final teaching, as 

found in the Lotus Sutra. 

Nhất Thừa Diệu Điển: Toàn thiện Đại thừa 

quyết đoán chỉ một con đường cứu độ trong 

Kính Liên Hoa—The Perfect Mahayana which 

declares one way of salvaton—The Lotus 

Sutra. 

Nhất Thừa Gia: The one-vehicle family or 

SeCt. 

Nhất Thừa Hiển Tánh Giáo: One of the 

fñive divisions of the Avatamsaka School. 

Nhất Thừa Kinh: See Nhất Thừa Diệu điển. 

Nhất Thừa Pháp Môn: The one-vehicle 

method as revealed In the Lotus Sutra. 

Nhất Thừa Phật: The one Buddha-Yana 

Nhất Thừa Viên Tông: Lotus school of the 

perfect teaching (One Vehicle—Thiên Thai 

Tông). 








1826 


Nhất Thức: Tông Thành Thực cho rằng vạn 
hữu duy tâm—-The Satyasiddhi Sect 
considered that all things are Just one mind. 
Nhất Thực: The one reality (bhutatathata)— 
See Nhứt Thực. 

Nhất Thực Cảnh Giới: Cảnh giới chân như 
bất biến và vượt trên mọi phân biệt. Phật tánh 
là phi vật chất và là đồng nhất của chư pháp— 
The state or realm of bhutatathata (reality) 
which is above all differentiation, immutable. 
ItUs the Buddha-nature or the immateriality and 
unty of all thimngs—The realizaion of 
spirituality of all things—Như Lai pháp thân 
(The Tathagata-dharmakaya). 

Nhất Thực Thừa: The one method of 
salvation. 

Nhất Thực Tướng: See Nhất Thật Cảnh 
Giới, and Nhứt Thực Tướng. 

Nhất Thực Viên Thừa: The Tathagata's 
perfect vehicle. 

Nhất Thực Viên Tông: The one real and 
perfect school. 

Nhất Thực Vô Tướng: 








l) The one reality being mmdivisible 1s apart 
from all transient (or empty) forms— 
Formless——Invisible. 

2) The ¡invisible—The one realty being 


Iindivisible 1s aprt from all transient forms, 
and therfore styled the formless. 
Nhất Tiển Đạo: Đường tên bay—An arrow's 
flight. 
Nhất Tiếu: A smile. 
Nhất Tiểu Kiếp: A small kalpa—Thời kỳ 
phát triển và hoại diệt của vũ trụ—A period of 
the growth and decay of a universe—See Nhất 
Tăng Nhất Giảm. 
Nhất Tọa Thực: Mỗi ngày chỉ ăn một buổi 
trước ngọ—One meal a day, taken before 
noon. 
Nhất Trần: A grain of dust—Một hạt bụi— 
An atom—A particle. 


Nhất Trần Pháp Giới: Cả pháp giới trong 
một nguyên tử, cả vũ trụ trong nhất trần—The 
whole In an atom, a universe 1n a grain of 
dust—Nhất trần là một vi vũ trụ của toàn vũ 
trụ—One graIn of dust 1s a microcosmo of the 
universe whole. 

Nhất Trí: Cùng nhau đồng ý——Unanimous— 
In chorus. 

Nhất Trì: To adhere to one Buddha and one 
Sutra. 

Nhất Trung Nhất Thiết Trung: See Nhứt 
trung nhứt thiết trung. 

Nhất Túc Giác: Overnight Enlightenment— 
Một ngày nọ sư Huyễn Giác đi thăm Lục Tổ 
Huệ Năng. Lần đầu tiên gặp Tổ, sư tay cầm 
tích trượng vai mang bình bát đi nhiễu Tổ ba 
vòng, đoạn đứng thẳng. Tổ thấy thế bèn nói, 
“Phàm sa môn có đủ ba ngàn uy nghi tấm 
muôn tế hạnh. Đại Đức người phương nào đến 
mà sanh đại ngã mạn như vậy?” Huyền Giác 
thưa, “Sanh tử là việc lớn, vô thường qua 
nhanh quá.” Tổ bảo, “Sao không ngay nơi đó 
thể nhận lấy vô sanh, liễu chẳng mau ư?” 
Huyền Giác thưa: “Thể tức vô sanh, liễu vốn 
không mau.” Tổ khen, “Đúng thế! Đúng thế!” 
Lúc đó đại chúng nghe nói đều ngạc nhiên. Sư 
bèn đầy đủ oai nghỉ lễ tạ tổ. Chốc lát sau sư 
xin cáo từ. Tổ bảo, “Trở về quá nhanh!” 
Huyền Giác thưa, “Vốn tự không động thì đâu 
có nhanh.” Tổ bảo, “cái gì biết không động?” 
Huyền Giác thưa, “Ngài tự phân biệt.” Tổ bảo, 
“Ngươi được ý vô sanh rất sâu.” Huyền Giác 
thưa, “Vô sanh mà có ý sao?” Tổ bảo, “Không 
ý, cái gì biết phân biệt?” Huyễn Giác thưa, 
“Phân biệt cũng không phải ý.” Tổ khen, 
“Lành thay! Lành thay!” Sư ở lại Tào Khê một 
đêm để hỏi thêm đạo lý. Sáng hôm sau sư trở 
về Ôn Giang, nơi mà chúng đệ tử đang chờ 
ông để học đạo. Thời nhơn từ đó gọi sư là 
“Nhất Túc Giác” hay một đêm giác ngộ—One 
day Hsuan-Chieh went to Cao-XI to visit the 
Sixth Patriarch. Upon his first meeting with 
Hui Neng, Hsuan-Chieh struck his staff on the 
ground and circled the Sixth Patriarch three 








1827 


tmes, then stood there upright. The Sixth 
Patrlarch said, “This monk possesses the three 
thousand noble characteristics and the eighty 
Oh monkl Where 
have you come from? How have you attained 
such self-possession?” Hsuan-Chieh replied, 
“The great matter of birth and death does not 
tarry.” The Sixth Patriarch said, '“Then why not 
embody what 1s not born and attain what 1s not 
hurried?” Hsuan-Chích said, “What 1s 
embodied 1s not subJect to bírnth. What 1s 
afttained ¡1s fundamentally unmoving.” The 
Sixth Patriarch said, “Just so! Just so!” Ủpon 
hearing these words, everyone among the 
congregation of monks was astounded. Hsuan- 
Chieh then formally pald his respect to the 
Sixth Patriarch. He then advised that he was 
1immediately departing. The Sixth Patriarch 
said, “Don”t go so quickly!'” Hsuan-Chiịeh said, 
“Fundamentally there is nothing moving. So 
how can something be too quick?” The Sixth 
Patriarch said, “How can one knows there”s no 
Hsuan-Chich  said, “The 
distinction 1s completely of the master”s own 
making.” The Sixth Patriarch said, “You have 
fully attained the meaning of what 1s unborn.” 
Hsuan-Chieh said, “So, does what is unborn 
have a meaning?” The Sixth Patriarch said, 
“Who makes a distinction about whether there 
1s a meaning or not?” Hsuan-Chieh said, 
“Distnctions are meaningless” The Sixth 
Patriarch shouted, “Excellent! Excellent! NÑNow, 
Just stay here a single night!” Thus people 
referred to Hsuan-Chich as the “Overnight 
Guest.” The next day Hsuan-Chieh descended 
the mountainand returned to Wen-Chou, where 
Zen students gathered to study with him. 

Nhất Tự: One word. 

Nhất Tự Kim Luân Đảnh Pháp: The one 
word golden wheel magical method (Chân 
ngôn). 

Nhất Tự Kim Luân Phật Đẳnh Pháp: 
See Nhất Tự Kim Luân Đảnh Pháp. 


thousand fñne attributes. 


movement?” 


Nhất Tự Tam Lễ: Mỗi chữ viết về Phật 
pháp đều phải lễ bái Tam Bảo—lIn writing 
Buddhist scriptures, at each writing thrice to 
pay homage to the Triratna. 

Nhất Tự Thiền: A cryptic single-word reply 
{fO a questlon, requrring medifaton for IfS 
apprehension. It is Zen or Ch°an method. 


Nhất Tự Văn Thù: The single-word 
ManJusr1. 
Nhất Tức: Một hơi thở—A breath 


(inspiration-expiration). 

Nhất Tức Bán Bộ: Một hơi thở đi nửa 
bước—Half a step at a breathing on arising 
from meditation. 

Nhất Tức Nhất Thiết, Nhất Thiết Tức 
Nhất: Một là tất cả, tất cả là một —One is all 
and all is one (the essential unity of all things). 
Nhất Tướng: Laksana (sk) One aspect— 
The unique form—The one mínd ¡in all 
things—Common mind In all beings. 

Nhất Tướng Pháp Môn: The unitary or 
monistic method where all is seen as a unity. 
Nhất Tướng Tam Muội (chân như tam 
muội): A sammadhi for realizing that the 
nature of all Buddhas 1s the same. 

Nhất Tướng Tam Muội Nhất Hạnh Tam 
Muội: The Samadhi of One Mark and the 
Samadhi of One Conduct—Theo Kinh Pháp 
Bảo Đàn, Phẩm thứ Mười, Lục Tổ nhắn với tứ 
chúng rằng —According to the Dharma Jewel 
Platform Sutra, Chapter Tenth, the Sixth 
Patriarch told the assembly: “Các thiện tri 
thức! Các ông mỗi người nên tịnh tâm lắng 
nghe tôi nói pháp, nếu muốn thành tựu chủng 
trí phải đạt được nhất tướng tam muội và nhất 
hạnh tam muội. Nếu ở tất cả chỗ mà không trụ 
tướng, ở trong tướng kia, không sanh yêu ghét, 
cũng không thủ xả, chẳng nghĩ các việc lợi ích 
thành hoại, vân vân, an nhàn điểm tịnh, hư 
dung đạm bạc, đây gọi là nhất tướng tam 
muội. Nếu ở tất cả chỗ đi đứng nằm ngồi 
thuần một trực tâm, không động đạo tràng, 


1828 


chơn thành Tịnh độ, đây gọi là nhất hạnh tam 
muội. Nếu người đủ hai tam muội nầy như đất 
đã có chứa hạt giống, nuôi dưỡng lớn lên, 
thành thục được hạt kia, nhất tướng nhất hạnh 
cũng lại như thế. Nay tôi nói pháp ví như khi 
mưa ướt khắp cả quả đất, Phật tánh của các 
ông ví như hạt giống gặp được sự thấm ướt nầy 
thảy đều phát sanh, nương lời chỉ dạy của tôi, 
quyết định được Bồ Đề, y theo hạnh của tôi, 
quyết định chứng được diệu quả, hãy nghe tôi 
nói kệ: 
“Đất tâm chứa hạt giống, 

Mưa rưới thảy nẩy mầm, 

Đốn ngộ hoa tình rồi, 

Quả Bồ Đề tự thành.” 
The Master added, “All of you Good Knowing 
Advisors should pur1fy your minds and listen to 
my explanation of the Dharma. If you wish to 
realize all knowledge, you must understand 
the Samadhi of one Mark and the Samadhi of 
One Conduct. If you do not dwell in marks 
anywhere and do not give rise to hate and 
love, do not grasp or reject and do not 
calculate  advantage disadvantage, 
production and destruction while in the midst 
of marks, but Iinstead, remain tranquil, calm 
and yielding, then you wIll have achieved the 
Samadhi of One Mark. In all places, whether 
walking, standing, siting or lying down, tfo 
mainftain a straight and uniform mind, to attain 
the unmoving Bodhimandala and the true 
realization of the Pure Land. That 1s called the 
Samadhi of One Conduct. One who perfecfs 
the two samadhis 1s like earth in which seeds 
are planted; buried In the ground, they are 
nourished and øgrow, ripening and bearing fruit. 
The One Mark and One Conduct are Just like 
that. Now, I speak the Dharma, which 1s like 
the falling of the timely rain, moistening the 
great carth. Your Buddha-nature 1s like the 
seeds, which receiving moisture, will sprout 
and grow. Those who receIve my teaching wIll 
surely obtain Bodhi and those who practice my 


Or 


conduct certainly certify to the wonderful fruit. 
Listen to my verse” 

The mind-ground confains every seeds; 

Under the universal rain they all sprout 

Flower and feeling-Sudden 

Enliphtenment 

The Bodhi-fruit accomplishes 1fself.” 
Nhất Tướng Trí: The wisdom that all ¡s 
bhutatathata and a unity. 
Nhất Tướng Vô Tướng: One-ness means 
none-ness (there 1s no dIversIty). 
Nhất Vãng: See Nhứt vãng. 
Nhất Vật Bất Tương Lai (Zen): Empty- 
handed—Nothingness—Not a thing to bring or 
Carry aWay. 
Nhất Vi Trần: The smallest particle—An 
afom——A microcosm of the unIverse. 
Nhất Vị: One flavour——The same flavour. 
Nhất Vô Ngại Đạo: Meditation on the one 
way without barrier (the end of reincarnations 
1n nirvana). 
Nhất Vũ: A rain—A lesson or teaching from 
the Buddha. 
Nhất Xiển Đề: Icchantika or Atyantika 
(sk)—Đoạn thiện căn giả, người không có ý 
hướng giác ngộ Phật, kẻ thù của thiện pháp. 
Người cắt đứt mọi thiện căn. Nhất Xiển Đề là 
hạng người cùng hung cực ác, mất hết tất cả 
các căn lành, không thể nào giáo hóa khiến 
cho họ tu hành chi được hết. Tuy nhiên, Nhất 
Xiển Để cũng áp dụng cho Bồ Tát nguyện 
không thành Phật cho đến khi nào tất cả chúng 
sanh đều được cứu độ. Trong Kinh Lăng Già, 
Đức Phật nhắc Mahamati: “Này Mahamau, vị 
Bồ Tát nhất xiển để biết rằng tất cả sự vật đều 
ở trong Niết Bàn từ lúc khởi thỉ, nên vẫn giữ 
mãi không nhập Niết Bàn- One without 
desire for Buddha-enlightenment, or unable to 
become Buddha—An unbeliever (unbelief or 
abandoned character)—An cenemy of the 
good—One who cuts off his roots of goodness. 
The Atyantika are people who are extremely 
evil and wicked, having lost all senses of 








1829 


gøoodness. Ït 1s Impossible to change, transform, 
or influence them to take a cultivated path. 
However, this also applied to a Bodhisattva 
who has made his vow not to become a 
Buddha unti all beings are saved. In the 
Lankavatara Sutra, he Buddha reminded 
Mahamati: “Oh Mahamati, the Bodhisattva- 
Icchantka knowing that all things are 1n 
Nưrvana from the beginning refrains forever 
from enftering into Nirvana.” 
** For more information, please see Vô Chủng 
Xiển Đề. 
Nhật: 
l1) Ngày: Surya (skÐ——The sun—Day. 
2) Nước Nhật: Japan. 
Nhật Bản: Nước Nhật, nơi mà Phật giáo đã 
được truyển sang từ Cao Ly vào thế kỷ thứ 
sáu, và từ Trung Hoa vào thế kỷ thứ bảy— 
Japan. Buddhism was Introduced there from 
Korea in the sixth century, and in the seventh 
century from China. 
Nhật Chúng: Surya-Vamsa (skt)——Một trong 
năm họ của dòng Thích Ca. Tương truyền tổ 
tiên của dòng họ Thích Ca được sanh ra bởi 
mặt trời từ trong cây mía hai nhánh —One of 
the five surnames of Sakyamunl, sun-seed or 
lineage, his first ancestors having been 
produced by the sun from “two stalks of sugar- 
cane.” 
Nhật Chúng Thiện Sanh: Suryavamsa 
(skÐ——An anclent king of Potala and ancestor 
of the Sakya line 
và là tổ tiên của dòng Thích Ca. 
Nhật Cung: Cung điện mặt trời, nơi trú ngụ 
của Nhật Thiên Tử The sun-palace, the 
abode of the sun ruler. 
Nhật Diện Phật: Nhật Diện Phật với thọ 
mạng là 1.800 năm, ngược lại với Nguyệt 
Diện Phật mà thọ mạng chỉ có một ngày một 
đêm—The “Sun-Face” Buddha, whose lHIfe 1s 
1.800 years, in contrast with the “Moon-Face” 
Buddha, whose life 1s only a day and a nipht. 





Vị vua thời cổ của Potala 


Nhật Diệu: Mặt trời, một trong cửu diệu, 
thuộc đoàn tùy tùng của Nhật Thiên, đông độ 
của Thai Tạng Giới—The sun, one of the nine 
luminaries; one of the retinue of the sun ruler 
shown 1n the Eastern part of Garbhadhatu 
group driving three horses—See Cửu Diệu. 

Nhật Dụng: Daily use—Daily expenses. 

Nhật Giới Đàn: The altar of the law. 

Nhật Ký: Journal—Diary. 

Nhật Liên: Nichiren (Jap)—Còn gọi là Tân 

Liên Hoa Tông, một tông phái của Phật Giáo 

Nhật Bản do ngài Nhật Liên sáng lập. Các tín 

đồ phái Nhật Liên sùng mộ tụng “Nam Mô 

Diệu Pháp Liên Hoa Kinh” hòa nhịp với tiếng 

trống mạnh mẽ của họ—Also called New 

Lotus School, a branch of Japanese Buddhism 

founded by Nichiren (1222-1282). Nichiren 

believers devotedly recIte “Namo Wonderful 

Sutra” the vigorous 

accompaniment of their own drum-beating. 

I1) Sư Tổ của phái Nhật Liên vào khoảng 
năm 1222 sau Tây Lịch. Nhật Liên là con 
của một ngư phủ ở Kominato, Awa, miễn 
nam duyên hải Nhật Bản. Năm 15 tuổi, sư 
xuất gia và được gởi đến Thanh Từng, một 
ngôi già lam gần nhà để làm tiểu. Thắc 
mắc sớm nhất của sư là: “Thế nào là sự 
thật mà Đức Phật đã giảng dạy?” Tuy 
nhiên, không được giải thích thỏa đáng ở 
đây, sư đến Kiếm Thương và sau đó đến 
học đạo tại núi Tỷ Duệ. Mười năm tu tập 
tại núi nầy đã gây cho sư một niềm xác tín 
rằng chỉ có sự phục hoạt của triết lý 
Thiên Thai mới là con đường ngắn nhất 
bước tới Đạo. Tuy nhiên, sau đó vì bất 
đồng quan điểm với với các sư Từ Giác và 
Trí Chứng về tín ngưỡng Di Đà, nên năm 
1253 sư bỏ trở về chùa cũ ở Kiyozumi. Ở 
đây sư để xướng học thuyết mới, Nhật 
Liên Tông, cho rằng chỉ có Pháp Hoa mới 
duy nhất cứu độ chúng sanh khỏi thời đại 
suy đổi thời bấy giờ. Nhật Liên tin rằng 
thực chất học thuyết của Phật đã được 
chứa đựng trong Kinh Diệu Pháp Liên 


Dharma  Lotus tO 


1830 


Hoa, nên chỉ có luật chứa đựng trong kinh 
ấy mới có thể dẫn đến sự giải thoát. Điều 
chủ yếu của thông điệp nầy, theo Nhật 
Liên, đã được tóm gọn trong nhan để của 
Kinh. Do đó ông bày ra cách niệm nhhan 
để của kinh nầy. Pháp thức chủ yếu là đọc 
tụng “Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa 
Kinh.” Đó là niệm Pháp (Dharma-smrti) 
chứ không phải niệm Phật (Buddha-smrti) 
như là trong tụng niệm của Di Đà Giáo. 
Pháp là lý tưởng được thể hiện bởi Đức 
Phật bản hữu. Tất cả chúng sanh đều được 
cứu độ do xưng tụng nơi Diệu Pháp Liên 
Hoa, và ông tuyên bố chỉ có Pháp Hoa là 
thông điệp duy nhất sau cùng chân thật 
của Đức Phật mà thôi—The Japanese 
of the Nichiren Sect. Nichiren 
was born in around 1222 A.D., the son of a 
of Kominato, Awa, the 
southeastern coast of Japan. He left home 
at fifteen and was sent to Kiyozumi, a hill 
near his home, to live as a novice In a 
monastery. His early problem, “What was 
the Truth taught by the Buddha?” was not 
solved there. He proceeded to Kamakura 
and later passed to Mount Hieli In search 
of the Truth. His study of ten years on the 
mountain (1243-1253) convinced him that 
a revival of T”ien-T”ai philosophy alone 
was the nearest approach to the Truth. 
However, later, he disagreed with the two 
masters Jikaku and Chisho on the mystic 
rituals, he returned to his old monasfery in 
1253 at Kiyozumi where he proclaimed 
his new doctrine that the Lotus alone 
could save the people of the depraved 
age. For Nichiren, the teaching of Buddha 
found its highest expression In the Lotus 
Sutra. 
teaching found there alone could lead 
mankind to liberation. In his view the 
essence of the sutra”`s message was to be 
found In Ifs tifle. Thus the practice that he 
1nstituted consisted In the recitation of the 


founder 


fisherman 


lt was his convicion that the 


2) 


te of the sutra. The essential formula 
being “Homage to the Text of the Lotus of 
the True Ideal” (Veneration to the Sutra of 
the Lotus of the Good Law). It 1s thought 
on Dharma (Dharma-smrt) and not 
Buddha-smruH. Dharma 1s the ideal 
realized by the origimnal Buddha. AlI 
beings are saved through homage to the 
of Truth, ths alone, he 
declared, 1s the true final message of the 
Buddha —See Nhật Liên Tông. 

Nhật Liên tự coi mình như người cứu tinh 
của dân tộc. Ông hy vọng đem lại hòa 
bình cho Nhật Bản theo gương của Kinh 
Pháp Hoa. Ông trách cứ các quân vương 
đã ủng hộ các trào lưu Phật giáo “tà 
thuyết. Theo ông, đó là nguyên nhân của 
những khó khăn mà làm cho đất nước lâm 
nguy thời bấy giờ. Về sau ông đả kích các 
tông phái hiện thời một cách mãnh liệt. 
Ông cho rằng Tịnh Độ tông là địa ngục, 
Thiền tông là yêu ma, Chân ngôn tông là 
điệt vong quốc gia, luật tông là phản bội, 
và Di Đà giáo là kẻ thù của chư Phật, phải 
chịu trách nhiệm về những tệ hại và suy 
đổi trong và ngoài nước—Nichiren saw 
himself as the savior of his nation. He 
wanted to bring about peace In Japan by 


Lotus and 


causing Ifs people to live In accordance 
with the teachings of the Lotus Sutra. He 
the of  supporting 

schools of Buddhism and 
as the reason for the 


accused rulers 
“heretical” 
regarded this 
difficulies in which the country found 
1tself at the time. Later, he attacked the 
relipgIous schools violently. He formulated 
his views as follows: the Pure Land 1s hell, 
Meditaive Intuiionism 1s devil, Shingon 
or mysficism 1s natlonal ruin and Vinaya 
Sectf 1s fraiforous, and Amitabha-pietism 1s 
enemy of all Buddha, chiefly responsible 
for the evils and calamities within and 
without the nation. 


1831 


3) Những cuộc công kích các tông phái của 


Nhật Liên ngày càng trở nên vô cùng 
mãnh liệt hơn trước. Ông bị xua đuổi khỏi 
Izu năm 1261. Ông trở về quê Kamakura. 
Nhân dịp sứ thần Mông Cổ sang Nhật đòi 
cống vật, sư kháng cáo triều đình phải đàn 
áp các tông phái khác và nhìn nhận Pháp 
Hoa là đường lối duy nhất đưa quốc gia ra 
khỏi họa hoạn. Năm 1271, ông bị bắt và bị 
kết án tử hình. Nhưng với một phép lạ, 
ông thoát khỏi cuộc xử tử và bị đày ra 
hoang đảo Tá Độ vào cuối năm đó. Sau 
ba năm ông trở về Kamakura. Do quan 
điểm khác thường của ông mà suốt cuộc 
đời ông liên tục bị nhà cầm quyển ngược 
đãi, đày đọa. Tuy nhiên, tinh thần ái quốc 
nông nhiệt qua các bài thuyết pháp của 
ông đã tạo được nhiều thiện cảm và sùng 
mộ trong lòng người dân Nhật Bản. Tông 
phái do ông lập ra mang tên Nhật Liên, 
dựa theo tên ông, và ông được tín đổ Nhật 
Liên xem như một Đại Bồ Tát đã cứu độ 
quốc gia. Năm 1274, sư lui về ở 
núi Thân Diên, phía tây Phú Sĩ và sống an 
bình ở đây. Ông thị tịch tại Ikegami, gần 
Tokyo, 1282—Nichiren”s 
agaInst other schools became more and 
more violent. In 1261, he was mobbed, 
atfacked and banished to Izu. He returned 
to Kamakura. Upon the arrival of the 
Mongolian envoys demanding tribute, he 
again remonstrated the regime f0 suppr©ss 
and adopt the Lotus doctrine as the only 
way out of national calamities. In 1271, he 
was arrested, tried and sentenced to death. 
In a miraculous way, he escaped the 
execution and was banished to the remote 
1sland of Sado at the end of the same year. 
After three years, he was allowed to 
return to Kamakura. Because of his 


£ A 
ân trên 


năm attacks 


unusual views, his life was a succession of 
persecutlons by the governmenI. 
Nevertheless, the burning patriotism he 
preached in his sermons as well as his 


simple doctrine gained for him much 
sympathy and devoton among ]apanese 
people. The sect founded by him was 
called the Nichiren sect after him. He was 
looked upon by the followers of the 
NÑichiren sect as a Mahabodhisattva who 
saved the nation. In 1274, he retired to 
Minobu, west of Mount Fuji, and lived 
peacefully. He died at Ikegami, near 
Tokyo, in 1282. 


Nhật Liên Tông: Nichiren (ap)—New Lotus 
or Lotus-pietism (Mahayanistic)—Tông phái 
nầy mang tên của người sáng lập—This sect is 
called after its founder, Nichiren (see Nhật 
Liên). 

(A) Cương yếu về Nhật Liên tông —The 


l) 


2) 


preliminary of the Nichiren School: 

Nhật Liên Tông còn có tên là Pháp Hoa 
Tông, được Ngài Nhật Liên, một Tăng sĩ 
Nhật bản sáng lập năm 1252 sau Tây 
Lịch, mà giáo thuyết dựa vào Tam Đại Bí 
Pháp. Môn đổ của phái Nhật Liên Tông 
thường niệm “Nam Mô Diệu Pháp Liên 
Hoa Kinh.” ——Nichiren sect, which 1s also 
known as the Lotus Sect (Pháp Hoa Tông), 
founded by Nichiren, a Japanese founder 
in 1252 AD. Nichiren believers devotedly 
recite “Namo Wonderful Law of the Lotus 
Sufra” (I trust in the sutra of the Lotus of 
the Wonderful Law). 

Muốn tìm hiểu Nhật Liên tông, trước hết 
chúng ta tìm hiểu Kinh Pháp Hoa. Kinh 
nầy gồm 21 chương, nhưng sau đó do 
thêm thắt và phân chia mà thành ra 28 
chương. Bản Hán dịch sớm nhất do ngài 
Pháp Hộ dịch năm 286 sau Tây Lịch; bản 
thứ hai do Cưu Ma La Thập dịch vào 
khoảng năm 406; và bản thứ ba đầy đủ 
nhất do Xà Na Quật Đa và Đạt Ma Cấp 
Đa dịch năm 601. Trong mấy bản nầy thì 
bản dịch của Cưu Ma La Thập là có văn 
chương hay nhất. Bản kinh 28 chương nầy 
được Trí Khải và Nhật Liên dùng: To 
know Nichiren School we must first know 


(B 


]) 


` 


1832 


the Lotus text on which all his ideas and 
areuments are founded. Originally, the 
Lotus sutra consisted of twentfy-one 
sectons and was later enlarged into 
twenty-eight by 
revision. The earliest translation was by 
Dharmaraksa in 286 A.D., and the second 
by Kumarajiva in 406 A.D., and the third 
and complete translaton by Jnanagupta 
and Dharmagupta in 601 A.D.. Among 
them, the second was the best in Chinese 
compositon. The text of twenty-eipht 
sections was used by Ch¡h-I and Nichiren. 
Giáo thuyết chính—Main doctrines of the 
Nichiren School: Sau nhiều năm nghiên 
cứu, Nhật Liên tuyên bố rằng bộ kinh 
Diệu Pháp Liên Hoa chính là sự phát 
triển chân lý cuối cùng. Ông đưa ra lời 
tán tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, có lẽ 
là để hóa giải ảnh hưởng của việc niệm 
Phật suông của phái Tịnh Độ. Theo ông 
thì Đức Thích Ca Mâu Ni là Đức Phật 
vĩnh hằng và tuyệt đối, đọc kinh Diệu 
Pháp Liên Hoa hay chỉ cần đọc tên bộ 
kinh là cách tốt nhất để đạt đến giác ngộ. 
Giáo thuyết chính của Nhật Liên tông 
gồm tam mật—After many years of study, 
Nichiren declared the Lotus of the Good 
Law (Saddharma-pundarika) to be the 
final of the truth. He 
introduced the formula “homage to the 
sutra of the Lotus of the Good Law, 
perhaps to counferact the Influence of the 
Pure Land sect (Jodo). According to him, 
the Sakyamuni Buddha is the eternal, 
absolute Buddha, and the recitation of the 
Saddharma-pundikara-sura or even 1ís 
tide the best way of. atfaning 
enlightenment. It(s chief tenets are the 
three great mysferles, representing the 
Tripitaka: 

Bổn Tôn: Hình tượng thờ phượng chính là 
mười phương vũ trụ Mạn đà la hay hóa 
thân của Phật —Chief object of worship 


Sections additional 


revelation 


1S 


being the great mandala of the worlds of 
the ten directions, or universe, such as the 
body or nrmanakaya of Buddha. 

Đề Mục (Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa 
Kinh): Kinh Pháp Hoa, bắt đầu bằng chữ 
Nam-Mô hay sự tôn kính Bổn Kinh Pháp 
Hoa, vì đây chính là thân tỉnh thần của 
Phật The tile of the Lotus Sutra (NÑamo 
'Wonderful Sutra 
Homage to the Lotus of Truth), preceded 
by Namo, or Adoration to the scripture of 
the Lotus of the wonderful law, for 1t 1s 
Buddha”s spiritual body. 

Giới Đàn: Giới luật cũng dựa vào Kinh 
Pháp Hoa; một khi tín đồ tin tưởng, liền 
được vãng sanh về cõi Tịch Quang Tịnh 
Độ ——The altar of the law, which 1s also 
the tile of the Lotus Sutra; the believer, 
wherever he 1s, dwells in the Pure Land of 
calm lipht, the sambhogakaya. 

** For more Information, please see Nhật 


2) 


Dharma  Lotus Or 


3) 


Liên. 
Nhật Luân: Ngoại viện mặt trời —The sun 
disc, which 1s the exterlor of the sun palace of 
the sun ruler. 
Nhật Luân Tam Muội: Nhật Tuyển Tam 
Muội—Suryavarta-samadhi (skt—Một trong 
mười sáu phép tam muội được kể trong Kinh 
Pháp Hoa—One of the sixteen samadhi 
menfioned In the Lotus Sutra. 
Nhật Ngung Trung: Giờ Ty, I0 giờ sáng. 
Tông Thiên Thai cho rằng giờ nầy là giờ của 
trí huệ Bát Nhã—10 AM styled by the T”len- 
T”a1 the hour of wisdom. 
Nhật Nguyệt: Sun and moon. 
Nhật Nguyệt Đăng Minh Phật: Candra- 
Surya-Pradipa—Kandrarkadipa  (skÐÙ—Theo 
Phẩm Tự của Kinh Pháp Hoa, đời quá khứ có 
hai vạn vị Phật có cùng tên là Nhật Nguyệt 
Đăng Minh Phật, đã kế tiếp nhau xuất hiện nơi 
đời mà thuyết Kinh Pháp Hoa—According to 
the Lotus Sutra, the ¡is the tile of 20,000 
Buddhas im the past kalpas, who succeeded 
cach other preaching the Lotus Sutra. 


1833 


Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức: Candra- 
vimala-surya-prabhasa-sri—VỊ Phật mà pháp 
giới cũng giống như An Dưỡng Quốc của Phật 
A Di Đà—A Buddha whose realm resembles 
Sukhavati of Amitabha Buddha. 
** For more Information, please see 

Sukhavat. 
Nhật Quang: Sunlipht. 
Nhật Quang Bồ Tát: Surya-prabhasana— 
Một trong hai Bồ Tát hầu cạnh Phật Dược Sư. 
Vị Bồ Tát nầy ở ngôi vị thứ chín trong Viện 
Địa Tạng của Thai Tạng Giới—Sunlipht 
Bodhisattva, one of the two Bodhisattvas who 
are assistants of the Master of Healing (Dược 
Sư). Sunlight Bodhisattva 1s the nĩnth in the 
Ti-Tsang Court of the Garbhadhatu group. 
** For more Information, please see 

Nguyệt Quang Bồ Tát. 
Nhật Tàng Hoa Nhãn Thị: Năm đặc tính 
lấy ra từ tên của năm vị Phật trong Kim Cang 
Giới (Đại Nhật, Bảo Tàng, Hoa Khai Phu, 
Liên Hoa Nhãn, Thiên Thị Lôi Âm)—Five 
the of, 
representing five Buddhas In the Vajradhatu. 
Nhật Thiên Chúng: Đoàn tùy tùng của Trời 
Đế Thích trong cung điện Mặt Trời của ngài— 
The retinue of Indra In his palace of the sun. 
Nhật Thiên Tử: Supra (sk)—Tô Lợi Da— 
Tu Lợi—Tu Dã Thiên Tử—Tu ý Thiên Tử— 
Bảo Quang Thiên Tử hay Bảo Ý Thiên Tử, là 
biến hóa thân của Quán Âm Bồ Tát, trụ ở 
trong mặt trờ—The sun-ruler, one of the 
metamorphoses of Kuan-Yin, dwelling In the 
sun as palace, driving a quadriga. 
Nhật Thực: Solar eclipse. 
Nhật Tỉnh Ma Ni: Tên một loại châu ngọc, 
người mù mà chạm vào ngọc nầy thời được 
sáng mắt —A pearl (mani), crystal clear as the 
sun, which gives sipht to the blind. 
Nhật Tỉnh Tú: Naksatratara-raja-ditya 
(sk)—Mức độ thiền định, chẳng hạn như 
nhắm vào mặt trời, tỉnh tú hay chòm sao mà 


characters taken from names 





định—A degree of meditation, such as the sun, 
sfars and constellations samadhI. 
Nhật Tuyền Tam Muội: See Nhật Luân 
Tam Muội. 
Nhật Tưởng Quán: Quán tưởng mặt trời lặn, 
quán tưởng đầu tiên trong 16 phép quán tưởng 
trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ—Meditation 
on, and observing of the setting sun, the first of 
the sixteen meditations In the Contemplations 
of the Infinite Life Sutra. 

Nhật Xuất Luận Giả: Nhật Xuất Luận Giả 

là tên của vị sáng lập ra Kinh Bộ Tông, vào 

khoảng đầu kỷ nguyên Thiên Chúa—The 

Sunrise exponenfs, a title of the founder of the 

Sutra Sect before the Christan Era—See Thí 

Dụ Luận Sư. 

Nhậu: To drink wine. 

Nhẹ Bổng: Very light. 

Nhẹm: Ém nhẹm—Secret. 

Nheo Mắt: To screw up ones eyes. 

Nhi Đông: Young child. 

Nhi Nữ: Woman. 

Nhĩ. 

1) Nhĩ căn, một trong sáu căn: Srotra (skt—— 
The ear, one of the six organs of the 
Sense. 

2) Ngừng lại: To stop——To put down. 

Nhĩ Căn: Srotrendriya (skt)—The organ of 

hearing. 

Nhĩ Luân: Vòng đeo tai—An ear-ring. 

Nhĩ Mạn Sai: Mimamsa (skt)—Một trong ba 

phái triết hoc chính thống ở Ấn Độ, phái nây 

cho rằng chỉ có sự giải thích của kinh Vệ Đà là 
chính đáng (Phật giáo gọi phái nầy là Thanh 

Luận Sư)—The Mimamsa system of Indian 

philosophy founded by Jaimini, especially the 

Purva-mimamsa. Ït was one of the three great 

đivisions of Orthodox Hindu philosophy. 

Nh Mạt Hạ: Mimaha (sk)—Theo Eitel 

trong Trung Anh Phật Học Từ Điển, Nhĩ Mạt 

Hạ là một vương quốc cổ cách Samarkand 

chừng 70 dậm, nơi mà bây giờ la Moughian 








1834 


hay Naghin tại Turkestan—According to Eitel 
1n The Dictionary of Chinese-English Buddhist 
Terms, Mimaha, an ancient kingdom about 
seventy miles east of Samarkand, the present 
Moughian or Maghin 1n Turkestan. 
Nhĩ Mục: Ears and eyes. 
Nhĩ Ngữ Giới: Mật giới được truyền bằng 
cách nói thầm vào tai, một lối thực hành của 
Mật giáo —Secret rules whispered in the ear, 
an ©soferic pracfice. 
Nhĩ Nhập: Nhĩ nhập, một trong thập nhị 
nhập—The entrance of the ear, one of the 
twelve enfrances. 
NHI Thức: Srotravijnana (skÙ Nhiệm vụ 
của Nhĩ thức là nhận biết âm thanh; tuy nhiên, 
nhĩ thức tùy thuộc nơi nhĩ căn. Khi nhĩ căn và 
âm thanh gặp nhau, nhĩ thức liền phát sanh 
(nơi người điếc thì nhĩ căn và âm thanh không 
bao giờ gặp nhau, nên nhĩ thức không bao giờ 
khởi sanh). Hành giả nên luôn nhớ như vậy để 
tu tập thiển định mà đóng bớt nhĩ căn—Ear 
Consciousness—Ear perceptlon—Ear- 
discernemtn—Audifory CONSCIOUSn€SS—— 
Hearing consciousness—The function of the 
€Af CONSCIOUSR€SS IS fO perceive and 
apprehend sounds; however, ear consciousness 
depends on the ear faculty. Ear faculty and any 
sound meet, the ear consciousness develops 
instantly (ín a deaf person, ear faculty and 
sounds meet, 
consciousness will arise). Buddhist cultivators 
should always remember this and try to 
practise mediaton stop or close the ear 
conscIousness If possible. 
Nhĩ Xứ: Nhĩ xứ, một trong mười hai xứ —The 
place of the ear, one of the twelve places. 
Nhị: Dva or Dvi (sk0——Hai 
Second. 
Nhị Ái: Hai loại á—Two kinds of love: 
I1) Dục ái: Ordinary human love springing 
from desire—See Dục Ái. 


n€VeF therefOe no ear 


Two—Dvitiya 





2) Pháp ái: Bodhisatva or religIlous love 
sprnging from the vow to save all 
creatures—See Pháp Ái. 

Nhị Bách Ngũ Thập Giới: Cụ Túc Giới— 

Hai trăm năm chục giới cụ túc của Tỳ Kheo và 

Tỳ Kheo Ni—-The 250 commandments 

(precepts) the perfect complete 

commandments which are obligatory on monks 


OFr Or 

and nuns. 

I. Tỳ Kheo 250 Giới—250 Commandments 
for Bhikkhus: 

(A) (4) Tứ Ba La Di hay Tứ Căn Bản Cực Ác: 
Parajika (skQ—Bốn trọng tội không thể 
tha thứ được. Một vị Tỳ Kheo phạm phải 
một trong bốn trọng tội nầy sẽ bị trục xuất 
khỏi giáo đoàn —The four unpardonable 
offenses. A monk who commits one of 
these offenses 1s expelled from the Order. 


1) Sát: Sát sanh—KHIling. 

2) Đạo: Trộm cắp—Stealing or theft. 

3) Dâm: Sexual Intercourse. 

4) Vọng: Vọng ngữ, đặc biệt tự khoa trương 


là mình đã phát huệ trong khi mình chẳng 
có gì—Lying, particularly, claiming to 
have attained insight or understanding that 
one does not in fact poSS€SS. 

(13) Thập Tam Tăng Tàn: Sanghavasesa 
(skÐ——I3 trọng giới Tăng Tàn. Một vị Tỳ 
Kheo phạm phải một trong 13 giới nầy sẽ 
tạm thời bị trục xuất ra khỏi giáo đoàn 
một thời gian, cách ly để sám hối (gồm 
lậu thất, ma xúc, thô ngữ, thán thân, môi 
nhân, vô chủ phòng, hữu chủ phòng, vô 
căn báng, giả căn báng, phá Tăng, trợ phá 
Tăng, ô gia tấn, cự Tăng gián)—Thirteen 
major prohibitons. A monk who violates 
these are divested of membership In the 
Order for a certain period of time. 

(2) Nhị Bất Định Pháp: Aniyata (skÙ— 
Hai trọng tội Bất Định Pháp, như một 
mình ở cùng nơi với người nữ, dù có ai 
thấy, hay không thấy. Gọi là nhóm tội bất 
định vì hình phạt thay đổi tùy theo tội 
trạng—Two major offenses such as being 


(B) 


( 


~< 


1835 


alone with a woman, either in a place 
where one cannot see, or In a place where 
one can see. These rules are called the 
indeterminate or aniyata group because 
the punishment for going against them 
Varles according to their circumsfances. 


I1) Bình xứ bất định: Prohibidon relating to 
offenses which are committed 1n a place 
where one cannot be seen. 

2) Lộ xứ bất định: Giới cấm liên hệ tới việc 


phạm giới tại một nơi không ai thấy— 
Prohibition relating to offenses which are 
committed in a place where one can be 
seen. 

(D) (30) Tam Thập Xả Đọa: Naihisargika- 
prayaschittika (sk—Ba mươi giới xả đọa 
gồm những giới về y, bát, và vật dụng 
chung, vân vân. Người phạm phải một 
trong ba mươi giới nầy sẽ bị rơi vào ba 
đường dữ -Thity standards 
violation 1s said to cause one to fall into 
the three evil paths. 

(90) Cửu Thập Ba Dật Để: Shuddha- 

Prayaschitika (skt—Chín mươi tội Ba 

Dật Đề, hay ứng đối trị, gồm những tội 

linh tỉnh. Người phạm phải những giới nầy 

phải phát lỗ sám hối trước chúng——Ninety 
standards, violaton of which requires 
public confession. 

(4) Đề Xá Ni: Pratiddesaniya (skt—Bốn 

tội Để Xá Ni, hay ưng phát lỗổ. Người 

phạm phải những tội nầy chỉ phát lỗ sám 
hối khi có người biết được tội của mình 

(Tùng phi thân ni thủ thực, thực ni chỉ thọ 

thực, học gia thọ thực, lan nhã thọ thực)— 

Four lesser sfandards, the breaking of 

which requires 

becomes aware of hIs ©TTOT. 

(G) (100) Bách Chúng Học: Siksakaraniya or 
Shaiksha-dharma (skt)—Một trăm tội nhẹ, 
rất dễ phạm phải. Người phạm phải những 
tội nầy nên nhớ trong lòng để tiến tu— 


whose 


Œ) 


(F 


~ 


confession when one 





One hundred very minor standards, which 


are easily broken but which should be 
borne in mind for one”s self-developmeit. 
(HH) (7 Thất Diệt Tranh: Adhikarana- 
shamatha (sk)—Bẩy quy luật để dàn xếp 
những tranh cãi trong giáo đoàn—Seven 
kimds of Vinaya for ending or settling 
disputes within the Order—S§ee Thất Diệt 
Tranh Pháp. 
H. 348 GIới Tỳ Kheo 
Commandments for Bhikkhums. 
Giống như của Tỳ Kheo, cộng thêm bốn 
giới Ba La Di, 80 giới Ba Dật Đề, 4 giới 
Đề Xá Ni, và mười giới Tăng Tàn—The 
same as commandments for Bhikkhus, 
plus another four ParaJika, another 80 
Prayascittikah, another four 


NÑi—348 


+ 


Pratidesaniya, and another ten 
Sanghavasesa. 
Nhị Ban: See Tri Sự Đầu Thủ. 
Nhị Báo: Hai loại quả báo——The dual reward: 
I1) Y báo: Y quả—Hoàn cảnh vật chất mà 
một người phải tùy thuộc vào do kết quả 
của nghiệp đời trước—The material 
environment on which a person depends, 
resulting from former karma. 
Chánh báo: Chánh quả—Direct reward, 
body or person. 
Nhị Bát: Mười sáu phép quán sát hay thiển 
định—The sixteen meditations. 
Nhị Bát Nhã: Hai loại bát nhã hay trí huệ— 
Two kinds of prajna or wIsdom: 
(A) 
l1) Thế gian Bát nhã: Temporal wisdom. 
2) Xuất thế gian Bát nhã: Supernatural 
wisdom. 


2) 


(B) 

l) Thực tướng Bất nhã: Phần đầu của Bát 
Nhã Ba La Mật hay trí tuệ gốc—The ñirst 
part of the Prajnaparamita—Original 
Wisdom. 

Quán chiếu Bát nhã: Phần thứ nhì của Bát 
Nhã Ba La Mật hay trí tuệ đạt được qua tu 
tập—The pat of the 


2) 


second 


1836 


Prajnaparamita—Wisdom acquired from 
cultivation or contemplation. 
(C) 
I) Cộng Bát nhã: Bát Nhã của ba giai đoạn 
Thanh văn, Duyên giác và Bồ Tát— 
Prajna of the three stages of Sravaka and 
Pratyeka-buddha and the Imperfect 
bodhisattva sect. 
Bất cộng Bát nhã: Bát Nhã của học thuyết 
toàn thiện Bổ Tát —Prajna of the perfect 
bodhisattva teaching. 


Nhị Bần: Hai loại nghèo—Two kinds of 


2) 


POV€Tty: 
I) Tài bần: Nghèo vật chất—Poverty of 
øoods. 


2) Pháp bần: Nghèo tâm linh—Poverty of 
faith or religion. 
Nhị Biên: Dharmadvaya (skt—Duality— 


Two sides—ÏlWo exteme views—TWo 
dualisic views expressly rejected In 
Buddhism: 

(A) 

1) Đoạn kiến: Nihilism (skt—Hoại diệt— 


Đoạn biên kiến, coi mọi vật không hiện 
hữu, ngay cả những ảo giác hiện lên, hay 
bất cứ thứ øì tiếp tục sau khi chết. Tà kiến 
nầy phủ thuyết 
Annihilaton—Considering that things do 
not ©xist in any sense, even the delusory 
manifestations of the world, nor anything 
death—-Demial of the 
doctrine of reincarnation. 

Biên kiến: Eternalism (skt) Vĩnh cửu— 
Thường biên kiến, tin rằng có sự hiện hữu 
thật của sự vật, và có những thứ hiện hữu 
đời đời —lImmortality—Believing that 
there Is true existence of real being in 
objects, or that there 1s some entity that 
©XIS(S ÍOTeV€T. 


nhận tái sanh— 


contnue affer 


2) 


(B) 
1) Hữu biên: Tin có sự hiện hữu—Those who 
believe that things exIst. 

Vô biên: Tin rằng không có cái gì có thể 
tự hiện hữu—Those who believe that 


2) 


nothing is self-existent or thins cannot be 
saId fO ©XISI. 
(C) 
l) Tăng ích biên: The plus side—Những 
người tin rằng không có một linh hồn hay 
sự thường hằng; vạn pháp vốn không có tự 
tánh—Those who believe in a soul or 
permanence; all things are unreal and 
have no-seTf. 
Tổn giảm biên: The minus side—Những 
người tin rằng không có cái gì hiện hữu 
ngay cả nghiệp báo—Those who believe 
that nothing exists even of karma. 
Nhị Biểu Nghiệp: Hai loại biểu nghiệp của 
thân khẩu ý —Two kinds of activities of the 
body, mouth and mind: 
1) Hữu Biểu Nghiệp: Manifested activities— 
See Hữu Biểu Nghiệp. 
2) Vô Nghiệp: Unmanifested 
activiies—See Vô Biểu Nghiệp. 
Nhị Bố Thí: Hai loại bố thí —Two kinds of 
dana or charIty: 
(A) 
I) Tài thí: Bố thí bằng của cải—Giving of 
gøoods. 


2) 


.k 
Biều 


2) Pháp thí: Thuyết giảng những lời Phật dạy 
để độ người —Giving the Buddha's truth to 
Save sentient beinøs. 

(B) 


1) Tịnh thí: Bố thí thanh tịnh chẳng cần báo 
đáp—Pure or unsullied charity, which 
looks for no reward here but only 

hereafter (expecting no return). 

Bất tịnh thí: Bố thí mong cầu phước báo— 

Impure or sullied charity whose obJect 1s 

personal benefit (expecting something 1n 

return). 

Nhị Bộ: Hai bộ được thành lập ngay khi Phật 

nhập diệt—TIwo divisions that took place 

1mmediately after the Buddhaˆs death: 

l) Thượng Tọa bộ: The elder monks or 
intimate discIples. 

2) Đại Chúng bộ: The general body of 
disciples. 


2) 


1837 


Nhị Bộ Ngũ Bộ: The two divisions and the 

five divisions. 

(A) Nhị Bộ: The two divisions—See Nhị Bộ. 

(B) Ngũ Bộ: Người ta nói rằng Ngũ Bộ được 
thành hình một thế kỷ sau khi Phật nhập 
diệt—The five divisions, which are said 
to have occurred a century later: 

1) Đàm Vô Đức bộ: Dharma-guptah (skt). 

2) Tát Bà Đa bộ: Mulasarvastivadah (sk®). 

3) Di Sa Tắc bộ: Mahisasakah (skÐ. 

4) Ca Diếp Di bộ: Kasyapiyah (skÐ). 

53) Bà Thô Phú Na bộ: Vatsiputriyah (skt). 

Nhị Cảnh: Two realms—Theo Hòa Thượng 

Thích Thiền Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu, 

trên đường tu không tỉnh tấn thì thôi, nếu dụng 

công tinh tấn, nhứt định có cảnh giới. Cảnh 
giới nầy có hai loại trong và ngoài khác 
nhau—According to Most Venerable Thích 

Thiển Tâm ¡in The Pure Land Buddhism ¡in 

Theory and Practice, 1Ý we are not diligent and 

do not exert efforts along the path of 

cultivation, nothing usually happens; however, 

I1 we are diligent and exert a great deal of 

efort, we wIll defintely witness different 

realms. These two realms either come from 
withm the mind or are caused by outside 

SOUTC€S. 

1) Nội Cảnh —Internal Realms: 

a) Nội cảnh giới cũng gọi là tự tâm cảnh 
giới, vì cảnh giới nầy không phải từ bên 
ngoài vào, mà chính do nơi công dụng 
trong tâm phát hiện. Những người không 
hiểu rõ lý “Vạn pháp duy tâm” cho rằng 
tất cả cảnh giới đều từ bên ngoài đến, là 
lối nhận định sai lầm. Bởi khi hành giả 
dụng công đến mức tương ưng, dứt tuyệt 
ngoại duyên, thì chủng tử của các pháp 
tiểm tàng trong tạng thức liền phát ra hiện 
hạnh. Với người niệm Phật trì chú, thì 
công năng của Phật hiệu và mật cú đi sâu 
vào nội tâm, tất gặp sự phản ứng của hạt 
giống thiện ác trong tạng thức, cảnh giới 
phát hiện rất là phức tạp. Các cảnh ấy 
thường hiện ra trong giấc mơ, hoặc ngay 


trong khi tỉnh thức lúc đang dụng công 
niệm Phật. Nhà Phật gọi trạng thái nầy là 
“A Lại Da Biến Tướng.”——Internal realms 
are also called “realms of the Self-Mind” 
because they do not come from outfside, 
but develop from the mind. Those who do 
not clearly understand the truth that “the 
ten thousand dharmas are created by the 
mind,” think that all realms come from the 
oufsde. This 1s wrong. When the 
practitioner reaches the stage of mutual 
Interpenetraion of mind and realms, 
completely severing external conditions, 
the seeds of latent dharmas in the Alaya 
COPnSCIOUSn€ss suddenly 
themselves. For the Buddha Recitation or 
manfra-chanting practitioner, the power of 
the Buddhas name or the mantra 
penetrates deep Into the mind, eliciting a 
reaction from the wholesome or evil seeds 
in the Alaya consciousness. The realms 
that result are very complex and usually 
appear in dreams, or even when the 
practitioner Is awake and sfriving to recIte 
the Buddha°s name. In Buddhism, this 


manIfest 


condition 1S called “Changing 
manIfestations of the Alaya 
CONSCIOUSn€ss.” 


Trong giấc mơ, nếu do chủng tử ác phát 
hiện, hành giả hoặc thấy các loài sâu 
trong mình bò ra, hoặc thấy nơi thân có 
loại nhiều chân giống như bò cạp, tết, 
mỗi đêm mình gở ra năm bẩy con; hoặc 
thấy các loài thú ma quái, cảnh tượng rất 
nhiều không tả xiết được! Đại khái người 
nhiều nghiệp tham nhiễm, bỏn xẻn, hiểm 
độc, thường thấy tướng nam nữ, rắn rết, 
hoặc dị loại sắc trắng. Người nhiều nghiệp 
sân hận, thường thấy cọp beo, hoặc đị loại 
sắc đỏ. Người nhiều nghiệp si mê, thường 
thấy loài súc vật, sò ốc, hoặc dị loại sắc 
đen. Tuy nhiên, đây chỉ là ước lược, 
không phải tất cả đều nhứt định như thế: 
In the dreaming scenes, I1f the evenfts or 


1838 


scenes result from evil seeds, the 
practiioner may see various specles of 
worms crawling out of his body, or witness 
himself, nipht after nipht, removing from 
his body six or seven loathsome creafures 
with many limbs, such as scorpIons or 
centipedes. Or else, he may see varIous 
specles of wild animals and or spIrits or 
ghosts. Such realms are innumerable and 
cannot al be described. In genral, 
individuals øreatly afflicted with greed, 
who are miserly and wicked, usually see 
marks of men and women, snakes and 
serpents and odd specles with white 
features and forms. Those harboring a 
øreat deal of anger and resentment usually 
see figers and leopards or strange specIes 
with red forms and features. Those who 
are heavily deluded usually see domestic 
animals, clams, oysters, snaIls or different 
specIes with black forms and features. The 
above, however, 1s merely IndicafIve; 1t 
does not mean that everything will be 
exactly as described. 

Nếu do chủng tử lành phát hiện, hành giả 
thấy cây cao hoa lạ, thắng cảnh tươi tốt 
trang nghiêm, mành lưới châu ngọc; hoặc 
thấy mình ăn các thứ thơm ngon, mặc đồ 
trân phục, ở cung điện báu, hay nhẹ nhàng 
bay lướt trên hư không. Tóm lại, trong tâm 
của chúng sanh có đủ chủng tử mười pháp 
giới; chủng tử lành hiện thì thấy cảnh 
Phật, Bồ Tát, Nhơn, Thiên; chủng tử ác 
hiện thì thấy cảnh tam đồ tội khổ. Như 
người kiếp trước có tu theo ngoại đạo, 
thường thấy mình phóng ra luồng điển, 
hoặc xuất hồn đi dạo chơi, tiếp xúc với 
các phân âm nói về chuyện thạnh suy, 
quốc sự. Hoặc có khi tâm thanh tịnh, trong 
giấc mơ thấy rõ việc xấy ra đôi ba ngày 
sau, hay năm bảy tháng sẽ đến. Đại khái 
người đời trước có tu, khi niệm Phật liền 
thấy cảnh giới lành. Còn kẻ nghiệp nhiều 
kém phước đức, khi mới niệm Phật thường 


thấy cảnh giới dữ; trì niệm lâu ngày ác 
tướng mới tiêu tan, lần lượt sẽ thấy điểm 
tốt lành: If the scenes in his dream come 
seeds, the 
practitioner sees tall trees and exotic 


from good wholesome 


flowers, beautiful scenery, bright adorned 
with nets of pearls. Or else, he sees 
himself eating succulent, fraprant food, 
wearing ethereal garments, dwelling In 
palaces of diamonds and other precious 
substances, or flying high in open space. 
Thus, In summary, all the seeds of the ten 
Dharma Realms are found in the minds of 
sentent beings. If wholesome seeds 
manifest themselves, practiioners view 
the realms of Buddhas, Bodhisattvas, 
human, and celestial beings; 1f evil karma 
1s manifested, they wifness scenes from 
the wre(ched three Evil Paths. If the 
cultivator has followed externalist ways In 
past lives, he usually sees his body 
emitting electric waves, or his soul leaving 
the body to roam, meeting demons, ghosts 
and the like, to discuss politics and the rise 
and fall of countries and empires. On the 
other hand, when the practitioner”s mind 1s 
pure, he will know In his dreams about 
evenfs that wIll occur three or fours days, 
or seven or eieh(t months, hence. In 
general, those who have cultivated In 
previous lives will Iimmediately see 
auspiclous realms when reciing the 
Buddha”s name. Those with heavy karma, 
lacking merit and virtue, will usually see 
evil realms when they begin Buddha 
Recitation. In time, these evil omens will 
disappear and gradually be replaced with 
uSpICIOus omens. 

Về cảnh trong khi thức, nếu hành giả dụng 
công đến mức thuần thục, có lúc vọng tình 
thoạt nhiên tạm ngưng, thân ý tự tại. Có 
lúc niệm Phật đến bốn năm giờ, nhưng tự 
thấy thời gian rất ngắn như khoảng chừng 
đôi ba phút. Có lúc đang trì niệm, các 


1839 


tướng tốt lạ hiện ra. Có lúc vô ý, tỉnh thần 
bỗng nhiên được đại khoái lạc. Có lúc một 
động một tịnh, thấy tất cả tâm và cảnh 
đều không. Có lúc một phen thấy nghe, 
liền cảm ngộ lý khổ, không, vô thường, vô 
ngã, dứt tuyệt tướng ta và người. Những 
tướng trạng như thế nhiều không thể tả 
xiết!: If the practiioners efforts have 
reached a hiph level, there are times 
during his walking hours when all deluded 
feelings suddenly cease for a while, body 
and mind being at ease and free. At other 
times, the practitioner may reciIte for four 
or five hours but feel that the time was 
very short, perhaps two or three minuftes. 
Or else, at during recifation, 
wholesome omens wIll appear. At other 
times, unconscIously, his mind 
©experiences øreat contentment and bliss. 
Sometimes, he realizes for a split second 
that mind and realm are both empty. At 
other times, just by hearing or seeing 
something once, he becomes awakened to 
the truh of suffering, emptiness, 
1mpermanence and No-Self, completely 
severing the marks of self and others. 
These occurrences are foo numerous to be 
fully described! 

Có một Phật tử đang khi thức ngôi trong 
đêm tối niệm Phật, thoạt thấy dưới đất 
khắp nền nhà mọc lên hai loại hoa đổ 
trắng cao tới thành giường, trên hư không 
hoa rơi xuống như mưa. Có vị đang khi 
quỳ niệm Phật, bỗng thấy trước bàn Phật 
hiện ra đóa hao sen đỏ, từ búp lần lần nở 


times 


tròn, độ mười lăm phút sau liễn tan biến: 
A layman was once reciting the Buddha”s 
name while seated In the dark. Suddenly 
he saw two types of flowers, red ones and 
white ones, springing up all over the floor, 
reaching as hiph as the edge of his bed; 
meanwhile, other flowers were dropping 
like rain from the sky. Another layman, 
while kneelng down to recIte the 


b) 


Buddha”s name, suddenly saw a red lotus 
flower appear before the altar, its bud 
gradually opening up and disappearing 
after a few minutes. 

Có một Phật tử đang khi niệm Phật, cảnh 
giới xung quanh bỗng ẩn mất, trước mắt 
hiện ra biển nước mênh mông, êm tịnh 
không sóng gió, trên mặt biển mọc lên vô 
số hoa sen nhiều màu, đóa nào cũng to 
lớn; kế đó tướng biển ẩn mất, hiện ra cảnh 
núi non cỏ hoa tươi tốt, cổ thụ sum suê, có 
một ngôi chùa nguy nga tráng lệ; tiếp theo 
tướng chùa núi lại ẩn mất, hiện ra cảnh 
lưới châu, kết lại rỗi đứt, đứt rồi kết lại. 
Đại loại có rất nhiều cảnh tướng như thế: 
There was yet another layman who, during 
recifation, would suddenly see everything 
around him disappear. In front of his eyes 
would appear the scene of an Immense 
ocean, calm and still, with no wind or 
Wwaves WhafSO€VeT; huge, 
multcolored lotus blossoms would spring 
up on the ocean surface. Afterward, the 
ocean scene would disappear, to be 
replaced by scenes of mounfains, with 
herbs and flowers, 
century-old trees, and, by and by, a temple 
complex, sumptuous and  magmificent. 
Then the temple and mountains would 
disappear, to be replaced by scenes of 
Jewelled nets coming together then 
drawing apart, drawing apart then coming 
topether again. There are, In general, 
many such scenes. 

Những cảnh tướng như thế gọi là nội cảnh 
giới hay tự tâm cảnh giới, do một niệm 
khinh an hiện ra, hoặc do chủng tử lành 
của công đức niệm Phật trì chú biến hiện. 
Những cảnh nầy thoạt hiện liền mất, hành 
giả không nên chấp cho là thật có rồi để 
tâm lưu luyến. Nếu sanh niệm luyến tiếc, 
nghĩ rằng cảnh giới ấy sao mà nhẹ nhàng 
an vui, sao mà trang nghiêm tốt đẹp, rồi 
mơ tưởng khó quên, mong cho lân sau lại 


countless 


verdant luxuriant 


1840 


được thấy nữa, đó là điểm sai lầm rất lớn. 
Cổ nhân đã chỉ trích tâm niệm nây là “sải 
trước chờ ngứa.” Bởi những cảnh tướng ấy 
do sự dụng công đắc lực tạm hiện mà thôi, 
chớ không có thật. Nên biết khi người tu 
dụng công đến trình độ nào tự nhiên cảnh 
giới ấy sẽ hiện ra: Visionary scenes such 
as the above, called “internal realms” or 
“realms of the Self-Mind,” have their 
Oorigin In a thought of peace and stillness, 
or are caused by wholesome seeds 
generaed by Buddha or Mantra 
Recitation. They appear suddenly and are 
lost immediately. The practitioner should 
not be attached to them, thinking that they 
are real, nor should he remember them 
fondly. It is an extreme mistake to develop 
nostalgia for them, thinking how ethereal, 
calm and peaceful, beautiful and well- 
adorned they were, they day-dream about 
them, unable to forget them, longing for 
their reappearance. The ancients have 
criticized such thoughts as “scratching in 
advance and watting for the Itch.” This 1s 
because these scenes have their origin in 
diligent exertion and appear temporarily. 
They have no true existence. We should 
realize that when the practiioner exerfs a 
certain level of efforts, the scenes and 
features particular to that level wIll appear 
naturally. 

Ví như người lữ hành mỗi khi đi qua một 
đoạn đường, tất lại có một đoạn cảnh vật 
sai khác hiển lộ. Nếu như kẻ lữ hành chưa 
đến nhà, mà tham luyến cảnh bên đường 
không chịu rời bước, tất có sự trở ngại đến 
cuộc hành trình, và bị bơ vơ giữa đường 
chẳng biết chừng nào mới về đến nhà an 
nghỉ. Người tu cũng như thế, nếu tham 
luyến cảnh giới tạm, thì không làm sao 
chứng được cảnh giới thật. Tháng như mơ 
tưởng đến độ cuồng vọng, tất sẽ bị ma 
phá, làm hư hại cả một đời tu: Take the 
example of a traveller who views different 


scenery as he passes along various 
stretches of the road. If he has not reached 
home, yet develops such an attachment 
and fondness for a particular scene along 
the road that he refuses to proceed, his 
travel will be impeded. He will then be 
helplessly lost in the midst of his Journey, 
not knowing when he will finally return 
home to rest. The practiioner 1s like that 
traveller; If he becomes attached to and 
fond of temporary realms and scenes, he 
will never attain the true realms. Were he 
to dream of them to the point of Insanity, 
he would be destroyed by demons and 
waste an entire lifetime of practice! 

Kính Kim Cang nói: “Phàm có những 
tướng đều là hư vọng; nếu thấy các tướng 
chẳng phải tướng, tức thấy Như Lai.” 
(phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng; 
nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến 
Như Lai). “Có những tướng” không phải 
“những tướng có” thuộc về pháp hữu vi 
sanh diệt, bởi các tướng ấy chẳng tự bảo 
rằng mình có hay không, thật hay giả, chỉ 
do kẻ chưa ngộ đạo lý động niệm phân 
biệt, chấp cho là có, không, thật, giả, nên 
mới thành ra hư vọng. Đến như bậc tham 
thiển khi nhập định, thấy định cảnh mênh 
mang rỗng không trong suốt, tự tại an 
nhàn, rồi sanh niệm ưa thích; hay khi tỏ 
ngộ được một đạo lý cao siêu, rồi vui 
mừng chấp giữ lấy, cũng đều thuộc về “có 
tướng.” Và đã “có tướng” tức là có hư 
vọng. “Thấy các tướng” là thấy những 
tướng lành, dữ, đẹp, xấu, dơ, sạch, có, 
không, Phật, chúng sanh, cho đến cảnh ăm 
ấm, sáu trần, vân vân, “chẳng phải 
tướng,” nghĩa là thấy mà đừng chấp trước 
cũng đừng phủ nhận, cứ để cho nó tự 
nhiên. Tại sao không nên phủ nhận? Bởi 
các tướng tuy hư huyễn, nhưng cũng chẳng 
phải là không; ví như bóng trăng đáy 
nước, tuy không phải thật có, nhưng chẳng 
phải không có tướng hư huyễn của bóng 


1841 


trăng. Cho nên trong khi tu, nếu thấy các 
tướng hiện, đừng lưu ý, cứ tiếp tục dụng 
công; ví như người lữ hành, tuy thấy cảnh 
bên đường, nhưng vẫn tiến bước để mau 
về đến nhà. “Tức thấy Như Lai” là thấy 
bản tánh Phật, hay thấy được đạo vậy: 
The Diamond Sutra states: “Everything In 
this world that has marks 1s 1llusory; to see 
marks as not marks 1s to see the 
Tathagata.” Everythinng that has marks 
refers here to compounded, conditioned 
dharmas. Tose marks canot be said either 
{O ©XISt Or not to exIst, Or to be true Or 
false. Delusion arise precIsely because 
unenlipghtened beings 
discriminate, become attached and think 


sentient 


that these marks exist or do not ©exIst are 
real or are false. Even the fondness which 
some Zen practtloners develop for 
samadhi, upon enfering concentration and 
experiencing this immense, empty, stil, 
transparent, peaceful and free realm, falls 
into the category of “having marks.” The 
same 1s true when these practitioners, 
once awakened to a certan lofty, 
transcendenfal principle, Joyfully grasp at 
1t. Once there are marks, there ¡is delusion. 
“lo see marks” means to see such marks 
aS auspicious or evil, øood or bad, dirty or 
clean, existent or non-existent, Buddha or 
sentient beinøs, even the realms of the 
FEive Skandas or the Six Dusts, etc. “As not 
marks” means seeing but neither 
becoming atfached to nor rejecting them, 
Just letting everything be. Why should we 
not reJect them? It is because makrs, while 
1llusory, are not non-existent. This 1s not 
unlike the reflection of the moon In the 
water. Although the reflected moon 1s not 
real, this does not mean that there Is no 
1llusory mark of moonlipht. Therefore, If 
we see marks appear while we are 
cultivating, we should disregard them and 
redouble our efforts, Just like the traveller, 


who views varled scenery en route but 
must push forward to reach home quickly. 
“To see the Tathagata” is to see the 
original Buddha Nature, to see the Way. 

Tóm lại, từ các tướng đã kể trên, cho đến 
sự nhứt tâm, lý nhứt tâm, đều là nội cảnh 
giới. Cảnh giới nầy có hai phương diện là 
Tương Tự và Phân Chứng. Cảnh tương tự 
là tạm thấy rồi liền mất. Cảnh phần chứng 
là một khi được tất được vĩnh viễn, vì đã 
chứng ngộ được một phân chân như. 
Không luận nội cảnh hay ngoại cảnh, nếu 
là tương tự đều không phải là chân cảnh 
giới, mà gọi là thấu tiêu tức, nghĩa là 
không thấu được một phần tin tức của 
chân tâm. Người thật phát lòng cầu giải 
thoát, chớ nên đem tướng thấu tiêu tức 
nhận làm chân cảnh giới. Thấu tiêu tức ví 
như cảnh trời âm u râm tối, hốt nhiên có 
trận gió thổi làm mây đem tạm tan, hé ra 
một chút ánh thái dương, kế đó mây đen 
lại che khuất. Lại như người xưa cọ cây 
lấy lửa, trước khi lửa bật lên, tất có tướng 
khói phát hiện. Chân cảnh giới ví như ánh 
thái dương sáng suốt giữa trời trong tạnh, 
và như lúc cọ cây đã lấy được lửa. Tuy 
nhiên, cũng đừng xem thường thấu tiêu 
tức, vì có được tướng nầy, mới chứng minh 
xác thực có chân cảnh giới. Nên từ đó gia 
công tính tấn, thì chân cảnh giới mới 
không xa: In summary, all states of mind, 
from those described above to the state of 
one-pointedness of mind, belong to the 
category of “internal realms.” These 
realms have two aspec(s: “Atfainmernt- 
like” and “Partial affainment.” 
“Attainment-like” realms appear 
temporarily and disappear immediately. 
“Partial attainmenf” realms are those that 
once achieved, we have forever, because 
we have actually attained a part of True 
Thusness. Regardless of whether It 1s 
Internal or external, 1Ý 1t 1s “attainmenf- 
like” It is not a True Realm; 1t is merely a 


2) 
a) 


1842 


full understanding of some of the 
manifestalons of the Mind. 
Practitioners who truly seek liberation 
should not confuse these aspects, taking 
attainmernt-like marks for the True Realm. 


True 


Attainment-like marks are like a dark, 
leaden sky which suddenly clears, thanks 
to the winds _which temporarily push away 
the dark clouds, letting a few rays of 
sunlipht through before the sky becomes 
overcast again. They also resemble the 
“mark” of smoke Just before the fire, that 
people used to get when they rubbed two 
pleces of wood together. The True Realm 
can be likened to the bright sunlight In a 
clear and calm sky. It 1s like rubbing 
pleces of wood together and already 
having fire. However, we should not 
underestimate attainment-like marks, as 
they demonstrate the genuine existence 
of the True Realm. If, from that level, we 
diligently redouble our efforts, the True 
Realm 1s not that far away after all. 

Ngoại Cảnh 
Ngoại cảnh giới là cảnh không phải do nội 
tâm hiện ra, mà từ bên ngoài đến. Hoặc 
có hành giả thấy Phật, Bồ Tát hiện thân 
thuyết pháp, khuyến tấn khen ngợi. Hoặc 
có hành giả đang khi niệm Phật, thoạt 
nhiên tâm khai, thấy ngay cõi Cực Lạc. 
Hoặc có hành giả đang tịnh niệm thấy chư 
thần tiên đến, chắp tay vi nhiễu xung 
quanh tỏ ý kính trọng, hoặc mời đi dạo 
chơi. Hoặc có hành giả thấy các vong đến 
cầu xin quy-y. Hoặc có hành giả khi mức 
tu cao, bị ngoại ma đến thử thách khuấy 
nhiễu: External realms are realms which 
are not created by the mind, but come 
from the outside. For example, some 
practitoners migh( see Buddhas and 
Bodhisatvas appearinng before them, 
preaching the Dharma, exhorting and 
praising them. Others, while reciting the 
Buddha”s name, suddenly experlence an 





External Realms: 


b) 


C) 


awakening and immediately see the Land 
of Ultimate Bliss. Some practitioners, In 
the midst of their pure recifation, see 
detties and Immortals arrive, join hands 
and circumambulate them respecffully, or 
1nvite them for a leisurely stroll. Still other 
practitioners see “wandering souls of the 
dead” arrive, seeking to take refuge with 
them. Yet others, having reached a high 
level in therr practice, have to endure 
challenges and harassment from external 
demons. 
Như khi xưa có một Phật tử căn tánh ngu 
tối, song thường kính niệm Đức Quán Thế 
Âm. Một đêm nằm mơ thấy Bổ Tát đến 
bảo nên thường tham cứu bài kệ sau đây, 
lâu ngày sẽ được khai ngộ: 
“Đại trí phát nơi tâm 

Nơi tâm chỗ nào tìm? 

Thành tựu tất cả nghĩa 

Không cổ cũng không kim!” 
For example, there was once a layman of 
rather dull capaciies who constantly 
woeshipped Avalokitesvara Bodhisattva. 
Durinng a dream one night, he saw the 
Bodhisattva urging him to medifate on the 
following stanza, and ¡n time he would 
experlence a Great Awakening: 
“Great wisdom develops from the mind 

Where In the Mind can 1t be found? 

To realize all meaninss, 

Is to have neither past nor present.” 
Những tướng trạng kể trên đều gọi là 
ngoại cảnh giới. Có người hỏi: “Thấy Phật 
thấy hoa sen, có phải là cảnh ma chăng? 
Kỳ thật, nếu nhân quả phù hợp, thì quyết 
không phải là cảnh ma. Bởi tông Tịnh Độ 
thuộc về “Hữu Môn,” người niệm Phật khi 
mới phát tâm, từ nơi tướng có mà đi vào, 
cầu được thấy Thánh cảnh. Đến khi thấy 
hảo tướng, đó là do quả đến đáp nhân, 
nhân và quả hợp nhau, quyết không phải 
là cảnh ma. Trái lại, như Thiển tông, từ 
nơi “Không Môn” đi vào, khi phát tâm tu 


1843 


liền quét sạch tất cả tướng, cho đến tướng 
Phật tướng Pháp đều bị phá trừ. Bậc thiển 
sĩ không cầu thấy Phật hoặc hoa sen, mà 
tướng Phật và hoa sen hiện ra, đó là nhân 
quả không phù hợp. Quả không có nhân 
mà phát hiện, đó mới chính là cảnh ma. 
Cho nên người tu thiển luôn luôn đưa cao 
gươm huệ, ma đến giết ma, Phật đến giết 
Phật, đi vào cảnh chân không, chẳng dung 
nạp một tướng nào cả: The realms and 
manifesfations 
called “External realms.” Some might ask, 
“To see Buddhas and lotus blossoms 1s 1t 
not to see demonic apparitions?” If cause 
and effect coincide, 


» 


summarized above are 


these are not 


“demonic realms.” This Is because the 
Pure Land method belongs to the Dharma 
Door of Existence; when Pure Land 
practitioners first develop the Bodhi Mind, 
they enter the Way through forms and 
marks and seek to view the celestial 
scenes of the Western Pure Land. When 
they actually witness these auspIcious 
scenes, If is only a matfter of effects 
corresponding to causes. lf cause and 
effect are in accord, how can these be 
“demonic realms?” In the Zen School, on 
the other hand, the practitioner enters the 
Way throuph the Dharma Door of 
Emptiness. Right from the beginning of his 
cultivation, he wipes out all marks, even 
the marks of the Buddhas or the Dharma 
are destroyed. The Zen practiioner does 
not seek to view the Buddhas or the lotus 
blossoms, yet the marks of the Buddhas or 


the lotus blossoms appear to him. 
Therefore, cause and effect do not 
correspond. For something to appear 


without a corresponding cause 1s indeed 
the realm of the demons. Thus, the Zen 
practiioner always holds the sword of 
wisdom aloft. [f the demons come, he kills 
the demons; I1f the Buddha comes, he kills 


the Buddha, to enter the realm of True 
Emptiness 1s not to tolerate a single mark. 
Nhị Căn: Hai loại căn—TWwo roots: 
(A) 
1) Lợi căn: Keen (able) root. 
2) Độn căn: Dull root. 


(B) 

I) Chính căn: Thắng nghĩa căn—Khẩ năng 
sử dụng các căn để nhận thức rõ về chân 
lý, chứ không phải là sở kiến phàm phu— 
The power or ability which uses the sense 
organs to discern the truth. 

2) Phù căn: Phù Trần căn—Năm căn hay y 
xứ của năm căn trên thân thể—The sense 
OrgØans as aids. 

(C) 


1) Nam căn: Male organ. 

2) Nữ căn: female organ. 

Nhị Câu Phạm Quá: Cả hai đều phạm lỗi— 
Một từ ngữ nói về những chỉ trích của Thiên 
Thai về Hoa Nghiêm, dù cho Thiên Thai là 
Viên giáo, nhưng nó vẫn còn có những chỗ thô 
chỗ dở của Biệt giáo so với giáo pháp thực sự 
thời Pháp Hoa—Both have 
mistakes—A term applied by Tien-T”ai in 
criicilsm of Hua-Yen, whiích while 1t 1s a 
perfect or complete doctrine, yet has the 
“crudiles” of the Avatamsaka or Lotus secfs 
(Biệt Giáo) and comes short of the really 
perfect Lotus doctrine. 


hoàn hảo 


Nhị Cầu: Hai loại mong cầu —Two kinds of 

seeking: 

1) Đắc cầu: Cầu được những điều khoái lạc 
sung sướng—Seeking to get something of 
enjoyment and happIness. 

2) Mệnh cầu: Cầu được sống lâu mãi mãi— 
Seeking long lIfe. 

Nhị Chân Như: Theo Phật Giáo, có hai loại 

Chân Như—According to Buddhism, there are 

two aspects of the bhutatathata, or two truths: 

(A) 

I) Bất biến chân như (vạn pháp tức chân 
như): An lập chân như—Tùy theo duyên 
vô minh mà khởi lên trong thế giới hiện 


2) 


(B) 


l) 


2) 


(C) 


l) 


2) 


(D) 


l) 


2) 


Œ) 


Ù 


1844 


tượng mà chân tính bất biến—The 
changeless essence or substance. 

Tùy duyên chân như (chân như tức vạn 
pháp): Phi an lập chân như—Tùy theo 
duyên vô minh mà dấy lên như trong thế 
giới hiện tượng——Ïts conditioned or ever- 
changing forms, as In the phenomenal 
world. 


Ly ngôn chân như: Thể tướng của chân 
như vốn xa lìa tướng ngôn ngữ, tướng tâm 
niệm—The ¡inexpressible absolute, only 
mentally conceivable. 

Y ngôn chân như: Dựa vào ngôn ngữ lời 
nói giả danh để hiện rõ chân tướng— 
Aspecfs expressed In words. 


Không chân như: Lìa hết thấy các pháp 
nhiễm lây, dường như hư không hay tấm 
gương sáng, không có gì trong đó—The 
absolute as the void (space, the sky, the 
clear mirror). 

Bất không chân như: Chơn như đủ hết 
thảy các pháp tịnh, như gương sáng hiện 
lên muôn vẻ—The absolute ¡ín 
manifestaton or phenomenal (images in 
the mirror)—The womb of the universe 1n 
which are all potentialities. 


Tại triển chân như: Còn gọi là Hữu Cấu 
Chân Như, tức là chân như ở trong ràng 
buộc—The Buddha nature in bonds. 

Xuất triển chân như: Còn gọi là Vô Cấu 
Chân Như, tức là chân như ra khỏi ràng 
buộc—The Buddha nature set free by the 
maniffestation of the Buddha and 
Bodhisattvas. 


Hữu cấu chân như: Chân như có bợn nhơ, 
như trong trường hợp chúng sanh là những 
người chưa giác ngộ (lục bình bám rễ 
trong bùn)—The Buddha-nature defiled, 
as unenliehtened man (water lily with Its 
roofs in the mud). 


2) Vô cấu chân như: Chân như không bợn 
nhơ, như nơi chư Phật hiển hiện Phật tánh 
thanh tịnh và trong sáng như trăng rằm— 
The pure Buddha-nature, purified or bright 
as the full moon. 

Œ) : 

I1) An lập Chân như: See Bất biến Chân như. 

2) Phi An lập Chân như: See Tùy duyên 
Chân như. 

(G) 

I) Tương đãi chân như: Chơn như trong thế 
giới hiện tượng, y theo lời nói giả danh 
mà hiển hiện ra, bất biến mà tùy duyên— 
Relative or conventional, everyday truth 
of the mundane world subject to delusion 
and dichotomies. 

a) Chơn như tương đối trong thế giới hiện 
tượng, y theo lời nói giả danh mà hiện ra, 
bất biến mà tùy duyên— The relative 
truth, or the truth of the unreal, manIfests 
gillnes but ¡1s always i1lluminating,` 
which means that 1t Is Immanent In 
everything. 

b) Những nhà tư tưởng của trường phái Tịnh 
Độ chấp nhận dùng tương đãi chân như để 
diễn tả tuyệt đãi chân như, hay dùng 
tương đãi chân như như là cỗ xe phương 
tiện đưa chúng ta đến tuyệt đãi chân như. 
Phương thức giúp hành giả Tịnh Độ dựa 
trên sắc tướng để đạt đến Phật tánh là cái 
vô tướng—Pure Land thinkers accepted 
the legItimacy of convenftional truth as an 
expression of ultimate truth and as a 
vehicle to reach Ulimate Truth. This 
method of basing on form helps cultivators 
reach the Buddhahood, which 1s formless. 

2) Tuyệt đãi chân như: Chơn như tuyệt đối, 
siêu việt, hay chân không tuyệt đối, đây 
là những gì chư Phật đã dạy, tùy duyên 
mà bất biến— The ulimate or absolute 
Truth, transcending dichotomies, as taught 
by the Buddhas. The absolute truth, or the 
truth of the void, manifests°illumination 


1845 


but 1s always stilI,” and this 1sn absolutely 
1nexplicable. 


**.. For more Information, please see Chân 
Như (C). 
Nhị Chấp: 


(A) Hai tà chấp hay luyến ái—Two erroneous 


]) 


2) 


(B 


` 


Ù 


tenets or aftachments—lllusions—Do ngã 
pháp chấp, ảo vọng phát khởi—AII 
1llusion arises from holding to the reality 
of the ego and of things: 

Ngã chấp: Nhân chấp hay chấp cái ngã có 
thật—Attachment of the reality of the ego, 
permanent personality, the atman, soul or 
self. 

Pháp chấp: Chấp rằng vạn pháp có thật— 
Attachment of the realty of dharma, 
things or phenomena. 

Hai thuyết chấp về luân hổồi—Two 
theories on reicarnation: Hai thuyết nầy 
đều không đúng với luật “Luân Hồi” của 
đạo Phật. Theo giáo lý nhà Phật thì chúng 
sanh lăn lộn trong luân hồi sanh tử, vòng 
luân hồi xoay chuyển chúng sanh trong 
lục đạo. Phật tử không tin nơi đoạn diệt, vì 
đoạn diệt căn cứ trên sự hiểu biết không 
toàn hảo về chân như thực tánh; mà cũng 
không tin nơi thường hằng vì Phật tử 
không tin thế giới nầy hay thế giới nào 
khác lại có sự trường cửu không thay 
đổi—Both theories do not conform to the 
Buddhist law of causality. In Buddhist 
view, men are tied to the cycle of birth 
and death, the cycle of reincarnation. This 
cycle turns around and around, compelling 
men fo reincarnate in one of the six 
realms. Buddhists believe that Nihilism 1s 
false because 1t 1s based on incomplete 
understanding of reality. Eternalism 1s also 
wrong, because Buddhists cannot accept 
that there is anything either in this world 
or any other world that 1s eternal or 
unchangeable. 

Chấp Đoạn Kiến -Atachment on 
Nihilism: Thuyết nầy tin rằng loài người 


cũng như vật, chết là mất là mất hẳn, 
không còn gì sau đó, là cát bụi con người 
trở về với cát bụi. Các khoa học gia cho 
rằng mỗi cá nhân vào đời lúc được thọ 
thai do tinh cha trứng mẹ, sống cuộc đời 
của mình và chết, chấm dứt hiện hữu— 
This theory believes 1n nihilism, clalms 
that after death there ¡1s nothing left. Man 
born from dust will return to dust. This 1s 
what sclentists believe. They say every 
person conceived by the fusion of a sperm 
and egg, wIll live his life and will die, thus 
terminating his existence on earth. 

2) Chấp Thường Kiến—-Attachment on 
Eternalism: Thuyết nầy tin rằng trước khi 
là người, con người không có hiện hữu, rồi 
được tạo nên, con người được sanh vào 
đời do ý chí của một vị thần linh. Người 
ấy sống đời mình, rồi tùy theo những gì 
mình tin tưởng hay những hành động của 
mình trong đời, sẽ được về vĩnh viễn trên 
cõi thiên đàng hoặc bị đày vĩnh viễn nơi 
địa ngục —This theory believes In 
eternalism, believes that man was created 
by the will of some Deity. He will live his 
lfe and act according to his beliefs In 
order to return to Heaven or to be 
condemned forever In Hell. 

Nhị Chúng: Hai chúng Phật giáo —Two 

øroups of Buddhist followers: 

I)_ Chúng Xuất gia: Tu sĩ xuất gia là những vị 
đã giữ từ mười giới trở lên—The monks or 
clerey who observe at least ten 
commandments. 

2) Chúng tại gia: Cư sĩ tại gia là các vị chỉ 
giữ từ năm đến tám giới—The laity who 
obseve the five and the ceipht 
commandments. 

Nhị Chúng: Hai loại—Two kinds or classes. 

Nhị Chúng Bát nhã: See Nhị Bát nhã. 

Nhị Chúng Bịnh: Hai loại bịnh—Two kinds 

Of sickness: 

l1) Thân bịnh: Physical sickness. 

2) Tâm bịnh: Mental or spiritual sickness. 


1846 


Nhị Chủng Bồ Đề Tâm: Two kinds of 

Bodhi-mind. 

l) Duyên Sự Bồ Đề Tâm: See Duyên Sự Bồ 
Đề Tâm, and Tứ Hoằng Thệ Nguyện. 

2) Duyên Lý Bồ Đề Tâm: See Duyên Lý Bồ 
Đề Tâm. 

Nhị Chủng Bồ Tát: Hai loại Bồ Tát—Two 

kinds of Bodhisattvas: 

(A) - 

1) Tại gia Bồ Tát: Lay Bodhisattvas. 

2) Xuất gia Bồ Tát: Monastic Bodhisattvas. 

(B) Chư Phật và chư Bồ Tát lấy đại bi làm sự 
nghiệp. Vậy người đã phát tâm Bồ Đề, 
nếu muốn cứu độ chúng sanh, chỉ nên 
nguyện sanh trong ba cõi, ở nơi đời ngũ 
trược, vào ba đường ác mà cứu khổ cho 
chúng hữu nh. Nếu đã phát tâm tu theo 
Phật mà lại xa rời chúng sanh, tự sống 
riêng một cuộc đời an ổn, e rằng thiếu 
lòng từ bi, chuyên lo tự lợi và trái với đạo 
Bồ Đề. Theo Đại Sư Trí Giả và Thiên 
Như trong Tịnh Độ Thập Nghi Hoặc Vấn 
Luận, có hai hạng Bổ Tát—Great 
Compassion 1s the life calling of Buddhas 
and Bodhisattvas. Thus, those who have 
developed the Bodhi Mind, wishing to 
rescue and ferry other sentlent beings 
across, should simply vow to be reborn In 
the Triple Realm, among the five 
turbidities and the three evil paths. lf we 
abandon sentient beings to lead a selfish 
life of tranquility, we lack compassion. A 
preoccupation with egoIstic needs contrary 
to the path of enlightenment. According to 
Masters Chih-I and T'ien-Ju in The Pure 
Land Buddhism, there are two types of 
Bodhisattvas. 

1) Bậc tu Bồ Tát đạo đã lâu, đã chứng được 
Vô Sanh Pháp Nhẫn—Those who have 
followed the Bodhisattva path for a long 
time and attained the Tolerance of Non- 
Birth or Insight into the non-origination of 
phenomena: Bậc nầy có thể nguyện sanh 
trong đời ác để cứu độ chúng sanh mà 


2) 


không sợ cùng chúng sanh đắm chìm trong 
biển sanh tử luân hổi. Luận Đại Trí Độ 
dạy: “Bậc Bồ Tát đã chứng Vô Sanh Nhẫn 
cũng ví như người có thân nhân bị nước lôi 
cuốn, mà có đủ đầy khả năng và phương 
tiện, người ấy tỉnh sáng lấy thuyền bơi ra 
cứu, nên cả hai đều không bị nạn trầm 
nịch.”—These Bodhisattvas can vow to be 
reborn 1n this evil realm to rescue senfienf 
beings without fear of being drown 1n the 
sea of Bith and Death with sentient 
bemngs. The Perfecion of Wisdom 
Treatise sfates: “lake the case of the 
person who watches a relafive drowning 1n 
the river, a person, more ¡ntelligent and 
resourceful, hurries off to fetch a boat and 
salls to rescue his relatve. Thus both 
persons escape drowning. This 1s similar to 
the case of a Bodhisattva who has atfained 
Tolerance of Non-Birth, has adequate 
skills and means to save senfient beings.” 

Bậc chưa chứng Vô Sanh Pháp Nhẫn và 
hàng phàm phu mới phát tâm Bồ Tát— 
Bodhisattvas who have not affained the 
Tolerance of Non-Birth, as well as 
ordinary people who have Just developed 
the Bodhi Mind: Những vị nầy cần phải 
thường không rời Phật mới có cơ thành tựu 
được nhẫn lực và có thể ở trong ba cõi, 
vào nơi đời ác để cứu độ chúng sanh. Cho 
nên Đại trí Độ Luận nói: “Hạng phàm phu 
còn đủ mọi sự ràng buộc, dù có lòng đại 
bi, nhưng vội muốn sanh trong đời ác để 
cứu độ chúng hữu tình khổ não, đó là điều 
không hợp lý. Tại sao thế? Vì trong cõi 
đời ác trược, nghiệp phiền não mạnh mẽ. 
Khi ấy mình đã không có nhẫn lực, tức 
tâm sẽ tùy cảnh mà chuyển, rồi bị sắc, 
thanh, danh, lợi trói buộc, sanh ra đủ 
nghiệp tham, sân, si. Chừng đó tự cứu đã 
không xong, nói chi là cứu độ chúng sanh? 
Giả sử được sanh trong cõi người thì cảnh 
xấu ác, kẻ tà ngoại dẫy đầy, nguời chánh 
chơn khó gặp, cho nên Phật pháp không 


1847 


dễ gì được nghe, Thánh đạo không dễ gì 
chứng được. Nếu là người do nhân bố thí, 
trì giới hay tu phước mà được làm bậc 
quyền quý, mấy ai không mê đắm cảnh 
giàu sang, buông lung trong trường dục 
lạc? Lúc đó dù có bậc thiện tri thức 
khuyên bảo, họ cũng không chịu tin làm 
theo, lại vì muốn thỏa mãn lòng tham dục 
của mình, nương quyển cậy thế sẵn có, 
gây ra thêm nhiều tội nghiệp. Đến khi 
chết rồi, bị đọa vào tam đồ trải qua vô 
lượng kiếp, khi khỏi tam đồ dầu có sanh 
được làm người cũng phải thọ thân bần 
tiện; nếu không gặp thiện tri thức lại mê 
lầm gây thêm tội ác thì lại bị đọa nữa. Từ 
trước đến nay chúng sanh luân hồi đều ở 
trong tình trạng ấy. Vì thế mà Kinh Duy 
Ma nói: “Chính bịnh của mình còn không 
tự cứu được, đâu có thể cứu được bịnh cho 
kẻ khác.” Luận Đại Trí Độ cũng nói: “Ví 
như hai người, mỗi kẻ đều có thân nhân bị 
nước lôi cuốn, một người tánh gấp nhảy 
ngay xuống nước để cứu vớt, nhưng vì 
thiếu khả năng và phương tiện nên cả hai 
đều bị đắm chìm.” Bậc Bổ Tát mới phát 
tâm vì chưa đủ nhẫn lực nên chẳng những 
không cứu được chúng sanh, mà còn hại 
đến chính bản thân mình. Thế nên Đại Trí 
Độ Luận dạy tiếp: “Bồ Tát sơ tâm như trẻ 
thơ không nên rời mẹ, nếu rời mẹ thì hoặc 
rơi vào hầm giếng, té xuống sông đầm, 
hoặc đói khát mà chết. Lại như chim non 
chưa đủ lông cánh, chỉ có thể nhảy 
chuyển theo cành cây; đợi chừng nào lông 
cánh đầy đủ, mới có thể bay xa, thong thả 
vô ngại. Phàm phu không nhẫn lực; chỉ 
nên chuyên niệm Phật A Di Đà cho được 
nhất tâm, đợi khi tịnh nghiệp thành tựu, 
lúc lâm chung sẽ được Phật tiếp dẫn vãng 
sanh, quyết định không nghi. Khi thấy Đức 
Phật A Di Đà và chứng quả Vô Sanh rồi, 
chừng ấy sẽ cỡi thuyền Pháp Nhẫn vào 
biển luân hồi cứu vớt chúng sanh, mặc ý 
làm vô biên Phật sự —If these 


Bodhisatvas aspire to perfect that 
Tolerance and enter the evil life of the 
Triple Realm to save sentIent beings, they 
should always remain close to the 
Buddhas and Good Advisors. The 
Perfection of Wisdom Treatise states: “Tt 
1S unwise for human beings who are still 
bound by all kinds of afflictions, even If 
they possess a gøreaf compassionate Mind, 
to seek a premature rebirth In this evil 
realm to rescue sentient beings. Why 1s 
this so? It 1s because this evil, defiled 
world, afflictions are powerfull and 
widespread. Those who lack the power of 
Tolerance of Non-Birth are bound to be 
swayed by external circumstances. They 
then become slaves to form and sound, 
fame and fortune, with the resulting karma 
of greed, anger and delusion. Once this 
OCcurs, they cannot even save themselves, 
how can they save others??” If, for 
example, they are born in the human 
realm, in this evil environmenrt full of non- 
believers and externalists, It 1s difficult to 
encounter genuine sages. Therefore, 1t IS 
not easy to hear the Buddha Dharma nor 
achieve the goals of the sages. Of those 
who planted the seeds of generosity, 
morality and blessings In previous lives 
and are thus now enJoying power and 
fame, how many are not Infatuated with a 
lfe of wealth and honor, allowing In 
endless greed and lust? Therefore, even 
when they are counselled by enlightened 
teachers, they do not believe them nor act 
accordingly. Moreover, to satisfy theIr 
passions, they take advantage of therr 
existng power and Influence, creafing a 
great deal of bad karma. Thus, when therr 
present life comes to an end, they descend 
upon the three evil paths for countless 
eons. After that, they are reborn as 
humans of low social and economic stafus. 
If they do not then meet good spiritual 


1848 


advisors, they wIll continue to be deluded, 

creating more bad karma and descending 

once again Into the lower more realms. 

From time Immemorial, sentient beings 

caught In the cycles of Birth and Death 

ths predicament. The 
Vimalakmti Sutra also states: “lf you 
cannot even cure your own 1llness, how 
can you cure the illnesses of others?” The 
Perfection of Wisdom Treatise further 
states: “lake the case of fwo persons, 
each of whom watches a relative drowning 
in the river. The first person, acting on 
Iimpulse, hastily Jumps Into the water. 
However, because he lacks capabilitles 
and the necessary means, ¡In the end, both 
of them drown.” Thus newly aspiring 
Bodhisattvas are like the first individual, 
who still lacks the power of Tolerance of 
Non-Birth and cannot save sentient beings. 
The Perfection of Wisdom Treatise further 
teaches: “[his 1s not unlike a young child 
he should not leave his mother, lest he fall 
Into a well, drown in the river or die of 
starvation; or a young bird whose wings 
are not fully developed. It must bide Its 
time, hopping from branch to branch, until 
1t can fly afar, leisurely and unimpeded. In 
the same mamner, ordinary people who 
lack the Tolerance of Non-Birth should 
limit themselves to Buddha Recitation, to 
achieve one-pointedness of Mind. Once 
that goal 1s reached, at the time of death, 
they wIll certainly be reborn ¡n the Pure 
Land. Having seen Amitabha Buddha and 
reached the Tolerance of Non-Birth, they 
can s(eer the boat of that Tolerance Into 
the sea of Bính and Death, to ferry 
sentent beings across and accomplish 
countless Buddha deeds at wIll.” 

Nhị Chủng Bồ Tát Thân: Hai loại thân Bồ 

Tát —Two kinds of Bodhisattva”s body: 

1) Nhục thân Bồ Tát: Thân sống chết của Bồ 
Tát —Bodhisattva”s mortal body. 


have been ¡n 


2) Kim thân bất hoại Bồ Tát: Bodhisattva's 
1mmortal body. 
Nhị Chủng Bố Thí: Hai loại bố thí —Two 
kinds of dana or charity—See Nhị Bố Thí. 
Nhị Chúng Chấp Trì : Theo Tịnh Độ tông, 
chấp trì có nghĩa là luôn luôn tụng niệm, niệm 
nào cũng phải nhớ lấy danh hiệu của Đức Phật 
A Di Đà. Vì thế cho nên chấp trì còn được gọi 
là “Trí Tuệ Suy Nghĩ.” Theo Kinh A Di Đà 
Yếu Nghĩa, Hán dịch bởi Ngài Cưu Ma La 
Thập, ngài Trí Húc giải thích, và cư sĩ Tư 
Nhuận Việt dịch, có hai loại “Chấp Trì — 
According to the Pure Land Sect, reciting the 
Buddha-name 1s a matter of being mindful of 
the Buddha-name from moment to moment, 
thus 1t 1s the 
reflecting.” According to the Amitabha Sutra 
(translaed ¡ino Chinese by Kumarajiva, 
explained by Bhikshu Trí Húc, and translated 
into Vietnamese by lay person Tuệ Nhuận), 
there are two levels of practice 1n reciting the 
Buddha-name. 
I) Sự Tn: Rectting the Buddha-name at the 
phenomenal level —Người “sự trì” là 
người tin có Phật A Di Đà ở cõi tây 
Phương Tịnh Độ, nhưng chưa thông hiểu 
thế nào là “Tâm mình tạo tác ra Phật, 
Tâm mình chính là Phật.” Nghĩa là người 
ấy chỉ có cái tâm quyết chí phát nguyện 
cầu vãng sanh Tịnh Độ, như lúc nào cũng 
như con thơ nhớ mẹ chẳng bao giờ quên— 
Reciting the Buddha-name at the level of 
phenomenal level means believing that 
Amitabha Buddha exists in His Pure Land 
in the West, but not yet comprehending 
that he ¡is a Buddha created by the Mind, 
and that this Mind 1s Buddha. Ít means you 
resolve to make vows and to seek birth in 
the Pure Land, like a child longing for 1s 
mother, and never forgetting her for a 
momeII. 
Lý Tnì: Reciting the Buddha-name at the 
level of Iinner truth—Người “lý trì” là 
người tin rằng Phật A Di Đà ở Tây Phương 


“wisdom that comes from 


2) 


1849 


là Phật đã có sẵn trong tâm mình, là Phật 
do Tâm mình tạo ra, mình lấy ngay cái 
danh hiệu Phật lớn lao và có sẵn trong 
Tâm mình đó mà buộc Tâm mình vào, 
khiến cho nó chớ tạm quên—Reciting the 
Buddha-name at the level of inner truth or 
noumenon means believing that Amitabha 
Buddha and His Pure Land in the West are 
inherent features of our own pure Minds, 
the creation of our own pure Minds. It 
means using the great name of Amitabha 
Buddha, which ¡is inherent in our Minds 
and the creation of our Minds, as a focal 
point to concenfrate our minds on, so that 
we never forget It for a moment. 
Nhị Chúng Cúng Dường: See Nhị Cúng 
Dường In Vietnamese-English Section. 
Nhị Chúng Điền Đảo: Two conditions for 
being upside down—Theo Kinh Thủ Lăng 
Nghiêm, quyển Bảy, Đức Phật đã nhắc nhở 
ngài A Nan về hai loại điên đảo như sau: “Ông 
A Nan! Ông muốn tu chân tam ma địa, thẳng 
đến đại Niết Bàn của Như Lai, trước hết phải 
biết hai thứ điên đảo là chúng sanh và thế 
giới. Nếu điên đảo không sinh, đó là chân tam 
ma địa của Như Lai” —According to the 
Surangama Sutra, book Seven, the Buddha 
reminded Ananda about the two conditions for 
being upside down as follows: “Ananda! You 
now wish to cultvate true samadhi and arrive 
directly at the Thus Come One” Parinirvana, 
first, you should recognize the two upside- 
down causes of living beings and the world. If 
this upside-down sfate Is not produced, then 
there 1s the Thus Come One”s true samadhi.” 
I)_ Chúng Sanh Điên Đảo: Upside-down state 
of living beingsÔng A Nan! Thế nào 
gọi là chúng sanh điên đảo? Ông A Nan! 
Do tính minh tâm, cái tính sáng suốt viên 
mãn. Nhân cái vọnh minh phát ra vọng 
tính. Cái tính hư vọng sinh ra cái tri kiến 
hư vọng. Từ rốt ráo không sinh rốt ráo có. 
Do cái năng hữu ấy, mới có những cái sở 
hữu. Chẳng phải nhân thành sở nhân. Rồi 


có cái tướng trụ và sở trụ. Trọn không căn 
bản. Gốc không có chỗ y trụ, gây dựng ra 
thế giới và chúng sanh. Mê cái tính bản 
nguyên minh, mới sinh ra hư vọng. Vọng 
tính không có tự thể, chẳng phải là có chỗ 
sở y. Toan muốn trở lại chân. Cái muốn 
chân đó chẳng phải thật là chân như tính. 
Chẳng phải chân mà cầu trở lại chân, hóa 
ra thành hư vọng tướng. Chẳng phải: 
“sinh, trụ, tâm, pháp,” lần lữa phát sinh, 
sinh lực tăng tiến mãi, huân tập thành 
nghiệp. Đông nghiệp cảm nhau. Nhân có 
cảm nghiệp, diệt nhau sinh nhau. Do đó 
nên có chúng sanh điên đảo —Ananda! 
What 1s meant by the upside-down sfate of 
living beings? Ananda! The reason that 
the nature of the mind 1s bright 1s that the 
nature 1tself 1s the perfection of brightness. 
By adding brightness, another nature 
arises, and rom that false nafure, views are 
produced, so that from 
nothingness comes ultimate existence. All 
that exIsfs comes from this; every cause In 
fact has no cause. SubJective reliance on 
obJecive appearances 1s  basically 
groundless  Thus upon what 1s 
fundamentally unreliable, one set up the 
world and living beings. Confusion about 
one”s basic, perfect undersfanding results 
1n the arising of falseness. The nature of 
falseness 1s devoid of substance; 1t 1s not 
something which can be relied upon. One 
may wish to return to the truth, but that 
wish for truth 1s already a falseness. The 
real nature of true suchness 1s not a truth 
that one can seek to return to. By doïng so 
one misses the mark. What basically 1s not 
produced, what basically does not dwell, 
what basically 1s not the mind, and what 
basically are not dharmas arise through 
Interaction. As they arise more and more 
strongply, they form the propensity to 
create karma. Similar karma sets up a 
mutual stimulus. Because of the karma 


absolute 


2) 


1850 


thus generated, there 1s mutual production 
and mutual extinction. That 1s the reason 
for the upside-down sftate of living beings. 

Thế Giới Điên Đảo: Upside-down state of 
the world—Ông A Nan! Thế nào gọi là 
thế giới điên đảo? Cái có và cái bị có ấy, 
nhân hư vọng sinh, nhân đó giới lập. 
Chẳng phải nhân, sở nhân, không trụ và 
sở trụ, thiên lưu chẳng dừng. Nhân đó thế 
lập. Ba đời bốn phương hòa hợp xen nhau, 
biến hóa chúng sanh thành 12 loại (see 
Thập Nhị Loại Chúng Sanh). Bởi đó thế 
giới nhân động có tiếng, nhân tiếng có 
sắc, nhân sắc có hương, nhân hương có 
xúc, nhân xúc có vị, nhân vị biết pháp. 
Sáu thứ vọng tưởng nhiễu loạn thành 
nghiệp tính. Mười hai thứ phân ra khác. 
Do đó lưu chuyển, nên ở thế gian “tiếng, 
hương, vị, xúc,” cùng 12 biến hóa xoay 
vần thành một vòng lẩn quẩn. Nhân các 
tướng điên đảo luân chuyển ấy, mới có 
thế giới: các loài noãn sanh, thai sanh, 
thấp sanh, hóa sanh, loài có sắc, loài 
không sắc, loài có tưởng, loài không 
tưởng, loài chẳng phải có sắc, loài chẳng 
phải không sắc, loài chẳng phải có tưởng, 
loài chẳng phải không tưởng. Ông A Nan! 
Chúng sanh trong mỗi loại đều đủ 12 thứ 
điên đảo. Ví như lấy tay ấn vào con mắt, 
thấy hoa đốm phát sinh. Hư vọng loạn 
tưởng điên đảo và chân tịnh minh tâm 
cũng như thế.”—Ananda! What is meant 
by the upside-down state of the world? AlI 
that exists comes from this; the world 1s 
set up because of the false arising of 
sections and shares. Every cause In fact 
has no cause; everything that 1s dependent 
has nothing on which it is dependent, and 
SO 1t shifts and slides and 1s unreliable. 
Because of this, the world of the three 
perlods of time and four directions comes 
into being. Their union and Interaction 
bring about changes which result in the 
twelve categories of living beings. That 1s 


why, in this world, movement brings about 
sounds, sounds bring about forms, forms 
brng about smells, smells bring about 
confact, confact brings about tastes, and 
tastes bring about awareness of dharmas. 
The random false thinking resulting from 
these six creates karma, and this 
confinuous revolving becomes the cause 
of twelve different cafegories. And so, In 
the world, sounds, smells, tastes, conftact, 
the like, 
throughout the twelve categories to make 
one complete cycle. The appearance of 
being upside down ¡is based on this 
contnuous process. Therefore, 
world, there are those born from egss, 
those born from womb, those born from 
moisture, , those born by transformation, 
those with form, those without form, those 
with thoupht, those without thoupht, those 
not totally endowed with form, those not 
totally lacking form, those not totally 
endowed with thoupht, and those not 
totally lacking thougpht. Ananda! Each of 
these categoriles of beings 1s replete with 
all twelve kinds of upside-down sftafes, Just 
aS pr€ssing on oneÌs eye produces a 
varlety of flower-like Images. With the 
Inversion of wonderful perfection, the 
truly pure, bripht mind becomes glutted 
with false and random thoughts. 


and are each transformed 


in the 


***% For more Information, please see Thập 


Nhị Loại Chúng Sanh. 


Nhị Chúng Định: Hai loại định—There are 
two kinds of samadhi: 


l) 


2) 


Tán Định: Thiền định tổng quát hay tấn 
mạn của Dục Giới—Scattered or general 
meditation ¡in the world of desire. 

Thiển Định: Thiển định trong cõi Sắc giới 
hay Vô Sắc giới—Abstract meditation ¡in 
the realms of form and beyond form. 


Nhị Chúng Hữu: Theo Thanh Tịnh Đạo, có 
hai loại HữỮu—According to the Path of 
Purification, there are two kinds of becoming. 


1851 


l) Nghiệp Hữu: Karma-process becoming—— 
Chính tiến trình nghiệp là hữu, thì gọi là 
nghiệp hữu. Nghiệp cần được hiểu là hữu 
vì nó đem lại hữu hay sự tái sanh. Trước 
hết, nghiệp hữu nói vắn tắt là hành và các 
pháp tham dục, vân vân, tương ưng với 
hành cũng được xem là nghiệp. Nghiệp 
hữu bao gồm phước hành, phi phước hành, 
bất động hành, ở bình diện nhỏ (hữu hạn) 
hay bình diện lớn (đại hành). Tất cả những 
nghiệp đưa đến sự tái sanh đều là nghiệp 
hữu—The karma-process Ifself is karma- 
process becoming. The karma should be 
understood as becoming. The karma- 
process becoming 1n brIef 1s both volition 
also and the sfates covefousness, etfc., 
associated with the volition and reckoned 
as karma too. Karma-process becoming 
consists of the formation of merit, the 
formation of demerit, the formation of the 
imperturbable, either 

(limited) plane or with a large plane. All 

karmas that lead to becoming are called 

karma-process becoming. 

Sinh Hữu: Rebirth-process becoming. 

Chính tiến trình tái sanh là hữu thì gọi là 

sanh hữu. Tái sanh là hữu vì nó hiện hữu. 

Sanh hữu nói vắn tắt là các uẩn do nghiệp 

sanh—Rebith ¡is becoming since 1t 

becomes. Rebirth-process becoming 
briefly 1s agøgregafes generated by karma. 

b)_ Sanh hữu gồm chín loại: It is of nine kinds: 

e - Dục hữu: Loại hữu có dục vọng—Sense- 
desire becoming, the kind of becoming 
poSsessed of sense-desires. 

e Sắc hữu: Loại hữu có sắc—Fine-material 
becoming, the kind of becoming possessed 
of fine material. 

e - Vô sắc hữu: Loại hữu vô sắc—Immaterial 
becomnng, the kind of becoming possessed 
of Immaterial. 

se Tưởng hữu: hữu tưởng— 
Percipient becoming, the kind of becoming 
pOSSessed of perception. 


with a small 


2) 
a) 


Loại có 


e - Vô tưởng hữu: Loại hữu không có tưởng— 
Non-percipient becoming, the kind of 
becoming possessed of non-perception. 

e Phi tưởng phi phi tưởng hữu: Loại hữu 
không có tưởng mà cũng không có không 
tưởng——Neither-percipient-nor-non- 
percipient becoming, the kind of becoming 
possessed of neither perception nor non- 
perception. 

e Hữu nhất uẩn: Loại hữu có một uẩấn— 
One-constituent becoming, the kind of 
becoming possessed of one consfiftuent. 

e - Hữu tứ uẩn: Loại hữu có bốn uẩn—Four- 

becominng, the kind of 
becoming possessed of four constituenfs. 

e_ Hữu ngũ uẩn: Loại hữu có năm uẩn— 
FIve-constituent becoming, the kind of 
becoming possessed of five consfifuents. 

Nhị Chủng Hữu Tri Thức: Two kinds of 

adVISOT. 

1) Thiện Hữu Tri Thức: Good advisor—See 

Thiện Hữu Trị Thức. 

Ác Hữu Tri Thức: Bad advisor—See Ác 

Tri Thức. 

Nhị Chúng Khất Sĩ. Hai loại khất sĩ—Two 

kinds of mendicant: 

1) Nội Khất: Người có khả năng tự kểêm chế 
nội tâm—Those who are able to self- 


consftituent 


2) 


control his or her ¡nternal mental or 
spiritual methods. 

Ngoại Khất: Người có khả năng tự km 
chế những hình thức bên ngoài—Those 
who are able to self-control his or her 


2) 


externals such as strict diet. 
Nhị Chúng Luật Nghỉ: Two kinds of rules 
Or CuStoms. 
l) Ác Luật Nghi: Bad, or evil rules and 
Customs. 
2) Thiện Luật Nghĩ: Good rules and customs. 
Nhị Chúng Lực: Two kinds of power—Hàng 
phàm phu nghiệp ác sâu dây, đầy đủ tất cả 
phiển não, dù có ít nhiều công đức tu hành, 
hoặc chướng vẫn chưa vơi, được trong muôn 
một. Cõi Cực Lạc rất trang nghiêm thanh tịnh, 


1852 


còn siêu việt hơn tam giới, thế thì hạng phàm 

phu làm sao được vãng sanh? Theo Trí Giả và 

Thiên Như Đại Sư trong Tịnh Độ Thập Nghi 

Hoặc Vấn Luận, có hai loại lực—Ordinary 

people are entirely enmeshed in heavy evil 

karma and are full of all kinds of afflictlons. 

Even though they may have some virfues as a 

result of cultivation, they find 1t difficult to 

sever even a fraction of therr defilements and 
hindrances. The Land of Ultmate Bliss, on the 
other hand, 1s exttemely purely adorned, 
transcending the Triple Realm. How can such 
depraved common mortals hope to be reborn 
there? According to Masters Chih-I and T”len- 

Ju in the Pure Land Buddhism, there are two 

kinds of power. 

1) Tự Lực—Self-power: Về tự lực, hàng cụ 
phược phàm phu ở thế giới nầy tuy có đôi 
chút tu hành, thật ra chưa có thể sanh về 
Tịnh Độ và chưa xứng đáng được ở Tịnh 
Độ. Kinh Anh Lạc nói: “Từ địa vị cụ 
phược phàm phu chưa biết Tam Bảo và 
nhân quả thiện ác, trước tiên mới phát tâm 
Bồ Đề phải lấy tín làm gốc, đến khi vào 
đạo Phật lại lấy giới làm nền tảng. Hạng 
phàm phu nầy khi mới thọ Bồ Tát giới, 
nếu mỗi đời cứ tiếp tục giữ giới như thế 
không cho khuyết phạm, trải qua ba kiếp 
mới đến địa vị sơ phát tâm trụ. Lại cứ như 
thế mà tu thập tín, thập ba la mật cùng vô 
lượng hạnh nguyện, nối nhau không gián 
đoạn, mãn một vạn kiếp mới đến ngôi đệ 
lục Chánh Tâm trụ. Khi tiến lên đệ thất 
Bất Thối trụ tức là đã vào chủng tánh vị, 
nhưng địa vị nầy cũng chưa được sanh về 
Tịnh ĐộỘ—As far as self-power 1s 
concerned, while the ordinary beings of 
ths world, totaly bound by ther 
attachments and afflictions, may have 
some level of cultivation, In reality, they 
still cannot be reborn in the Pure Land nor 





deserve to reside there. The Peace and 
Bliss Collections states: “[hose who first 
develop the Bodhi Mind, starting from the 


2) 


level of completely fettered ordinary 
people Iignorant of the Three Treasures 
and the Law of cause and Effect, should 
base themselves Initially on faith. Next, 
when they have embarked upon the Bodhi 
path, the precep(s should serve as their 
foundaton. If 
accept the 
conftinue to uphold them unfailingly and 
without Interruption for three kalpas, they 
the First  Abode of 
Bodhisattvahood. If they pursue therr 
cultivation in this manner throuph the Ten 
Paramifas as well as countless vows and 
practices, 
Interruption, at the end of ten thousand 
kalpas they wIll reach the Sixth Abode of 
Bodhisattvahood. Should they continue 
sull further, they will reach the Seventh 
Abode or Non-Retrogression. They will 
then have entered the sfage of the “Seed 
of Buddhahood,” I.e., they are assured of 
eventual Buddhahood. However, 
then, they still cannot achieve rebirth in 
the Pure Land. 

Tha Lực —Other-power: Về tha lực, nếu 
kẻ nào tin nơi nguyện lực đại bi nhiếp lấy 
chúng sanh niệm Phật của Đức Phật A Di 
Đà, rồi phát lòng Bồ Đề tu môn Niệm 
Phật Tam Muội, chán thân hữu lậu trong 
ba cõi, thực hành bố thí, trì giới, cùng các 
phước nghiệp, mỗi hạnh đều hồi hướng 
nguyện sanh Tây Phương Cực Lạc thì cơ 
cảm hợp nhau, nương nhờ Phật lực liền 
được vãng sanh—With regard to other- 
power, 1ƒ anyone believes 1n the power of 


these ordinary people 


Bodhisattva precep(s and 


wil  reach 


one after another without 


even 


Amitabha Buddha”s compassionate vow to 
rescue sentient beings and then develops 
the Bodhi-Mind, cultivates the Buddha 
Remembrance (Recitation) Samadhi, 
Ørows weary of his temporal, Impure body 
in the Triple Realm, practices charIty, 
upholds the precepts and performs other 


meriftorious deeds, dedicatng all the 


1853 


meris and virtues to rebirth ín the 
Western Pure Land, his aspirations and the 
Buddha*s response wIll be 1n accord. 
Relying thus on the Buddha”s power, he 
wIll Immediately achieve rebirth. 


Nhị Chúng Nghiệp: Hai loại nghiệp —There 
are two kinds of karma: 


(A) 


]) 


2) 


(B) 
] 


2) 


(C 


~< 


5 
) 


ñ) 


Nghiệp cố ý sẽ phải mang nghiệp quả 
nặng nể: Intentional karma which bears 
much heavier karma vipaka (phala). 
Nghiệp không cố ý, nghiệp quả nhẹ hơn: 
Unintentional karma which bears lighter 
karma vipaka. 


Thiện nghiệp như bố thí, ái ngữ và lợi tha: 
Wholesome (good) karma such as giving 
charity, kind speech, helping others, efc. 
Bất thiện nghiệp như sát sanh, trộm cắp, 
nói dối, vọng ngữ: Unwholesome (bad) 
karma such as killing, stealing, lying and 
slandering. 

Có hai loại nghiệp theo Giáo Sư ]unjiro 
Takakusu trong Cương Yếu Triết Học 
Phật Giáo —There are two kinds of action 
and action-influence according to Prof. 
Junjro Takakusu im the Essentials of 
Buddhist Philosophy: 

Hai loại hành động——T'wo kinds of action: 
Dẫn Nghiệp: Drawing acion—Dẫn 
nghiệp đưa một sinh vật thác sinh làm 
người, làm trời hay làm thú; không thế lực 
nào khác có thể đưa một sinh vật đến một 
hình thái đặc biệt nào đó của đời sống— 
Drawing action causes a being to be born 
as a man, as a deva, or as an animal; no 
other force can draw a living being Into a 
particular form of life. 

Mãn Nghiệp: Fulfilling action—Sau khi 
mỗi đời sống đã được quyết định, mãn 
nghiệp sẽ kiện toàn tính chất hữu hình của 
sinh vật để nó trở thành một chủng loại 
hoàn hảo—After the kind of life has been 
determined, the fulfilling action completes 


the formal quality of the living being so 
that it will be a thorough specimen of the 
kind. 

2) Hai ảnh hưởng của hành động —Two 
kinds of action-influence: 

)_ Biệt Nghiệp: Individual action- 
influence—Biệt nghiệp tạo ra cá biệt 
thể —Individual action-influence creates 
the individual being. 

1) Cộng Nghiệp: Common-action- 
influence—Cộng nghiệp tạo ra vũ trụ— 
Common acton-influence creates the 
unIverse 1fself. 

Nhị Chủng Nhân: Two groups of good and 

evil people. 

(A) 

I) Người Lành (kiết nhơn, thiện nhơn)— 
Good people (virtuous, kind, wholesome): 

a) Người lành thuộc hàng thượng phẩm— 
Good people who are at the highest level: 
Hạng người nầy từ khi mới sanh ra cho 
đến khi khôn lớn, già chết, không cần ai 
dạy bảo cả mà người ấy vẫn luôn làm 
lành. Đây là những bậc Thánh Nhân— 
The people at this level, from the time of 
their birth until the time they are mature, 
and old age and death, do not need anyone 
(to teach them, yet they always know 
I1nstincfively to practice goodness. These 
people are Saintly Beings. 

b)_ Người lành thuộc hàng trung phẩm—Good 
people who are at the Intermediate level: 
Hạng người nầy, trước cần được người 
nuôi dạy rồi sau đó mới biết làm lành. 
Hạng người nầy gọi là bậc Hiền Nhân— 
The people 1n this level, first need to be 
taught to live wholesomely before they 
know how to live a life of goodness and 
virtues. These people are Good Beings. 

2) Người thuộc hàng hạ phẩm—People who 
are at the lowest level: Hạng người nầy, 
tuy là có được người dạy dỗ cẩn thận, mà 
cũng chẳng chịu làm việc thiện lành. Đây 
là hạng Ác Ngu—The people in this level, 


(B) 
5 


1854 


despite having being taupht carefully, yet 
refuse to practice øoodness, unable to love 
an ethical life. These people are Wicked 
and Ignorant Beings. 


Hạng người học rộng nghe nhiều, mà lại 
không bao giờ biết y theo các điều đã 
nghe học đó mà tu sửa và thực hành: 
Those who have high education, but they 
are never willing to pracfice and cultivate 
the knowledge they gained. 

Nếu người học rộng nghe nhiễu mà trong 
tâm không có đạo, tất nhiên kiến văn 
quảng bác do đó mà sanh khởi ra tánh tự 
cao, xem thường những kẻ khác có sự 
hiểu biết chẳng bằng mình. Dần dân kết 
thành cái tội khinh mạn, và đưa đến việc 
bài bác tất cả mọi lý luận trái ngược với 
sở kiến của mình. Chính vì thế mà sanh ra 
tâm “Tăng Thượng Mạn,” nghĩa là mình 
không hay mà cho rằng mình hay, không 
giỏi mà cứ cho là giỏi, không chứng mà 
cho là chứng; từ đó không chịu tu sửa gì 
cả. Hơn nữa, nếu chỉ muốn nghiên cứu 
Phật pháp với mục đích biết để chơi hay 
biết để đem sự hiểu biết của mình đi chất 
vấn Thây bạn, làm cho người chưa học tới 
cảm thấy lúng túng, không thể trả lời 
được, để từ đó cảm thấy tự mãn rổi cười 
chê, nhạo báng và tự cho mình là tài giỏi 
thì chẳng nên: If those who have a broad 
education and vast knowledge, and who 
are well-read, but their minds lack faith in 
religion, naturally, tIs wIll offen gIve rise 
to concett, looking down on others as not 
being ther cqual in knowledge and 
understanding. Gradually, this becomes 
the offense of “arrogance,” which leads 
them to reJect any other thoughts and 
phiosophles that oppose what they 
believe. This then gives rise to the mind of 
“Hiphest Egotism,” meaning they are 
talented, not cultivating for change but 
claim to others they cultivate for change, 


b) 


2) 


not aftainine enlightenment, but claim to 
have attained, etc. Furthermore, 1Ý you are 
Interested only in examining the Buddhist 
teachings with the intention of knowing 1t 
for fun, or use that knowledge and 
understanding to cause harm to others, 
causing people who have not well-learned 
to feel confused, 
questions you raise to them in order for 
you fo laugh and ridicule with arrogance, 
assuming you a man of øreat 
knowledge, then please do not do this. 
Nếu người có kiến thức rộng rãi về Phật 
pháp, lại tiếp tục nghiên cứu giáo lý của 
đạo Phật với mục đích học hỏi để hướng 
thượng và hổi tâm tu hành theo Phật, 
nguyện có ngày xa ha được bể khổ sông 
mê, để bước lên bờ giác, thí quý hóa vô 
cùng, vì trong tương lai chúng ta sẽ có 
thêm một vị Phật: If those who have vast 
knowledge, and continue to study and 
examine the philosophical teachings of 
Buddhism with the Intention of learning to 
strive for the highest peak and to gather 
ther miínd to cultivate the Buddha 
Dharma, and vow one day to escape the 
sea of suffering and the river of Ienorance 
to to the of 
enlightenment, then that would be 
excellent because ¡in the future, we will 
have another “Future Buddha.” 

Hạng người ngu dốt tối tăm, nhưng luôn 
xét mình là một kẻ phàm phu đầy tham 
sân si, cùng với vô số tội lỗi chất chồng 
trong quá khứ, hiện tại và vị lai, từ đó 
sanh lòng tàm quí, rồi phát nguyện tu tâm 
sửa tánh, sám hối, ăn năn, y theo lời Phật 
Tổ đã dạy mà hành trì, tu tập, như là tụng 
kinh, niệm Phật, ngồi thiển, vân vân, cầu 
cho nghiệp chướng chóng được tiêu trừ, 
mau bước lên bờ giác trong một tương lai 
tất gần: Ordinary people who always 
examine themselves and realize they are 
Just unenliehtened mortal filed with 


unable to answer 


are 


CTrOSS OV€CF shore 


1855 


greed, hatred and ignorance, as welÏ as an 
accumulation of 
transgressions In the past, present and 
future. From realizing this, they develop a 
sense of shame and then vow to change 
theiIr way, be remorseful, repent, and ø1ve 
their best to cultivate with vigor such as 
chantng sutra, reciing the Buddha's 
name, or sifing medifation, seeking to 
quickly end karmic obstructions and to 
attain enlightenment In a very near future. 
Nhị Chúng Nhân Quả: Hai loại nhân quả— 
'TWwo aspecfs of cause and effect: 
I) Nhân quả thế gian: Cause and effect in 
the present life (khổ đế là quả: the effect 
or fruit; tập đế là nhân: the cause). 
Nhân quả xuất thế gian: Cause and effect 
¡n the future (diệt đế là quả: mortality or 
extinction ¡is the effect or fruit; đạo đế là 
nhân: the path 1s the cause). 
Nhị Chủng Nhẫn Nhục: Hai loại nhẫn 
nhục—Two kinds of patilence or endurance: 
I) Chúng sanh nhẫn: Patience or endurance 
of human assaults and Insults. 
2) Pháp nhẫn: Patience or endurance of the 
assaults of nature, heat, cold, etc. 
Nhị Chủng Nhất Tâm: Trong Kinh A Di 
Đà, Đức Phật dạy rằng “Nhất Tâm Bất Loạn” 
có thể đạt được trong khoảng thời gian từ một 
đến bảy ngày. Người lợi căn có thể niệm trong 
một ngày là được nhất tâm bất loạn; kẻ độn 
căn phải cần đến bẩy ngày mới được nhất tâm 
bất loạn; còn người trung căn thì không nhất 
định, có thể hai ngày, hoặc 3, 4, 5, 6 ngày mới 
được nhất tâm bất loạn.” Nhất Tâm Bất Loạn 
có hai thứ —According to the Amitabha Suữra, 
the Buddha taught: “One Mind Without Disturb 
can be achieved from one to seven days. 
Those with sharp faculties will be able to reach 
complete undisturbed Buddha-remembrance 
after just one day of Iinvoking the Buddha- 
name. Those with dull faculties will only be 
able to reach complete undisturbed Buddha- 
remembrance after seven days of invoking the 


Infinite other 


2) 


Buddha-name. Those of middle faculties may 

take from two to six days to reach complete 

undisturbed Buddha-remembrance.” There are 
two categories for One Mind or Singleminded 

Practice: 

I Sự Nhất Tâm: One Mind at the 
Phenomenal Level—Bất luận là người 
“Sự Tn” hay “Lý Tn,” hễ trì đến ngày 
phục trừ hết mọi phiền não tham, sân, s1, 
mạn, nghi, tà kiến, cho đến ngày diệt hết 
hẳn cả kiến hoặc và tư hoặc, thì cả hai 
đều là “Sự Nhất Tâm.” Sự nhất tâm thì 
không còn bị kiến hoặc và tư hoặc làm rối 
loạn nữa. Khi tâm mình không còn bị kiến 
hoặc và tư hoặc làm rối loạn lúc lâm 
chung, cũng là lúc mình cảm thấy thân 
biến hóa của chư Phật và Thánh chúng 
hiện ra trước mắt, khi ấy tâm mình chẳng 
còn biến khởi ra ba cảnh vật điên đảo, tức 
là cảnh “Dục giới,” “Sắc giới,” và “Vô sắc 
giới” ở trong thế giới Ta bà Nây nữa, mà 
mình được đi sinh sống hoặc ở cõi đồng 
cư, hay cõi phương tiện ở bên Thế Giới 
Cực Lạc —-Regardless of whether you 
rec(e© the Buddhaname at the 
phenomenal level or the inner truth level, 
1Ý you Invoke the name of Amitabha until 
you subdue_ all afflictions of anger, greed, 
Ignorance, doubt, wrong views, and put an 
end to 1llusions of views and thoughts, this 
1s the One Mind at the Phenomenal Level, 
which 1s not tainted by delusions of views 
and thoughts anymore. If you recite the 
Buddha-name until you are not deluded by 
delusions of views and thoughts at the 
moment of you death, the response you 
get Is that Amitabha Buddha 
Emanation Body along with his whole 
retinue of holy ones will appear before 
you. Your mind will no longer create the 

of  desire, form, and 

formlessness characterisic of this 
mundane world “Endurance,” and you will 
go to be reborn 1n either the Pure Land 


in his 


delusions 


2) 


1856 


where Saints and Ordinary beings dwell 
together, or the Pure Land of Expedient 
Liberation. 

Lý Nhất Tâm: One Mind at the Level of 
Bất luận là người “Sự Trì” 
hay người “Lý Trì,” hễ trì đến ngày Tâm 
mình mở ra, mình thấy được Phật của Tâm 
tính mình, cả hai đều là Lý Nhất Tâm. Lý 
Nhất Tâm không còn bị rối loạn bởi tà 
thuyết nhị biên như nội dung hình thức, 
niết bàn sanh tử, Phật và chúng sanh, vân 
vân. Đây chính là trí tuệ có được do sự tu 
hành. Lúc lâm chung mà tâm mình chẳng 
bị tà thuyết nhị biên làm rối loạn, thì mình 
sẽ cảm thấy thân Thụ Dụng của Phật cùng 
các vị Thánh chúng hiện ra trước mắt. Lúc 
ấy tâm mình chẳng còn biến khởi ra hai 
cảnh vật điên đảo tà kiến là những cảnh 


Inner Truth 





sinh lão bệnh tử của cõi Ta Bà và cảnh 
trầm không của cõi Niết Bàn, mà ngược 
lại mình được sinh sống ở cõi thực báo 
trang nghiêm, hoặc cõi thường tịch quang 
của Thế Giới Cực Lạc—Regardless of 
whether you recite the Buddha-name at 
the phenomenal level or the Inner truth 
level, 1f you invoke the name of Amitabha 
Buddha until your mind opens and you see 
inherent Buddhahood, this 1s the One 
Mind at the level of Inner truth. The One 
Mind at the Inner truth level 1s not deluded 
by the supposed dualisms of essence and 
form, nirvana and samsara, Buddhas and 
sentient beings, etc. This 1s the wisdom 
that comes from cultivating practice. At 
the time of your death, IÝ you are not 
deluded by dualisms, the response you get 
1s that Amitabha Buddha will appear 
before you In his Reward Body, along with 
his whole retinue of holy ones. Your mind 
will no longer create the delusions of 
Samsara and Nirvana, and you will go to 
be reborn In either the Pure Land of Real 
Reward, or the Pure Land of Eternally 
Quiescent Lipht. 


Nhị Chủng Nhất Xiến Đề: Icchantika 
(skÙ)—Hai loại Nhất Xiển Để —Two kinds of 
1cchantika: 


l) 


2) 


Nghiệp báo Nhất xiển để: Loại người cực 
ác, đoạn tuyệt thiện căn vì nghiệp tiền 
kiến, nên không bao giờ thành Phật —The 
uterly  depraved, abandoned, 
Blasphemers of Buddha-truth owing to the 
previous karma. 

Hạnh nguyện Nhất xiếển để: Vì đại 
nguyện mà các vị Bồ tát quyết định chưa 
thành Phật để tiếp tục cứu độ chúng 
sanh—Owing to the good 
bodhisattvas refuse to enter upon their 
Buddhahood in order to continue fo save 
all beings. 


and 


VOW, 


Nhị Chúng Niệm Phật: Hai loại niệm 
Phật—Two kinds of Iintonation or calling on 
the Buddhas: 


]) 
2) 


See Thông Niệm Phật. 
See Biệt Niệm Phật. 


Nhị Chúng Niết Bàn: Two Nirvanas: 


l) 


2) 


Hữu dư Niết bàn: Hữu dư y Niết bàn, Niết 
bàn mà nhân đã ngừng hẳn, nhưng quả 
vẫn còn dư lại, như vậy một vị Thánh có 
thể nhập Niết bàn, nhưng phải sống trong 
thế giới sanh tử cho đến thân chết— 
Incomplete Nirvana where causes of 
reincarnation are ended—Nirvana ¡n 
which all causes have been annihilated, 
but the remnant of the effect still remains, 
so that a saint may enter this nirvana 
during life, but may have to confinue to 
live in this mortal realm til the death of 
his body. 

Vô dư Niết bàn: Vô dư y Niết bàn, Niết 
bàn cuối cùng, nơi không còn nhân quả, 
không còn liên hệ với luân hồi sanh tử, vị 
Thánh nhập Vô dư Niết bàn khi thân 
chết —Final Nirvana, where all effects are 
ended—Remnantless nirvana, without 
cause and effect, the connection with the 


chain of mortal life being ended, so that 


1857 


the saint enters upon perfect nirvana on 
the death of his body. 
Nhị Chúng Pháp Thân: Two kinds of 
dharmakaya—See Nhị Pháp Thân. 
Nhị Chúng Phân Biệt: Theo Kinh Lăng 
Già, có hai loại phân biệt, tổng phân biệt và 
biến phân biệt; tuy nhiên, nghĩa của chúng gần 


như không sai khác—According to the 
Lankavatara Sutra, there are two kinds of 
discrimination: samkalpa Or general 


discrimination, and parikalpa; however, theIr 
meanings are almost the same. 

Nhị Chủng Phật Cảnh: Hai cảnh giới 
Phật —Two Buddha domains: 


I1) Chứng cảnh: Cảnh giới mà chư Phật chứng 
được—Lý Chân Như pháp tánh—The 
domain or state of absolute enlightenment. 

2) Hóa cảnh: Cảnh giới mà chư Phật biến 


hóa ra hay là Tây phương quốc độ—The 
domain that the Buddhas are transforming 
or the Pure Land. 
Nhị Chúng Quán Đẳnh: Hai loại quán 
đảnh—Two forms of esoteric baptism—See 
Quán Đảnh in Vietnamese-English Section. 
Nhị Chủng Quang Minh: Hai loại ánh 
sáng—See Nhị Quang Minh. 
Nhị Chủng Sanh Tử: Hai loại sanh tử— 
Two kinds of life and death: 
1) Phân Đoạn Sanh Tử: Quả báo trong tam 
đồ lục đạo của các nghiệp thiện ác, thân 
được tạo thành do quả báo nầy có từng 
phần từng đoạn (chỉ hết thảy phàm phu có 
đủ kiến tư hoặc) —The various karmic 
transmigrations. 
Bất Tư Nghì Biến Dịch Sanh Tử: Quả báo 
Tịnh độ giới của nghiệp vô lậu. Đây là sự 
sanh tử của các bậc Thánh đã đoạn hết 
tư hoặc The 
transformation life in the Pure Land, the 


2) 


kiến inconceivable 
transformation of the arhats and other 
Saints. 

Nhị Chúng Tà Kiến: Hai loại tà kiến—The 

two false views: 


(A) 

I1) Thường kiến: Những người theo chủ nghĩa 
vật chất duy trì cuộc sống đạo đức vì lợi 
ích của tự thân, tìm cầu hạnh phúc trần 
tục, và không nắm bắt được Niết bàn— 
Materialistics who maintained the moral 
life In the Interests of self, sought earthly 


happIiness, and failed to apprehend 
nirvana. 
2) Đoạn kiến: Người theo chủ nghĩa đoạn 


kiến phủ nhận hạnh phúc trần tục tùy 
thuộc vào cuộc sống đạo đức—Nihilistics 
who denied that cearthly happiness Is 
dependent on a moral life. 
(B) 
1) Phá thế gian lạc tà kiến: Những người duy 
trì lối sống vì lợi ích vị kỷ—Those who 
maintain the moral life in the Interests of 
self. 
Phá Niết Bàn đạo tà kiến: Những người 
chủ trương theo đuổi phước báo nhơn 
thiên mà chẳng được Niết Bàn—Those 
who seek earthly happiness, and fail to 
apprehend Nirvana. 
Nhị Chúng Tâm Tướng: Hai loại tâm 
tướng—Two kinds of mind: 


2) 


1) Nội tâm tướng: Bản tâm thanh tịnh bình 
đẳng bên trong—The mind in its inner 
character and Iinfluence. 

2) Ngoại tâm tướng: Theo duyên mà hiện ra 


các đối cảnh-The ¡in ¡is outer 
manIfestations. 


Nhị Chủng Thanh Tịnh: Theo kinh Hoa 
Nghiêm, có hai loại thanh tịnh—According to 
the Flower Ornament Scripture, there are two 
kinds of purIty: 

1) Tự tính thanh tịnh: Chân như thanh tịnh— 
The natural purIty. 

Ly cấu thanh tịnh: Đạt được tâm thể thanh 
tịnh bằng cách xa la mọi ô nhiễm— 
Acqured  purty through avoiding 
pollution. 

Nhị Chúng Thánh: Hai loại Thánh—Two 
classes of sainfs or preachers: 


2) 


1858 


1) Hữu ngôn Thánh: Those who preach with 

words (Pháp sư). 

Vô ngôn Thánh: Những vị Thánh nêu 

gương bằng những phẩm hạnh cao tuyệt 

chứ không nói một lờ —Those who preach 

without words, but examplify themselves 

with good moralIty. 

Nhị Chủng Thế Giới: Two kinds of world. 

I) Hữu Tình Thế Giới: Thế giới của loài hữu 
tình có thân thể—The world of the living, 

receiving  their 


2) 


who are COTrect 

T€compense. 

Khí Thế Giới: Thế giới vật lý hay địa 

phương nơi loài hữu tình cư trú (các loài 

hữu tình, theo luận điểm vật chất hay tinh 

thần, được chia thành ba cõi—The world 

of the material, or that on which karma 

depends for expression. The world of 

material is divided Into three realms. 

Dục Giới: Kamadhatu (skt)—See Dục 

Giới (B) and (C). 

Sắc Giới: Rupadhatu (skQ—See Sắc Giới, 

and Tứ Thiền Thiên. 

Vô Sắc Giới: Arupadhatu (skt)—§ee Vô 

Sắc Giới, and Tứ Không Xứ. 

Nhị Chúng Thí: See nhị bố thí. 

Nhị Chủng Thiền: 

contemplation. 

I1) Sự Thiển: The dhyana of or concentration 
on phenomena—S§ee Sự Thiền. 

2) Lý Thiền: The dhyana of or concentration 
on the absolute truth—See Lý Thiền. 

Nhị Chúng Thọ Ký: Hai loại thọ ký—Two 

classes of Buddha”s predictions of a disciple”s 

destiny: 

I1) Hữu dư thọ ký: Đức Phật nói vào thời nào 

trong tương lai thì vị Phật nào sẽ thọ ký 

cho chúng sanh —Partial or incomplete 

predicion—The Buddha predicted what 

Buddha would make a predicion for 

senfient being In certain periods of time In 

the future. 

Vô dư thọ ký: Đức Phật thọ ký về sự 

thành Phật của một chúng sanh— 


2) 


a) 
b) 


C) 


Two kinds of 


2) 


Prediction In finality, or complete detail of 
becoming Buddha of a sentient being. 
Nhị Chúng Thoát Tục: Hai loại thoát tục— 
Two kinds of seclusion: 
l) Thân thoát tục: Bodily withdrawal Into 
seclusion. 
2) Tâm thoát tục: Spirtual withdrawal from 
all evil, and into meditation. 
Nhị Chúng Tịch Tịnh: Hai loại tịch tịnh— 
Two kinds of seclusion or retirement from the 
world: 
1) Thân tịch tịnh: Tự thân ha bỏ gia đình để 
sống đời thanh thản yên fĩnh—Bodily 
withdrawal Into seclusion. 
Tâm tịch tịnh: Nhờ tu thiển định mà tâm 
đoạn lìa tất cả những điều ác —Spiritual 
all 


2) 


withdrawal from evl and Into 


medifation. 
Nhị Chúng Tín: Two forms of faith—See 
Nhị Tín. 
Nhị Chủng Tỉnh Tấn: Theo Đại Trí Độ 
Luận, có hai loại tỉnh tấn—According to the 
Maha-Paramita-Sastra, there are two kinds of 
VIrya: 
I1) Thân Tinh Tấn: Như vẫn sinh hoạt mang 
đến của cải, nhưng lại dùng vào việc bố 
thí —The fortitude in body, 1.e. use earned 
properties in almsgivinge—See Bát Chánh 
Đạo (4) (Š) (6). 
Tâm Tinh Tấn: Dứt bỏ tham dục, ác tâm, 
cũng như tà kiến—The vigour in mind, ¡.e. 
cut off all passions, evil mind, and wrong 
views—See Bát Chánh Đạo (1) (2) (6). 
Nhị Chúng Tính: Hai loại tính—Two kinds 
of seed-nature (the character of the alaya seed 
and 1ts development): 
(A) 
I1) Tính chủng tử: Bản tính thiện từ vô thủy — 
The original good seed-nature. 
2) Tập chủng tử: Chủng tính thiện do tu tập 
phát triển—The 
practice or development. 


2) 


mà seed-nature ¡In 


(B) 


1859 


1) Bổn tính trụ chủng tính: Bản tính tự nhiên 
từ vô thủy The immanent abiding 
Oripinal good seed-nature. 

2) Tập sở thành chủng tính: Chủng tính mới 
được huân tập—The seed productive 
according fo 1s pround. 

(C) 

I1) Thánh chủng tính: Hạt giống chứng quả 
Niết Bàn của bậc Thánh tam thừa—The 
seed-nature of the saints, by which they 
affaIn nirvana. 

2) Phàm phu chủng tính: Ngu phu chủng 


tính, hay chủng tính phàm phu ngu muội 
cố bám giữ lấy chư pháp (hạt giống nầy 
có khả năng sinh sản, còn tính là do rèn 
tập mà có chứ không phải là tính của lý 
tính) —The seed-nature in the foolish and 
1gnorant. 

Nhị Chúng Trang Nghiềm: Two kinds of 

adornment—See Nhị Trang Nghiêm. 

Nhị Chúng Trí: Two kinds of wisdom: 

l) Tướng Trí: Hữu lậu trí hay trí nương vào 

sự tướng thế gian và hãy còn quan hệ với 

phiển não—Knowledge derived from 

phenomena, associated with afflictions. 

Phật Trí: Vô lậu trí, cắt đứt liên hệ với 

phiển não—Buddha wisdom, no longer 


2) 


associated with afflictions. 
** For more Information, please see Nhị Trí. 
Nhị Chủng Tu Đạo: Two paths of 
cultivation—S§ee Hai Lối Tu Hành. 
Nhị Chúng Tư Lương: Theo Kinh Bảo Tích, 
có hai loại trang nghiêm—According to The 
Ratma-rasi or Ratna-kuta sua (Gem-Heap 
sutra), there are two kinds spiritual provender: 


I) Phúc đức tư lương: Bố thí công đức thiện 
căn để trì giới, nhẫn nhục, và tính tấn— 
Charity, the first four paramitas In the sIx 
paramitas. 

2) Trí đức tư lương: Tu tập thiển quán và tinh 


chuyên tìm cầu Diệu Giác, hay là ba Ba 
La Mật sau cùng——Wisdom, the last three 
paramitas. 


Nhị Chúng TỬ: Hai loại chủng tử—Two 


kinds of seeds: 

(A) 

1) Danh ngôn chủng tử (Bổn hữu chủng tử): 
Chủng tử là nhân tạo ra tất cả mọi pháp 
thiện ác—Seed which causes moral 
action—Good or evil seeds produce good 
or evil deeds. 

2) Nghiệp chủng tử: Chủng tử gây ra bởi 
nghiệp tạo tác thiện ác nơi tâm sở rồi 
huân tập nơi thức thứ tám——Karma seed, 
the sixth (mind conscIousness) acting with 
the eiphth (Alaya conscIousness). 

(B) 


I) Bổn hữu chủng tử: The seed or latent 
undivided moral force Iimmanent in the 
highest of the Alaya conscIousness. 

2) Thân chủng tử: The newly 
influenced or active seed when acted upon 
by the seven other consciousness, thus 
becoming productIve. 

(C) Two kinds of death: 

1)_ Mệnh tận tử: Natural death. 

2) Ngoại duyên tử: Violent death or death 
caused by external causes. 

Nhị Chủng Tỳ Kheo: Hai loại Tỳ Kheo— 

'Two classes of monks: 

l) Đa văn tỳ kheo: Monks who hear and 

repeat many sutras, but are not devoted 

doers. 

Quả thiển tỳ kheo: Those who read and 

repeat few sutras, but are devoted In their 

lives. 

Nhị Chúng Vọng Kiến: Two kinds of 

upside-down discriminating false views— 

Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Nhì, 

Đức Phật đã nhắc nhở ngài A Nan về hai loại 

vọng kiến như sau: “Ông A Nan! Tất cả chúng 

sanh bị trôi lăn trong vòng luân hồi sanh tử ở 

thế gian, là do bởi hai thứ vọng kiến. Hai thứ 

nhìn sai lầm đó làm cho chúng sanh thấy có 
cảnh giới, và bị lôi cuốn trong vòng nghiệp. 

Hai thứ vọng kiến đó là vọng kiến biệt nghiệp 

của chúng sanh và vọng kiến đồng phận của 


huân 


2) 


1860 


chúng sanh.”—lIn the Surangama Sutra, the 
Buddha reminded Ananda about two kinds of 
upside-down discrimminatng false views as 
follows: “Ananda! AlI Iiving beinss turn on the 
wheel In this world because of two upside- 
down discriminating false views. Wherever 
these views arise, there 1s revolution through 
the cycle of appropriate karma. What are the 
two views? The first consists of the false view 
based on living beings” individual karma. The 
second consists of the false view based on 
living beings” collective karma.” 

I) Vọng Kiến Biệt Nghiệp là gì? Ông A 
Nan! Như người bị đau mắt, ban đêm nhìn 
vào ngọn đèn, thấy có năm màu sắc tròn 
chung quanh ngọn lửa sáng —What ¡s 
meant by false views based on individual 
karma? Ananda! It 1s like a man In the 
world who has red cataracts on his eyes so 
that at night he alone sees around the lamp 
a circular reflection composed of layers of 
five colors. 

a) Ông nghĩ thế nào? Cái ảnh tròn năm màu 
sắc đó là màu sắc của đèn hay màu sắc 
của cái thấy? What do you think? Is the 
circle of light that appears around the lamp 
at nipht the lamp's color, or 1s it the 
seeing”s colors? 

e_ Ông A Nan! Nếu là màu sắc của đèn, sao 
chỉ một mình người đau mắt thấy. Nếu là 
màu sắc của tính thấy, thì tính thấy đã 
thành màu sắc, còn cái thấy của người 
mắt đau gọi là gì?—Ananda! If it is the 
lamp”s colors, why Is it that someone 
without the disease does not see the same 
thing, and only the one who 1s diseased 
sees the circular reflection? If it is the 
seeings colors, then the seeing has 
already become colored; what, then, 1s the 
circular reflection the diseased man sees 
to be called? 

e© - Lại nữa, ông A Nan, nếu cái ảnh tròn kia, 
rời đèn mà riêng có, thì khi nhìn bình 
phong, trướng, ghế, bàn, cũng phải có ảnh 


b) 


tròn hiện ra chứ —Moreover, Ananda, 1Ÿ 
the circular reflection 1s In i(self a thing 
apart from the lamp, then it would be seen 
around the folding screen, the curtain, the 
table, and the mats. 

Nếu rời tính thấy mà riêng có, thì mắt có 
thể không thấy. Nay mắt thấy thì biết 
không rời được —Tf it has nothing to do 
with the seeing, It should not be seen by 
the eyes. Why is it that the man with 
cafaractfs sees the circular reflections with 
his eyes? 

Vậy nên biết rằng—TherefOre, 
should know that: 

Màu sắc thật ở nơi đèn. Cái thấy bệnh 
nhìn lầm ra ảnh năm sắc. Cái ảnh và cái 
thấy đều là bệnh. Nhưng cái thấy biết là 
bệnh đó, không phải là bệnh. Đừng nên 
nói là đèn, là thấy, và chẳng phải đèn, 
chẳng phải thấy-——In fact the colors come 
from the lamp, and the diseased seeing 
brng about the reflection. Both the 
circular reflection and the faulty seeing 
are the result of the cataract. But that 


you 


which sees the diseased film 1s not sick. 
Thus you should not say that it 1s the lamp 
or the seeing or that It 1s neither the lamp 
nor the seeing. 

Ví dụ mặt trăng thứ hai, vì dụi mắt mà 
thấy, vậy không phải là mặt trăng, hay là 
bóng của trăng. Cái ảnh năm sắc cũng 
vậy, vì mắt bệnh mà thành, không nên nói 
là tại đèn hay tại thấy-—It is like a second 
moon offen seen when one presses on 
one”s eye while looking up into the sky. lt 
1s neither substantal nor a reflection 
because 1f 1s an illusory vision caused by 
the pressure exerted on oneˆ”s eye. Hence, 
a wise person should not say that the 
second moon 1s a form or not a form. Nor 
1S 1f correct to say that the illusory second 
moOn 1S apart from the seeing or not apart 
from the seeing. It is the same with the 
1llusion created by the diseased eyes. You 


2) 


a) 


1861 


cannot say 1t 1s from the lamp or from the 
seeing: even less can 1t be said not to be 
from the lamp or the seeing. 

Vọng Kiến Đông Phận—False View of 
the collecting share: 

Ông A Nan! Trong cõi Diêm Phù Đề, trừ 
phần nước nơi các biển lớn, phần đất bằng 
ở giữa có đến ba ngàn châu. Châu lớn 
chính giữa bao trùm cả Đông Tây—What 
1s meant by the false view of the 
collective share? Ananda! In Jambudvipa, 
besides the waters of the great seas, there 
1s level land that forms some three 
East and West, 
throughout the entire expanse of the great 
continent. 

Có độ hai ngàn ba trăm nước lớn. Các 
châu nhỏ ở giữa biển, hoặc vài trăm nước, 


thousand  continents. 


hoặc một, hoặc hai nước, cho đến ba 
mươi, bốn mươi năm mươi nước—There 
are twenty-three hundred large countrIes. 
In other, small or perhaps one or tfWo, Or 
perhaps thirty, forty, or fifty. 

Ông A Nan! Trong đám đó có một châu 
nhỏ, chỉ có hai nước. Người trong một 
nước cùng cảm với ác duyên, chúng sanh 
trong nước ấy thấy những cảnh giới không 
lành, hoặc thấy hai mặt trời, hoặc thấy hai 
mặt trăng. Họ lại thấy những ác tướng 
như: các quầng chung quanh mặt trời, mặt 
trăng; nguyệt thực, nhật thực, những vết 
đen trên mặt trời, mặt trăng, sao chổi, sao 
phướn, sao băng, nhiều sao băng thành 
chùm, các thứ mống, vân vân. Chỉ nước ấy 
thấy. Còn chúng sanh ở nước bên kia 
không hề thấy hay nghe những thứ trên— 
Ananda! Suppose that among them there 
1s one small continent where there are 
only two counfries. The people of just one 
of the countries together experlence evIl 
conditions. On that small continent, all the 
people of that country see all kinds of 
1nauspicious things: perhaps they see two 
suns, perhaps they see fwo moons with 


b) 


circles, or a dark haze, or gIrdle-ornaments 
around them; or comets, shooting stars, 
“ears" on the sun or moon, eainbows, 
secondary rainbows, and various other evil 
signs. Only the people In that country see 
them. The living beings 1n the other 
country from the first do not see or hear 
anything unusual. 

Ông A Nan! Nay tôi vì ông lấy hai thứ 
vọng kiến trên giải thích cho rõ—Ananda! 
I will now go back and forth comparing 
these two matfers for you, to make both of 
them clear: 

Như người đau mắt thấy cái ảnh tròn năm 
sắc ở đèn sáng. Đó là do lỗi bệnh mắt, 
chứ không phải do lỗi ở tính thấy, cũng 
không phải sắc đèn tạo ra—Ananda! In 
the case of the living being”s false view of 
individual karma by which he sees the 
appearance of a circular reflection around 
the lamp, the appearance seems to be a 
state, but in the end, what is seen comes 
1nto being because of the cataracts on the 
eyes. The caftaracfs are the results of the 
weariness of the seeing rather than the 
products of form. However, the essence of 
seeing which perceives the cafaracfs 1s 
free from all diseases and defects. 

Lấy đó mà so sánh, nay ông và chúng 
sanh thấy núi sông, cảnh vật, đều là từ vô 
thủy, cái thấy bệnh thấy như thế. Cái vọng 
kiến và cảnh vật dều là hư vọng, tùy 
duyên hiện tiền. Còn cái giác minh biết 
vọng cảnh, vọng kiến là bệnh, thì không 
phải bệnh hay mê lầm, mà lúc nào cũng 
sáng suốt. Chân kiến thấy rõ vọng kiến là 
bệnh, thì nó không bị bệnh, mà vẫn sáng 
suốt. Vậy câu lúc trước ông bảo “kiến văn 
giác tri, chỉ là vọng kiến mà thôi. Vậy 
nay ông thấy tôi, ông và chúng sanh đều 
là cái thấy bệnh. Còn cái “kiến chân tinh 
tính không phải bệnh nên không gọi là 
thấy —For example, you now use your 
eyes fo look at the mountains, the rIvers, 


1862 


the countries, and all the living beings: and 
they are all brought about by the disease 
Of your seeing confracted since time 
beginnng. Seeing the 
conditions of seeing seem to manifest 
what 1s before you. Origimally my 
enliphtenment 1s bripht. The seeing and 
condifions the 
Realize that the seeing arise from the 
cataracts: the enliphtened condition of the 
basically enliphtened bright mind has no 
Cafaracts. 
faulty awareness Is not diseased. It 1s the 
true perception of seeing. How can you 
contnue to speak of feeling, hearing, 
knowing, and seeing? Therefore, you now 
see me and yourself and the world and all 
the ten kinds of living beings because of a 
disease In the seeing. What is aware of the 
disease 1s not diseased. The true essential 
seeing by has 
Therefore, 1t is not called seeing. 

Ông A Nan! Có thể lấy cái vọng kiến 
đồng phận của chúng sanh đã nói trên, so 
sánh với cái vọng kiến biệt nghiệp của 
một người. Cái ảnh tròn của một người 
thấy do đau mắt, và những cảnh lạ do 
chúng sanh một nước thấy, đều là cái hư 
vọng kiến sinh ra từ vô thủy. Khắp cả 
mười phương thế giới chúng sanh đều 
thuộc phạm vi vọng. Các duyên hòa hợp 
sinh ra, các duyên hòa hợp mất. Nếu đứng 
về cảnh giới Phật, đều thấy đó là hư vọng. 
Nếu có thể xa lìa các 'hòa hợp duyên" và 
“không hòa hợp duyên,' thì đã diệt trừ các 
nhân sinh tử, chứng được chân lý, tức cảnh 
giới Phật —Ananda! Let us compare the 
of living beings” 
collective share with the false views of the 
indicidual karma of one person. The 
individual man with the diseased eyes 1s 
the same as the people of that country. He 
circular erroneously 
brought about by a disease of the seeing. 


without and 


arise from cafaracts. 


That which is aware of the 


nafure no đisease. 


false views those 


Sees reflections 


The beings with a collective share see 
1nauspIcIous things. In the midst of thelr 
karma of identical views arise pestilence 
and evils. Both are produced from a 
beginningless falsity In the seeing. lt 1s the 
same In the three thousand continents of 
Jambudvipa, throughout the four great 
seas and in the Saha World and throughout 
the ten directions. All countries that have 
oufflows and all living beings are the 
enlightened bright wonderful mind without 
oufflows. Because of the false, diseased 
conditions that are seen, heard, felt, and 
known, they mix and unie in false birth, 
mix and unite ¡in false death. If you cane 
leave far behind all conditions which mix 
and unite and those which do not mix and 
unite, then you can also extinguish and 
cast out the causes of birth and death, and 
obtain perfect Bodhi, the nature which 1s 
neither produced nor extinguished. lt 1s the 
pure clear basic mind, the everlasting 
fundamental enlightenment. 
Nhị Chúng Vô Nhân Luận: Two theories 
on the absence of cause—Theo Kinh Thủ 
Lăng Nghiêm, quyển Chín, phần Thập Hành 
Ấm Ma, Đức Phật đã nhắc ngài A Nan về hai 
thứ vô nhân như sau: “Ông A Nan nên biết các 
người thiện nam trong tam ma địa được chính 
tri ấy, chính tâm yên lặng sáng suốt. Mười loại 
Thiên ma chẳng tìm được chỗ tiện, để được 
tinh nguyên cùng tột căn bản của 12 loài sinh. 
Đối trong bản loại, cái sinh cơ căn nguyên tổ 
bày. Xem xét cái trạng thái u thanh viên động 
bản nguyên. Trong cái viên nguyên mới khởi 
ra cái so đo chấp trước. Người ấy bị đọa vào 
hai luận” —According to the 
Surangama Sutra, book Nine, mm the part of the 
ten states of formation skandha, the Buddha 
reminded Ananda: “Ananda, you should know 
that when the good person has obtained proper 
knowledge and his practice of samatha, his 
mind ¡is unmovins, clear, and proper, and It 
cannot be disturbed by the ten kinds of 


vô nhân 


1863 


demons from the heavens. He ¡1s now able to 
intently and thoroughly Investigate the origin 
of all categorles of beings. As the origin of 
each category becomes apparent, he can 
contemplate the source of the subtle, fleeting 
and pervasive fluctuation. But 1f he begins to 
speculate on that pervasive source, he could 
fall into error with two theorles of the absence 
Of cause.” 

1) Một là người đó thấy gốc vô nhân. Tại 
sao? Người ấy đã được sinh cơ toàn phá, 
nhờ nhãn căn 800 công đức, thấy trong 
tám vạn kiếp: chúng sanh theo dòng 
nghiệp chảy quanh, chết chỗ đây, sinh chỗ 
kia. Chỉ thấy chúng sanh luân hồi trong 
ngần ấy. Ngoài tám vạn kiếp ra, bặt 
không thấy gì nữa. Bèn cho là những 
chúng sanh trong thế gian mười phương, 
ngoài tám vạn kiếp, không có nhân tự có. 
Bởi so đo chấp trước, mất chính biến tri, 
đọa lạc vào ngoại đạo, mê lầm tính Bồ 
Đề: First, perhaps this person sees no 
cause for the origin of life. Why? Since he 
has completely destroyed the mechanism 
of production, he can, by means of the 
eipht hundred merifs of the eye organ, see 
all beings in the swirling flow of karma 
during eighty thousand eons, dying In one 
place and being reborn in another as they 
undergo transmisration. But he cannot see 
beyond eighty thousand eons. Therefore, 
he concluded that for the last eighty 
thousand eons living beings In the ten 
directons of this and other worlds have 
come Into being without any cause. 

Hai là người thấy cuối vô nhân. Tại sao? 
Người ấy đối với sinh cơ, đã thấy căn 
nguyên, như người sinh người, chim sanh 
chim. Con quạ thì từ xưa nay vẫn đen, cò 
vẫn trắng. Người và trời vẫn đi thẳng, súc 
sanh vẫn đi ngang. Sắc trắng chẳng phải 
giặt rữa mà thành. Sắc đen chẳng phải 
nhuộm mà nên. Từ tám vạn kiếp, không 
có dời đối. Nay hết cái hình ấy, cũng lại 


2) 


như vậy, mà tôi vẫn chẳng thấy Bồ Đề. 
Thế nào lại có sự thành Bồ Đề? Mới biết 
ngày nay các vật tượng đều gốc không 
nhân. Vì so đo chấp trước như thế, mất 
chính biến tri, đọa lạc ngoại đạo, mê lầm 
tính Bồ Để —Second, perhaps this person 
sees no cause for the end of life. And 
why? Since he perceives the origin of life, 
he believes that people are always born as 
people and birds are always born as birds; 
that crows have always been black and 
swans have always been white; that 
humans and gods have always stood 
upright and animals have always walked 
on four legs; that whiteness does not come 
from being washed and blackness does 
not come from being dyed; and that there 
have never been nor there will be any 
changes for eighty thousand eons. He 
Says: “As Ï now examine to the end of this 
li, I find the same holds true. In fact, 
have never seen Bodhi, so how can there 
be such a thíng as the attainment of 
Bodhi? You should now realize that there 
IS nO cause for the existence of any 
phenomena.” Because of this speculation, 
he lose proper and pervasive 
knowledge, fall Into externalism, 
become confused about the Bodhi nature. 

Nhị Chúng Xá Lợi: Hai loại xá lợi—Two 

kinds of relics: 

l) Thân Xá Lợi: The Buddha's physical 
Temains or relics. 

2) Pháp Xá Lợi: Kinh xá lợi —Pháp thân xá 
lợ—Dharmakaya—The sutras—Spiritual 
or dharmakaya remains. 

Nhị Chướng: Avaranadvaya 

chướng ngạI—Two hindrances: 

(A) 

l) Phiên não chướng: Klesavarana (skt)— 

of p4Sslons—Afflictive 

hindrance—Những dục vọng và ảo tưởng 
làm tăng tái sanh và trở ngại Niết bàn— 


wil 
and 


(skÐ——Hai 


Hindrance 





1864 


The passions and delusion whích aid 
rebirth and hinder entrance Info nirvana. 
Sở trí chướng: Jneyavarana (skÙ— 
Hindrance of knowledge—The 
intellectual hindrance—Trí huệ trần tục 
cho những điều không thật là thật làm cẩn 
trở chân trí huệ—Worldly wisdom, 
assuming the seeming as real, a hindrance 
to true wisdom. The barrier of the known, 
arising from regarding the seeming as 
real. 

*** Trong hai thứ chướng kể trên thì phiền não 
chướng dễ bị đoạn diệt hơn sở tri chướng, 
vì ý muốn sống và những thúc đẩy vị kỷ 
là cái cuối cùng mà người ta có thể điều 
phục hoàn toàn —Among the two above 
mentoned hindrances of conative and 
Iintellectual, the latter 1s easier to destroy 
than the former, for the will to live or the 
egoistic impulses are the last thing a man 
can bring under complete control. 


2) 


(B) 

1) Phiển não chướng: See (A) I. 

2) Giải thoát chướng: Hindrances to 
deliverance. 

(C) 


l) Lý chướng: Hindrances to truth, such as 
false doctrine. 

2) Sự chướng: Hindrances of the passlons to 
enfry into nirvana such as desire. 

Nhị Cộng Bát Nhã: Things in common— 

According to the Prajna Sutra, there are two 

kinds: 

I) Cộng Bát Nhã: Pháp chung cho cả Thanh 

Văn, Duyên Giác và Bồ Tát—The things 

in common with Sravakas, Pratyeka- 

buddhas and Bodhisattvas. 

Bất Cộng Bát Nhã: Pháp riêng cho Bồ 

Tát, đối lại với pháp riêng cho Thanh Văn 

và Duyên Giác The things speclal to 

Bodhisattvas, in contrast with the things 

they have In common with Sravakas and 

Pratyeka-buddhas. 


2) 


Nhị Cúng Dường: Hai loại cúng dường— 

'Two forms 0Ý service or offerinss: 

(A) 

1) Xuất triỀn cúng dường: Cúng dường không 
cầu phước báo nhơn thiên (cúng dường 
cho những vị đã thoát ly sanh tử)— 
Offerings to those who have escaped from 
the toils. 


2) Tại triển cúng dường: Cúng dường để cầu 
phước báo nhơn thiên cho mình (cúng 
dường cho những vị còn luân lưu trong 
sanh tử)—Offerings to those who are still 
living In the toils. 

(B) 


1) Tài cúng dường: Offerings of goods. 

2) Pháp cúng dường: Offerings of the Buddha 
truth. 

(C) Theo Kinh Đại Bảo Tích, có hai loại cúng 
dường—According to the Great ]ewel 
Collection Sutra, there are two kinds of 
offering. 

l1) Cúng Dường Pháp Thân Phật—Offering to 

the Buddha-Dharma Body: Cúng dường 

Pháp Thân Phật là đọc, tụng, hoặc biên 

chép hay ấn tống, lưu hành 12 bộ kinh của 

Đức Phật—To make offerinss to the 

Buddha”s Dharma Body 1s to read, chant, 

pmnt, or copy, either hand-wrifen or 

pñnted to distribute and spread widely the 
teachings of the Buddhas Twelve Dharma 

Doctrines. 

Cúng Dường Sinh Thân Phật—Offering to 

the Buddha-Birth Body: Cúng dường Sanh 

Thân Phật là cúng dường Ứng, Hóa Thân 

và hình tượng hay Pháp tượng của Phật— 

To make offerinss to the Birth-Body of the 

Buddha ¡1s to make offerings to the 

Adaptaton, Transformaton Body, or 

pictures and statues (Dharma Sftaftues) of 

the Buddha. 

Nhị Cửu Ngũ Bộ: Mười tám tông phái Tiểu 

Thừa và năm tông phái Luật tông —The 

eighteen Hinayana Sects and the five Vinaya 

SeCfS. 


2) 


1865 


Nhị Cửu Vận: Mười tám “đinh-ngạn-đa” hay 
sự biến hóa của động từ trong Phạn ngữ—The 
eiphteen tinanfa, personal endings of the 
Sanskrit verb. 
Nhị Diệu: Hai diệu nghĩa của Kinh Pháp 
Hoa——The dual marvel of Lotus Sutra: 
1) Tương đãi diệu: Quan điểm thô thiển hãy 
còn trong bỉ thử đối đãi —Comparative 
view, compared with all previous 
teaching, which is rough ground-work. 
Tuyệt đãi diệu: Quan điểm toàn mãn 
không còn thô thiển đối đãi—Perfect view 
of teaching, hence it ¡is wonderful in 
comparison with all previous doctfrine, and 
absolutely wonderful In Itself. 
** For more Information, please see Nhị Viên 
in Vietnamese-English Section. 
Nhị Dụ: Theo Nhân Minh Luận, có hai loại 
dụ—According to the Hetuvidya-sastra (the 
treatise explaining causalifty, or the nature of 
truth and error), there are two kinds of drstanta 
or examples. 


2) 


I1) Dụ Y: Lấy vật thể làm chỗ dựa của dụ, 
như cái bình, cái chay, vân vân—The 
subJect of the example, e.g. a vase, a 
bottle. 

2) Dụ Thể: Lấy cái nghĩa lý làm chỗ dựa của 


dụ, như cái bình không thường hằng—The 
predicate, e.ø. the vase 1s not eternal. 
Nhị Dực: Một cặp cánh—A pair of wings: 
I) Bố thí: Charity. 
2) Trí huệ: Wisdom. 
Nhị Đàn: Hai loại bố thí cúng dường —The 
two dana (đàn na)—Two kinds of donating or 
almsgIving: 
(A) 
I) Thế gian đàn: Cách bố thí của phàm phu 
còn mong phước báo hữu lậu — 
Conditionally Ordinary alms. 
Xuất thế gian đàn: Cách bố thí vô lậu của 
bậc Thánh nhân Bồ Tát—-Spiritual or 
other worldly gifts—=Unconditionally alms. 


2) 


(B) 


1) Ma Đàn: Bố thí vì danh vì lợ—Mara- 
ø1ving, or øgiving out of fame and gains. 
Phật Đàn: Bố thí với tấm lòng trong sạch, 
thanh tịnh giống như Phật thuyết pháp cứu 
độ chúng sanh —Buddha-giving 
Buddha-charity as moftive of giving, or 
preaching, and of self-sacrifice, or self- 
1mmolation. 

Nhị Đạo: Hai đạo—Two ways: 

(A) 
]) 


2) 


Or 


Vô ngại đạo: Vô gián đạo hay đạo đoạn 
trừ những chướng ngại cần phẩi đoạn 
trừ—The open or unhindered way, or the 
way of removing all 
1nterventfion (delusions). 
Giải thoát đạo: Con đường giải thoát bằng 
thực chứng chân lý—The way of release 
by realization of truth. 

(B) 
]) 


obstacles or 


2) 


Nan hành đạo: Con đường khó bằng thực 
hành lục Ba La Mật cũng như những giới 
luật khác The hard way of works, by 
practicing the six paramifas and other 
diciplines. 


2) Dị hành đạo: Con đường dễ bằng cách 
niệm hông danh Phật A Di Đà—The easy 
way of salvaton, by reciaton or 
1nvocation of Amitabha. 

(C) 

1) Hữu lậu đạo: Con đường của tái sanh hay 
sanh tử— The way of reincarantion or 
mortalIty. 

2) Vô lậu đạo: Con đường giác ngộ và giải 


thoát mọi khổ đau của luân hổi sanh tử— 
The enliphtened way of escape from 
miserIes Of transmigration. 

(D) 

1) Giáo đạo: Đạo giáo là phương tiện—The 
Way O Instructions. 

2) Chứng đạo: Thực chứng con đường của 
chư Phật—The way of realization. 

Nhị Đáp: Hai cách đối đáp—Two kinds of 

reply: 


1866 


I) Ngôn đáp: Dùng ngôn ngữ mà trả lời— 
Reply by words. 

Thị tướng đáp: Dùng các loại hình tướng 
mà trả lời —Reply by signs. 

Nhị Đế: Hai loại chân lý —Two Truths—Two 
forms of statement—Theo Trung Luận Quán 
cho rằng chư Phật trong quá khứ đã tuyên 
thuyết những giáo lý của mình cho chúng sanh 
bằng phương tiện “nhị đế” nhằm hướng dẫn 
chúng sanh vào chánh đạo. Dù chúng ta có thể 
nói đến sự hữu, nhưng nó giả tạm và bất ổn. 
Ngay cả sự phi hữu hay không cũng giả tạm và 
bất ổn. Vì vậy không có sự hữu thực sự, cũng 
không có cái không đích thực. Hữu thể và vô 
thể chỉ là hậu quả của tương quan nhân quả và 
do đó, không có thực. Như vậy lý tưởng của 
hai cực đoan “hữu thể” và “vô thể” đều bị xóa 
bổ. Vì vậy khi chúng ta để cập đến “tục đế? 
chúng ta có thể nói về thế giới hiện tượng mà 
không làm điên đảo thế giới bản tính. Cũng 
như vậy, khi đề cập đến “chân đế? chúng ta có 
thể vươn tới thế giới bản tính , mà không làm 
xáo trộn thế giới hiện tượng hay thế giới giả 
danh. Phi hữu cũng là hữu. Danh hình và tướng 
sắc đồng thời là không, và rồi không cũng là 
hình danh sắc tướng -According to the 
Madhyamika Sastra, the Buddhas In the past 
proclaimed their teachings to the people by 
means of the twofold truth, in order to lead 
people to a right way. Though we may speak 
Of existence, it ¡is temporary and not fixed. 
Even non-existence or void 1s temporary and 
not fixed. So there 1s neither a real existence 
nor a real void. Being or non-being 1s only an 
outcome of causal relation and, therefore, 
unreal. Thus the Ideal of the two extremes of 
being and non-being ¡1s removed. Therefore, 
when we deal with the worldly truth, the 
phenomenal world can be assumed without 
disturbing the noumenal state. Likewise, when 
we deal with the higher truth, the noumenal 
state can be aftained without stirring the world 
of mere name. Non-existence 1s at the same 


2) 


time existence, and existence 1n fturn 1s non- 


existence. Form or matfer is the same time the 

void, and the void is at the same time form or 

matter. 

(A) 

l) Chân đế: Paramattha-saccam (p)}— 
Paramartha-satya (skÙ—Đệ Nhứt Nghĩa 
Đế hay chân lý truyệt đối —Absolute 
Truth—Ultimate Truth— Thắng nghĩa đế 
hay sự thật tối thượng. Chân đế muốn nói 
đến sự nhận thức rằng mọi vật ở thế gian 
đều không có thực, giống như ảo ảnh hay 
một tiếng vang. Tuy nhiên, không thể đạt 
đến chân đế nếu không dựa vào tục đế. 
Tục đế chỉ là phương tiện, còn chân đế 
mới là cứu cánh. Chính theo Chân đế thì 
Đức Phật giảng rằng tất cả các pháp đều 
“không.” Với những ai chấp “hữu' thì học 
thuyết “phi hữu sẽ được giảng theo 
phương diện “chân đế” để dạy họ cảnh 


giới vô danh vô tướng—Realty or 
ulimate truh-—-Supreme truth—The 
correct dogma or averment of the 


enlightened. The ulimate truth is the 
realization that worldly things are non- 
1llusion or an echo. 
However, transcendental truth cannot be 


existent like an 


affained without resorting to convenfional 
truth. Conventional truth 1s only a mean, 
while transcendental truth is the end. lt 
was by the higher truth that the Buddha 
preached that all elements are of universal 
relativity or vold (sarva-sunyata). For 
those who are attached to Realism, the 
doctrine of non-existence 1s proclaimed In 
the way of the hipher truth In order to 
teach them the nameless and characterless 
sfafe. 
2) Tục đế: Sammuti-saccam (p)—Samvrti- 
saya (skÙ- Chân lý quy ước— 
Conventional Truth—Sự thật tương đối 
hay sự tướng thế gian hay cái thấy vẫn 
còn bị phiển não chi phối. Cái nhìn của 
phàm phu thấy vạn pháp là có thật. Tục 
đế muốn nói đến sự vô minh hay mê 


1867 


muội bao phủ trên thực tại, tạo ra một 
cảm tưởng sai lầm. Chính theo tục đế mà 
Đức Phật đã giảng rằng tất cả các pháp 
có được là do nhân duyên. Với những kẻ 
chấp vào “không” của hư vô luận, lý 
thuyết về 'hữu' sẽ được giảng giải theo 
phương diện tục đế. Theo Ngài Long Thọ 
trong triết học Trung Quán, hiện tượng 
cũng có một thứ thực tại tánh. Chúng 
chính là biểu hiện của thực tại 
(samvrtisatya) hay Thế Tục Đế. Biểu hiện 
chỉ đường dẫn đến sự vật mà nó biểu 
trưng. Thế Tục đế hay biểu hiện của thực 
tại là biểu tượng, là bức màn, nó che 
khuất thực tại tuyệt đối hay Thắng Nghĩa 
Đế. Nói tóm lại, thế đế là những gì che 
khuất tất cả; thế đế là vô minh che đậy 
bản thể của tất cả sự vật. Thế Tục đế 
được hiểu theo nghĩa “thực tại thực dụng” 
là phương tiện để đạt tới thực tại tuyệt đối 
hay chân đế. Nếu không dựa vào thực tại 
thực dụng hay thế đế thì không thể giáo 
huấn về chân lý tuyệt đối hay chân đế. Và 
nếu không biết chân lý tuyệt đối thì không 
thể đạt tới Niết Bàn được. Chính vì thế 
mà trong Trung Quán Luận, ngài Long 
Thọ đã khẳng định: “Đứng trên quan điểm 
tương đối hay thế đế thì “Duyên Khởi' 
giải thích cho các hiện tượng trần thế, 
nhưng nhìn theo quan điểm tuyệt đối thì 
chân đế muốn nói đến sự không sinh khởi 
vào mọi lúc và tương đương với niết bàn 
hay sự trống không (sunyata)”— 
Superficial truth, or ordinary I1deas of 
thngs—Relatve truth-Relative or 
conventional truth of the mundane world 
subJect to delusion—Common or ordinary 
statement, as If phenomena were real. 
Conventional truth refers to Ignorance or 
delusion which envelops reality and g1ves 
a false Impression. It was by the worldly 
truth that the Buddha preached that all 
elements have come ¡nto being through 
causation. For those who are attached to 


Nihilism, the theory of existence 1s taught 
1n the way of the worldly truth. According 
tO the Madhyamaka philosophy, 
Nagarjuna says phenomena have reality 
Of a sort. They are samvrti-satya, they are 
the appearance of Reality. Appearance 
poInts to that which appears. Samvrti 1s 
appearance, cover or veil, which covers 
the absolute reality. In short, that which 
covers all round 1s samvrtl, samvrt 1s 
pïimal ipgnorance (ajnana) which covers 
the real nature of all things. Samvrti or 
pragmatic reality 1s the means (upaya) for 
reaching Absolute Reality (paramartha). 
Without a recourse to pragmatic reality, 
the absolute truth cannot be taught. 
Without knowing the absolute truth, 
nirvana cannot be attained. Thus, in the 
Madhyamika-karika, Nagarjuna 
confirmed: “From the relative standpoint, 
the theory of Dependent Origimatlon 
(Pratitya-samutpada) explains worldly 
phenomena, but from the absolute 
standpoint, it means non-origination at all 
tmes and ¡s equated with nirvana or 
sunyafta.” 

() 

l) Vương pháp: Royal law. 

2) Phật pháp: Buddha law. 

Nhị Điểu: Đôi chim Ca Đề hoặc Uyên Ương 

thường sống sát cánh bên nhau. Đạo Phật dùng 

những hình ảnh nầy cho—The drake and hen 

of the madarin duck who are always together. 

Buddhism typifies these Images for: 

(A) 

I1) Thường hằng: Permanence. 

2) Vô thường: Impermanence. 

() 

1) Khổ: Sorrow. 

2) Lạc: Joy. 

(C) 

l) Không: Emptiness. 

2) Bất không: Non-emptiness. 

(@D) 


1868 


1) Thành: Gain. 

2) Bại:Loss. 

(E) 

1) Vinh: Honor. 

2) Nhục: Defame. 

Nhị Độ: Hai quốc độ—Two lands: 

(A) : 

1) Báo độ: Quốc độ của Đức Phật (chốn trụ 
xứ của báo thân Phật)—The land in which 
a Buddha himself dwells. 


2) Hóa độ: Quốc độ nơi chúng sanh được 
chuyển hóa (chốn trụ xứ của hóa thân 
Phật —The land in which all beings are 
transformed. 

(B) 


1) Tịnh độ: Pure Land or Paradise. 

2) Uế độ: Impure land (the present world). 
(C) 

1l) Tính độ: Dharma-nature or essence of 
things. 
Tướng độ: 
existence of the dharma, pure or impure 
according to the mind and action of the 
living. 


2) Form-natre or formal 


Nhị Đốn: Hai loại đốn giáo—Two immediate 

or đirect ways tO perfectIon: 

(A) Theo Kinh Khê của trường phái Hoa 
nghiêm—According to Ching-Ch”I of the 
Hua-Yen school: 

I) Đốn Đốn Giáo: Immediately immediate 


Way. 

2) Tiệm Đốn Giáo: Gradually immediate 
teaching. 

(B) Theo trường phái Pháp Hoa—According 


to the Lotus: 
I)_ Đốn Đốn Giáo: Immediately immediate 


teaching. 

2) Đốn Viên Giáo: Immediately perfect 
teaching. 

Nhị Đức: Hai đức —Two kinds of virtue: 

(A) 


l) Trí đức: Tánh đức —Trí huệ hay sự thông 
biết về Phật tánh mà chúng sanh sẵn có— 
Wisdom or intellectual virtue. 


2) Đoạn đức: Tu đức—Đức tính do tu tập mà 
có——Practicing virtue. 

(B) 

I) Trí đức: Đức tự lợi của chư Bổ Tát— 

WWidom or intellectual virtue. 

BI đức: Đức lợi tha thương xót chúng 

sanh—PIty through 

practicing. 

Nhị Gia: See Nhị Gia Hộ ¡in Vietnamese- 

English Section. 

Nhị Gia Hộ: Hai cách Phật gia hộ—The dual 

aid bestowed by the Buddha: 

I) Hiển gia hộ: Hiển hiện hay gia hộ bể 


2) 


viue  obfained 


ngoài cho phước báo của đời nầy một 
cách công khai—Manifest or external aid, 
1n the blessing and powers of this life. 

Minh gia hộ: Gia hộ không thấy được hay 
gia hộ một cách bí mật trong việc loại trừ 


2) 


tội lỗi và tăng trưởng công đức—Invisible 
or mysteric aid, in getting rid of sins, 
1ncreasing virtue. 

Nhị Giả: Hai giả thuyết—Two hypotheses: 

1) Vô thể tùy hình giả: Giả thuyết không có 

cá nhân, không có chủ thể và khách thể 

(phàm phu chấp ngã pháp, ngã pháp vốn 

không có thực thể, nhưng tùy theo vọng 

tình của mình mà lập ra cái tên ngã 
pháp) —The non-substantial hypothesis— 

There ¡is no substantial ¡individual, no 

subJect, no obJect, but that all 1s transient 

emoton. 

Hữu thể thi thiết giả: Giả thuyết có cá 

nhân, chủ thể và khách thể——The factual 

hypothesis—There 1S entity or 
1ndividuality, subJect and obJect. 

Nhị Giác: Hai loại giác ngộ —Two kinds of 

enlightenment: 

(A) 

I1) Bổn giác: Tâm thể của chúng sanh bản lai 
trong sáng và trống rỗng như hư không— 
The Immanent or space-like mind in all 
things (dharmakaya Pháp thân). 

2) Thủy giác: Nhờ bổn giác dẫn đến Phật 
quả hay toàn giác ——lInitial enliphtenment 


2) 


1869 


or beginning of illumination, which leads 
on to Buddhahood or full enlightenmernt. 
(B) 
I1) Đẳng giác: Giai đoạn thứ 51 của Bồ Tát— 
The fifty first staøe of a bodhisattva. 
Diệu giác: Giai đoạn thứ 52 của Bồ Tát 
hay là giai đoạn giác ngộ Phật quả—The 
fiffy-second stage of a bodhisattva or 
enliphtenment of Buddhahood. 


2) 


l) Tự giác: A Buddha's own or natural 

enlightenmernt. 

2) Giác tha: Enlightening of all others. 

Nhị Giải Thoát: Hai loại giải thoát—Two 

kinds of deliverance: 

(A) 

1) Hữu vi giải thoát: Earthly or active 
deliverance to ArahatshIp. 

2) Vô vi giải thoát: Nirvana deliverance. 

(B) 

I1) Tính tịnh giải thoát: The pure, original 

freedom or innocence. 

Chướng tận giải thoát: Giải thoát đạt được 

bằng cách loại bổ hoàn toàn chướng ngại 

của phiền não—Deliverance acquired by 

the ending of all hindrances—Salvatlon 

throuph the complete removal of the 

obsfruction of illusion. 


2) 


(C) 
1) Huệ giải thoát: Trí huệ giải thoát của bậc 
A La Hán, ám chỉ các bậc A La hán độn 
căn đã lìa bổ chướng phiền não—The 
arhafs deliverance from hindrances to 
wisdom. 

Câu giải thoát: Trí nhãn hoàn toàn giải 
thoát, ám chỉ bậc A La Hán đã ha bỏ cả 
hai chướng phiền não và thiển định— 
Complete deliverance In regard to both 
wisdom 


2) 


and mediative or vision 
hindrances. 

(D) 

I1) Thời giải thoát: Những người độn căn cần 


thời gian và chậm trong việc giải thoát— 


The dull who takes time or are slow 1m 
atfaining fo vision. 

Bất thời giải thoát: Những kể lợi căn 
không cần thời gian lâu để đạt được giác 
ngộ—The quick or clever who takes “no 
time” In attaining the vision. 

(E) 
]) 


2) 


Tâm giải thoát: Tâm giải thoát khỏi dục 

vọng—A heart or mind delivered from 

desire. 

Huệ giải thoát: Huệ giải thoát khỏi sĩ 

mê—A heart or mind delivered from 

1gnorance by wisdom. 

Nhị Giáo: Hai tông phái trong Phật giáo— 

Dual division of the Buddha`s teaching: 

(A) Theo trường phái Thiên Thai—According 
to the T”len-T”a1 Sect: 

I1) Hiển giáo: Hiển Giáo dạy cho thính chúng 

hữu hình —Exoteric or public teaching to 

the visible audience. 

Mật giáo: Mật giáo dạy cho thính chúng 

vô hình mà những người khác trong pháp 

hội chẳng thấy—Esoteric teaching to an 

audience Invisible to the other assembly. 

(B) Theo trường phái Chân Ngôn—According 
to the Shingon School: 

l) Tiệm giáo: Gradual teaching—See Tiệm 


2) 


2) 


Giáo. 
2) Đốn giáo: Immediate teachinge—See Đốn 
Giáo. 


(C) Theo Kinh Niết Bàn——According 
to The Nirvana Sutra: 

I) Bán tự giáo: Thuyết ngôn tăng trưởng 
phiển não hay ác pháp——Inecomplete-word 
teachng of which teaching causes an 
Increase of afflictions or unwholesome 
deeds. 


2) Mãn tự giáo: Thuyết ngôn tăng trưởng 


thiện pháp —Complete-word teaching of 
which teaching causes wholesome deeds. 
(D) 
I1) Thế gian giáo: The ordinary teaching of a 
moral life. 


1870 


2) Xuất thế gian giáo: The teaching of 
Budha-truth of other worldly happiness in 
escape from mortalIty. 


Œ) 

1) Liễu nghĩa: Những điều nói rõ trong kinh 
Đại thừa nêu rõ hết thâm nghĩa—The 
Mahayan perfect or complete teaching. 

2) Bất Liễu nghĩa: Những điều chẳng nói hết 


thực nghĩa trong kinh điển Tiểu thừa— 
The Hinayana incompleteness. 

(F) Theo Thiên Thai Tông—According to the 
T1en-T”aI School: 


1) Quyển giáo: Giáo pháp không hoàn toàn 
mà chỉ dùng tạm rổi bỏ— The partial 
teaching. 

2) Thực giáo: Giáo pháp Viên mãn của Như 


Lai —The perfect teaching. 
(G)Theo trường phái Hoa nghiêm——According 
to the Hua-Yen: 


I1) Hóa giáo: Tất cả giáo pháp và lời chỉ dẫn 
của Đức Thế Tôn—All the Buddha's 
teachng for conversion and general 
1nsfructfion. 

2) Chế giáo: Tất cả những luật nghi cho giáo 
đoàn—AII the Buddha*s rules and 
commandmens for the control and 


development of his order. 
(H)Theo Thiên Thai tông —According to the 
T1en-T”aI School: 
Viên giáo: Perfect or complete doctrine. 
Biệt giáo: Special Perfect doctrine (Lotus 
doctrine). 
Theo Kinh Niết Bàn—According to the 
NÑirvana Sutra: 


Ù 
2) 


q) 


I) Quận thâu giáo: Completing those who 
failed to hear the Lotus. 
2) Phù Luật đàm thường giáo: Supporting the 


law, while discoursing on 1mmortality— 
The keeping of the law is necessary to 
salvation. 

(J) Theo Hoa Nghiêm tông—According to the 
Hua-Yen Sect: 

I) Khuất chiết giáo: Giáo pháp gián tiếp mà 
Đức Phật đã giảng trong các kinh Pháp 


Hoa và Niết Bàn —Indirect or uneven 

teachng as in the Lotus and Nirvana 

SufrAS. 

Bình đạo giáo: Như Kinh Hoa Nghiêm của 

Phật Tỳ Lô Giá Na thuyết, tùy ở pháp tính 

mà thuyết pháp bình đẳng—Direct or 

levelled up 

teachinøs as In the Hua-Yen sutra. 

(K) Theo trường phái Thiên Thai—According 
to the T”len-T”a1: 

I)_ Giới nội giáo: Giáo pháp khiến phàm phu 

thoát khỏi tam giới —Teachings relating 

to the trallokya (realms of mortality)— 

See Biệt Giáo in (H)-2. 

Giới ngoại giáo: Giáo pháp chẳng những 

khiến hành giả thoát khỏi tam giới mà 

còn thoát hẳn sinh tử—Teachings relating 

not only to the trailokya, but also the 

1mmortal realms. 

(L) Theo Thiên Thai tông—According to the 
T1en-T”ai School: 

I1) Thiên giáo: Giáo pháp không hoàn toàn 

của các trường phái Tạng, Thông và 

Biệt —Partial teaching. 

Viên giáo: Giáo pháp hoàn mãn của Viên 

giáo—The perfect teaching. 

(M) 

l) Lược Giáo: General or 
teaching—See Lược Giáo. 

2) Quảng Giáo: Detailed teaching—See 
Quảng Giáo. 

Nhị Giới: Hai loại giớ—Two grades of 

commandmenfs: 

(A) 

I1) Chánh giới: Correct rules. 

2) Tà giới: Heretical rules. 

(B) 

1) Ngũ giới: Năm giới cho Phật tử tại gia— 
FIve commandments for laity. 

2) Bát giới: Tám giới cho Phật tử tại gia— 
Eight commandments for laity. 


2) 


teachng of Vairocana”s 


2) 


2) 


summarized 


(€) 
l) Thập giới: Mười giới 
commandmenis for novice. 


Sa Di —Ten 


1871 


2) Cụ túc giới: Hai trăm năm chục giới Tỳ 
Kheo hay ba trăm bốn mươi tám giới Tỳ 
Kheo Ni—TIwo hundred fify or three 
hundred forty eight commandments for 
monks and nuns. 

Thân Tâm——Body and mind: 

Nội giới: The realm of mind—The realm 
Of cognition. 

Ngoại giới: The realm of the body——The 
realm of externals (five elements). 

Nhị Giới của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na 
Two realms of Vairocana Buddha: Để 
diễn tả môi trường hoạt động của Đức 
Phật Tỳ Lô Giá Na, một đồ thị hình tròn 
hay vuông được tạo ra với Đức Phật Tỳ 
Lô Giá Na ở giữa và Thánh chúng ở 
chung quanh—To illustrate the sphere of 
activity of Vairocana Buddha, a diagram- 
like circle, or square was Invented, having 
the whole show of saintly beings with the 
Buddha at the center. 

Kim Cang giớ—The Realm of Diamond 
Elements: Kim cang giới được biểu thị bởi 
chín vòng tròn ở giữa và chung quanh là 
414 vị Thánh giả—This realm has the 
cenfral party of nine circles 1n the center 
surrounded by 414 saintly beings. 

Thai Tạng giớ—The Realm of Matrix 
Repository: Thai Tạng giới được biểu thị 
bởi chín ô vuông ở giữa và 1461 vị Thánh 
chúng chung quanh—This realm has nine 
squares in the cen(er surrouned by 1,461 
saintly beings. 

Nhị Giới Bất Định: Aniyata (skt)—Nghĩa 
của từ “Aniyata” là bất định. Nhị giới bất định 
là hai giới phạm liên hệ tới tình dục mà sự vi 
phạm còn mơ hồ, không rõ ràng. Tuy nhiên, 
tùy theo trường hợp và tánh chất nghiêm trọng 
của nó mà người phạm tội nầy sẽ bị tạm thời 
trục xuất khỏi giáo đoàn—The meaning of the 
term “Aniyata” 1s “Indefinite.” Two offences 
of indefinite are connected with acfivitiles of 
sex. lí depends on circumstances and the 


(@D) 
5 


2) 





Œ 


~ 


Ù 


2) 


seriousness of the offence, offenders can be 
temporarily expelled from the Order. 

I) Cấm ngổi nói chuyện với đàn bà nơi chỗ 
vắng vẻ đáng nghi ngờ, có thể đưa đến 
những hoạt động về tình dục. Nếu vị Tỳ 
Kheo cứ thật mà xưng tội, thì giáo hội sẽ 
y như lời khai mà trị. Nếu lời khai của Tỳ 
Kheo không giống như lời khai của Ưu Bà 
Di trong cuộc, thì giáo hội sẽ y theo lời 
của vị Ưu Bà Di mà trị: Not to sit down 
together with a woman in a lonely place 
which can lead to activifles of sex. If the 
monk confesses, the Order will base on his 
confession for punishment. If he fails to 
confess or his confession does not match 
with the woman lay follower”s confession, 
the Order will base on what the woman 
lay follower”s confession to determine his 
punishmeit. 

Cấm ngồi nói chuyện với đàn bà nơi kín 
đáo riêng tư có thể dẫn đến việc hành 
dâm. Hình phạt cũng giống như điều (1) 
vừa kể trên: Not to sit down together with 
a Woman In a private, covered place 1n 
sụch a way which may develop Into a 
Sifuation of 
Punishment 1s same as ïn (1). 

Nhị Hà Ấn Độ: Two rivers in India. 

I1) Hằng Hà: The Ganges River. 

2) Ấn Hà: The Indus River. 

Nhị Hà Bạch Đạo: Thiện đạo giữa hai giòng 
sông—Hai dòng sông và bạch đạo—The two 
rivers and the white path: 

1) Nhị hà: Hai dòng sông thủy hỏa hay hai 
dòng tham sân—Two rivers of water and 
fire or of desire and hatred. 

Bạch đạo: Đường trắng Thiện đạo ám 
chỉ tâm thanh tịnh và nguyện vãng sanh— 
The white path implies the pure mind and 
the vows of rebirth in the Pure Land. 

Nhị Hạng: Second class. 


Nhị Hành: Hai loại hành —Two classes of 
conduct: 


2) 


sexual 1nfercourse. 


2) 


1872 


1) Kiến hành: Hành theo tà kiến—Conduct 
following wrong views. 

2) Ái hành: Hành theo sự ham muốn tà 
vạy—Conduct following wrong desire or 
emtIOns. 

Nhị Hạnh Vãng Sanh: Theo Hòa Thượng 

Thích Thiển Tâm trong Tịnh Độ Thập Nghi 

Hoặc Vấn Luận, chúng sanh trong cõi Ta Bà 

muốn quyết định vãng sanh về Tây Phương 

Cực Lạc, phải có đủ hai hạnh yễm ly ngũ dục 

và hân nguyện—According to Most Venerable 

Thích Thiển Tâm ¡in the Pure Land Buddhism, 

sentlent beings In the Saha World who wish to 

be assured of rebirth, they should perfect two 
practices: the practice of “disgust” at the five 
desires and the practice of joyfulness in vows. 

D Yễm Ly Ngũ Dục-The practice of 
đisgust of the five desires: Nói yễm ly, là 
hạng phàm phu từ vô thỉ vẩn đến ngày 
nay bị ngũ dục buộc ràng nên luân hồi 
trong lục đạo, chịu không biết bao nhiêu 
nỗi thống khổ! Trong vòng lẩn quẩn ấy, 
nếu không chán lìa ngũ dục thì làm sao có 
thể thoát ly? Cho nên người tu tỉnh độ 
phải thường xét thân nầy là một khối thịt 
xương máu mủ, chứa đựng đàm dãi, đại 
tiểu tiện và các thứ nhơ nhớp hôi tanh. 
Kinh Niết Bàn nói: “Vòng thành thân kiến 
như thế, duy chỉ có loài la sát ngu si mới 
chịu ở trong đó; nếu người có trí ai lại 
đắm nhiễm thân nầy!” Lại trong kinh cũng 
nói: “Thân nầy là nơi tập hợp của các thứ 
khổ, là cảnh tù ngục, là một khối ung san, 
tất cả đều bất tịnh. Nên xét cho cùng, nó 
không có nghĩa lý ích lợi chỉ khi ta chấp 
lấy nó, dù là thân của chư Thiên.” Vì thế 
hành giả ở trong các oai nghi, hoặc khi 
nằm nghỉ, lúc thức giấc, nên thường quán 
sát thân nầy chỉ có khổ không chỉ vui, mà 
thâm tâm sanh niệm chán lìa. Như thế dù 
cho không dứt liền được việc nam nữ, 
cũng có thể lần lần khởi tâm nhàm chán. 
Hành giả cũng cần nên quán bảy pháp bất 
tịnh (see Thất Pháp Bất Tịnh Quán). Thân 


mình đã như thế, thân người khác lại cũng 
như vậy. Nếu thường quán sát bẩy điều 
bất tịnh ấy, đối với các thân nam nữ mà 
người đời cho rằng xinh đẹp, cũng sanh 
niệm yễm ly và lửa ái dục cũng lần lần 
tiêu giảm. Như thực hành thêm môn “Cửu 
Tưởng Quán” càng thêm tốt (see Cửu 
Tưởng Quán) —If a Pure Land cultivator 
wishes to be assured of rebirth, he or she 
should always practice the practice of 
disgust of the five desires. This practIce of 
disgust refers to the fact that common 
people have been bound by the five 
desires from time Iimmemorial. Thus, they 
wander along the six paths, enduring 
unfold suffering! In that quagmire, unless 
they become disgusted with the five 
desires, how can they escape the cycle of 
birth and death? Therefore, the Pure Land 
cultivator should constantly visualize this 
body as a mass of flesh and bones, blood 
and pus, a skinbag confaining phlegm, pus, 
urine, feces and other foul-smelling 
substances. The Parinirvana Sutra stafes: 
“This fortress of body, only evil, deluded 
demons could tolerate living In 1t. Who 
with any wisdom could ever cling to or 
delight in such a skinbag!” Another 
scripture sfates: “This body 1s the 
confluence of all kinds of suffering; 1t 1s a 
JaIl, a prison, a mass of ulcers; everything 
1S Impure. In truth, it is not worth clinging 
to, even the celestial bodies of deities are 
no different.” Therefore, whether ealking, 
sanding, siting or reclining, whether 
asleep or awake, cultivators should always 
visualize this body as nothing but a source 
of suffering, without any pleasure, and 
develop a deep sense of disgust, thus 
gradually becoming free from lustful 
thougphts. Moreover, the cultivator should 
also engapge 1n the seven types of 
meditation on impurity (see Thất Pháp Bất 
Tịnh Quán). Our own bodies being thus, 


I) 


1873 


the bodies of others are likewise. lÝ we 
constantly  meditate 
Impuritiles, we will develop disgust toward 
those male and female forms which 
ordinary people judge handsome and 
beautful. The flames of lust will thus 
gradually diminish. If, in addition, we can 
practice the meditations on the Nine Kinds 
of Foulers, so much the better (see Cửu 
Tưởng Quán). 

Hân Nguyện—loyous Vows: Có hai điều 
chính yếu để thệ nguyện cứu mình cứu 
người —There are ftwo main aspecfs to 
making the joyous vows of “rescuing 
oneself and others.” 


on these seven 


(A) Phải nhận rõ mục đích cầu vãng sanh— 


Ù 


The practitioner should clearly realize the 
goal of rebirth: 

Sở dĩ chúng ta cầu về Tịnh Độ, là vì 
chúng ta muốn thoát sự khổ cho mình và 
tất cả chúng sanh. Hành giả phải nghĩ 
rằng, “sức mình yếu kém, còn bị nghiệp 
nặng ràng buộc, mà ở cõi đời ác trược nầy 
cảnh duyên phiền não quá mạnh. Ta cùng 
chúng sanh bị chìm đắm nơi dòng mê, 
xoay vần trong sáu nẻo, trải qua vô lượng 
kiếp từ vô thỉ đến nay, cũng vì lẽ ấy. 
Bánh xe sống chết quay mãi không ngừng, 
ta làm thế nào để tìm con đường độ mình 
độ người một cách yên ổn chắc chắn? 
Muốn được như thế duy có cầu sanh Tịnh 
Độ, gần gủi Phật, Bồ Tát, nhờ cảnh duyên 
thắng diệu bên cõi ấy tu hành chứng vô 
sanh nhẫn, mới có thể vào nơi đời ác cứu 
khổ cho hữu tình. Luận Vãng sanh đã nói: 
“Phát tâm Bồ Đề chính là phát tâm cầu 
thành Phật, tâm cầu thành Phật là tâm độ 
chúng sanh, tâm độ chúng sanh là tâm 
nhiếp chúng sanh về cõi Phật: The goal of 
our cultivation 1s to seek escape from 
suffering for him/herself and all sentilent 
beings. He/She should think thus: “My 
own strength 1s limited, I am still bound by 
karma; moreover, in this evil, defiled life, 


2) 


the circumstances and conditions leading 
to afflictions are overpowering. That Is 
why other sentient beings and myself are 
drowning ¡1n the of delusion, 
wandering along the evil paths from time 


TIVeT 


1mmemorial. The wheel of birth and death 
1S spInning without end; how can I find a 
way fo rescue myself and others In a safe, 
sure manner? There 1s but one solution, 1t 
1s to seek rebirh In the Pure Land, draw 
close to the Buddhas and Bodhisattvas, 
and relying on the supremely auspicIous 
environment of that realm, engaging In 
culivation and attain the Tolerance of 
Non-Birth. Only then can I enter the evil 
world to rescue sentient beinss. The 
Treatise on Rebirth states: “lo develop 
the Bodhi-Mind 1s precisely to seek 
Buddhahood; to seek Budhahood 1s to 
develop the Mind of rescuing sentient 
beings; and the Mind of rescuing senfienf 
beings is none other than the Mind that 
gathers all beings and helps them achieve 
rebirth In the Pure Land. 

Lại muốn sanh về Tịnh Độ, phải có đủ hai 
phương diện, một là xa ha ba pháp chướng 
Bồ Đề; hai là tùy thuận ba pháp thuận Bồ 
Đề. Làm thế nào để thành tựu sự xa la và 
tùy thuận Bồ Để? Ấy là phải cầu sanh 
tịnh độ để được thường gần Phật, tu hành 
cho đến khi chứng vô sanh nhẫn. Chừng 
đó mặc ý cỡi thuyển đại nguyện vào biển 
luân hồi sanh tử, vận tâm bi trí cứu vớt 
chúng sanh, tùy duyên mà bất biến, không 
còn øì trở ngại nữa—Moreover, to ensure 
rebrrth, we should perfect two practices; 
first Is abandoning the three things that 
hinder enlightenment, second 1s abiding by 
the three things that foster enliphtenmeit. 
How can we abandon the things that 
hinder enliphtenment and abide by the 
thingsthat foster enliphtenment? It( 1s 
precisely by seeking rebith ¡in the 
Western Pure Land, remaining constantly 


a) 


b) 


1874 


near the Buddhas and cultivating the 
Dharmas until Tolerance of Non-Birth 1s 
reached. At that point, we may sail the 
boat oŸ øreat vows at wIll, enter the sea of 
Bith and Death and rescue 
beinss with wisdom and compassion 
“adapting to conditions but fundamenfally 
unchanging,` free and unimpeded: 

Xa la ba pháp chướng Bổ Để— 
Abandoning the three things that hinder 
enliphtenment: 

Tâm cầu sự an vui riêng cho mình, chấp 
ngã và tham trước bản thân. Hành giả 
phải y theo trí huệ môn mà xa la tâm 
niệm ấy: The Mind of seeking our own 
peace and happiness, ego-erasping and 
atachment to our own bodies. The 
practiioner should follow the path of 
wisdom and leave all such thoughts far 
behind. 

Tâm rời bỏ không chịu cứu vớt chúng sanh 
đau khổ. Hành giả phải y theo từ bi môn 
mà xa la tâm niệm ấy: The Mind of 
abandoning and failing to rescue senfient 
beings from suffering. The practiioner 
should follow the path of compassion and 
leave all sụch thoughts far behind. 

Tâm chỉ mong cầu sự cung kính cúng 
dường, không tìm phương pháp làm cho 
chúng sanh được lợi ích an vui. Hành giả 
phải y theo phương tiện môn mà xa la 
tâm niệm ấy: The Mind of exclusively 
seeking respect and offerinss, without 
seeking ways to benefit sentient beings 
and bring them peace and happiness. The 
practiioner should follow the path of 
expendients and leave all such thoughts 
far behind. 

Thành đạt ba pháp thuận Bồ Để — 
Obtaining the three things that foster 
enliphtenment: 

Vô Nhiễm Thanh Tịnh Tâm: Tâm không 
vì tự thân mà cầu các sự vui, vì Bồ Đề là 


senfient 


thể trong sạch lìa nhiễm trước, nếu cầu sự 


vui riêng cho mình tức thân tâm có nhiễm, 
làm chướng ngại Bồ Để Môn; nên tâm 
thanh tịnh không nhiễm gọi là tùy thuận 
Bồ Đề: The “Undefiled Pure Mind' of not 
seekimng personal happiness, that 1s 
enlightenment 1s the state of undefiled 
pur1ty. If we seek after personal pleasure, 
body and Mind are defiled and obsftruct 
the path of enlightenment. Therefore, the 
undefiled Pure Mind 1s called consonant 
with enlightenmernt. 

An Thanh Tịnh Tâm: Tâm vì cứu độ hết 
thảy mọi đau khổ cho chúng sanh, bởi vì 
Bồ Đề là tâm trong sạch làm cho chúng 
sanh được an ổn, nếu không cứu độ loài 
hữu tình, khiến họ được lìa sự khổ sanh tử, 
tức là trái với Bồ Để môn; nên tâm cứu 
khổ đem lại an ổn cho chúng sanh gọi là 
tùy thuận Bồ Để: The “Pure Mind at 
Peace,` rescuing all sentient beings from 
suffering. This is because Bodhi 1s the 
undefiled Pure Mind which gives peace 
and happiness to sentlent beings. If we are 
not rescuing sentient beings and helping 
them escape the sufferings of Birth and 
death, we are going to counter to Bodhi 
path. Therefore, a Mind focussed on 
saving others, bringing them peace and 
happIness, 1s call consonant with 
enlightenmernt. 

Lạc Thanh Tịnh Tâm: Tâm muốn khiến 
cho tất cả chúng sanh được Đại Niết Bàn. 
Bởi Đại Niết Bàn là chỗ cứu cánh thường 
vui, nếu không khiến cho loài hữu tình 
được niềm vui cứu cánh tức là ngăn che 
Bồ Để môn; nên tâm muốn cho chúng 
sanh được hưởng cảnh thường lạc gọi là 
tùy thuận Bồ Đề: A “Blissful Pure Mind,° 
seeking to help sentient beings achieve 
Great Nirvana. Because Great Nirvana 1s 
the ultimate, eternally blissful realm. If we 
do not help sentient beings achieve 1, we 
obstruct the Bodhi path. Hence the Mind 
which seeks to help sentient beings attain 


3) 


a) 


b) 


1875 


eternal bliss 1s called consonant with 
enliphtenment. 

Quán tưởng y báo và chánh báo nơi cõi 
Cực Lạc The cultivator should 
contemplate the wholesome 
characterisics of the Pure Land and 
auspIcious features of Amitabha Buddha: 
Quán tưởng báo thân (chánh báo) kiết 
tường của Đức Phật A Di Đà: Hành giả 
nên quán tưởng báo thân của Phật A Di 
Đà sắc vàng rực rỡ, có tám muôn bốn 
ngàn tướng, mỗi tướng có tám muôn bốn 
ngàn vẻ đẹp, mỗi vẻ đẹp có tám muôn 
bốn ngàn tia sáng, soi khắp pháp giới, 
nhiếp lấy chúng sanh niệm Phật: The 
should  contemplate the 
auspicious features of Amitabha Buddha. 
Amitabha Buddha pOSS€SSe€S a 
resplendent, golden Reward Body, replete 
with 84,000 major characteristics, each 
characterisic having 84,000 
auspicious signs, cach sign beaming 
84,000 rays of light which illuminate the 
entire Dharma Realm and gather In those 
sentient beings who recite the Buddha”s 
name. 

Quán tưởng y báo thiện lành nơi cõi Tây 
Phương Cực Lạc The cultivator should 
contemplate the wholesome 
characteristics in the Western Pure Land: 
Hành giả nên quán cõi Cực Lạc bảy báu 
trang nghiêm như các kinh Tịnh Độ đã 
nói. Ngoài ra, người niệm Phật khi bố thí, 
trì giới, cùng làm tất cả các hạnh lành đều 
phải hồi hướng cầu cho mình và chúng 
sanh đồng vãng sanh Cực Lạc —The 
Western Pure Land 1s adorned with seven 
treasures, as explained 1n the Pure Land 
SufraS. addiion, when practicing 
charty, keeping the precep&s and 
performing all kinds of good deeds, Pure 
Land practiioners should always dedicate 
the merits toward rebirth In the Pure Land 


cultivator 


minor 


In 


for themselves and all other sentient 
beings. 


Nhị Hiện: Hai sự thị hiện —Two kinds of 
manIfestation or appearance: 


Ù 


2) 


Tu hiện: Sự xuất hiện cần thiết bằng thân 
xương thịt và tướng hảo của Phật để chỉ 
dạy phàm nhân—The 
appearance ¡n the flesh of the Budha for 
ordinary people. 

Bất tu hiện: Sự xuất hiện không cần thiết 
của Phật đến với những chúng sanh tâm 
linh—The non-necessary appearance of 
the Buddha to those of spiritual vision. 


n€ceSSarv 


Nhị Hiếp Sĩ. 
(A) Hai vị hầu cạnh của Đức Phật A Di Đà— 


l) 


]) 
2) 


Two attendants by the side of Amitabha: 
Quán Thế Âm: Avalokitesvara—Kuan Shi 
Yin. 

Đại Thế Chí: Mahasthamaprapta. 

Hai vị hầu cạnh của Phật Dược Sư—Two 
atendants by the side of the Master of 
Medicine: 

Nhật Quang: The Sunlight. 

Nguyệt Quang: The Moonlipht. 

Hai vị hầu cạnh Phật Thích Ca—Two 
attendants by the side of Sakyamuni: 

Văn Thù: ManJusri. 

Phổ Hiền: Samantabhadra. 


Nhị Hóa: Sự giáo hóa của Đức Phật được 
chia làm hai loạ—The Buddha”s teaching 1s 
đivided Into two đivisions. 


]) 


2) 


Tích Hóa: Dùng những sự kiện bên ngoài 
để giáo hóa thì gọi là “tích hóa,” như lấy 
cuộc đời và công nghiệp hoằng hóa của 
Đức Phật để làm gương noi theo, hoặc giả 
14 phẩm đầu trong Kinh Diệu Pháp Liên 
Hoa—Teaching or lessons derived from 
external events, 1.e. the Buddha”s life and 
work, shown in the first fourteen sections 
1n the Lotus Sutra. 

Bản Hóa: Những lời giáo hóa trực tiếp với 
những thực hành và chứng đắc cụ thể— 
The Buddha's direct teaching, his real 
practice, and realization. 


1876 


Nhị Hòa: Hai loại hòa hợp The double 
harmony or unity 1n both doctrine and practice 
(Sangha): 

I1) Lý Hòa: Unity in doctrine. 

Sự Hòa: Sự hòa có sáu loại khác nhau—— 
Unity in practice. There are six different 
kinds of Dnity in practice (see Lục Hòa In 
'Vietnamese-English Section) 

Nhị Hoặc: Hai loại hoặc —Two aspects of 
1llusion: 

(A) 

I) Kiến hoặc: Những ảo giác hay cám dỗ 
khởi lên từ sự suy đoán sai lầm về tà kiến 
hay tà thuyết —Perplexiies or illusions 
and temptations arIse from false views or 
theories. 

Tư hoặc: Tư hoặc hay Tu hoặc là những 
ảo vọng từ tư tưởng của hạng phàm phu 
khởi lên từ sự tiếp xúc với thế giới bên 
ngoài hay thói quen, như tham, sân, s1, vân 
vân-lllusions from thoughfs 
through confact with the world or by habiIt, 
such as desire, anger, Infactuation, ©fc. 


2) 


arising 


(B) 

l) Lý hoặc: 
principles (see Kiến Hoặc). 

2) Sự hoặc: Illusion arising In practice (see 
Tư Hoặc). 

Nhị Học: Hai loại học——Two kinds of study or 


llusion connected with 


learning: 
l) Đọc Tụng kinh: Reading and reciting 
SUrAS. 


2) Thiển quán: Thiền tư—Meditaion and 
thought. 

Nhị Hộ: Hai loại hộ trì——Two protectors: 

I) Nội hộ: Thâm tâm bên trong của mình, 

học và tu theo Phật pháp The Inner, 

oneself, by studying and following the 

law. 

Ngoại hộ: Những người yểm trợ và giúp 

đỡ những thứ cần thiết cho thân và tâm tu 

trì The outer or supporters, those who 

supply that is needed for one”s body and 

mind. 


2) 


Nhị Hư Không: Theo Hữu Bộ tông, có hai 
hư không—According the 
Sarvastvadah Sect, there are two kinds of 
Space. 
lI) Hữu Vi Hư Không: Hư không có phân 
hạn, có sinh diệt, thuộc về thứ mà mắt có 
thể thấy được —Active 
phenomenal space which 1s differentiated 
and limited, and apprehended by sight. 
Vô Vị Hư Không: Hư không không có hạn 
lượng, không có biên tế, chân không tịch 
diệt, xa la tất cả chướng ngại, đây thuộc 
về sở duyên của ý thức—Passive or non- 
phenomenal (noumenal) space which 1s 
without bounds or limifations, and belongs 
entirely to mental conception. 
Nhị Ích: Hai lợi ích-The dual 
advanfages or benefits: 
1) Hiện Ích: Lợi ích hiện tại trong đời nây— 
Profitable to the life which now 1s. 
2) Đương Ích: Lợi ích sau khi diệt độ— 
Profitable to the life which 1s to come. 


loại tO 


nhìn Or 


2) 


loại 


Nhị Kết: Hai loại trói buộc vào phiển não— 

Two duskrta. 

1) Làm ác: Doing evil. 

2) Nói ác: Speaking evil. 

Nhị Khảo: Two kinds of challenges, 

(A) Minh Khảo-Ám Khảo—Clear and hidden 
challenges: 

I) Minh Khảo: Clear challenges—Những 
khảo đảo xãy ra ngay trước mắt hành 
giả—Testing conditions which occur ripht 
before the practitioner”s eyes. 


2) Ám Khảo: Hidden challenges—Những 
khảo đảo thầm lặng —Hidden or silent 
testing condifIons. 

(B) Ngoại Khảo-Nội Khảo —External and 


1nternal testing conditions: 

I1) Ngoại Khảo: External testing conditions— 
Những khảo đảo bên ngoài hay những 
chướng duyên nghịch cảnh bên ngoài gây 
khó khăn cho hành giả như nóng lạnh, ồn 
ào náo nhiệt, hay chỗ nơi dơ bẩn, vân 
vân—-External testing condilons or 


1877 


obstacles which create difficult conditions 
for practitioners such as heat, cool, noIse, 
đirt, etc. 

Nội Khảo: Nội khảo là những tâm niệm 
khởi lên trong lúc hành giả ngồi thiển hay 
niệm Phật như tham, sân, si, mạn, nghị, tà 
kiến, thụy miên, hôn trầm, vân vân— 
Internal testing conditions are obstacles 
which develop while the practiloners 
practice medifation or Buddha-recifation, 
1.©., øreed, anger, Ipgnorance, pride, doubt, 
Wrong views, drowSiness, fOrpor, ©fc. 
Thuận Khảo-Nghịch Khảo——Favorable 
and adverse circumstances: 

1) Thuận Khảo: Favorable circumstances— 
Theo đạo Phật, thuận khảo lắm khi lại là 
những trở ngại cho hành giả—According 
tO Buddhist doctrine, favorable 
circumstances are sometimes obstacles to 
practitioners on their path of cultivation. 
Nghịch Khảo: Adverse circumstances— 
Trên đường tu tập, thỉnh thoảng hành giả 
gặp phải nghịch khảo làm trở ngại như 
thầy tà bạn ác—On the path of cultivation, 
Sometimes pracfifioners encounter adverse 
circumsfances, 
friends. 


2) 


(C) 


2) 


1©., ©ViIl teachers and 

Nhị Khởi: Two types of arising of errors or 

delusions: 

1) Câu Sinh Khởi: Phiển não khởi lên tự 

nhiên—Errors or delusions that arise 

naturally among people. 

Phân Biệt Khởi: Dựa theo tà giáo tà sư 

mà lý luận tư duy thì gọi là phân biệt 

khởi—Delusions arising from reasoning 
and teaching. 

Nhị Khổ: Hai loại khổ Two kinds of 

suffering: 

1) Nội khổ: Internal sufferings: 

a) Thân Khổ: Khổ về thể chất từ bên trong 
như bịnh hoạn sầu đau: Physical sufferings 
or sufferings from within such as sickness 
OT SOTTOW. 


2) 


Tâm Khổ: Khổ về tinh thần như buồn 

phiển, ghen ghét, đắng cay, bất toại, 

không hạnh phúc, vân vân: Mental 

suffering such sadness,  dđistress, 

Jealousy, bitterness, unsafisfaction, 

unhappiness, efc. 

Ngoại khổ: Khổ từ hoàn cảnh bên ngoài 

như tai họa, chiến tranh, vân vân— 

External sufferings or sufferings from 

oufside circumstances such as calamities, 

WATS, ©fC. 

Nhị Không: Hai không—Two 

(Unrealities or Immaterialities): 

(A) 

1) Ngã không (Nhân không): The non-reality 
of the atman, the soul, the person. 

2) Pháp không: The non-reality of things. 

(B) 

l) Tánh không: Không có thứ gì có thực tánh 

của chính nó—Nothing has a nature of its 

Oown. 


b) 


aS 


2) 


voids 


2) Tướng không: Vì pháp không có thực tánh 
của chính nó nên hình tướng của nó cũng 
là không thật ——Nothing has a nature of Its 
own; therefore, its form ¡is unreal (forms 
are only temporary names). 

(C) 


1) Vô sinh quán: Thiển quán chư pháp không 

sinh, không có cá tánh của riêng nó—The 

meditaion that things are unproduced , 

having no ¡individual or separate nature 

(all things are void and unreal). 

Vô tướng quán: Vì chư pháp không thật 

nên chúng không có hình tướng—Because 

things are void and unreal; therefore, they 

are formless. 

(D) Theo trường phái Thiên Thai—According 
to the T”len-T”a1: 

I) Như thực không: Trong thể chân như 

không vọng nhiễm —The bhutatathata is 

devoid of all ImpurIty. 

Như thực bất không: Trong thể chân như 

đã có đủ tất cả công đức vô lậu —The 


2) 


2) 


1878 


bhufatathaa 1s full of merit 
achievemernt. 

Nhị Không Quán: See Nhị Không (C). 

Nhị Kiến: Hai loại tà kiến—Two wrong 

VICWS: 

(A) : 

I) Hữu kiến: Ý kiến cố chấp cho rằng vạn 
vật là thực hữu—Holding to the real 
exIstence of material things. 


Or 


2) Vô kiến: Ý kiến cố chấp cho rằng vạn vật 
là không có thực—Holding to theIr entire 
unrealIity. 

(B) 

I1) Đoạn kiến: Holding to the view of total 
annihilation. 

2) Thường kiến: Tà kiến cho rằng cái ngã 


trường tổn—-Holding to the view of 
permanence or Immortality. The view that 
personality is permanent 

Nhị Kinh Thể: Hai loại kinh thể—Two 

bodies or elemenfsin a sua: 

I1) Kinh văn: Chữ trong kinh—The words In a 
Sutra. 

2) Kinh nghĩa: Ý nghĩa của kinh—The 
meaning or ideas of a sutra. 

Nhị Lậu: Hai thứ lậu Two conditions 

relating to passions and delusions: 

lI) Hữu lậu: Pháp có phiển não hoặc làm 
tăng trưởng phiển não—The condition ¡in 
which they can prevail—The conditioned 

which produces 

(passions and delusions). 

Vô lậu: Pháp thanh tịnh ha được phiền 

não—The condition in which they cannot 

prevail—The unconditioned dharma which 
produces no afflictions (no passions and 
delusion§). 

Nhị Loại Các Sanh: Hai loại đều vãng 

sanh—Both will be reborn 1n the Pure Land: 

1) Tịnh Độ không chỉ dành riêng cho những 
người tu theo pháp môn niệm Phật —The 
Pure Land 1s not limited to those who 
repeat the name of Amitabha according to 
his eiphteen vows. 


dharma afflictions 


2) 


2) Tịnh Độ cũng dành cho những người tu 
theo pháp môn khác——The pure Land also 
includes those who adopt other ways. 

Nhị Lợi: Hai loại lợi ích The dual benefits: 

I1) Tự lợi: Trường phái Tiểu Thừa chỉ mong 

cầu tìm lợi ích cho chính mình— 

Benefiing oneself (Hinayan seeks only 

one”s own benefit). 

Lợi tha: Bổ Tát mong cầu tự lợi và lợi 

tha—Benefting others (bodhisattva seeks 

both one”s own benefit and that of others, 

Improvement for the 
1mprovemernt of others). 

Nhị Luân: Hai bánh xe—Two wheels: 

(A) 

1) Định luân: The wheel of Meditation. 

2) Tuệ luận: The wheel of Wisdom. 

(B) 

l) Thực luân: The wheel of food (physical 
wheel). 

2) Pháp luân: The wheel of dharma (spiritual 
wheel). 

Nhị Luận: Two kinds of discussion. 

1) Sự Luận: Discussion of phenomena—See 
Sự Luận. 

2) Lý Luận: Discusson of fundamental 
truth—See Lý Luận. 

Nhị Lục: See Nhị Thập Nhơn Duyên in 

Vietnamese-English Section. 

Nhị Lục Duyên: See Thập Nhị Nhơn Duyên 

1n Vietnamese-English Section. 

Nhị Lục Nguyện Dược Sư Lưu Ly Quang 

Phật: See Mười Hai Lời Nguyện Của Dược 

Sư Lưu Ly Quang Phật in Vietnamese-English 

Section. 

Nhị Lục Thời Trung: Mười hai giờ ban 

ngày hay mười hai giờ ban đêm—During the 

twelve hours of the day or the twelve hours of 
the night. 

Nhị Lực: Hai loại lực—Dual powers: 

(A)ÿTheo Kính A Di Đà —-According to the 
Amitabha Sutra: 


2) 


or personal 


5 


2) 


1879 


Tự lực: Dùng tự lực để tu hành giới định 
tuệ mà cứu độ lấy mình—One's own 
strength or endeavours—Salvation of self 
by cultivatng morality, meditaton and 
wisdom. 

Tha lực: Được cứu độ bằng tha lực hay lực 
cứu độ của Đức Phật A Di Đà ——Salvation 
obtaned from anothers strength—The 
Saving power of Amitabha. 


(B)Theo Kinh Hoa Nghiêm—According to The 


Flower Adornment Sutra: 


l1) Tư trạch: Power of thought in choosing of 
ripht princIples. 

2) Tu tập lực: Power of practice and 
performance. 

(E) Theo Kinh Hoa Nghiêm—According to 
The Flower Adornment Sufra: 

1l) Hữu lực: Positive (dominant—active) 
forces. 

2) Vô lực: Negatve (subordinate—inert) 
forces. 

Nhị Lượng: Hai loại đo lường—Two kinds of 

measuring: 

I1) Hiện lượng: Dùng nhãn thức để thấy sắc, 


2) 


dùng nhĩ thức để nghe tiếng, vân vân— 
Immediate or direct reasoning, whereby 
the eye apprehends and distinguishes 
colour and form, the ear sound, etc— 
Measuring by Appearance or sound, efc, 
1.e. smoke. 

Tỷ Lượng: Tỷ là sự so sánh cái đã biết, 
lượng là định lượng cái không biết—Thấy 
cái nây biết có cái kia (dùng cái đã biết 
mà lượng cái chưa biết), như thấy khói 
biết có lửa —Immediate insight into, or 
direct Inference 1n a trance of all the 
of£ the alayavijinana— 
Comparison and Inference; comparison of 
the of the 
unknown—Measuring by Inference, I.e. 
the Inference of fire from smoke. 


conditions 


known and ¡inference 


Nhị Lưu: Hai dòng lưu chuyển luân hồi— 


There are 


two ways In the current of 


transmisration: 


5 


2) 


Thuận lưu: Nhân quả tái sanh lưu 
chuyển—To flow with it in continual 
T€Incarnation. 

Nghịch lưu: Chống lại thuận lưu và tìm 
giải thoát khỏi cảnh đời đau khổ—To 
resist It and seek a way of escape by 
getfing rid of life”s delusions. 


Nhị Mật: Hai loại bí mật —Two esoteric 
aspects: 


]) 


2) 


Lý mật: Lý viên dung bất ly—The 
esoteric doctrine. 

Sự mật: Bí mật của thân khẩu ý của Đức 
Như Lai—-The espteric 


actsễ oŸ a 


Tathagata. 
Nhị Mê Hoặc: Hai loại mê hoặc——TWwo kinds 
of delusions: 
1) Phân Biệt Khởi Mê Hoặc: Mê hoặc khởi 


2) 


lên từ tư duy, giáo pháp hay thầy bạn— 
Delusions arising from reasoning, teaching 
and teachers or friends. 

Câu Sinh Khởi Mê Hoặc: Mê hoặc khởi 
lên do huân tập từ vô thủy đến nay, sinh 
ra cùng với thân, tự nhiên mà có— 
Delusions or errors that arise naturally 
among people. 


Nhị Môn: 
(A) Hai cửa, hai trường phái —Two doors 


]) 


2) 


(B) 
]) 


(entrances——schools). 

Thiển môn: Giúp người tu đi thẳng từ 
phàm đến Thánh hay chứng ngộ Bồ Đề 
bằng con đường thiển quán—Zen door 
which helps practiioners 
enlightenment through meditation. 

Tịnh Độ môn: The Pure Land Door: 
Hành giả vãng sanh bằng phương pháp 
nệm hổng danh Phật A Di Đà — 
Practiioners achieve rebirth In the Pure 
Land by reciting the name of Amitabha 
Buddha. 

Hai giáo lý——The two doctrines: 

Phân Tướng Môn: Giáo lý thuyết minh về 
sự sai biệt giữa tam thừa và nhứt thừa— 
The doctrine which differentiates the three 


tO  realize 





vehicles from the one vehicle. 


1880 


2) Cai Nhiếp Môn: Giáo lý thuyết minh tam 
thừa là nhứt thừa—The doctrine which 
maintains the three vehicles to be the one. 

(C) Theo Đại Thừa Khởi Tín Luận— 
According to the Awakening of Faith: 

1) Chân Như Môn: The mind as bhutatathata. 

2) Sinh Diệt Môn: The door of creation and 
extinction, or beginning and end. 

(D) s. 

1) Trí Môn: Trí tuệ Phật dân đến giác ngộ 
Bồ Đề—Wisdom gate or Buddha-wisdom, 
or the way of enliphtenment. 

2) Bi Môn: Bi tâm Phật hướng đến cứu độ 
tha nhân—Buddha-pity, or the way of pIty 
directed to others. 

(E) Khuyến Giới Nhị Môn: Prohibitions from 
evil and exhortaions to good—See 
Khuyến Giới (Khuyến Môn and Giới 
Môn). 

(F) Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong 
Niệm Phật Thập Yếu, có hai môn— 
According to Most Venerable Thích Thiền 
Tâm ¡in The Pure Land Buddhism in 
Theory and Practice, there are two doors: 

1) Hữu Môn: The Dharma Door of Existence 
or Existence Cultivated Door—Đây là 
Pháp Môn tu tập còn cần phải nương vào 
nơi sư tướng mà hành trì, bởi vì chúng 
sanh chúng ta còn bị lệ thuộc vào hữu vi 
cùng sáu căn là Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, 
Thân, Ý; và sáu trần là Sắc, Thanh, 
Hương, VỊ, Xúc, Pháp, cho nên chẳng thể 
nào Không được đối với các trần cảnh 
chung quanh. Tông Tịnh Độ thuộc về Hữu 
Môn. Người niệm Phật khi mới phát tâm 
từ nơi tướng có mà đi vào, cầu được thấy 
thánh cảnh ở Tây Phương —This is a 
Dharma Door that still relies on “Eorm 
Characteristcs” to practice, because we 


2) 


Dharma. Thus at every moment of our 
©xistence, our faculfies are Interacting 
wih the varlous elements, so 1t 1S 
Impossible for us to have “Emptiness” 
whille facing the stmuli ¡in our 
surroundings. The Pure Land method 
belongs to the Dharma Door of Existence; 
when Pure Land practitioners first develop 
the Bodhi Mind, they enter the Way 
throupgh forms and marks and seek to view 
the celestial scenes of the Western Pure 
Land. 

Không Môn: Chỉ có những bậc từ A La 
Hán đến Bồ Tát là các bậc Thánh nhơn 
đã chứng đắc được quả Vô Học—The 
Dharma Door of Emptiness or Emptiness 
Cultivated Door—Đây là pháp môn ha 
tướng mà tu, hay là chế phục được sáu 
căn Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân, ý và 
không còn bị sáu trần là Sắc, Thanh, 
Hương, Vị, Xúc, Pháp sai xử nữa. Thiền 
tông từ nơi “Không Môn” đi vào, khi phát 
tâm tu liền quét sạch tất cả tướng, cho 
đến tướng Phật, tướng pháp đều bị phá 
trừ —This Dharma Door abandon the 
attchments to Form 1n order to cultivate. lt 
1s the ability to tame and master over the 
six faculties of Eyes, Ears, Nose, Tongue, 
Body, and Mind and 1s no longer enslaved 
and ordered around by the six elementfs of 
Form, Sound, Fragrance, Flavor, Touch 
and Dharma. Only Arhats and 
Bodhisattvas who have attained the state 
of “No Learning.” In the Zen School, the 
practiioner enters the Way throught the 
Dharma Door of Emptiness. Right from 
the beginning of his cultivation he wipes 
out all makrs, even the marks of the 
Buddhas or the Dharma are destroyed. 


sentent beings are still trapped ¡in Nhị Mỹ: Hai điều hoàn mỹ cho người Phật 
©xistence as well as in the six faculdes oŸ_ tử —Two excellent things for any Buddhist: 
Eyes, Ears, Nose, Tongue, Body, and Ị) Thiền định: Meditation. 

Mind; and the six elemen(s of Form, 2) Trí huệ: Wisdom. 

Sound, Fragrance, Flavor, Touch and Nhị Ngã: 


186I 


(A) Nhị Ngã Kiến—The two erroneous views 
of 

1) Nhân ngã kiến: Tà kiến sai lầm cho rằng 

có một cái ngã độc lập—The erroneous 

view that there is an independent human 

personality or soul. 

Pháp ngã kiến: Vọng kiến cho rằng chư 

pháp hiện hữu độc lập—The erroneous 

that everything exIsts 

1ndependent nature. 

Nhị Ngã Chấp The two reasons for 

clinging to the idea of self: 

Câu sinh ngã chấp: Ngã chấp bẩm sinh, 

lúc mới sanh ra đã có—The natural or 

Iintinctive cleaving (clinging) to the idea of 

self or soul. 

Phân biệt ngã chấp: Ngã chấp nảy sanh ra 

do sự phân biệt hay lý luận sai lầm của 

bản thân—The clinging to the idea of self 

developed as the result of erroneous 

reasoning. 

Nhị Ngã Chấp: Two reasons for clinging to 

the idea of the self—See Nhị Ngã (B). 

Nhị Ngã Kiến: Two erroneous views of 

1ndividualism—See Nhị Ngã (A). 

Nhị Ngại: See Nhị Chướng in Vietnamese- 

English Section. 

Nhị Ngạn: Hai bờ sanh tử và Niết Bàn—The 

two shores of life-and-death and nirvana: 

I1) Sanh Tử Ngạn: Bờ nầy của sanh tử—The 

shore of life-and-death—The shore of 

mortal lIfe. 

Bỉ Ngạn: Bờ giải thoát bên kia—The 

shore of nirvana. 


1ndividualism: 


2 
VICW wih an 


(B) 


]) 


2) 








2) 


Nhị Nghĩa: Hai loại nghĩa của giáo pháp— 
'Two meanings of the teachinss: 


(A) 

1) Liễu nghĩa: Kinh điển giải thích đầy đủ— 
Complete meaning. 

2) Bất liễu nghĩa: Kinh điển giấu đi một 
phần thực nghĩa—Partial or incomplete 
meaning. 

(B) 


1) Ấn Mật: Bổ ý ẩn náu kín đáo bên trong 
lời văn——Esofteric meaning. 
Hiển Liễu: Lời nói văn tự có nghĩa phân 
minh rõ ràng—Exoteric meaning, or plain 
meaning. 
Nhị Nghiêm: Theo Kinh Đại Bát Niết Bàn, 
có hai trang nghiêm——According 
Parinirvana Sutra, there are two adornmenfs: 
lI) Trí huệ trang nghiêm: Adornment of 
Wisdom. 
2) Phúc đức trang nghiêm: Adornment of 
Good deeds. 
Nhị Nghiệp: Hai loại nghiệp —Two classes of 
karma: 
(A) Theo Câu Xá Luận trong Tiểu thừa— 
According to the Kosa Sastra In the 
Hinayana: 
Thiện nghiệp: Nghiệp tạo ra bởi thiện đạo 
như ngũ giới thập thiện, sẽ đưa chúng 
sanh đến chỗ an lạc hạnh phúc—Good 
karma created by wholesome path such as 
practicing of the five precepfs and the ten 
wholesome deeds, which will result ¡in 
happIness. 
Ác nghiệp: Nghiệp gây ra bởi các tội ác 
như ngũ nghịch hay thập ác, đưa chúng 
sanh đến chỗ khổ đau phiền não—Bad 
karma created by committing the five 
grave sins and the ten unwholesome 
deeds, which will result in misery. 
(B) Theo Đại Thừa —According 
Mahayana: 
I1) Trợ nghiệp: Nghiệp có thể trợ giúp cho 
việc vãng sanh như cúng dường hay niệm 
Phật—Aids to the karma of being born In 
Amitabha's Pure Land such as offerings, 
chanfings, efc. 
Chánh nghiệp: Niệm Phật nhất tâm bất 
loạn là nhân chính đưa đến việc vãng 
sanh—-Thought and ¡invocaton of 
Amitabha with undivided mind, as the 
direct method. 
(CC) Theo Đại 
Mahayana: 


2) 


loại tO 


]) 


2) 


to the 


2) 


Thừa—According to the 


1882 


I) Dẫn nghiệp: Nghiệp nhân dẫn đến quả 
báo tổng quát (quả báo sanh về cõi súc 
sanh hay nhân thiên}—Karma that leads 
to the general rewards (the award as to the 
specIes Into which one 1s to be born, 1.e. 
animals, men, øods, efc). 

Mãn nghiệp: Nghiệp nhân dẫn đến biệt 
báo, chẳng hạn như được phẩm chất thông 
minh hay đần độn—Karma that leads to 
the Iindividual reward, I.e. the kind or 
quality of being clever or stupid. 


2) 


Nhị Ngộ: Hai cách tiến tới giác ngộ trong đạo 

Phật —Two kinds of entry 

Bodhisattvahood: 

I1) Đốn ngộ: Immediate awakening. 

2) Tiệm ngộ: Gradual awakening. 

Nhị Ngũ Thực: Hai loại Ngũ thực—Hai loại 

đạm thực và tước thực—Two groups of food, 

each of five kinds: 

1) Đạm Thực: Bồ Xà Ni—Bhojaniya (skt— 
Trong ngũ cốc, cá và thị—In Cereals, fish 
and flesh. 


1nto 


2) Tước Thực: Khư Xà Ni—Khadaniya 
(skÐ——Trong trái cây rau quả——In fruits. 
Nhị Nguyên: Dwvaia, Dvwaya, or 


Dharmadvaya (skt)——Two extremes: 
l) Hữu biên: Những người tin vạn hữu hiện 
hữu—Those who believe that things exIst. 


2) Vô biên: Những người tin không có gì tự 
hiện hữu—Those who believe that nothing 
1S self-existence or things cannot be said to 
©XISE. 

Nhị Ngữ: Nói lưỡi hai chiểu—Double- 

tongued. 


Nhị Nhân: Hai nhân—Two causes: 

(A) Theo Kinh Niết Bàn—According to The 
Nirvana Sutra: 

l) Sinh nhân: The producing cause of all 

good things. 

Liễu nhân: The revealing or illuminating 

cause (knowledge and wisdom). 


2) 


(B) 


I1) Năng sinh nhân: The cause that 1s able to 
produce all sense and perceptions—All 
good and evIl. 
Phương tiện nhân: The environmental or 
adaptive cause (water and soil help the 
seed growing). 


2) 


(C) 

I1) Tập nhân: Đồng loại nhân—Practice or 
habif as cause (desire causing desire). 

2) Báo nhân: Quả thục nhân—The rewarding 
cause or fruif-ripening cause (pleasure or 
paIn caused by good or evil deeds). 

(D) Theo Kinh Niết Bàn—According to The 
Nirvana Sutra: 

l) Chính nhân: Correct or đirect cause 
(Buddha nature of all beings). 

2) Duyên nhân: The contributory cause or 
enlightenment which evolves the Buddha 
nature by good work. 

Œ) 

1) Cận nhân: Immediate or đirecf cause. 

2) Viễn nhân: Distant or indirect cause. 

Nhị Nhân Quả: The two aspects of cause 

and effect: 

I1) Thế gian nhân quả: The suffering (Khổ 
đế) and the cause (Tập đố) in the present 
life. 

2) Xuất thế gian nhân quả: The eightfold 
noble path as the cause (Đạo đố) leading 
to the extinction of passion and mortality 
(Diệt đế) in the future life. 

Nhị Nhẫn: Hai loại nhẫn—Two kinds of 

patlence or endurance: 

(A) h - 

l) Chúng sanh nhần: Nhân nại các sự não 

hại của chúng sanh, như căm thù hay lợi 

dụng—Endurance of human assaults and 
1nsults, 1.e. hatred, or abuse. 

Vô sanh pháp nhẫn: An nhẫn về sự nóng 

lạnh của thiên nhiên, hay già bệnh, vân 

vân—Endurance of the assaults of nature, 
heat, cold, age, sickness, efc. 


2) 


(B) 


1883 


I) An thọ khổ nhẫn: Nhẫn nhục trước khổ 
đau—Patlence under suffering (see Chúng 
sanh nhẫn). 

2) Quán sát pháp nhẫn: Imperturbable 


examination of or meditation 1n the law or 
of all things (see Vô sanh pháp nhẫn). 
Thân nhẫn: 
endurance. 
2) Ý nhẫn: Mental patience or endurance. 
Nhị Nhập: Hai lối nhập đạo—Two ways of 
entering the truth: 
Il) Lý nhập: Thấu nhập lý tính rằng tất cả 
chúng sanh đều có chân như Phật tánh— 
Entering by conviction ¡ntellectually that 
all sentient beings have the Buddha- 
nature. 
Hành nhập: Thấu nhập vào hạnh tu— 
Entering by proving It in practice. 
Nhị Nhất Tâm: Two types 
pointedness of mind, theory and practice— 
Người niệm Phật phải thiết thực dụng công, 
trong tuyệt cả tướng thị phi nhơn ngã không 
thấy thân tâm, ngoài dứt hết tướng không sắc 
lục trần chẳng còn cảnh giới, duy có một câu 
Phật hiệu rõ ràng hiện tiền. Sự dụng công chí 
cực nây, như người xưa đã nêu lên câu hỏi: 


1) Physical Ð patence or 


2) 


of one- 


“Trước mặt có cọp dữ, sau lưng có bầy chó sói, 
bên trái là vách núi cao, bên mặt là vực sâu 
thẳm; trong hoàn cảnh ấy hành nhân phải vượt 
đi ngả nào?” Bên Tịnh Độ bảo: “Ao sen bảy 
báu trước mặt, vạc dầu lò lửa phía sau, người 
niệm Phật phải nhứt hướng đi tới.” Khi tu hành 
chưa thấy có điểm tiến bộ nào, là bởi chính 
mình còn yếu hèn biếng trễ. Cũng trong tình 
trạng ấy, khi xưa ngài Đổng Sơn đã nghiêm 
trách trong chúng: 
“Người nay học đạo nghĩ mà than 

Ngoài cửa phân vân biết mấy ngàn 

Tưởng đến ngọc kinh triều Thánh chúa 

Giữa đường dừng bước ải đồng quang!” 
The practiioner of Buddha Recifation should 
strive carnestly to achieve a dual goal. 
Internally, he should eliminate of ripht and 


wrong, mine and yours, becoming oblivious to 
body he should 
completely sever the marks of Emptiness, form 


and mind. Externally, 


and the Six Dusts, to the point where he no 
longer grasps at external realms, only the 
sacred name of Amitabha Buddha remains 
before him. This utmost exertion of effort was 
best described by the ancients with the 
following Iimage: “In front of him are ferocious 
tigers, behind a pack of wolves, on the left a 
hiph mountaimside, on the righ(t a deep 
Dr€cIpIce. such a situation, in which 
direction should the practitioner escape?” The 


In 


Pure Land School expresses the same Iidea 
with the words: “The seven-jewelled lotus 
pond 1s in front of him, the cauldron of boiling 
oil above the fire pit is behind him; the Buddha 
Recifation practitioner should proceed straight 
ahead. If the practiotioner does not see any 
Sigen of progress, 1t 1s because he himself lacks 
strong will and 1s lazy. In this connection, an 
Elder Master once sternly admonished the 
assembly: 
““The way people today seek the Dahrma 1s 

cause for lamentation, 

Stll outside the door, they are puzzled In so 

many ways! 

Thinking they have reached the Sage- 

Emperor”s Jade city, 

They have In fact stopped mid-way, at the 

mounfain pass!” 
Nếu dụng công đến mức cùng cực, lâu ngày 
không gián đoạn, hành giả sẽ đi đến cảnh giới 
nhứt tâm. Theo Hòa Thượng Thích Thiền Tâm 
trong Niệm Phật Thập Yếu, cảnh nhứt tâm bất 
loạn nầy có hai mức cạn sâu, gọi là Sự Nhứt 
Tâm, và Lý Nhứt Tâm—If the practitioner 
exerts the utmost effort without interruption, 
he will, in time, arrive at the realm of one- 
pointedness of mind. According to Most 
Venerable Thích Thiển Tâm ¡in The Pure Land 
Buddhism ¡in Theory and Practice, this sphere 
of undivided attentiveness has two levels, 


1884 


superficial and subtle, called the level of 
phenomena and the level of noumenon. 
1) Sự nhứt tâm là thế nào?: What ¡s one- 


one-pointedness of mind ¡n the following 
way: “Regardless of whether we practice 
recitation at the noumenon or phenomena 


pointedness of mind at the level of 
phenomena?—Khi hành giả chuyên tâm 
chú ý trên sáu chữ hổng danh, lâu ngày 
tất cả tạp niệm đều dứt bặt, lúc năm ngồi 
đi đứng duy chỉ có một câu niệm Phật 
hiện tiền, gọi là cảnh giới Sự Nhứt Tâm. 
Đây là định cảnh của người tu Tịnh Độ, 
cũng ngang hàng với sự nhập định của các 
bậc tu thiển. Với thuyết Sự Lý Nhứt Tâm, 
Ngẫu Ích đại sư đã giản biệt tường tận. 
Ngài bảo: “Không luận sự trì hay lý trì; 
niệm đến hàng phục phiển não, kiến hoặc, 
tư hoặc không khởi hiện, là cảnh giới sự 
nhứt tâm. Như thế chẳng nói chỉ Lý nhứt 
tâm, với sự nhứt tâm người đời nay cũng 
chẳng dễ gì đạt đến được. Tuy nhiên, với 
công đức của câu niệm Phật cộng thêm sự 
chí thành hành trì, trong mỗi niệm sẽ diệt 
được một phần vô minh thêm một phần 
phước huệ, lần lần tất sẽ đi đến cảnh giới 
tốt. Và hành trì lâu ngày như thế, lo gì 
không tiến đến chỗ mỗi niệm khai ngộ, 
được hảo cảnh gọi là “Nhứt phiên đề khởi 
nhứt phiên tân” hay một phen khởi niệm, 
một phen lộ bày cảnh giới mới. Cho nên, 
dù là căn tánh chúng sanh trong thời Mạt 
Pháp, nếu chí thành hành tn, trình độ Sự 
và Lý nhứt tâm đối với chúng ta không 
phải hoàn toàn ngoài tầm tay—When the 
practiioner gives undivided attention to 
the sacred name of Amitabha Buddha, all 
sundry thouphts are, in time, eliminated. 
Whether he 1s reclining or sitting, walking 
or standing, only the sacred name appears 
before him. At that point, he has reached 
the realm of one-pointedness of mind at 
the level of phenomena. This Is the 
concenfration realm of the Pure Land 
practiioner, equivalent to the level of 
“phenomena-concentration” in Zen. Elder 
Master Ou-I elucidated the queston of 


2) 


level, IÝ we recite to the point where 
afflctions are subdued and delusions of 
views and delusions of thought no longer 
arise, this 1s the realm of one-pointedness 
of mind at the level of phenomena. Thus, 
one-pointedness of mind 1s not an easy 
thing for people today to achieve, even at 
the level of phenomena, let alone at the 
level of noumenon. However, thanks to 
the virtues obfained through recifation and 
©earnest practice, each ufferance €rases 
one part of delusion and engenders one 
part of merit and wisdom, gradually and 
naturally leading us to rebrrth ¡in an 
auspIcIous realm. If we practice In that 
manner over a long period of time, why 
worry about not reaching the dtage where 
each thought awakens and enlightens, 
leading to auspicious realms? This Idea 1s 
expressed in the phrase “each time a new 
thoupht arises, a new realm appears.” 
Therefore, even though we possess only 
the limited capacifies of sentient beings In 
the Dharma-Ending Aøe, If we truly exert 
ourselves, one-pointedness of mind, both 
at the phenomena and noumenon levels, 1s 
not completely beyond our reach. 

Lý nhứt tâm là thế nào?: What is one- 
poinedness of mind at the noumenon 
level?—Trên Sự Nhứt Tâm, nếu tiến thêm 
một bước, dụng công đến chỗ chí cực, 
ngày kia tâm địa rỗng suốt, thoát hẳn căn 
trần, ngộ vào thật tướng. Khi ấy hiện tại 
tức là Tây Phương Cực Lạc mà chẳng ngại 
gì riêng có cõi Cực Lạc, tánh mình chính 
là Di Đà cũng chẳng ngại gì riêng có Đức 
A Di Đà. Đây là cảnh giới Lý Nhứt Tâm. 
Địa vị nầy là cảnh “định huệ nhứt như” 
của người niệm Phật, ngang hàng với trình 
độ khai ngộ bên Thiền Tông. Không luận 
sự trì hay lý trì, niệm đến tâm khai, thấy 


1885 


rõ bản tánh Phật, là cảnh giới Lý Nhứt 
Tâm. Lý nhứt tâm không bị nhị biên làm 
loạn (không có đoạn kiến hay thường 
kiến)—TIf we go a step beyond the level of 
phenomena and exert our utmost efforts, 
one day our mind will be completely 
empty, we wIll completely escape the dust 
of the senses and become awakened to the 
True Mark. At that time, the presenf 
moment ¡is the Western Pure Land, and 
the specIfic 
existence of the Land of Ulumate Bliss; 
our nature 1s Amitabha Buddha, and this 
does not contradict the specific existence 
of the Lord Amitabha Buddha. This 1s the 
realm of "one-pointedness of  mind, 
noumenon the of 
“concentration-wisdom being one and 
thus” of the Pure Land practitioner. This 
sfage 1s equivalent to the level of Great 
Awakening In Zen. Regardless of whether 
we pracice at the noumenon or 
phenomena level, 1Ý we recite to the poinf 
where the mind ¡1s awakened and we 
clearly see the original Buddha Nature, 
this Is the realm of one-pointedness of 
At the 
longer 
disturbed by dualities (that 1s, exIstence or 
non-exIstence, exfincfion or permanence, 
efc.). 
Nhị Nhị Hợp Duyên: Một phương pháp 
Thiền định bằng cách lấy Pháp (Dharma) hợp 
với Thân (Body), Thọ (Feeling) và Tâm 
(Mnd) làm thành hai thứ pháp mà duyên 
quán—A  method of meditation by coupling 
with body, feeling 
respectively. 
** For more Information, please see Tứ Niệm 
Xứ in Vietnamese-English Section. 
Nhị Như: See Nhị chân như. 
Nhị Niết Bàn: See Nhị Chủng Niết Bàn in 
Vietnamese-English Section. 


ths does not contradict 


level,” realm 


mind at the noumenon level. 


noumenon level we are no 


dharma and mind 


Nhị Nữ: Hai chị em thường theo sát bên 
nhau—TWwo sisters who always accompany 
each other. 

l) Công đức thiện nữ: Làm cho người được 
của cải châu báu The deva “merit” or 
“achieving” who causes people to acquire 
wealth. 

2) Hắc ám nữ: Khiến người hao tài tốn của 

và phung phí châu báu —The deva “dark” 

who causes people to spend and waste 

Nhị Phái Mật Giáo: Theo Giáo Sư Junjiro 

Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật 

Giáo, có đến hai phái Mật giáo. Cả hai đều 

đồng quan niệm về Đức Phật Thích Ca Mâu 

Ñi và Đại Nhật Như LaI—According to Prof. 

Junjiro Takakusu in The Essentialsof Buddhist 

Philosophy, there exist two forms of the mystic 

doctrine. Both agree In their treatment of the 

Buddhas, Sakyamuni and Mahavairocana. 

l) Thai Mật: Taimitsu (Jap)—Tlen-T”ais 

Mysticism— Thai Mật truyền từ tông 

Thiên Tha—The mystcism which 1s 

handed down by the T”1en-T”ai School. 

Đông Mật: Tomitsu (jap)—Truyển vào 

Đông Tự từ tông Chân Ngôn. Về thực 

hành hay sự tướng thì Đông Mật là tông 

phái đặc biệt vì nó hình như phổ biến hơn 

Thai Mật, còn về lý thuyết hay giáo tướng 

thì không có gì khác nhau giữa hai phái 

cả—The mysticism which is transmitted in 
the Toji Monastery of the Shingon School. 

In practice, Tomifsu 1s a special school for 

1t seems to be much more through-going 

than the Taimitsu, while in theory neither 
side seems fo concede 1n any way. 

Nhị Phàm: Hai hạng phàm phu— The two 

ordinary ranks: 

I) Ngoại phàm: Chỉ nghe và tin tưởng giáo 

pháp—The external ordinary are ordinary 

belivers who pursue the staøe of “ten 
faiths.” 

Nội phàm: Chính hành giáo pháp tiến gần 

tới tam Thánh vị —The Internal ordinary 

are the zealous, who are advancing 


2) 


2) 


1886 


throuph the next three groups of stages up 
to the fortieth. 
Nhị Phạm: Hai loại sai phạm——Two kinds of 
SInS: 


1) Chỉ phạm: Chẳng chịu tu hành để tránh 
các ác nghiệp—Preventing gøood—SIn 
Omission. 

2) Tác phạm: Chẳng chịu tu hành để đoạn ha 


không làm các điều ác—Doing evil—Sin 
COmMmISSIon. 
Nhị Pháp Chấp: Hai loại pháp chấp—Two 
tenets in regard to things: 


I1) Câu sinh pháp chấp: Khuynh hướng thông 
thường coi mọi sự là có thật, phải qua quá 
trình tu tập mà đoạn trừ—The common or 
natural tendency to consider things as real. 

2) Phân biệt pháp chấp: Nhìn thấy sự vật là 


thật do bởi sự suy nghĩ và lý luận sai lầm, 
khi Bồ Tát thấy đạo thì đoạn trừ được 
ngay——The tenet In regard to thinøs as real 
as the result of false reasoning. 

** For more Information, please see Nhị Ngã 
in Vietnamese-English Section. 

Nhị Pháp Thân: Hai loại pháp thân—Two 

kinds of dharma-body (dharmakaya): 

(A) Theo Pháp Tướng Tông—According to 
the Dharma-Nature Sect: 


I) Tổng tướng pháp thân: The unity of 
dharmakaya or the noumenal absolute. 

2) Biệt tướng pháp thân: The diversity of 
dharmakaya. 

(B) 


l1) Lý pháp thân: Substance. 
2) Trí pháp thân: Wisdom or expression. 


(C) 


1) Pháp tính pháp thân: Quả cực pháp thân— 
Essential nature dharma-body 
(dharmakaya). 

2) Ứng hóa pháp thân: Hiện thân hay phương 
tiện pháp thân—Manifestation of dharma- 
body. 

(D) 


Pháp tánh pháp thân: Chân thân của Phật 
đã chứng lý thể pháp tánh—Dharma- 
Nature or dharmakaya. 

Phương tiện pháp thân: Do từ Pháp tính 
pháp thân mà thị hiện ứng hóa thân Phật 
để cứu độ chúng sanh —Skill in means 
dharmakaya. 

Œ) 
I) Lý pháp thân: Lý thuyết hay chân lý do 
Như Lai sở chứng—Noumenal 
dharmakaya. 

Sự pháp thân: Hiện tượng Pháp thân để 
tu tập Giới Định Tuệ —Phenomenal 
dharmakaya. 

Nhị Phận: Two aspects—Theo Kinh Thủ 
Lăng Nghiêm, quyển Tám, Đức Phật đã nhắc 
nhở ngài A Nan về nhị phận như sau: “Ông A 
Nan, tất cả chúng sanh thật gốc chân tịnh, 
nhân cái thấy hư vọng, nên cái tập hư vọng 
sinh. Do đó mới chia ra nội phận và ngoại 
phận.”—According to the Surangama Sutra, 
book Eipht, the Buddha reminded Ananda 
about the two aspecfs as follows: “Ananda! 
Actually all living beings are fundamentally 
true and pure, but because of their false vIews 
they give rise to the falseness of. habits, which 
are divided Into an ¡nternal aspect and an 
external aspect.” 

1) Nội Phận: Internal Aspect—Ông A Nan! 
Nội phận là phân trong của chúng sanh. 
Nhân các ái nhiễm, khởi ra tình hư vọng. 
Tình chất chứa mãi, mới sinh ra nước ái. 
Cho nên chúng sanh tâm nhớ món ăn 
ngon, trong miệng chảy nước. Tâm nhớ 
người, hoặc thương hay giận, rưng rưng 
nước mắt. Tham cầu của báu, tâm phát ra 


2) 


thèm, lộ ra ngoài thân thể. Tâm đắm sự 
đâm dục, hai căn nam nữ tự nhiên chảy 
nước. Ông A Nan! Các ái dục, dù riêng 
khác, nước chảy vẫn đồng nhau. Thấm ướt 
chẳng lên được, tự nhiên phải sa xuống. 
Đó gọi là nội phận—Ananda! The Internal 
aspect refers to what occurs Insode living 
beings. Because of love and defilement, 


2) 


1887 


they produce the falseness of emotions. 
When these emotions accumulate without 
cease, they can create the fluids of love. 
That is why living beings” mouths water 
when they thíink about delicious food. 
'When they think about a deceased person, 
either with fondness or with anger, fears 
wIll flow from their eyes. When they are 
grecdy for wealth and Jewels, a current of 
lust wIll course through their hearts. When 
confronted with a smooth and supple 
body, their minds become attached to 
lustful conduct and from both male and 
female organs will come spontaneous 
secretions. Ananda! Althouph the kinds of 
love difer, therr flow and oppression 1s 
the same. With this moisfure, one cannot 
ascend, but will naturally fall. This 1s 
called the “internal aspect.” 

Ngoại Phận: External Aspec Ông A 
Nan! Ngoại phận tức là phần bên ngoài 
của chúng sanh. Nhân các khao khát mới 
phát minh các hư tưởng. Tưởng chứa mãi 
mới sinh ra cái khí hôn bổng bột. Cho nên 
chúng sanh tâm giữ cấm giới, cả thân nhẹ 
nhàng, trong sạch, tâm trì chú ấn, dáng 
điệu mạnh dạn. Tâm muốn sinh cõi Trời, 
mộng tưởng bay lên. Tâm muốn nước 
Phật, thắng cảnh thầm hiện. Thờ vị Thiện 
tri thức, tự khinh thân mệnh. Ông A Nan! 
Các tưởng dù khác nhau, nhẹ bay vẫn 
đồng. Bay lên chẳng chìm, tự nhiên siêu 
việt. Đó gọi là ngoại phận—Ananda! The 
external aspect refers to what happens 
outside living beings. Because of longing 
and yearning, they invent the fallacy of 
discursive thought. When this reasoning 
accumulates without cease, 1t can creafte 
ascending vapors. That is why when living 
beings uphold the prohibitive precepts 1n 
their minds, their bodies will be buoyant 
and feel lipht and clear. When they 
uphold mantra seals In their minds, they 
wil command a heroic and resolute 


perspective. When they have the desire in 
their minds to be born in the Heavens, In 
their dreams they will have thoughts of 
flying and ascending. When they cherish 
the Buddhalands In their minds, then the 
sagely realms will appear 1n a shimmering 
vision, and they will serve the good and 
wise advisors with little thought for their 
own lives. Ananda! Although the thought 
varies, the liphtness and uplifting 1s the 
same. With flipht and ascension, one will 
sink, but wil naturally become 
transcendent. This 1s called the 'ex“ernal 
aspect.' 

Nhị Phật: There are two main Buddhas ¡in the 

Lotus Sutra: 

I) Thích Ca Mâu Ni 
Buddha. 

2) Đa Bảo Phật: Prabhutaratna Buddha. 

Nhị Phật Cảnh: Two Buddha-domains: 

I) Chứng cảnh: State or domain of absolute 
enliphtenment. 

2) Hóa cảnh: Domain of transformation. 

Nhị Phật Đồng (Tịnh) Tọa: Hai Đức Phật 

ngồi sánh vai nhau (chỉ Phật Thích Ca và Phật 

Đa Bảo)—The two Buddhas sitting together 

(Sakyamuni and Prabhutaratna Buddhas)—See 

Nhị Thế Tôn. 

Nhị Phật Tánh: Dual aspects of the Buddha- 

nafUr€: 

1) Lý Phật tánh: Phật tánh căn bản trong mọi 
chúng sanh—The Buddha-nature which 1s 
fundamenftally in all sentient beings. 

2) Hành Phật tánh: Hành Phật tánh có trong 
vài chúng sanh tu tập nhưng không có 
trong những chúng sanh khác The 
functioning Buddha-nature 
effective In some who cultivate, but not In 


nOf 


Phật: Sakyamuni 


active and 


others. 
Nhị Phật Thân: Two forms of Buddha”s 
body—See Nhị Thân in Vietnamese-English 
Section. 


1888 


Nhị Phật Trung Môn: Chỉ giai đoạn giữa 
thời kỳ Phật Thích Ca nhập diệt và Đương Lai 
Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật xuất hiện—Giai 
đoạn hiện tại của chúng ta—The period 
between the nirvana of Sakyamuni Buddha 
and the future advent of Maitreya Buddha—— 
The present period. 

Nhị Phiền Não: Klesadvaya (sk)—Hai loại 
phiển não—Two kinds of affliction—Klesas 
(passions, delusions, tempfations, trials)—See 


Nhị Chướng. 
(A) 
1) Căn bổn phiền não (khởi lên từ lục căn): 


The six fundamental or prImary afflictions 
(Klesas) arising from the six senses. 

Tùy phiển não (khởi lên từ căn bổn phiền 
não): Các phiền não nầy lấy căn bản 
phiền não làm thể mà sinh ra—The 
twenfy consequent klesas arising out of 
the consequent 
secondary afflictions resulting or arising 
from the fundamental afflictions. 


2) 


six  senses—The OF 


(B) 
I1) Phân biệt khởi phiển não: Phiển não y 
nương vào các duyên mà khởi dậy những 
tà lý luận—KIlesas arising from false 
reasoning. 

Câu sinh khởi phiền não: Phiên não do 
huân tập từ vô thủy đến nay—Klesa that 
which 1s natural to all. 


2) 


(C) 

I) Đại phiền não địa pháp: Sáu đại phiển 
não—The six great klesas: 

1 Vô minh: lgnorance. 


1) Phóng dật: Distracted—Unrestrained. 

1i) Giải đãi: Idle—Lazy. 

iv) Bất tín: Unfaithful—Disbelieved. 

v)_ Hôn trầm: Torpor. 

vi) Trạo cử: Restlessness. 

2) Tiểu phiền não địa pháp: Mười hoặc— 
Ten minor afflictions. 

(D) 


I1) Số hành phiển não: Những phiền não như 
tham dục hay là cám dỗ —-Ordinary 
pSSlons or tempfations. 

Mãnh lợi phiền não: Phiển não do bởi 
không tin vào nhân quả——Firece or sudden 
afflictions cause by lack of belief on the 
Law of Cause and Effect. 

Nhị Phúc: See Nhị Phước. 

Nhị Phước: Hai loại phước—Two kinds of 
blessing: 

l1) Thiên phước: The bliss of the gods. 

2) Thánh phước: The bliss of the Saints. 

Nhị Phước Điền: Hai phước điển—Two 
fields for the cultivation of happiness: 

(A) - 

1) Bi điện: Thương xót những người nghèo 
hay cùng khổ, đây là cơ hội cho bố thí— 
The pitlable, or poor and needy, as the 
field or opportunity for charIty. 

Kính điển: Kính trọng Phật và Hiền Thánh 
Tăng —The field of religion and reverence 
of the Buddhas, the saints, the priesthood. 


2) 


2) 


(B) 

1) Học nhân điển: Tu tập phước bằng cách 
cúng dường những người hãy còn đang tu 
học—Culivate of happiness by doing 
offerings to those who are still in training 
1n relig1on. 

2) Vô học nhân điển: Cúng dường cho những 


người đã hoàn thành tu tập—Offerings to 
those who have completed their course. 

Nhị Quả: Sakrdagamin (skt). 

(A) Quả thứ hai trong tứ Thánh Tiểu thừa, chỉ 
còn trở lại một lần nữa mà thôi (Nhất Lai 
quả)—The second fruit of the four kinds 
of Hinayana arhats, who has only once 
mơre to return to mortality. 


(B) Hai loại quả nghiệp—There are two kinds 
Of fruit or karma: 
I)_ Tập khí quả: Bản chất tốt xấu hay các quả 


thiện ác đã huân tập từ tiền kiếp—The 
good or evil characferistIcs resulting from 
habit or practice in a former existence. 


1889 


2) Báo quả: Hậu quả khổ đau hay vui sướng 

(khổ lạc) trong kiếp nầy do từ những nhân 

hay hành động thiện ác của kiếp trước— 

The pain or pleasure resuling ¡in this 

life.from the practices of a previous life 

Nhị Quán: Hai loại quán —Two universal 

bases of meditation: 

l) Sự quán: Quán sát hình thức bên ngoài 

hay sự quán đều do nhân duyên mà sanh 

diệt—The the 

phenomenal meditation. 

Lý quán: Quán thực tánh của vạn pháp 

hay quán tánh không—Meditation on the 

real or underlying nature. 

Nhị Quán Đẳnh: Two forms of esoteric 

baptism—See Quán Đảnh ¡in Vietnamese- 

English Section. 

Nhị Quang: The dual lights: 

1) Phật thân quang: Ligpht from the Buddha's 
body. 

2) Phật tâm quang: The ligh( from the 
Buddhaˆs mind. 

Nhị Quang: Hai thứ ánh sáng— The dual 

lights: 

(A) 

I) Sắc quang: Còn gọi là thân quang hay ánh 

hào quang từ thân Phật phát ra mà mắt có 

thể nhìn thấy được— The halo from a 

Buddha”s body which can be seen by flesh 

©yes. 

Tâm quang: Ánh quang minh từ tâm Phật 

phát ra—The light from a Buddhaˆs mind. 


external Ð forms or 


2) 


2) 


(B) 

I) Thường quang: Ánh quang minh thường 
xuyên phát ra từ thân của chư Phật —The 
constant halo from the bodies of Buddhas. 
Thần thông quang: Ánh quang minh siêu 
nhiên được chư Phật dùng thần lực phóng 
ra (khoảng giữa hai mí chân mày của 
Phật —The supernatural light sent out by 
a Buddha (from between his eyebrows) to 
1lluminate a distant world. 

Nhị Quang Minh: Hai loại ánh sáng—Two 
kinds of lipht: 


2) 


(A) 

I)_ Sắc quang minh: Physical light. 

2) Trí huệ quang minh: Tâm quang minh— 
Wisdom or mental lipht. 

(B) 

l1) Phật quang: The true light ofthe Buddha. 

2) Ma quang: Mara”s delusive light. 

(C) 

l) Thường quang: The constant and eternal 
light. 

2) Hiện khởi quang: The light in temporary 
manIfestations. 

Nhị Sắc: Two kinds of rupa—S§ee Sắc (A) 

Nhị Sắc Thân: Hai loại sắc thân của Phật— 

Two rupakaya or incarnaton-bodles of a 

Buddha: 

l) Báo thân: Như 
Sambhogakaya. 

2) Ứng thân: Hóa sắc thân—Nirmanakaya. 


thực sắc thân— 


Nhị Siêu: Hai cách siêu thoát—TWwo ways of 

passing over or blIss: 

I) Thụ siêu: Con đường dọc hay đường 

trường của Tiểu thừa—The lengthwise or 

long way of Hinayana. 

Hoành siêu: Đường ngang hay đường tắt 

của Đại thừa—The crosswise or short way 

of Mahayana. 

Nhị Sư: Hai vị đạo sư—The two sages. 

(A) Hai vị đạo sư trong Kinh Pháp Hoa—Two 
Sages or preceptOors 1n the Lotus Sutra: 

I1) Thích Ca Như Lai: Sakyamuni Buddha. 

2) Đa Bảo Như Lai—The two sages or 
preceptors In the Lotus Sutra, Sakyamuni 
and Prabhutaratna—See Nhị Phật. 

(B) Hai loại thầy—Two kinds of teachers: 

l) Thánh sư: Sages. 

2) Phàm sư: Ordinary precepftors. 

Nhị Tà Hạnh: Two classes of misconduct: 

I) Tà kiến: Chạy theo tà kiến—Follow 

WTOnE VIeWs. 

Tà dục: Chạy theo tham dục và tình 

cảm——Follow wrong desires or emotions 


2) 


2) 


1890 


Nhị Tà Kiến: Hai tà kiến -Two wrong 
VICWS: 


(A) 

I) Hữu kiến: Cho rằng vật chất có sự hiện 
hữu thật —Holding to the real existence of 
material thinøs. 

2) Vô kiến: Cho rằng mọi vật hoàn toàn 
không có thật—-Holding to the entire 
unreality of things. 

(B) 

I1) Đoạn kiến: Cho rằng mọi thứ hoại diệ— 
Holding to the view of total annihilation. 

2) Thường kiến: Cho rằng chư pháp thường 


hằng bất tử—Holding to the view of 
permanence or Immortfality. 

Nhị Tạng: See Nhị Tạng Kinh. 

Nhị Tạng Kinh: Hai tạng Kinh Phật giáo— 


Twofold canon—Two Pitakas (Buddhist 
Canon): 

(A) 

I1) Thanh Văn Tạng: Giáo lý giảng thuyết về 


hai thừa Thanh Văn và Duyên Giác The 
Sravaka or Hinayana. 


2) Bồ tát Tạng: Giáo lý giảng thuyết về Bồ 
Tát đại sĩ—The Bodhisattva or Mahayana. 
(B) 


1) Tạng Kinh: The Sutras. 

2) Tạng Luật: The Vinaya. 

(C) 

1) Tiểu Thừa Tạng: The Hinayana scriptures. 
2) Đại Thừa Tạng: The Mahayana scrIptures. 
Nhị Tăng Bồ Tát: Hai loại Bồ Tát—Two 
superior kinds of bodhisattvas: 

I) Trí Tăng Bồ Tát: Bồ Tát đại trí tăng 
thượng (tự đoạn ác chứng lý). Tuy nhiên 
chính yếu là tự lợi nhiều hơn lợi tha— 
Superior 1n wisdom; however, chiefly 
beneficial to self. 

Bi Tăng Bồ Tát: Bồ Tát đại bi tăng 
thượng, vì thương xót chúng sanh mà trụ 
lâu trong đời để hóa độ, chứ chẳng một 
mình đắc quả Bồ Đề—S§uperior in pity for 
others and devotion to their salvation. 


2) 


Nhị Tâm: Theo Kinh Pháp Hoa, có hai tâm— 
According to the Lotus Sutra, there are two 
minds: 

(A) 


1) Chơn tâm: Như Lai Tạng Tâm sẵn có của 
chúng sanh—The orginal, simple, pure, 
natural mind of all creatures—Buddha- 
mind. 

2) Vọng tâm: Tâm khởi niệm phân biệt sinh 
ra hết thấy mọi cảnh giới—IIlusion-mind, 
which results in complexity and confusion. 

(B) 

I) Định tâm: Tâm thiển định—Meditative 
mind or mind fixed on goodness. 

2) Tán tâm: Tâm tấn loạn hay là tâm tu tán 


thiện —The scattered, inattentive mind, or 
mind that 1s only good at intervals. 


Nhị Tế: Hai cõi—Two states. 

(A) Theo Tiểu thừa là Niết Bàn và sanh 
tử—According to the Hinayana, nirvana 
and mortality. 

(B) Theo Đại thừa thì cả hai chỉ là một— 


According to the Mahayana, the fwo are 
one. 
Nhị Thánh: Two saints. 
I1) Thích Ca Mâu Ni: SakyamunI. 
2) Đa Bảo Như Lai: Prabhutaratna. 
Nhị Thắng Quả: Hai quả tối thắng—Two 
Surpassing fÍruits or rewards given by a 
Buddha: 
1) Cứu cánh Niết bàn: Final Nirvana. 
2) Toàn giác: Perfect enliphtenment. 
Nhị Thân: Hai loại thân—Two forms of 
body: 
(A) Hai thân của Phật Two rupakaya or 
1ncarnation bodies of a Buddha: 


l1) Báo thân: Sambhogakaya or đharmakaya. 

2) Ứng thân hay Hóa Thân: Nirnanakaya. 

(B) Phân đoạn và Biến dịch thân——Mortal and 
Sprritual bodies: 

1) Phân đoạn thân: The varied forms of the 
karmaic or ordinary mortal body. 

2) Biến dịch thân: The transformable or 


spiritual body. 


1891 


() Sinh thân và Pháp thân—Earthly and 
Moral bodies: 
l) Sinh thân: Sambhogakaya—The earthly 
body of the Buddha. 


2) Pháp thân: Dharmakaya—Moral and 
menfal nature. 

(D) Thực tướng và Vi vật thân—The Absolute 
and Functional bodIes: 

l) Thực tướng thân: Pháp thân— 
Dharmakaya—The absolute truth or light 
of the Buddha. 

2) Vi vật thân: The function or temporal 
body. 

(E) Chân và Hóa thân—Dharmakaya and 
Niưrmanakaya: 

lI) Chân thân: The dharmakaya and 
sambhogakaya. 

2) Hóa thân: Nrmakaya. 

(F) Thường và Vô thường —Permanent and 


Temporal bodIes: 
lI) Thường thân: Buddha'*s permanent or 
eternal body. 
2) Vô Thường thân: Buddhaˆs temporal body. 
Nhị Thập: Vimsati (sk)——Twenty. 
Nhị Thập Bát Phẩm Pháp Hoa: Hai mươi 
tám phẩm kinh Pháp Hoa—The twenty-eight 
chapters in the Lotus Sutra: 


1) Phẩm Tựa: Introductory Chapter. 

2) Phẩm Phương Tiện Chapter of 
'Tactfulness. 

3) Phẩm Thí Dụ: A Parable. 

4)_ Phẩm Tín Giải: Faith Discernment. 

5) Phẩm Dược Thảo Dụ: The Parable of the 
Herbs. 

6) Phẩm Thọ Ký: Prediction. 

7) Phẩm Hóa Thành Dụ: The Parable of the 
Magic City. 

8) Phẩm Ngũ Bá Đệ Tử Thọ Ký: The Five 
Hundred Disciples Recerve the Prediction 
of Their Destiny. 

9) Phẩm Thọ Học Vô Học: Prediction of the 


Destiny of Arhats, Training and Trained. 
10) Phẩm Pháp Sư: A Teacher of the Law. 


11) Phẩm Hiện Bửu Tháp: Beholding of the 
Precious Stupa. 

12) Phẩm Đề Bà Đạt Đa: Devadatta. 

13) Phẩm Tnì: Exhortation to Hold Firm. 

14) Phẩm An Lạc Hạnh: A Happy Life. 

15) Phẩm Tùng Địa Dõng Xuất: Springing Up 
out of the Earth. 

16) Phẩm Như Lai Thọ Lượng: Revelation of 
the Eternal Life od the Tathagata. 

17 Phẩm Phân Biệt Công 
Discrimination of Merits. 

18) Phẩm Tùy Hỷ Công Đức: The Merits of 
Joyful Accepfance. 

19) Phẩm Pháp Sư Công Đức: The Merits of 
the Preacher. 

20) Phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát: The 
Bodhisattva Never despIte. 

21) Phẩm Như Lai Thần Lực: The Divine 
Power of the Tathagata. 

22) Phẩm Chúc Lụy: The Final Commission. 

23) Phẩm Dược Vương Bổn Sự: The Story of 
the Bodhisattva Medicine King. 

24) Phẩm Diệu Âm Bồ Tát: The Bodhisattva 
Wonder Sound. 

25) Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn: 
The All-Sidedness of the Bodhisattva 
Regarder of the Cries of the World. 

26) Phẩm Đà La Ni: Dharanis. 

27) Phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương Bổn Sự: 
The Story of King Resplendent. 

28) Phẩm Phổ Hiển Bồ Tát Khuyến Phát: 
Encourasement of the Bodhisattva 
Universal Virtue. 

Nhị Thập Bát Thiên: Hai mươi tám vị 

trờ —Twenty eight heavens or devalokas (sIX 

of the desire world, eiphteen of the form world 


Đức: 


and four of the arupa or formless world—Sáu 
trong cõi dục giới, mười tám trong cõi sắc giới, 
và bốn trong cõi vô sắc giới). 

Nhị Thập Bát Tổ: See Hai Mươi Tám Tổ 
Ấn Độ in Vietnamese-English Section. 

Nhị Thập Bát Tổ Ân Độ: See Hai Mươi 
Tám Tổ Ấn Độ ¡in Vietnamese-English 
Section. 


1892 


Nhị Thập Bát Tổ Thiên Trúc: See Hai 
Mươi Tám Tổ Ấn Độ in Vietnamese-English 
Section. 

Nhị Thập Bát Tú: Tweny eight 
constellatons or Naksatras (seven ¡in each 
direction, East for Spring, South for Summer, 
West for Autumn, and North for Winter). 

(A) Đông—East: 

1) Giác: Citra (skt). 


2) Kháng: Nistya or SvatI (skt). 

3) Để: Visakha (skt). 

4)_ Phòng: Anuradha (skt). 

53) Tâm: Rohini or Jyestha or Jyesthaghni 
(skÐ. 

6)_ Mi: Mula or Mulabarhani (skt). 

7) Ky: Purva-Ashada (skt). 

(B) Bắc—North: 

§)_ Đẩu: Uttara-Ashada (skÐ. 


9)_ Ngưu: Abhijit (skÐ. 

10) Nữ: Sravana (skÐ. 

11) Hư: Sravistha or Dhanistha (skÐ. 

12) Nguy: Satabhisa (skÐ). 

13) Thất: Purva-Prosthapada (sk0. 

14) Bích: Uttara-Prosthapada (sk0. 

(C) Tây —West: 

15) Khuê: Revati (skt). 

16) Lâu: Asvayuj or Asvini (sk®. 

17) VỊ: Apabharani or Bharani (skt). 

18) Ngang: Krttika (skÐ. 

19) Tất: Rohini (skÐ). 

20) Truy: Invaka or Mrgasiras (skt). 

21) Tham: Bahu or Ardra (skt). 

(D) Nam—South: 

22) Canh: Punarvasu (skt). 

23) Quỷ: Tisya or Pusya (skt). 

24) Liễu: Aslesa (skÐ. 

25) Tình: Magha (skÐ. 

26) Trương: Purva-Phalguni (skt). 

27) Dực: Uttara-Phalguni (skÐ. 

28) Chẩn: Hasta (sk0. 

Nhị Thập Ngũ Bồ Tát: Hai mươi lăm vị Bồ 
Tát bảo hộ tất cả những người tín tâm niệm 
hổng danh Phật A Di Đà —Twenty five 


Bodhisatvas who protect all who call 
Amitabha: 

l) Quán Âm: Avalokitesvara—Kuan Shi 
Yin—See Avalokitesvara in Sanskrit/Pali- 
Vietnamese Section. 

Đại Thế Chí: Mahasthamaprapta 
Bodhisattva—See Đại Thế Chí Bồ Tát. 
Dược Vương: BhaIsaJyaraja Bodhisattva—— 
See Dược Vương Bồ Tát. 

Dược Thượng: BhaisaJyaraja-samudgata 
(skÐ)—See Dược Sư Phật, and Dược 
Vương Bồ Tát. 

Phổ Hiển: Samantabhadra Bodhisattva— 
See Samantabhadra 1n SanskriI/Pali- 
Vietnamese Section. 
Pháp Tự Tại: 
Bodhisatva—A_ Bodhisattva's  complete 
dialectical freedom and power, so that he 
can expound all things unimpeded. 

Sư Tử Hống: Simhanada (skt)—See Sư Tử 
Hống. 

Đà La Ni: 
Dharani 
Section. 
Hư Không Tạng: 
Bodhisattva—Space-garbha—See 
Không Dựng. 

10) Phật Tạng: Buddha-garbha. 

11) Bồ Tạng: Bodhisattva-garbha. 


2) 
3) 


Bội 


5) 


Dharma-Isvara 


6) 


7) 


8) Bodhisattva—See 


Sanskrit/Pali-Vietnamese 


Dharani 
1n 
9) Akasagarbha 
Hư 


12) Km Cang Tạng: Vajra-garbha 
Bodhisattva. 

13) Sơn Hải Huệ: Mountain-Ocean Wisdom 
Bodhisattva. 

14) Quang Minh Vương: Shinng Heart 
Bodhisattva. 

15) Hoa Nghiêm Vương: Adorned Flower 
Bodhisatva. 

16) Chúng Bảo Vương: Treasure Assembly 
Bodhisattva. 

17) Nguyệt Quang Vương: Candraprabha 
Bodhisattva. 

18) Nhật Chiếu Vương: Sun-llluminating 


Bodhisattva. 


1893 


19) Tam Muội Vương: Samadhi-King 
Bodhisattva. 

20) Định Tự Tại Vương: Samadhi-Isvara 
Bodhisattva. 

2l Đại Tự Tại Vương Mahesvara 
Bodhisattva. 

22) Bạch Tượng Vương: White-Elephant 
Bodhisattva. 

23) Đại Uy Đức Vương Mahatejas 
Bodhisattva. 

24) Vô Biên Thân Bổ tát: Inñnite-Body 
Bodhisattva. 


25) Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát: Great 
Ocean Assembly of Peaceful Bodhisattva. 
Nhị Thập Ngũ Điều: Áo Cà sa của chư 
Tăng làm bằng 25 mảnh vải—The monk”s 
twenty-five-patched robe. 
Nhị Thập Ngũ Điều Viên Thông: Hai 
mươi lăm pháp viên thông (viên mãn thông 
đạt thực chất của Pháp tánh)—Twenty five 
kinds of perfect understanding of the truth (six 
external obJects, | 
COnSciousnesses, 
trần, lục căn, lục thức và thất đại). 
Nhị Thập Ngũ Hữu: Hai mươi lăm hình 
thức hiện hữu —Tlwenty five 
©xIstence. 


SIX Senses, SIX 


and seven elements—Lục 


forms of 


1) (14) Mười bốn trong dục giới: Fourteen ¡in 
the desire realm. 

2) (7) Bảy trong sắc giới: Seven ¡in the 
realms of form. 

3) (4) Bốn trong vô sắc giới: Four ¡in the 


formless realm. 

Nhị Thập Ngũ Phương Tiện: Hai mươi lăm 
phương tiện trợ giúp thiền định của trường 
phái Thiên Thai—T”len-T”ais twenty-five 
aIds to mediftation. 

Nhị Thập Ngũ Thần: Hai mươi lăm bảo vệ 
năm giới (mỗi năm vị giữ một giới)—Twenty 
five guardian deitles who protect and keeper 
of the five commandments (Five for each 
commandment). 


Nhị Thập Nhị Căn: Hai mươi hai căn trợ 
đạo—Twenty two roofs or modes of processes 
in the perfect development of a Buddha and 
his works—For more Iinformation, please see 
Ba mươi bảy phẩm trợ đạo: 


l1) Nhãn căn: Caksurindriya (skt)——Eye. 

2) Nhĩ căn: Srotrendriya (skt——Ear. 

3) Tỷ căn: Ghranendriya (skt—Nose. 

4) Thiệt căn: Jihvendriya (sk——Tongue. 

53) Thân căn: Kayendriya (skt)—Body. 

6) Ý căn: Manaindriya (skÐ——Mind. 

7) Nữ căn: Strindriya (skt)—Female organ. 

8) Nam căn: Purusendrya (skÐÙ—Male 
Organ. 

9) Mệnh căn: Jivitendriya (skÐ——LIfe. 


10) Khổ căn: Dukhendriya (skt)—Suffering or 


pain. 

11) Lạc căn: Sukhendriya (skÐ——Pleasure. 

12) Ưu căn: Daurmanasyendrya (skÙ— 
SOTrOW. 


13) Hỷ căn: Saumanasyendriya (skÐ—]oy. 

14) Xả căn: Upeksendriya (skt—Abandoning. 
15) Tín căn: Sraddhendriya (skt)—FEaith. 

16) Tấn căn: Viryendriya (skÙ—Zeal or 


effort. 
17) Niệm căn: Smrtindriya (skt)—Memory. 
18) Định căn: Samadhidrya  (skÐ— 


Meditation or trance. 

19) Huệ căn: Prajnendriya (skÙ——W¡isdom. 

20) VỊ tr đương t1: 
Anajnatamajnasyamindriya (skÐ——The 
power for learning the four Noble Truths. 

21) Ký tri căn: Ajnendriya (skt)—The power 
of having learned the four Noble Truths. 

22) Cụ trí căn: Ajnata-Vindriya (skÐ—The 
power of perfect knowledge of the four 
Noble Truths. 

Nhị Thập Nhị Môn: Theo A Tỳ Đàm Câu 

Xá Luận, có hai mươi hai phương cách hay 

tiến trình phát triển toàn thiện của một vị Phật 

và sự nghiệp tu tập của Ngài —According to 
the Abhidharma Kosa, there are twenty-two 
modes or processes In the perfect development 
of a Buddha and his work—See Nhị Thập Nhị 


1894 


Căn and Nhị Thập Nhị Phẩm in Vietnamese- 
English Section. 

Nhị Thập Nhị Phẩm: Hai mươi hai phẩm 
trong tiến trình phát triển toàn thiện Bồ Để— 
Twenty-two modes of processes In the perfect 
development of enlightenment. 


l) (4) Tứ Niệm Xứ: Four fpundations of 
mindfulness—See Tứ Niệm Xứ. 

2) (4) Tứ Chánh Cần: Four right efforts——See 
Tứ Chánh Cần. 

3) (4) Tứ Như Ý Túc: Four sufficiences—See 
Tứ Như Ý Túc. 

4 (Š) Ngũ Căn: Five sense-oreans—See 
Ngũ Căn. 

3 (5) Ngũ Lực: Five powers—See Ngũ Lực. 


Nhị Thập Thiên Vương: The twenty devas: 
1) Đại phạm thiên vương: Mahabrahman. 


2) Đế Thích tôn thiên:Sakra devanam Indra. 
3) Đa văn thiên vương: Vaisravana. 

4) Trì quốc thiên vương: Dhrtarastra. 

5) Tăng trưởng thiên vương: Virudhaka. 

6)_ Quảng mục thiên vương: Virupaksa. 

7) Kim Cang mật tích thiên: Guhyapat. 

8)_ Ma Ê thủ la: Mahesvara. 

9) Tán chỉ ca: Pancika. 


10) Đại biện tài thiên: SarasvatI. 

11) Đại công đức thiên: LaksmI. 

12) Vi đà thiên thân: Skanda. 

13) Kiên mâu địa thần: Prthivi. 

14) Bồ để thọ thần: Bodhidruma 
Bodhivrksa. 

15) Quỷ tử mẫu thần: Hariti. 

16) Ma lợi chi thiên: Marici. 

17) Nhật cung thiên tử: Surya. 

18) Nguyệt cung thiên tử: Candra. 

19) Sa cắt Long vương: Sagara. 

20) Diệm ma la vương: Yama-raJa. 

Nhị Thập Tứ Mỹ Tâm Dục Giới: Twenty- 

four Sense Sphere Beautiful Consciousneses—— 

See Hai Mươi Bốn Tâm Đẹp Cõi Dục Giới. . 

Nhị Thập Tứ Tùy Phiền Não: See Hai 

Mươi Bốn Phiểền Não Phụ. 

Nhị Thập Ức Nhĩ: Tỳ Khưu Nhị Thập Ức 

Nhĩ, được coi như là một trong những đệ tử 


Or 


tinh chuyên nhất của Phật. Khi Phật còn tại 
thế, tỳ khưu Nhị Thập Ức Nhĩ đã chứng quả A- 
La-Hán. Ngài đã sống trên các tầng trời đến 
91 kiếp, dưới lòng bàn chân có lông dài hai 
tấc, chân không bao giời phải dẫm đất— 
Sronakotivimsa, defined as the most zealous of 
Sakyamuni”s disciples, who became an arhat. 
Having lived ¡in a heaven for ninety-one 
kalpas, where his feet did not touch the 
ground, he was born with haIr on his soles two 
inches long, an omen which led his father and 
brothers to endow him with twenty kotis of 
ounces of gold. 

Nhị Thế: This life and the hereafter. 

Nhị Thế Tôn: Phật Thích Ca và Phật Đa Bảo 
(vị Phật mà Phật Thích Ca đã nói đến trong 
phẩm I1, Kinh Pháp Hoa)—Sakyamuni and 
Prabhutarana (Đa Bảo Như Lai which 
Sakyamuni Buddha mentioned In the eleventh 
chapter of the Lotus Sutra). 

#* For more Information, please see Nhị Sư In 
Vietnamese-English Section. 

Nhị Thiên: Hai loại chư Thiên—Two kinds of 
devas: 

(A) 

1) Nhựt thiên: Sun-deva. 

2) Nguyệt thiên: Moon-deva. 


(B) 

I) Đồng sanh thiên A deva born 
simultaneously with the Iindividual. 

2) Đồng danh thiên: A deva with the same 


name as the Individual. 

Both have the duties of watching over the 
1ndividual. 

() 

1) Phạm thiên: Brahma. 

2) Đế Thích thiên: Indra. 

Nhị Thiên Tam Tiên: Hai loại chư Thiên 
(Trời) và ba loại Tiên—The two devas and the 
three rs1. 

(A) Nhị Thiên—Two devas: 

1) Ma-Hê-Thủ-La: Mahesvara (skt). 

2) Tì Nữu Thiên: Visnu (skt). 

(B) Tam Tiên—Three rsi: 


+ 


1895 


l) Ca Tỳ La Tiên: Kapila (skt). 

2) Ưu Lâu Tăng Khư: Uluka (skt). 

3) Lặc Sa Bà: Rsabha (skÐ. 

Nhị Thiện: Two good things obtained during 
medifation and scatfering mind: 

(A) Sự lý thiện: Goodness In both theory and 


practice. 

(B) 

I1) Định thiện: Các thiện pháp đạt được bằng 
thiển định—The good character that arises 
from meditation or contemplation. 

2) Tán thiện: Các thiện pháp đạt được không 
bằng thiền định—- The good character 
attainable when thoupht not in meditation. 

(C) 

l1) VỊ sanh thiện: Các thiện pháp chưa từng 
được tu tập—The good character not yet 
TIS©S. 

2) Dĩ sanh thiện: Các thiện pháp đã từng 
được tu tập —The good character already 
evolved. 

Nhị Thiệt: Nói lưỡi hai chiều —Double- 

tongued. 

Nhị Thọ: Hai loại thọ nghiệp The dual 

T€C€ptIVIfy. 


l1) Thân thọ: Karma of pleasure and pain of 
the physical body—See Thọ (C) (1). 

2) Tâm thọ: Karma of the mental or the 
mind—See Thọ (C) (2). 

Nhị Thời: Hai thời—Two times or periods: 


1) Ca La thời: Kala (skt)—Thực thời hay là 
thời gian cố định cho các bữa ăn——Regular 
or fixed hour for meals. 

2) Tam muội da thời: Samaya (skt—Nhất 


thời hay thời gian không cố định— 
Irregular or unfixed hours or times. 

Nhị Thổ: See Nhị Độ in Vietnamese-English 

Section. 

Nhị Thủy: Hai sự bắt đầu - The two 

beginninss: 

I) A Hàm: Phật thuyết kinh A Hàm tại 
vường Lộc Uyển là sự bắt đầu của Tiểu 
Thừa—The beginning of Hianyana when 


the Buddha preached Agama Sutra at the 
Deer Park. 

Hoa Nghiêm: Phật thuyết kinh Hoa 
Nghiêm là sự bắt đầu của Đại Thừa—The 
beginning of Mahayana when the Buddha 
peached the 
Adornmen†) Sutra. 
Nhị Thuyên: Hai loại định nghĩa—Two kinds 
Of statement or definition: 

I1) Già thuyên: Định nghĩa theo kiểu thụ 
động tiêu cực “không tăng không giảm, 
không sanh không diệt.”—Latent 
negatve definition “Netther Increasing 
nor decreasinse—Netther producing nor 
destroying. 

Biểu thuyên: Định nghĩa tích cực theo “tri 
kiến giác chiếu.”—Patent or positive—A 
pOSitive statement. 

Nhị Thử: Hai con chuột đen và trắng ám chỉ 
đêm và ngày hay ác và thiện—The black and 
white rats—Night and day—Bad and good—— 
Unwholesome and wholesome—See Bạch 
Hắc Nhị Thử. 

Nhị Thừa: Dviyana (skt)—The two vehicles. 
I1) Hai thừa đưa chúng sanh đến đích cuối 
cùng: Đại và Tiểu thừa——The two vehicles 
conveying to the final goal: Mahayan and 
Hinayana. 

Hai trong bốn cỗ xe lớn trong Phật giáo, 
đó là Thanh Văn và Duyên Giác (hai thừa 
còn lại cũng là tối thượng thừa Bồ Tát và 
PhậÐ The first two of the four bịg 
vehicles in Buddhism, which are namely: 
Sravakas (Sravakahood) and Pratyeka- 
buddhas (Pratyekabuddhahood). The other 
two are supreme vehicles of Bodhisattvas 
and Buddhas. 

Nhị thừa tác Phật: See Nhị Thừa Tác Phật. 
Tam Nhất Nhị Thừa: See Tam Nhất Nhị 
Thừa. 

Nhị Thừa Tác Phật: Theo Kinh Pháp Hoa 
thì hai thừa Thanh Văn và Duyên Giác cũng 
thành Phật —According to the Lotus Sutra, 


2) 


Avatamsaka (Flower 


Or 


2) 


2) 


3) 
4) 


1896 


Sravakas (thanh văn) and Pratyekas also 

become Buddhas. 

Nhị Thừa Thanh Giác: Dviyana (skt—Hai 

thừa Thanh Văn và Duyên Giác The two 

vehicles of Sravaka (Thanh văn) and Pratyeka- 

buddha (Duyên Giác). 

Nhị Thức: Hai thức, phân biệt giữa A Lại da 

thức hay vô một (không mất), chứa mầm của 

hết thẩy các pháp mà không mất, đối lại với 

mạt na thức hay phân biệt thức, nương vào A 

Lại Da mà sinh ra phân biệt (cảnh của mắt, 

thanh của tai, hương của mỗi, vị của lưỡi, xúc 

thân, tư tưởng ý)—Two 

conscIousnesses. Discriminatng the alaya- 

vijnana or primal undivided condition from the 

mano-vijnana or that of discrimination: 

l) Mạt Na thức: Thức phân biệt—Mano- 
vijnana. 

2) A-Lại-Da 
vijnana. 

Nhị Thực: Hai loại thức ăn của người con 

Phật—Two kinds of food for any Buddhist: 

(A) 

I1) Pháp duyệt: The Joy of the Law. 

2) Thiển duyệt: The bliss of meditation. 

(B) 

l1) Chánh mạng thực hay Chánh mạng Tăng: 

Người xuất gia phải lấy việc khất thực mà 

nuôi sắc thân mà tu hành—The right kind 

of monk”s livelihood by mendicancy. 

Tà mạng thực hay Tà mạng Tăng: Người 

xuất gia mà không chịu khất thực thọ 

mạng là hạng tà mạng thực —The wrong 

kind of monk”s livelihood by any other 

means. 

Nhị Tín: Hai loại tín—Two forms of faith: 

I1) Tín Giải: Giải Tín—Bản thân sáng rõ cái 

lý mà mình thấy, tâm không nghi ngờ: 

Adhimukt (skt)—lIntuitlon—Self-assured 

enliphtenment. 

Thâm Tín: Ngưỡng Tín—Niễm tin theo lời 

nói của người khác: Sraddha (skt——Faith 

throuph hearing or being taught. 

Nhị Tỉnh Tấn: See Nhị Chủng Tinh Tấn. 


2 2 
cua cua 


thức: Tàng thức—Alaya- 


2) 


2) 


Nhị Tổ: The second patriarch. 

Nhị Tổ Đoạn Tí: Tổ thứ hai của Thiền Tông 
Trung Hoa là Huệ Khả, đã chặt cánh tay trái 
của mình trong tuyết lạnh để chứng tỏ sự 
quyết tâm và kiên trì và để thuyết phục sơ tổ 
Bồ Để Đạt Ma nhận ông làm đệ tử—The 
second patriarch in China Zen Buddhism, Hui- 
Ko who, to induce Bodhidharma to recelve 
him, 1s said to cut off his left arm ¡in the snow 
1n pove his firmness and 


order to 


determination. 

Nhị Tội: Hai loại tộ—Two kinds of offenses: 
1) Tính tội: Tự tính của loại tội nầy đã ác— 
Offense which 1s wrong In I(self, 1.e. 
murder. 

Già tội: Tự tính không phải là ác như uống 
rượu, nhưng bị Đức Phật cấm vì lợi ích cho 
những giới khác -Offense which not 
wrong 1m 1ífself, ie. taking alcohol, but 
forbidden by the Buddha for the sake of 
the other commandments. 

Nhị Tôn: Theo Kinh Vô Lượng Thọ, hai vị 
đáng tôn kính với chung một giáo thuyết— 
According to the Infinite Life Sutra, the two 
Honored Ones with one teaching: 

I1) Thích Ca Mâu Ni: SakyamunI. 

2) A Di Đà: Amitabha. 

Nhị Tôn Nhị Giáo: Theo Kinh Vô Lượng 
Thọ, hai tôn hai giáo; một là lấy yếu môn mà 
Phật Thích Ca hiển thuyết gồm các thiện pháp 
định tán làm phương tiện, hai là lấy hoằng 
nguyện mà Đức Phật A Di Đà nêu lên (pháp 
môn niệm Phật) —According to the Infinite 


2) 


Life Sutra, the two as teacher and saviour, with 
reference to the teaching of the way of 
salvation and the consequent saving vows. 

Nhị Tôn Nhứt Giáo: Hai tông với cùng một 
giáo thuyết, ám chỉ Phật Thích Ca và Phật A 
Di Đà The two as one in teaching which 
1mplles Sakyamuni and Amitabha. 

Nhị Tông: Hai tông phái Đại thừa trong 
trường phái Hoa nghiêm—Two theorles or 
schools stated by Hua-Yen: 


1897 


l) Pháp Tướng tông: Tướng tông —The 
Dharma-Form sect. 

2) Pháp Tính tông: Tính tông—The Dharma- 
Nature sect.. 

Nhị Trang Nghiềm: Two kinds of 

adornmert. 

1) Phước Đức Trang Nghiêm: Punya (skt)— 
The adornment of the Blessedness—See 
Phước Đức. 

2) Trí Huệ Trang Nghiêm: Prajna (sk—The 


adornment of the wisdom—See Trí Huệ 
Ba La Mật. 


Nhị Trí: Hai loại trí—Two kinds of wisdom. 
(A) Theo Hoa Nghiêm tông—According to 


] 


2) 


() 


, 


the Hua-Yen School: 

Như lý trí: Căn bổn trí —Vô phân biệt 
trí Chính thể trí—Chân trí —Thực trí như 
lý chân đế của chư Phật và chư Bồ Tát— 
The Buddha-wisdom or Bodhisattva real 
wisdom. 

Như lượng trí Hậu đắc trí Phân biệt 
trí —Tục trí là trí sự lượng tục đế giới hạn 
và liên hệ tới những sự việc của phàm 
nhân—WIsdom with is limitaton and 
relation to ordinary human affa1rs. 

Theo Kinh Lăng Già có hai loại trí— 
According to The Lankavatara Sutra, there 
are two kinds of wisdom. 

Quán Sát Trí: Pravicayabuddhi (skÙ— 
Absolute Knowledge—Là trí tuyệt đối, 
tương đương với Viên Thành Thực Trí. 
Chữ Phạn Pravicaya nghĩa là tìm tòi 
xuyên suốt hay khảo sát tường tận, và cái 
trí được định tính như thế thâm nhập vào 
bản chất căn bản của tất cả các sự vật, là 
cái vượt khỏi phân tích lý luận, và không 
thể được diễn tả bằng mệnh để nào trong 
tứ cú —Absolute knowledge corresponds 
to the Parinishpanna. Pravicaya means “to 
search throuph,” “to examine thoroughly,” 
and the Buddhi so qualiied penetrates 
into the fundamental nature of all things, 
which 1s above logical analysis and cannot 


2) 


a) 


b) 


C) 


be described with any of the four 
propositions (see Tứ Cú Phân Biệt). 

Kiến Lập Trí Pratishthapika (skÙ— 
Intelligence. 

Tức là cái trí kiến lập tất cả các loại phân 
biệt về một thế giới của các hình tướng, 
buộc cái tâm vào các hình tướng mà cho 
chúng là thực. Do đó, trí nầy thiết lập 
những nguyên tắc lý luận từ đó mà đưa ra 
các phán đoán về một thế giới của các 
đặc thù. Nó là một cái trí lý luận, nó là cái 
điều động cuộc sống hằng ngày của chúng 
ta. Nhưng ngay khi một cái gì đó được xác 
lập để chứng tỏ nó, tức là ngay khi một 
mệnh để được tạo thành, đồng thời nó lại 
kiến lập một cái gì khác nữa và tiếp tục tự 
chứng tỏ nó trái với cái gì khác ấy. Ở đây 
không có gì tuyệt đối cả. Sự kiến lập hay 
xác lập nầy được định nghĩa ở một chỗ 
khác là kiến lập. Có bốn loại kiến lập— 
The ¡ntelligence sets up all kinds of 
distinction over a world of appearances, 
attaching the mind to them as real. Thus 1t 
may establish rules of reasoning whereby 
to give Jjudgments to a world of particulars. 
It is logical knowledge, It 1s what regulates 
our ordinary life. But as soon as something 
1s established in order to prove 1t, that 1S, 
aS SOOn aS a prOpOSIfilon 1s made, 1t sefs up 
something else at the same time and øoes 
on fo prove 1(self against that something 
else. There ¡is nothing absolute here. This 
seting or establishing 1s elsewhere 
designated as Samaropa. 

Có bốn loại kiến lập —There are four 
establishments: 

Các tướng đặc thù: Lakshana (skÙ— 
Characteristic marks. 

Các kiến giải: Drista (skÙ—Definite 
VICWS. 

Nguyên nhân: Hetu (skt)—A cause. 

Hữu thể: Bhava (skQÙ——A substance. 

Kỳ thật ở mọi nơi không có cái gì là thực 
cả, do bởi mệnh để nầy được chấp chặt 


(C) 


5 


2) 


1898 


làm thực mà những mệnh đề đối lập chắc 
chắn sẽ sinh khởi và ở đấy sẽ xãy ra sự 
tranh cãi hay bài báng giữa các phe đối 
nghịch. Vì thế mà Đức Phật khuyên các vị 
Bồ Tát phải tránh các biên kiến nầy để 
đạt tới một trạng thái chứng ngộ vượt khỏi 
lối nhìn xác định cũng như phủ định về thế 
giới: All where there are none such in 
reality. (Owing these  propositions 
definitely held up as true, opposlte ones 
wIll surely rise and there will take place a 
wrangling or controversy between the 
opposing partiles. The Buddha advised 
Bodhisattvas to avoid these one-sided 


{O 


views | order to atan a state of 
enliphtenment beyond the 
positive as well as beyond the negative 
way of viewing the world. 

Theo Thiên Thai tông—According to the 
Tien-T”ai School: 

Thực trí: Trí huệ tuyệt đối của chư Phật và 
chư Bồ Tát—Absolute wisdom of Buddhas 
and Bodhisattvas. 

Quyển trí: Phương tiện trí Trí phương 
tiện tương đối và tạm thời —Relative or 
temporal wisdom. 


which Is 


(D) Theo Trí Độ Luận —According to the 


l) 


2) 


(Œ) 


]) 


2) 


Sastra on Prajna Paramita Sutra: 

Nhứt thiết trí: Trí hiểu rõ thực tánh của 
chư pháp—Wisdom of the all which 
understand everything clearly. 

Nhứt thiết chủng trí: Trí hiểu rõ sự tướng 
đặc biệt của chư pháp—Wisdom of all the 
particulars. 

Theo Pháp Tướng Tông —According to 
the Fa-Hsiang Sect: 

Căn bản trí: Vô phân biệt trí —Chánh thể 
trí Chân trí Thực trí Trí khế hợp 
chứng ngộ chân như—Buddha wisdom or 
Bodhisattva real wisdom—See Như Lý Trí 
1n Nhị Trí (A)-I. 

Hậu đắc trí: Hữu phân biệt trí Tục trí— 
Biến trí —Trí khởi lên sau trí căn bản, hữu 
hạn và liên hệ tới hiện tướng của thế giới 


thông tục—The wisdom In 1(s limiftation 
and relation to ordinary human affalrs— 
See Như Lượng Trí in Nhị Trí (A)-2. 


Nhị Trí Viên Mãn: Hai trí viên mãn của 
Đức Như Lai, cả hai đều viên mãn—Two 
kimds of Tathagata-wisdom which are both 
perfect and compIlete: 


b) 


2) 


Thực trí: Như Thực Trí —Chân Thực Trí— 
Trí chiếu tỏ sáng đạo lý chân thực, bình 
đẳng, không sai biệ—Absolutely perfect 
and complete wisdom. 

Quyền trí: Tục Trí Phương Tiện Trí —Trí 
có quan hệ tới phương tiện giáo và hiện 
tượng tương đối và sai biệt—Functionally 
relatively perfect complete 
wisdom. 


Or and 


Nhị Trì: 
)_ Hai phương cách hay giá trị của trì giới— 


]) 


2) 


The two modes or values of observing 
commandmenis: 

Chỉ trì: Tránh làm những việc ác— 
Prohibitive or restraining from evIl. 

Tác những điểu lành— 
Constructfive or constraining to goodness. 


tì: Làm 


(I) Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong 


Liên Tông Thập Tam Tổ, niệm Phật có Sự 
Trì và Lý Trì. Hành giả niệm Phật giữ mãi 
được sự trì và lý trì viên dung cho đến trọn 
đời, ắt sẽ hiện tiền chứng “Niệm Phật 
Tam Muội” và khi lâm chung sẽ được 
“Vãng Sanh về Kim Đài Thượng Phẩm 
nơi cõi Cực Lạc.”—According to Most 
Venerable Thích Thiển Tâm ¡in The 
Thirteen Patriarchs of Pureland Buddhism, 
Buddha Recitaton has two componenfs: 
Theory- 
Recifation. The application of harmonizIng 


Practice-Recitation and 
Theory and Practice. If cultivators are able 
to practice Buddha Recitation In this way 
and maintain it throughout their lives, then 
in the present life, they will attan the 
Buddha Recitaion Samadhi and upon 
death they will gain Rebirth to the Highest 
Level in the Ultmate Bliss World. 


1899 


1l) Sự Tri —Practice-Recitation: Tin có Phật 


A Di Đà ở phương Tây, và hiểu rõ cái lý 
tâm này làm Phật, tâm này là Phật, nên 
chỉ một bể chuyên cần niệm Phật như con 
nhớ mẹ, không lúc nào quên. Rồi từ đó 
chí thiết phát nguyện cầu được Vãng Sanh 
Cực Lạc. Sự trì có nghĩa là người niệm 
Phật ấy chỉ chuyên bể niệm Phật, chứ 
không cần phải biết kinh giáo đại thừa, 
tiểu thừa chi cả. Chỉ cần nghe lời thầy dạy 
rằng: “Ở phương Tây có thế giới Cực Lạc. 
Trong thế giới ấy có Đức Phật A Di Đà, 
Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế 
Chí, và chư Thanh Tịnh Đại Hải Chúng 
Bồ Tát.” Nếu chuyên tâm niệm “Nam Mô 
A Di Đà Phật” cho thật nhiều đến hết sức 
của mình, rồi kế đến niệm Quán Thế Âm, 
Đại Thế Chí, và Thanh Tịnh Đại Hải 
Chúng Bồ Tát. Rồi chí thiết phát nguyện 
cầu vãng sanh Cực Lạc mãi mãi suốt cuộc 
đời, cho đến giờ phút cuối cùng, trước khi 
lâm chung cũng vẫn nhớ niệm Phật không 
quên. Hành trì như thế gọi là Sự Trì, quyết 
định chắc chắn sẽ được vãng sanh Cực 
Lạc—Practice-Recitation means having 
fath that there 1s a Buddha named 
Amitabha in the West of this Saha World, 
the cultivators should be about the theory: 
mind can become Buddha, and mind 1s 
Buddha. In this way, they practice Buddha 
Recttaton dilipgently and vigorously like 
children missing their mother, without a 
moment of  discontinuity. Thereafter, 
sincerely vow and pray to gain rebirth in 
the Ulumate Bliss World. Practice- 
Reciftaton simply means people reciting 
Buddha”s name without knowing the sutra, 
the  doctrine, Mahayana, Hinayana 
teachinøgs, or anything else. ÏIt 1s only 
necessary for them to listen to the 
teaching of a Dharma Master that In the 
Western direction, there ¡is a world caled 
Ulumate Bliss; in that world there are 
Amitabha Buddha, Avalokitesvara, 


2) 


Mahasthamaprapta, and Great Ocean 
Assembly of Peaceful Bodhisattvas. To 
regularly and diligently practice Reciting 
Amitabha Buddha*s Name as many times 
as they possibly can, follow by reciting the 
three enlightened ones of Avalokitesvara, 
Mahasthamaprapta, and Great Ocean 
Assembly Bodhisattvas. 
Thereafter, sincerely and wholeheartedly 
vow and pray to gaim rebirth In the 
Pureland of Ulumate Bliss. After hearing 
the above teachinøs, practictioners should 
maintain and cultivate as they were 
taught, making vows to pray for rebirth in 
the Ulimate Bliss World for the 
remainder of their lives, to their last bath, 
and even after they have passed away, 
they continue tfo remember to recIfe 
Buddha”s name without forgetting. This 1s 
called Practice-Recitation. Cultivafors are 
guaranteed to gain rebirth in the Ultimate 
Bliss World. 

Lý Trì —Theory-Recitaton: Lý Trì là tin 
rằng Đức Phật A Di Đà ở phương Tây là 
tâm mình đã sẵn có đủ, là tâm mình tạo 


of  Peaceful 


ra. Từ đó đem câu “Hồng Danh” sẵn đủ 
mà tâm của mình tạo ra đó làm cảnh để 
buộc Tâm lại, khiến cho không lúc nào 
quên câu niệm Phật cả. Lý trì còn có 
nghĩa là người niệm Phật là người có học 
hỏi kinh điển, biết rõ các tông giáo, làu 
thông kinh kệ, và biết rõ rằng—Theory- 
Recitation 1s to have faith that Amitabha 
Buddha in the Western Direction 1s pre- 
existng and 1s an inherent nature within 
everyone because Buddha arises from 
withimn cultivators mind. Thereafter, the 
cultivafors the 
already complete within their minds to 
establish a condition to tame the mind and 
influence 1t to “Never ever forget to recIf© 
the Buddh'a name.” Theory-Recitation 
also means “the people reciing Buddha” 
are Individuals who learn and examine the 


uS€ “Viruous  Name” 


a) 


b) 


C) 


1900 


sutra teachinøs, clearly knowing different 
traditions, doctrines, and deepest and mostf 
profound dharma teachings, etc. Generally 
speaking, they 
knowledgeable, and understand clearly 
the Buddha°s Theoretical teachings such 


are well-versed 


aS: 
Tâm mình tạo ra đủ cả mười giới lục 
phàm tứ Thánh. Vì vậy cho nên họ biết 
rằng Phật A Di Đà và mười phương chư 
Phật đều do nơi tâm mình tạo ra cả. Cho 
đến cảnh thiên đường, địa ngục cũng đều 
do tâm của mình tạo ra hết — The mind 
creates all ten realms of the four Saints 
and the  six unenlightened. Amitabha 
Buddha and Buddhas ¡n the ten directions 
are manifested withn the mind. This 
extends to other external realities such as 
heaven, hell, or whatever, all are the 
manifestations within the mind. 

Câu hồng danh A Di Đà Phật là một câu 
niệm mà ở trong đó đã có sẵn đủ hết 
muôn vạn công đức do nguyện lực của 
Phật A Di Đà huân tập thành —The 
Virtuous name of Amitabha Buddha 1s a 
recitation that already encompasses all the 
mfinte virtues and meri(s accumulated 
throuph the vow-power of Amitabha 
Buddha. 

Dùng câu niệm Phật “Nam Mô A Di Đà 
Phật” đó làm sợi dây và một cảnh để buộc 
cái tâm viên ý mã của mình lại, không 
cho nó loạn động nữa, nên ít ra cũng định 
tâm được trong suốt thời gian niệm Phật, 
hoặc đôi ba phút của khóa lễ —Use the 
one reciaion of “Namo Amitabha 
Buddha” as a rope and a single condition 
to get hold of the monkey-mind and horse- 
thoughts, so 1t can no longer wander but 
remain undisturbed and quiescent. At 
minimum, this will allow the cultivator to 
have a meditative mind during the ritual or 
at least for several minutes of that time. 


đ_ Không lúc nào quên niệm cả—Never 
forgetting to maintain that recifation. 

e) Phát nguyện cầu vãng sanh—Vowing to 
gain rebirth. 

Nhị Tu: Hai cách tu tập—Two kinds of 

devofions or practICes: 

(A) 

I1) Chuyên tu : Sole or single-minded—Chief 
or sole duty. 

2) Tạp tu: Miscellaneous or varled—Aids 
thereto or adjunctfive observances. 

(B) 

I) Duyên tu: Duyên tu của Bồ Tát đời 
trước—Causative 
bodhisattva In former life. 

2) Chân tu: Trước nhờ duyên tu, sau khi sanh 
trong đời thì ftu—Actual 
manifestation here In this life. 

Nhị Túc: Hai chân trong hạnh Bồ Tát —The 

two feet in the Bodhisattva”s practices. 

1) Phước Túc: The foot of blessedness—See 
Phước Túc. 

2) Trí Túc: The foot of wisdom—See Trí 
Túc. 

** For more Information, please see Lục Độ 
Ba La Mật. 

Nhị Tùy Hành: Hai “Tùy Hành” cho hành 

giả—Two kinds of religious life: 

l) Tùy Tín Hành: The religious life which Is 
evolved from faith in the teaching of 
others—See Tùy Tín Hành. 

2) Tùy Pháp Hành: The religlous life which 
1S evolved from practicing the teaching of 
others—See Tùy Pháp Hành. 

Nhị Tử: Có hai loại chết —There are two 

kinds of death. 

1) Cái chết của thân thể: The death of the 
physical body. 

2) Cái chết của thân vi tế (thân mà vị Bồ Tát 
mang lấy): The death of the superphysical 
(he body which is assumed by a 
Bodhisattva). 

Nhị Tự: 


devotion of a 


rối chân 


1901 


(A) Hai chữ ám chỉ một vị Tăng vì tên gọi của 
một vị Tăng (Tỳ Khưu) gồm hai chữ— 
Double letter, implies a monk because a 
monk°s name consists of two characters 


(Bhikkhu). 

Œđ)Hai loại lời tựa —Two kinds of 
1ntroductory phrase: 

I1) Thông tự: Thông tự bắt đầu bằng câu “Tôi 


nghe như vầy.”—The ordinary opening 
phrase of a sutra, “Thus I have heard.” 
Biệt tự: Biệt tự nói về duyên khởi đặc thù 
của bản kinh—Specific opening referring 
to the circumstances in which the sutra 
was produced. 

Nhị Tự Văn Thù: Hai chữ Văn Thù —The 
two-character ManJusr1. 

Nhị Tướng: Hai tướng Chân Như—Two 
forms (characteristics) of the bhutatathata: 

(A) Theo Khởi Tín Luận —According to the 
Sraddhopada Sastra (Awakening of Faith): 
Tịnh trí tuớng: Pure wisdom, primary 
condition arises out of the Alaya Vijnana. 
Bất tư nghì dụng tướng: Do tịnh trí tướng 
mà hiện ra hết thấy mọi cảnh giới làm lợi 
ích chúng sanh——Inconceivable, beneficial 
functions and uses from the pure wisdom. 
Theo Khởi Tín Luận—According to the 
Sraddhopada Sastra: 

Đông tướng: Hai tướng nhiễm tịnh đồng 
giải là kiến giới tính tướng chân như—All 
things, pure or Iimpure, are fundamentally 
of the same universal (clay which is made 
1nfo tiles). 

Dị tướng: Lý chân như bình đẳng, hai 
tướng nhiễm tịnh tùy duyên hiển hiện 
kiến giới của mọi tướng sai biệt—All 
thngs are fundamentally of the same 
universal, but display particular qualities, 
as affected by pure or Impure causes. 
Theo Đại Trí Độ Luận —Sastra on Maha 
PraJna Paramita Suữa (Great Wisdom 
Sastra): 

Tổng tướng: Universal, as impermanence. 


2) 


l) 


2) 


(B) 


]) 


2) 


(C 


~ 


l) 


2) Biệt tướng: Particulars, for though all 
things the of 
permanence, they have particular qualitles 
(earth-solidity, heat of fire, etc). 


have universal  basis 


(D) 

l) Cộng Tướng: Totality—Generality—ln 
common. 

2) Tự Tướng: Individuality—Personal— 


Particular—Component parts. 
Nhị Ứng Thân: Hai ứng thân của một vị 
Phật—Two kinds of transformation-body of a 
Buddha: 
I) Thắng ứng thân: Thân Phật được thị hiện 
thành thân thù diệu được thấy nơi chư Bồ 
Tát—-HIs surpassing body as seen by 
Bodhisattvas. 
Liệt ứng thân: Thân Phật được thị hiện 
thành thân kém cỏi được thấy nơi phàm 
phu—H¡s Inferior human body as seen by 
ordinary people. 


Nhị Vãng: Trở lại lần nữa—Twice over. 


2) 


Nhị Viên: Hai loại viên giáo —Two perfect 
doctrines: 

(A) Theo trường phái Hoa 
According to the Hua-Yen Sect: 
Tiệm viên: Gradual perfection. 
Đốn viên: Immediate perfection. 

Theo trường phái Thiên Thai—According 
to the T”ien-T”a1 Sect: 

Kim Viên: Khai hiển viên hay Tuyệt Đãi 
viên—Là viên giáo chân thực, có thể độ 
tha một cách rộng rãi—The present really 
perfect with universal salvation. 

Tích Viên: Tương Đãi viên—Là viên giáo 
đối đãi với thời kỳ tiền Pháp Hoa với sự 
độ tha giới hạn—The 
comparatively speaking perfect doctrine 
of the pre-Lotus teaching with limited 
salvation. 

Cũng theo trường phái Thiên Thai—Also 
according to the T”1en-T”a1 Sect: 

1) Bộ Viên: See Kim Viên. 

2) Giáo Viên: See Tích Viên. 

Nhị Vô Ký: Two neutrals. 


Nghiêm—— 





2) 


older or 


(C) 


1902 


1) Hữu phú vô ký: Có tánh ác mà chẳng thấy 
quả khổ——Indeterminates which cannot be 
noted as gøood or evIl. 

2) Vô phú vô ký: Vô ký pháp xa ha chướng 
ngại —lIndeterminates which get rid of 
hindrances. 

Nhị Vô Ngã: Dvayanairatmya (skt)—Hai loại 

vô ngã—ÏTWo categorles of non-egøo 

(anatman): 

l) Nhân vô ngã: Pudgala-nairatmya (skt)— 
NÑo permanent human ego or soul. 

2) Pháp vô ngã: Dharma-nairatmya (skt)— 


NÑo_ permanent  ¡ndividuality 1n OT 
independence of thingøs. 

#**% For more Information, please see Vô Ngã. 

Nhị Vô Thường: Hai loại vô thường—TWwo 


kinds of Iimpermanence: 


I1) Niệm niệm vô thường: Hết thảy mọi pháp 
hữu vi đều sinh diệt chứ chẳng dừng lại— 
Things in motion, manifestly transient. 

2) Tương tục vô thường: Pháp hữu vi tương 


tục và khi hết kỳ hạn sẽ bị hoại diệt (đời 
sống chấm dứt nơi sự chết giống như ngọn 
nến tắt hẳn ánh sáng)—Things that have 
the semblance of continuity, but are also 
transient (life ending 1n death Just like the 
candle in extinction). 
Nhị Vô Ngã Trí: Hai loại trí vô ngã tức là 
hai loại trí thừa nhận không có đại ngã hay 
linh hồn bất diệt—Two kinds of wisdom that 
recognize that there 1s no such ego, nor soul, 
nOT permanence. 


l) Nhân vô ngã trí: The wisdom that 
recognize there 1s no such eøo nor soul. 
2) Pháp vô ngã trí: The wisdom that 


recognize there Is no permanence in 
things. 
Nhị Vương: Tượng của hai vị hộ pháp đặt 
ngay cổng chùa, gọi là Kim Cang Thần hay 
Kim Cang Dạ Xoa, hay Dạ Xoa Thần—The 
sfatues of the two guardian spirits represented 
on the temple gates, called VaJrayaksa. 
Nhị Xuất: Hai cách xuất ly hay hai cách giải 
thoát —Two modes of escape from mortalIty: 


(A) 

I) Tự lực giáo: Tự tu hành giải thoát— 
Working out one”s own salvation. 

Tha lực giáo: Con đường ngắn dẫn tới cõi 
Tịnh Độ nhờ tha lực, bằng cách niệm hồng 
danh Phật A Di Đà ——Short way of the 
Pure Land through faith in or Invocation of 
another, I.e. Amitabha. 


2) 


(B) 

I) Thụ xuất: Giáo pháp chủ trương dựa vào 
tự lực (Thánh đạo môn)—The long way to 
work out one”s own salvation. 

2) Hoành xuất: Giáo pháp chủ trương dựa 


vào tha lực—The across or short way of 
the Pure Land sect—Faith In or Invocafion 
ofa Buddha name (Amitabha). 
Nhị Xứ Tam Hội: Hai nơi mà Đức Phật đã 
ba lần giảng kinh Pháp Hoa—The two places 
from which the Buddha ¡1s supposed to have 
preached the Lotus Sutra. 
(A) Nhị xứ—Two places: 
1) Đỉnh Linh Thứu: The Vulture Peak. 
2) Hư không: The Sky. 
(B) Tam hội—Three assembles: 
I1) Chúng hội đầu tiên— The first assembly: 
Tại đỉnh Linh Thứu nơi Phật giảng từ 
chương đầu đến giữa chương 1I—On the 
Vulture Peak where the Buddha preached 
from the first chapter to the middle of 
eleventh chapter. 
Chúng hội thứ nhì —The second assembly: 
Từ trên hư không Đức Phật giảng từ giữa 
chương II đến hết chương 22—From the 
Sky the Buddha preached from the middle 
of the eleventh chapter to the end of the 
twenty-second chapter. 
Chúng hội thứ ba—The third assembly: 
Đức Phật lại trở về đỉnh Linh Thứu để 
thuyết từ chương 23 đến hết kinh —Again 
the Buddha returned to the Vulture Peak 
to preach from the twenty-third chapter to 
the end of the Sutra. 
Nhị Y: Hai loại y của Tăng sĩ—Two kinds of 
clothing: 


2) 


3) 





1903 


I) Chế y: Tam y của chư Tăng và ngũ y của 
chư Ni do Phật định chế và bắt buộc phải 
mặc—The regulaton three robes for 
monks and five for nuns, which must be 
worn. 

2) Thính y: Là loại trường y không bắt buộc 
phải mặc Long robs and optional 
garments. 

Nhiễm: 

1) Nhiễm trùng: To infect. 

2) Nhiễm trược To contaminate—To 
pollute——To Infect. 

3) Nhuộm màu: To dye. 


Nhiễm Ái: Polluting desire. 
Nhiễm Cấu: 
(D Nghĩa của Nhiễm Cấu —The meanings of 
Contamination: 
Nhiễm Cấu: Nhiễm ô, nghĩa là không 
trong sạch—Soiled—Contaminated— 
Impured. 
Phiển não: 
afflicted. 
Phiểền não gây ra bởi chấp trước vào 
những ảo tưởng trong đời sống, hay vọng 
niệm chấp trước vào sự vật mà mình bám 
víu—Deluded, or afflicted by holding on 
to the illusory ideas and things of life. 
Phiển não gây nên bởi dục lạc cảm thọ 
bởi giác The 
confaminations of attachment 
pleasures of the senses. 
Phiển não gây nên bởi bám víu vào tà 
Klesa of 
attachment to false views. 
Phiền não gây nên bởi bám víu vào những 
thực hành khổ hạnh quá đáng: Klesa or 
confaminations of attachment to moral and 
aScetic practices. 
Phiển não gây nên bởi bám víu vào ngã 
chấp: Klesa of 
attachment to the belief In a self. 
(I) Lời Phật dạy về Nhiễm Ô trong Kinh Pháp 
Cú —The Buddha'ˆs teaching 
Contamination In the Dharmapada Sutra: 


l) 


2) klesa (skf—Deluded or 


a) 


b) 


quan: klesa or 


(to the 


c) 


kiến: OrF COnfaminations 


q) 


©) 


OF COnfaminations 


on 


e Làm dữ bởi ta mà nhiễm ô cũng bởi ta, 
làm lành bởi ta mà thanh tịnh cũng bởi ta. 
Tịnh hay bất tịnh đều bởi ta, chứ không ai 
có thể làm cho ai thanh tịnh được—By 
oneself the evil is done, by oneself one 1s 
defled or purified. Puriy or Impurity 
depend on oneself. No one can purIfy 
another. 

Nhiễm Duyên: Nidana (skt)——Nhiễm duyên 

là duyên sanh ra khổ quả do hoặc nghiệp. Như 

từ mặt nước chân như phẳng lặng, do nhiễm 
duyên “gió” nổi lên mà gây ra những cuộn 
sóng luân hồi sanh tử không ngừng nghỉ—Link 
of pollution, which connects 1llusion with the 
karmaic miseries of reincarnation. From the 

“water” of the bhutatathata, affected by the 

“waves” of this nidana-pollution, arise the 

Waves Of reincarnation. 

Nhiễm Độc: Infected with poison. 

Nhiễm Giới: Chỉ thế giới Ta Bà của vũ trụ, 

thế giới nhiễm đầy những phiền não, mê dục, 

nên chúng sanh trong thế giới đó phải chịu 
cảnh luân hồi tử—The sphere of 
pollution, 1.e. the inhabited part, or the Saha 
world, subJect 

Teincarnation. 

Nhiễm Khuể Sỉ: Còn gọi theo cách cũ là 

Dâm Nộ Sĩ, cách mới gọi là Tham Sân Sĩ, 

nghĩa là tham muốn, tức giận và ngu si (tất cả 


sanh 


Of ©VCTV UHIV€FS€, S tO 


phiển não đều do ba món độc hại nầy mà sinh 
ra) —Three poisons of sexual desire or lust, 
anger, stupidity or Ipnorance (heedlessness). 
Nhiễm Ô: See Nhiễm Cấu. 

Nhiễm Ô Ý: Tên của thức thứ bảy trong tám 
thức, hay Mạt Na thức, hay tâm nhiễm ô bởi 
cái “ngã ”—A name for the seventh vijnana, 
the mind of confamination, I.e. egoism, or 
wrong no(lon of the self—See Bát Thức (B) 
(7). 

Nhiễm Pháp: Pháp nhiễm ô, hay pháp tương 
ứng với vô minh, hay mọi hiện tượng trong tam 
giới đều do vô minh mà khởi lên—Polluting 


1904 


thngs, Le. all mode of 
contamination. 

Nhiễm Sắc Y: Áo nhuộm sắc thẩm, như áo 
cà sa của chư Tăng nguyên thủy Ấn Độ, 
nhuộm để phân biệt với người tại gia áo 
trắng—Dycd garments, ¡.e. the kasaya of the 
early Indian monks, dyed to distinguish them 
from the white garments of the laIty. 

Nhiễm Tâm: Tâm nhiễm trược bởi ái trước 
và dâm dục—A mind contaminated with 
desire or sexual pasion. 

Nhiễm Tập: Nhiễm trược do bởi những thói 
quen hay tập quán—Contaminated by bad 
habifs or customs. 

Nhiễm Thói Quen: To acquire a habit. 
Nhiễm Tịnh: Nhiễm và tịnh bao gồm những 
tư tưởng và tham dục Đất tịnh, cũng như tư 
tưởng và phương cách cứu độ và thanh tịnh— 
Impurity and purity; the thoughts and things of 
desire are impure, the thoughts and methods of 
salvation are pure. 

Nhiễm Tịnh Bất Nhị Môn: Nhiễm tịnh như 
sự thật toàn diện, chứ không phải là những ý 
tưởng rời rạc—lmpurify and purity as aspects 
of the total reality and not fundamenfally ideas 
apart. 

Nhiễm Tịnh Chân Như: Chân như gồm hai 
thứ nhiễm trược chân như và thanh tịnh chân 
như—The bhutatathata as contaminated in 
phenomena and as pure being—See Nhị Chân 
Như Œ). 

Nhiễm Trước: Nhiễm trước có nghĩa là lòng 
ái dục ngầm nhiễm bám víu vào ngoại vật 
không sao lìa bỏ được —Pollution-bond; a 
heart polluted by the things to which 1t cleaves. 


phenomena; 


Nhiễm Ý: The mind of contamination (ego or 
wrong notion of se]f). 

Nhiệm: To endure——To bear. 

Nhiệm Vụ: Duty——Responsibility. 

Nhiệm Ý: Optional. 

Nhiên: 

I1) Tự Nhiên: Natural. 








2) Đốt Cháy: To set fire—To light—To 

burn—Simmer. 

3) Lửa: Fire—Flame. 

4) Tuy Nhiên: However—But. 

Nhiên Đăng: See Đăng (2). 

Nhiên Đăng Cổ Phật: See Dipankara 

Buddha in Sanskrit/Pali-Vietnamese Section. 

Nhiên Đăng Phật: See Dipankara Buddha in 

Sanskri/Pali-Vietnamese Section. 

Nhiên Hậu: Afterward—Later. 

Nhiếp: Thâu góp—Bao trùm——To collect—To 

gather together——To combine——To Include. 

Nhiếp Chúng Sanh Giới: Tiếp Sanh Giới— 

Nhiêu ích hữu tình giới, một trong tam tu tịnh 

giới, là giới pháp để nhiếp thụ và làm lợi ích 

cho hết thảy chúng sanh—The commands 

which include or confer blessing on all the 

living, one of the three cultivatlons of pure 

Drecepts. 

** For more Information, please see Tam Tu 

Tịnh GIới. 

Nhiếp Đại Thừa Luận: Mahayana- 

Samparigraha-Sastra (sk) Nhiếp Đại Thừa 

Luận do Bồ Tát Vô Trước soạn, gồm ba bản 

dịch (Phật Đà Phiến Đa thời hậu Ngụy, Chân 

Đế thời Trần, Huyền Trang đời Đường)—A 

collection of Mahayana sastras, ascribed to 

Asanøa, of which three translations were made 

1nto China. 

Nhiếp Hồn: To raise a spirit. 

Nhiếp Luận: The collected sastras. 

Nhiếp Luận Tông: Samparigraha (skt)—The 

school of the collected sastras, doctrine of the 

Mere Ideation—-Theo Giáo Sư lJunjro 

Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật 

Giáo, Nhiếp Luận Tông là tiền thân của Pháp 

Tướng Tông —According to Prof. Junjiro 

Takakusu in The Essentals of Buddhist 

Phiosophy, the Shê-Lun (Samparigraha) 

School was the foreunner of the Fa-Hslang 

(Dharma-laksana) School. 

(A) Khi khảo cứu về Nhiếp Luận Tông, trước 
hết chúng ta nên biết về nội dung của bộ 








l) 


1905 


Nhiếp Đại Thừa Luận do ngài Vô Trước 
viết vào thế kỷ thứ năm. Bộ luận nây, 
cùng với bản chú giải của ngài Thế Thân, 
là bộ luận đầu tiên và hàm súc nhất trong 
công cuộc phát biểu học thuyết của Duy 
Thức và là sách cương yếu đại biểu của 
Duy Thức Tông sau nầy. Luận đặt trọng 
tâm nơi mười đặc điểm của Phật Giáo Đại 
Thừa. Sau nầy được dịch ra Hán văn bởi 
các ngài Phật Thủ vào năm 531, Chân Đế 
vào năm 563, và Huyền Trang vào 
khoảng những năm 648-649. Trong các 
bản dịch nầy thì bản dịch thứ hai của ngài 
Chân Đế được lấy làm căn bản cho Nhiếp 
Luận tông ở Trung Hoa-—ln studying the 
Samparigraha School, we should know 
first the contents of the text, Acceptance 
of£ the Great Vehicle (Mahayana 
Saparipraha), was writen by Asanga In 
the fifh century. This text, with the 
commentary on 1t by Vasubandhu, 1s the 
first and the foremost comprehensive work 
which forh the representative 
compendium of the Idealistic School. The 
text dwells chiefly on the ten special 
characteristics of Mahayana. Later this 
sastra was translated Into Chinese by the 
following monks: in 531 by Buddhasanta, 
in 563 by Paramartha, and again by 
Hsuan-Tsang durinng 648-649. Of these, 
the second translation of Paramartha, laid 
the foundation of the Shê-Lun School in 
China. 

A Lại Da Thức: Alaya-vijinana (skÙ— 
Thức mà từ đó các pháp khởi lên. Theo 
Nhiếp Luận Tông, khi vạn vật phản chiếu 
trong tâm trí ta, thì thế lực phân biệt hay 
tưởng tượng của tâm ta sẽ sẵn sàng hoạt 
động ngay. Đây gọi là thức (vijnana). 
Chính vì thức kết hợp với tất cả yếu tố 
phản chiếu, tàng chứa chúng, nên được 
gọi là A Lại Da thức hay tạng thức. Tạng 
thức chính nó là sự hiện hữu của tập hợp 
nhân quả và những tâm sở thanh tịnh hoặc 


Sefs 


2) 


3) 


4) 


nhiễm ô, được tập hợp hay lẫn lộn với 
chúng theo tương quan nhân quả. Khi tạng 
thức bắt đầu hoạt động và bước xuống thế 
giới thường nhật nầy, thì chúng ta có hiện 
hữu đa dạng vốn chỉ là thế giới tưởng 
tượng. Tạng thức vốn là chủng tử thức, là 
trung tâm ý thức; và thế giới do thức biểu 
hiện là môi trường của nó. Chỉ có ở nơi sự 
giác ngộ viên mãn của Phật, thức thanh 
tịnh mới bừng chiếu lên được—The store- 
consciousness, from which all elements 
According to the 
Samparigraha School, when all things are 
reflected on our mind, our discriminating 
Or imaginating power is already at work. 
Thịs 1s called our consciousness (VIJnana). 
Since the consciousness co-ordinating all 
reflected elements stores them, it ¡s called 
the store-consciousness or Ideation-sfore. 


are manifested. 


The Ideation-store 1tself is an existence of 
causal combination, and 1n 1t the pure and 
tainted elements are causally combined or 
interminpled. When the 
begins to move and descend to the 
everyday world, then we have the 
manfold existence that Is only an 
Imagined world. The ideation-store, which 
1s the seed-consciousness, 1s the conscious 
center and the world manifested by 
1deation 1s 1ts environment. Ít 1s only from 
the Buddha's Perfect Enlightenment that 
pure Ideation flashed out—See A Lại Da 
Thức. 

Học thuyết về Duy Thức, tất cả các pháp 
không có tương hệ tánh, phân biệt tánh, 
cũng không có cả chân thực tánh—The 
theory of mere Ideation, all elements have 
either the nature or interdependence, or 
that of Imagination, or that of real truth. 

Sự đắc ngộ trí tuệ Duy Thức: The 
affainment of the 1nsipht of mere 1deation. 
Lục Độ Ba La Mật: Paramita (skt—The 
SIX perfectlons—See Lục Độ Ba La Mật. 


1deafion-store 


5) 


6) 
7) 
8) 


9) 


10) 


(B) 


]) 
1) 
¡) 
nh) 
iv) 
v) 
2) 


) 


1906 


Thập Địa Bồ Tát: Bhumi (skt)—The ten 
sfages of the holy personages—See Thập 
Địa. 
GIới: 


Sia (skUÙ—Moral precepts—See 
GIới. 
Định: Samadhi (skt—Meditation—See 
Thiển Định. 


Tuệ: Prajna (skt—Perfect wisdom—See 
Tuệ. 

Vô Phân Biệt Trí: The higher knowledge 
without discrimination—See Vô Phân Biệt 
Tâm (B) (1). 

Tam Thân Phật: The threefold body of the 
Buddha—See Tam Thân Phật. 

Nhiếp Luận Tông quan niệm A Lại Da 
Thức lúc đã trở nên thanh tịnh và không 
còn ô nhiễm nữa là Chân Như. Nó được 
coi như là thức thứ chín. Theo đó các quan 
năng của thức được tông phái nầy, do ngài 
Chân Đế sáng lập gỗổm—The 
Samparigraha School regards the Alaya- 
store that has become pure and taintless as 
Thusness (Tathata) and gives 1t a special 
name Amala-vijnana (Taintless 
Consciousness). ÏIt is designated as the 
Ninh Conscilousness. Accordinply the 
ConscIous organs recognized In this school 
founded by Paramartha are as follows: 


Tin ngũ thức The frst five 
COnSciousness: 


Nhãn Thức: Visual Consciousness—See 
Nhãn Thức. 

Nhĩ Thức: Auditory Consclousness—See 
Nhĩ Thức. 

Tỷ Thức: Odor Consciousness—See Tỷ 
Thức. 

Thiệt Thức: Taste Consciousness—See 
Thiệt Thức. 

Thân Thức: Touch Consclousness—See 
Thân Thức. 

Bốn thức trung tâm—The four central 
COnSC1IOUSn€SS: 

Ý Thức: Sense-center Consciousness— 
See Ý Thức. 


1) Mạt Na Thức: Thought-center 
Consciousness—See Mạt Na Thức. 

1) A Lại Da Thức: Ideation-store 
Consciousness—See A Lại Da Thức. 

iv) Vô Cấu Thức: Taintless Consciousness— 
See Vô Cấu Thức. 

Nhiếp Ma Đăng: Kasyapa Matanga (skU)— 

Theo truyền thống hoằng hóa, đây là vị Tăng 

Ấn Độ đầu tiên cùng với Gobharana đến 

Trung quốc. Tại đây họ đã cùng dịch bộ kinh 

Tứ Thập Nhị Chương vào khoảng năm 67 sau 

Tây Lịch According to tradiion the fñrst 

official Indian monk, along with Gobharana, to 

arrive in China around 67 A.D. They translated 

the Sutra of the Forty-Two Sections. 

Nhiếp Niệm Sơn Lâm: Tự viện hay sơn lâm 

nơi giúp chúng ta tập trung tư tưởng dễ dàng— 

A Monasery or the hil-grove for 

concentrating the thoughts easily. 

Nhiếp Tâm: Thu nhiếp ái tâm tán loạn lại 

làm một (Phật dạy trong Kinh Di Giáo: 

“Thường nên thu nhiếp cái tâm ở tâm.”)—To 

collect the mind—Tlo concentrae the 

aftention—Powers of mind-confrol. 

Nhiếp Thọ: Chỉ việc Phật dùng tuệ tâm mà 

nhiếp thủ chúng sanh—To receive—The 

Buddha used Buddha mind to gather up all 

senfient beings. 

Nhiếp Thủ: See Nhiếp Thọ. 

Nhiếp Ý Âm Nhạc: Nhạc giúp tâm lắng 

đọng hay giúp tâm tập trung—Music that 

calms the mind or helps concentrate. 

Nhiệt: Tapana (skt)——Nóng—Hot—Heat. 

Nhiệt Bệnh: Nóng sốt—Fever. 

Nhiệt Huyết: Enthusiastic—Zeal. 

Nhiệt Não: Bị nỗi cực khổ kịch liệt làm thân 

tâm nóng sốt phiền não—Perturbed— 

Fervished—Troubled—DIstressed. 

Nhiệt Tâm: See Nhiệt huyết. 

Nhiệt Thiết Địa Ngục: Địa ngục được làm 

bằng sắt nóng——The hell of red-hot iron. 





1907 


Nhiệt Thời Viêm: Dương Viêm—Cái nóng 
của mặt trời vào mùa nóng, trông xa ra đồng 
không mông quạnh thấy gió bụi ánh trong ánh 
nắng, sinh ra loại ảo ảnh “Dương Viêm” giống 
như có nước ngay trước mặt—Mirage. 

Nhiệt Tình: See Nhiệt huyết. 

Nhiều: 
Spare. 
Nhiều Hoạt: Biện tài—A fluent tongue— 
Loquacious. 

Nhiêu Ích: Làm cho phong phú—To enrich. 
Nhiều Vương Phật: Lokesvara (skt)—Thế 
Nhiêu Vương Phật—Thế Tự Tại Vương Phật. 
I) Vị Phật trị vì thế giới, vị Phật mà Đức 
Phật A Di Đà đã phát 48 lời nguyện—The 
lord or ruler of the world; to this Buddha 
that Amitabha announces his 48 vows. 

Tại các xứ Ấn Độ Chi Na (Việt Nam, 
Miên và Lào), người ta xem Nhiêu Vương 
Phật là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, có mặt 
và thân hình người nam, thường thấy ở 
vùng Angkor: In Indo-China, Lokesvara 
refers to Avalokitesvara, whose Image or 
face, in masculine form, frequently seen at 
Angkor. 

Nhiều: Many—Much—Abundant— 
Numerous. 

Nhiều Của: Wealthy—Rich. 

Nhiều Lắm: Very much. 

Nhiều Lần: Several times. 

Nhiễu: 


Phong phú —Abundant—Surplus-- 








2) 








l) Đi vòng quanh: To go round—To wind 
round—To revolve around—To 
encompass. 

2) Đi vòng quanh để tỏ lòng tôn kính: To pay 
respect by walking around the obJect of 
regard. 

3) Phiển nhiễu: Làm phiền —To harass—To 
annoy. 


Nhiễu Loạn: To make trouble—To disturb. 
Nhiễu Nhương: Trouble. 
Nhiễu Phật: 


I1) Đi vòng quanh Đức Phật ba vòng về phía 
phải (phép của người Tây Trúc đi vòng 
quanh vị trưởng lão để tỏ lòng tôn kính)— 
To go three times around the Buddha to 
his ripght in worshIp. 

Đi vòng quanh tượng Phật hay tháp để tỏ 
lòng tôn kính: To circumumbulate an 
Image of the Buddha, or a pagoda. 


2) 


Nhín: To save——To economize. 

Nhìn: To look at. 

Nhìn Chòng Chọc: To gaze—To look 
steadily——TOo stare at. 

Nhìn Đăm Đăm: To glaze at. 

Nhìn Lên: To look slyly. 

Nhìn Lên: To look up. 

Nhìn Nhận: To acknowledge——To recognize. 


Nhìn Như Thị: To see things as they really 
are. 


Nhìn Qua: To look over. 

Nhìn Quanh: To look around. 

Nhìn Sâu Vào Tâm Mình: To look deep in 
our mind. 

Nhìn Sững: To look fixedly. 

Nhìn Trừng Trừng: To stare at someone. 
Nhìn Xuống: To look down. 

Nhị Thiền Thiên: The second region, equal 
to a small chiliocosmos (tiểu thiên giới). 

Nhịn Ăn: To fas—To go without food. 

Nhịn Đắng Nuốt Cay: To digest insult (to 
swallow bitter and hot). 

Nhịn Khát: To abstain from drink. 

Nhịn Nhục: To digest an insult. 

Nhịp Nhàng: Rhythmically. 

Nhíu: 

l1) Wrinkled (nhăn nhíu). 

2) To frown (nhíu mày). 

Nho: Học giả Khổng Giáo —A scholar— 
Confucian scholar. 

Nho Đồng Bồ Tát: Manavaka (skt). 

I) Nho Đồng Bồ Tát hay Khổng Tử được 
Phật gửi đi từ Ấn Độ để giáo hóa Trung 








1908 


quốc—Learned-youth Bodhisatva, ¡.e. 


Confucius, he having been sent from India 
by the Buddha to Instruct China. 

Tiền thân Phật Thích Ca: A name of 
Sakyamuni in a previous existence. 

Nho Giáo: Confucianism. 

Nho Hạnh: Scholar behavior. 
Nho Nhã: Elegant—Cultured. 
Nhỏ: Small—Little. 

Nhỏ Hẹp: Narrow—Strait. 

Nhỏ Mọn: Litle—=Mean—Small 
Nhồ Nhặt: Petty. 

Nhỏ Nhẹ: Mild—gentle—Soft. 
Nhỏ Nhen: Mean. 

Nhòa: To fade away-——To blur. 
Nhoai: To rise above (the water or mud). 
Nhoài: Exhausted—Very tired. 

Nhọc Nhằn: Tired—Fatigued. 

Nhoễn Miệng Cười: To smile. 

Nhói: Shooting pain. 


2) 





Petty. 








Nhóm: 
l1) To gather—To group——To collect. 
2) Group of people. 


Nhóm Họp: To meet—To assemble—To 
gather. 

Nhóm Lại: To bring together. 

Nhóm Dậy: To start up. 

Nhón Chân: To stand on tip toes. 

Nhón Gót: To walk on tip toe. 

Nhọn: Pointed—Sharp—Acute. 

Nhọn Höắt: Very pointed. 

Nhót: To jump about. 

Nhớ: To recollect—To remember. 

Nhớ Chừng: To remember vaguely. 

Nhớ Lâm: To remember wrongly. 

Nhớ Lâu: To have a good memory. 

Nhớ Mang Máng: To remember vaguely. 
Nhờ: 

I1) Owing to—Thanks to. 

2) To be dependent on (sống nhờ vào). 








Nhờ Có: Owing to—Thanks to. 

Nhờ Dịp: To take an opportunity. 

Nhơn Chính Nhơn Phụ: Hạt mà cây mọc 
lên được coi như nhân chính, trong khi những 
yếu tố như sức lao động, phẩm chất của đất, 
độ ẩm của đất, vân vân là những nguyên nhân 
phụ—Primary and secondary causes—Main 
causes and subsidiary causes—The seed out of 
which the plant ørows 1s an 1llustration of the 
main cause, whereas other elements like labor, 
the quality of soil, humidity and so on, are 
considered as subsidiary causes or condifions. 
Nhơn Dũng Bảo Ninh Thiền Sư: Thiển sư 
Nhơn Dũng Bảo Ninh quê ở Tứ Minh. Từ nhỏ 
sư đã có một phong thái đỉnh đạt thông minh 
khác thường. Sư thông đạt Thiên Thai giáo. 
Sau sư đến tham vấn với Thiển sư Tuyết Đậu 
thuộc phái Vân Môn. Sư Tuyết Đậu nhận ra 
khả năng tuyệt diệu của sư và thầm biết về 
sau nầy sư sẽ gánh vác đại pháp, bèn nói cợt 
bằng cách ban cho sư danh hiệu “Tọa Chủ Anh 
Tường.” Sư bỏ núi Tuyết Đậu mà thệ rằng: 
“Tôi đời nầy hoằng hóa nếu không tìm được 
một minh sư giỏi hơn Tuyết Đậu, thể chẳng trở 
về quê.” Sau đó sư đến ra mắt Thiển Sư 
Dương Kỳ. Người ta nói rằng Dương Kỳ nói 
chưa dứt một câu thì sư đã “đốn sáng tâm ấn.” 
Sau khi Dương Kỳ thị tịch, sư cùng Thủ Đoan 
hành hiệp. Cuối cùng sư trụ lại và dạy pháp tại 
Bảo Ninh cho đến khi thị tịch—Zen master 
Ren-Yong-Bao-Ning was from Si-Ming. As a 
remarkably 
dipgnified appearance as well as extraordinary 
Iintelligence. He excelled at the study of T”ien- 
Tai Buddhism. Later he studied under the 
great Yun-Men lineage teacher Xue-Tou. 
Xue-Tou the young man”s 
wonderful potential as a vessel for the 
Dharma, but offended Bao-Ning by addressing 
hìm with a tile “Academic Schoolmaster.” 
Bao-Ning lef( Xue-Tou's mountain with the 
vow, “I will continue ïn this life to travel on a 
pilgrimage to study Zen, and 1f I don”t find a 
teacher who surpasses Xue-Tou, IÏ vow to 


young man he possessed a 


recognized 


1909 


never refurn home.” Later he came to see Zen 
master Yang-XI. lt 1s said that at their first 
meeting, Yang-Xi did not complete even a *e 
sinple sentence before Bao-Ning attained the 
“Mid-seal of illuminated awakening” 
(complete enlightenment). Eventually he 
settled and taught at the Bao-Ning Temple. 
se. Một hôm sư thượng đường thuyết pháp: 
“Sơn Tăng hơn hai mươi năm quảy đãy 
mang bát vân du tứ hải, đã tham vấn thiện 
tri thức hơn mười vị, nhà mình trọn không 
có chỗ thấy; giống như đá cứng vô tri vô 
giác, tham vấn cũng không có chỗ hay để 
lợi ích cho nhau, từ đây một đời chỉ làm 
người không hiểu chi cả, thật tự đáng 
thương. Bỗng bị gió nghiệp thổi đến phủ 
Giang Ninh, vô cớ bị người xô đến đầu 
đường chữ thập, trụ cái viện rách, làm chủ 
nhơn cơm cháo tiếp đãi kẻ Nam người 
Bắc, việc bất đắc đĩ, tùy thời có muối có 
giấm đủ cháo đủ cơm, mặc tình qua ngày. 
Nếu là Phật pháp, chẳng từng mộng 
thấy.” —One day Bao-Ning entered the 
hall to address the monks, saying: “For 
more than twenty years I carrled a pack 
and bowl, traveling everywhere within the 
four seas, studying with more than ten 
different Zen good advisors. But I never 
caught a glimpse of my own house, and ] 
was just like a senseless stone. All the se 
worthies I practiced with couldn”t provide 
me a single positive benefit. During that 
entire tine I didnt learn a thing. But 
fortunately, my pitiable life was suddenly 
blown by the karmic winds into ]iang- 
Ñing, where, jostled by the crowd, Ï was 
pushed into an old run-down temple on a 
busy Intersection. There, Ï Just served as a 
porridge vendor, receiving and helping 
everyone who came along. My dutles 


deam, that Iˆ would realze the 
Buddhadharma In this way." 
Một hôm khác, vị Tăng đến hỏi sư: “Thế 
nào là Phật?” Sư đáp: “Gần lửa trước 
phỏng.” Vị Tăng hỏi: “Thế nào là đạo?” 
Sư đáp: “Trong bùn có gai.” Vị Tăng hỏi: 
“Thế nào là người trong đạo?” Sư đáp: 
“Rất ky đạp đến.” Vị Tăng hỏi tiếp: “Cổ 
nhân nói gió lạnh thổi lá rụng, vẫn vui cố 
nhân về, chưa biết ai là cố nhân?” Sư đáp: 
“Hòa Thượng Dương Kỳ viên tịch đã lâu.” 
Vị Tăng hỏi: “Chính hiện nay lại có người 
nào là tri âm?” Sư đáp: “Ông mù trong 
thôn thầm gật đầu.”—Another day a monk 
asked Bao-Ning: “What is Buddha?” Bao- 
NÑing said: “Add wood to the fire.” The 
monk asked: “What is the way?” Bao- 
Ñing said: “There are thorns in the mud.” 
The monk asked: “Who are people of the 
Way?” Bao-Ning said: “Those that hate 
walking there.” The monk asked: “An old 
worthy said “Thouph the cold wind withers 
the leaves, It is stll a Jjoy when an ancient 
returns." Who ¡is an ancienf?” Bao-Ning 
said: “Master Yang-XI is long gone.” The 
monk said: “Right here and now, 1s there 
someone who can comprehend this?” Bao- 
NÑing said: “The eyeless old villaper 
secretly taps his head.” 
Hôm khác sư thượng đường nói kệ: 
“Gió thu mát, 

Vận tùng hay, 

Khách chưa về, 

Nhớ cố hương.” 
Another day Zen master Bao-Ning entered 
the halÏ to recIt© a verse: 
“A cold autumn wind, 

The wind drones In the pines, 

The wayward traveler, 

Thinks of his home.” 


never let up. There was sufficient saltand_ Nhơn Duyên: Causal connections. 
vinegar and there was enough gruel and Nhơn Đạo: Cảnh người —Manushya (skt)— 


rice. Ï passed some time ¡n this fashion. Ï Niaạnussa (p) 


previously never Imagined, even 1m a 





The human realm—Những 


chúng sanh có tâm trí đã nâng cao hay phát 


1910 


triển, biết phân biệt đâu là hợp và không hợp 
với luân lý đạo đức hơn những chúng sanh 
khác. Cảnh giới trong đó hạnh phúc và khổ 
đau lẫn lộn. Chư vị Bồ Tát thường chọn tái 
sanh vào cảnh nầy vì ở đây có nhiều hoàn 
cảnh thuận lợi để hành những pháp cần thiết 
nhằm thành tựu quả vị Phật. Kiếp sống cuối 
cùng của các vị Bồ Tát thường ở cảnh người— 
Living beiIngs In this realm have sharp or 
developed minds, capable of weighty moral 
and immoral action than any other living 
beings. The human realm is a mixture of both 
pamn and pleasure, sufering and hapiness. 
Bodhisattvas always choose this realm as theIr 
last exIstence because 1t offers opportunity for 
aftainng Buddhahood. 
Nhơn Phi Nhơn: Loài quỷ hình người mà 
không phải là người, có những bộ phận của 
loài thú —Non-human Angels—Having the 
appearance of humans but possess parts of 
animals. 
Nhơn Quả: Mọi hành động làm nhân sẽ có 
một kết quả hay hậu quả. Cũng như vậy, kết 
quả hay hậu quả đều có nhân của nó. Luật 
nhân quả là khái niệm căn bản trong đạo Phật, 
nó chi phối tất cả mọi trường hợp. Người Phật 
tử tin luật nhân quả chứ không không phải 
thưởng phạt —Cause and effect—Every action 
which 1s a cause wIll have a result or an effect. 
Likewise, every resultant action has 1s cause. 
The law of cause and effect 1s a fundamental 
concept Buddhism governing all 
situatons—Buddhists believe In a Just rational 
of karma that operates automatically and 
speak In terms of cause and effect Instead of 
rewards and punishments—There are two 
kinds: 
I) Nhơn quả thế gian: Cause and effect in 
the present life: 
a. Cause: Nhơn-Tập đế— The cause of 
good or evil deeds. 
b. Effect: Quả—Khổ đế—The effect of good 
or bad deeds. 


within 


2) Nhơn quả xuất thế gian: cause and effect 
1n the future lIfe: 

a. Cause: Nhơn—Đạo đế— The Eighfold 
Noble Path. 

b. Efec: Quả_—- Diệt đế—Extinction of 
passion or mortality in the future. 

Nhơn Quả Đồng Thời: Nhân là quả, quả là 

nhân. Nhân có quả như là nhân của chính nó, 

gieo hạt cho quả, rồi quả lại cho hạt—Cause ¡s 

resulf, result 1s cause—Simultaneity of cause 

and effect The cause has result as 1s cause, 

while the result has the cause as 1s result. Ít 1s 

like planting seeds; the seeds produce fruit, the 

fruit produces seeds. 

Nhớn Nhác: Stupefied—Panic-stricken. 

Nhớp Nhúa: Filhy. 

Nhổ Tận Gốc: To uproot. 

Nhổ Tận Gốc Tham Ái: To uproot love and 

desire—Muốn đạt đến nhất tâm cũng như quả 

vị Phật, chúng ta phải nhổ tận gốc những lo âu 

và tham ái —To achieve one-pointedness of 

mind and attain Buddhahood, one must discard 

worry and uproot 

desires. 

Nhổm Dậy: To stand up. 

Nhốn Nháo: Disorder—Noisy——Riotous. 


(eliminate) all love and 


Nhốt: To shut up To conñne—To 
1ncacerate. 
Nhột: To be tickled. 








Nhu: 

1) Dễ uốn nắn: Pliant—Pliable. 

2) Mềm —Soft. 

3) Nhường nhịn: Yielding. 

Nhu Cương: Soft and hard. 

Nhu Đạo: 

I)_ Giáo thuyết ôn như: Moderate doctrine. 

2) Võ Nhu Đạo: Judo. 

Nhu Hòa:  Soft Moderate—Gentle— 
Forebearing——Tolerant—Gentleness. 

Nhu Hòa Nhẫn Nhục: Peace and 
Tolerance—Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật 
dạy: “Lấy sự nhu hòa nhẫn nhục làm áo giáp, 


1911 


thì loại áo giáp ấy chắc chắn là cứng chắc hơn 
tất cả mọi thứ áo giáp khác trên đời, bởi vì nó 
bảo hộ cho thân tâm ta khỏi bị các thứ giặc 
sân hận và phiển não gây nên tổn hại.”—In 
the Dharmapada Sutra, the Buddha taught: “If 
we use peace and tolerance as our armor, then 
this armor 1s stronger and more durable than 
the most precIous armors In this world because 
1í profecfs our minds and bodies from being 
harmed by the cenemies of hated and 
afflictions.” 
Nhu Mì: Modes¿—Humble—Sweet—Gentle. 
Nhu Nhuyễn: Tâm nhu hòa và tùy thuận đối 
với đạo—A mild and pliable heart, responsIve 
to truth. 
Nhu Nhuyễn Ngữ: Lời nói mềm dẻo dịu 
dàng, hợp với tình người —Gentle, persuasive 
words. 
Nhu Thuận Nhẫn: Anulomikikshanti (skt)— 
Nhu thuận nhẫn nhục với đạo, hay tâm nhu trí 
thuận, không sai trái với lý thực tướng, mà an 
trụ với địa vị của mình — The patience of 
meekness, I.e. in meekness to accord with the 
truth. 
Nhu Yếu: Necessary. 
Nhũ: Sữa—MIIk. 
Nhũ Hương: Kunduruka (sk)—Cây có nhựa 
trắng như sữa và có mùi thơm—Boswellia 
thurifera, both the fragrant plant and Its resin. 
Nhũ Kinh: Tông Thiên Thai xem Kinh Hoa 
Nghiêm như là “nhũ vị” từ đó sanh ra các phó 
khác ——T”1en-T°aI compares the 
Avatamsaka sutra to milk, from which come all 
1{s other productfs. 
**For more Information, please see Ngũ Thời 
Giáo, and Ngũ VỊ. 
Nhũ Mộc: Thứ cây dùng trong lễ hỏa tế (theo 
Đại Nhật Kinh Sớ thì củi dâu hay tang cốc 
được dùng trong lễ hỏa tế)—Resinous wood 
for homa or fire sacrifice. 
Nhũ Thủy Nhãn: Mắt có thể phân biệt được 
sữa với nước, như con ngỗng chỉ uống sữa chứ 
không uống nước trong cùng một chậu. Người 


2 
sản 


học Phật cần phải có pháp nhãn phân biệt 
chính tà —The eye able to distinguish milk 
from wafter; as the øoose drinks the milk and 
reJects the water, 
distinguish orthodox from heterodox teaching. 
Nhũ Vị: Vị sữa tươi, được ví với thời kỳ đầu 
Phật giảng kinh Hoa Nghiêm (trong năm thời 
thuyết giáo được tông Thiên Thai nói đến)— 
The flavour of fresh milk, to which the 
Buddhaˆs teaching in the Hua-Yen Ching 1s 
compared (n five forms illustrates the T”ien- 
T” a1 five periods of the Buddha”s teaching) 


so the student should 


Nhuần: Leap year. 

Nhuận: 

I)_ Mầu mở—Fertilized—Enriched. 

2) Ướt: Moisten—Soak. 

3) Lợi Nhuận: Profit. 

Nhuận Nghiệp: Phiển não sinh khởi làm 
nhuận thấm thêm cái nghiệp đã gây tạo khiến 
nẩy sinh quả khổ-—-Fertilized karma, the 
oripinal karma fertilized by the passions and 
distresses of life. 

Nhuận Sinh: Phiển não khởi lên làm nhuận 
thêm cho nghiệp thọ sinh, đặc biệt là vào lúc 
chung luyến ái —The 
fertilizaton of the natural conditions which 
produce rebirth, especially those of the three 
kinds of attachment In the hour of death, there 
are three kinds of love: 


lâm có ba loại 


I) Tự Thế Ái: Luyến ái thân nầy—Love of 
body. 

2) Cảnh Giới Ái: Luyến ái nhà cửa ruộng 
vườn—Love of home and property. 

3) Đương Sinh Ái: luyến ái vể cuộc sống 


nầy: Love of life. 
Nhục: 
l1)  Nhục nhã: To be disgraced—Dishonored. 
2) Thịt: Mamsa (skt)—Flesh. 
3) See Vinh Nhục. 
Nhục Đăng: Khoét thân mình làm đèn để 
cúng dường Phật—To cremate oneself alive as 
a lamp or as Incense for Buddha. 
Nhục Hình: Corporal punishment. 


1912 


Nhục Hương: See Nhục Đăng. 

Nhục Mạ: To insult. 

Nhục Nhấn: Mamsacakshus (skt——Mắt thịt 
hay mắt của phàm phu, một trong ngũ nhãn— 
The physical eye or eye of flesh (human eye), 
one of the five kinds of eye. 

** For more Information, please see Ngũ Nhãn 
Nhục Phát: Usnisa (skt)——Một trong ba mươi 
hai tướng hảo của Phật, thịt nổi cao trên đỉnh 
đầu như búi tóc hình nón (bên Trung Quốc, 
người ta tạc tượng hay vẽ búi tóc thấp mà 
lớn)—One of the thirty-two marks (laksana) of 
a Buddha; originally a conical or flame-shaped 
tuft of hair on the crown of a Buddha, in later 
ages represented as a fleshly excrescence on 
the skull itself; Interpreted as a colfUre of 
flesh. In China 1t 1s low and large at the base, 
sometimes with tonsute on top of the 
protuberance. 

Nhục Sắc: Flesh-coloured (red). 

Nhục Tâm: Hrdaya (sk—Quả tim bằng 
thị —The physical heart. 

Nhục Thân: Nhục Thể—The physical body. 
Nhục Thân Bồ Tát: Sinh Thân Bồ Tát— 
Thân cha mẹ sanh ra mà tu hành đến ngôi vị 
Bồ Tát trong hiện đời —One who becomes a 
bodhisattva in the physical body, in the present 
life. 

Nhục Thực: Mamsa-bhaksana (skt)—Ăn 
thị —Meat-eating. 

Nhúng Tay Vào: To interfere—To take a 
hand In something. 
Nhuyễn: Mềm 
Supple. 

Nhuyễn Ngữ: Lời nói nhẹ nhàng êm ái phù 
hợp với tình người (theo kinh Niết Bàn, chư 
Phật thường nói lời nhuyễn ngữ; vì chúng sanh 
nên có khi phải nói lời thô ngữ. Thô ngữ và 
nhuyễn ngữ đều quy về đệ nhất nghĩa) —Soft 
or gentle words adapted to the feeling of 
men—See Thô Ngôn. 


mại—Soft—Y1elding— 








Nhuyễn Tặc: Danh lợi là tên giặc phá hoại 
công đức của người tu đạo —Treacherous 
thieves, I.e. fame and gain, which injure the 
asprration of the relipgIous man. 

Như: Tatha (skt). 


I) Như thế đó: Tatha (sk—So—Thus— 
Like—As——In such manner. 

2) Được dùng với nghĩa “Tuyệt Đối” hay 
“Không”: It ¡is used In the sense of the 
“absolute” or “Sunya.” 

3) Thực Tướng không sai biệt của vạn hữu: 


The undifferentiated whole of things— 
The ultimate reality. 

Chư Phật chi Thực Tướng: Thực tướng 
của chư Phật —The reality of all Buddhas. 
Pháp Tánh: Chư Pháp chi Tánh hay tánh 
của vạn pháp: The nature of all thinøs. 
Chân Như: Bhutatathata (sk—The real 
so, or suchness, or reality, the altimate or 
the all. 

Như Ảnh: Như bóng hình— Like a shadow. 
Như Ảo: Mayopama (skt)—Maya-like—Sự 
vật ảo, có thể nhìn thấy như thực, nghe như 
thực, nhưng lại không thực—As an illusion or 
1llusory. 

Như Ảo Tam Muội: Mayopama-samadhi 
(skÙ—Loại tam muội cao nhất trong Kinh 


4) 


5) 


6) 


Lăng Già— The highest samadhi ¡in the 
Lankavatara Suta. 
Như Ao Tam Muội Thân: 


Mayopamasamadhikaya (skÐ—Cái thân được 
thể chứng trong Như Ảo Tam Muội—The body 
1n which the highest samadhi 1s realized. 

Như Bào: Như bong bóng—Like a bubble. 
Như Cũ: As before. 

Như Diệm: Giống như khói—Like smoke. 
Như Điển: Như điển chớp—Like lightning. 
Như Hiện: Thiền Sư Như Hiện—Zen Master 
Như Hiện (2-1765)—Một thiền sư Việt Nam, 
quê ở Hải Dương, đệ tử của ngài Chân 
Nguyên. Ngài xuất gia lúc 16 tuổi và tu tại 
chùa Long Động trên núi Yên Tử. Ngài là 
Pháp tử đời thứ 37 của Thiền phái Lâm Tế. 


1913 


Sau khi thầy thị tịch ngài đến Động Khê ở Hải 
Phòng và khai sơn ngôi chùa Nguyệt Quang. 
Ngài được vua Lê Hy Tông ban chức Tăng 
Cang, và ban đạo hiệu là Thuần Giác Hòa 
Thượng. Theo Thiển Sư Việt Nam của Hòa 
Thượng Thích Thanh Từ, năm 1748, Thiền sư 
Như Hiện được vua Lê Hiến Tông ban chức 
Tăng Cang, và năm 1757, được sắc phong là 
Tăng Thống Thuần Giác Hòa Thượng. Ngài thị 
tịch năm 1765——A Vietnamese monk from Hải 
Dương, a discple of Zen Master Chân 
Nguyên. He left home at the age of l6 and 
became a monk at Long Động Temple on 
Mount Yên Tử. He was the Dharma heïr of the 
thirty-seventh generation of the Linn-Chih Zen 

Sect. After his master passed away, he went fo 

Động Khê, Hải Phòng and founded Nguyệt 

Quang Temple. According to the Vietnamese 

Zen Masters, written by Most Venerable Thích 

Từ, Zen Master Như Hiện was appointed as 

the Chief Monk ¡in 1748, and given the 

religious name Great Master Thuần Giác by 

King Lê Hiến Tông ¡in 1757. He passed away 

1n 1765. 

Như Hóa: Như được biến hóa ra, không có 

bản tính—As ïf transformed. 

Như Huyễn: Mayopama (skt)—See Như Ảo. 

Như Hưởng: Như âm vang—Like an echo. 

Như Khứ Như Lai: Tathagata (sk0). 

l) Như Khứ: Tatha-gata (skÙ——“so-gone.” 

2) Như Lai: Tatha-agata (skÐ——“so-come.” 

Như Là: As ïf. 

Như Lai: Tathagata (skQ—The Thus-gone. 

(A) Nghĩa của Như Lai—The meanings of 
Tathagata: 

I) Nghĩa đen là như đến, hay như thế, chỉ 
trạng thái giác ngộ. Như Lai có thể được 
hiểu là “Giác ngộ như thế tôi đến” 
dùng chung cho tất cả các Phật hơn là 
riêng cho Phật Thích Ca Mâu Ni—It 
lterally means one “thus come,” the 
“thus” indicating the 
enlightened state. Therefore, Tathagata 


và 


or “thusness,” 


2) 


can be rendered as “Thus enlightened I 
come,” and would apply equally to all 
Buddhas other than SakyamunI. 

Người đã giác ngộ toàn hảo cao nhất 
(samyak-sambuddha). Đây là một trong 
mười danh hiệu của Phật mà Phật dùng 
khi xưng hô. Trong Phật giáo Đại thừa, 
Như Lai được dùng dưới hình thức hóa 
thân, làm trung gian giữa bản chất và hiện 
tượng. Như Lai còn đồng nghĩa với “Tuyệt 
đối,” “Bát Nhã” hay “Hư không.” Bậc 
Như Lai siêu việt lên trên tất cả đa 
nguyên tánh và phạm trù của tư tưởng, có 
thể coi là không phải vĩnh hằng mà cũng 
không phải là phi vĩnh hằng. Ngài là bậc 
không thể truy tầm dấu tích. Vĩnh hằng và 
phi vĩnh hằng chỉ được dùng trong lãnh 
vực nhị nguyên tánh chứ không thể dùng 
trong trường hợp phi nhị nguyên. Bởi lẽ 
các bậc Chân Như đều giống nhau trong 
sự hiển hiện, vì thế tất cả chúng sanh đều 
tiểm năng trở thành Như Lai. Chính Như 
Lai tánh hiện hữu trong chúng ta, khiến 
cho chúng ta khao khát tìm câu Niết Bàn, 
và cuối cùng tánh ấy sẽ giúp giải thoát 
chúng ta—Thus-Come One—One who 
has attained Supreme Eblightenment— 
One of the ten titles of the Buddha, which 
he himself used when speaking of himself 
or other Buddhas. In Mahayana Buddhism, 
Tathagaa 1s the Buddha 1n his 
nirmanakaya, the Intermediary between 
the essential and the phenomenal world. 
Tathagata means “Absolute,” 
“Prajna” or “Emptiness—Shunyata.” The 
Tathagata who has gone beyond all 
plurality and categorles of thought can be 


also 


sad to be neiher permanent nor 
Iimpermanen. He 1s  untraceable. 
Permanent and ¡Impermanent can be 


applied only where there 1s duality, not In 


the case of non-dual. And because 
Tathata 1s the same 1n all manifestation, 
therefore all beings are pofential 


1914 


Tathagaafas. It Is the Tathagata within us 
who makes us long for Nibbana and 
ultimately sets us free. 

Phân loại Như Lai —-Categores of 

Tathagata: Có hai loại Như Lai—There 

are two kinds of Tathagata: 

1) Tại triển Như Lai: The Tathagata in bonds 

(limited and subJect to the delusions and 

sufferings of lIf©). 

Xuất triển Như Lai: Tathagata unlimited 

and free from bonds (not subJect to the 

delusions and sufferings of life any more). 

(C) Đặc tánh căn bản của Như Lai—Basic 
characteristics of Tathagata: Theo Ngài 
Long Thọ trong Trung Quán Luận— 
Accordng to  Nagarjuna the 
Madhyamaka Philosophy. 

l) Không tánh và Từ bi—Sunyata and 
Karuna: Không tánh và từ bị là hai đặc 
tính thiết yếu của Như Lai. Không tánh ở 
đây có nghĩa là Bát Nhã hay trí tuệ siêu 
việt. Vốn sẵn không tánh hoặc Bát Nhã 
cho nên Như Lai đồng nhất với Chân Như; 
vốn sẵn có từ bi cho nên Như Lai là đấng 


(B) 


2) 


in 


cứu độ của tất cả chúng sanh hữu tình— 
Sunyata and Karuna are the essential 
characteristics of Tathagata. Sunyata here 
means Prajna or transcendental insipht. 
Having Sunyata or Prajna, Tathagata 1s 
1dentical with Tathata or Sunya. Having 
Karuna, he Is the saviour of all sentient 
beings. 

Sự tổn hữu chân chính của tất cả—The 
true being of all: Khi nói “sự tổn hữu chân 
chính của Như Lai cũng là sự tổn hữu 
chân chính của tất cả” là điều bất khả tư 
nghì. Trong bản chất tối hậu của Ngài thì 
Như Lai là “cực kỳ thâm sâu, không thể 
đo lường được. Các pháp hay những 
thành tố của sự tổn tại là bất khả xác định, 
vì chúng chịu những điều kiện và vì chúng 
là tương đối. Bậc Như Lai là bất khả xác 
định hiểu theo nghĩa khác. Như Lai không 
thể xác định là vì bản chất tối hậu của 


2) 


Ngài, Ngài không phải được sanh ra từ 
nhân duyên. Vì thế trong Trung Quán 
Tụng, Ngài Long Thọ đã khẳng định: 
“Đức Phật siêu việt đối với tư tưởng và 
ngôn ngữ, và vô sanh vô tử; những ai xử 
dụng khái niệm phạm trù để mô tả Đức 
Phật đều là nạn nhân của loại trí tuệ bị chi 
phối bởi ngôn ngữ và hý luận, và như vậy 
không thể nào thấy được Như Lai trong 
bản thể đích thực của Ngài.”—The true 
being of the Tathagata which 1s also the 
true being of all is not conceivable. In his 
ultimate nature, the Tathagata Is “deep, 


Immeasurable, unfathomable." The 
dharmas or elemenfs of existence are 
indeterminable, because they are 


conditioned, because they are relative. 
The Tathagata 1s Indeterminable, because, 
In his nature, 
conditionally born. The Iindeterminability 
of the ultimate nature really means “the 
inapplicability of the ways of concepts.” 
Thus, Nagarjuna In the Karlka: “The 
Buddha ¡1s transcendental in regard to 
thoughts and words. He 1s not subJect to 
bìrth and death. Those who describe the 
Buddha the of conceptual 
categorles are all victims of the worldly 
and verbalizing mind and are thus unable 
to see the Tathagata In his real nature.” 
Như Lai Bộ: The court of Vairocana— 
Tathagata in the Garbhadhatu group. 
Như Lai Bổn Nguyện  Sec 
Tathagatapurvapranmhitatva 1n SanskrI/Pali- 
Vietnamese Section. 
Như Lai Địa: Quả vị Phật The state or 
condition of a Tathagata. 
Như Lai Giác Hoa Định Tự Tại Vương: 
Enlightenment-Flower Samadhi Self-Mastery 
King Thus Come One. 
Như Lai Nhựt: Thực Tướng Nhựt —Ngày giờ 
trong quá khứ, hiện tại và vị lai, là vô thủy vô 
chung—The Tathatagata day, which 1s without 


ultimate he 1s not 


1n terms 


1915 


beginning or end and has no limit of past, 
present and future. 

Như Lai Pháp Thân: The Tathagata- 
dharmakaya—The of the 
spIrituality of all things. 

Như Lai Quang Minh Xuất Dĩ Hoàn 
Nhập: Theo Kinh Niết Bàn, trước lúc Như Lai 
nhập Niết Bàn, Ngài đã phóng hào quang kỳ 
diệu, rồi thâu trở lại vào miệng——According to 
the Nrrvana Sutra, at the Tathagafa”s nirvana, 
he sent forth his glory in a wonderful lipht 
which finally returned Into his mouth. 

Như Lai Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn 
Hạnh: Lion Sprint Complete in Ten Thousand 
Practices Thus Come One. 

Như Lai Sứ: Tathagata-duta or presya— 
Người truyền bá kinh pháp sau khi Đức Phật 
nhập diệt—A Tathagafta apostle sent to do his 
work 

Như Lai Tại TriỀn: Tathagata in bonds— 
See Tâm Pháp Thân. 

Như Lai Tạng: Tathagatagarbha (skÙ— 
Tathagata Store. 

I) Nơi chứa đựng hay thu nhiếp vạn pháp: 
The absolute, unitary storehouse of the 
universe, the primal source of all things. 
Những lời dạy của Như Lai: The treasure 
of Buddha's teaching—The sutras of the 
Buddhaˆs uterine—The storehouse of the 
Buddha's teaching. 

Chân như ở trong phiển não dục vọng: 
The Tathagata is in the midst of the 
delusion of passions and desires. 

Chân như ở trong vạn pháp bao hàm cả 
hai mặt hòa hợp và không hòa hợp, tịnh 
và bất tịnh, tốt và xấu —The Tathagata is 
the source of all things(all created things 
are In the Tathagatagarbha, which 1s the 
womb that gives bíh to them all), 
whether compatble or ¡Incomaptible, 
whether forces of purity or Impurity, good 
or bad. 


realization 


2) 


3) 


4) 


5) Cảnh giới của Như Lai Tạng vốn là một 
tên khác của A Lại Da thức, cảnh giới nầy 
vượt khỏi những kiến giải được đặt căn 
bản trên sự tưởng tượng của hàng Thanh 

Văn, Duyên Giác và các triết gia: The 

realm of the Tathagatagarbha which 1s 

another name for the Alayavijnana, 1s 
beyond the views based the 

Imagmaton of the Sravakas and 

Pratyekabuddhas and philosophers. 

Như Lai Tạng có hai nghĩa—Matrix of 

Thus-come or Thus-gone or Tathagata- 

garbha has a twofold meaning: 

Như Lai hay Phật đã hàm ẩn trong thai 

tạng hay nhân tính: Thus-come or Thus- 

gone or Buddha concealed in the Womb 

(mans nature). 

Phật tính trong tự tính: The Buddha-nature 

aS 1f 1S. 

*** See Tathagatagarbha In SanskrIUPali- 
Vietnamese Section. 

Như Lai Tạng Tâm: See Tâm Tính. 

Như Lai Tạng Tính: The natures of all the 

living are the nature of the Tathagata. 

Như Lai Tất Định Ấn: The sign of the 

assurance of aftaining Buddhahood. 

Như Lai Thân: 

Buddha-body. 

Như Lai Thần Lực: The Tathagata powers 

Như Lai Thất: Nhà Như Lai—The Abode of 

the Tathagata. 

Như Lai 

Tathagata Zn. 

(A)Ý nghĩa của Như Lai Thiển— The 
meanings of Tathagafta Zen: 

I1) Thiển Như Lai theo phương cách tu tập 
Lục Độ Ba La Mật được dạy trong truyền 
thống kinh điển Đại thừa. Tất cả các 
trường phái Thiên, Tịnh Độ, hay Mật tông 
chỉ là những phương tiện, là những ngón 
tay chỉ trăng, chứ thật ra thật tánh nằm 
trong mỗi người: Tathagata Zen follows 
the methods and the six paramitas taught 


on 


a) 


b) 


Tathagatakaya  (skÙ—— 








Thiền: Tathagatam (skÙ— 


2) 


3) 


1916 


in Mahayana sutras All schools of 
Buddhism, whether Patriarchal Zen (Thiển 
Tông) or Pure Land (Tịnh Độ) or Tantrism 
(Mật. tông) merely expedienfs 
“Fingers pointing to the moon.” The true 
mind inherent In all sentient beinss. 

Một trong bốn loại Thiển định. Đây là loại 
thiển định cao nhất mà các tín đổ Phật 
giáo Đại Thừa tu tập. Vị thiển giả đã thể 
chứng chân lý tự nội ẩn sâu trong tâm 
thức, nhưng vị ấy không say đắm với cái 
hạnh phúc đạt được ở đấy mà bước vào 
trong thế giới để thực hiện những hành 
động tuyệt vời của sự cứu độ vì hạnh phúc 
của chúng sanh: One of the four Dhyanas. 
Ths 1s the highest kind of Dhyana 
practiced by the Mahayana believers of 
Buddhism. The practitioner has realized 
the ¡mnner truth deeply hidden ¡in the 
consciousness, yet he does not remain 
I1ntoxicated with the bliss thereby attained, 
he goes out Into the world performing 
wonderful deeds of salvation for the sake 
of other beIngs. 

Theo Giáo Sư Junjiro Takakusu trong 
Cương Yếu Triết Học Phật Giáo, để hiểu 
Như Lai Thiển, học giả phải nghiên cứu 
về lịch sử pháp môn Thiền học của Phật. 
Khi nói về Như Lai Thiền, là ám chỉ sự 
hưng khởi của Tổ Sư Thiển qua sự xuất 
hiện của Bồ Để Đạt Ma tại Trung Hoa 
vào năm 520. Trong Như Lai Thiền, trước 
tiên Đức Phật dạy về Tam Học: Tăng 
thượng Giới (adhi-sila), Tăng thượng Tâm 
(adhi-citta), và Tăng thượng Tuệ (Adhi- 
prajna). Trong Lục độ Ba La Mật, thiển 
định (samadhi) là một trong những yếu tố 
quan trọng nhất. Đức Phật còn dạy thiển 
như là căn bản của hành động (karma- 
sthana), như quán thập biến xứ, quán bất 
tịnh, quán vô thường, quán hơi thở, vân 
vân. Với Phật, hình như chủ đích của 
Thiển phải đạt đến trước hết là sự yên 
tĩnh của tâm, tức chỉ, rồi sau mới là hoạt 


are 


(B 


` 


động của trí tuệ, tức quán. Cả Tiểu và Đại 
Thừa đều đồng ý về điểm nầy. Để phát 
triển ý tưởng nguyên thủy đó và áp dụng 
nó một cách rộng rãi, mỗi thừa lại chi tiết 
thêm những đối tượng của thiển định: 
According to Prof. Junjro Takakusu In 
The Essentials of Buddhist Philosophy, to 
understand Tathagata meditation, 
must study the history of the meditative 
teaching of the Buddha. When we speak 
of£ the Tathagata meditation, 
presuppose the of patrlarchal 
meditation by the advent of Bodhidharma 
mm China in 520 A.D. In Tathagata 
meditation, the Buddha first taught the 
Threefold Basis of Learning (trisiksa): 
Higher Discipline (adhi-sia), Higher 
meditadion (adhi-citta), and Higher 
Wisdom (adhi-prajna). the sixfold 
perfecion of wisdom, concentraton 
(samadhi) 1s one of the most important 
factors. The Buddha further taught 
meditation as the “basis of action” (karma- 
sthana), such as meditaton on the ten 
universal objecs, on Impurfy, on 
1mpermanence, on breaths, etc. The object 
of meditaton with the Buddha seems to 
have been to attain first, tranquility of 
mind, and then activity of Insight. Thịs 
Idea 1s common to both Himnayana and 
Mahayana. To intensify the original idea 
and to apply It extensively, each school 
seems to have introduced detailed items of 
contemplaton—See Tam VỊ, Ngũ Đình 
Tâm Quán, and Tứ Niệm Xứ. 

Phương pháp thông thường để thực tập 
Như Lai Thiển. Tiến trình dưới đây là 
nguyên tắc chung cho tất cả các trường 
phái Phật giáo bao gồm Tiểu và Đại 
Thừa—Ordinay method of practicing 
Tathagata Zen. The below process of 
mediaton 1s common to all Buddhist 
schools ¡including Hinayana as well as 
Mahayana: 


One 


we 
TIS€ 


In 


1917 


1) Hành giả trước tiên phải sửa soạn tọa cụ 
cho đàng hoàng, rồi ngồi thẳng lưng, chân 
tréo kiết già, mắt khép vừa phải, không 
mở cũng không nhắm kín, và nhìn thẳng 
về phía trước từ 3 đến 7 thước. Hành giả 
phải ngồi thật ngay ngắn, nhưng thân mình 
vẫn có thể điều hòa theo hơi thở. Để điều 
hòa hơi thở, hành giả có thể đếm hơi thở 
ra và hơi thở vào kể là một, và từ từ đếm 
như vậy cho đến mười, không bao giờ nên 
đếm xa hơn mười: Arrange your seat 
properly, sit erect, cross-legzed, and have 
your eyes neither quite closed nor quite 
open, looking three to seven mefers 
ahead. You should sit properly but your 
body will move on account of your 
breaths. To correct such movement, count 
your In-breath and out-breath as one and 
slowly count as far as ten, but never 
beyond ten. 

Tuy thân ngồi thẳng và an định, nhưng 
tâm hành giả vẫn có thể vọng động. Do 
đó mà hành giả phải quán sự bất tịnh của 
loài người qua bệnh, chết và sau khi chết: 
Although your body may become upripht 
and calm, your thought will move about. 
You must therefore meditate upon the 
1mpurity of human beiIngs ¡n 1llness, death 
and after death. 

Khi đã sẵn sàng để quán tưởng, hành giả 
bắt đầu chú tâm vào mười biến xứ. Đây là 
một lối định tâm về những hiện tượng sai 
biệt vào một trong mười biến xứ, tức xanh, 
vàng, đỏ, trắng, đất, nước, lửa, gió, không 
và thức. Trong đó hành giả quán về một 
biến xứ cho đến khi màu sắc hay chất thể 
bị quán hiện rõ ràng trước mắt. Thí dụ 
như hành giả quán nước, thì cả thế giới 
chung quanh sẽ chỉ là dòng nước đang 
chảy: When you are well prepared to 
contemplate, you will begin to train 
yourself by concentraion on the ten 
universals. This is a medifative unification 
of diverse phenomena 1nto one of the ten 


2) 


3) 


universals, that 1s, blue, yellow, red, whIte, 
earth, Wat€T, fire, Space, 
conscIousness. In this you must meditate 
upon the universe until it becomes to your 
eyes one wash of a color or one aspect of 
an element. lf you meditate upon wafer, 
the world around you will become only 
running water. 

Như Lai Thọ Lượng: Life of the Tathagata. 

Như Lai Thừa: (skÙ— 

Tathagata Vehicle. 

Như Lai Thường Trụ: Như Lai thường trụ 

không biến dịch (hết thảy mọi chúng sanh đều 

có Phật tánh hay tánh Như Lai thường trụ 

không biến dịch) —The Tathagata is eternal 

(always abiding). 

Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri: Ba 

danh hiệu của Phật —Three titles of a Buddha: 

1) NhưLai: Tathagata. 

2) Ứng Cúng: Worshipful. 

3) Chánh Biến Tri: Omniscient. 

** See Thập Hiệu. 

Như Lai Vũ: The play of the Tathagata, ¡.e. 

the exercise of his manifold power. 

Như Lai Ý Thành Pháp Thân: 

Manomayadharmakaya (sk)—Pháp thân của 

Đức Như Lai theo ý nghĩa một cái thân do ý 

sinh—The Tathagata's Dharmakaya as a will- 

body. 

Như Lý Sư: The master who teaches 

according to the truth or fundamental law. 

Như Mộng: Like a dream. 

Như Nguyện: As one wishes. 

Như Ngữ: True words—Right discourses. 

Như Nhãn Từ Phong: Zen Master Như 

Nhãn Từ Phong (1864-1939)—Thiển sư Việt 

Nam nổi tiếng, quê ở Đức Hòa, Long An, Nam 

Việt. Năm 1880, khi song thân hoạch định 

cuộc hôn nhân cho ngài, thì ngài bỏ nhà đi 

xuất gia với Hòa Thượng Minh Khiêm Hoằng 

Ân với Pháp hiệu Như Nhãn Từ Phong và trở 

thành Pháp tử đời thứ 39 dòng Lâm Tế. Năm 

1887, bà Trần thị Liễu xây chùa Giác Hải ở 


aIr, 


Tathagatayana 








1918 


Phú Lâm và thỉnh ngài về trụ. Năm 1909, ngài 
được thỉnh làm Pháp Sư tại chùa Long Quang 
tỉnh Vĩnh Long. Hầu hết cuộc đời ngài hoằng 
hóa và trùng tu Phật giáo tại miễn Nam Việt 
Nam. Ngài thị tịch năm 1938, thọ 74 tuổi—A 
Vietnamese famous Zen Master from Đức 
Hòa, Long An, South Vietnam. In 1880, his 
parents planned his marriage, but he left home 
and became a disciple of Most Venerable 
Minh Khiêm Hoằng Ân with the Buddha name 
of Như Nhãn Từ Phong, and became the 
Dharma heir of the thirty-ninth generation of 
the Linn-Chih Zen Sect. He was the secretary 
monk for Giác Viên Temple. In 1887, he 
stayed at Giác Hải Temple in Phú Lâm. The 
temple was built and donated to the Sangha by 
a lay woman named Trần Thị Liễu. In 1909 he 
was Invited to be the Dharma Master at Long 
Quang Temple in Vĩnh Long. He spent most of 
his life to expand and to revive Buddhism In 
the South. He passed away in 1938, at the age 
of 74. 
Như Như: Tathata (sk)— Chân như— 
Absolute in differentiation, or in the relative 
1) Như Như Cảnh: The realms or substance. 
2) Như Như Trí: The wisdom or law of the 
absolute. 
**%* See Tathata in SanskrI/Pali-Vietnamese 
Secton. 
Như Như Thiền Sư: Zen Master Như Như— 
Thiển sư Việt Nam, quê ở Hà Nội. Ngài là 
Pháp tử đời thứ 45 dòng Thiển Tào Động. 
Ngài khai sơn chùa Thiên Trúc ở Mễ Trì, Hà 
Nội. Hầu hết cuộc đời ngài, ngài chấn hưng và 
hoằng hóa Phật giáo ở Bắc Việt. Ngài thị tịch 
ngày 20 tháng bảy, nhưng không rõ năm nào— 
A Vietnamese Zen Master from Hanoi. He 
the Dharma heir of the forty-fifth 
generation of the T”ao-T”ung Zen Sect. He 
built Thiên Trúc Temple in Mễ Tnì, Hanoi. He 
spent most of his life to revive and expand 
Buddhism 1n North Vietnam. He passed away 
on the twentieth of July, but the year was 
unknown. 


WaS 


Như Như Trí: Như như cảnh — The wisdom 
or law of the absolute. 

Như Pháp: Tương ứng với pháp, không trái 
ngược với lý —According the Law— 
According to rule. 

Như Pháp Trị: Punish according to law. 
Như Sau: As follows. 

Như Thế: Like this (that). 

Như Thị: So let ¡it be—Thus—So—Such and 
such-Like this—See Yathabhutam 
Sanskrit/Pali-Vietnamese Section. 

Như Thị Ngã Văn: Mọi bài kinh đều bắt đầu 
bằng câu “Như Thị Ngã Văn” để chỉ rằng đây 
là lời nói của chính Đức Phật Thích Ca Mâu 
NÑi—Every sutra begins with this phrase: “Thus 
I have heard,” or “Thus dịd I hear,” indicating 
that 1t contains the words of SakyamunI. 

Như Thị Tướng: The form as it is. 

Như Thực: Chân Như. 


{O 





in 


1) Yathabhutam (skt)—True (a)—Real (a)— 
Reality (n)—According to reality. 

2) Bhutatathata (skÙ—The universal 
undifferentiated. 

3) Bình Đẳng Bất Nhị Universal 


undifferentiated, or the primary essence 

out Of which the phenomenal arises. 
Như Thực Ấn: Yathatathyamudra (skt)— 
Dấu ấn của như như—The seal of suchness— 
Trong Kinh Lăng Già, Đức Phật dạy: “Hãy để 
cho tất cả chúng sanh thể chứng ba sự giải 
thoát, hãy được in dấu hẳn hòi bằng dấu ấn 
của như như. Hãy trú trong sự hiểu biết trực 
giác về tự tính của các sự vật là cái phải được 
đạt bằng khả năng tự nội của sự thể chứng và 
hãy ngưng dứt cái nhìn các sự vật trong khía 
cạnh tương đối của chúng —lIn the 
Lankavatara Sutra, the Buddha taught: “Let all 
beings realize the triple emancipation (see 
Tam Giải Thoát), be well stamped with the 
seal of suchness, abide 1n the ¡ntuitive 
understanding of the self-nature of thinss, 
which 1s to be gained by the Inner faculty of 


1919 


realization, and cease from viewing things In 

therr relative aspect.” 

Như Thực Bất Không: Essence ¡in its 

differentiation. 

Như Thực Không: Essence in its purity. 

Như Thực Nguyên Lý: Theo Giáo Sư 

Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết Học 

Phật Giáo, một số vấn để nói tới Như lai, Như 

thực hay Chân như đã được khảo sát nơi lý 

thuyết Duyên Khổởi—According to Prof. 

Junjiro Takakusu in The Essentials of Buddhist 

Philosophy, many of the problems concerning 

Thus-come, Thus-gone, Thusness, or Suchness 

have been studied in connection with the 

Causation theory. 

1) Chân như là căn bản tối hậu của tư tưởng 
Phật học để cập trạng thái chân thật của 
tất cả những øì hiện hữu. Lẽ đương nhiên 
mọi người trước tiên đi tìm tinh thể uyên 
áo nhất giữa giả tượng ngoại giới của vạn 
hữu, hay tìm một sự kiện bất biến giữa vô 
số sự vật biến chuyển. Rồi thất bại, người 
ta mới cố phân biệt cái bất khả tri với cái 
khả tri, cái thực với cái giả, hay vật tự thể 
với vật y tha. Nỗ lực nầy rốt cuộc cũng 
thất bại, vì cái mà họ chọn làm cái thực 
hay vật tự thể hoàn toàn vượt ra ngoài 
nhận thức của con người. Những nỗ lực 
như thế có thể mệnh danh là truy tầm thế 
giới lý tánh hay đời sống lý tánh. Phương 
pháp truy tấm và những lý thuyết kết quả 
thành ra đa dạng. Một số chủ trương nhất 
nguyên hay phiếm thần, một số khác chủ 
trương nhị nguyên hay đa nguyên: 
Thusness 1s the ultimate foundatlion of 
Buddhist thought concerning the real state 
of all that exIsts. It 1s natural for people to 
seek first the Innermost essence among 
the outward appearance of all things or to 
seek an unchanging fact among many 
changing things. Failing 1n this, people try 
to distinguish the unknowable from the 
knowable, the real from the apparent, or 
the thing-In-itself from the thing-for-us. 


2) 


This effort, too, will end in failure, for 
what they select as the real or the thing-1n- 
1fself 1s utterly beyond human knowledge. 
Such efforts may be called the search for 
the world-principle or the life- 
principle. The method of search and the 
resulting theorles are various. Some are 
monistc or pantheistic, while others are 
dualistic or pluralistic. 

Đạo Phật một mình đứng hẳn ngoài các 
quan điểm đó. Đạo Phật là vô thần, cái đó 
khỏi phải nghi ngờ. Khi được hỏi về 
nguyên nhân hay nguyên lý tối sơ, Đức 
Phật luôn luôn không nói gì. Còn đối với 
đời sống lý tánh, Ngài phủ nhận sự hiện 
hữu của một bản ngã hay linh hồn hay bất 
cứ cái gì cùng loại đó mà người ta có thể 
gọi là thực ngã, như chúng ta đã thảo luận 
trên phần (a). Thấy cái bản tánh chân thực 
hay trạng thái chân thực của vạn hữu 
không phải là tìm thấy cái một trong cái 
nhiều, hay cái một trước cái nhiễu, cũng 
không phải là phân biệt nhất tính khác dị 
tính hay tĩnh khác động. Trạng thái chân 
thực là trạng thái không có một điều kiện 
riêng biệt nào. Sự thực, đó là cái “thực tại 
chân thực không có thực tại,” nghĩa là 
không có một tướng trạng hay bản tánh 
riêng biệt nào cả. Tâm trí con người rất 
khó hiểu nổi ý niệm về một thực tại trong 
đó không có gì là bản thể hay bản trụ: 
Against all these views Buddhism stands 
aloof by 1tself. Buddhism 1s atheistic, there 
1s no doubt about it. When questioned 
about the First Cause or Principle, the 
Buddha always remained reticent.. As to 
the life-principle, he denied the existence 
of an ego or soul or any kind of thing 
which one may call the real self, as we 
have discussed ¡in (a). To see the true 
nature or the true state of all things 1s not 
to find one In many or one before many, 
nor 1s It to distinguish unity from diversity 
or the static from the dynamic. The true 


for 


3) 


4) 


1920 


state without any special condition. Ít is, In 
fact, the true reality without a reality, I.e., 
without any specific character or nature. Ï 
1s very difficult for the human mind to 
undersfand this idea of reality in which 
there 1s no substance at all. 

Ý niệm về một bản thể thường trụ với 
những phẩm tính biến chuyển, đã cắm rễ 
quá sâu trong tập quán tư tưởng chúng ta. 
Các học phái Phật học, bất kể phái nào, 
Tiểu hay Đại thừa, Duy thực hay Duy tâm, 
hoàn toàn không lệ thuộc vào một tập 
quán tư tưởng nào như thế và tất cả đều 
chủ trương lý thuyết về biến chuyển triệt 
để. Khi một người theo đạo Phật nào đó 
nói về trạng thái chân thực của thực tại, 
ông ta muốn nói trạng thái không có bản 
tánh riêng biệt: The idea of an abiding 
substance with changing qualifiles 1s very 
deeply rooted In our habifs of thoupht. 
Buddhist schools, no matter what they are, 
Hinayana or Mahayana, realistic or 
Idealistic, are utterly free from such a 
habit of thought and all maintan the 
theory of pure change without substratum. 
When any Buddhist speaks of the true 
state of reality he means the state without 
a SpecIfic nature. 

Theo quan niệm tổng quát của Tiểu 
Thừa, trạng thái không điều kiện riêng 
biệt là Niết Bàn, vì Niết Bàn là giải thoát 
toàn vẹn khỏi ràng buộc. Phái Duy Thực 
(Sarvastivada) hay Nhất Thiết Hữu Bộ, 
thuộc Tiểu Thừa, bước xa hơn, cho rằng 
vô ngã, vô thường và Niết Bàn (sự tắt lửa) 
đều là trạng thái chân thật của vạn hữu. 
Phái Hư Vô Luận (Satyasiddhn) hay Thành 
Thật Luận chủ trương rằng vạn hữu, tâm 
và vật, thảy đều không và bất thực, không 
có cái gì hiện hữu, cả đến Niết Bàn: 
According to the general views of the 
Hinayana, the sfate without any specIfic 
condition 1s Nirvana, because Nirvana 1s 
perfect freedom from bondage. The 


5) 


6) 


Realistic School (Sarvastivada), belonging 
to the Hinayana, goes a síep further and 
assumes that selflessness, Impermanence 
and Nirvana (flamelessness) are the true 
sat© of all things. Nihilisuc School 
(Satyasiddhi) holds that all things, matter 
and mind, are void or unreal and that 
nothing exIsts even 1n Nirvana. 

Trong Đại Thừa, phái Phủ Định Luận tứ 
Trung Quán (Madhyamika) dạy rằng chân 
lý chỉ có thể khám phá được bằng các 
quan điểm phủ định về sự hữu; và đằng 
khác, phái Duy Tâm Luận (Vijnaptimatra) 
chủ trương rằng sự viên mãn chân thực chỉ 
có thể chứng được một cách tiêu cực bằng 
phủ nhận bản tính hư ảo và duyên sinh 
hữu. Phái Hoa Nghiêm 
(Avatamsaka) của Đại Thừa nghĩ rằng thế 
giới lý tưởng , hay nhất chân pháp giới, là 
thế giới không có cá thể biệt lập. Phái 
Pháp Hoa (Pundarika) đồng nhất trạng 
thái biểu hiện như thế là như thế với thực 
thể chân thực nội tại trong bản tánh: The 
Mahayana teaches, on the other hand, that 
the truth can be discovered only by 
negatfive views of becoming, and, on the 
other hand, holds that true perfection can 
be realized negatively In the denial of the 
1llusory and causal nature of existence. 
The Wreath School of the Mahayana 
thinks that the ideal world, or the World 
One-and-True, is without any independent 
individual. The Lotus School identifies the 
manifested sfafe as it is and the true entity 
1mmanenft-in-nature. 


của hiện 


Xét trên toàn thể, nếu chỉ thấy sự kiện 
một đóa hoa đang rụng, thì nhất định đó là 
một thiên kiến theo thuyết vô thường. 
Chúng ta phải thấy rằng nội tại trong sự 
kiện một đóa hoa đang rụng chứa sẵn sự 
kiện một đóa hoa đang nở, và cũng nội tại 
trong sự kiện một đóa hoa đang nở có sẵn 
sự kiện một đóa hoa rụng. Như thế sự đối 
lập của rụng (diệt) và nở (sinh) được dung 


7) 


8) 


1921 


hợp và chúng tạo thành quan điểm về hỗ 
tương trong đối đãi, là một cái nhìn trung 
đạo không thiên chấp: On the whole, to 
see only the fact that a flower 1s falling 1s, 
after all, a one-sided view according to the 
theory of Iimpermanence. We oupht to see 
that Iimmanent In the fact of a flower”s 
falling there lies the fact of a flower's 
blooming, and also Immanent 1n the 
blooming of the flower there 1s the fact of 
1fs falling. Thus the opposition of falling 
(extinction) and blooming (becoming) 1s 
synthesized and we form the view of 
reciprocal Identificaion whích Is an 
unbiased view of the mean, or Middle 
Path. 

Từ đó nói rằng chúng ta nhìn thấy cái vô 
hành trong cái hành, cái hành trong cái vô 
hành, bất động trong động, và động trong 
bất động, lặng trong sóng và sóng trong 
lặng. Thế là chúng ta đi tới trạng thái chân 
thực của vạn hữu, nghĩa là Trung Đạo. Và 
cái đó được gọi là Như thực hay Chân 
thực: This amounts to saying that we see 
Inaction In acfion and action In inaction, 
Immoton ¡in mofon and motlon in 
Inmotion, caÏm in wave and wave ¡n caÌm. 
We thus arrive at the true state of all 
things, I.e., the Middle Path. Anh this 1s 
what 1s meant by Thusness or Suchness. 
Khi quan điểm ấy được phát biểu một 
cách tiêu cực, nó chỉ vào sự tiêu cực thực 
thụ hay cái “Không,” bởi vì phủ nhận hết 
mọi trạng thái riêng biệt của mọi vật. 
Quan niệm tối hậu của triết học Phật giáo 
được nhận định như thế. Khi nguyên lý tối 
hậu được nhận định từ quan điểm phổ 
biến nó được gọi là Pháp giới 
(Dharmadhatu). Cảnh vực của lý tánh, 
nhưng khi được nhận định từ quan điểm 
nhân cách, nó được gọi là Như Lai Tạng 
(Tathagata-garbha). Những cách diễn tả 
khác cùng nói lên ý tưởng nầy là: Phật 
tánh (Buddhata), hay Phật Tự Tánh 


(Buddha-svabhava) và Pháp thân 
(Dharmakaya). Những chữ nây, trên thực 
tế, đồng nghĩa. Nếu không biết tới nguyên 
lý Chân như hay Tánh Không theo nghĩa 
cao nhất của chữ đó, thì không cách nào 
hiểu nổi giáo pháp của Đại Thừa. Chữ 
“không” trong nghĩa cao nhất không có 
nghĩa là “không chi cả” hay “ngoan 
không” mà nó chỉ cho cái “không có 
những điều kiện riêng biệt,” hay “không 
tự tánh.”—When the view is negatively 
expressed 1t Iindicates the true negation or 
Void, because any special state of thing 1s 
denied altogether. Such 1s considered to 
be the ulũmate Idea of Buddhist 
philosophy. When the ultimate principle 1s 
considered from the universal point of 
view, If 1s called “the Realm of Principle” 
(Dharmadhatu), but when it ¡is considered 
from the personal point of view, It Is 
named “the Matrix of Thus-come or Thus- 
gone” (Tathagata-garbha). Other ways of 
expressng this same Idea are: the 
Buddha-nature (Buddhata or Buddha- 
svabhava), and the Spiritual or Law-body 
(Dharmakaya). These are all practically 
synonymous. _Without knowimg the 
pñnciple of Thusness or Void in the 
highest sense of the word, one can In no 
way understand the Mahayana doctrine. 
The word “void” ¡n its hiphest sense does 
not mean “nothingness,” but Indicates 
'devoid of speclal condilons, or 
“unconditioned.” 

Như Thực Tri Giả: 

I1) Tất cả chư Phật biết thực tướng như pháp 
và cũng thuyết cho chúng sanh thực tướng 
như pháp ấy: The knower of reality. 

2) Phật: Buddha. 

Như Thực Tri Kiến: Như Lai thấy biết thực 

tướng của chư pháp ——To know and see the 

reality of all things as does the Buddha. 

Như Thực Tri Kiến Tâm: To know one's 

heart In realIty. 


1922 


Như Thực Tri Tự Tâm: Trí sáng suốt của 

Như Lai, do tự xem xét mình mà phát lộ 

(không theo người khác, không do người 

khác)—To know one”s heart 1n reality. 

Như Thực Trí: 

1) Trí biết suốt tổng tướng và biệt tướng của 
chư pháp một cách đúng như thực— 
Knowledge of reality, I1.e. of all things 
whether whole or divided, universal or 
particular, as distnguished from therr 
seeming. 

2) Phật Trí —Budha-omniscience. 

Như Thường: As usual. 

Như Tịnh: Ju-Ching—Như Tịnh sanh năm 

1163, là một thiển sư Trung Hoa đã hướng dẫn 

cho Đạo Nguyên đạt đến giác ngộ tại tự viện 

Thiên Đồng bên Trung Quốc. Ông tịch năm 

1238—l]u-Ching was born In 1163, a Chinese 

Zen whom Dogen 

enlightened in China at T”ien-Tung monastery. 

He died in 1238. 

Như Trên: Ditto. 

Như Trừng Lân Giác: Thiền Sư Như Trừng 

Lân Giác —Zen Master Như Trừng Lân Giác 

(1696-1733)—Một vị sư Việt Nam, quê tại 

Thăng Long. Ngài sanh năm 1696, tên là Trịnh 

Thập, con trai Tần Quang Vương, là cháu nội 

Chúa Trịnh Căn, lấy con gái thứ tư của vua Lê 

Hy Tông. Một hôm, ngài sai đào gò phía sau 

nhà để xây bể cạn thì thấy trong lòng đất có 

cái ngó sen. Phò mã cho mình có duyên với 
đạo Phật nên có ý muốn đi tu. Sau đó ngài đến 
chùa Long Động trên núi Yên Tử và trở thành 
đệ tử của Thiển Sư Chân Nguyên. Sau khi thọ 

cụ túc giới, và trở thành Pháp tử đời thứ 37 

dòng Thiền Lâm Tế, ngài trở về và trụ tại 

chùa Liên Tông, chùa nầy đến đời vua Tự Đức 
chùa đổi tên Liên Phái để tránh “húy” của nhà 
vua. Tại đây ngài đã thành lập Thiển Phái 

Liên Tông. Ngài thị tịch năm 1733, vào tuổi 

37—A_ Vietnamese monk from Thăng Long 

Citadel. He was born in 1696, named Trịnh 

Thập, Tần Quang Vương's son and Lord Trịnh 


master under WaS 


Căn's grandson. He married to the fourth 
daughter of King Lê Hy Tông. When he had 
the earth mound in his back yard, he saw a 
lotus shoot underground. The Prince Consort 
thoupht that he had a fate with Buddhism, so 
he decided to enter the monkhood. Later he 
went to Long Động Temple on Mount Yên Tử 
to become a disciple of Chân Nguyên. After 
receiving the complete precepts with Zen 
Master Chân Nguyên, he became the dharma 
heir of the thirty-seventh generation of the 
Linn-Chih Zen Sect. Then he returned to stay 
at Liên Tông Temple. There he established 
Liên Tông Zen Sect. He passed away In 17343, 
at the age of 37. 

Như Trước: As before. 

Như Vây: Like this. 

Như Vậy: Thus—So—Like that. 

Như Vân: Giống như mây——Like a cloud. 
Như Ý: According to desire—Complete 
pOWer——At wIll. 

Như Ý Âm: See Mạt Nô Thị Nhã Táp Phược 
La (1). 

Như Ý Bảo Châu: See Như Ý Ma Ni. 

Như Ý Bình: Talismanic vase. 

Như Ý Châu: See Như Ý Ma Ni. 

Như Ý Kim Cang: At will Vajra—See Bất 
Không Cúng Dường Bồ Tát. 

Như Ý Luân: Talsmanic wheel. 

Như Ý Luân Quán Âm: Ngài Quán Âm tay 
cầm hạt châu, tiêu biểu cho sự đáp ứng lại 
những người cầu nguyện—Kuan-Yin with the 
wheel, holding the pearl ¡in her hand 
symbolizing a response to eVery pray€r. 

Như Ý Ma Ni: Như Ý châu—Cintamani—A 
fabulous gem—The philosopher”s 
capable of responding to every wish. 
Như Ý Thân: Rddhi (sk)— Thần lực nơi 
thân—Magic power exempting the body from 
physIcal limitations. 








Stone 


1923 





Như Ý Túc: Rddhipada (sk)—Magical 
psychic power of ubiquity—See Tứ Như Ý 
Túc. 

Nhừ Tử: Half-dead. 

Nhử: To attract—To lure. 

Nhựa Sống: The sap of youth. 

Nhức: Pain—Ache. 

Nhưng: But—Yet. 

Những Điểm Nóng Tối Hậu: Last warm 
spo(s after the death, before the entire body 
turns cold—Phàm một khi người đã chết thì 
thân thể trở nên lạnh giá vì hỏa đại đã tắt mất. 
Tuy nhiên sau khi đã tắt thở rồi, nhưng trong 
thân thể cũng vẫn còn có được một chỗ nóng 
tối hậu trước khi hoàn toàn trở nên lạnh giá, 
có khi đến bốn năm tiếng đồng hỗ mà hơi 
nóng tối hậu ấy cũng vẫn còn ấm—Once 
death arrives, the body will turn cold because 
the “great fire” has already burned out. Even 
so, after all breathing has ceased, In the body 
there 1s one last warm spot before the entire 
body turns cold. Sometimes this warm spot wIll 
remain for as long as four hours after the 
person has died—See Sanh Về Cõi Nào? 
Nhược: 

I1) Nhược bằng: Supposing—If—In case. 

2) Yếu đuối: Feeble—Weak—Faint. 
Nhược Điểm: Weakpoint. 

Nhướng: To raise one”s upper eyelid. 
Nhường: To give up——To yield—To cede. 
Nhường Bước: To allow someone to pass— 
To g1ve way fo someone. 

Nhường Lại: To give up—To cede. 

Nhường Lời: To call upon someone to speak 
Nhường Ngôi: To abdicate (cede) the throne. 
Nhường Nhịn: To make concessions 








Nhưỡng: Cầu nguyện để ngăn ngừa (tiếng 
bình dân gọi là lễ tống gió)——To pray to avert. 
Nhưỡng Nguyệt Thực: See Nhưỡng Nhật 
Thực. 

Nhưỡng Nhật Thực: Cầu nguyện để ngăn 
ngừa hay tránh tai họa gây ra bởi nhật thực 








hay nguyệt thực —To pray to avert the 
calamrty threatened by an eclipse of sun. 
Nhưỡng Tai: Nghi thức cầu nguyện lễ tống 
gió—CeremonIes to avert calamIty. 

Nhượng Bộ: To cede—To yield—To give 
1n—To make concessIons. 

Nhứt Âm Giáo: The one-sound teaching— 
The totality of the Buddha”s doctrine. 

Nhứt Bảo: See Nhất bảo. 

Nhứt Biến: One recital of Buddha°s name. 
Nhứt Cảnh: A phenomenon which ¡is 
obJective in causing karma, 1.e. smoke Is an 
obJective phenomenon In causing any karma In 
one”s Hife. 








Nhứt Cơ: An opportunity which ¡s subjective 
1n causing karma. 

Nhứt Cửu Chỉ Sanh: See Nhất cửu chỉ sanh. 
Nhứt Dị:  Ekatva-anyatva—Unity-cum- 
differentiaton—Monism and pluralism—One 
and many——Oneness and otherness. 

Nhứt Đại: See Nhất Đại. 

Nhứt Đại Giáo: See Nhất Đại giáo. 

Nhứt Đại Tam Đoạn: Ba thời kỳ thuyết 
pháp của Phật —The three sections (divisions 
or perlods) of Buddhaˆs teaching In his life- 
time. 

Nhứt Đại Tam Thiên Thế Giới: A great 
chiliocosmos or universe of the three kinds of 
thousands of worlds. 

Nhứt Đạo: The one way. 

Nhứt Đạo Thần Quang: Inner light— 
Intuitive wisdom. 

Nhứt Đạo Vô Vi Tâm: Mind apart from all 
1d€as Of actIVIfy Or InactIVIty. 

Nhứt Địa: See Nhất Địa. 

Nhứt Điểm Trụ: See Nhất Điểm Trụ. 

Nhứt (Hằng) Hà Sa: As the sands of one 
Gange€s rIver. 

Nhứt Hạ: The summer retreat of 90 days, 
usually from the 16” of the 4” month to the 
15” of the 7” month. 








1924 


Nhứt Hạnh Tam Muội: See Nhứt tướng 
tam muỘội. 

Nhứt Hình: An appearance—A lifeime——A 
period of an Iindividual existence. 

Nhứt Hóa: See Nhất Hóa. 

Nhứt Hóa Ngũ Vị Giáo: Năm vị hay năm 
thời kỳ thuyết giáo của Đức Phật được định 
nghĩa theo trường phái Thiên Thai—The five 
tastes or perlods of the Buddha”s teaching as 
defined by T”1en T?aI school: 

I) Hoa Nghiêm: Avatamsaka (Hua-Yen). 








2) A Hàm: Agama. 

3) Phương Đẳng: Vaipulya. 

4) Bát Nhã: Prajna. 

5) Pháp Hoa hay Niết Bàn: Lotus or 


Parinirvana. 
Nhứt Họa Tam LỄ: See Nhất Họa Tam Lễ. 
Nhứt Hướng Đại Thừa Tự: A monastery 
wholly Mahayana. 
Nhứt Hướng Thanh Tịnh Vô Hữu Nữ 
Nhân: See Nhất hướng thanh tịnh vô hữu nữ 
nhân. 
Nhứt Hướng Tiểu Thừa Tự: A monastery 
wholly Hinayana. 
Nhứt Không: All ¡is empty——Non-material. 
Nhứt Kỳ: A lifetime. 
Nhứt Lai: Sakrdagamin (skt)—Chỉ còn trở lại 
tái sanh một lần nữa mà thôi—Only one more 
return to mortfality. 
Nhứt Lưu: On the same flow—Of the same 
class. 
Nhứt Ma Vạn Tiển: Nghe một lời xúi dục 
của ma vương, ví như vạn mũi tên độc vừa bắn 
ra—To listen to one Mara-temptatlon opens 
the way for a myriad Mara-arrows. 
Nhứt Môn: The one door out of mortality into 
Nrrvana or into the Pure Land—The Pure Land 








door. 

Nhứt Môn Phổ Môn: The one door is the 
all-door—By entering the one door all doors 
are opened. 


Nhứt Nghiệp: A karma—A karma-cause, 
causative of the next form of exIstence. 

Nhứt Như: According to the criterion in 
Mahayana  doctrine, Bhutatathata; 
however, with the Hinayana crieria of 
1mpermanence, non-personality, and nirvana. 
Nhứt Nhựt Nhứt Dạ: A day and a nighi. 
Nhứt Nhựt Phật: A One-Day Buddha—One 
who lives a whole day purely. 

Nhứt Nhựt Tam Thời: The three divisions 
of a day (morning, noon and evening). 

Nhứt Niệm: A though—A concentration of 
mindt—A moment—A time of a thoupht, of 
which there are varying measurements from 60 
ksana upwards. 

Nhứt Niệm Bất Sinh: Not a thought 
arisine—See Nhất Niệm. 

Nhứt Niệm Di Đà: The Pure Land sect 
1dentify the vow_ of Amitabha as an assurance 
Of salvation. 

Nhứt Niệm Nghiệp Thành: See Nhất Niệm 
Nghiệp Thành. 

Nhứt Niệm Sân Hận Khởi, Bá Vạn 
Chướng Môn Khai: When we allow an 
angry thought to arise, we open the door to 
millions of obstructions. 

Nhứt Niệm Tam Thiên: Một niệm bao trùm 
chúng sanh trong cả tam thiên đại thiên thế 
giớiI—In one thoupht to survey or embrace the 
three thousand worlds, or a chiliocosmos with 


all 1s 














all Its forms of existenece——To see the universe 
as a thought. 

Nhứt Niệm Vạn Niên: See Nhất niệm vạn 
niên. 

Nhứt Pháp: A dharma or law. 

Nhứt Pháp Ấn: The seal or assurance of the 
one truth or law. 

Nhứt Pháp Giới The bhutatathata 
considered in terms of mind and as a whole— 
A sprritual realm—A unIverse. 

Nhứt Pháp Tâm: A mind universal, above 
limitations of existence or differentiation. 








1925 


Nhứt Phật Quốc Độ: See Nhất Phật thế 


giới. 
Nhứt Phật Thế Giới: See Nhất Phật thế 
giới. 


Nhứt Phật Thừa: The One Buddha- 
Vehicle—See Nhất Phật Thừa. . 

Nhứt Phật Tịnh độ: See Nhất Phật Tịnh Độ. 
Nhứt Quang Tam Tôn: See Nhất Quang 
Tam Tôn. 

Nhứt sanh: A whole lifetime. 

Nhứt Sanh Bất Phạm: Life-long innocence, 
especially sexual misconduct. 

Nhứt Sanh Bổ Xứ: Eka-jati-prati-baddha— 
A name for Maitreya, who 1s to be the next 
Buddha ïn this world. 

Nhứt Sanh Nhập Diệu Giác: Buddha- 
enliphtenment can be atfained by any In one 
lifetime, 1.e the present life. 

Nhứt Sát: See Nhất sát. 

Nhứt Sát Na: See Nhất sát na. 

Nhứt Tam Muội: See Nhất Tam muội. 
Nhứt Tánh Tông: See Nhất Tánh Tông. 
Nhứt Tâm: Bhutatathata—With the whole 
mind or hear—One mind or heart—The 
unIVerse as one mind or as a spiritual unity. 
Nhứt Tâm Bất Loạn: One-pointedness of 
mind—One-pointed mind—Singleminded 
concentration—The absolute necessary 
condition for achieving rebirth in the Pure 
Land. 

Nhứt Tâm Kim Cang Bảo Giới: Viên đốn 
giới—Giới kim cang bất hoại của chư Phật và 
chư Bồ Tát —The infrangible-diamond rules of 
all Buddhas and Bodhisattvas. 

#* For more Information, please see Kim Cang 
Bảo Giới and Bốn Mươi Tám Giới Khinh. 
Nhứt Tâm Niệm Phật: Reciing the 
Buddha's with mnd or 
“Singlemindedness."—Theo Đại Sư Ấn Quang, 
tổ thứ mười ba của Trung Quốc Tịnh Độ Liên 
Tông, muốn cho được nhứt tâm niệm Phật để 
có thể diệt được vô lượng tội chướng trong 








name One 


nhiều kiếp sanh tử, khi niệm Phật hành giả 
phải làm những điều sau đây—According to 
Great Master Yin-Kuang, the thirteenth 
Patriach of Chinese Pureland Buddhism 
Thirteen Patriarchs, If any practitioner wishes 
to achieve “sinelemindedness” while reciting 
Buddha*s name to eliminate Infinite karmic 
offenses in many reincarnations In the past, It 
1S necessary to do the following: 

1) Buộc tâm mình lại, đừng để cho tán loạn 
hay nghĩ tưởng vu vơ: Setfle and focus the 
mind, dont let ¡it become distracted, 
wander, or think aimlessly. 

Mỗi câu niệm Phật phải nối tiếp nhau, 
không mau không chậm, đều đặn như giọt 
nước mưa trên mái nhà nhiễu xuống. Giọt 
trước không chờ giọt sau: Each line of 
Buddha Recitaion must follow the 
previous one evenly, not too fast, not foo 
slow, similar to a rain drop trickling down 
from the roof; the first drop does not walit 
for the next one, the next drop does not 
1nterfere with the first. 

Từng câu từng chữ niệm Phật phải cho 
thật rõ ràng: Recite each word and each 
phrase clearly. 

Miệng xưng niệm hồng danh, mắt chăm 
chú nhìn tượng Phật, tai nghe rõ tiếng 
niệm Phật của mình: Mouth chanting the 
Buddha's name, eyes the 
Buddhaˆs statue, ear listening clearly to 
the sound of Buddha Recitation. 

Nhứt Tâm Tam Hoặc: Ba mối nghi hoặc 
trong tâm của một vị Bồ Tát là kiến tư, trần sa 


2) 


3) 


+) 


fixed on 


và vô minh—Three doubts in the mind of a 
bodhisattva, producing fear, illusion (kiến tư) 
and confusion through multiplicity of duties 
(trần sa) and ignorance (vô minh). 

Nhứt Tâm Tam Quán: Không, Trung và 
Giả chỉ do cái nhìn của tâm mà thôi —The 
simultaneous vision of past, present and 
futuire—The void, the “mean,” the 
seeming, are all aspects of the one mind. 


and 


1926 


Nhứt Tâm Tam Trí: One mind and three 
aspects of knowledge (emptiness, unreality, 
and withn). 

Nhứt Tâm Tức Nhứt Thiết Tâm: One 
mind 1s all minds, all minds are one mind. 
Nhứt Tâm Xưng Danh: Wih one- 
pointedness mind to call on the name of either 
Amitabha or Kuan Shi Ynn. 

Nhứt Tăng Nhứt Giảm: Theo Trung Hoa 
Phật Học Tự Điển do Giáo Sư Soothill biên 
soạn năm 1934, một tiểu kiếp trong đó nhân 
sinh tăng từ mười lên đến 80.000 năm và rồi 
giảm trở lại mười. Vào thế kỷ đầu nhân sinh 
tăng lên II năm, cuối thế kỷ thứ hai tăng 
thành 12 năm, và cứ thế tăng lên 80.000 năm; 
rồi giảm xuống cũng theo tỷ lệ nầy cho đến 
khi tuổi thọ chỉ còn là 10 năm. Nguyên thời kỳ 
tăng giảm trong 16.800.000 năm được gọi là 
một tiểu kiếp—According to the Dictionary of 
Chinese Budhist Terms compiled by Professor 
Soothill in 1934, a small kalpa during which a 
human lifetime increases Írom ten years fo 
80,000 years and then decreases back to ten. 
At the first of the century the Increases 1s to II 
years; at the end of the second century to 12 
years and so on till a lifeime lasts 80,000 
years; then decreases In the same ratio till 10 
1s reached. The whole period of accretion and 
declension covers a small kalpa (16,800,000 
year$). 

Nhứt Thành Nhứt Thiết Thành: See Nhất 
thành nhất thiết thành. 

Nhứt Thiên: See Nhất thiên. 

Nhứt Thiên Nhị Bách Công Đức: See 
Nhất thiên nhị bách công đức. 

Nhứt Thiết: AIl——The whole. 

Nhứt Thiết Biến Trí Ấn: See Nhất thiết 
biến trí ấn. 

Nhứt Thiết Chân Ngôn Chú: See Nhất 
thiết chân ngôn chú. 

Nhứt Thiết Chúng Sanh: All beings. 

Nhứt Thiết Chúng Sanh Chỉ Từ Phụ: See 
Nhất thiết chúng sanh chỉ từ phụ. 








Nhứt Thiết Giai Thành Phật: See Nhất 
thiết giai thành Phật. 

Nhứt Thiết Chúng Sanh Giai Hữu Phật 
Tánh, Giai Tác Phật Đạo, Giai Thành 
Phật Quả: All beings have Buddha-nature, 
can practice dharma and can become Buddhas. 
Nhứt Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Phật: 
Sarvasaftva-priya-darsana (sk—VỊ Phật mà 
khi thấy Ngài chúng sanh cảm thấy hoan hỷ— 
The Buddha at whose appearance all beings 
rejOIce. 

Nhứt Thiết Chúng Sanh Nhược Hữu 
Văn Pháp Giả Vô Nhứt Bất Thành Phật 
(Kinh Pháp Hoa—Phẩm Phương Tiện): 
If there be any who hear the dharma, not one 
wIll fail to become Buddha. 

Nhứt Thiết Chủng Diệu Tam Muội: See 
Nhất thiết chủng diệu tam muội. 

Nhứt Thiết Chư Phật: All Buddhas. 

Nhứt Thiết Hữu Tình 
Sarvabhava—AII thngs or 
sentient beIngs. 

Nhứt Thiết Kinh: See Nhất thiết kinh. 

Nhứt Thiết Nghĩa Thành: See Nhất thiết 
nghĩa thành. 

Nhứt Thiết Nhân Trung Tôn: The most 
honored among men. 

Nhứt Thiết Như Lai: Sarvatathagata—AII 
Tathagatas—AII the Buddhas. 

Nhứt Thiết Như Lai Bảo: See Nhất Thiết 
Như Lai Bảo. 

Nhứt Thiết Như Lai Chư Pháp Bổn Tính 
Thanh Tịnh Liên Hoa Tam Muội: A lotus- 
samadhi of Vairocana from which Amitabha 
was born. It is a Tathagata meditation, that the 
fundamenrtal nature of all existence 1s pure like 
the lotus. 

Nhứt Thiết Như Lai Định: See Nhất thiết 
Như Lai Định. 


Chúng: 
beings—All 








1927 


Nhứt Thiết Như Lai Kim Cang Thệ Giới: 
The original oath of every Tathagata that all 
creatures shall become as himself. 

Nhứt Thiết Như Lai Nhãn Sắc Như Minh 
Chiếu Tam Ma Địa: A Vairocana-samadhi, 
in which the light of Tathagata-eye stream 
forth radiance. : 

Nhứt Thiết Như Lai Tất Định Ấn: The 
sign of the assurance of attaining Buddhahood. 
Nhứt Thiết Như Lai Trí Ân: A sign of the 
wisdom of all buddhas. 

Nhứt Thiết Nhứt Tâm Thức: See Nhất 
thiết nhất tâm thức. 

Nhứt Thiết Pháp: Sarva-dharma—AII 
things—All laws, existences or beinøs. 

Nhứt Thiết Phật Hội: The assembly of all 
Buddhas. 7 

Nhứt Thiết Phật Tâm Ẩn: The sign on a 
Buddha's breast, especially that onVairocana”s 
(Tỳ Lô Giá Na)——The sign of Buddha-mind. 
Nhứt Thiết Phổ Môn Thân: See Nhất thiết 
phổ môn thân. 

Nhứt Thiết Trí  Sarvajna—Buddha 
wIsdom——Perfect knowledge—OmmIsclence. 
Nhứt Thiết Trí Địa: The state or place of 
Buddha wisdom. 

Nhứt Thiết Trí Tạng: The storage of 
Buddha-wisdom. 

Nhứt Thiết Trí Thành Tựu Như Lai: All- 
Knowing-Accomplished Thus Come One. 
Nhứt Thiết Vô Chướng Pháp Ấn Minh: 
See Nhất thiết vô chướng pháp ấn minh. 

Nhứt Thiết Xứ: 
Everywhere——Universal. 
Nhứt Thời: samaye—On one 
Occasion (part of the usual opening phrase of a 
sutra). 

Nhứt Thừa: See Nhất Thừa hay Nhất (Phật) 
Thừa. 

Nhứt Thừa Bồ Đề: See Nhất Thừa Bô Đề. 








Samana  (skÐ— 








Ekasmin 


Nhứt Thừa Chỉ Bảo: The pearl of the One- 
'Yana (the Lotus Scriptures). 

Nhứt Thừa Cứu Cánh Giáo: See Nhất 
Thừa Cứu Cánh giáo. 

Nhứt Thừa Diệu Điển: See Nhất Thừa 
Diệu Điển. 

Nhứt Thừa Hiển Tánh Giáo: See Nhất 
thừa Hiển tánh giáo. 

Nhứt Thừa Kinh: See Nhất Thừa Diệu 
Điển. 

Nhứt Thừa Pháp Môn: See Nhất thừa Pháp 
môn. 

Nhứt Thừa Viên Tông: See Nhất Thừa 
Viên Tông. 

Nhứt Thực: 

1) Ngày ăn một lần: A meal a day. 

2) Sce Nhứt như. 

Nhứt Thực Cảnh Giới: See Nhất thực cảnh 
gIỚI. 

Nhứt Thực Thừa: See Nhất thực thừa. 
Nhứt Thực Tướng: Phật tánh— Trạng thái 
chân như, vượt trên mọi biến dị và thối 
chuyển—Budha-natue—The of 
bhutatathata, which Is above all differentiation 








Sfate 


and immutable. 

Nhứt Thực Viên Thừa: See Nhất thực viên 
thừa. 

Nhứt Thực Viên Tông: See Nhất thực viên 
tông. 

Nhứt Thực Vô Tướng: See Nhất thực vô 
tướng. 

Nhứt Tiểu Kiếp: A small kalpa—A period of 
the growth and decay of a universe—See Nhất 
tăng Nhất giảm. 

Nhứt Tính: All beings have one and the same 
nature with Buddha. 

Nhứt Tính Tông: See Nhất Tánh Tông. 
Nhứt Tọa Thực: See Nhất tọa thực. 

Nhứt Trần: Hạt bụi—A grain of dust. 

Nhứt Trần Pháp Giới: Tất cả trong một 
trần sa. Một trần sa là một tiểu vũ trụ hoàn 














1928 


toàn —The whole in an aftom, auniverse In a 
gran of dust One gran of dust 1s a 
microcosmo of the universal whole. 

Nhứt Trung Nhứt Thiết Trung: Tánh chân 
thực, lý, và sự đều như nhau—The three 
aspect of reality, noumenon, and phenomenon 
are identical in essence. 

Nhứt Tự Tam Lễ: See Nhất tự tam lễ. 

Nhứt Tức: A breath. 

Nhứt Tức Bán Bộ: Half a step at a breathing 
on arising from medifation. 

Nhứt Tức Nhứt Thiết, Nhứt Thiết Tức 
Nhứt: See Nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức 
nhất. 

Nhứt Tướng: Laksana—One aspect 
confrast with diversity—The one mind ïn all 
things—The universal mind. 

Nhứt Tướng Pháp Môn: The method with 
which all cultivators are able to reach a staøe 
beyond differentiaton where all is seen as a 
unIty. 

Nhứt Tướng Tam muội: Nhứt hạnh tam 
muội —Chân như tam muội—A 
samadhi in which hate and love, accepting and 
rejecting are repressed, and in which the 
mind reaches sfate, being 
anchored ¡In calm and quiet—A samadhi for 
realizing that the nature of all Buddhas 1s the 
same. 

Nhứt Tướng Trí: The wisdom that all is 
bhufatathata and a unity. 

Nhứt Tướng Vô Tướng: One-ness means 
none-ness—No diversity. 

Nhứt Vãng: One passage. 








in 


state Of 


an undivided 








smallest paricle—A  microcosmof the 


nuIverse. 
Nhứt Vô Ngại Đạo: The one way without 
barier——The end of reincarnations In nirvana. 





Châm Ngôn Tục Nsữ—Precepts and 
Proverbs: 


Chiếc áo không làm nên thây tu: Fine clothes 
do not make the gentleman. 


Hãy nói anh chơi với ai, tôi sẽ bảo anh là 
người như thế nào: Tell me the company you 
keep and ']I tell you what you are. 






Nhứt Vi Trần: A partcle of dus—The s š 


